KINH PHÁP CÚ 
(DHAIMMAPADA ) 


Thiện Nhựt _ 
lược-dịch và tìm hiều 


“Thà biết ít mà biết chắc,. 
Khỏi tu mù và chăng mắc tu lâm. ” 
-- Thiện-Nhựt. 


Mục Lục 


Vài lời xin thưa trước 
[01] I.- Phẩm Song-yếu 


1) Tích chuyện vị Tăng mù - Kệ số 007 

2) Tích chuyện chàng thanh-niên được 
sanh lên cõi Trời - Kệ số 002 

3) Tích chuyện Trưởng-lão Thi-sa - Kệ số 
0035 và 004 

4) Tích chuyện về nữ-quái Kha-ly - Kệ số 
005 

5) Tích chuyện chư Tăng ở Cồ-sâm-bi - Kệ 
số 006 

6) Tích chuyện Trưởng-lão Khả-la - Kệ số 
007 và 008 


7) Tích chuyện về Đề-bà-đạt-đa - Kệ số 009 
và 010 

8) Tích chuyện hai Tôn-giả Xá-lợi-phất 

và Đại Mục-kiền-liên - Kệ số 0171 và 012 

9) Tích chuyện về Tôn-giả Nan-đà - Kệ só 
013 và 014 

10) Tích chuyện người đồ-tê Thuằn-đà - Kệ 
số 015 

11) Tích chuyện ông Đàm-mi - Kệ số 016 
12) Tích chuyện về tội-ác của Đề-bà-đạt- 
đa - Kệ số 017 

13) Tích chuyện cô Sử-ma-na - Kệ số 018 
14) Tích chuyện hai vị Tỳ-kheo - Kệ số 019 
và 020 


II.- Phẩm Không Phóng-dật 


15) Tích chuyện Hoàng-hậu Sa-mã-hoa - 
Kệ số 021, 022 và 023 

16) Tích chuyện người chủ ngân-hàng - Kệ 
số 024 

17) Tích chuyện Tôn-giả Tiêu Phan-tha-ca - 
Kệ sô 025 

18) Tích chuyện "Hội-hè tuổi trẻ vui-nhộn" - 
Kệ số 026 và 027 

19) Tích chuyện Tôn-giả Đại Ca-diếp - Kệ 
số 028 

20) Tích chuyện hai vị Tỳ-kheo bạn đồng- 


tu - Kệ số 029 

21) Tích chuyện Mã-Hà - Kệ sô 050 - 
22) Tích chuyện một vị Tỳ-kheo - Kệ sô 
031 

23) Tích chuyện Trưởng-lão Ni-ga-ma - Kệ 
số 052 


lII- Phẩm Tâm 


24) Tích chuyện Trưởng-lão Mễ-ghi-dạ - Kệ 
số 033 và 034 

25) Tích chuyện bà Mã-thị-Kha - Kệ số 035 
26) Tích chuyện về một Tỳ-kheo bát-mãn - 
Kệ sô 036 

27) Tích chuyện Sa-di Tha-di-nê - Kệ số 
037 

28) Tích chuyện Trưởng-lão Chí-ta-hạt - Kệ 
số 038 và 039 

29) Tích chuyện Năm trăm vị Ty-kheo tu 
Thiền - Kệ số 040 

30) Tích chuyện vị Tỳ-kheo Phù-ti-cát - Kệ 
số 041 

31) Tích chuyện người chăn bò Nan-đà - 
Kệ số 042 

32) Tích chuyện về Sở-rị-gia - Kệ só 043 


IV.- Phẩm Hoa 
33) Tích chuyện các vị Tỳ-kheo bàn về 


thế đất - Kệ số 044 và 045 

34) Tích chuyện vị Tỳ-kheo quán thân như 
ảo-ảnh - Kệ số 046 

35) Tích chuyện vua Tỳ-lưu-ly - Kệ số 047 
36) Tích chuyện bà Khưu-ma-ly - Kệ số 
04868 

37) Tích chuyện ông Cơ-sĩ-gia, kẻ giàu-có 
mà rít-róng - Kệ số 049 

38) Tích chuyện ân-sĩ Phả-vị-gia - Kệ só 
050 

39) Tích chuyện cư-sĩ Chúc-pha-nhi - Kệ số 
051 và 052 

40) Tích chuyện bà tín-nữ Vi-sa-kha - Kệ số 
053 

41) Tích chuyện về câu hỏi của Tôn-giả A- 
nan - Kệ số 054 và 055 

42) Tích chuyện Tôn-giả Đại Ca-diếp - Kệ 
số 056 

43) Tích chuyện Trưởng-lão Cơ-thi-ca - Kệ 
số 057 

44) Tích chuyện hai người bạn khác đạo - 
Kệ sô 058 và 059 


V.- Phẩm Ngu 


45) Tích chuyện một mgười đi tìm hái hoa 
sen trăng - Kệ sô 060 
46) Tích chuyện người Sa-di của Tôn- 


giả Đại Ca-diếp - Kệ số 061 

47) Tích chuyện người keo-kiết tên A-nan- 

đà - Kệ số 062 

48) Tích chuyện hai người móc túi - Kệ số 

063 

49) Tích chuyện Trưởng-lão Ưu-đà-di - Kệ 

số 064 

90) Tích chuyện ba mươi chàng thanh- 

niên - Kệ số 065 

51) Tích chuyện người cùi Sở-phù-bút - Kệ 

số 066 

52) Tích chuyện một người nông-phu - Kệ 

số 067 

53) Tích chuyện người bán hoa Sử-mã-na - 

Kệ số 068 

54) Tích chuyện Nữ-trưởng-lão Bích-Liên - 

Kệ số 069 

55) Tích chuyện Trưởng-lão Giang-bửu- 

kha - Kệ số 070 

56) Tích chuyện về ngạ-quỉ A-hi - Kệ só 

071 

57) Tích chuyện về ngạ-quỉ Sa-thi-cừu - Kệ 

số 072 

58) Tích chuyện về người gia-chủ tên 

Tâm - Kệ số 073 và 074 

59) Tích chuyện Sa-di Thi-sa - Kệ số 0Z5 
[02] VI.- Phẩm Hiên-trí 


60) Tích chuyện Trưởng-lão Giả-đa - Kệ số 
076 

61) Tích chuyện hai vị tỳ-kheo Át-sa và 
Phú-na - Kệ số 077 

62) Tích chuyện Tỳ-kheo Xà-nặc - Kệ só 
078 

63) Tích chuyện Trưởng-lão Kha-phi-na - 
Kệ sô 079 

64) Tích chuyện Sa-di Phan-di-ta - Kệ só 
080 

65) Tích chuyện Trưởng-lão Phát-di-gia - 
Kệ số 081 

66) Tích chuyện tín-nữ Kha-nhã - Kệ số 
082 

67) Tích chuyện về mùa an-cư ở Vệ-lan- 
già - Kệ số 083 

68) Tích chuyện Trưởng-lão Đàm-mi-kha - 
Kệ sô 084 

69) Tích chuyện những người nghe giảng 
pháp - Kệ số 085 và 086 

70) Tích chuyện các Tỳ-kheo sau mùa an- 
cư - Kệ số 087, 088, 089 


VII.- Phẩm A-la-hán 


71) Tích chuyện về y-sĩ Kỳ-bà hỏi Đức 
Phật - Kệ sô 090 
72) Tích chuyện Tôn-giả Đại Ca-diêp ở lại 


Trúc-lâm - Kệ số 091 

73) Tích chuyện Trưởng-lão Lã-tha-sĩ - Kệ 
số 092 

Z4) Tích chuyện Trưởng lão A-na-luật - Kệ 
số 093 

Z5) Tích chuyện Trưởng-lão Ca-chiên- 
diên - Kệ số 094 

76) Tích chuyện Trưởng-lão Xá-lợi-phất bị 
vu-cáo - Kệ số 095 

Z7) Tích chuyện vị Sa-di ở Cô-sâm-bi - Kệ 
số 096 

78) Tích chuyện về một lời nói của Đại-Đức 
Xá-lợi-phất - Kệ số 097 

79) Tích chuyện Trưởng-lão Lê-va-ta - Kệ 
số 098 

80) Tích chuyện về một người đàn-bà 
quyền-rũ - Kệ số 099 


VIII.- Phẩm Ngàn 


81) Tích chuyện người đao-phủ Tam-bá- 
đà - Kệ số 100 

82) Tích chuyện về Bá-hi-gia - Kệ số 101 
83) Tích chuyện Ni-cô Khuôn-đà-la - Kệ số 
102 và 103 

84) Tích chuyện thanh-niên Bà-la-môn Anh- 
tha-bút - Kệ số 104 và 105 

85) Tích chuyện người cậu của Tôn-giả Xá- 


lợi-phất - Kệ số 106 

86) Tích chuyện người cháu của Tôn-giả 
Xá-lợi-phất - Kệ số 107 

87) Tích chuyện người bạn của Tôn-giả Xá- 
lợi-phất - Kệ số 108 

88) Tích chuyện về cậu bé Trường-Thọ - 
Kệ số 109 

89) Tích chuyện Sa-di Sầằm-khí-ca - Kệ só 
110 

90) Tích chuyện Tôn-giả Khuôn-đà-na - Kệ 
SỐ T11 

91) Tích chuyện Trưởng-lão Xà-nô - Kệ số 
112 

92) Tích chuyện Nữ- [rưởng-lão Phả-tha- 
ca - Kệ số 113 

93) Tích chuyện Nữ- Trưởng-lão Kỷ-sa-cơ - 
Kệ sô 114 

94) Tích chuyện Nữ- [rưởng-lão Bá-hư- 
phù - Kệ số 7115 


IX.- Phẩm Ác 


95) Tích chuyện vợ chồng ông Cù-lê-kha - 
Kệ số 116 
96) Tích chuyện Tỳ-kheo Sĩ-gia-sa - Kệ sô 
117 

97) Tích chuyện Thiên-nữ Lã-giai - Kệ só 
118 


98) Tích chuyện Trưởng-giả Cấp-cô-độc - 
Kệ sô 119 và 120 

99) Tích chuyện một vị tỳ-kheo câu-thả - Kệ 
số 121 

100) Tích chuyện ông nhà giàu Bình-lập - 
Kệ sô 122 

101) Tích chuyện thương-gia Đại-Đà-na - 
Kệ sô 123 

102) Tích chuyện vợ chồng người thợ săn 
Khúc-cư - Kệ số 124 

103) Tích chuyện người thợ săn Cổ-kha - 
Kệ sô 125 

104) Tích chuyện viên hồng-ngọc - Kệ só 
126 

105) Tích chuyện về ba nhóm Tỳ-kheo - Kệ 
sô 127 

106) Tích chuyện vương-tử Thiện-giác - Kệ 
số 128 


X.- Phẩm Hình-phạt 


107) Tích chuyện hai nhóm Tỳ-kheo đánh 
nhau - Kệ số 129 

108) Tích chuyện một nhóm Tỳ-kheo hay 
doa-nạt - Kệ số 130 

109) Tích chuyện một lũ trẻ đập rắn - Kệ só 
131 và 132 

110) Tích chuyện Trưởng-lão Khuôn-đà- 


na - Kệ số 133 và 134 

111) Tích chuyện các bà thọ Bát†-quan-trai - 
Kệ số 135 

112) Tích chuyện con trăn - Kệ số 136 

113) Tích chuyện Tôn-giả Đại Mục-kiền- 
liên - Kệ số 137, 138, 139 và 140 

114) Tích chuyện Tỳ-kheo Bá-hộ-thăng - Kệ 
số 141 

115) Tích chuyện vị đại-thần San-tạ-tj - Kệ 
số 142 

116) Tích chuyện Trưởng-lão Phí-lộ-thi - Kệ 
số 143 và 144 

117) Tích chuyện vị Sa-di Sử-kha - Kệ số 
145 


XI.- Phẩm Già 


118) Tích chuyện về các bạn đạo của bà 
Vi-sa-kha - Kệ số 146 

119) Tích chuyện nàng Sĩ-mã - Kệ số 147 
120) Tích chuyện Tỳ-kheo-ni Uc-ta-ra - Kệ 
số 148 

121) Tích chuyện các ty-kheo tự-phụ - Kệ 
số 149 

122) Tích chuyện công-chúa Gia-nhã-ba - 
Kệ số 150 

129) Tích chuyện Hoàng-hậu Mạt-lợi - Kệ 
số 151 


124) Tích chuyện Tỳ-kheo Lã-lưu - Kệ số 
152 
125) Tích chuyện Đức Phật thành Đạo - Kệ 
SỐ 155 và 154 
126) Tích chuyện con ông Đại-đà-na - Fệ 
SỐ 155 và 156 

[03] XII.- Phẩm Tự-ngã 


127) Tích chuyện Vương-tử Bồ-đề - Kệ só 
157 

128) Tích chuyện Trưởng-lão Ưu-ba-nan- 
đà - Kệ số 158 

129) Tích chuyện Trưởng-lão Phả-đà-ni - 
Kệ sô 159 

130) Tích chuyện bà mẹ của Cưu-ma-ca- 
diếp - Kệ số 760 

131) Tích chuyện ông Ưu-bà-sa - Kệ số 
161 

132) Tích chuyện về một tiền-kiếp của Đà- 
bà-đạt-đa - Kệ số 162 

133) Tích chuyện về sự chia-rẽ Giáo-hội - 


Kệ só 163 
134) Tích chuyện Tỳ-kheo Kha-la - Kệ sô 
164 

135) Tích chuyện thiện-nam Chu-la - Kệ số 
165 


136) Tích chuyện Trưởng-lão Ất-tha-đạt - 


Kệ số 166 
XIII.- Phẩm Thế-gian 


137) Tích chuyện một tỳ-kheo trẻ - Kệ số 
167 

138) Tích chuyện vua Tịnh-phạn - Kệ số 
168 và 169 

139) Tích chuyện các tỳ-kheo quán-tưởng 
bọt nước - Kệ số 170 

140) Tích chuyện Vương-tử Vô-uý - Kệ số 
171 

141) Tích chuyện Trưởng-lão Sầằm-mạc- 
gia - Kệ số 172 

142) Tích chuyện Trưởng-lão Vô-não - Kệ 
số 173 

143) Tích chuyện cô gái quay tơ - Kệ số 
174 

144) Tích chuyện ba mươi tÿy-kheo đắc 
thần-thông - Kệ số 175 

145) Tích chuyện bà Chỉnh-ca-mã - Kệ số 
176 

146) Tích chuyện công-đức Đại-bố-thí - Kệ 
SỐ 177 

147) Tích chuyện con trai ông Cấp-cô-độc - 
Kệ sô 178 


XIV.- Phẩm Phật-đà 


148) Tích chuyện ba cô gái của Ma-vương - 
Kệ sô 179 và 180 

149) Tích chuyện Đức Phật từ cõi 

Trời Đao-lợi trở lại thế-gian - Kệ số 181 
150) Tích chuyện Long-vương Y-ra-kha - 
Kệ số 182 

151) Tích chuyện về lời thưa hỏi của Tôn- 
giả A-nan - Kệ số 183, 184 và 185 

152) Tích chuyện vị tỳ-kheo bát-mãn - Kệ 
số 186 và 187 

153) Tích chuyện vị Bà-la-môn Ât-ghi-đạt - 
Kệ số 188, 189, 190, 191 và 192 

154) Tích chuyện về nơi đản-sanh của bực 
Thánh - Kệ số 193 

155) Tích chuyện các tỳ-kheo bàn về hạnh- 
phước - Kệ số 194 

156) Tích chuyện về tượng Phật Ca-diếp - 
Kệ sô 195 và 196 


XV.- Phẩm An-lạc 


157) Tích chuyện giải-hoà giòng-họ Thích- 
ca - Kệ số 197, 198 và 199 

158) Tích chuyện Ma-vương khuấy Phật - 
Kệ sô 200 

159) Tích chuyện vua xứ Câu-tát-la thất- 
trận - Kệ số 201 

160) Tích chuyện đôi vợ chồng sắp cưới - 


Kệ số 202 

161) Tích chuyện người chăn mắt con bò - 
Kệ sô 203 

162) Tích chuyện vua Ba-tư-nặc bớt ăn - 
Kệ số 204 

163) Tích chuyện Trưởng-lão Thi-sa ngồi 
Thiền - Kệ số 205 

164) Tích chuyện vua Trời Đế-Thích săn- 
sóc Phật - Kệ số 206, 207 và 208 


XVI.- Phẩm Thân-ái 


165) Tích chuyện ba người khất-sĩ - Kệ só 
209, 210 và 211 

166) Tích chuyện một gia-chủ giàu-có - Kệ 
số 212 

167) Tích chuyện bà Vi-sa-kha khóc cháu - 
Kệ sô 213 

168) Tích chuyện các ông hoàng xứ Ly-xa - 
Kệ sô 214 

169) Tích chuyện chàng thanh-niên Anh- 
thi - Kệ số 215 

170) Tích chuyện người nông-phu Bà-la- 
môn - Kệ số 216 

171) Tích chuyện các thanh-niên kính-mộ 
Tôn-giả Ca-diếp - Kệ số 217 

172) Tích chuyện vị Trưởng-lão đắc quả A- 
na-hàm - Kệ số 218 


173) Tích chuyện gia-chủ Nan-đi-gia - Kệ 
sô 219 và 220 


XVII.- Phẩm Sân-hận 


174) Tích chuyện công-chúa Lỗ-hi-nhi - Kệ 
số 221 

175) Tích chuyện vị Thọ- thân - Kệ sô 222 
176) Tích chuyện cô tín-nữ Úc-ta-ra - Kệ số 
223 

177) Tích chuyện Tôn-giả Mục-kiền-liên hỏi 
Phật - Kệ số 224 

178) Tích chuyện một người Bà-la-môn tự- 
nhận là cha Đức Phật - Kệ số 225 

179) Tích chuyện nô-tỳ Phú-na - Kệ số 226 
180) Tích chuyện chàng thanh-niên A-tu- 
la - Kệ số 227, 228, 229 và 230 

181) Tích chuyện sáu vị ty-kheo mang 
quốc - Kệ số 231, 232, 233 và 234 


XVIII- Phẩm Ô-uề 


182) Tích chuyện con của người đồ-tễ - Kệ 
số 235, 236, 237 và 238 

183) Tích chuyện người Bà-la-môn làm việc 
thiện - Kệ số 239 

184) Tích chuyện ham áo cà-sa của 
Trưởng-lão Thi-sa - Kệ số 240 

185) Tích chuyện tỳ-kheo Lã-lưu-đà-di - Kệ 


số 241 

186) Tích chuyện người bị vợ ngoại-†ình - 
Kệ sô 242 và 243 

187) Tích chuyện tỳ-kheo Chu-la-sĩ - Kệ só 
244 và 245 

188) Tích chuyện năm người cãi nhau về 
ngũ-giới - Kệ số 246, 247 và 248 

189) Tích chuyện vị tỳ-kheo ganh-tị - Kệ só 
249 và 250 

190) Tích chuyện năm người ngồi nghe 
pháp - Kệ số 251 

191) Tích chuyện vị hào-phú Mẫn-đà-kha - 
Kệ số 252 

192) Tích chuyện tỳ-kheo Ủc-gia - Kệ só 
253 

193) Tích chuyện ông Tu-bạt-đà-la, vị đệ-tử 
chót của Đức Phật- Kệ số 254 và 255 


XIX.- Phẩm Pháp-trụ 


194) Tích chuyện các vị thâm-phán - Kệ số 
256 và 257 

195) Tích chuyện sáu vị tỳ-kheo ba-hoa - 
Kệ sô 258 

196) Tích chuyện Trưởng-lão Nhứt-Kệ- 
tụng - Kệ số 259 

197) Tích chuyện Trưởng-lão Phát-di-gia - 
Kệ sô 260 và 261 


198) Tích chuyện các tỳ-kheo ganh-t| - Kệ 
số 262 và 263 

199) Tích chuyện ty-kheo Hạt-tha-ca - Kệ 
số 264 và 265 

200) Tích chuyện người Bà-la-môn tự nhận 
là tỳ-kheo - Kệ số 66 và 267 

201) Tích chuyện các người ngoại-đạo - Kệ 
số 268 và 269 

202) Tích chuyện người đánh cá tên là 
Thánh-Hiền - Kệ số 270 

203) Tích chuyện các ty-kheo tự-mãn - Kệ 
số 271 và 272 


XX.- Phẩm Đạo 


204) Tích chuyện các tỷ-kheo bàn 

về đường đi - Kệ số 273, 274, 275 và 276 
205) Tích chuyện các tỷ-kheo quán chiều 
vê Vô- “thường, Khổ và Vô-ngã - Kệ số 27”, 
278 và 279 

206) Tích chuyện tỳ-kheo Thi-sa lười nhác - 
Kệ số 280 

207) Tích chuyện ngạ-quỉ đầu heo mình 
người - Kệ số 281 

208) Tích chuyện Trưởng-lão Phổ-thi-la - 
Kệ số 282 

209) Tích chuyện năm vị tỷy-kheo già - Kệ 
số 283 và 284 


210) Tích chuyện con của người thợ bạc - 
Kệ số 285 
211) Tích chuyện vị thương-gia Đại- 
Nghiệp - Kệ số 286 
212) Tích chuyện bà Kỷ-sa-cơ - Kệ số 287 
213) Tích chuyện bà Phả-tha-ca - Kệ số 
288 và 289 

[04] XXI.- Phẩm Tạp-lục 


214) Tích chuyện công-đức xưa của Đức 
Phật. - Kệ số 290. 

215) Tích chuyện một bà hay ăn hột gà. - 
Kệ số 291. 

216) Tích chuyện các ty-kheo đan dép cỏ. - 
Kệ sô 292 và 293. 

217) Tích chuyện Trưởng-lão Phát-di-gia, 
người thấp-lùn - Kệ số 294 và 295. 

218) Tích chuyện con của người đốn củi. - 
Sáu bài Kệ, từ số 296 đến sô 301. 

219) Tích chuyện vị tỳ-kheo ở Tỳ-da-ly. - Kệ 
số 302. 

220) Tích chuyện về vị gia-chủ Chỉi-ta. - Kệ 
số 303. 

221) Tích chuyện cô Chu-la-sử. - Kệ só 
304. 

222) Tích chuyện Trưởng-lão độc-cư Y- 
kha. - Kệ số 305. 


XXII.- Phẩm Địa-ngục 


223) Tích chuyện bà Sơn-đà-ly. - Kệ số 
306. 

224) Tích chuyện Tôn-giả Mục- kiền-liên 
thấy ngạ-quỉ. - Kệ số 307. 

225) Tích chuyện các ty-kheo tăng-thượng- 
mạn. - Kệ số 308. 

226) Tích chuyện thanh-niên Khê-ma-ca. - 
Kệ số 309 và 310. 

227) Tích chuyện vị ty-kheo xem nhẹ giới- 
cắm nhỏ. - Kệ số 311, 312, 313. 

228) Tích chuyện người vợ ghen-tuông. - 
Kệ số 314. 

229) Tích chuyện các ty-kheo qua muà an- 
cư nơi biên-ải - Kệ số 315. 

230) Tích chuyện nhóm loã-thê Ni-kiền-tử. - 
Kệ số 316 và 317. 

231) Tích chuyện nhóm người dị-giáo. - Kệ 
số 318 và 319. 


XXIII.- Phẩm Voi 


232) Tích chuyện bà Mã-can-di-hoa. - Kệ 
sô 320, 321 và 322. 

233) Tích chuyện người quản-tượng. - Kệ 
số 323. 

234) Tích chuyện người cha già bị các con 
ruồng-bỏ. - Kệ số 324. 


235) Tích chuyện vua Ba-tư-nặc ăn quá 

no. - Kệ số 325. 

236) Tích chuyện Sa-di Sà-nhu. - Kệ số 
%6. 

237) Tích chuyện con voi già. - Kệ số 327. 
238) Tích chuyện con voi hầu-hạ Phật. - Kệ 
số 328, 329 và 330. 

239) Tích chuyện Ma-vương cám-dỗ Phậi. - 
Kệ sô 331, 332 và 3343. 


XXIV.- Phẩm Tham-ái 


240) Tích chuyện con cá vàng. - Kệ số 334, 
335, 356 và 357. 

241) Tích chuyện con heo nái - Sáu bài Kệ 
từ số 339 đến số 343 

242) Tích chuyện tên trộm bị xử tử. - Kệ số 
344 

243) Tích chuyện các người tù bị xiềng- 
xích - Kệ số 345 và 346 

244) Tích chuyện Hoàng-hậu Khê-ma - kệ 
số 347 

245) Tích chuyện người diễn trò nhào lộn - 
Kệ sô 348 

246) Tích chuyện người thiện-xạ - Kệ số 
349 và 350 

247) Tích chuyện Tôn-giả La-hầu-la bị Ma 
khuấy - Kệ só 351 và 352 


248) Tích chuyện ân-sĩ Ưu-ba-ca - Kệ số 
353 

249) Tích chuyện Trời Đế-Thích thưa hỏi 
Phật - Kệ số 354 

250) Tích chuyện một người tuyệt-tự - Kệ 
số 355 

251) Tích chuyện vị Thiên-nam An-khư-ra - 
Kệ sô 356, 357, 358, và 359 


XXV.- Phẩm Tỳ-kheo. 


252) Tích chuyện năm vị Ty-kheo cãi nhau 
về năm căn - Kệ số 360 và 361 

253) Tích chuyện vị Tỳ-kheo giết con thiên- 
nga - Kệ số 363 

254) Tích chuyện Tỳ-kheo Cơ-khả-ly - Kệ 
số 363 

253) Tích chuyện Trưởng-lão Pháp-hi - Kệ 
số 364. 

256) Tích chuyện vị Tỷỳ-kheo muôn ngả 
theo nhóm Đề-bà-đạt-đa - Kệ số 365 và 
366 

257) Tích chuyện người bố-thí hoa quả đầu 
mùa - Kệ số 367 

258) Tích chuyện mẹ của Trưởng-lão Sơn- 
na - Chín bài Kệ từ sô 368 đến 376 

259) Tích chuyện Tỳ-kheo nhìn hoa lài rơi 
khi ngồi Thiền - Kệ số 377 


260) Tích chuyện Trưởng-lão San-ta-kha - 
Kệ sô 378 

261) Tích chuyện Trưởng-lão Nan-ga-la - 
Kệ số 379 và 380 

262) Tích chuyện Tỳ-kheo Hoa-kha-ly - Kệ 
số 381 

263) Tích chuyện Sa-di Sữ-mã - Kệ số 382 


XXVI.- Phẩm Bà-la-môn 


264) Tích chuyện vị Bà-la-môn tâng bốc 
các vị Tỳ-kheo là A-la-hán - Kệ số 383 
265) Tích chuyện về hai pháp: Chỉ và 
Quán - Kệ số 384 

266) Tích chuyện Ma-vương thưa hỏi 
Phật - Kệ số 385 

267) Tích chuyện một vị Bà-la-môn hỏi 
Phật - Kệ số 386 

268) Tích chuyện Tôn-giả A-nan nhìn hào- 
quang Phật - Kệ số 387 

269) Tích chuyện một vị Bà-la-môn ẩn-sĩ - 
Kệ số 388 

270) Tích chuyện nhẫn-nhục của Tôn-giả 
Xá-lợi-phát - Kệ só 389 và 390 

271) Tích chuyện Ni-bà Ba-xà-ba-đề - Kệ 
số 391 

272) Tích chuyện Tôn-giả Xá-lợi-phát lạy 
mỗi đêm - Kệ số 392 


273) Tích chuyện vị Bà-la-môn Gia-thi-la - 
Kệ số 393 

274) Tích chuyện vị Bà-la-môn lừa gạt - Kệ 
số 394 

275) Tích chuyện Ni-bà Kỷ-sa-cơ tu khổ- 
hạnh - Kệ số 395 

276) Tích chuyện vị Bà-la-môn ở Xá-vệ đến 
hỏi Phật - Kệ số 396 

277) Tích chuyện Tỳ-kheo Úc-ga - Kệ số 
39/⁄ 

278) Tích chuyện đấu trâu - Kệ số 398 
279) Tích chuyện bốn anh em lỗ-mãng - Kệ 
số 399 

280) Tích chuyện Tôn-giả Xá-lợi-phát bị mẹ 
nhiếc-móc - Kệ số 400 

281) Tích chuyện Ni-bà Bích-Liên - Kệ só 
401 

282) Tích chuyện người nô-lệ đắc quả A-la- 
hán - Kệ số 402 

283) Tích chuyện Ni-bà Khê-ma - Kệ số 
405 

284) Tích chuyện Trưởng-lão Thi-sa và vị 
thằần-linh - Kệ số 404 

285) Tích chuyện vị Tỳ-kheo bị đánh-đập - 
Kệ sô 405 

286) Tích chuyện bốn vị Sa-di - Kệ số 406 
287) Tích chuyện Trưởng-lão Đại-Phan - 


Kệ số 407 

288) Tích chuyện Trưởng-lão Phí-linh-đa - 
Kệ số 408 

289) Tích chuyện vị Tỳ-kheo lượm vải - Kệ 
số 409 

290) Tích chuyện Tôn-giả Xá-lợi-phất và 
việc dâng y - Kệ số 410 

291) Tích chuyện Tôn-giả Mục-kiền-liên bị 
hiểu lầm - Kệ số 411 

292) Tích chuyện Sa-di Lê-va-ta - Kệ số 
412 

299) Tích chuyện Trưởng-lão Can-đà - Kệ 
số 413 

294) Tích chuyện Trưởng-lão Sĩ-hoa-ly - Kệ 
số 414 

295) Tích chưyện Trưởng-lão Sơn-đà - Kệ 
số 415 

296) Tích chuyện Trưởng-lão Gia-ti-la - Kệ 
số 416 

297) Tích chuyện Giô-thi-ca 

298) Tích chuyện Trưởng-lão Na-ta-bút 
(1) - Kệ số 417 

299) Tích chuyện Trưởng-lão Na-ta-bút 
(2) - Kệ số 418 

300) Tích chuyện Trưởng-lão Van-di-sa - 
Kệ sô 419 và 420 

301) Tích chuyện Ni-bà Đàm-ma - Kệ số 


421 

302) Tích chuyện Trưởng-lão Chi-man - Kệ 
sô 422 
303) Tích chuyện ông Đê-va-hy - Kệ sô 425 


Xin thưa nót vài điêu. 


-OoQOG- 


Vài lời xin thưa trước. 


Kinh Pháp-Cú, tiễng Pali là Dhammapada, là 
quyên thứ hai trong Tiều-Bộ-Kinh (Khuddhaka 
Nikaàya), thuộc Tạng Kinh (Suftanta Pitaka) trong 
Tam-tạng Kinh- điễn (Tipitaka). Kinh nây gồm có 
423 bài Kệ, văn vần bằng tiếng Pali và 305 Tích 
chuyện, nhắc lại trong dịp nào Đức Phật đã thốt 
lên các bài Kệ vừa nói. 

Kinh Pháp-Cú được dịch ra rất nhiều thứ tiếng; 
bản dịch Anh-văn xưa nhứt là bản năm 1870 
của Max Muller. Nhiều văn-hào trên thế-giới đã 
trích-dẫn và xem lời Kinh như chơn-lý của 
muôn đời. 


Kinh Pháp-Cú trước đây đã được nhiều vị đại- 
sư Việt-nam dịch ra tiếng Việt. Gần đây có các 
bản: nh Pháp-Cú của Hoà- Thượng Thích 
Minh-Châu (Saigon, 1977), Kinh Pháp-Cú của 
Thượng-Toạ Thích Trí-Đức (Phật- học-viện 
Quốc-tễ, 1985), Kinh Pháp-Cú của Trưởng-lão 
Narada, bản dịch Phạm-kim-Khánh (Paris, 
1984), Suối nguôn vi-diệu của Phạm-Thiên-Thư 
(Saigon 1971) và nhiều bản khác nữa mà tôi 
chưa được biết. 


Nhận thấy các lời dạy quí-báu của Đức Phật 
được kết- -tập lại bằng lời thơ, có các Tích 
chuyện nêu rõ trong trường-hợp nào đã xảy ra 
khiến Đức Phật nói lên bài Kệ, tôi chẳng ngân- 
ngại sự ngu-dốt của mình, CỔ chuyền các lời 
văn trong Kinh sang văn-vần tiếng Việt, dễ hiểu, 
dễ đọc, mục-đích giúp cho các bạn đồng-tu có 
được tài-liệu đề học-tập. Cách tôi trình-bày 

lại Kinh Pháp-Cú chẳng giống y như trong Kinh- 
Điễn, nhưng tôi đã cô-găng giữ đúng ý-nghĩa 
căn-bản của lời Phật dạy, nói lại bằng lời-lẽ 
thông- thường, người chưa rành Phật-pháp cũng 
có thê hiểu được. 


Ngưỡng mong trên có các bực cao-minh chỉi-dạy 
thêm, chung-quanh có các đạo-hữu vui lòng 
khuyến-khích, tôi thành-tâm sám-hối những lỗi- 


lầm trong khi chép lại Kính Pháp-Cú và cầu 
nguyện người đọc hưởng được nhiêu lợi-lạc 
trong khi học-tập Kinh nây. 


Thiện-Nhựt 
Montreal, 18-1 1-2000. 


-OoQOGo- 


I.- Phẩm Song-yếu 
(1).- Tích chuyện vị Tăng mù. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại Kỳ-viên-tự, 
nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng pháp, có đê-cập 
đên chuyện một vị tăng mù tên là Cát-Khư. 


Nguyên, lúc bấy giờ, vị Tăng mù Cát-Khư đến 
đảnh-lễ Đức Phật. Chiều hôm ấy, ông đi kinh- 
hành bên ngoài, vô-ý đạp chết nhiều côn- trùng. 
Sáng hôm sau, nhiều vị tăng trẻ tuổi thấy xác 
côn-trùng, sanh ra hiểu lầm, cho rằng vị Tăng 
Cát-Khư phạm giới sát-sanh. Họ liền vào thưa 
trình với Đức Phật. Phật hỏi: "Các ông có chính 
mắt trông thấy Cát-Khư giết hại côn-trùng 
không?” Các vị tăng đáp, không. Phật bảo: “Các 
ông chẳng thầy ông ta giết, cũng như ông ta đã 
chẳng thấy các côn-trùng dưới chơn, khi đi kinh- 


hành. Hơn nữa, Cát-Khư đã chứng được quả-vị 
A-la-hán rồi, chẳng hề có ý-định sát-sanh, nên 
chẳng có phạm tội." Các vị tăng lại hỏi, vì sao vị 
Tăng đã chứng được quả-vị A-la-hán mà hai 
mắt lại bị mù, Đức Phật mới kế lại câu chuyện 
Xưa như Sau: 


Trong một đời về tiền-kiếp, Cái-Khư là một vị y- 
sĩ có danh- -tiếng. Một người đàn-bà bị đau mắt, 
đến thưa cùng ông: "Nếu ông chữa lành đôi mắt 
tôi, tôi nguyện. tôi và các con cái của tôi sẽ làm 
nô-lệ cho ông." Khi người đàn-bà ấy đã lành 
mắt, lại muốn nuốt lời, bảo rằng đôi mắt còn tệ 
hơn trước. Cát-Khư biết rõ người ấy nói dối 
mình, nên căm-thù và đưa cho một thứ thuốc 
xoa vào mắt. Người đàn-bà bất-hạnh đó bị mù 
luôn. Vì tội-ác này, Cát-Khư phải sanh ra mù-loà 
trong nhiều đời sống kế-tiếp, cho đến hiện nay. 


Sau khi kễ xong, Đức Phật liền đọc lên bài kệ: 


Nơi muôn pháp, ý đi tiên-đạo; 
Y làm chủ, ý tạo cõi lòng. 
Ai đem tâm-ý chẳng trong 
Nói năng, hành-động, khô đông theo sau; 
Như xe chuyên bánh theo trâu kéo hoài. 
(Kệ số 001) 


TÌM HIẾU: 


A.- Nghĩa CHỮ: 


- Phẩm Song-yéu: Bộ Kinh Pháp-Cú có 26 
chương, mỗi chương gọi là 

một Phẩm. Phẩm đâầu-tiên này tên là Song- 
yếu (Song = hai; yêu = quan-trọng), gồm có 
nhiều bài kệ sắp thành từng cặp hai bài. Bài số 
1 này được học chung với bài kệ số 2, ở phiá 
sau; cả hai bài cùng có liên-quan đến một ý- 
nghĩa chung. 


- Tăng: đàn-ông, con trai, vào chùa tu theo đạo 
Phật. Nêu là giới phụ-nữ thì gọi là Ni. 


- Cái-Khư: Thiện Nhựt mạn phép đặt tên Việt 
cho vị tăng nây, đê dê đọc; trọn tên vị A-la-hán 
nây băng tiêng Pali là Cakkhupàla. 


- Kỳ-viên-tự: chùa Kỳ-viên, tên tiếng Palli 

là Jefavana. Nguyên Thái-tử Kỳ-đà có khu 
vườn đẹp; ông Cắp-cô-độc muốn mua để cất 
tinh-xá cho Đức Phật và Tăng-đoàn ở tu. Thái- 
tử bảo, lót vàng lên khắp mặt đất, ông sẽ bán 
cho. Ông Cấp- cô-độc làm theo, còn các hàng 
cây cao chẳng thể lót vàng lên được. Thái-tử 
cười, tặng cả khu vườn để xây tịnh-xá. Vì thế, 
tinh-xá có tên là Kỳ-viên-tự (Kỳ = tên của Thái- 
tử Kỳ-đà; viên = vườn; iự = chùa). Trong các 
kinh, thường gọi nơi nầy là Kỳ-thọ Cắp-cô-độc- 


viên, nghĩa là ngôi chùa của Ông Cắp-cô-độc 
xây trong vườn có hàng cây của Thái-tử Kỳ-đà. 


- Xá-vệ: một nước ở miền Bắc Án-độ ngày xưa, 
quê-hương của Đức Phật Thích-ca. Tên Pali 
là Sàvathi. 


- Kinh-hành: kinh = kinh; hành = öi. ĐI kinh- 
hành là bước đi chằm-chậm từng bước, trong 
tâm im-lặng, hoặc vừa đi vừa niệm Phật. Còn 
gọi là thiên-hành. 


- giới sát-sanh: giới = điều răn câm của người 
tu-hành; sát = giết; sanh = sanh-vật có mạng 
sống. Sáï-sanh là giết hại mạng sông, là điều 
răn cắm thứ nhứt trong giới-luật của đạo Phật. 


- quả-vị A-la-hán: quả = kết-quả, khi tu thành- 
công; vị = ngôi-vị; A-la-hán = tiếng Phạn 

là Arhat, tiếng Pali là Arahant, người đã 

chứng được quả-vị thứ tư, cao nhứt trong hàng 
Thanh-văn. Thanh-văn là những vị đệ-tử sống 
gần bên Đức Phật, nghe giảng Pháp mà tu- 

tập, đề lần-lượt chứng các quả vị: (1) Tu-đà- 
huờn, (2) Tư-đà-hàm, (3) A-na-hàm, và (4) A-la- 
hán. Ba quả-vị trước thuộc bực Hiên; quả-vị A- 
la-hán là bực Thánh,chẳng còn phiền-não và hết 
phải sanh trở lại trong vòng Luân-hồi. 


- tiên-kiếp: tiên = trước; kiếp = các đời sống: 
trước, sau và hiện-tại, kê chung lại. Tiên-kiếp là 
kiếp trước, đời sống trước khi sanh thành người 
vào đời thời này. 


- nô-lệ = đày-tớ ở trọn đời với chủ, chẳng có tự- 
do cá-nhơn riêng. 


- muôn pháp: muôn = mười ngàn, ở đây, chỉ số 
nhiều; pháp = tất cả sự sự, vật vật, có thể đặt 
tên đề gọi. Ví-dụ: cái xe, con trâu, người ta, ý- 
nghĩ, lời nói, v.v. đều là pháp cả. 


- tên-đạo: tiền = trước; đạo = đường; Ý muốn 
nói, trong mọi việc, ý khởi lên trước nhứt, 
dân đâu mọi việc khác. 


- kinh, kệ: kinh = lời giảng về pháp-tu của Phật 
hay Bô-tát, được ghi chép lại; kệ = bài thơ ngăn 
tóm tát lại lời kinh đã giảng. 


- Pháp-Cu: dịch chữ Pali là Dhammapada. 
Dhamma = Pháp = ở đây, có nghĩa là pháp- 
tu, đường lối tu-hành đi tìm Chơn-Lý. Cú = câu 
văn. Kinh Pháp-Cú nằm trong Tiêu-Bộ-Kinh, 
thuộc Kinh-Tạng, trong Tam Tạng Kinh-Điễn. 
Kinh nầy ghi chép lại các bài kệ của Phật nói, 
nhơn một tích chuyện có thật xãy ra. Việc ghi 
chép này được thực-hiện sau khi Đức Phật đã 
lià đời. 


B.- Nghĩa Ý: 
1.- Ý-nghĩa của Tích chuyện: 
Tích chuyện mang hai ý-nghĩa: 


- một, kễ lại việc, vì mù chẳng thấy côn-trùng ở 
dưới chơn, nên vị tăng chẳng phạm tội sát-sanh 
khi đạp chết chúng, lúc đi kinh-hành. Đức Phật 
bảo, vì chẳng có ý-định sát-sanh, nên chẳng. 
phạm tội đó. Vậy, điều quan-trọng trong tội-lỗi, 
chính là ý ác khởi lên trước trong tâm. 


- hai, kễ lại việc báo thù của vị y-sĩ. Tại sao ông 
bị mù nhiều kiếp? Theo câu chuyện, chính ông 
có ác-ý,muốn hại người đàn-bà phải mù, để báo 
thù việc bà đã nói dối với ông. Ác-ý đó là 
nguyên-nhơn khiến cho ông phải chịu khổ-sở vì 
mù-loà, qua nhiều đời kế-tiếp. 


2.- Ý-nghĩa của bài Kệ: 


- Ý-nghĩa quan-trọng nhứt của bài Kệ là: trước 
khi nói-năng hay hành-động, từ trong tâm, ý đã 
khởi lên trước, khiên cho ta phải nói hay làm 
theo. Nếu có ý xấu, thì lời nói cùng việc làm, 

vì đó mà xấu theo. Rồi vì có ác-ý, có lời xấu, có 
việc làm dữ, nên phải chịu hậu-quả cũng xấu 
theo, là phải khỗ-sở. Hễ có ý chẳng trong- 
sạch, rồi hành-động, hay nói, sai-lầm, thì sẽ 


phải khổ, theo sau liền, đâu tránh được. Diễn 
lại nghĩa nây, giáo-lý nhà Phật gọi đó là luật 
Nhơn-quả: gây nhơn ác, chịu quả xâu. 


- Hình-ảnh quan-trọng do bài Kệ gợi lên: Câu 
chót của bài Kệ gợi lên hình-ảnh cái bánh xe lăn 
theo chơn con trâu kéo phiá trước. Bánh xe 
chẳng thê ngừng, nếu con trâu phiá trước đang 
bước tới. Đó cũng như, đã có ý ác sẵn rồi, thì lời 
nói, việc làm chẳng thể tốt đẹp được. Lại nữa, 
lời nói, việc làm đã xấu thì người nói hay làm sẽ 
phải chịu sự khổ sở về sau, chẳng có cách nào 
thoát khỏi. Hình-ảnh bánh xe đang quay tượng- 
trưng cho vòng Luân-hôi (Luân = bánh xe; hôi 

= trở lại; quay hết một vòng rồi trở lại quay tiếp, 
chẳng ngừng.) Còn ở trong vòng Luân-hài, là 
còn phải chịu cảnh sanh, già, bịnh, chết đề rồi 
lại sanh trở lại, nỗi-tiễp khô mãi. 


HỌC TẠP: 


1.- Học thuộc lòng bài Kệ: đặc-biệt ghi nhớ: ý 
làm chủ, ý gầy nên mọi việc khiến ta phải trôi lăn 
trong cảnh khổ của Luân-hồi. 


2.- Trong ba nghiệp: nghiệp thân, nghiệp miệng 
và nghiệp ý thì ý-nghiệp là quan-trọng nhứt. Vì 
có nghiệp, nên con người phải chịu khổ trong 
cảnh Luân-hồi. Vậy, phải làm sao 


cho nghiệp được trong-sạch, mới dứt 
hêt khó. Dứt nghiệp băng cách thanh lọc ý- 
nghiệp trước. 


3.- lập thanh-lọc tâm-ý: thanh-lọc tâm-ý là làm 
cho lòng mình được trong-sạch. Bằng cách 
nào? Bằng cách dẹp bỏ những ý-nghĩ xấu; 

hễ khi biết mình đang nghĩ quây, phải liền dứt 
bỏ. Thí-dụ như đang nhớ đến việc xấu của 
người, đó là tâm mình đang bị "dơ”, dơ vì 
mình để chỗ xấu của người len lọt vào tâm 
mình. Ai làm xấu mặc ai, mình chỉ nghĩ tốt. 


(2).- Tích chuyện thanh-niên được sanh lên 
cõi Trời. 

Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại Kỳ-viên-tự, 
nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng pháp, có đề-cập 
đến Mã-Thà, một chàng thanh-niên dòng Bà-la- 
môn, được sanh lên cõi Trời. 


Vào thời ấy, có một người Bà-la-môn giàu-có, 
nhưng rất rít-róng, chẳng ưa bố-thí cho ai cả. 
Ông tên là A-Đinh, chỉ có một đứa con trai, tên 
là Mã- Ihà. Ông hà- tiện đến nỗi chẳng chịu mua 
sắm vật trang-sức cho con mà chính tay ông lại 
làm lấy, để khỏi phải tốn tiền công thợ. Khi Mã- 
Thà đau nặng, ông chẳng chịu rước thây thuốc 
đề trị. Mãi cho đến khi bịnh-tình quá trầm-trọng, 


hết phương cứu chữa, ông liền đem giường con 
nằm ra để ngoài hàng ba, hướng về bàn thờ 
thần mưa ngoài sân, vì bụng ông sợ các 

người đến thăm-viếng, nhìn thấy đến của-cải 
trong nhà. 


Sáng sớm hôm ấy, trong cơn thiền-định thâm- 
sâu, Đức Phật quán thấy cảnh thương-tâm của 
thanh-niên Mã-Thà đang nằm trước hàng ba ở 
nhà. Khi cùng với các đệ-tử vào thành Xá-vệ để 
khất-thực, Đức Phật liền đi đến trước cửa nhà 
ông A-Đinh và đứng dừng lại đó. Ngài phóng 
hào-quang chiếu vào nhà, khiến cho Mã-Thà 
phải chú-ý, quay đầu ra ngoài và nhìn thấy Phậi. 
Vì bịnh quá nặng, Mã-Thà chỉ có thể dùng tâm- 
tư của mình, hướng về Phật mà đảnh-lễ. Thế 
cũng đủ! Ngay khi thở hơi cuối cùng, với tắm 
lòng kính-mộ Đức Phật sẵn trong tâm, Mã-Thà 
liền được sanh lên cõi Trời Đao-Lợi. 


Từ trên cung Trời nhìn xuống, Mã-Thà thấy cha 
mình đang đau buôn ở nghĩa-đia, chàng liền 
hiện thân xuống bên cha, như hồi còn sống. Mã- 
Thà thưa với cha, kê lại vì sao mình đã được 
sanh lên cõi Trời sung-sướng và thúc-dục cha 
nên thỉnh Đức Phật về nhà để dâng cơm cúng- 
dường. Bấy giờ, trong nhà ông A-Đinh mọi 
người đang bàn-tán về việc, có thật hay chẳng 


có thật, chỉ cần dùng tâm-ý kính-mộ Đức Phật 
là đủ để sanh lên Trời. Đoán biết được tâm- 
trạng còn nghi-ngờ của mọi người, tâm Đức 
Phật liền triệu-thỉnh Mã-Thà từ cung Trời Đao- 
Lợi. Mã-Thà liền vâng lịnh, trong y-phục đẹp-đẽ 
của chư Thiên, hiện xuống nhà cũ, đứng giữa 
mọi người, kê lại nhờ tâm biết kính-lễ Đức Phật 
mà được sanh Thiên. 


Bấy giờ, Đức Phật liền đọc lên bài Kệ: 


Nơi muôn pháp, ý đi tiên-đạo, 
Y làm chủ, ý tạo cõi lòng. 
Ai đem tâm-ý sáng trong 
Nói năng, hành-động, vui đông theo sau; 
Khác nào bóng chẳng lià hình. 
(Kệ số 002) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa CHỮ: 


- Mã- Thả: Thiện Nhựt mạn phép đặt tên Việt cho 
chàng thanh-niên này, tên thật bằng tiếng Pali là 
Matthakundali. 


- A-Đinh: cha của Mã-Thà; tên thiệt của ông 
là Adinnapubbaka. 


- Bả-la-môn: gial- cấp. tu-sĩ trong xã-hội xưa ở 
Ấn-độ. Có bốn giai-cấp, từ trên xuống dưới: (1) 
Bà-la-môn, tu-sĩ; (2) Sát-đế-lợi, vua, quan; (3) 
Phệ-xá, buôn bán, (4) Thủ-đà-la, công-nhơn. 


- Bàn thờ thân mưa: theo tục-lệ bên Ân-độ, thờ 
thân mưa gió, đặt bàn thờ ngoài sân, cũng tựa 
như bình-dân Việt có bàn thờ ông Thiên. 


- Thiên-định: ngồi Thiền và nhập định, nghĩa là 
lăng yên tâm-tư trong cảnh văng-lặng, chăng 
theo cảnh bên ngoài, chằng bị ý bên trong trì- 
níu. 


Quán: suy-nghĩ sâu-xa, nhìn thấy bằng tâm-tư. 


Khắt-thực: khất = đi xin; thực = ăn. Đây là giới- 
hạnh Đức Phật đặt ra, buộc mọi vị tỳ-kheo phải 
mang bình bát đi ăn xin từng nhà, chớ chẳng 
được làm nghề khác để sanh-sống. Hạnh khát- 
thực khiến cho người tu-hành dẹp bỏ được sự 
kiêu-căng, cúi mình đi ăn xin, và có dịp gặp 
người thế-tục để giảng-dạy về pháp Phật. 


Hào-quang: ánh-sáng phát ra từ người †u- 
hành đã chứng Đạo. 


Đảnh-lễ: cúi đầu làm lễ, kính lạy. Mã- Thả 
chỉ đảnh-lễ Phật bằng ý-nghĩ thôi, vì lúc ấy 
anh đang đau nặng. 


Cõi Trời Đao-Lợi: cõi Trời này, tiếng Pali là 
Tavatimsa. Còn gọi là Cối Tam-thập-tam 

thiên, nghĩa là cõi Trời có 33 cảnh: mỗi phương 
có 8 cảnh, do một vị Thiên-đế cầm đầu, và ở 
trung-ương có Vua Đế-Thích ngự-trị. 


Cúng-dường: dưng phẩm-vật lên đề tỏ lòng 
kính-trọng. Vôn do đọc trại ra chữ Hán- 
Việt Cung-dưỡng ( = cung-câp và nuôi dưỡng). 


kKính-mộ: kính = cung-kính; mộ = ái-mộ; kính- 
mềên. 


Triệu-thỉnh: triệu = gọi đễn; thỉnh = mời đến; cho 
gọi tới. 


Sanh Thiên: sanh lên cõi Trời. 

B.- Nghĩa Ý: 

1.- Ý-nghĩa của Tích chuyện: 

Tích chuyện mang hai ý-nghĩa: 

- một, vì tỏ lòng kính-lễ Đức Phật, vào lúc sắp 

lià đời, nên chàng thanh-niên Bà-la-môn được 
sanh lên cõi Trời hưởng sự sung-sướng. Theo 
kinh sách, được thác-sanh vào cối Trời, 

cuộc đời sẽ kéo dài lâu hơn ở trân-gian, mọi 


nhu-cầu đều được thoả-mãn đày-đủ, chẳng phải 
lo việc ăn-uống, sống trong cung-điện huy- 


hoàng và muốn ởđi đâu liền được đến đấy. 
Nhưng khi hưởng hết phước lành, chư Thiên bị 
suy-thoái và còn phải chịu cảnh Luân-hùồi, trở lại 
cõi trần hay đoạ vào các nẻo dữ. Người Phật-tử 
biết chọn mục-tiêu giải-thoát hoàn-toàn, chẳng 
lấy việc sanh lên Trời làm mục-đích, mà chọn 
con đường đi đến Niết-Bàn, chắm dứt cuộc tử- 
sanh, sống tịch-tĩnh trong niềm thường-vui. 


- hai, thái-độ đáng trách của ông A-Đinh quá 
keo-kiệt: con đau chẳng rước thầy thuốc; đến 
lúc con lâm-nguy, lại đem ra bỏ ở hàng ba. Đó 
chính là vì bụng dạ quá rít-róng hà-tiện. Theo 
kinh-sách, những người như thế, sẽ thác-sanh 
vào hàng ngạ-qưi ( = qui đói), luôn luôn bị đói 
khát. Đề trị bịnh xan-tham này, kinh-sách dạy 
phải năng bó-thí. Trong các hình-thức bố-thí, sự 
dâng cúng lễ-vật đến các bực chơn-tu là hình- 
thức cao quí, chỉ thua việc pháp-thí ( = giảng- 
dạy Chánh-pháp cho kẻ khác biết được đường 
tu giải-thoát) mà thôi. Thanh-niên Mã-Thà, vì 
thế, đã khuyên cha nên thỉnh Phật đến nhà mà 
cúng-dường. Đó là việc tạo phước-đức thật to- 
lớn, khiến cho fhí-giả ( = người đem của ra bố- 
thí) được sanh lên cõi Trời vào đời sau. 


2.- Ý-nghĩa của bài Kệ: 


- Ý-nghĩa quan-trọng nhứt của bài Kệ là: cũng 
như bài Kệ số 001, ý làm chủ, ý gây ra mọi việc, 
từ lời nói đến việc làm. Nếu đem tâm-ý thanh- 
tinh mà nói lên, hoặc hành-động, thì sẽ được vui 
hưởng điều lành. 


- Hình-ảnh do bài Kệ gợi lên: Câu chót của bài 
Kệ: 


"Khác nào bóng chẳng lià hình" đã diễn-tả LUÂT 
NHƠN-QUẢ rất rõ-ràng bằng hình-ảnh: NHƠN 
là hình, còn QUẢ là bóng, là ảnh. Khi có ánh- 
sáng, ta chẳng thấy hình của vật nào mà chẳng 
có bóng của nó cả. Ởđời cũng vậy, chẳng có 
một sự-việc nào làm nguyên-nhơn gây ra mà 
chẳng có hậu-quả của nó đi kèm theo. Chẳng có 
cách nào để tách rời bóng với hình ra, cũng 
chẳng có cách nào để khiến cho một nguyên- 
nhơn chẳng gây ra hậu-quả được. 

Trong bài Kệ số 001, tâm-ý chẳng trong- 

sạch làm nguyên-nhơn gây ra hậu-quả xấu, còn 
gọi là ác-báo. 

Trong bài Kệ số 002, tâm-ý sáng trong làm 
nguyên-nhơn tạo nên thành-quả tốt, còn gọi 

là phước-báo. 


HỌC TẠP: 


1.- Học thuộc lòng bài Kệ: bài Kệ số 002 dễ 
nhớ, nhờ đã thuộc sẵn bài Kệ số 001; chỉ 
cần đồi: "tâm-ý chẳng trong" ra "tâm-ý sáng 
trong”, và trước thì: "khổ đồng theo sau”, còn 
sau thì đổi ra "vui đông theo sau”. 


Và học thêm câu chót: "Khác nào bóng chắng lià 
hình”, vôn là một câu thường nghe nói ở đời. 


2.- Một cách thanh-lọc tâm-ý: Mô Phật! Ta 
thường thấy các cụ già mô Phật, mỗi khi nghe 
một câu nói chẳng vừa ý mình: đó là cách làm 
cho mình chẳng nổi lên tức-giận. Tiếng Mô 
Phật nầy chẳng nên thốt lên ngoài đầu môi chót 
lưỡi, mà khi nói, phải quay vào bên frong tâm 
mình, xem coi cơn giận nỗi lên có còn đó hay 
không, hay đã bớt fức chút nào chưa. Người 
nào biết Mô Phật như thế là biết làm cho lòng 
mình trở nên trong-sáng hơn. 


Thường người ta cũng mô Phật khi nghe một 
câu nói thiện-lành. Đó là làm 

cho tâm mình đang frong-sáng, lại càng trong- 
sáng hơn. 


(3) Tích chuyện Trưởng-lão Thi-Sa. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại Kỳ-viên-tự, ở 
nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng pháp, có đê-cập 
đên vị Tăng ngoan-cô là Tôn-giả Thi-Sa. 


Tôn-giả Thi-Sa vốn là con nguời dì của Đức 
Phật, từng sống chung với Đức Phật khi Ngài 
còn là Thái-tử. Đến khi trộng tuổi, tôn-giả mới 
xuất-gia, thường tự coi mình là một vị Tăng 
Trưởng-lão. Thế nhưng đối với những nghĩa-vụ 
của một tăng-nhơn mới nhập-đạo, Tôn-giả 
thường hay xao-lãng; lại luôn cãi-vã náo-loạn 
lên với các vị tăng trẻ tuổi. Nếu có ai khiển- 
trách, thì Tôn-giả khóc lên, chạy đi méc với Đức 
Phật. 


Một ngày kia, Thế-tôn hỏi ông: "Nây Thi-Sa, cớ 
làm sao mà ông ưu- phiền đến nỗi nước mắt 
chảy quanh mi như thế?" Thi-Sa vừa cãi-vã với 
một nhóm tăng-nhơn xong, liền thưa với Phật 
rằng: "Nếu họ đến đây để gặp Thé-tôn, thì chắc 
con chẳng phải ưu-phiền như vầy!" Vừa lúc ấy, 
các tăng-nhơn ấy đến lễ-bái Phật. Thi-Sa liền 
thưa: "Bạch đức Đạo-sư, các vị tăng nầy mới 
vừa khiển-trách con đây." 


Thế-tôn hỏi: 

- Hiện-tại, ông đang ở chỗ nào? 

- Con đang ở tại Đại-sảnh-đường, Thế-tôn. 
- Ông có thấy chúng tăng đi đến đây không? 
- Con có thấy, Thế-tôn. 


- Ông có đứng dậy nghinh-tiếp họ không? 
- Chẳng có, Thế-tôn. 


- Ông có đưa tay ra mời, dắt họ vào trong hay 
không? 


- Chẳng có, Thế-tôn. 


- Nây Thi-Sa, ông chẳng nên có thái-độ như thê, 
đôi với những người đã vào Đạo trước ông. Ong 
nên hướng vê họ mà ngỏ lời xin lôi đi. 


- Thế-tôn, con chẳng chịu xin lỗi họ đâu! 
Chúng tăng liền thưa với Đức Phật: 

- Thế-tôn, vị tăng này rất là ngoan-có. 
Thế-tôn đáp: 


- Nây chư tăng, ông ta ngoan-cỗ như thế chẳng 
phải là lần thứ nhứt. Tại tiền-kiếp, ông ta 
cũng đã tỏ ra rât ngoan-cô rôi. 


Chư tăng thỉnh-cầu Phật cho biết về tiền-kiếp, 
tôn-giả Thi-Sa đã ngoan-cô như thê nào. Do đó, 
Đức Phật mới kê lại câu chuyện xưa như sau 
đây: 


Thuở xưa, có một vị tăng tu khổ-hạnh tên là Đề- 
va-la ngụ trên dãy núi Hi-mã-lạp-sơn. Vào đâu 


mùa mưa, ông quay về thành Ba-la-nạai để mua 
muối, dấm và định lưu lại đây hết bón tháng 
mưa dầm. Tại cửa thành, ông gặp hai vị tăng- 
nhơn trẻ tuôi, liền hỏi: "Các du-tăng đến thành 
này, thường trú-ngụ tại đâu?" Họ đáp, tại lò 
gốm. Đề-va-la liền đi đến lò gốm, xin ngủ 

qua đêm tại đó, và được chủ lò gốm chấp- 
thuận. Độ một lúc sau, lại có một vị du-tăng 
khác, tên là Na-ra-đa, cũng đến xin tá-túc. Hai 
người thi lễ với nhau rồi cùng tạm trú trong lò 
gốm bỏ trống về đêm. 


Đến giờ đi ngủ, Na-ra-đa cân-thận xem Đề-va-la 
nằm ở đâu và cửa ra vào ở phía nào, rồi mới đi 
nghỉ. Thế nhưng một chập sau, Đề-va-la lại đồi 
chỗ, đến nằm gân bên cửa cái. Về khuya, Na- 
ra-đa cần đi ra ngoài, chẳng đềể-ý, đạp nhằm 
đầu của Đề-va-la. Đề-va-la hét lên: 


- Ai đạp lên đầu ta vậy? 

- Chính con là Na-ra-đa, con xin Sư-phụ tha lỗi. 
- Mi là một tên ác-tăng, sông ở rừng-rú, cứ 

nhè đâu ta mà đạp lên. 


- Con chẳng biết Sư-phụ đã đổi chỗ nằm, xin 
Sư-phụ tha tội. 


Na-ra-đa liền đi ra ngoài. Trong lúc đó, Đề-va-la 
sợ bị đạp lần nữa, quay sang nằm chỗ khác. 
Lúc vào, Na-ra-đa cân-thận tránh chỗ cũ, đi 
chằm- chậm từng bước sờ-soạng, nhưng lại rủi 
thay lần này lại đạp trúng ngay cỗ của Đề-va-la. 


- Ai vậy? 


- Chính con! Thật con chẳng biết Sư-phụ lại dời 
qua bên nây, xin Sư-phụ từ-bi tha tội cho con. 


- Mi quả thật là tên ác-tăng. Lúc đi ra, đạp đầu 
ta, lúc trở vào lại đạp cô ta. Ta phải niệm chú 
nguyên-rủa mi mới được. 


- Muôn vàn xin Sư-phụ từ-bi hỉ-xả mà tha tội cho 
con, xin đừng niệm chú. 


Nhưng Đề-va-la chẳng tha, cứ niệm chú: 


- Nguyện đầu mi sẽ bễ thành bảy mảnh vụn vào 
lúc mặt trời mọc. 


Na-ra-đa trong cơn thiền-định, nhận thấy chú- 
ngữ lại có phản-ứng quay ngược lại hại 

người đang trù-rủa. Na-ra-đa liền vận thần- 
thông khiến cho mặt trời chẳng mọc lên được. 
Lúc bấy giờ, Quốc-vương thành Ba-la-nai 

biết được chuyện tại sao mặt trời chẳng mọc, 
lền giận-dữ và buộc Đề-va-la phải xin lỗi, để cho 


mặt trời mọc. Nhưng Đề-va-la nhứt-định chẳng 
tuân lịnh, cứ tiêp-tục niệm chú. Bây giờ, Na-ra- 
đa mới thưa: 


- Bạch Sư-phụ, con sắp làm phép cho mặt trời 
mọc trở lại; nhưng đầu của Sư-phụ sẽ bị bễ. 
Sư-phụ mau mau lây đất sét trét lên đầu, rồi lặn 
xuống sông ngay, đến chỗ cạn mới trôi lên. 


Đề-va-la biết cơn nguy-khốn sẽ xảy ra cho 
mình, liền vội lây đất sét trét lên đầu và lặn 
xuống sông. Đến khi trồi lên, mặt trời chiếu rọi, 
lớp đất sét trên đầu liền bễ tan thành bảy mảnh 
vụn, nhờ đó mà thoát chết. 


Đức Phật kết-thúc câu chuyện: "Đề-va-la chính 
là Thi-Sa ngày nay, vị Quốc-vương là A-nan-đà, 
còn Na-ra-đa chính là Ta đây." Rồi Đức Phật 
mới đọc lên hai bài Kệ như sau: 
"Nó mắng tôi, nó đánh đập tôi, 
"Nó thắng tôi, nó cướp đoạt tôi. " 
Ai ôm-ấp mãi tâm-niệm ấy, 
Oán-hận chẳng nguôi, nặng cõi lòng. 
(Kệ số 003) 
"Nó mắng tôi, nó đánh đập tôi, 
"Nó thắng tôi, nó cướp đoạt tôi. " 
Ai sớm vứt đi tâm-niệm ấy, 


Oán-hận liên nguôi, nhẹ cối lòng. 
(Kệ số 004) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa CHỮ: 


- Irưởng-lão: trưởng = lớn; lão = già. Trưởng- 
Lão = vị Tăng có nhiều tuổi Đạo ( = dự một 
kỳ an-cư kiễt-hạ vào mùa hè là thêm một 

tuổi Đạo) 


- lôn-giả: tôn = tôn-trọng; giả = người; bực đáng 
tôn-kính. 


- Thi-Sa: tên thật bằng tiếng Pali là T/ssa. 

- Đê-va-la: tên thật bằng tiếng Pali là Devala. 

- Na-ra-đa: tên thật bằng tiếng Pali là Narada. 

- A-nan-đà: tên thật bằng tiếng Pali là Ananda. 

- Thái-tử: thái = lớn; tử = con; người con trai lớn 
của Vua, sau sẽ nôi ngôi. 

- Trộng tuôi: đã lớn tuôi; vào khoảng trên bốn, 
năm mươi trở lên. 

- Xuắt-gia: xuất = đi ra; gia = nhà; rời nhà đi tu; 
trái nghĩa với chữ iạ¡-gia là còn ở nhà, tu tại-gia. 


- Ưu-phiên: ưu = lo-lắng; phiên = buồn lòng; 
buôn râu. 


- Khiên-trách: quở trách, trách móc. 


- Đại-sảnh-đường: đại = lớn; sảnh = 

phòng; đường = nhà; căn phòng lớn trong nhà, 
tức là phòng khách. 

- Chúng tăng: chúng = số đông; tăng = tu-sĩ 
theo đạo Phật. 

- Nghinh-tiếp: nghinh = chào đón; tiếp 

= tiêp đón. 

- Thê-tôn: thê = thễ-gian; tôn = tôn trọng; 

bực được cả thê-gian tôn-trọng, tức là Đức 


Phật. Các tỳ-kheo gọi Phật là Thế-iôn; Phật tự 
xưng là Như-L aI. 


- Ngoan-cố: cứng đầu, chẳng chịu vâng lời. 


- Thỉnh-câu: cầu xin; tiếng để thưa với các vị 
đáng tôn-trọng. 

- Khỗ-hạnh: khô = cực khô; hạnh = hành-động, 
hạnh-kiêm; đây là lôi tu-hành ép-xác chịu cực- 
khô nhiêu. 

- Ba-la-nai: thành-thị lớn ở Ấn-độ, còn có tên gọi 
là Vanarasi, hay là Bénarès. Chính ở một ngôi 


vườn gần thành nây (vườn Lộc-uyễn) Đức Phật 
đã giảng bài pháp đâu-tiên (Kinh Chuyên Pháp- 
Luân) cho năm anh em ông Kiêu-trân-như nghe. 


- Du- lăng: du = đi đó đi đây; tăng = tu-sĩ Phật- 
giáo; các vị du-tăng đi khắp nơi để tìm thầy học 
đạo, chẳng ở một nơi nhứt-định nào. Còn gọi là 
vị tăng hành-cước. 


- lá-tlúc: tá = nhờ vào. ở nhờ; túc = đêm; ở nhờ 
qua đêm. 


- Thi lễ: thi = thi-hành, làm; lễ = chào; làm lễ 
chào hỏi nhau. 


-Sư-phụ: thầy; thầy dạy Đạo (sư = thầy; phụ 
= cha). 


- Ác-tlăng: ác = dữ; tăng = tu-sĩ; tiếng để mạt-sát 
nhà tu-hành. 


- Từ-bi hi-xả: theo nghĩa thông-thường là hãy 
mở lòng thương mà tha tội cho. Theo nghĩa 
chuyên-môn trong Phật-học, Tử là đem sự vui 
đến cho kẻ khác; Bi là cứu giúp kẻ khác khỏi 
khổ-đau; Hf là vui mừng khi thấy kẻ khác thành- 
công; Xả là buông-bỏ chẳng cố-cháấp. Trong 
Phật-học, fừ, bi, hí, xả, được gọi là Tứ vô-lượng 
Tâm, nghĩa là bốn tắm lòng rộng-rãi thương 
người (fử), cứu giúp người (bi), vui mừng khi 


thấy người sung-sướng (hỉ ), chẳng cố-chấp lỗi 
của người (xả ). Đây là đường-lôi tu-hành của 
bực Bô-tát. 

- Niệm chú: niệm = đọc ra tiếng hay đọc 

thâm; chú = còn gọi là chơn-ngôn, chú-ngữ, lời 
nói bí-mật được tin-tưởng là có hiệu-lực thân-bí. 
- Nguyên-rủa: trù ẻo; mong cho kẻ khác bị hại. 


- Thân-thông: phép-lực siêu-nhiên, thí dụ như 
bay trên không. 


- Quốc-vương: quốc = nước; vương = vua. 


- lâm-niệm: tâm = lòng; niệm = ở đây, là ý-nghi, 
tư-tưởng. 


- Oán-hận: oán = oán-thù; hận = hờn-giận. 
B.- Nghĩa Ý: 

1.- Ý-nghĩa của Tích chuyện: 

Tích chuyện có các ý-nghĩa sau đây: 


(1).- Bỗn-phận của người mới vào tu đối với 
người đã tu lâu: Đề tỏ lòng kính-trọng đối với 
người đã đi trước mình, người mới vào đạo phải 
kính-nhường, đón chào, kính-lễ và vâng lời. Vị 
Tăng Thi-Sa đã thiếu sót trong bồn-phận nây, 
mặc dầu đã được Phật nhắc nhở. 


(2).- Sự ngoan-cô chỉ đem hại lại cho người 
ngoan-cô: 


- Thi-Sa chẳng chịu xin lỗi với chúng tăng và 
chăng đứng dậy chào đón, mời họ vào Đại- 
sảnh-đường, nên mới bị Phật quở-trách. 


- Đề-va-la cứ niệm chú để nguyên rủa Na-ra-đa, 
mặc dâu đã được xin lôi, phải chịu hậu-quả tai- 
hại của lời chú quay ngược lại hại mình 


- Người ngoan-cố phải chịu đau buôn vì trong 
lòng bị ý-tưởng xấu trì-níu, khuấy rồi, xúi-dục 
làm điều quấy. 

(3).- Thái-độ từ bị của vị Tăng Na-ra-đa: Nhờ 
thiền-định quán thấy ảnh-hưởng tai-hại của chú- 
ngữ sẽ xảy đến cho Đề-va-la, Na-ra-đa đã vận- 
dụng thần-thông cho mặt trời chẳng mọc. Lại chỉ 
cách cho Đề-va-la trét đất sét lên đầu, lặn xuống 
sông, để khỏi bị bễ đầu. Đây là Na-ra-đa đã 

biết đem ơn mà trả oán. 


2.- Ý-nghĩa của hai bài Kệ: 


Ý-nghĩa quan-trọng của cả hai bài Kệ này là chỉ 
cách cho ta dẹp được niêm oán-hận đang nung- 
nâu trong tâm. 


(1).- Tại sao sanh ra oán-giận? Hai câu đầu của 
cả hai bài Kệ nêu rõ nguyên-nhơn sanh ra oán- 
giận: 


- "Nó mắng tôi”: tôi sanh ra oán-giận nó, vì lời 
nói của nó làm chạm tự-ái của tôi. 


-“NÑó đánh-đập tôi”: tôi sanh ra oán-giận nó, vì 
hành-động của nó xâm-phạm đên thân của tôi. 


- "Nó thắng tôi”: tôi sanh ra oán- 

giận nó, vì nó hơn tôi. 

- "Nó cướp đoạt tôi”: tôi sanh ra oán- 

giận nó, vì nó đã giựt lây tà¡-sản của tôi. 

Tóm lại, chỉ vì nó đã xâm-phạm đến iôi và 
những gì của tôi, mà tôi sanh ra oán-giận. Tôi 
giận vì tôi thây những gì tôi quí đang bị xâm- 
phạm. 

(2).- Khi mình sanh ra giận-hờn, thì lòng mình 
như thế nào ? 


So-sánh hai câu thứ ba và thứ tư ở cả hai bài 
Kệ, ta thây: 


(a).- Thái-độ khác nhau giữa người giận và 
người chăng giận: 


- "Ai ôm-âp mãi tâm-niệm ấy": người giận cứ 
ghim chặt trong bụng mình lời nói và hành- 
động của người đã xâm-phạm mình; 


- “Ai sớm vứt đi tâm-niệm ấy": người chẳng 
giận biêt gạt khỏi bụng mình lời nói và hành- 
động của người đã xâm-phạm mình. 


(b).- Kêt-quả vê phía người bị chọc giận: 


- "Oán-hận chẳng nguôi, nặng cõi lòng”: cơn 
giận khởi lên, chẳng những làm cho người giận 
tức-tối lên, nó còn đè nặng cối lòng nữa, nghĩa 
là, nó nung-nấu, sôi sùng-sục, kéo dài sự khó 
chịu cho đến chừng nào quên giận ởi thì mới 
thôi. 


- "Oán-hận liên nguôi, nhẹ cõi lòng”: cơn giận 
chẳng kịp nỗi lên, lòng người bị chọc giận cảm 
thấy nhẹ-nhàng và vui hơn, vì đã "thắng" được 
mình, khi biết người gây oán-hận dầu có nói hay 
làm gì cũng chẳng "thắm” vào trong lòng 

mình được. 


HỌC TẠP: 


1.- Học thuộc lòng hai bài Kệ nây. Học xong bài 
Kệ số 003, là thuộc luôn cả bài Kệ số 004. Tại 
sao? - Vì chỉ cần đổi có mấy chữ rất quan- 
trong nầy: đỗi chữ ôm-ấp ra thành 


chữ vứt đi; đôi chữ chẳng nguôi ra thành 
chữ liên nguôi; đôi chữ nặng cõi lòng ra thành 
chữ nhẹ cõi lòng. 


2.- Làm sao mà "Vứt Đi" được để cho "Nhẹ Gõi 
Lòng”? 


Học thuộc lòng hai bài Kệ thì chẳng quá khó; đổi 
mấy chữ ở bài Kệ số 003 ra máy chữ ở bài Kệ 
số 004 cũng chẳng phải quá khó, nhưng 

từ “Nặng cối lòng" mà trở nên “Nhẹ cối lòng" thì 
chẳng phải dễ. Phải u cả đời mới khiến 

cho lòng mình được thanh-tịnh, nhẹ-nhàng. 


Tôi xin đề-nghị vài cách "Vứt Đi cái Giận- 
Hòn” như sau: 


- Cách thứ nhứt: hãy †ìm ngay một ly nước lạnh, 
châm rãi uông từng ngụm và tự nói với mình: 
"Đừng có giận làm gì cho mệt!" 


- Cách thứ hai: nêu chẳng có sẵn ly với nước, 
thì xin ngắng đầu lên, nhắm mắt lại và chậm-rãi 
hít vào một hơi dài, nghe luồng không-khí đi sâu 
vào, rồi thở từ từ ra, cũng nghe hơi xuyên qua lỗ 
mũi; thở như thế đến năm, mười hơi thì có lẽ 
người đang nói nặng kia cũng phải ... nín. 


- Cách thứ ba: đừng nhìn vào người đang nói 
nặng, hãy nhìn vào bên trong lòng mình và 


thành-tâm niệm nho-nhỏ: Mô Phật! Chớ nên 
niệm ở đầu môi chót lưỡi, mà phải niệm chơn- 
thành, nếu tưởng thấy được tượng Phật đang 
ngồi trên toà sen thì rất quí. Tôi chắc niệm 
chừng năm sáu tiếng như thế, người nói nặng 
kia cũng ... bực mà nói: "Tao nói mây có nghe 
không?" Ấy, đó là hiệu-lực của câu niệm đấy! 
Cứ niệm tiếp-tục, đừng trả lời, rồi thì chỉ còn 
tiếng Mô Phật, mà tiếng chửi bới iml 


Trong ba cách nầy, tôi thây cách thứ ba hiệu- 
nghiệm nhứt. Không tin, xin mời bạn gặp dịp 
làm thử xeml| 


Nhưng mà, khi bạn đang giận, bạn đâu biết bạn 
giận để đi tìm nước uống, đề thở dài hơi, để Mô 
Phật. Vậy chỗ khó là chính mình phải biết 

mình đang giận, đề tìm cách khắc-phục cơn 
giận. Làm sao biết? 


3.- Câu hỏi: "Mình đang giận, làm sao biết 

mình đang giận ?", nghe có vẻ lâm-câm, nhưng 
câu hỏi đó chứa một sự-thật rất .quan-trọng, và 
câu trả lời chẳng phải dễ tìm thấy. Sự-thật quan- 
trọng đó là, khi giận người ta như điên lên, chỉ 
biết hướng vê đôi-tượng mà trả thù cho hả 

cơn giận, chớ đầu có thời-giờ quay vào bên 
trong lòng mình mà nhìn xem tâm mình đang sôi 
sùng-sục như nồi cơm đang nấu trên bếp. Câu 


trả lời cho xác-đáng chẳng dễ tìm là vì rất khó 
cho mình nhìn biết tâm mình một cách vô-tư. 


4.- Tại sao rất khó cho mình nhìn biết tâm mình 
một cách vô-tư? - 


- Vì mình hay hướng ra bên ngoài, ít khi chịu 
quay vào bên trong để tự quán-sát và tự phán- 
xét mình. Nếu biết quay vào bên trong tâm 
mình, kinh sách gọi đó là phản quang tự- 

ký, nghĩa là dùng ánh-sáng của tâm-trí mình 
quay về chiếu rọi lây tâm-trí của chính mình. 


- Vì mình hay binh-vực mình, ít khi chịu thẳng- 
thắn nhìn lây lỗi của mình, lại hay tìm cớ để 
bào-chữa cho cái Ta của mình. Nếu 

biết quên được cái Ta đó, hay cao hơn nữa 
biết vứt bỏ luôn cái Ta đó, kinh-sách gọi là 
thông-đạt được lẽ Vô-ngã của nhà Phật (vô 

= chẳng có; ngã = cái Ta). Và nếu chẳng những 
tâm-trí biết được lẽ Vô-ngã mà cả ý-tưởng, lời 
nói và việc làm đều theo đúng lẽ Vô-ngã, thì 
đang chứng-đắc được điều quan-trọng nhứt 
trong công việc tu-hành: fu là tu tâm mình. 


5.- Thế nào là "Tu là tu tâm mình”? - Tu chẳng 
phải là chỉ ăn chay, đi chùa, lạy Phật, tụng kinh, 
niệm Phật mà đủ. Các việc vừa kê rất cần-thiết, 
nhưng chỉ là những hình-thức giúp cho mình 


biết hướng vê bên trong mình, tập sao cho tâm- 
trí mình trở nên nhẹ-nhàng, trong-sáng 

hơn. Đến được mức tâm thamh-tịnh là được 
GIÁC-NGỘ và GIẢI-THOÁT. 


6.- Bốn bài Kệ đâu-tiên trong Kinh Pháp-Cú 
vạch ra rõ con đường TU TAM cho ta. Hai bài 
Kệ số 1 và số 2 chỉ rõ Tâm-Ý là nơi ta phải làm 
sao cho rong-sáng lên. Hai bài số 3 và số 4 dạy 
cách vứt đi sự Sân-Hận, đễ cho Tâm được nhẹ- 
nhàng hơn. Có ba món độc làm cho Tâm nặng- 
nề chẳng giải-thoát được: Tham, Sân và 

Si. Con đường íu tâm là dẹp sạch ba món độc- 
hại đó để được GIÁC-NGỘ và GIẢI-THOÁT. Chỉ 
có thế! 


(4).- Tích chuyện vê nữ-quái Kha-Ly. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại Kỳ-viên-tự, 
nước Xá-vệ. Trong một kỳ giảng-pháp, có đề- 
cập đến việc hai người phụ-nữ có mồi thù 
truyền-kiếp. 


Vào thời xa xưa, một gia-chủ kia có một người 
vợ hiếm-hoi, chẳng sanh con cái. Bà sợ bị 
chồng phụ-bạc, nên dàn-xếp để cưới thêm một 
người vợ thứ cho chồng. Khi người vợ thứ có 
thai, người vợ lớn lén để thức-ăn ky-thai cho 
người vợ thứ ăn, thành ra bị hư-thai. Đến khi 


thụ-thai lần sau, người vợ lớn cũng ghen-tức và 
dùng mưu-kế cũ, khiến cho người vợ thứ phải 
chết. Trước khi lâm-chung, người đàn-bà bất- 
hạnh đó phát lời thề là sẽ báo thù người vợ 
chánh và con cái của bà ta. Do đó, mối oan-cừu 
nhiều đời khởi lên từ đấy. 


Trong hai kiếp sống Luân-hồi tiếp theo, cả hai 
người tái-sanh, một đời, làm gà mẹ và mèo cái; 
một đời, làm nai cái với beo gầm. Đến đời sau 
nữa, một người được sanh vào một nhà quí-tộc 
ở nước Xá-vệ; còn một người hiện thân làm nữ- 
quái tên là Kha-Ly. 


Một ngày kia, nữ-quái Kha-Ly rượt đuôi theo 
người phụ-nữ quí-tộc đang bồng con trên tay. 
Bà mẹ sợ con bị hại, nghe nói có Đức Phật 
đang giảng pháp tại Kỳ-viên-tự, mới ôm con 
chạy vào, đặt đứa con dưới chơn Phật để xin 
bảo-hộ. Nữ-quái Kha-Ly đuổi theo đến công 
chua, bị vị giữ cửa ngăn lại, chẳng cho vào. Đức 
Phật quán thấy thế, liền bảo người canh công 
cứ cho vào, để Ngài chỉ-dạy cho cả hai người 
phụ-nữ. 


Sau khi hỏi đầu-đuôi câu chuyện, Đức Phật liền 
kế lại ngọn ngành mối thù truyền- kiếp từ các đời 
trước của họ: hai người vợ, cùng có chung một 
chồng, ghen-tức nhau; mèo cái giết hại gà con 


của mẹ gà; beo gắm ăn thịt nai tơ của nai cái, 
và cho đến nay, một người có con còn một 
người chạy theo bắt. Đức Phật liền giải-thích 
cho họ biết, tâm sân-hận làm cho oán-thù càng 
ngày càng tăng-gia; chỉ có thiện-ý hoà-giải và 
tình hữu-nghị mới có thể chấm dứt hận-thù. Cả 
hai cảm-động nghe lời Phật dạy và nhờ đó mà 
vui-vẻ với nhau, quên mối thù xưa. 


Đức Phật liền bảo người mẹ bồng đứa con trao 

cho nữ-quái. Bà mẹ ngằn-ngại một lát, rồi vâng 

lời. Nữ-quái ôm lấy đứa con, hôn-hít nó như con 
mình đẻ, rồi trả nó lại cho mẹ nó. Đến đây, mới 

thật chấm dứt hẳn mối thù giữa hai người. 


Bấy giò, Đức Phật mới đọc lên bài Kệ: 


Chuyện thù-oán ở thế-gian 
Nào ai đem oán dẹp tan được thù? 
Cứ theo định-luật thiên-thu, 
Bỏ lòng oán-giận, oan-cừu liên nguôi. 
(Kệ số 005). 


TÌM HIẾU: 

A.- Nghĩa CHỮ: 

- Nữ-quái: nữ = đàn-bà, cô gái; quái = kỳ-dị . 
Theo trong kinh, đó là một hạng chúng-sanh, gọi 
là ngạ-qui, nghĩa là qui đói. 


- Gia-chủ: gia = nhà; chủ = chủ; chủ nhà. 


- Hiễm-hoi: nói về người đàn-bà chẳng sanh 
con được. 


- Phụ-bạc: phụ = làm trái ngược; bạc = lạt-lẽo; 
phụ-ơn và bạc-tình, nghĩa là chăng thương 
mên, ghét bỏ. 


- Vợ chánh, vợ thứ: theo chễ-độ đa-thê ( = có 
nhiều vợ), người chồng, ngoài người vợ chánh- 
thức, còn có thê cưới thêm nhiều người vợ thứ 
khác nữa. Vợ chánh có quyền làm bà chủ nhà; 
trong khi đó, vợ thứ đóng vai phụ-thuộc như 
người ở trong nhà. 


- Thụ-thai: mang thai trong bụng. 


- Ky-thai: chất gây nguy-hiểm đến tánh-mạng 
của cái thai. 

- Hư-thai: cái thai chết trước khi được sanh ra 
khỏi bụng mẹ. 

- Lâm chung: lâm = vào lúc; chung = hết; vào lúc 
sắp chêt. 

- Bẵt-hạnh: bất = chẳng có; hạnh = hạnh-phước; 


xấu số, vô-phước.; gặp chuyên rủi-ro, nguy- 
hiểm. 


- Oan-cừu = thù-oán. 


- Tái-sanh: tái = một lần nữa; sanh = sanh đẻ: 
sanh lại lân nữa. 


- Quí-lộc: quí = cao-sang; tộc = dòng họ; nhà 
giàu-sang. 


- Kha-Ly: tên thật bằng tiếng Palli 
là Kaàlayakkhini. 


- Bảo-hộ: che chở cho. 


- Truyên-kiếp: truyên = chuyên tới; kiếp = đời 
sông; nhiêu đời. 


- Thiện-ý: thiện = lành; ý = tư-tưởng; ý-tưởng 
lành, tôi. 


- Hoà-giải: hoà = yên lành; giải = mở ra; vui hoà 
với nhau, chăng tranh-chông nhau nữa. 


- Hữu-nghị: hữu = bằng-hữu, bè-bạn thân; nghị 
= tình giao-kêt; tình bạn thân-thiêt với nhau. 


- Fhiên-thu: thiên = một ngàn; thu = mùa thu; 
ngàn thu, ngàn xưa 


B.- Nghĩa Ý: 


1.- Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện kể lại mối thù nhiều đời giữa hai 
người đàn-bà ghen-tức nhau: một đời làm vợ 
chung một chồng, một đời làm mẹ gà và mèo 
cái, một đời làm nai cái và beo gắm, đến thời 
Đức Phật, trở lại làm người. Nguyên-nhơn chỉ vì 
một người có con, một người chẳng có, nên 
ganh-tức hại mẹ con người kia. Nhờ Đức Phật 
hoà-giải, chỉ cho họ thấy, chẳng thê lấy oán mà 
báo oán, phải đem lòng thân-hữu mà đối xử với 
nhau thì thù-hận mới tiêu-†tan. 


2.- Ý-nghĩa của bài Kệ: 


Lây oán mà báo oán, oán oán kéo dài mãi mãi. 
Bỏ lòng oán-giận thì mọi mối thù-hận sẽ tiêu- 
tan. Đó là định-luật từ ngàn xưa và vẫn 

còn đúng đến ngàn sau. 


HỌC TẠP: 


1.- Hãy cắt đứt dây oan-trái: người hại mình, 
mình hại lại, người lại trả thù, như thế, cả hai bị 
ràng buộc trong mồi dây oan-trái ( = nợ oán). 
Muốn thoát khỏi sự ràng-buộc này, chỉ có cách 
là chẳng nên thù-oán ai, nên nhẫn-nhục 

chịu đựng và có lòng tha-thứ rộng-rãi. 


2.- Vài đê-nghị: 


- bị người lần, chớ xô lại; hãy tránh ra xa, cả 
hai đêu vui cả. 


- bị người nói xấu, chớ tìm cách vạch lỗi 

người đề bêu-riều vì người cũng sẽ làm như 

thế đối với mình. Kết-quả cả hai đều xấu và lại 
chẳng chịu nhìn mặt nhau trong niềm vui, hoá ra 
cả hai cùng khổ cả. 


- đem lòng thù ai khiến mình nặng lòng như 
mang một hòn đá. 


(5).- Tích chuyện chư Tăng ở Cô-sâm-bi. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại Kỳ-viên-tự, 
nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, có nhắc 
việc chư Tăng ở Cô-sâm-bi tranh-cãi nhau. 


Lúc bấy giờ, chư Tăng ở Cô-sâm-bi chia rẽ 
nhau ra thành hai nhóm: một nhóm theo vị Giáo- 
thọ chuyên-giảng về Luật-Tạng và một nhóm 
theo vị Giáo-thọ chuyên-giảng về Kinh-Tạng. Họ 
tranh-cãi với nhau luôn. Ngay cả Đức Phật cũng 
chẳng thể khiến cho họ thôi cãi-vã, do đó Đức 
Phật mới rời bỏ họ, đi đến rừng Pali-lai, ngụ 
trong khu vườn Ra-khi-ta, sống qua mùa An-cư 
kiết-hạ một mình, được voi Pali-lai theo hầu- 
cận. 


Các thiện-nam, tín-nữ ở Cô-sâm-bi, nghe 

tin Đức Phật đã rời Kỳ-viên-tự và khi biết được 
lý-do tại sao Ngài lại ra đi, họ liền từ-chối chẳng 
tiếp-tục cúng dường, dưng thực- -phẩm cho các 
vị tỳ-kheo còn ở lại nữa. Điều này khiến cho chư 
Tãng phải lâm vào cảnh khổ-sở, vì lúc bấy giờ 
là mùa An-cư kiết-hạ, chư Tăng chẳng được 
phép đi ra ngoài khát-thực. Bấy giờ, họ mới tỉnh- 
ngộ và ý-thức được lỗi- lầm đã tranh-cãi nhau. 
Họ bắt đầu hoà-giải với nhau và chấm dứt sự 
chia-rẽ. Nhưng các thiện-nam, tín-nữ vẫn chưa 
chịu kính-nễ, cúng-dường họ như xưa, cho đến 
khi nào họ đến sám-hối tội-lỗi trước Đức Phậi. 
Nhưng vì Đức Phật ở xa và đang mùa an-cư, 
nên chư Tăng phải sống qua ba tháng hè trong 
sự thiếu-thốn. 


Khi mùa an-cư chấm dứt, Đại-đức A-nan-đà mới 
hướng-dẫn chư Tăng đến lễ Phật và trình lời 
thỉnh-cầu của ông Cấp-cô-độc và tín-chúng, 
khẩn-khoản mời Phật quay về tịnh-xá Kỳ-viên. 
Bấy giò, Đức Phật mới trở về, theo sau có cả 
các vị tỳ-kheo. Khi về đến chùa Kỳ-viên, chúng 
Tăng đồng quì dưới chơn Phật, sám-hồi tội- 

lỗi. Đức Phật mới quở-trách họ đã cãi lời Ngài 
và dạy rằng, mọi người ai cũng sẽ chết, tranh- 
cãi nhau ích-lợi gì đâu. Rồi Đức Phật liền nói lên 
bài Kệ sau đây: 


Đời lắm kẻ chẳng ngờ sự chết 
hình mọi người chẳng sót một ai. 
Kẻ nào sớm biết điêu nây, 

Hơn thua, tranh-cãi, thôi ngay tức thi. 
(Kệ số 006) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa CHỮ: 


- Cô-sâm-bi: tên điạ-danh này theo tiếng Palli 
là Kosambi. 


- Rừng Pali-lai: tên khu rừng này bằng tiêng Pall 
là Pảlileyyaka. Con voi theo hâu Phật ở rừng 
nây có tên là PàIlileyya. 


- Vườn Ra-khi-ta: tên khu vườn này bằng tiếng 
Pali là akkhita. 


- Giáo-thọ: vị Tỳ-kheo thông-thạo Kinh-điễn, 
chuyên giảng dạy giáo-lý cho các tỳ-kheo khác. 


- Luật- Tạng: Luật = giới-luật của Phật đặt ra cho 
các tín-đồ tuân theo trong khi tu- hành; Tạng 

= cái giỏ hay cái đảy đựng các quyền kinh- 
sách. Luật- Tạng là Tạng thứ nhứt của Tam 
Tạng Kinh-điền trong Giáo-pháp của Đức Phật. 
Hai Tạng kia là: Kinh- Tạng, gồm các quyễn Kinh 


và Luận-Tạng, gồm các bài luận giải-thích rõ 
thêm về Kinh-điện. 


- An-cư kiết-hạ: An-cư = ở yên; kiết hạ = qua 
mùa hạ. Vào ba tháng mùa hè ở Ân-độ mưa 
nhiều, côn- trùng sinh-sản, nên Đức Phật đặt ra 
khoá An-cư Kiết-hạ, đễ chư Tăng quay về chùa, 
ở yên trong ba tháng, chẳng đi ra ngoài, sợ đạp 
chết côn-trùng. Trong thời-kỳ nầy, chư Tăng lo 
tu-tập, trao đồi kinh-nghiệm. Cứ mỗi năm có dự 
một khoá an-cư như thé, tỳ-kheo được tăng 
thêm một tuổi-đạo. 


- Thiện-nam, tín-nữ: thiện = lành, nam = đàn 
ông; fín = tin-tưởng; nữ = đàn-bà; chỉ đến những 
người tin theo đạo Phật, tu tại nhà và đến chùa 
giúp đỡ chư Tăng cùng cúng-dường thực-phẩm, 
thuốc, men, lễ-vật. 


- Tỉnh-ngộ: tỉnh = thức-tỉnh, biết ra; ngộ = hiểu 
ra được. 


- Ý-thức: ý = ý-nghĩ, tư-tưởng; thức = biết; 
bất đâu thây và hiệu rõ trong lòng. Biệt mà 
chăng đê-ý, thì chăng gọi là ý-thức được. 


- hoà-giải: hoà = hoà-thuận với nhau; giải = cởi 
mở ra, bỏ đìều chống-đối; làm lành lại với nhau, 
hết thù-oán. 


- Câp-cô-độc: tên một vị trưởng-giả giàu lòng từ- 
thiện, thường cứu-giúp những người cô-đơn. 
Tên thật là Anàthapindika. Chính ông này đã 
mua đất và cất tịnh-xá Kỳ-viên để Phật và chư 
Tăng trú-ngụ. 


- Khẩn-khoản: thành-tâm nài-nỉ. 


- Sám-hói: nhìn nhận lỗi đã làm và hứa chẳng 
tái-phạm nữa. 


B.-Nghiĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 
Tích chuyện mang hai ý-nghĩa sau đây: 


1.- Vì cỗ-chấp, các vị Tỳ-kheo ở Cô-sam-bi đã 
phạm lỗi tranh-cãi nhau và chia rẽ: Vì cho rằng 
nhóm của mình theo Luật- [ạng, hay theo Kinh- 
Tạng, giỏi hơn nhóm kia, nên các vị Tỳ-kheo 
mới sanh ra cãi-vã để rồi khiến cho Tăng-đoàn 
bị chia rẽ. Theo giới-luật nhà Phật, kẻ gây sự 
chia rẽ trong Tăng-đoàn, sẽ bị trục-xuất; và khi 
mất đi, sẽ sa vào điạ-ngục. 


2.- Phản-ứng của thiện-nam, tín-nữ đã thức-tỉnh 
các vị Tỳ-kheo ở Cô-sâm-bi: Khi các vị Tỳ-kheo 
chia rẽ và tranh-cãi nhau ồn-ào, Đức Phật đã 
khuyên-can, nhưng họ vẫn cố-chấp nên chẳng 


biết nghe theo. Đến khi các thiện-nam, tín-nữ 
thấy lỗi của họ, chẳng chịu tiếp-tục cung-dưỡng 
họ nữa, họ mới sáng mắt ra. Tỳ-kheo là gương- 
mẫu tu-hành để cho dân-chúng noi theo, nay lại 
bị dân-chúng "dạy cho bài học về nhẫn-nhục", 
nên các vị Tăng đành phải chịu khổ-cực, thiếu- 
thốn, trong suốt ba tháng mùa hè. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ: 


Bài Kệ rất rõ-ràng, chẳng có chữ nào khó, 

chứa đựng một sự-thật vô-cùng quan-trọng: Cái 
chết đang rình sẵn, chờ đợi mọi người, chẳng 
Sót một ai. AI cũng biết là mình thê nào rồi cũng 
phải chết, thế mà lúc còn sống, cứ mãi lo tranh 
hơn thua nhau. Hơn nhau nơi lời nói nào có ích- 
lợi chi lớn. Có biết đâu, đùng một cái Thần 

Chết đến, mọi việc đều buông xuôi! Lúc bấy giờ, 
nghiệp còn chưa dứt, phải chịu tái-sanh trong 
vòng Luân-hồi mãi mãi khổ-sở triền-miên. Thế 
nên, phải ngưng tranh-cãi nhau ngay và lo đến 
việc tu-hành cho thân-tâm dứt nghiệp 

mà được giác-ngộ và giải-thoái. 


HỌC TẠP: 


1.- Học thuộc lòng bài Kệ nây, và ôn lại bài Kệ 
sô 005. 


2.- Mỗi khi sắp cãi nhau với ai, nên nhớ 

lại: đừng tranh hơn thua nhau từ lời nói, mà phải 
biết Thần Chết đang chực sẵn kia, mình và 
người đang cãi với mình, chưa biết ai bị mời đi 
trước, thế thì còn mất thời giờ cãi-vã nhau làm 
chỉ! Có ai cãi được với Thần Chết? 


(6).- Tích chuyện Trưởng-Lão Khả-La. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại thành-phố 
Sê-ta, trong một kỳ giảng-pháp, có đề-cập đến 
chuyện hai anh em người buôn-bán tên là Đại- 
Khả-La và Tiêu-Khả-La. 


Hai anh em Khả-La có dịp được nghe Đức Phật 
giảng-pháp ở thành-phố Sê-ta, nơi họ trú- 

ngụ. Đại-Khả-La hiểu được lời-lẽ thâm-sâu của 
Đức Phật, nên mới thỉnh-cầu Đức Phật cho gia- 
nhập Tăng-đoàn. Người em là Tiểu-Khả-La 
cũng bắt-chước anh, nhưng trong bụng lại nghĩ, 
hãy tạm tu trong một thời-gian, rồi sẽ rủ anh trở 
về nhà mà hoàn-tục. 


Đại-Khả-La tu-hành rất tinh- tần, thường đến 
nghĩa-trang để quán-tưởng về lẽ vô- 

thường. Không bao lâu, Đại-Khả-La chứng-đắc 
được đạo-quả A-la-hán. Bấy giờ, Đức Phật và 
chư Tăng đang trú-ngụ trong rừng Sim-sa-ba, 
gân thành-phó Sê-ta. Các người vợ của Tiểu- 


Khả-La hay tin, mới chuẩn-bị rước Phật và chư 
Tăng về nhà để dưng cơm cúng-dường. Tiểu- 
Khả-La xin phép được về nhà trước đề giúp lo 
sắp đặt chỗ ngồi cho Đức Phật và chúng Tăng. 
Khi thấy chồng trở về, các bà vợ liền xin chồng 
cồi áo cà-sa và mặc thường-phục vào. Sau buổi 
lễ cúng-dường, Tiểu-Khả-La ở lại nhà luôn. 


Qua ngày hôm sau, các bà vợ cũ của Đại-Khả- 
La cũng muốn bắt chước mưu-kế của các cô 
em bạn dâu là vợ của Tiểu-Khả-La, đến thỉnh 
Đức Phật và chư Tăng về nhà cúng-dường. Đại- 
Khả-La cũng theo chơn Đức Phật về nhà cũ. 
Sau buổi lễ, Đại-Khả-La cũng lưu lại nhà, 

khi Đức Phật và chư Tăng trở về tịnh-xá. Bấy 
giờ, có một số tăng-nhơn thắc-mắc, tại sao Đại- 
Khả-La lại được phép ở lại nhà, và họ lo-lắng 
rồi đây Đại-Khả-La cũng hoàn-tục như người 
em. Lúc ấy, Đức Phật mới bảo họ, hai anh em 
Khả-La chẳng giống tánh nhau. Người em thì 
lười-biếng, ham-mê dục-lạc, thường mong- 
muốn có cơ-hội để trở lại đời sống gia-đình, còn 
người anh tu-hành rất tinh-tần, dứt khoát với 
mọi ràng-buộc ở thế-gian. 


Khi ấy ở nhà các bà vợ cũ muốn thay thường- 
phục cho Đại-Khả-La, nhưng chăng được, 
vì Đại-Khả-La, đã chứng-đắc đạo-quả, vận-dụng 


thần-thông, bay lên trên không và đáp xuống 
bên cạnh Phật khi Ngài vừa nói chuyện xong với 
các tăng-nhơn còn thăc-máắc vê Đại-Khả-La. 


Báy giờ, Đức Phật mới nói lên hai bài Kệ, như 
sau đây: 


Ai chạy theo thú-vui vật-chất, 
Chẳng giữ-gìn, kiêm-soát giác-quan, 
Chẳng điêu-độ việc uống ăn, 

Lại thêm lười-biếng, chẳng năng-lực gì, 
Bị Ma-quân tức thì quật ngã, 

Như gió to nhồ cả cây mêm. 

(Kệ số 007) 


Ai khéo quán tám thân bắt-tịnh, 
Khéo giữ-gin, chẳn-chỉnh các căn, 
Biết điều-độ việc uống ăn, 

Vững tin Tam-Bảo, siêng-năng tinh-cân, 
Ma nào khuấy, nếm phân thắt-bại, 
Như núi đá sao ngại gió to? 

(Kệ số 008) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa CHỮ: 
- Các tên được Việt-hoá cho dễ đọc: 


Tiếng Việt: Tiếng Palli: 


Đại-Khả-La = Mahakàla 
Tiễu-Khả-La = Cùlakàla 
Sê-ta = Setabya 
Sim-sa-ba = Simsapa. 


- Hoàn-tục: hoàn = trở lại; tục = thế-tục; đã đi tu 
rồi mà nay trở lại đời sống gia-đình như trước. 


- Vô-thường: vô = chẳng có; thường = thường- 
hằng, luôn luôn như vậy hoài, chẳng bị hư-hoại. 
Theo Lễ Vô-thường, thì chẳng có một sự-vật 
nào trên thế-gian này mà chẳng bị biến-đổi, rồi 
suy-hoại đi. 


- Đạo-quả: Đạo = con đường tu-tập, đường lối 
tu-hành; quả = quả-vị, ngôi-vị, khi tu-hành đã 
thành-công. Hai chữ đạo-quả dịch từ chữ Pall 
là Magga (Đạo, con đường) và Phala (Quả, trái 
cây). 


- Thường-phục: thường = thường ngày; phục 
= y-phục, quân-áo; thường-phục ở đầy là quân- 
áo mặc lúc chưa ởi tu. 


- Chị em bạn dâu: các người đàn-bà làm vợ cho 
hai anh em ruột. 


- Dục-lạc: dục = ham muôn; lạc = vui; thú 

vui. Dục-lạc ở đây chỉ vào thú vui vật-chât, do 
các giác-quan mang lại, như ăn ngon, nghe 
hát... 


- Giác-quan: giác = biết; quan = cơ-quan, bộ- 
phận. Ta có năm giác-quan: mát, tai, mũi, lưỡi 
và da trên thân. 


- Điêu-độ: giữ đúng chừng mực, không đi quá 
mức. 


- Ma-quân: Ma = loài Ma; quân = quân lính, 
quyến- -thuộc. Ở đây, chữ Ma-quân có nghĩa là 
sự cám-dỗ. 


- Quán tâm thân bắt-tịnh: quán = suy-tưởng sâu- 
xa về một vần-đề gì; thân bắt-tịnh = thân là tâm 
thân thể-xác này: bát = chẳng; fnh = trong- 

sạch. Quán thân bắt-tịnh là suy-tưởng về tâm 
thân vật-chát này bên ngoài xem đẹp-đẽ mà bên 
trong chứa nhiều chất dơ, như mủ, máu, đờm, 
dãi, nước tiểu, phần, v.v. Biết quán thân bắt-tịnh 
sẽ sanh ra nhàm-chán, chẳng chạy theo thú-vui 
vật-chất của các giác-quan trên thân nữa. 

- các căn: căn = nơi phát-sanh ra các cảm-thọ 
và tư-tưởng. Ta có năm giác-quan, nhưng trong 
Phật-học phân-biệt đến sáu căn: nhãn-căn 


(mắt), nhĩ-căn (tai), tị-căn (mũi), thiệt-căn (lưỡi), 
thân-căn (da trên thân)và ý-căn (bên trong tâm). 


- lam-Bảo: tam = ba; bảo = vật quí-báu. Tam- 
Bảo là ba ngôi quí-báu mà ta tìm về nương- 
tựa: (1) Phật-bảo tức là Đức Phật; (2) Pháp- 
bảo tức là Giáo-pháp của Đức Phật đã giảng- 
dạy và (3) Tăng-bảo tức là Tăng-đoàn gồm các 
vị tu-hành noi theo con đường của Đức Phật. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện liên quan đến người đã xuất-gia, 
nghĩa là những bực tu-hành đã dứt bỏ mọi liên- 
hệ với gia-đình và ngoài xã-hội. Tuy nhiên, đứng 
về phương-diện của người Phật-tử tại-gia, 
chúng ta có thể tìm thây các ý-nghĩa sau đây: 


1.- Đi tu là việc khó, phải có đủ phước-duyên 
mới xuât-gia được.: Hai anh em ông Khả-La, 
một người đi tu luôn được, còn một người thì 
không, đó là vì quyết-tâm của mỗi người khác 
nhau, một người đã dứt-khoát cắt đứt sợi dây 
thân-ái gia-đình, một người còn ham-mê các 
thú-vui vật-chất trong nhà. Người Phật-tử trước 
khi quyết-định xuất-gia, phải xét cho cân-thận 
xem lòng mình và hoàn-cảnh mình có thuận-tiện 
chưa. 


2.- Thắng được sự quyến-rũ là do quyết- 

tâm: Trưởng Lão Khả-La đã thắng được sự 
quyến-rũ của các bà vợ cũ là do quyết- tâm của 
Ngài chọn con đường giác-ngộ và giải- -thoáit. 
Còn ông Tiều-Khả-La hoàn-tục là vì ngả theo sự 
quyến-rũ của các bà vợ; vả lại, khi đi tu, ông ta 
chỉ tính tu tạm một thời-gian mà thôi, chưa dứt 
khoát hẳn với đời sống thế -tục. Vào chùa tu 
trong một thời-gian, rồi trở lại đời sống gia-đình, 
với mục-đích đền ơn cha-mẹ và tạo cơ-duyên 
tu-hành cho kiếp sau, là việc đáng tán-thưởng; 
ở các nước theo Phật-Giáo nguyên-thuỷ đều có 
tập-tục này. 


3.- Đức Phật biết chắc là Trưởng-Lão Khả-La sẽ 
trở lại chùa tu: Ngài biết chắc như thé, vì 

Ngài đã thấy rõ tánh-tình và đạo-hạnh của 
Trưởng-Lão Khả-La, người đã chứng-đắc đạo- 
quả A-la-hán, mọi ham-muốn đều đã dứt sạch. 


(2).- Ý-nghĩa của hai bài Kệ: 


Bài Kệ sô 007 ứng-dụng cho Tiêu-Khả-La, bài 
sau chiêu vào Trưởng-Lão Đại-Khả-La. 


1.- Những tật xâu khiễn cho ta bị Ma quật 

ngã: (1) ham thú-vui vật-chất ( = ham mê dục- 
lạc), (2) chẳng kềm-chề các giác-quan, nhứt là 
mắt và tai (ham sắc đẹp, ham nghe lời khen, dụ- 


dỗ), (3) chẳng ăn- uống điều- độ (ham án ngon), 
(4) lười- -biếng (thiêu sự cố-gắng), ) chẳng 
năng-lực gì (= sông DuÔng- lung, chẳng tinh-tấn 
tu-hành). Bị Ma cám-dõỗ, có nghĩa là mình hèn- 
yếu, chẳng chống-cự nỗi với sự ham-muốn. 


2.- Những tánh tốt khiễn cho ta khuắt-phục được 
Ma: (1) quán thân bát-tịnh (rồi nhàm-chán thân 
dơ- -dáy, hết ham thú vui xác-thịt), (2) khéo điều- 
phục các căn (chẳng chạy theo cảnh-vật bên 
ngoài đề bị quyến-rũ), (3) ăn-uống điều-độ (giữ 
gìn sức khoẻ, đủ sức chống lại mọi cám-dỗ), (4) 
vững tin ngôi Tam-Bảo (tạo thêm sức mạnh 
tinh-thần) và (5) siêng-năng tinh-cần (khiến cho 
sự lười- -biếng,, ham vui bị khuất- -phục). Ma-quân 
đến phá, bị thất-bại, có nghĩa là chiến- 

thắng được sự cám-dỗ bên trong lòng mình. 


đ.- Hình-ảnh do hai bài Kệ gợi lên: 


- người ham dục-lạc như cây mêm, bị ngọn 
gió fo (sự cám-dô như Ma đên phá) nhồ đứt cả 
gôc ngọn. 


- người biết dứt bỏ dục-lạc như vách đá kiên- 
CÔ, gió fo (của Ma-quân đến khuấy) cũng chẳng 
làm gì nỗi. 


HỌC TẠP: 


1.- Học thuộc lòng hai bài Kệ sô 007 và số 008. 


2.- lập dút bỏ từ-từ năm tật xâu nói irong bài Kệ 
số 007: bắt đầu bằng việc ăn uống có điễu- 

độ, như sau bữa cơm chiêu, trước khi đi ngủ, 
chẳng ăn quà bánh, nếu có đói thì uống ly sữa 
nóng cũng đủ. Kế đó, đến việc kiểêm-soát các 
giác-quan, bắt đầu bằng hai con mắt, như nghe 
nói có cái gì lạ, đẹp, đừng cố chạy ởi tìm xem. 
Còn các tật khác, xin hãy tự tìm thấy và tự mình 
bỏ lấy từ-từ. 


3.- Tập-luyện thêm những đức tánh tốt nói trong 
bài Kệ số 008: nếu tập dứt bỏ được các thói xấu 
kế trong bài Kệ số 007, thì đương-nhiên được 
các tánh tốt nói trong bài Kệ số 008. Riêng về 
vững tin ở Ngôi Tam-Bảo, thì phải siêng đi 
chùa, đọc kinh và niệm Phật. Thông thường, 
người ta chờ xem lời cầu xin, khi lạy Phật, có 
linh-nghiệm không rồi mới tin ở Phật, ở Pháp và 
ở Tăng. Đó là niêm tin chưa trọn-vẹn, tin mà còn 
đòi cho có được phần thưởng! Một niềm tin 
trong-sạch chẳng trông đợi ơn-huệ nào của 

ai. Fin ở Phật, vì Phật là bực Đại-giác-ngộ. Tín ở 
Pháp, vì Pháp dạy ta đường hay nẻo phải. Tín ở 
Tăng, vì Tăng đang đi theo con đường chơn- 
chánh của Phật. Thế thôi! Đừng chờ mong 
được gì rồi mới tinl 


4.- Có Ma hay chẳng có Ma? Theo kinh sách thì 
có Ma: (1) tử-ma, là thần-thức người chết vất- 
vưởng, lang-thang, (2) ngũ-âm-ma là những 
khổ-não do năm âm trong thân tạo nên; 

(3) phiên- não-ma là những phiền-não do tham, 
sân, sỉ gây ra và (4) thiên-ma tức là Ma Ba- 
tuân ở trên cung Trời Tha-hoá Tự-tại thường 
hiện xuống cám-dỗ. 


Nhưng nếu ta tin rằng mình đủ sức chồng lại sự 
cám-dồ của lòng mình, thì việc có Ma hay 
không, có hê gì đâu? 


(7).- Tích chuyện vê Đê-bà-đạt-đa. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại Kỳ-viên-tự, 
nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, có đê-cập 
đên chuyện Đê-bà-đạt-đa mặc áo cà-sa. 


Vào độ ấy, hai vị đại-đệ-tử của Đức Phật là các 
Tôn-giả Xá-lợi-phất và Đại Mục-kiền-liên, từ Xá- 
vệ đến thành Vương-xá, để giảng đạo. Dân- 
chúng ở thành Vương-xá tổ-chức một lễ cúng- 
dường, dưng thực-phẩm lên hai vị Tôn-giả và 
chư Tăng tháp-tùng. Có một người tín-chủ, 
nhơn dịp nầy, đem một khúc vải quí, giá đáng 
ngàn vàng, trao cho ban tổ-chức, với lời 

dặn: đem bán đi đề lấy tiền sung vào qUỸ, nếu 
quỹ còn thiếu, bằng không thì đem vải dưng cho 


vị tÿ-kheo nào mà ban tổ-chức nhận thấy 

xứng đáng mặc vải ấy. Vì quỹ còn dư tiền, nên 
ban tổ-chức đem dưng cho một vị tỳ-kheo. Hai 
tôn-giả Xá-lợi- -phất : và Đại Mục-kiền-liên sau đó 
rời Vương-xá trở về Xá-vệ, nên ban tổ-chức 
mới đem trao cho Tôn-giả Đề-bà-đạt-đa là 
người thường-trú ở thành Vương-xá. Tôn- 

giả Đề-bà-đạt-đa liền đem cắt may thành áo cà- 
sa, và khoác lên đi đó đây với niêm hãnh-diện. 


Có một vị Tăng ở Vương-xá nhìn thấy Tôn- 

giả Đề-bà-đạt-đa có vẻ khoe-khoang về chiếc 

áo quí, khi đến đảnh-lễ Phật, mới bạch 

cùng Đức Phật. Đức Phật bảo, đấy chẳng phải 
là lần thứ nhứt Đề-bà-đạt-đa mặc chiếc áo cà-sa 
mà mình chẳng xứng đáng mặc. Rồi Đức Phật 
mới kế lại câu chuyện xưa về Đề-bà-đạt-đa như 
sau: 


Vào một thời xa xưa, Đề-bà-đạt-đa là một người 
thợ săn voi trong rừng. Trong khu rừng ấy có 
một đàn voi đông-đảo, mỗi khi thấy một vị Bích- 
chi Phật đi ngang qua, chúng liền qùi 

xuống đảnh-lễ. Đề-bà-đạt-đa núp trong lùm cây, 
thấy thé, liền nghĩ ra một mưu-kế để săn voi. 
Nhơn lúc vị Bích-chi-Phật cồi áo ra tắm bên bờ 
suối, Đề-bà-đạt-đa liền lấy trộm chiếc áo cà-sa. 
Hôm sau, y lấy áo cà-sa khoác lên mình, dấu 


mũi chiã nhọn bên trong, đi vào rừng. Đàn voi 
ngỡ là vị Bích-chi-Phật đi đến, liền qùi 

xuống. Đề-bà-đạt-đa dễ-dàng phóng chĩa ra giết 
thú. Ngày qua ngày, đàn voi càng thưa lần vì số 
voOI bị giết, khiến cho con voi đầu- đàn ngạc- 
nhiên, và theo trông chừng mỗi khi có người vào 
rừng. Khi thấy voi cùng đàn bị phóng chĩa, 

voi đầu-đàn vượt lên trước, dùng vòi quật ngã... 
người thợ săn gian-trá. Nhìn thấy chiếc áo cà-sa 
trên mình người thợ săn, voi đầu-đàn ngừng lại, 
tha chết cho y. 


Kê đến đây, Đức Phật cho biết, vào thời ấy, con 
voi đầu-đàn đó chính là tiền-thân của Đức Phật, 
và ngày nay Đề-bà-đạt-đa khoe-khoang chiếc 
áo cà-sa, đó chẳng phải là lần thứ nhứt mà một 
người chưa xứng đáng lại lạm-dụng y-phục của 
nhà tu-hành chơn-chánh. 


Rồi Đức Phật mới đọc lên hai bài Kệ sau đây: 


Kẻ nào tâm vướng điêu phiên-não, 
Khoác lên thân chiếc áo cà-sa, 
Thiếu kêm-ché, chẳng thật-thả, 

Còn chưa đáng mặc cả-sa áo vàng. 

(Kệ số 009). 


Kẻ nào tâm sạch điêu phiên-não, 
Thân vững-vàng, đạo-hạnh cao-xa, 


Biết kêm-ché, lại thật-thà, 
Là người xứng đáng cả-sa mặc vào. 
(Kệ số 010). 


TÌM HIẾU: 

A.- Nghĩa CHỮ: 

- Các tên được Việt-hoá cho dễ đọc: 
Tiếng Việt Tiếng Pali 

- Vương-xá Hàjagaha 

- Xá-lợi-phất Sariputta 

- Đại Mục-kiên-liên Maha Moggallàna 
- Đê-bà-đạt-đa Devadatta 


- Đại-đệ-tử: đại = lớn; đệ = em; tử = con; người 
học-trò lớn, người đệ-tử lớn và giỏi. Đức Phật 
Thích Ca có mười người đại-đệ-tử, tôn-giả Xá- 
lợi-phát là người trí-huệ bực nhứt, tôn-giả Mục- 
kiền-liên, thần-thông đệ nhứt. 


- lôn-giả: tôn = tôn-trọng; giả = người; 
người đáng tôn-kính. 

- Tháp-tùng: tháp = ởi theo, gắn vào; tùng 
= theo; đi theo ai. 


- Tín-chủ: tín = tin-tưởng; chủ = chủ; người 
tin Đạo, thường dưng cúng lễ vật vào chùa. 


- Quỹ: tiền trong hội, để chi-phí chung cho hội. 


- Thường-trú: thường = luôn luôn ở đấy: trú = ở, 
ngụ. VỊ Tăng thường-trú tại môt chùa là vị Tăng 
ở luôn tại đó, chăng đi chỗ khác. 


- Bích-chi-Phật = tiêng Pali 

là Paccekabuddhha, bực tu-hành đã giác-ngộ và 
giải-thoát như Phật, nhờ tu Tứ-Diệu-Đé, vào 
thời chẳng có Phật ra đời. Bích-chi-Phật chỉ tự 
mình giác-ngộ mà chẳng đi giác-tha, nghĩa là 
chẳng thuyết-pháp, giảng-dạy cho kẻ khác để 
họ cùng tu theo. 


- Tiên-thân: tiên = trước kia; thân = thân-hình; 
thân trước kia vào một đời xa-xưa, trong cảnh 
Luân-hôi. 


- Lạm-dụng: lạm = dùng quá mức, chẳng phải 
của mình mà lại lây dùng; dụng = dùng; lấy dùng 
quá mức, chẳng xứng đáng. 


- Chơn-chánh: chơn = đúng như sự-thật; chánh 
= ngay thăng. Nhà tu-hành chơn-chánh là người 
tu-hành đàng-hoàng, giữ đúng giới-luật 


- Phiên-não: phiên = buồn-phiền; não = áo- 
não, đau buôn. Trong bài Kệ, chữ phiên- 

não nói đến ba món độc tham, sân, si làm cho 
tâm chẳng trong-sạch mà sanh ra phiền-não. 


- Cà-sa: tiếng Pali là Kàsàya, áo màu vàng của 
các tu-sĩ Phật-giáo 


- Thật-thà: tánh ngay-thẳng, chẳng có gian-trá. 


- Đạo-hạnh: Đạo = đường-lối tu-hành; hạnh 
= tánh-hạnh. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 
Tích chuyện mang các ý-nghĩa sau đây: 


1.- Khi được biễu, chẳng nên nhận ngay nêu 
thây mình còn chưa xứng-đáng: Khúc vải được 
đem dâng-cúng nhơn dịp hai vị đại-đệ-tử của 
Phật đến Vương-xá thuyết-pháp. Nếu tôn-giả 
Đề-bà-đạt-đa là người biết tự- -trọng thì phải hỏi 
rõ lý-do và khước-từ tặng- phẩm. Đẳng nây, tôn- 
giả đã nhận lấy, lại đem may áo cà-sa quí để 
khoe-khoang với mọi người, đó là điều đáng 
trách. Vì thế, Đức Phật mới bảo là chẳng 

xứng đáng mặc. 


2.- Khoác áo cà-sa, đội lốt nhà tu đề gạt đàn voi, 
mặc hai lội: (1) lạm-dụng y-trang của nhà tu; (2) 
lập mưu gian đề hại kẻ khác. 


Xét theo giới-luật của người tu tại-gia, hai tội- 
trạng ấy tương-đương với tội trộm: mình chẳng 
phải nhà tu mà lạm-dụng mặc áo nhà tu; dùng 
áo nhà tu để gạt-gẫm kẻ khác nhẹ dạ tin mình là 
nhà tu. Người thợ săn Đề-bà-đạt-đa đã vướng 
hai tội ác đó. 

Trong lịch-sử Phật-học, Đề-ba-đạt-đa còn phạm 
nhiều tội khác nữa. Vào lúc Đức Phật còn tại 
thế, Đề-bà-đạt-đa tái-sanh vào dòng quí-tộc, vốn 
là anh ruột của Tôn-giả A-nan, và là em chú-bác 
với Thái-tử Tất-đạt-ta. Khi đi tu, Đề-bà-đạt-đa 
gây chia rẽ trong Tăng-đoàn, đòi Đức Phật 
nhường quyền cho y cai-quản Tăng-đoàn và đã 
ba lần mưu-sát Đức Phật. Theo Kinh-sách, vì 
phạm các tội-ác đó, Đề-bà-đạt-đa phải sa 

vào điạ-ngục. 


3.- Lòng nhơn-từ của con voi đâu-đàn: Khi sắp 
quật chết người thợ săn, để cho bầy voi khỏi bị 
sát-hại nữa, con voi đầu-đàn nhìn thấy chiếc áo 
cà-sa, nên tha mạng cho Đề-bà-đạt-đa. Điều 
nầy cho thấy tắm lòng từ-bi của Đức Phật đã có 
từ trước khi sanh ra làm người. 


(2).- Ý-nghĩa của hai bài Kệ: 


1.- Ba điêu xâu chẳng xứng đáng mặc áo cà- 
sa: (1) tâm còn các phiền-não tham, sân, sỉ; (2) 
thiếu kèềm-ché, tức là chẳng tuân-hành giới-luật; 
(3) chẳng thật-thà, tức là gian-dối, thiếu sự 
ngay-thẳng. 


2.- Năm điêu tôt khiến cho xứng-đáng mặc áo 
cà-sa: (1) tâm sạch phiền-não, chẳng còn khoe- 
khoang; (2) thân vững-vàng đặt mình trong giới- 
luật; (3) đạo-hạnh cao-xa, tức là chơn-chánh tu- 
hành; (4) biết kèm-ché thân-tâm; (5) thật-thà, 
ngay thẳng chẳng hề gian-dối. 


HỌC TẠP: 


1.- Hai bài Kệ liên-quan đến người xuât-gia, 
Phật-tử tại-gia học thuộc lòng cũng tôi. 


2.- Mỗi khi mặc áo tràng đi chùa, phải biết giữ- 
gìn tư-cách và lời nói, cho xứng-đáng với chiếc 
áo mình mặc. Điều cần nhứt là trong tâm lúc ấy 
phải dẹp bỏ những tư-tưởng khoe-khoang và 
ganh-ghét. 


(8).- Tích chuyện hai Tôn-giả Xá-lợi-phất và 
Mục-Kiên-liên. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại tịnh-xá Trúc- 
Lâm ở gần thành Vương-Xá, trong một kỳ 
giảng-pháp, có đề-cập đến vị thầy ngoại-đạo 
của hai tôn-giả Xá-lợi-phất và Mục-kiên-liên. 


Khi xưa, tôn-giả Xá-lợi-phất quê ở làng Ưu-ba- 
thích và tôn-giả Mục-kiền-liên ngụ tại làng Cô-ly- 
ta. Cả hai lúc bấy giờ còn là thanh niên, đi xem 
diễn trò ảo-thuật; họ nhận thấy được sự huyễn- 
hoá của mọi sự-vật, nên quyết-tâm đi tìm 

thầy để học đạo, hầu được giải-thoát. Họ 

tìm đến vị du-sĩ khổ-hạnh ngoại-đạo tên là San- 
dà-da ở Vương-xá, để thọ-giáo. Nhưng cả hai 
chẳng thoả-mãn về giáo-lý của vị tu-sĩ này, nên 
mới lên đường đi khắp nước đề tầm sư học 
Đạo. Khi họ trở về quê cũ, vẫn chưa tìm được 
thầy, nên họ chia tay nhau, hẹn với nhau rằng, 
hễ ai gặp đúng được Thây thì sẽ mách cho 
người kia cùng theo học. 


Một hôm, tôn-giả Xá-lợi-phât gặp được Trưởng- 
lão At-bệ và được Ngài đọc cho nghe bài Kệ, 
như sau: 


(Bằng Hán-văn, dịch từ chữ Phạn) 
Chư pháp nhơn-duyên sanh, 

Diệc tùng nhơn-duyên diệt. 

Ngã Phật Đại-Sa-môn 

Thường tác như thị thuyết. 


(Tạm dịch ra Việt-văn) 

Muôn pháp do nhơn-duyên sanh 
Cũng do nhơn-duyên mà diệt. 
Thây ta, Phật Đại-sa-môn 
Thường nói rõ đúng như thế. 


Nghe xong bài Kệ, tôn-giả Xá-lợi-phất thấu rõ 
nghĩa thâm-sâu, nên chứng-đắc ngay đạo-quả 
Tu-đà-huờn. Rồi đúng như lời ước-hẹn trước 
kia, tôn-giả Xá-lợi- -phất đến gặp bạn mình là tôn- 
giả Mục-kiền-liên, báo cho bạn biết mình đã 
chứng đạo-quả Tu-đà-huờn và đọc lại bài Kệ 
trên cho bạn nghe, Nghe xong, tôn-giả Mục- 
kiền-liên cũng chứng- -đắc đạo-quả Tu-đà-huờn. 
Bấy giờ, cả hai nhớ đến vị thầy cũ là San-dà-da, 
mới tìm đến mời thầy cùng đi đến gặp Đức 
Phật. Nhưng San-dà-da từ-khước. 


Hai tôn-giả Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên liền 
cùng với năm trăm đồ-đệ lên đường đến gặp 
Đức Phật và xin xuất-gia để gia-nhập Tăng- 
đoàn. Bảy ngày sau khi được làm lễ xuất-gia, 
tôn-giả Mục-kiền-liên chứng-đắc được đạo-quả 
A-la-hán, còn tôn- -giả Xá-lợi- -phất cũng chứng- 
đắc được đạo-quả ấy vào nửa tháng sau. Đức 
Phật liền chọn hai vị tôn-giả làm vị tỳ-kheo 

cầm đầu chúng Tăng. 


Hai vị đại-đệ-tử liền bạch lại với Đức Phật việc 
thầy cũ của họ là San-dà-da, đã nói với họ, khi 
khước-từ lời mời của họ để đến qui- y với Đức 
Phật. Ông ta nói: "Ta đã từ lâu làm thầy dạy Đạo 
cho rất nhiều đệ-tử. Nay trở lại làm học-trò, thì 
cũng như cái lu to trở thành cái ly nhỏ vậy. Thế- 
gian rất hiếm người hiền-trí, mà số người còn 
khò-dại lại rất đông-đảo. Hãy để những người 
hiền-trí đi đến với Đại-Sa-môn Gotama, và 

hãy để những kẻ khờ tiếp-tục đến với ta. Thôi, 
hai trò cứ đi theo con đường đã chọn!" 


Nghe xong, Đức Phật liền vạch rõ sự tự-phụ 
rởm của San-dà-da đã khiến cho ông ta chẳng 
nhìn thấy được Sự-thật, ông ta lây chỗ sai làm 
chỗ đúng, nên chẳng bao giờ đi đến Sự-thật 
được. 


Rồi đó Đức Phật đọc lên hai bài Kệ, như sau: 


Họ lầm chỗ sai, làm chỗ đúng; 
Điêu đúng đây, bảo cũng là sai. 
Họ xa Chơn-lý dài dài, 

Bởi đem tà-kiến mà cài vào tâm. 
(Kệ số 011). 

Họ xem đúng, đấy là chỗ đúng, 
Điêu nây sai, bảo cũng là sai. 
Họ gân Chơn-Lý tuyệt-vòi, 


Bởi theo chánh-kiên sáng ngời trong tâm. 
(Kệ só 012). 


TÌM HIẾU: 

A.- Nghĩa CHỮ: 

- Các tên được Việt-hoá cho dễ đọc: 
Tiếng Việt Tiếng Pali 

- Vương-xá : Hàjagaha 

- lrúc-Lâm : Veluvana 

- Ưu-bà-thích : Ubatlissa 

- Cô-ly-ta : Kolita 

- oan-dà-da : SanjJaya 

- Át-bệ : Assaji 


- Äo-thuật: ảo = xem như thật mà chẳng phải 
thật; thuật = sự khéo-léo . Ảo-thuật là diễn trò lạ 
thường xem như thật mà là giả, như biến cái 
khăn thành con chim bồ-câu, v.v. 


- Huyễn- -hoá: Huyễn = ảo, xem như thật mà 
chẳng có thật, ví dụ như bóng trong tắm kiếng, 
hình trên mặt nước, v.v.; hoá = biến-hoá, 

thay đổi, vô-thường. Sự-vật đêu huyễn-hoá có 


nghĩa là mọi sự-vật trên thế-gian này, tuy có đó, 
nhưng chẳng thường còn mãi, chẳng bền-chắc, 
có đó rồi mất đó. 


- Du-sĩ: ở đây, có nghĩa là tu-sĩ chẳng có nơi trú- 
ngụ, nay đây mai đó, đi lang-thang, sông đời 
khổ-hạnh, cầu giải-thoát. 


- Ngoại-đạo: ngoại = ngoài; đạo = đạo; ở đây nói 
ngoài Đạo Phật. Phật-học dùng chữ ngoại- 
đạo đề chỉ đên các đạo khác hơn là đạo Phật. 


- Ái-bệ: vị Trưởng-Lão này là một trong năm 
người đầu-tiên được nghe Phật giảng Kinh 
Chuyên Pháp-Luân tại vườn Lộc-Uyễn, gần 
thành Ba-la-nai, khi Ngài vừa mới thành đạo. 
Vốn cùng với ông Kiều-trằn-như, là bạn đạo cũ 
của thái-tử Tất-đạt-ta. 


- Nhơn-duyên: lý-do, nguyên-nhơn tạo 

nên; nhơn là chánh, còn duyên là phụ, cùng gây 
nên hậu-quả. 

- Diệt: tiêu mất đi. 

- Đại-Sa-môn: Đại = lớn; Sa-môn = phiên-âm 
chữ Phạn Samona, có nghĩa là tu-sĩ Phật-giáo. 


Theo nghĩa chuyên-môn, Sa-môn có ba nghĩa: 
(1) cân-giả ( = siêng làm điêu thiện); (2) tức-giả ( 


= chăm dứt bỏ điều ác) và (3) bân-giả ( = cam 
chịu sự nghèo thiêu). 


- Tu-đà-huòn: tiễng Pali là Sotàpatti, nghĩa là 
người đã bước vào dòng nước Thánh (chữ 
Hán-Việt là Nhập Lưu), chỉ còn phải tái-sanh bảy 
lần nữa mà thôi; nên còn gọi là Thât-Lai ( thật 

= bảy; lai = đến). Đây là quả-vị đầu- tiên trong 
hàng Thanh-văn ( = các đệ-tử sống gần bên 
Phật, nghe giảng kinh, tu theo Tứ-Diệu-đề mà 
được giác-ngộ và giải-thoát.) 


- A-la-hán: tiêng Pali là Arahant, quả-vị thứ tư, 
cao nhứt trong hàng Thanh-văn. Theo nghĩa 
chuyên-môn, Ả-la-hán có nghĩa là (1) sát tặc ( = 
giết giặc, đây là giặc phiền-não, dứt phiền-não), 
(2) ứng-cúng ( = xứng đáng nhận sự cúng- 
dường của người và Trời), (3) vô-sanh (chẳng 
còn tái-sanh nữa, chứng-đắc Niết-bàn). 


- Bạch: thưa với người trên. Các đệ-tử khi thưa 
với Phật, gọi là Bạch Thê-tôn. 


- Qui-y: qui = quay về; y = nương-tựa. Qui-y là 
tìm vê nương- -tựa tinh-thần, dựa theo đó đề 
tìm đường giải-thoát khỏi cảnh khổ của Luân-hồi 
sanh-tử. Tam Qui-Y là nương tựa vào Tam 
Bảo ( = ba ngôi báu: Phật, Pháp và Tăng). 


- Qotama: chữ Hán-Việt dịch là Cổ-đàm, họ 
của Đức Phật Thích-Ca 


- lự-phụ rởm: Tự = chính mình; phụ = xem 
hơn; rởm = giả-dôi. Tự-phụ rởm có nghĩa là tự- 
cao, kiêu-căng, làm phách. 


- Chơn-Lý: Sự-thật, còn gọi là Chơn-Như. 

- Tà-kiên: tà = xiêng-xéo, chẳng đúng; kiến = ý- 
kiên; ý-kiên sai 

- Chánh-kiên: chánh = chơn-chánh, đúng- 

đán. Chánh-Kiên trái ngược với Ta-Kiên. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 
Tích chuyện mang các ý-nghĩa sau đây: 


1.- Hai tôn-giả Xá-lợi-phắt và Mục-kiên-liên, mặc 
dâu còn trẻ, đã sớm hiễu được lẽ huyễn-hoá của 
mọi sự-vật trên thế-gian: Khi đi xem trò ảo-thuật, 
thấy sự biến-đổi giả-dối và nghĩ đến sự-vật ở 
đời cũng thế, có đó rồi mất đó, nên họ mới đi 
tìm Sự-thật để giải-thoát ra khỏi cảnh đau khổ 
của thế-gian. Sự huyễn-hoá của sự-vật ở thế- 
gian, trong Phật-học gọi là Lế Vó-thường; sâu 
hơn nữa là Lý Vô-ngã của muôn pháp. Nói cách 


dễ hiểu, Vô-thường là chẳng bền-vững; Vô- 
ngã là tánh rỗng-rang. 


2.- Bài Kệ do Trưởng-Lão Át-bệ đọc, chứa một 
Sự- Thật võ cùng quan- trọng: Muôn pháp đêu do 
NHƠN-DUYÊN mà GANH và DIẾT. Nói cho dễ 
hiểu, Sự-Thật đó là LÝ DUYÊN-SANH, nghĩa là 
bất cứ sự-vật gì trên trời đất cũng do nhiều sự- 
vật khác kết-hợp lại với nhau mà thành: đó là do 
nhơn-duyên mà sanh ra; rồi khi các sự-vật khác 
hết kết-hợp với nhau nữa, thì sự-vật đó 

phải mắt đi: đó là do nhơn- -duyên mà diệt 

mắt. Chớ chẳng phải đo một đẳng thân-linh nào, 
hay Thượng-đề nào, tạo ra và diệt đi cả. 


Xin phân-tách từng câu Bài Kệ Nhơn-Duyên do 
Ngài At-bệ đọc: 


a) Muôn pháp do nhơn-duyên sanh: tất cả mọi 
sự-vật trên thế-gian đều do nhơn-duyên kết-hợp 
với các sự-vật khác mà thành. Phải hiểu ngầm 
là chẳng phải do một vị nào đứng tạo ra cả. 


Thí-dụ: Mưa xuống là do sức nóng của mặt trời 
làm nước bốc hơi, bay lên cao, gặp khí 

lạnh, đồng lại rớt xuông thành mưa. Chớ chẳng 
phải do Ông Trời hay Long-Vương nào phun 
nước. Vậy, nhơn-duyên tạo nên mưa là sức 
nóng của mặt trời và khí lạnh ở trên cao. 


b) Cũng do nhơn-duyên mà diệt: chẳng có một 
vật nào trên thế-gian mà tự có một mình được, 
phải do nhiều vật khác kết-hợp lại mà thành; 
nay nếu các yếu-tố bên trong thôi kết lại với 
nhau thì vật ở bên ngoài phải tan-rã. Đó là do 
nhơn-duyên mà diệt. Phải hiểu ngầm là chẳng 
có một vị nào đứng ra làm cho tiêu-diệt cả. 


Thí-dụ: Nâu-nướng bất-cân để lửa bắt cháy vào 
vách, gặp gió thổi, cháy thiêu căn nhà, chỉ còn 
gạch ngói, than củi ngồn-ngang. Đó là 

do nguyên-nhơn bắt-cần, đễ lửa bén vào vách, 
khiến cháy mất ngôi nhà. Chớ chẳng phải có Bà 
Hoả nào đến đốt cháy nhà cả. 


c) Thây ta, Phật Đại Sa-môn: Đức Phật Thích-ca 
là thầy, giảng dạy Kinh Chuyển Pháp-Luân cho 
năm anh em ông Kiêu-trần-như, trong đó có 
Ngài Át-bệ. Câu kệ này có nghĩa là lời nói ở hai 
câu Kệ trước là lời nói của Đức Phật, vị tu- 

hành đã hoàn-toàn giác-ngộ và giải-thoái. 


d) Thường nói rõ đúng như thế: ý muỗn nói, Sự- 
thật nói trong bài Kệ, là một Sự-thật đúng-đăn, 
được nói rõ-ràng, cân phải tin theo. 


Hiệu-quả của bài Kệ là hai tôn-giả Xá-lợi-phát 
và Mục-kiên-liên, khi nghe hiệu xong, liên 
chứng-đắc quả-vị Tu-đà-huờn. Nói cách khác, ai 


nghe hiểu được bài Kệ là đã bước đúng vào 
con đường của đạo Phật. 


3.- Thái-độ tự-phụ của San-dà-da đáng trách: đã 
làm thầy nhiều người rồi, nay chẳng lẽ trở lại 
làm học trò. Chẳng biết rằng sự hiểu-biết minh- 
mông, cần phải học-hỏi thêm, sao lại để cái 
danh làm thầy giữ mình ở mãi trong sự ngu-tối? 
Thái-độ ngoan-cô này đáng trách, vì như lời 

của Đức Phật, ông ta lấy chỗ sai làm chỗ đúng, 
nên chẳng bao giờ đi đến Sự-thật được. 


Nhưng lời-lẽ của Sàn-dà-da có vẻ thật-tình đôi 
chút: "Hãy đề người hiên-trí đến với Đại Sa-môn 
Gotama, và hãy đề những kẻ khờ tiễp-tục đến 
với ta," cũng còn "khá" hơn các vị thầy tu ở đây, 
khi đệ-tử bỏ đi chùa khác thì trách là “đi fu 
dạo”, hoặc nguyễn-rủa học-trò cũ bỏ đi là “sẽ 

bị đoạ vào điạ-ngục”. 


(2).- Ý-nghĩa hai bài Kệ số 011 và 012: 

1.- Bài Kệ số 011 nói vê "tà-kiên"..- Tà-kiên là: 
(1) lây chỗ sai làm chỗ đúng; (2) điêu đúng đây, 
bảo cũng là sai. 

Tà-kiến có rất nhiều, nhưng quan-trong nhứt về 
phương-diện giải-thoát, có hai tà-kiên khiên con 
người phải trôi lăn mãi trong Luân-hôi: 


a.- Thường-kiễn: cho rằng con người có 

một !inh-hôn bắt-diệt, khi chết đi, linh-hồn ấy sẽ 
tái-sanh lại làm một người khác. Ai theo tà-kiến 
nầy thì chẳng lo †u- tập, cứ thọ- hưởng các thú- 
vui vật-chất, vì nào có tội- "phước gì đâu, rồi sẽ 
được sanh lại làm người kia mà. 


b.-Đoạn-kiến: cho rằng con người hễ chết đi là 
hết, chẳng còn gì cả; vậy ngay khi còn sống, 
hãy mau mau thọ-hưởng, tu-tập làm chỉ cho khổ 
tắm thân. 


2.- Bài Kệ số 012 nói về "chánh-kiến": Chánh- 
kiến còn gọi là chánh tri-kiến (trí = biết; kiến = 
thây; ý-kiên ), trái ngược với tà- kiến. Sự thấy 
biết đúng- -đắn này vốn có sẵn trong tâm thanh- 
tịnh của mọi người, nhưng vì con người thường 
ôm-ấp những ý-kiến sai-làầm, những tin- “tưởng 
dị-đoan, những thành-kiến cố-chấp, cho nên 
chánh-kiến bị che-mờ. 


Hai bài Kệ nói: “Bởi đem tà-kiến mà CÀI vào 
tâm, và "Bởi theo chánh- kiến SÁNG-NGỜI 
trong tâm", ý muốn nói là tà-kiễn ở bên ngoài, tại 
mình dại- dột đem nó mà “cả¡” dính vào tâm 
mình, khiến cho nó che-mờ Sự-thật mình chẳng 
thấy được. Còn chánh-kiến, vỗn có sẵn 

trong tâm thanh-tịnh, luôn luôn rạng-chiếu "sáng 
ngời” trong tâm nhưng tại mình chẳng lưu-ý tới 


nó và nhứt là tại mình để cho tà-kiến che-mờ 
nó đi. 
HỌC TẬP: 


1.- Học thuộc lòng hai bài Kệ: nếu khi học, đễ-ý 
đến chỗ nào nói đến rà-kiến, chỗ nào 

nói đến chánh-kiến,thì mau thuộc hơn. Đặc-biệt 
lưu-ý đến chữ “cài vào tâm” và "sáng ngời trong 
tâm”, đễ biết chận- -đứng tà- kiến và làm cho 
chánh- kiến rạng-chiếu lên. Con đường giải-thoát 
bằng Trí-Huệ của Đạo Phật bắt đầu bằng hai bài 
Kệ nầy: nên học cho kỹ. 


2.- Làm sao biết chắc đó là điêu đúng, đây 

là điêu sai? Thông-thường, ai cũng có sẵn lý- 
trí đễ phân-biệt được đúng với sai. Nhưng khi 
gặp những điều mà mình chẳng đủ sức phán- 
đoán, phải thưa hỏi các vị tu-hành chơn-chánh, 
các thiện-tri-thức, tra-cứu các Kinh-sách 


3.- Làm sao biết phán-đoán cho chắc? Tiêu- 
chuẩn để xét xem đâu là điều ià, đâu là 

điều chánh: điêu tà có hại cho mình, cũng có hại 
cho người; còn điêu chánh phải vừa có lợi cho 
mình vừa có lợi cả cho người nữa. Về phương- 
diện giải-thoát, điều nào theo đúng Chánh- 
pháp của Đức Phật là chánh tri-kiến, còn điều 
nào trái ngược với Chánh-pháp, đó là tà tri- 


kiến. Vì thế, khi tụng- -đọc Kinh-kệ, phải hiểu cho 
rõ nghĩa thâm-sâu cùng cách ứng-dụng lời Kinh 
vào đời sống hằng ngày. 


4.- Chánh-kiễn đứng đâu trong Bát-Chánh- 
Đạo. Bát Chánh-Đạo là con đường giải-thoát, 
đưa đến ngôi-vị Thánh, nên còn được gọi 

là Thánh-đạo: (1) Chánh-kiên, (2) Chánh tư- 
duy, (3) Chánh-ngửữ, (4) Chánh-mạng, (5) Chánh- 
nghiệp, (6) Chánh tinh-tân, (7) Chánh- 

niệm, (8) Chánh-định. Nếu nói theo Tam- 

học Giới, Định, Huệ, thì Chánh-kiến và Chánh 
Tư-Duy thuộc về Huệ-học, cái học giúp ta mở 
rộng THÍ-HUẸ sáng-ngời. Và nhờ THAN 

giữ Giới, mà TÂM được an-Định, nên TRÍ- 
Huệ mới sáng-ngời lên. 


(9).- Tích chuyện vê Tôn-giả Nan-đà. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại Kỳ-viên-tự, 
nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, có đề-cập 
đến chuyện Tôn-giả Nan-đà, em họ của Đức 
Phật, người xuất-gia ngay trước khi làm lễ 
thành-hôn. 


Lúc bây giờ, Đức Phật đến ngụ tại tịnh- -xá Trúc- 
lâm, gần thành Vương-xá. Vua cha là quốc- 
vương Tịnh-phạn sai nhiều sứ-giả đến mời Đức 
Phật trở về thành Ca-ty-la-vệ là nơi Ngài đã 


sống qua trước khi thành Đạo. Đức Phật mới 
cùng các vị tỳ-kheo, phần đông đã chứng-đắc 
quả-vị A-la-hán, rời Trúc-lâm trở về thăm quê- 
hương. Khi đến ngoài thành Ca-tỳ-la-vệ, 

ngày đầu-tiên, Đức Phật giảng-pháp cho những 
thân-nhơn của Ngài tụ-tập nơi đây để chào đón 
Ngài. Qua ngày thứ hai, Đức Phật khi đi vào 
thành Ca-tỳ-la-vệ, nói lên hai câu đầu của bài 
Kệ (bài số 168): 


'Hãy hăng-hái và đừng ở lê ti _dật 
Mà lãng-xao hạnh khẩt-sĩ nây .. 


khiến cho Vua Tịnh-phạn nghe xong, 
chứng được quả-vị Tu-đà-huòn. 


Khi vừa đến hoàng-cung, Đức Phật nói tiếp hai 
câu đâu của bài Kệ (bài sô 169): 


'Đừng theo tà-hạnh mà phóng-dật 
Hãy nghiêm-trì hạnh khât†-sĩ nây ... " 


khiến cho Vua Cha nghe xong, liền chứng được 
quả-vị Tư-đà-hàm. 


Sau bữa cơm trưa, Đức Phật kể lại một Tiên- 
kiếp của các Đức Phật, và có lời khen-ngợi đến 
các đức-tánh của công-chúa Da-du-đà-la là mẹ 
của Tôn-giả La-hầu-la. 


Đến ngày thứ ba là lễ thành-hôn của hoàng-tử 
Nan-đà. Đức Phật đến trước cửa dinh để khất- 
thực, hoàng-tử Nan-đà ra tiêp-đón, Đức Phật 
lẳng-lặng trao bình bát ấy cho hoàng-tử, và 
quay đi. Hoàng-tử Nan-đà tay câm bát, chẳng 
biết phải làm sao, mới bước đi theo chơn Đức 
Phật. Cô dâu là công-chúa Dà-na vội chạy theo 
chú rễ, khóc gọi hoàng-tử Nan-đà trở lại. Nhưng 
khi đến Tịnh-xá, hoàng-tử Nan-đà lại được Phật 
thâu-nhận vào làm ty-kheo. 


Khi Đức Phật và đoàn tùy-tùng trở về Kỳ-viên- 
tự, bấy giờ tỳ-kheo Nan-đà cảm thấy đời sống 
tu-hành thật là lạt-lẽo, nhớ đến các thú-vui 

ở Hoàng-cung khi trước, trong tai còn văng- 
văng tiếng kêu khóc, van-lơn của cô dâu là 
công-chúa Dà-na mong “chàng” sớm trở lại. 


Biết rõ tâm-trạng của Nan-đà, Đức Phật liền 
dùng thằần-thông khiến cho tôn-giả Nan-đà 

thấy được cảnh Trời Đao-lợi, với các nàng 
Thiên-nữ còn đẹp hơn công-chúa Dà-na bội 
phần. Đức Phật lại còn hứa, nếu Nan-đà gắng 
công tu-tập theo Chánh-pháp, sẽ giúp Tôn- 

giả được kết bạn với các nàng tiên đó. Bấy giờ, 
các vị tỳ-kheo khác theo chế-nhạo Tôn-giả Nan- 
đà, là đi tu như người đi làm mướn mong được 
trả tiền công vậy. Tôn-giả Nan-Đà cảm thấy hồ- 


thẹn, nên mới tìm nơi thanh-vắng, nỗ lực tu-tập 
theo Chánh-pháp, gắng sức hành Thiền. Chẳng 
bao lâu, tôn-giả chứng-đắc quả-vị A-la-hán. Bao 
nhiêu các sự thèm-khát về thú-vui vật-chất đều 
được tiêu-tan, và cùng theo đó mà giải-kết lời 
hứa của Phật sẽ giúp Tôn-giả kết-duyên với các 
nàng Thiên-nữ. 


Các vị tỳ-kheo khác vẫn tưởng tôn-giả Nan-đà 
còn chưa tìm thấy thích-thú trong đời sống tu- 
hành, nên lại hỏi Tôn-giả, độ rầy như thế nào. 
Tôn-giả bảo, bây giờ chẳng còn ham các thú-vui 
nhục-dục, chẳng còn thiết gì đến đời sống gia- 
đình nữa. Các vị Tỳ-kheo ngờ rằng Tôn-gia 
chưa nói lên sự-thật, nên vào trình với Đức 
Phật. Đức Phật liền bảo họ rằng, Tôn-giả Nan- 
đà tánh-tình trước kia cũng tựa như một ngôi 
nhà vụng lợp khiến cho bị mưa dột, nhưng nay 
trở thành một căn nhà khéo lợp, các khát-vọng 
chẳng còn có cách nào mà len-lỏi vào được. 


Rồi, Đức Phật liền nói lên hai bài Kệ, như sau: 


Nhà vụng lợp, mưa xuyên qua mái; 
Tâm vụng tu, tham-ái len vào. 
(Kệ số 018). 


Nhà khéo lợp, mưa rào chẳng dột; 
Tâm khéo tu, chận được ái-tham. 
(Kệ số 014). 


TÌM HIẾU: 

A.- Nghĩa CHỮ: 

Các tên được Việt-hoá cho dễ đọc: 
Tiếng Việt: Tiếng Pali: 

- Nan-đà: Nanda 

- lịnh-phạn: Suddhodana 

- Ca-tỳ-la-vệ: Kapilavatthu 

- Da-du-đà-la: Yasodharà 

- La-hâu-la: Ràhula 

- Dà-na: Jdanapadakalyàni 


- Oứ-giả: sứ = sứ-mạng, nhiệm-vụ giao cho 
ai; giả = người; kẻ mang tin của một người đên 
cho ai. 


- Phóng-dật: phóng = buông-lung, chẳng kêm- 
chế: dật = nghỉ-ngơi. Kẻ phóng-dật là kẻ lười- 
biêng, sống buông-lung, chẳng biết tự kèm-ché, 
chẳng hăng-hái; cứ vật-vờ, vất-vưởng. 


- Lãng-xao: xao-lãng, bỏ-bê, quên mắt chẳng 
nghĩ gì đền. 


- Hoàng-cung: hoàng = hoàng-đễ, vua; cung 
= cung-điện, đên-đài. Lâu-đài của vua chúa. 


- Tà-hạnh: tà = xiêng-xéo, xấu-ác; hạnh = tánh- 
hạnh. Việc làm xâu. 


- Nghiêm-trì: nghiêm = nghiêm-trang, đúng- 
đãn; írì = giữ-gìn. Nghiêm-trì là giữ đúng theo 
gìới, chăng thiêu-sót, chăng vi-phạm. 


- Thành-hôn: lễ cưới vợ. 


- Tuy-tùng: tuỳ = theo, tùy-thuộc vào; tùng = đi 
theo. Đoàn tùy-tùng, ở đây, là những vị tỳ-kheo 
đi theo Phật. 


- Giải-kết: giải = cởi ra, mở ra; kết = ràng-buộc, 
giao-kêt. Giải-kêt là được bãi bỏ lời hứa trước. 


- Nhục-dục: nhục = thịt; thê-xác; dục = ham 
muôn. Các thú-vui vê thê-xác. 


- Khát-vọng: khát = ao-ước, mong mi 
nhiêu; vọng = trông ngóng. Khát-vọng cùng một 
nghĩa với chữ tham-ái. 


- Tham-ái, áI-tham: tham = tham-Ìlam; ái : 
= thương, thích. Tham-ái là một tình-cảm rât 


sâu-đậm, ăn rễ trong tâm, nó thúc-đây con 
người nghiêng về các thú-vui vật-chất, bám víu 
vào đời sống, khiến các chúng-sanh phải trôi lăn 
mãi trong cảnh khổ của Luân-hồi. Công-việc tu- 
hành để giải-thoát, chính là cháắm-dứt sự tham- 
ái nơi tâm. 


B.- Nghĩa Ý: 
1.- Ý-nghĩa của Tích chuyện: 
Tích chuyện mang các ý-nghĩa sau đây: 


1.- Hạnh Khắt-sĩ là hạnh cao-quí từng được các 
Đức Phật từ các đời trước đã thi-hành: Khi Đức 
Phật Thích-ca thành Đạo, Ngài chẳng trở về 
ngay nơi thành Ca-tỳ-la-vệ để thăm Vua Cha, 
nên vua Tịnh-phạn buôn lòng, mới sai sứ-giả đi 
gọi. Khi Đức Phật về đến Ca-tỳ-la-vệ, Ngài vẫn 
ôm bình-bát đi khất-thực. Vua Tịnh- -phạn cho 
rằng Phật làm như vậy là làm nhục đến danh-dự 
hoàng-cung, vì trước đây Thái-tử Tất-đạt-ta 
sống trên cung vàng điện ngọc, nay lại đi ăn xin 
như người nghèo- -khổ. Vì lẽ ấy, Đức Phật mới 
nói đến hai bài Kệ, nhắc lại hạnh khắt-sĩ của các 
bực tu-hành chơn-chánh. Hạnh khất-sĩ được đặt 
ra là đễ cho tỳ-kheo dẹp bỏ lòng kiêu-mạn, phải 
cúi mình xuống đi ăn xin và có dịp gặp được 
dân-chúng để giảng-dạy giáo-pháp cho họ. 


Hiệu-lực rất lớn của hai bài Kệ Đức Phật đọc lên 
cho Vua Cha nghe, đã khiến Vua Tinh-phạn lần 
lượt chứng-đắc được hai quả-vị đầu-tiên của 
hàng Thanh-văn là quả-vị Tu-đà-huờn và Tư-đà- 
hàm. 


2.- Món quà Đức Phật tặng cho hoàng-tử Nan- 
đà, nhơn ngày lễ thành-hôn rất là quí-báu: chiếc 
bình-bát để đi ăn-xin! Nếu xét theo ý-nghĩa 
thông-thường của thế-tục, việc Đức Phật đến 
gặp hoàng-tử Nan-đà vào ngày thành-hôn mới 
xem ra có vẻ là... “ác” quá: Ai đời đám cưới 
người ta, lại đêm tặng cái bát để đi ăn xin. 
Nhưng đứng về phương-diện tu-hành giải- 
thoát, đó là món quà thật quí-giá vô-cùng! Chiếc 
bình-bát của Phật, theo kinh-sách, là do Đức 
Đế-Thích trên Trời đem dưng cho Phật; mang 
bình-bát này đi khất-thực là đi theo con đường 
giải-thoát của Đức Phật, tìm đến hạnh-phước 
chơn-thật và bền-vững, thoát khỏi mọi ràng- 
buộc, hơn rất xa các thú vui vật-chất của đời 
sống gia-đình. 


đ.- Đi tu mà đòi trả công thưởng như người ởi 
làm mướn: Đức Phật khi hứa sẽ giúp cho Tôn- 
giả Nan-đà kết bạn với các nàng thiên-nữ, nếu 
Tôn-giả chịu gắng sức tu-hành theo Chánh- 
pháp, Ngài cũng biết trước rằng, khi chứng-đắc 


được quả-vị, Tôn-giả chẳng còn ham-mê thú vui 
thể-xác để đòi được kết-hôn với các Thiên-nữ. 
Nhưng các tỳ-kheo lại theo trêu-chọc Tôn-giả 

là đi tu như đi làm mướn đòi đền công bằng 

mây cô tiên-nữ. Điều này tuy có làm cho Tôn-giả 
hổ-thẹn, nhưng lại có hiệu-quả tốt là khiến Tôn- 
giả biết nỗ-lực tu-tập: xem như một nghịch- 
duyên, mà thật ra là một trợ-duyên, giúp cho 
Tôn-giả nỗ-lực, chuyên-cần. 


2.- Ý-nghĩa của hai bài Kệ số 013 và 014: 


1.- Bài Kệ sô 013 gợi lên hình-ảnh một căn nhà 
vụng lợp sánh với tâm người vụng tu: Nhà vụng 
lợp thì mưa xuyên qua mái, làm ướt chỗ ta trú- 
ân ngày đêm. Tâm vụng tu, chẳng biết tự kềm- 
chế, để cho sự thèm-khát tức là ham-ái len vào 
tâm, xúi-dục ta chạy theo các thú-vui vật-chất 
tạm-thời, mà quên đi mắt mục-tiêu tu-hành giải- 
thoát khỏi cảnh khổ. 


2.- Bài Kệ số 014 gợi lên hình-ảnh căn nhà khéo 
lợp, tránh được mưa gió, sánh với tâm người 
khéo tu, biết phòng-vệ lây mình: Chỗ khéo của 
người biết tu-hành là chẳng quên mục-tiêu giải- 
thoát, luôn luôn canh-phòng tâm, chẳng để cho 
sự tham-ái len vào, chận được nó khi nó mới 
nồi lên. Vậy, vụng hay khéo, chính là chỗ biết 
kèm-chề tâm, chẳng cho chạy theo dục-vọng. 


HỌC TẠP: 


1.- Học thuộc lòng bốn câu ở hai bài Kệ: đễ ý 
đến nghĩa của các chữ “vụng lợp", "khéo 
lợp” và "vụng tu', ' khéo tu”. 


2.- Tuy tích chuyện và hai bài Kệ nói nhiêu đến 
bực xuâ¡-gia, nhưng người tu tại nhà vân có thê 
ứng-dụng đê tu-hành: 


- biết tự kêm-chế thân mình: bắt đầu giữ-gìn 
cắn-thận các giác-quan, nhứt là mắt và tai; đừng 
chạy theo sắc đẹp, đừng giận khi nghe điều trái 
tai; 

- biết tự kêm-chế tâm mình: mỗi khi bị cám-dỗ 
làm điều sái-quấy, hãy tự nhắc lấy mình, đó 

là nhà mình đang bị dột đây! 


(10).- Tích chuyện người đô-tễ Thuân-đà. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại Tịnh-xá Trúc- 
lâm, gân thành Vương-xá, trong một kỳ giảng- 
pháp, có nhắc đến việc người đồ-tễ, giết thịt 
heo, tên là Thuằần-đà. 


Trong một ngôi làng chẳng xa thành Vương-xá 
có ông Thuằn-đà chuyên nghề giết heo làm thịt 
bán. Tánh tình ông ta rất thô-bạo, lại rất ghét 
việc bố-thí làm phước. Suốt đời, ông ta chẳng 


làm được một việc gì có phước-đức cả. Đến khi 
gần chết, ông ấy đau-đón, khổ-sở rất nhiều 
trong cơn háp-hồi. Ông rên la, tru-tréo, tay chơn 
co quấắp lại, lưng cong lên, trông như con heo bị 
người ta đâm vào cô vậy. Trong suốt bảy ngày 
trời trước khi thở hơi cuối cùng, ông Thuằn-đà 
phải chịu đau-khổ như là đang ở trong cảnh điạ- 
ngục. Đến ngày thứ bảy, ông chết đi và bị tái- 
sanh vào cảnh điạ-ngục Vô-gián, chịu hình-phạt 
chẳng ngừng. 
Khi kế lại tích chuyện về ông Thuằn-đà, Đức 
Phật có nói lên bài Kệ sau đây: 
Nay than-thở, mai còn than-thỏ, 
Kẻ ác-tâm khô-sở hai đời. 
Hắn còn đau khổ lâu dài, 
Mỗi khi nhớ lại điều sai mình làm. 
(Kệ số 015) 

TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa CHỮ: 


- Đô-iễ: đô = giết chết; tế = làm thịt súc-vật. 
Người giết thịt thú-vật để đem bán. 


- Thuân-đà: tên thật bằng tiếng Pali 
là CundasùkarIKa. 


- Thô-bạo: hung-ác, dữ-tợn. 
- Hãp-hồi: lúc sắp chết. 


- Điạ-ngục: địa = đât; ngục = nhà tù. Nơi mà các 
người đã có tội lúc còn sông, phải chịu hình- 
phạt, trong cảnh tôi âm-u. 


- Vô-gián: Vô = chẳng; gián = ngưng-nghỉ, gián- 
đoạn. Nơi cảnh điạ-ngục này, tội nhơn phải chịu 
hình-phạt không ngừng, bị chết đi sống lại, chịu 
khổ, chết nữa, rồi sống lại để chịu khổ tiếp, qua 
nhiều năm, cho đến khi mãn nghiệp ác. 


- Ác-tâm: ác = dữ, xấu; tâm = lòng. Người có 
bụng dạ xấu, dữ. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện rất giản-dị, kê chuyện người làm 
nghề giết heo, bán thịt, chẳng làm phước, khi 
gần chết phải chịu khổ-sở; khi chết đi phải sa 
vào điạ-ngục Vô-gián. 


Bình-dân nước ta thường cho cảnh khổ của 
người đồ-tê phải chịu lúc gần chết là quả- -báo. 
nhãn-tiên ( = kết-quả của việc ác đã làm vì giết 
heo, nay xảy ra trước mắt; nhãn-tiên = trước 
mắt). Trong tích chuyện, ông Thuằần-đà chẳng 


những chịu khổ ngay khi còn sống, mà chết đi 
phải chịu hình-phạt trong điạ-ngục nữa. Đấy 
chẳng phải là muôn doạ cho ta sợ mà đừng có 
làm ác, nhưng theo Luật Nhơn-Quả, hễ đã làm 
ác, sớm muôn gì cũng phải gánh lây hậu-quả 
xấu; ngay trong hiện-tại, cũng đã khổ-tâm, mỗi 
khi nhớ lại điều ác mình đã làm. 


(2).- Ý-nghĩa của bài Kệ số 015: 


Bài Kệ rất rõ nghĩa: đã làm ác thì ngay đời nầy 
cũng đã chịu khổ; khổ vì nhớ lại điều mình làm 
quấy; và đến đời sau, còn phải chịu khổ dài dài. 
Vậy, phải cố giữ-gìn tâm-ý sao cho điều ác 
đừng len vào. 


HỌC TẠP: 


1.- Học thuộc lòng bài Kệ: đễ-ý đến nghĩa của 
câu thứ hai: 


"Kẻ ác-tâm khỗ-sở hai đời". 


2.- Phải biết chọn nghề cho đúng với CHÁNH- 
MANG: Trong Bát-Chánh-Đạo, Chánh-mạng là 
lối mưu-sanh chơn-chánh, đứng-đắn để nuôi 
mạng sống mình và gia-đình mình. Vì thế, cần 
tránh các nghề này: săn bắn, đồ-tễ, chài-lưới, 
làm và bán võ-khí, buôn người, bán rượu. 


(11).- Tích chuyện ông Đàm-mi. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại Kỳ-viên-tự, 
nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, có đề-cập 
đến chuyện ông Đàm-mi, một người thiện- 

nam được sanh lên cõi trời Đâu-suất. 


Thuở xưa, ở nước Xá-vệ có một người thiện- 
nam rất có đức-hạnh và rất chăm làm việc bố- 
thí. Thường thường, ông dưng thực- phẩm cho 
các vị tÿ-kheo đi khát-thực và cúng- dường các 
vật-dụng cần-thiết cho chư Tăng, như thuốc 
men, quằn-áo, giường chiếu, v.v. Ông lại lãnh- 
đạo một nhóm cư-sĩ đông-đảo thường đến 
đảnh- lễ và nghe Đức Phật thuyết- giảng giáo-lÌý. 
Ông được bảy người con trai và bảy người con 
gái, tất cả đều giống tánh Cha, biết giữ-gìn giới- 
đức và chăm làm bố-thí. 


Đến khi về già, gần chết, ông Đàm-mi cho cung- 
thỉnh chư Tăng đến tụng kinh bên giường bịnh. 
Trong khi chư Tăng đang tụng Kinh Tứ-Niệm- 
Xứ, thì có sáu chiếc thiên-xa từ trên các cõi Trời 
hiện xuống và mời ông tùy-ý bước lên một chiếc 
đề được đưa lên một trong sáu cõi Trời. 

Ong Đàm-mi bảo chư Thiên hãy chờ một chút, 
sợ làm gián-đoạn việc tụng kinh. 


Khi dứt thời kinh, ông Đàm-mi gọi các con lại, 

nói rằng các thiên- -xa đang chờ ông, và yêu- cầu 
các con rắc hoa lên chiếc thiên-xa đi về cung 
Trời Đâu-suất mà ông chọn để tái-sanh. Rồi đó, 
ông thở hơi cuối cùng và được sanh lên cung 
trời Đâu-suất như ước-nguyện. Như thế, người 
làm lành được hưởng phước ngay trong đời này 
và còn tiếp-tục hưởng nữa về đời sau. 


Khi Đức Phật kế tích chuyện nầy xong, Ngài đọc 
lên bài Kệ như sau 


Nay vui-sướng, mai còn vui-sướng, 
Kẻ làm lành vui hưởng hai đời. 
Anh còn sung-sướng lâu dài, 
Mỗi khi nhớ lại điều ngay mình làm. 
(Kệ số 016). 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa CHỮ: 


- Đàm-mi: tên thật, đầy-đủ bằng tiếng Pali 
là Dhammika Lbàsaka 


- Cõi Trời Đâu-suất: tiêng Pali là Tusita; ở cõi 
Trời nầy, có Đức Di-lặc đang giảng Kinh. Trong 
tương-lai, Đức Di-Lặc sẽ xuống cõi Ta-bà làm vị 
Phật kế-tiếp Đức Phật Thích-ca. 


- Cư-Sĩ: cự = ở, cư-trú; sĩ = người học-†rò, người 
có danh. Cư-sĩ, theo nghĩa chuyên-môn trong 
Phật-học, là những người tu tại-gia, có đức- 
hạnh cao. 


- Kinh Tứ-Niệm-Xứ: đầy là bản Kinh quan-trọng 
trong Trung-Bộ-Kinh. Kinh dạy ta phép quán: (1) 
quán thân bắt-tịnh (tức là bên trong thân chức 
chất dơ-bắn), (2) quán thọ là khổ (tức là tất cả 
các cảm-thọ đều mang tính-chất đau-khổ cả), 
(3) quán tâm là vô-thường (tức là tâm thay đổi 
luôn, chẳng thường-hẳằng), (4) quán pháp là vô- 
ngã (tức là mọi sự-vật trên thế-gian đều mang 
bản-tánh rỗng-rang, chẳng có tự-ngã). 


- Thiên-xa: thiên = Trời; xa = xe; chiếc xe trên 
TỜI. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện rất đơn-sơ kể chuyện người làm 

lành, khi gần chét, được chư Thiên đem thiên- 
xa đến rước sanh về cõi Trời. Ý-nghĩa là: làm 

lành thì được hưởng phước trong đời hiện-tại, 

chết đi sẽ sanh lên Trời 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 016: 


Bài Kệ cũng rất giản-dị, ý nói ai làm lành thì đời 
nầy sung-sướng; chết đi sẽ tái-sanh vào cõi 
lành, tiếp-tục hưởng phước vào đời sau. Đó 
chẳng phải là dụ-dỗ ta phải làm lành, mà đó 
chính là Luật Nhơn-Quả. 


HỌC-TẬP: 


1.- Học thuộc lòng bài Kệ: lưu-ý đến nghĩa của 
câu thứ nhì. 


2.- Đường lên cõi Trời, chẳng phải đi bằng máy- 
bay, mà do làm lành và biêt chăm làm bô-thí, 
tích chứa đức lành cho đời saul 


(12).- Tích chuyện về tội-ác của Đê-bà-đạt-đa. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại Kỳ-viên-tự, 
nước Xá-vệ, trong một kỳ-giảng-pháp có đê-cập 
đên tội-ác của Đê-bà-đạt-đa. 


Thuở ấy, Đề-bà-đạt-đa ngụ tại xứ Cô-sâm-bi với 
Đức Phật. Trông thấy Đức Phật được sự kính- 
trọng cao-quí của mọi người và nhận được sự 
cúng-dường rất hậu-hĩ, Đề-bà-đạt-đa sanh tâm 
ganh-ti, và muốn được thay thế Đức Phật để 
cầm đầu Giáo-hội Tăng-già. Một hôm, trong 

khi Đức Phật đang giảng pháp, Đề-bà-đạt-đa 
liền đến. bên Đức Phật, viện cớ Đức Phật nay đã 
già-cả rồi, nên giao quyền lại cho y càm đầu 


Giáo-hội. Đức Phật bác-bỏ đề-nghị đó và khiển- 
trách Đề-bà-đạt-đa là đang nuốt phải đờm-dãi 
của kẻ khác. Rồi đó, Đức Phật bảo Giáo-hội 
Tăng-già ra giáo-chỉ cáo-ió Đề-bà-đạt-đa. 


Đề-bà-đạt-đa phẫn-uất lên và nguyện sẽ báo- 
thù lại Đức Phật. Cả thảy ba làn, Đề-bà-đạt-đa 
mưu-sát Đức Phật. Lần thứ nhứt, Đề-bà-đạt-đa 
mướn các xạ-thủ bắn chết Phật. Nhưng bọn 
người giết mướn nầy được Đức Phật cải-hoá và 
cho thọ-giáo, họ chứng được quả-vị Tu-đà- 
huờn. Lần thứ hai, Đề-bà-đạt-đa trèo lên ngọn 
núi Linh-thứu, lăn một hòn đá to để đè chết Đức 
Phật, nhưng đá chỉ làm ngón chơn cái của Đức 
Phật bị thương mà thôi. Đến lần thứ ba, Đằ-bà- 
đạt-đa thả con voi Nà-là-gi-ri để húc chết Đức 
Phật, nhưng khi thấy Đức Phật, con voi liền qùi 
xuống. 


Sau ba lần mưu-sát thất-bại, Đề-bà-đạt-đa liền 
đổi chiến-thuật, phá sự hoà-hợp của Tăng-đoàn, 
bằng cách khuyến-dụ các tăng-nhơn vừa nhập 
Đạo, theo y đến núi Tượng-đầu lập thành một 
Giáo-hội mới. Nhưng hai vị đại-đệ-tử của Đức 
Phật là các Tôn-giả Xá-lợi-phất và Đại Mục- 
kiền-liên đến thuyết-phục các tăng-nhơn kia trở 
về. 


Về sau, Đề-bà-đạt-đa ngoaạ-bịnh nặng trong chín 
tháng. Y liên bảo các đệ-tử của y khiêng y đến 
Kỳy-viên-tự là nơi Đức Phật ngụ lúc ây. Nghe tin 
Đề- bà-đạt-đa sắp đến, Đức Phật bảo các đệ-tử 
rằng, Đề-bà-đạt-đa chẳng có cơ-duyên để gặp 
được Phật đâu. Khi bọn người khiêng Đề-bà- 
đạt-đa tới hồ nước trong khuôn-viên chùa Kỳ- 
viên, thì họ đặt cáng xuống và côi áo ra tắm. Lúc 
báy giờ, Đề-bà-đạt-đa nhồm dậy, đặt chơn 
xuống đất, định đi vào trong. Nhưng đất dưới 
chơn lún xuống, từ từ nuốt chửng Đề-bà-đạt-đa 
vào lòng đất. Quả thật, Đề-bà-đạt-đa chẳng gặp 
được Đức Phật trước khi sa xuống điạ-ngục Vô- 
gián, vì các tội-ác đã làm trước kia, nay 

phải đền tội. 


Khi Đức Phật kể xong câu chuyện về tội-ác của 
Đề-bà-đạt-đa, Ngài liền nói lên bài Kệ như sau: 
Kẻ làm ác đời nây khô-sỏ, 
Đến đời sau lại khổ tiếp theo. 
Thường than: “Tội-ác đã gieo!” 
Sau sa cõi dữ nặng đeo ưu-phiên. 
(Kệ số 017) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa CHỮ: 


- Hậu-hĩ: rất nhiều và quí-giá. 


- Ganh-†j: ghen-ghét, cà-nanh, đòi cho mình 
cũng được như thê, hay hơn thê mới ưng bụng. 


- Giáo-hội Tăng-già: Hội-đồng các Trưởng-lão 
câm đâu Giáo-hội. 

- Giáo-chỉ: giáo = giáo-hội; chỉ = bản văn có 
tánh-cách như một sãc-lệnh, ra lịnh cho các câp 
dưới phải tuân-hành. 


- Cáo-ló: tố-cáo, nêu rõ tội-phạm ra. Trong Giáo- 
chỉ cáo-tố này, Giáo-hội tuyên bố rằng, những 

gì Đề-bà-đạt-đa làm hay nói chỉ có liên-hệ đến 
riêng y mà thôi, chẳng có liên-quan chi đến Đức 
Phật, Chánh-Pháp và Tăng-già. Danh-từ 
chuyên-môn này, tiếng Pali gọi là Pakàsanìya 
Kamma. 


- Phẫn-uát: tức-giận dũ-dội. 


- Mưu-sát: mưu = dự-tính làm lén; sát = giết 
- Mưu-sát là sắp đặt mưu-kê đê giêt, nhưng 
chăng giêt được. 


- Xa-thủ: xạ = bắn; thủ = tay. Người bắn cung 
hay băn súng giỏi. 

- Cải-hoá: cải = sửa đổi lại; hoá = trở nên. Cải- 
hoá là làm cho tôt trở lại. 


- PFhọ-giáo: thọ = nhận; giáo = dạy. Học-hỏi với 
aI. 

- Linh-Thứu: chìm kên-kên; tên một đỉnh núi gần 
thành Vương-xá, giông hình con ó, nơi Đức 
Phật giảng kinh Pháp-Hoa. Còn gọi là núi Kỹ-xả- 
quật. Tên băng tiêng Pali là Gihakùia. 


- Chiễn-thuật: chiến = chiễn-đấu, đánh _ 
nhau; thuật = cách, phương-pháp. Đôi chiên- 
thuật là đôi lôi đánh, đánh cách khác hơn trước. 


- Hoà-hợp: hoà = an-hoà, hoà-thuận với 

nhau; hợp = hiệp nhau, đồng ý với nhau, chẳng 
trái ngược. Phá sự hoà-hợp của Tăng-đoàn là 
tội nặng, thường bị trục-xuất. 


- Khuyến-dụ: khuyến = khuyên; dụ = dụ-dỗ; gạt- 
gâm mời. 


- Núi Tượng-đâu: tên bằng tiếng Palli 
là @GayảàsÌsa. 


- Thuyết-phục: thuyết = nói; phục = nghe theo. 


- Ngoạ-bịnh: ngoạ = nằm . Ngoạ-bịnh là lâm 
bịnh nặng. 


- Cơ-duyên: cơ-hội may-mắn. 


- Khuôn-viên: trong vòng rào. 


- Cáng: tâm ván mỏng đề khiêng người yếu; cái 
băng-ca. 


- Cõi dữ: cõi xấu ác, phải chịu khổ sở. Theo kinh 
sách Đại- Thừa, chúng-sanh sanh vào một trong 
6 cõi: ba cõi lành là cõi người, A-tu-la (thần) và 
Trời; và ba cõi dữ là điạ-ngục, ngạ-qui (qui đói) 
và súc-sanh. Phật-giáo Nguyên- thủy phân- 

biệt bón cõi dữ (sắp A-tu-la vào cõi dữ). 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 
Tích chuyện mang các ý-nghĩa sau đây: 


1.- Tội-ác của Đê -bà-đạt-đa bắt nguôn từ lòng 
ganh-†i: Đề-bà-đạt-đa, vốn là em họ của Phật, 
đã ba lần mưu-sát Phật, phá-hoại Tăng-đoàn, 
chỉ vì ganh-ghét Phật, muôn thay- -thế Phật để 
cầm đầu Tăng-chúng. Nguyên-do sâu xa là lòng 
ganh-†i. Lòng ganh-tị lại bắt nguồn từ sự tham- 
lam: thây người hơn mình, muốn được hơn 
người. Đây là món độc- hại to-lớn nhứt mà 
người tu-hành phải sớm hôm lo dẹp cho sạch 
trong tâm mình. 


2.- Đê-bà-đạt-đa sa vào điạ-ngục ngay khi bị đất 
nứt hút xuống, đó là quả-báo của các tội-ác do 
y đã gây ra: đầy cho thây Luật Nhơn-Quả báo- 


ứng nhãn-tiễn ( = ngay trước mắt). Làm ác 
chăng thê nào tránh khỏi được các hậu-quả ác 
đên cho mình, trong đời nây, hay đời sau. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 017: 


Bài Kệ số 017 nêu lên hậu-quả kéo dài của tội- 
ác: 

Kẻ làm ác phải chịu khỗ-sở cả hai đời: đời hiện- 
tại và đời tương-lai: Tại sao? Theo luật Nhơn- 
Quả, gây nhơn ác, sẽ hứng chịu quả xấu. Quả 
xấu có thể xảy ra ngay trong đời hiện-tại, hoặc 
trong các đời sau. Nhưng ngay trong hiện-tại, kẻ 
làm ác cũng cảm thấy khổ-sở, mỗi khi nhớ lại 
hành-vi xấu-ác mình đã làm: đó là ý-nghĩa của 
câu Kệ: 


Thường than: "Tội-ác đã gieo”. 

Khi than như thề, thì tâm buôn-rầu, lo-sợ, chẳng 
biêt rôi đây mình sẽ chịu hậu-quả khô đên Dực 
nào. Chỉ nội sự lo-buôn đó cũng đã làm khô-sở 
cho kẻ làm ác ngay trong hiện-tại. 

Còn câu Kệ: 

Sau sanh cõi dữ nặng đeo ưu-phiên 


thì người chẳng tin có đời sau, chẳng tin có đia- 
ngục thì xem thường, chăng sợ. Họ cứ 


bảo, chết là hết! Chưa chắc đâu! Hãy nói với họ, 
nếu có đời sau, có điạ-ngục, thì sao? Ta cứ làm 
lành, tránh điêu ác, thì mới chắc, dầu có đia- 
ngục hay chẳng có, ta có lo gì. Đó là điều lợi 
trước mắt, chẳng phải lo ngay bây giờ, mà cũng 
chẳng phải sợ về sau. 


HỌC TẬP: 
1.- Học thuộc lòng bài Kệ. 


2.- Hút lây bài học ở Tích chuyện: tội-ác của Đê- 
bà-đạt-đa do lòng ganh-l¡ mà sanh ra, và lòng 
ganh-tị nây lại bắt nguôn ở lòng tham. Vậy, ta 
cân phải chận đứng sự tham-lam nơi tâm 

a. Chận đứng cách nào? 


- Thấy người hàng xóm mua xe mới, đừng 
ganh- -tj, có mua một chiếc đẹp hơn. Đừng tranh 
giàu, tranh sang với láng-diềng, với đồng- 
nghiệp, với bạn-bè, với bà-con. 


- Tham có nhiều thứ lắm, xin đề-nghị bớt tham 

vài việc dễ làm: đừng ham xem TI-vi, tuông cải- 
lương, đến quá nửa đêm, hãy tự hạn- chế thời- 
giờ này để đọc Kinh-sách. 


- Khi thấy con người ta thi đậu, con mình rớt, thì 
ganh-ghét; hãy mừng giùm cho người ta. Đó 


là tâm hỉ, một trong bốn tâm vô-lượng rất qui, 
là fừ, bị, hi, xả. 
(13).- Tích chuyện cô Sử-ma-na. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại Kỳ-viên-tự, 
nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, có 

nhắc đến chuyện cô Sử-ma-na là con gái út của 
Trưởng-giả Cắp-cô-độc. 


Vào thời ấy, ở nước Xá-vệ, có hai nhà: một là 
nhà bà Vi-sa-kha và một là nhà ông Cáp-cô-độc 
luân-phiên nhau hằng ngày dưng cúng thực- 
phẩm lên hàng ngàn chư Tăng. Ở nhà bà Vi-sa- 
kha, người cháu gái của bà lo thu-xếp mọi việc 
cúng-dường: còn nơi nhà ông Cắp-cô-độc thì 
việc đó giao cho ba cô con gái lo-liệu. Hai người 
con gái lớn của ông Cáp-cô-độc trong khi dưng- 
cúng thực-phẩm, nghe chư Tăng thuyết-pháp và 
chứng được quả-vị Tu-đà-huờn. Còn người con 
gái út là cô Sử-ma-na lại hơn thế nữa, cô 
chứng được quả-vị Tư-đà-hàm. 


Đến khi cô Sử-ma-na bị bịnh nặng, nằm trên 
giường, cô liền cho mời cha là ông Cấp- cô-độc 
đến gân bên. Khi cha cô đến nơi, cô lại gọi cha 
cô bằng em. Rồi sau đó, cô từ-trần. Ông Cáp- 
cô-độc nghe gọi như thế, cứ tưởng con mình 
mê-sảng vào lúc hấp-hối, nên rất lo-buồn. Sau 


khi tang-lễ đã xong, ông liền đến đảnh-lễ Đức 
Phật và trình lại sự-việc. 


Đức Phật bảo, cô Sử-ma-na chẳng có mê-sảng 
khi gần chết. Sở dĩ, cô gọi cha cô bằng em, là vì 
chính cô đã chứng được quả vị thứ hai trong 
hàng Thanh-văn, trong khi đó cha cô và hai chị 
cô mới chứng được quả-vị thứ nhứt mà thôi. 
Đức Phật còn cho biết, nay cô Sử-ma-na được 
tái-sanh lên cõi Trời Đâu-suất. 
Sau đó, Đức Phật mới đọc bài kệ, như sau: 
Người hành thiện đời nây vui sướng 
Đến đời sau còn hưởng phước nhàn. 
Lòng vui nhớ: “Ta làm lành!” 
Sau sanh cõi quí tăng phân phước duyên. 
(Kệ số 018) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa CHỮ: 
- Vi-sa-kha: tên thật bằng tiếng Pali là V/sakha. 


- Sử-ma-na: tên thật bằng tiếng Pali là 
Sumanadevi 

- Luân-phiên: luân = bánh xe; thay nhau; phiên 
= kỳ, bận, lượt. Luân-phiên là thay phiên nhau, 
người nây hôm nay, người kia hôm sau. 


- Tu-đà-huờn: quả-vị thứ nhứt trong hàng 
Thanh-văn; SotàpaHi. 


- lư-đà-hàm: quả-vị thứ hai trong hàng Thanh- 
văn; Sakadàgàm. 

- Mê-sảng: chẳng còn hiểu-biết nữa, nói nhảm. 

- Tang-lễ: tang = đám ma. Tang-lễ là lễ đám ma. 


- Hành thiện: hành = làm; thiện = lành. Làm 
lành. 


- Phước nhàn: nhàn = an-vui, thong-dong, 
chăng bị ràng-buộc. 

- Cõi quí: cõi lành. Đó là ba đường lành: cõi 
Người, cõi Thân và cõi Trời. 


- Phước-duyên: duyên = duyên may. Được thêm 
phân sung-sướng. 

B.- Nghĩa Ý: 

(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 

1) Khi kể Tích chuyện nây, Đức Phật muôn 
chứng minh một lân nữa vệ Luật Nhơn-Quả: 

hề đã làm lành, tât sẽ được hưởng phước, 
chăng những ngay trong đời hiện-tại, mà cả 

vê đời sau nữa. 


2) Tại sao cô Sử-ma-na lại gọi Cha bằng 

em, Đức Phật đã giải-thích rõ trong Tích 
chuyện. Cô Sử chỉ gọi Cha như thế vào lúc sắp 
tái-sanh vào cõi Trời, nhờ chứng-đắc quả-vị cao 
hơn Cha và hai chị. 


(2) Ý-nghĩa bài Kệ số 018: 


Cũng như bài Kệ số 017, bài Kệ số 018 nêu lên 
hậu-quả dài lâu của việc làm thiện. Công-đức 
của cô Sử-ma-na là cúng-dường chư Tăng. 
Cúng-dường các bực chơn-tu là một hình-thức 
của sự bó-thí, một đức-tánh cao-quí để dẹp lòng 
bỏn-xẻn, fham-lam nơi tâm mình. 


HỌC TẬP: 
1.- Học thuộc lòng bài Kệ. 


2.- Thực-hành việc bó-thí đễ dẹp bỏ sự rír- 

róng và bụng tham. Khi đem cho, chớ phân-biệt 
ba việc: người cho, người nhận và vật hiên-tặng. 
(14).- Tích chuyện hai vị Tỳ-kheo. 

Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại Kỳ-viên-tự, 
nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp có 


nhắc đến việc hai vị tỳ-kheo mà đường'lồi tu-tập 
rât khác nhau. 


Thuở ấy có hai vị tỳ-kheo dòng-dõi quí-phái, kết 
làm bạn thân với nhau. Một vị rất thông- -thạo về 
Tam-tạng Kinh-điễn, đọc tụng và giảng-dạy 
giáo-lý rất lưu-loát. Vị này được làm giáo-thọ 
dạy cho năm trăm vị tăng-nhơn. Còn vị kia tuy 
hiểu rất ít về Kinh-điễn, nhưng rất tinh-cần theo 
lời dạy trong Chánh-pháp mà tu-tập và hành-trì; 
nhờ đó mà chứng-đắc được đạo-quả A-la-hán. 


Trong một dịp đến đảnh-lễ Đức Phật ở Kỳ-viên- 
tự, họ gặp lại nhau. Vị giáo-thọ chẳng ngờ là 
bạn mình đã chứng-đắc A-la-hán, nên xem 
thường người bạn, nghĩ rằng ông ấy còn chưa 
thông-thạo rành rẽ như mình về Kinh-điển, còn 
chưa biết được một Bộ nào trong năm Bộ-Kinh, 
cũng chẳng biết đến một Tạng nào trong Tam- 
Tạng. Vị giáo-thọ nghĩ như thế, nên định nêu ra 
những câu hỏi về Kinh-Tạng đề làm cho bạn 
mình phải bối-rối và xấu-hồ. 


Lúc bây giờ, Đức Phật đọc được tư- “tưởng của 
vị giáo-thọ, biết nếu ý- -định xấu kia mà thực-hiện 
thì vị giáo-thọ thông-thái nầy sẽ bị tái-sanh vào 
cõi dữ. Với tám lòng từ-bi, Đức Phật ngăn 
chẳng cho vị giáo-thọ hỏi khó vị kia, bằng cách 
chính Ngài đặt ra các câu hỏi về Thiền-định, về 
Đạo và về Quả. Vị giáo-thọ chẳng trả lời nồi vì 
ông chỉ biết về lý-thuyết mà thôi, còn chưa có 


kinh-nghiệm tu-tập. Còn vị ty-kheo kia, nhờ 
thực-hành thuằn-thục, tuân theo Chánh-pháp 
mà hành-trì, đã chứng-đắc quả-vị A-la-hán, nên 
giải- đáp rất rành-rẽ. Đức Phật tán-thán vị này, 
và chẳng có một lời khen ngợi nào cả đối với vị 
giáo-thọ. 


Chúng Tăng lúc ấy rất lây làm lạ khi thấy vị thầy 
dạy Pháp của họ chẳng được Đức Phật khen 
ngợi, mới thưa hỏi Đức Phật tại sao vậy. Đức 
Phật giải-thích: vị giáo-thọ tuy hiểu biết rất nhiều 
về giáo-lý, mà chẳng đem ra thực-hành trên 
thân-tâm mình, thì cũng tựa như người chăn bò, 
lo săn-sóc bò cho chủ, để lãnh lương, còn 
những chất ngon của các con bò, gọi là ngũ 
chủng ngưu-vị, thì chỉ có chủ đàn bò mới biết 
mà hưởng được. 


VỊ giáo-thọ chỉ hưởng được sự cung-kính, cúng- 
dường của các người học-trò của ông. Còn bạn 
ông, vị A-la-hán, thì mới thọ-hưởng được những 
phước-lạc do Đạo và Quả mang đến, giống như 
chủ đàn bò hưởng năm món ngưu-vị. Đó là nhờ 
ra công-sức chuyên-cần hành-trì, diệt hết ba 
món độc tham, sân, si, cùng các lậu-hoặc, 

nên tâm cùng tuệ đều được giải-thoát. Vị này 
mới thật-sự hưởng được lợi-ích do Chánh-pháp 
mang đến. 


Báy giờ, Đức Phật liền nói lên hai bài Kệ 
sau đây: 


Kẻ dâu đọc tụng nhiêu Kinh tạng, 
Tánh buông-lung, chẳng ráng hành-trì. 
Thằng chăn bò có khác chi, 

Đếm bò cho chủ, ích gì cho thân? 
Đạo-quả Sa-môn chẳng dự phân. 
(Kệ số 019) 


Người dâu tụng chẳng nhiều Kinh tạng, 
Y theo Chánh-pháp ráng hành-tri, 
Diệt ba độc tham, sân, sĩ, 

Tuệ, tâm giải-thoát, chẳng chi buộc ràng. 
Đời nây, đời khác, màng chi nữa, 
Đạo-quả Sa-môn tự có phân. 

(Kệ số 020). 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa CHỮ: 


- Kinh-điễn: Kinh = lời Đức Phật giảng-dạy, 
được ghi chép lại; điễn = phép- -tắc. Kinh-điền là 
kinh-sách vê giáo-pháp của Đức Phật. 


- Lưu-loát: trôi chảy; dễ-dàng, dễ hiểu và chẳng 
ngập-ngừng. 


- Giáo-thọ: vị tăng rành-rẽ về giáo-lý, giảng-dạy 
cho các tăng-ni. 


- Hành-trì: hành = làm, thực-hành; trì 

= giữ. Hành-tri là tuân theo lời dạy trong Chánh- 
pháp áp-dụng vào đời sống tu-hành, chẳng 
quên. 

- Năm Bộ-Kính: đó là: (1) Trường-Bộ-Kinh, 
Trung-Bộ-Kinh, (3) Tương-ưng-Bộ-Kinh, (4 
Tăng-chi Bộ-Kinh và (5) Tiêu-Bộ-Kinh; mỗi 
Kinh có trên dưới gần ngàn bài Kinh. 


(2) 
) 
¡ Bộ- 
- lam Tạng: tam = ba; tạng = giỏ, đãy đựng 
kinh. Tam Tạng là tiếng chung để gọi tất cả 


kinh-điển nhà Phật. Gồm có Tạng Luật, Tạng 
kinh và Tạng Luận. 


- Thông-thái: hiễu biết rõ nhiều việc, có kiến- 
thức thật rộng. 

- Thuân-thục: rành-rẽ, giỏi-dẫn, chín-chắn. 

- lán-thán: khen ngợi. 

- Giải-thích: cắt nghĩa rõ ra. 


- Ngũ chủng ngưu-vị: ngũ = năm; chủng = loại, 
thứ; ngưu = trâu, bò; vị = vị ngon. Năm món 
ngon từ sữa con bò là: sữa, kem, bơ sống, bơ 
chín và phô-mai (fromage). 


- Lậu-hoặc: lậu = rỉ chảy dơ ra; hoặc = điều sai- 
làm. Chữ !ậu-hoặc được dùng đề chỉ những thói 
xấu trong tâm, thường lộ ra ngoài, khiến cho ta 
phải phiền-não, như ham, sân, si, mạn, nghi, 
V.V.. 


- lâm, Tuệ: tâm = lòng; tuệ = huệ, trí- 

huệ. Tâm bị phiền-não ràng buộc; frí-huệ bị vô- 
minh (= si-mê) che lấp. Diệt bỏ được phiền-não 
và vô-minh thì cả tâm lẫn tuệ đều được giải- 
thoát mà chứng-đắc Niết-bàn. 


- Buông-lung: chẳng biết tự kèềm-chê, sông bừa- 
bãi. Đông nghĩa với chữ phóng-dật. 


- Chẳng dự phân: chẳng hưởng được phần lợi- 
ích. 


- Tự có phân: Đã có phần lợi-ích dành sẵn cho 
mình. 


- Màng chi nữa: chẳng còn ham chỉ nữa; hết 
thèm rồi. 


B. - Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện mang một ý-nghĩa quan-trong 
về đường- -lối tu-tập. Đọc-tụng nhiều Kinh-điễn 
mà chẳng biết cách ứng-dụng tu-hành cho thân- 


tâm được thanh-tịnh, chỉ như người chăn bò lo 
đếm số bò cho chủ, chẳng ích-lợi gì cho bản- 
thân. Người biết cách đọc-tụng Kinh-điễn, chẳng 
cố lấy nhiều, mà chỉ cầu tìm cách ứng-dụng đề 
sửa đồi tâm-tánh mình cho trong-sạch hơn 

lên, để tiến đến mục-tiêu giác-ngộ và giải-thoát. 


Do đó, ta nên biết: 
Thà biết ít mà biếtchắẶc  —. 
khỏi tu mù, mà chăng mắc tu lâm. 


(2) Ý-nghĩa hai bài Kệ só 019 và 020: 


Ý-nghĩa của hai bài Kệ nhắc lại ý-nghĩa của 
Tích-chuyện: Khi đọc-tụng Kinh-điễn, ta phải 
biết ứng-dụng vào đời sông tu-hành. Vắn-đề là 
ứng-dụng như thế nào? Bài Kệ số 020 chỉ rõ 
cách hành-trì: 


- diệt ba mối độc: tham, sân, si; 


- giải-thoát tâm và huệ. Tâm giải-thoát khi diệt 
hết các phiên-não-chướng (chướng = gây trỏ 
ngại), nhứt là tham, sân, si. Huệ giải-thoát khi 
diệt được sở-fri- -chướng (sở-tri = điều hiểu biết; 
SỞ tri- -chướng là các điều hiểu biết sai-lầm, lỗi- 
thời, cùng các cố-chấp, các thành-kiến). 


- "Đời nây, đời khác, màng chi nữa": câu nầy có 
nghĩa là chẳng còn bám-níu vào cuộc sống 
Luân-hồi nữa; như thế, sẽ chứng được cảnh- 
giới vô-sanh, nghĩa là chẳng bị sanh-tử ( = sự 
chết sống) ràng-buộc nữa. Nói cách khác, đó là 
chứng-đắc được cảnh Niết-bàn. 


Học- tập: 


1. Học thuộc lòng hai bài Kệ: Đây là dịp đễ nhớ 
đến ý-nghĩa việc tụng-đọc Kinh-Kệ: đọc Kinh 
chẳng phải để được phước như một số người 
mê-tín bảo Kinh này linh-thiêng hơn Kinh kia. 
Kinh nào cũng dạy ta một cách tu-hành, khi đọc 
tụng phải tìm cách ứng-dụng; và có ứng-dụng tu 
thì mới được hưởng lợi-ích, đó là Kinh linh- 
thiêng đấy. 


2. Thà biết ít mà biết chắc. Nếu chẳng biết đến 
Kinh-kệ mà tu, đó là f mù, chẳng hiểu rõ đâu là 
mục-tiêu,đâu là nỗ-lực. Nhưng biết mà biết quá 
nhiều, thì cũng chẳng hay, vì khi biết quá nhiều, 
lại đâm ra ít chịu thực-hành theo. Thế nên fhà 
biết ít. Nhưng phải biết chắc; vì có biết chắc 
mới đi đúng đường, khỏi phải phân-vân, nghĩi- 
ngại. 


3. Khỏi tu mù và chẳng mắc tu lâm. Khi mình 
hiểu biết về Kinh-Kệ, đó là căn-bản vững chắc 


cho mình đi tới dưới ánh-sáng của ngọn đuốc 
Kinh-kệ. Dọc đường có hầm-hố, chông-gai, 
mình nhờ Kinh-Kệ nhắc-nhở mà tránh được. 
Người tu mà chẳng hiểu biết Kinh-Kệ, thì dễ 
làm-lẫn, lại thường mê-tín nghe theo lời khuyến- 
rủ của những kẻ đội lốt tu-hành. 


Biết chắc vê Kinh-Kệ tránh được khỗ-nạn tu 
lâm, phí cả một cuộc đời. 


4. Biết lây Kinh-Kệ làm Thây, tránh được hai 
nạn: tu mù, tu lâm. 


-OoQoo- 


II. Phẩm: Chẳng Phóng-dật 
(15) Tích chuyện Hoàng-hậu Sa-mã-hoa 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ ở tu-viện Cô-si- 
ta, gần thành Cô-sâm-bi, trong một kỳ giảng 
pháp, có đề-cập đến Hoàng-hậu Sa-mã-hoa, 
chánh-cung của vua Ưu-đề-na, nước Cô-sâm- 
bị. 

Hoàng-hậu Sa-mã-hoa có năm trăm cung-nữ, 
trong số đó có bà Khưu-du hằng ngày đến tiệm 
bán hoa của Sử-ma-na mua bông về trang- 
hoàng cung của Hoàng-hậu. Trong dịp đến tiệm 


bán hoa, bà Khưu-du được nghe Đức Phật 
thuyết-pháp ở đó và bà chứng-đắc được quả-vị 
Tu-đà-huờn. Khi trở về hoàng- cung, bà Khưu-du 
nhắc lại bài pháp cho rloàng- hậu và các cung- 
nữ nghe và nhờ đó mà tất cả đều chứng- -đắc 
được quả-vị Tu-đà-huờn. Kê từ đấy, bà Khưu- 
du được Hoàng-hậu kính-trọng như mẹ và thầy 
dạy đạo. Bà Khưu-du khỏi phải làm công-việc 
tạp-dịch nữa và tiếp-tục đi nghe Đức Phật 
giảng-pháp về chỉ-dạy lại cho Hoàng-hậu và các 
cung-nữ. Chẳng bao lâu, bà Khưu-du đã thông- 
thạo về Tam-Tạng Kinh-điễn. 


Hoàng-hậu Sa-mã-hoa và các cung-nữ rất mong 
muốn được trông thây Đức Phật để đảnh-lễ, 
nhưng họ sợ Vua Ưu-đề-na tức-giận, nên chỉ 
dám khoét một lỗ hồng trên bức tường ở hoàng- 
cung đề lén nhìn ra ngoài, nom theo Đức Phật 
hằng ngày đến nhà các cư-sĩ Cô-sa-ka, Cúc- 
khưu-ta và Pha-hoa-di để khất-thực. 


Vào thời ấy, vua Ưu-đề-na còn có một vị vương- 
phi tên là Mã-can-di-hoa, vốn là người con gái 
yêu của một vị Bà-la-môn tên là Mã-can-di. Một 
hôm, Mã-can-di trông thấy Đức Phật với tướng- 
mạo trang-nghiêm, đẹp-đẽ, ôm bình bát đi khất- 
thực, ông Mã liền gọi vợ và con ra xem, và 
muốn gả con cho Đức Phật vì, theo ông, chỉ có 


người oai-nghi như Đức Phật mới xứng với vẻ 
đếp tuyệt-trần của cô Mã-can-di-hoa. 

Nhưng Đức Phật từ-chối: "Ngay cả khi thấy ba 
người con gái của Ma-vương là các cô Tham-ái, 
Ác-cảm, và Dục-vọng, nhan-sắc xinh-đẹp hơn 
nhiều, ta còn chẳng cảm thấy một chút nào lòng 
dục khởi lên nữa. Dầu sao, đối với tắm thân đầy 
chất bản và nước tiểu kia, ta cũng chẳng 

muốn để chơn ta đụng phải." 


Khi nghe Đức Phật nói như thế, hai vợ chồng vị 
Bà-la-môn Mã-can-di liền chứng-đắc được đạo- 
quả A-na-hàm. Họ liền giao con gái cho người 
em trai và xin gia-nhập vào Giáo-hội Tăng-già. 
Tuy nhiên, cô Mã-can-di-hoa lúc ấy rất căm-hận 
Đức Phật và thề rằng sẽ trả thù, khi có dịp. Về 
sau, cô Mã-can-di-hoa được người chú đem 
dâng cho Vua Ưu-đề-na và được tuyên làm 
vương-phi. Khi Mã-can-di-hoa hay tin Đức Phật 
đến xứ Cô-sâm-bi và Hoàng-hậu Sa-mã-hoa 
cùng các cung-nữ khoét vách tường để dòm ra 
ngoài, bà Mã liền tố-cáo với Vua, bảo rằng 
Hoàng-hậu và các cung-nữ chẳng trung-thành 
với Vua và có sự giao-du với bên ngoài. Vua 
Ưu-đề-na đến cung Hoàng-hậu, nhìn tháy lỗ 
hồng trên tường, nhưng khi nghe trình-bày sự- 
thật, nhà vua hết nghi-nan và chẳng tức-giận. 


Bà Mã-can-di-hoa vẫn còn căm-tức nên tìm 
cách thuyết-phục Vua rằng Hoàng-hậu Sa-mã- 
hoa chẳng những chẳng trung-thành với Vua 
mà còn âm-mưu giết vua nữa. Được biết trước 
Vua sẽ ngự đến cung Hoàng-hậu, bà vương-phi 
Mã liền bắt một con rắn nhỏ thật độc, đem dấu 
vào trong cái bầu của cây đòn tì-bà, mà vua 
thường thích đòn, rồi lấy một bó hoa chận phía 
ngoài cho rắn chẳng bò ra được. Bà liền tâu với 
Vua là bà có linh-cảm rằng có người sẽ ám-hại 
vua, xin vua đừng đến cung Hoàng-hậu. Nhưng 
nhà vua chẳng nghe, bà Mã liền xin tháp-tùng, 
nói là để bảo-vệ Vua khi cần. 


Đến cung Hoàng-hậu, sau khi dự tiệc, Vua sai 
mang đờn ra để Ngài tấu nhạc. Bà Mã liền rút 
bó hoa ra khỏi cây đờn và đem dưng cho Vua. 
Con rắn thoát khỏi chỗ bị giam, liền chui ra, rít 
lên, bò đến bên Vua. Nhà vua tức-giận, bấy giờ 
tin lời bà Mã là Hoàng-hậu Sa-mã-hoa muốn 
giết vua. Ngài liền bắt Hoàng-hậu và các cung- 
nữ đứng giàn hàng, rồi giương cây cung, đặt tên 
có tâm thuốc độc, nhắm bắn. Lúc ấy, Hoàng- 
hậu trầm-tĩnh bảo các cung-nữ đừng sợ-hãi và 
cũng đừng oán-giận vua, mà phải nhiệt-tâm rải 
tâm Từ đến Vua và vương-phi. Khi mũi tên độc 
của Vua bay về phía các cung-nữ thì lạ thay, nó 
lại quay ngược trở về, rơi xuống đất. Nhà Vua 


tỉnh-ngộ mới biết Hoàng-hậu trong-trắng và vô- 
tội. Kê từ đó, Vua cho phép Hoàng-hậu được 
thỉnh Đức Phật vào hoàng-cung đề cúng-dường 
thực-phẩm và nghe thuyết-pháp. 


Nhận thấy các âm-mưu đề hại Hoàng-hậu 
chẳng thành công, bà vương-phi Mã can-di-hoa 
mới nghĩ đến một kế-hoạch chót. Bà cho người 
về nhờ chú bà thuê người đến đốt cung Hoàng- 
hậu. Khi hay tin có hỏa-tai, nhà Vua đến cung 
Hoàng-hậu, nhưng chậm mắt rồi, vì Hoàng-hậu 
và các cung-nữ đang nhập vào thiền-định dưới 
ngọn lửa hồng đang bùng cháy. Báy giờ, phần 
lớn các cung-nữ đều chứng-đắc quả-vị Tu-đà- 
huờn, một sô ít chứng được quả A-na-hàm. 


Khi ngọn lửa đã tàn, nhà Vua chẳng để lộ vẻ 
tức-giận, mà nói rằng: "Khi Sa-mã-hoa còn 
sống, ta vẫn luôn luôn lo-ngại bà ta ám-hại, nay 
bà ta đã chết rồi, ta mới yên-tâm. Kẻ nào đã đôt 
cháy cung này mới thật là kẻ yêu ta, muốn bảo- 
vệ ta đó." Bấy giờ, bà Mã-can-di-hoa liền tâu 
rằng chính bà đã thuê người đốt. Nhà vua cười 
khen bà Mã và ra lịnh mời tất cả thân-nhơn của 
bà đến cung Vua để dự tiệc khen thưởng. Họ 
vui mà đến, đông đủ cả. Nhà Vua liền ra lịnh bắt 
tất cả, dĩ nhiên cả Vương-phi Mã-can-di-hoa 
cũng ở trong số đó, đem ra sân thiêu sống. 


Khi Đức Phật nghe được các biến-cố đó, Ngài 
liên đọc lên ba bài Kệ sau đây cho chúng Tăng 
nghe: 


Tỉnh-giác là con đường Bắt-tử 
Buông lung là nẻo dữ Tử-sanh. 
Sống theo tỉnh-giác, tâm lành 
Hơn người phóng-dật đã thành chửa chôn 
(Kệ số 021.) 

Đã thông-hiễu chỗ hơn kém đó 
Bực trí cao chẳng có buông-lung; 

Chí thành tỉnh-giác một lòng 
An vui cõi Thánh, ung-dung thanh-nhàn. 
(Kệ số 022) 


Bực trí-giả hằng tu thiên-định 
Nỗ-lực tinh-cân tính-giác luôn. 
Vô-thượng Niết-bàn liên chứng-đắc; 
Gông-cùm, xiêng-xích đêu đập tan. 
(Kệ số 023.) 


TÌM HIẾU: 

A.- Nghĩa CHỮ: 

- Các tên được Việt-hoá cho dễ đọc: 
Tiếng Việt: Tiếng Palli: 


- Cô-siI-ta: GhosiIta: 


- Cô-sâm-bi: Kosambi 

- ©a-mã-hoa: Sàmàvali 

- Ưu-đê-na: Udena 

- Khưu-du: Khuijuttarà 

- Sử-ma-na: Sumana 

- Cô-sa-ka: Ghosaka 

- Cúc-khưu-ta: KukKuta 

- Pha-hoa-di: Pàvàriya 

- Mã-can-di: Màgandiya 

- Mã-can-di-hoa: Màgandiyà 


- Chánh-cung: người vợ chánh của vua; hoàng- 
hậu. 

- Cung-nữ: cô gái phục-vụ trong hoàng-cung. 

- lạp-dlch: tạp = lặt-vặt; dịch = công-việc. Tạp- 
dịch là làm các công-việc lặt-vặt trong nhà. 

- Vương-phi: vương = vua; phi = vợ; vợ thứ. 
Theo phong-tục đa-thê ( = có nhiêu vợ), ngoài 


Hoàng-hậu ra, Vua còn có nhiều vợ khác, gọi 
là vương-phi. 


- Căm-hận: thù-ghét. 


- Tố-cáo: kễ rõ tội-trạng của một người với kẻ 
khác. 


- Giao-du: giao = giao-thiệp, kết bạn; du = chơi 
bời với nhau. 

- Nghi-nan: nghI-ngờ. 

- Trung-trinh: trung = trung-thành; trinh = trinh- 
tiệt. Giữ lòng trung-thành với chông. 


- Đờn fì-bà: một loại đờn giây, trông tựa như vĩ- 
câm ngày nay. 

- Linh-cảm: linh = linh-thiêng, huyền-bí; cảm _ 
= cảm-giác. Linh-cảm là tự-nhiên có ý-nghĩ biệt 
trước vê một việc sắp xãy ra. 

-Ám-hại: ám = đen tối; hại = nguy-hại. Ám-hại là 
hại ngâm. 

- rải tâm Từ: tức là trong tâm chỉ nghĩ đến sự 
Từ-bi, và mong muốn tâm lòng Từ-bi của mình 
sẽ chuyễn- động được tâm người mình đang 
nghĩ đên. 

- Tỉnh-ngộ: liền biết mình đã nghĩ lầm. 


- Kễ-hoạch: mưu-kế dự-định sẽ làm. 


- Hoả-tai: hoả = lửa: tai = tai-nạn. Bị lửa cháy 
thiêu. 


- Thân-nhơn: thân = thân-†ình, bà con; nhơn 
= nQƯỜI. 


- Biễn-cố: việc quan-trọng đã xãy ra. 


- Tỉnh-giác: tỉnh = chẳng còn mê; giác = biết. 
Người fnh-giác là người sáng-suốt, làm gì cũng 
biết mình đang làm gì, luôn chú-ý đến hành- 
động và mọi biến- -chuyễn trong tâm của mình. 


- Bắt-tử: bất = chẳng; tử = chết. Vì sao tỉnh-giác 

là con đường Bất-tử? Vì khi fnh-giác, biết 

mình đang sống, làm gì, nghĩ gì cũng biết, khác 

với người mê tuy còn thở nhưng như chết rồi vì 

mình chẳng biết mình đang làm gì, đang nghĩ gì. 


- Buông-lung: buông trôi, chẳng có sự tự kêm- 
chê lây mình. Cùng nghĩa với chữ Phóng-dật. 


- Phóng-dật: phóng = buông trôi; đật = nghỉ 
ngơi. Cùng một nghĩa với các chữ: buông-lung, 
lười-biêng, câu-thả. 

- Chửa chôn: còn sông đó, nhưng vật-vờ, vất- 
vưởng như người chêt chưa chôn, vậy thôi. 


- Ung-dung: thong-thả, tự-do, chẳng bị ràng- 
buộc. 


- Vô-thượng: vô = chẳng có; thượng = trên. Vô- 
thượng là chăng còn gì ở trên đó nữa; cao nhút. 


- Niết-Bàn: tiễng Pali là Nirvana, có nghĩa là ra 
khỏi rừng u-tối, tức là rừng phiền-não. Chữ Niết- 
bàn chỉ tâm-trạng của người đã dứt sạch hết 
các phiên- não, sông ung-dung, tự-tại. Đừng 
tưởng-lầm Nié¡-bàn là một nơi chốn nào trong 
không-gian mà người tu-hành đắc-đạo đến đó ở 
cho thật sung-sướng. Đó chỉ là cảnh-giới của 
tâm người đã dứt hết các điều ham-muốn, sống 
an-nhiên trong niềm vui thanh-tịnh, nhẹ-nhàng. 


Có hai cảnh Niết-bàn: khi còn sống thì vào Hữu- 
dư Niết-bàn; đến khi bỏ thân-xác thì vào Vô-dư 
Niết-bàn (dư = dư-y, tức là tâm thân thể-xác). 
Các bực chứng quả-vị A-la-hán, đắc được Vô- 
sanh ( = chẳng còn phải tái-sanh trong cõi Luân- 
hồi), gọi là chứng-đắc Niết-bàn. 


- Tham-ái, Ác-cảm, Dục-vọng: tên của ba cô 
gái đẹp của Ma- -Vương. Tham-ái = khao- 

khát; Ác- -cảm = có ý ác, ghét; Dục- vọng = lòng 
ham-muốn. Cả ba đều chỉ đến sự cám-dỗ. 


- A-na-hàm: quả-vị thứ ba trong hàng Thanh- 
văn, chăng còn phải sanh lại ở cõi người nữa, 
nên được gọi là Bár-Lai. Tiêng Pali là Anàgàmi. 


B.- Nghĩa Ý: 


(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện đưa ra hai mẫu người: một người 
hiền-từ biết tu-tập theo Chánh-pháp, biết lầy ơn 
ra trả oán; và một người Duông- lung theo lòng 

oán-hận, gây ra nhiều tội-ác. Mẫu người trước 
là Hoàng-hậu Sa-mã-hoa; mẫu người sau là bà 
Vương-phi Mã-can-di-hoa. Tích chuyện cho 
thấy: đã làm ác, tất phải chịu lây hậu-quả xấu, 
ngay trong đời nây. 


Ngoài ý-nghĩa chánh vừa nêu trên, ta còn tìm 
thây những ý-nghĩa khác sau đây: 


1.- Cùng một lời nói của Phật vê tâm thân bắt- 
tinh, hai ông bà Mã-can-di và cô gái Mã-can-di- 
hoa có phản ứng khác nhau: 


- Ông bà Mã-can-di biết rõ bên trong tắm thân 
của con người chứa những thứ bắt-tịnh như 
nước tiểu, máu mủ, v.v. nên khi nghe xong lời 
Phật, hai vợ chồng mới chứng được thánh-quả. 


- Cô Mã-can-di-hoa vì tự-ái, nghe Phật nói thế, 
liên căm-giận; sự si-mê nây cộng với tâm thù- 

oán khiên cô ởi sâu vào con đường tà-ác. 

- Phép quán thân bât-tịnh giúp ta nhận thầy rÕ, 


thân bề ngoài có đẹp-đế vì trau- chuốt, còn bên 
trong chứa đầy chất dơ-bắn. Đó là Sự-thật. Một 


khi đã biết rõ như thế, sẽ sanh ra nhàm chán 
việc đuồi theo các thú vui thể-xác, nhờ đó mà 
dứt được các dục-vọng, tiễn đến sự giải-thoát 
cho tâm thoát khỏi mọi sự ràng-buộc. 


2.- Vua Ưu-đê-na là người biết nhận lỗi khi mình 
làm quấy: Khi mũi tên quay ngược lại chẳng hại 
bà Hoàng-hậu, nhà vua liền biết ngay là bà vô- 
tội. Trước đó, thái-độ trầm-tĩnh của Hoàng-hậu 
dặn bảo các cung-nữ chẳng những chẳng được 
oán-hận Vua, mà còn phải rải tâm Từ đến Vua 
và vương-phi. Lễ ra, đứng trước thái-độ đó, nhà 
Vua phải cảm-động mà dừng tay, nhưng vì lòng 
tức-giận đang nổi mạnh lên đã che mờ lý-trí của 
nhà vua. Nhà Vua đã tỏ ra sáng-suốt khi chăng 
cái bẫy ra để bắt kẻ thủ-phạm chủ mưu đốt chết 
Hoàng-hậu; tuy nhiên khi trừng-trị luôn tất cả 
thân nhơn của bà Mã-can-di-hoa, thì cũng tàn- 
ác quái 


3.- Hải tâm Từ: Lòng Từ là lòng thương người, 
muốn cho người được an-vui. Fải tâm Từ là 
trong tâm an-định phát ra những tư-tưởng tốt- 
đẹp hướng về người mà mình muốn cho 

nhận được các làn sóng tư-tưởng đó. Có hai 
điều cần trong việc rải tâm Từ: (1) tâm phải ở 
trong tình-trạng an-định, nghĩa là lúc đó chỉ nghĩ 
đến lòng Từ mà thôi; (2) tâm phải chơn-thành và 


khẩn-thiết, thật-sự mong muốn cho người 
mình đang hướng về được mọi sự an-lành. Hải 
tâm Từ đến những người thân-yêu thì dễ hơn 
rải đến người thù-nghịch. Người biết đem lòng 
Từ đối-đãi với kẻ nghịch là người đã thắng 
hoàn-toàn được món độc: sân ( = giận-hờn). 


(2) Ý-nghĩa của ba bài Kệ: 


1.- Bài Kệ số 021: so-sánh giữa hai lồi 

sống: buông-lung ( = phóng-dật) và tỉnh- 

giác. Sông buông-lung là chẳng biết tự kèm-ché, 
hoặc để cho tham, cho sân, lôi kéo mình đi. 
Chúng lôi kéo vào nẻo dữ. Còn sống tỉnh-giác, 
biết kèm-chế tâm, biết rõ mọi biến-chuyên của 
tâm, khi tham, biết tham là xấu; khi sân, biết 
giận thì mắt khôn. Người tỉnh-giác như thế tiến 
theo con đường lành, sẽ chứng-đắc các đạo- 
quả, thoát vòng sanh-tử Luân-hài. 


2.- Bài Kệ số 022: nêu lên ích-lợi mà người tỉnh- 
giác được hưởng: sống an vui trong cõi Thánh, 
tức là được giải-thoát mọi ràng-buộc, ung-dung, 
thanh nhàn, chẳng phiên- muộn; trái hẳn với 
người buông-lung sống như người chết chưa 
chôn. 


3.- Bài Kệ số 023: nhờ Thiền-định mà tâm 
thường tỉnh-giác. Nếu biết tu-tập thiền-định một 


cách tinh-cần, sẽ chứng-đắc được cảnh-giới an 
vui cuả Vô-thượng Niêt-bàn. 


HỌC TẬP: 
1.- Học thuộc lòng ba bài Kệ. 


2.- Tập rải tâm Từ đến những người thân, như 
cha, mẹ, anh chị em. 

3.- Lâu lâu, có giận ai, hãy nghĩ tới việc rải tâm 
Từ đên người ây. Khi gặp lại người ây, lòng 
mình Sẽ nhẹ-nhàng hơn: đó là lợi lớn cho mình 
rõi. Cứ thây bớt giận dai là mừng đi, vì đã 
thăng được cái "sân" rồi đó! 

(16).- Tích chuyện người chủ ngân-hàng. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại tu-viện Trúc- 
Lâm, gần thành Vương-xá, trong một kỳ giảng- 
pháp, có đề-cập đến ông chủ ngân-hàng tên là 
Cung-thác-cơ. 


Vào thời xa xưa ấy, thành Vương-xá bị nạn 
dịch, dân-chúng chết hại rất nhiều. Tại tư- -gia 
của vị giám- -đốc ngân- hàng, các đày-tớ đều bị 
bịnh chết cả. Vợ chồng ông chủ cũng vướng 
phải bịnh dịch. Khi biết mình chẳng sống sót nồi, 
ông mới kêu người con trai còn nhỏ tuổi lại mà 
bảo trốn đi nơi xa; và chỉ nên trở về sau một 


thời-gian thật lâu. Ông còn trối với con là ông có 
chôn dâu một kho-tàng bốn ngàn nén vàng và 
chỉ chỗ cho nó sau này đào lên mà dùng. Đứa 
con vâng lời cha, trốn vào rừng sâu; mười hai 
năm sau, khi đã trưởng-thành, mới quay về 
chốn cũ. 


Lúc bấy giờ, ở thành Vương-xá, chẳng ai nhận 
ra được chàng trai con ông chủ ngân-hàng cả, 

vì vóc-dáng đã to lớn, thay đổi nhiều. Cung- 
thác-cơ liên tìm đến nơi chôn dấu kho-tàng, thấy 
vẫn còn nguyên-hiện. Nhưng chàng nghĩ răng, 
nếu ta đào lên lây vàng, thì những người chung- 
quanh tưởng đó là của vô-thừa-nhận chôn 

dưới đất, sẽ tố-cáo đến quan, rồi ta sẽ bị bắt vì 
vi-phạm luật-lệ. Theo luật thời ấy, những của 
tìm ra dưới đất đều thuộc về nhà Vua. Vì thế, 
Cung-thác-cơ mới đi tìm nghề sanh-sống, 
chẳng đụng tới kho tàng. Vào nhà một nông-gia, 
chàng xin việc và được thâu-nhận làm người 
báo giờ, mỗi buổi sáng, kêu gọi mọi người thức 
dậy, đến giờ nấu cơm, đến giờ đem trâu bò ra 
cày ruộng, v.v. Chàng chăm-chỉ làm việc như 
thế trong một thời-gian. 


Bầy giờ, Vua xứ Ma-kiệt-đà là Tần-bà-sa-la, mỗi 
buôi sáng nghe tiêng của Cung-thác-cơ đi rao 
khắp nơi, mới lây làm lạ, nghe giọng nói như là 


tiếng nói của một người giàu-sang. Ngài liền cho 
thị-vệ ra xem, thì ra đó là một chàng trai nghèo- 
khổ đang đi báo thức. Nhà vua chẳng tin người 
nghèo khổ mà có giọng nói như thế, mới 

cho điều-tra. Một thị-nữ được phái đi làm công- 
việc này. Bà ta dẫn theo một đứa con gái, cải- 
trang thành một người du-khách lỡ độ đường, 
đến xin ngụ qua đêm trong trang-trại mà Cung- 
thúc-cơ giúp việc. Người chủ nông-trại cho phép 
bà và con ngụ tạm nơi túp lều của Cung-thác- 
cơ. 


Vào độ ấy, có buổi lễ cúng-tế cho hoa mầu 
được tươi-tốt. Vua ra lịnh mọi người phải đóng- 
góp vào để mua-sắm lễ-vật. Cung-thác-cơ 
nghèo quá, chẳng có tiền, đành phải đến chỗ 
chôn dấu vàng, đào lên, lấy vài đồng tiền, rồi 
nhờ bà khách ngụ đem đi đóng góp phần mình 
cho quan. Bà thị-nữ lây tiền riêng của mình 

ra đóng góp, còn hai đồng tiền vàng gởi 

ngay đến hoàng-cung. Bà trở về tâu sự-việc lên 
Vua và đề-nghị Vua cho gọi Cung-thác-cơ đến 
trình-diện. Cung-thác-cơ sợ-hãi, chẳng biết 
mình bị tội gì, nhưng sau cùng cũng đến. Đức 
Vua hỏi nguyên-do vì sao Cung-thác-cơ 

có được hai đồng tiền vàng, và Vua hứa rằng, 
nếu nói lên đúng sự-thật thì chẳng hề bị bắt tội. 
Cung-thác-cơ liền kế lại hết sự-†ình, ngày còn 


bé, cha là chủ ngân- hàng, bị bịnh dịch khi chết 
có tri chỗ chôn vàng, thời-gian mười hai năm 
trốn ở rừng sâu, nay trở về, nhưng chẳng dám 
đào lên để hưởng-dụng, mà phải đi làm công 
cho một nông-gia. Nhà Vua thấy vẻ thật-tình, 
cho điều-tra lại rõ-ràng, mới phong cho Cung- 
thác-cơ làm giám-đốc ngân-hàng của Hoàng- 
gia, và lại gả công-chúa cho chàng nữa. 


Sau đó, trong một dịp đến đảnh-lễ Đức Phật ở 
tịnh-xá Trúc-Lâm, nhà Vua cho Cung-thác-cơ 
tháp- tùng. Nhà Vua trình lên Đức Phật sự-việc: 
của Cung-thác-cơ, khen chàng là người biết nỗ- 
lực tìm lây nghề- nghiệp để sanh- -sông, hơn là 
nhờ vào gia-tài của cha-mẹe chôn dấu để lại. 


Nhơn dịp này, Đức Phật nói lên bài Kệ sau đây: 


Người tỉnh-giác, các căn điêu-phục; 
Đúng theo Chánh-pháp, cuộc mưu-sanh; 
__ Việc làm cẵn-trọng, nhiệt-thành; 

Ý, lời, hành-động cũng thanh-tịnh rôi; 
Chẳng hê phóng-dật trong lối sống, 
Danh-tiễng người nây tăng-trưởng thật cao. 
(Kệ số 024). 


Sau khi nghe xong bài Kệ, Cung-thác-cơ 
chứng được quả-vị Tu-đà-huòn. 


TÌM HIẾU: 


A.- Nghĩa CHỮ: 


- Ngân-hàng: ngân = bạc; hàng = cửa 

hàng. Ngân-hàng là nhà băng 

- Irúc-Lâm: trúc = cây tre, cây trúc; lâm = rừng. 
Tên tu-viện nây băng tiêng Pali là Veluvana. 

- Cung-thác-cơ: tên thật bằng tiếng Palli 

là Kuumbhaghosaka. 

- Giám-đốc: giám = cai-quản, coi-sóc; đốc 


= đốc-thúc, điều-khiên. Giám-đóốc là vị chủ, điều- 
khiển mọi người trong hãng. 


- Bịnh dịch: bịnh truyền-nhiễm nguy-hiễm, giết 
chêt nhiêu người. 


- Vô-thừa-nhận: vô = chẳng có; thừa-nhận 
= nhìn-nhận. Của vóô-thừa-nhận là của vô-chủ, 
chăng biêt của ai. 


- VI-phạm: vi = làm trái với; phạm = phạm Ôi. 


- Nông-gia: nông = nghề làm ruộng; gia 
= nhà. Nông-gia là người làm ruộng, trông lúa. 


- Ma-kiệt-đà: tên nước, tiếng Pali là Magadha. 


- Tân-bà-sa-la: tên thật bằng tiếng Pali 
là Bimbisara. 


- Thị-vệ: thị = người theo hầu; vệ = người theo 
bảo-vệ. Th/-vé là lính theo hâu vua. 


- Thị-nữ: người đàn-bà hằu-hạ trong cung vua. 


- Lỡ độ-đường: đi đường quá về ban đêm, tìm 
chô ngủ. 


- Trang-trại: khu vườn hay ruộng có trồng-trọt. 
- Nông-trại: khu vườn, ruộng của nông-gia. 
- Điêu-tra: tìm các bằng chứng về sự-thật. 


- Trình-diện: trình = thưa trình; diện 
= mặt. Trình-diện là đền ra mát. 


- Các căn: căn = gốc; nơi phát-sanh ra. Theo 
nghĩa chuyên-môn trong Phật-học, sáu căn là 
mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. 


- Điêu-phục: điêu = điều-khiên, sắp-xếp cho có 
thứ-tự; phục = chế-phục, làm chủ lây. Điều-phục 
các căn có nghĩa là làm chủ các giác-quan, 
chẳng chạy theo cảnh-vật bên ngoài. Thí-dụ: 
chẳng nhìn vào chỗ chẳng đáng nhìn. 


- Cuộc mưu-sanh: mưu-sanh = làm nghề để 
sanh-sống, nuôi thân mình và gia-đình. Mưu- 
sanh đúng theo Chánh-pháp, chính là Chánh- 
Mạng, được Đức Phật giảng trong Bái-Chánh- 


Đạo. Về việc chọn nghề cho đúng theo Chánh- 
pháp, xin xem lại ở cuỗi trang 45. Về Bát- 
Chánh-Đạo, xin xem lại cuôi trang đđ. 


- Cần-trọng: cần = cân-thận, kỹ-lưỡng; trọng 
= chú-trọng tới. 


- Nhiệt-thành: nhiệt = nóng, thành = thành-thật. 
Làm việc thật nhiệt-thành là làm việc rất cân- 
thận, hăng-say và thích-thú mà làm. 


- Făng-trưởng: tăng = gia-tăng, thêm lên; trưởng 
= lớn. Tăng-irưởng là càng ngày càng to lớn 
hơn. Trái với giảm-thiêu. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện kế lại đời sống cần-cù, đúng theo 
Chánh-pháp của một chàng thanh-niên, 

tuy được cha-meẹ để lại nhiều tiền-của mà chẳng 
tiêu-dùng, vẫn siêng-năng chọn nghề sanh-sông 
trong-sạch và đạo-đức. Khác hẳn với các 

cậu Công- -tử bột" xài- phá gia-tài cha mẹ để lại, 
chẳng có nghề-ngỗng gì làm ăn cả. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 024: 


Ý-nghĩa của bài Kệ bổ-túc ý-nghĩa của Tích- 
chuyện và dạy ta nên sống trong tỉnh- -giác và 
theo đúng Chánh-pháp. Người như thế biết: 


- tỉnh-giác: khi làm hay suy-nghĩ thì biết làm và 
nghĩ đúng; 


- các căn điêu-phục: giữ gìn các căn, chẳng 
chạy theo các thú vui vật-chât, chăng đê cho 
cảnh-vật bên ngoài cám-dô và lôi-cuôn; 


- cuộc mưu-sanh đúng theo Chánh-pháp: biêt 
chọn nghệ có ích cho mình, gia-đình mình mà 
chăng hại đên các chúng-sanh khác; 


- việc làm cần- trọng, nhiệt-thành: hành-động 
cắn-thận, chín-chắn và hăng-hái. 

HỌC TẬP: 

1.- Học thuộc lòng bài Kệ. 


2.- Phải biết chọn nghê đúng với Chánh- 
mạng: xem lại trang 45. 


3.- Giữ sao cho BA NGHIÉP được thanh-tịnh: 
(1) thân làm việc đàng-hoàng (fhân-nghiệp); (2) 
miệng nói lời chơn-chánh (khẩu-nghiệp): (3) 

ý suy-nghĩ chơn-thiện (ƒý-nghiệp). Đó là đường- 
lối thanh-lọc thân-tâm. 


(17).- Tích chuyện Tôn-giả Tiễu-Phan-tha-ca. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại tu-viện Trúc- 
Lâm, trong một kỳ giảng-pháp, có đề-cập đến 
Tôn-giả Tiêu-Phan-tha-ca, vị tỳ-kheo chậm hiểu 
mà mau quên. 


Tiêu Phan-tha-ca cùng với anh là Đại Phan-tha- 
ca, là cháu nội của một vị giám-đốc ngân-hàng; 
vị này thường dẫn hai cháu đi nghe giảng-pháp. 
Về sau, Đại Phan-tha-ca gia-nhập Tăng-đoàn, 
chẳng bao lâu chứng được đạo-quả A-la-hán. 
Tiêu Phan-tha-ca cũng theo chơn anh, đi xuất- 
gia, nhưng vì trí thông-minh chậm lụt, học đâu 
quên đó, một bài kệ bốn câu, thuộc câu chót thì 
quên mất câu đầu. Đó là vì trong tiền-kiếp, vào 
thời Đức Phật Ca-diếp, Tiểu Phan đã trêu chọc 
một vị Tăng-nhơn ngu- -tối, cho nên kiếp nầy phải 

sanh ra chậm hiểu mà mau quên. Anh là Đại 
Phan rất thất- -vọng về Tiêu Phan, lại thường nói 
Tiêu Phan chẳng xứng-đáng làm tỳ-kheo trong 
Tăng-đoàn. 


Vào độ ấy, có cư-sĩ Di-hoa-ca đến đảnh-lễ Phật 
và thỉnh Phật cùng chư Tăng về nhà để dâng 
cúng thực-phẩm. Đức Phật nhận lời. Đại Phan 
lúc bấy giờ chịu trách-nhiệm sắp xếp để chư 
Tăng đi thọ-thực. Trong danh-sách, tất cả tăng- 
chúng đều được mời đi, nhưng Đại Phan lại bỏ 


tên của Tiêu Phan ra. Khi Tiêu Phan biết được 
tin ấy, liền sanh ưu-phiền, cho rằng mình chẳng 
xứng đáng, mới tính trở về nhà, hoàn-tục. Đức 
Phật đọc rõ ý-định đau-buôn đó của Tiêu Phan, 
mới đến gọi Tiểu Phan theo Ngài về hương- 
phòng. Đức Phật lây ra một cái khăn trắng, bảo 
Tiêu Phan ngồi xuống, cầm lấy khăn, mặt 
hướng về phương Đông, tay chà khăn, miệng 
đọc hai tiếng: "Lau sạch!". Sau đó, Đức Phật 
liền lên đường đến nhà cư-sĩ Di-hoa-ca. 


Ngồi trong hương-phòng, Tiểu Phan chăm-chú 
làm theo lời Phật dạy, tay chà khăn, miệng 

đọc: “Lau sạch!”, chẳng hề ngừng-nghỉ. Chẳng 
bao lâu, cái khăn trắng dính dơ, đổi thành màu 
ngà-ngà. Miệng vân đọc, tay vẫn chà, Tiêu Phạn 
nhận thấy sự biến-đổi của cái khăn và đồng thời 
trong tâm quán-tưởng được tánh-cách vô- 
thường của mọi vật hữu-vi. Bẫy giờ, Đức Phật, 
từ nhà của Di-hoa-ca, đọc được tư-tưởng đó 
của Tiêu Phan, Ngài liền dùng thằn-thông chiếu 
hào-quang lên và hoá hình ra ngồi trước mặt 
Tiêu Phan. Ngài bảo Tiểu Phan: "Chẳng phải chỉ 
có cái khăn bị dính bụi dơ mà thôi đâu; bên 
trong tâm mọi người có ba chất bản là tham, 
sân, si. Nếu biết "lau sạch" ba chất dơ đó trong 
tâm, thì ty-kheo sẽ đạt được mục-tiêu và chứng- 
đắc đạo-quả A-la-hán.”" Tiêu Phan nghe 


nhận được lời Phật dạy, tiếp-tục quán-tưởng, và 
chăng bao lâu liên chứng-đác quả-vị A-la-hán, 
gột rửa được chồ u-tôi trong tâm-trí. 


Vào lúc ấy, nơi nhà cư-sĩ Di-hoa-ca đang sửa- 
soạn dâng thực- phẩm lên Đức Phật và tăng- 
chúng. Đức Phật liền lấy tay che bát lại, và 
nói: "Còn thiếu một tỳ-kheo, chưa được mời đễn 
dự.” Cư-sĩ vội sai người chạy đến tu-viện Trúc- 
lâm; rồi một lát sau, tỳ-kheo Tiêu Phan-tha-ca 
theo người đầy-tớ của cư-sĩ bước vào nhà. Sau 
khi thọ-thực xong, Đức Phật mời Tiêu Phan 
thuyết-pháp. Bấy giờ, Tiêu Phan với lòng đầy 
tự-tín, nói thao-thao bất-tuyệt, giọng như con 
sư-tử rồng! 


Khi trở về tịnh xá, chúng Tăng bày tỏ sự ngạc- 
nhiên, thấy Tiêu Phan thuyết- pháp rất hay, Đức 
Phật liền thuật lại việc Tiêu Phan đã tập-luyện 
vớI hai tiếng "Lau sạch” một cách tinh-cần, 
khẩn-thiết, nên đã chứng-đắc quả Thánh. Rồi 
Đức Phật đọc lên bài Kệ sau đây: 


Bằng vào tỉnh-giác và nỗ-lực, 
Giới-đức cao, điêu-phục các căn; 
Xem kià bực trí xây hòn đảo, 
Lũ-lụt dầu to khó ngập tràn. 
(Kệ số 025). 


TÌM HIẾU: 

A.- Nghĩa CHỮ: 

- Các tên được Việt-hoá cho dễ đọc: 
Đại Phan-tha-ca: Mahàpanthaka. 


Tiểu Phan-tha-ca: Cùlapanthaka. - Trung-hoa 
phiên-âm, đọc ra tiếng Hán-Việt là Châu-lợi-bàn- 
đà-già.(Mahà = lớn, Đại; Cùla = nhỏ, Tiểu) 


Di-hoa-ca : dIivaka. 


- Hoàn-tục: hoàn = trở về, trở lại; tục = thế- 
tục. Hoàn-tục là việc người đã xuât-gia đi tu rôi, 
nay lại bỏ †u, quay vê với đời sông thê-tục. 


- Hương-phòng: căn phòng riêng, có hương 
thơm, trong cốc của Đức Phật (cóc = túp lều 
nhỏ, dành cho người tu-hành tịnh-†u.) 
Chữ Hương-phòng dịch nghĩa tiếng Pali 
là Gandhakuii. 

- "Lau sạch”: nguyên tiếng Pali là ña/oharanam. 


Hajo, Raja là bụi dơ, chất bản; Harana là làm 
cho sạch; lau, tây cho sạch. 


- Màu ngà- ngả: màu trắng đục, vì dính dơ, có lẽ 
vì buị và mồ-hôi tay của Tiểu Phan. 


- Vô-thường: vô = chẳng có; thường = thường- 
hãng. Vô-fhường là tánh-cách của sự biên-đôi 
theo thời-gian, chăng giữ nguyên-vẹn được. 


- Hữu-vi: hữu = có; vi = làm. Theo nghĩa thường 
thì hứu-vi là những sự-vật do tạo-tác nên mà 
thành; và vì do tạo-tác mà thành, nên cùng với 
thời gian mà bị huỷ-diệt mất; hễ có thành, thì 

có hoại. Theo nghĩa chuyên-môn trong Phật- 
học, hữu-vi là những sự-vật bị điều-kiện- 

hoá, nghĩa là, chịu sự thay đồi tùy theo hoàn- 
cảnh, tùy theo duyên-cớ. Thí-dụ như cái nhà là 
vật hữu-vi, do xây cất mà thành, rồi một ngày kia 
sẽ sụp đồ. Thí-dụ khác, thân-tâm con người là 
vật hứu-vi, do cha-mẹ sanh ra, sẽ có ngày 

chết đi. 


Trái ngược với Hữu-vi là Vô-vi, tức là những sự- 
vật chăng do ai tạo nên mới có, mà luôn luôn 
thường-hãng, thí-dụ như: Sự-thật, Hư-không. 


- Quán-tưởng: suy-nghĩ sâu-xa về một đề-tài 
duy-nhứt, chăng xao lãng, chăng lo-ra. 

- Thao-thao bắt-tuyệt: thao-thao = nói trôi chảy, 
rõ-ràng, lưu-loát; báf-tuyệt = chăng dút. 


- Như sư-tử rỗng: trong kinh Phật, thường nói về 
tài thuyê†-pháp khiên cho người nghe tin-phục 
và vâng theo, cũng như con sư-tử rồng 


lên muôn thú nghe đến đều sợ-hãi và tuân- 
phục. 


- Tự-tín: tin ở tài-sức của mình, chẳng nhút- 
nhát. 

- Nỗ-lực: ráng hết sức mình, dẹp bỏ mọi việc 
khác đề làm cho xong được việc đang làm. 

- Giới-đức: giới = các điều răn-câm; đức = đức- 
hạnh, tánh-tình. 

- Xây hòn đảo: ý nói tạo cho mình một nơi 
nương-tựa vững chắc; cũng như một hòn đảo 
vươn lên khỏi mặt nước vậy. 

- Lũ-lụt: nước dâng tràn cao lên làm ngập tất cả. 
B.- Nghĩa Ý: 

(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 

Tích chuyện mang các ý-nghĩa sau đây: 

1.- Nỗ-lực tinh-cân của Tiêu Phan khi thực-hành 
lời dạy của Phật: ngôi yên, tay chà khăn, miệng 
đọc Lau sạch", mät nhìn khăn, tâm chú-ý chăng 
lúc nào lo-ra, chăng lúc nào ngưng-nghỉ. Nô-lực 


tinh-chuyên này đưa đến sự định-tâm và nhờ đó 
mà frí-huệ phát sáng. Cô-giữ thân trong kỷ- 


luật, đó là giới; chú-ý liên-tục, đó là định. Kết- 
quả: đặc huệ. 


2.- Cách dạy của Phật hết sức thực-tiễn và có 
hiệu-lực phí-thường: đỗi với người chậm hiểu 
mau quên, Ngài chỉ dạy có hai tiếng: “Lau 
sạch” mà thôi, rồi chỉ cách điều- -phục thân-tâm: 
tay thì chà, miệng thì đọc, tai nghe tiếng, mắt 
nhìn vào khăn, tức là buộc tâm phải chú-ý vào 
việc học. Thầy như thế, trò như thế, thảo nào 
chẳng đạt được kết-quả mau chóng. 


3.- Từ sự quan-sát cái khăn đôi màu đễn sự 
quán-tưởng tính-cách vô-thường của sự-vật 
hữu-vi: đó là con đường thanh-lọc thân-tâm. 
Trong Tích chuyện chẳng thuật rõ sự biến- 
chuyên ở nội-tâm của Tiêu Phan, nhưng ta có 
thê phỏng-đoán là nhờ sự định-tâm mà Tiểu 
Phan đã đi sâu vào quán-tưởng, quét 

sạch được ba món độc: tham, sân, s¡ mà Phật 
chỉ dạy phải lau sạch, phải dẹp bỏ. 


(2).- Ý-nghĩa của bài Kệ số 025: 

Ngoài việc nhắc lại các đức-tánh: fỉnh- 

giác và nô-lực, bài kệ còn nói đền giới- _ 

đức và điều-phục các căn. Thường tu Thiên mà 
chăng đắc định-tâm được, là vì thường ngày 


giữ giới lơ-là, các căn buông lung, chạy theo 
ngoại-cảnh. 


Bài kệ ví sự thành-công của người finh-giác như 
xây cho mình một hòn đảo vững-chác, khiên - 
cho lũ-lụt của ba món độc chăng tràn ngập nôi 


HỌC TẬP: 
1.- Học thuộc lòng bài kệ. 


2.- lập chú-ý: thử nhìn vào cây nhang và 

xem đến bao giờ thì lại nhìn vào chỗ khác; thử 
hít vào và thở ra, theo dõi hơi thở, coi được mây 
hơi thở. 


3.- Ngay bây giờ, thử soát lại xem mình còn 
nhớ được mây bài Kệ. 


(18).- Tích chuyện "Hội-hè tuồi-trẻ vui-nhộn”. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại Kỳ-viên-tự, 
nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, có đê-cập 
đên dịp lễ vui-nhộn của lũ thiêu-niên khờ. 


Vào thời đó, ở nước Xá-vệ có tục-lệ của bọn 
thiếu-niên khờ- dại tổ-chức một tuần- lễ vui- -đùa. 
Trong thời-gian nầy, bọn trẻ ngốc- nghếch ấy lấy 
tro và phân bò bôi trét lên đầu, mặt, rồi đi rong 
khắp cả phố-phường, hò-hét om lên. Chúng đến 


trước cửa nhà người ta, đứng đầy phiền-nhiễu, 
chờ được cho tiên mới chịu đi khỏi. 


Lúc bấy giờ, các thiện-nam, tín nữ đến tu-viện 
trình với chư Tăng, xin đừng ra đường, và mỗi 
ngày họ đem thực-phẩm đến dâng-cúng các vị 
tỳ-kheo. Dân-chúng cũng ngại có việc rắc-rồi, 
nên đóng cửa im-ïm. Đến ngày thứ tám, hội-hè 
chấm dứt, các cư-sĩ mới đến mời Đức Phật và 
chư Tăng lên đường khất-thực như trước. 


Khi nghe kê lại cuộc hội-hè của bọn trẻ trong 
tuần qua, Đức Phật bảo rằng, chỉ những kẻ ngu- 
khờ, dại-dột mới có thái-độ và hành-động như 
thế, thật đáng chê-trách. Bấy giờ, Đức Phật đọc 
hai bài Kệ sau đây: 

Người ngốc với kẻ khờ 

Sống buông-lung, vật-vờ. 
Bực trí giữ tinh-giác, 
Tợ viên ngọc trong kho. 
(Kệ số 026.) 


Chớ sống đời phóng-dật, 
Chớ say mê dục-lạc. 
Hãy thiên-định, tỉnh-giác, 
Niêm vui lớn sẽ đạt. 
(Kệ số 027.) 


TÌM HIẾU: 


A.- Nghĩa CHỮ: 

- Hội-hè: dịp vui có đông người tu-tập ồn-ào. 
- Vui nhộn: vui nhưng quá ôn-ào. 

- Khờ-dại: thiếu thông-minh, ít học. 

- Ngốc-nghếch: ngu khờ, thiếu hiễểu-biết. 


- Phiên-nhiễu: gây bực-bội, khó chịu cho kẻ 
khác. 


- Im-im:im-lìm, chẳng mở hé cửa. 

- Vật-vờ: lờ-phờ, lười-biêng, chẳng chút hăng- 

hái. 

- Dục-lạc: dục = ham muốn; lạc = thú vui. Dục- 
lạc là các thú vui vê vật-chât, thâp-kém. 

- Niễm vui lớn: ý muốn nói đến niềm vui lâu dài, 
to lớn của cảnh-giới Niê†-bàn. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện rất giản-dị, kê lại phong-tục xấu 
xưa kia ở nước Xá-vệ về bọn trẻ khờ-dại †u- 
tập đông-đảo trong một tuần, gây ồn-ào và 
phiền-nhiễu dân-chúng. Đức Phật cho rằng 


hành-động của chúng. là dại-khờ, chẳng biết 
sống theo tỉnh-giác, để đạt được niềm vui lớn 
hơn: Niết-Bàn. 


(2) Ý-nghĩa của hai Kệ 026 và 027: 


1.- Kệ số 026 chê-trách hạng người sống buông- 
lung và khen các bực biết tỉnh-giác: kẻ buông- 
lung vật-vờ, sống chẳng có mục-đích; còn người 
trí, biết giữ sự tỉnh-giác, cao-quí như viên bảo- 
ngọc trong kho. 


2.- Kệ số 027 khuyên ta chớ phóng-dật và hãy 
chuyên-cần tu-tập thiên-định và tỉnh-giác, đễ 
đạt nguôn vui to lớn, lâu dài hơn các thú-vui vật- 
chất: đó là nguồn vui Vô-thượng Niết-Bàn. 


HỌC TẬP: 
1.- Học thuộc lòng hai bài Kệ. 


2.- Bớt nghe ca-nhạc, xem phim, xem truyên- 
hình, đã mắt thời-giờ, còn khiến tâm dễ buông- 
lung, bị các cảnh say-mê, bạo-hành lôi-cuốn. 
Giới cắm thứ 8 trong Bái-quan-trai-giới là chẳng 
nghe hát-xướng. 


(19).- Tích chuyện Tôn-giả Đại Ca-Diếp. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại Kỳ-viên-tự, 
nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, có đê-cập 
đên Tôn-giả Đại Ca-diêp. 


Thuở ấy, Tôn- -giả Đại Ca- diễp đang ẳn-cư nơi 
động Cây Tiêu và để trọn thời-giờ luyện-tập 
Thiền-định. _Tôn-giả quán-tưởng vệ ánh hào- 
quang và cố gắng phát-triển thiên-nhãn để chiếu 
soi pháp-giới và xem chúng-sanh nào tỉnh-giác, 
chúng-sanh nào phóng-dật, chúng-sanh nào sắp 
chết cùng chúng-sanh nào sắp tái-sanh. 


Lúc bây giờ, Đức Phật trong cơn nhập-định tại 
Kỳ-viên-tự, bằng thiên-nhãn, Ngài thấy được 
đườnglồi của Tôn-giả Đại Ca- -diếp đang tu-tập. 
Đức Phật muôn báo cho Tôn-giả biết rằng Tôn- 
giả đang phí mất thời-giờ để làm công-việc 
quán- -chiếu như trên. Ngài liền phóng hào-quang 
và hoá hiện ngồi ngay trước mặt Tôn-giả Đại 
Ca-diếp. Đức Phật bảo: "Này Ca-diếp, số 
chúng-sanh chết đi và tái-sanh lại thật là vô- 
lượng, ông chẳng thể đếm cho xuê được. Ông 
chẳng nên lo-lắng về điều ấy, vì đó là phạm-vi 
trách nhiệm của chư Phật." 


Bấy giò, Đức Phật liền đọc lên bài Kệ sau đây: 


_ Bực hiên-trí lên lâu cao trí-huệ, 
Băng giác-tâm, dẹp hết tệ buông-lung. 


Các ngài dứt khổ trong lòng, 
Đoái nhìn đến kẻ trong vòng khô-đau, 
Như bực Thánh trên cao đỉnh núi, 
Cúi nhìn xem bên dưới đông bằng 
Còn lắm phàm-phu nhọc-nhẵn, dại-dột. 
(Kệ số 028.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa CHỮ: 


- Tôn-giả Đại Ca-diếp: tên bằng tiêng Pall 

là Mahakassapa. Ngài là vị Tổ thứ nhứt của 
Thiền-tông Ấn- độ. Trong hội Linh-sơn, một hôm 
Đức Phật cầm một cành hoa đưa lên trước 
chúng Tăng mà chẳng nói gì cả Tôn-giả Đại Ca- 
diệp nhìn cành hoa, lặng-lẽ mỉm cười. Đức Phật 
nói: “Ta nay có Chánh-pháp nhãn-tạng, trao 
cho Đại Ca-diếp." Câu chuyện nây về sau 
thường được nhắc đến là việc "nhìn hoa mà 
nhận ra được Phật-tánh. " 


Tôn-giả Đại Ca-diếp là vị đại-đệ-tử giỏi nhứt về 
hạnh đâu-đà ( = tu khỗ-hạnh). Sau khi Phật 
nhập Niết-bàn, Tôn-giả càm đầu Tăng-đoàn, và 
triệu-tập Kỳ Kết-tập Kinh-điễn Lần Thứ Nhứt tại 
thành Vương-xá. 


- Än-cư: ân = ở riêng một mình nơi xa vắng; cư 
= Ở, Cư-trú, ngụ. 


- Động Cây Tiêu: động = hang đá; cây Tiêu tên 
băng tiêng Pali là Pipphall. 


- Hào-quang: ánh-sáng rực-rỡ. 


- Thiên-nhãn: thiên = Trời; nhãn = con mắt. 
Người tu-hành đặc được fhiên-nhãn có thê nhìn 
thây thật xa, thây cả những vật bị ngăn che. 


- Nhập-định: nhập = vào; định = định-lực. Nhập- 
định là tâm của người tu thiền đang ở trong tình- 
trạng vắng-lặng, chẳng bị cảnh-vật bên ngoài 
lôi-kéo, mà ý bên trong cũng dừng lại, chẳng trì- 
níu. 


- Vô-lượng: vô = chẳng có; lượng = tính, đêm, 
cân, lường. Vồ-lượng có nghĩa là vô-sô, chăng 
thê đêm tính được. 


- Phạm-vi trách-nhiệm: ý muốn nói đó là thuộc 
vê phân việc riêng của chư Phật. 


- Hiên-trí: hiên: lành, tốt; trí = trí-huệ, thông- 
minh. Theo nghĩa chuyên-môn trong Phật-học, 
bực Hiên là người chứng-đắc được ba quả-vị 
đàu-tiên của hành Thanh-văn; bực 7rí là 
người đã chứng-đắc được trí-huệ Bát-nhã Ba- 
la-mật ( = trí-huệ giác-ngộ và giải-thoát.) 


- Trí-huệ: trí thông-minh. Theo nghĩa chuyên- 
môn trong Phật-học sự sáng-suôt ( = Bái- 

nhã) đưa ta sang bờ giác-ngộ bên kia ( =ba-la- 
mậi). 


- Giác-tâm: giác = hiễu-biễt thầu-đáo; tâm 

= lòng. Giác-tâm là tâm giác-ngộ, thâu 

rõ đường-lôi giải-thoát khỏi cảnh sanh-tử Luân- 
hôi. 


- Tệ: điều xâu-tệ. 
- Đoái nhìn: thương mà nhìn đến. 


- Phàm-phu: phàm = thường; phu 

= người. Phàm-phu là người thường, chưa †tu- 
hành. Trong Phật-học chữ phàm-phu trái với 
chữ Thánh. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện rất giản-dị: Tôn-giả Đại Ca-diếp 
quán-tưởng về sự sanh-tử của chúng-sanh, 
dùng thiên-nhãn để đếm xem ai phải sanh về 
đâu, ai sắp chết. Đức Phật biết được tâm-trạng 
đó của Tôn-giả, mới khuyên Tôn-giả đừng mắt 
thời-giờ làm công việc đó, vì chúng-sanh sanh- 
tử, tử sanh thật là vô-lượng, đếm sao cho xuễ. 


Thế thì ta phải chọn đề-tài gì để quán-tưởng? 
Tích chuyện chẳng thấy nói, nhưng bài Kệ chỉ 
rõ: dùng giác-tâm đề dẹp hết sự phóng-dật và 
các phiêền-não trong lòng. 


(2) Ý-nghĩa bài Kệ số 028: 


Bài Kệ gợi lên hình-ảnh của bực hiền-trí đang 
bước lên lâu cao trí-huệ, nhìn xuống phiá dưới 
thấy những kẻ phàm-phu còn dại-khờ mà xót 
lòng thương, muốn cứu-giúp. 


Ngày nay, ta thường gọi những người trí-thức 
cao là những bực đã đến đỉnh cao trí-huệ. Theo 
ý-nghĩa trong bài Kệ, bực đỉnh cao trí-huệ đã 
dẹp hết tất cả phiền-não trong lòng mình, nhìn 
thây kẻ còn lận-đận trong vòng đau-khổ, phải 
thương họ, và dĩï-nhiên, phải giúp họ thoát 

khổ. Đó là đường-lối fự-giác và giác-tha: 

mình đã giác-ngộ, dẹp bỏ mọi phiền-não cùng 
tánh buông-lung (phóng-dật), nay đi chia-xẻ sự 
giác-ngộ của mình với kẻ khác. 


HỌC TẬP: 
1.- Học thuộc lòng bài Kệ. 


2.- Tập dẹp bỏ tật xâu phóng-dật: Xin đề-nghị 
vài điệm: 


- Báng sớm 5giờ rưỡi, thức dậy tập thể-thao và 
ngôi Thiên, muà hè cũng như mùa đông. Đừng 
viện cớ gì để "nằm nướng" thêm. 


- Đừng gác lại ngày mai việc có thê làm ngay 
ngày nay: chịu khó ngồi lại viết bức thơ trả lời 
bạn, vì đã nhận được thơ bạn hơn mười bữa 
rồi. Lười viết thơ cũng là một hình-thức phóng- 
dật đây! 


(20).- Tích chuyện hai vị Tỳ-kheo bạn đồng- 
iu. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại Kỳ-viên-tự, 
nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, có đề-cập 
đến hai vị tỳ-kheo là bạn đồng-†u, nhưng cách 
tu-tập lại khác nhau xa. 


Vào độ ấy, hai vị tỳ-kheo đó, sau khi được Đức 
Phật chỉ-dạy cho mỗi người một đề-tài quán- 
tưởng, liền đi vào rừng sâu, đề tỉnh-tu. Một vị tỳ- 
kheo có tánh phóng-dật, dành phần lớn thời- -giờ 
ngồi sưởi bên đồng lửa, tán chuyện gẫu với các 
vị tÿ-kheo trẻ tuổi khác trong suốt canh đầu của 
đêm, rồi sau đó nằm lăn ra ngủ. Còn vị tỳ-kheo 
kia rất tinh-cần, giữ đúng các bồn-phận của một 
vị tăng-nhơn. Vị ây đi kinh-hành vào thời canh 
đầu, canh giữa thì an-nghỉ, đến canh cuối, lại 
thức dậy, siêng-năng hành-thiền. Nhờ tinh-tấn 


luyện-tập như thế, nên chẳng bao lâu vị nầy 
chứng-đáắc được đạo-quả A-la-hán. 


Đến cuối mùa mưa, chắm-dứt thời-kỳ an-cư- 
kiết-hạ, hai vị tỳ-kheo đều quay về Tịnh-xá Kỳ- 
viên đễ đảnh-lễ Phật. Đức Phật hỏi: " Trong mùa 
an-cư, các ông đã tu-hành như thế nào?" Vị tỳ- 
kheo lười-biếng mới bạch Phật: " Bạch Thế-tôn, 
anh bạn đồng- -†tu với con chẳng được siêng- 
năng cho lắm, thường bỏ phí thời-giờ, nằm lăn 
ra ngủ." Nhưng Đức Phật lại gạn hỏi: "Thế, còn 
ông thì sao?” VỊ ty-kheo ấy đáp răng ông ta 
thường ngồi gần bên lửa sưởi âm vào 

canh đầu, rồi ngồi yên suốt cả đêm chẳng ngủ. 
Tuy nhiên, Đức Phật quán thấy rõ ràng sự thật, 
nên bảo vị tỳ-kheo lười-biếng rằng: "Chính ông 
là người lười, phóng-dật, chẳng tu-hành tinh- 
tân, lại tìm cách nói xâu bạn ông, vu cho bạn 
ông là người lười và phóng-dật. Ong cũng như 
một con ngựa hèn, chậm-lụt, sánh thế nào được 
với con tuần-mã, chạy nhanh, là người 

bạn đồng-tu của ông." 


Rồi Đức Phật mới đọc lên bài Kệ sau đây: 
Tinh-cân sông giữa người còn phóng-dật, 
Tỉnh-táo bên kẻ ngủ gật triên-miên, 
Bỏ sau lưng đám ngựa hên, 


Như con tuẫn-mã, bực hiên phi nhanh. 
(Kệ só 029) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa CHỮ: 


- Đê-tài quán-tưởng: đê-tài = đầu-đề, vân- 

đề; quán-tưởng = suy-nghĩ sâu-xa. Đê-tài quán- 
tưởng là đầu-đề được đem ra suy-nghiệm trong 
lúc ngồi thiền; như nếu đang quán-tưởng về tắm 
thân bắt-tịnh, thì đầu-đề là thân-thể chứa đầy 
chất dơ-bần bên trong. 


- Tỉnh-tu: tính = yên lặng; tu = tu. Tỉnh-tu là tu 
trong yên-lặng, ở nơi xa văng, đê dê chuyên- 
tâm. 


- Tán chuyện gẫu: nói chuyện tầm-phào cho vui, 
chăng đứng-đăn. 


- Canh đâu của đêm: canh = khoảng thời gian 
vài tiếng đồng-hồ trong một đêm. Ấn-độ chia 
đêm ra ba canh,canh đâu, canh giữa và canh 
chót. Việt-nam ta chia đêm ra làm năm canh, 
mỗi canh hai giờ; nửa đêm vào giờ Tí, là canh 
ba. 


- Kinh-hành: Kinh = kinh-kệ; hành = đi. ĐI hinh- 
hành là đi chậm chậm từng bước một, trong tâm 
niệm Kinh hay niệm Phật. Còn gọi là thiên-hành. 


- Vu: nói phao-vu, gán tội xấu cho kẻ khác. 
- Ngựa hèn: ngựa xâu, ngựa dở. 


- Tuân-mã: tuân = đẹp, mạnh; mã = con 
ngựa. Tuần-mã là ngựa hay, giỏi, chạy 
nhanh. Ph¡ = bay; ở đây có nghĩa là chạy thật 
nhanh. 


- Tỉnh-cân: siêng-năng, nỗ-lực và bền-chí. 

- Triên-miên: chằng-chịt; ở đây, có nghĩa là ngủ 
lâu và nhiêu quá. 

- Bực Hiên: các vị tu-hành đã chứng-đắc được 
một trong ba quả-vị đâu-tiên của hàng Thanh- 
văn: Tu-đà-huờn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm. 

B.- Nghĩa Ý: 

(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện kế lại hai thái-độ tu-hành của hai vị 
ty-kheo đồng- -tu: một vị lười- -biếng, phóng-dật; 
một vị tinh-cần, nỗ-lực hành-thiền. Lẽ dĩ nhiên, 
kẻ lười đã bỏ phí thời-giờ để ngủ-nghỉ, tán gẫu; 
còn người tinh-cần, tu-hành đúng theo lời Phật 


dạy, nên sớm chứng-đắc được đạo-quả A-la- 
hán. Đức Phật ví người lười nhưử con ngựa hèn, 
lẹt đẹt theo sau, còn người siêng-năng như con 
tuấn-mã chạy nhanh, bỏ lại sau đám ngựa dở. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 029: 


Bài kệ số 029 nêu lên hình-ảnh của hai mẫu 
người: kẻ lười như con ngựa hèn, người siêng 
như con tuần-mã.Cùng nhận chung một lời chỉ- 
dạy của Đức Phật để tỉnh-tu, một người thành- 
công, còn một người chẳng đắc được gì cả; chỗ 
khác nhau chính là nỗ-lực của từng người. Bài 
kệ cho thấy rõ ích-lợi của sự tính-cân và tai-hại 
của sự phóng-dật. 


HỌC TẬP: 
1.- Học thuộc lòng bài Kệ. 


2.- Đề tự mình sửa đối lây mình, xin đề-nghị lập 
một bảng, chia ra làm hai cột, một cột ghi những 
việc mình thường ngán chẳng thích làm, và một 
cột ghi những việc mình thường ham thích làm. 
So sánh hai cột, tự hỏi tại sao mình ngán ở cột 
bên này, và tại sao mình hích ở cột bên kia. 
Rồi, thử làm như thế này: lấy một việc ngán 
làm, đem làm ngay; đến khi nhớ và thèm muốn 
làm việc mình fhích, thì dừng lại, tự nói với 
mình: hãy chờ trong chốc lát, mười phút chẳng 


hạn. Kê đó, so-sánh hai thái-độ của chính mình, 
lúc bát đâu làm cái việc ngán, với thời-gian chờ- 
đợi đê làm cái việc thích. 

Nếu thầy mình hăng-hái làm việc 

mình ngán: tánh lười đã bị khuât-phục. 


Nếu thấy mình chẳng nôn-nóng trong khi chờ, 
chưa làm việc mình thích: sự cám-dỗ bị đánh lui 
trong một thời-gian; nếu kiên-quyết thêm, thắng 
luôn sự cám-dỗ. Đó là một cách nhỏ đề thanh- 
lọc tâm. 


(21).- Tích chuyện Mã-Hà. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Nóc 
Nhọn, gần thành Tỳ-da-ly, trong một kỳ giảng- 
pháp, có đề-cập đến Mã-Hà sau tái sanh làm 
Vua Đế-Thích ở cõi Trời. 


Vào độ ấy, có một vị hoàng-tử xứ Ly-xa, tên là 
Mã-hà-ly, đến nghe Đức Phật giảng kinh Đề- 
Thích Sỏ-Vẫn. Đức Phật nhắc đến tên của vị 
Đế-Thích một cách rất nồng-nhiệt, khiến cho 
hoàng-tử Mã-hà-ly nghĩ trong Dụng chắc Đức 
Phật đã có quen biết nhiêu với vị Thiên-chủ đó. 
Hoàng-tử liền bạch Phật để hỏi cho rõ. Đức 
Phật đáp: "Ta biết rõ Đế-Thích và Ta cũng biết 
do đâu mà vị ấy trở thành Thiên-chủ Đế-Thích." 
Rồi đó, Đức Phật kê lại sự-tích như sau. 


Thuở xưa, tại làng Ma-ca-la, có chàng thanh- 
niên tên là Mã-Hà. Chàng thanh-niên này, cùng 
với ba mươi hai người bạn cùng tuôi, lo đi đắp 
đường, xây cầu và cất nhà tạm-trú cho khách 

bộ-hành. Mã-Hà còn tuân theo đúng bảy 

điều giới-luật trong suốt đời mình. Bảy điều ây 
là: (1) phụng-dưỡng mẹ cha, (2) kính-trọng các 
bực tôn-trưởng, (9) nói lời dịu-dàng, hoà-nhã, 
(4) tránh phi-báng, vu-khống kẻ khác, (5) chẳng 
rít-róng mà sẵn lòng bố-thí, (6) luôn luôn nói lên 
Sự-thật, (7) biết tự kèềm-chế chẳng nỗi giận. 


Chính nhờ những công-đức phước-thiện 

và đức-hạnh đẹp-đẽ đó trong đời sông ây, nên 
Mã-Hà được tái-sanh thành Thiên-chủ Đê- 
Thích, làm vua ở cõi Trời. 

Bấy giờ, Đức Phật mới nói lên bài Kệ như sau: 


Tinh-cân hành thiện gắng tua, 
Khiên cho Đề-Thích làm vua cõi Trời. 
Tỉnh-giác thời được lời khen ngọi, 
Còn buông-lung thì mới bị chê. 
(Kệ số 030.) 
TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa CHỮ: 


- Mã-Hà: tên thật bằng tiếng Pali là Magha. 


- Chùa Nóc-Nhọn: tên thật bằng tiếng Palli 
là Kfàgàra (Kùià = nhôồ lên cao; agàra = nơi cư- 
trú). 


- Tỳ-da-ly: thành-phố Vesali; phiên-âm đọc theo 
chữ Hán-Việt. 


- Kinh Đề-Thích Sỏ-Vẫn: Đề- Thích = Vua ở cõi 
Trời, tiếng Pali gọi là Sakka; sở = chỗ; vẫn = hỏi. 
Trong bản Kinh nây, vua Trời Đế-Thích thưa hỏi 
Đức Phật, tại sao có thù-hận giữa các chúng- 
sanh. Bản Kinh tên là Sakkapanha 

Suttania, thuộc về Trường-Bộ-Kinh (Digha 
Nikay). 


- Mã-hà-ly: tên thật bằng tiếng Pali là MahàIi. 


- Xứ Ly-xa: tên thật của xứ nầy bằng tiếng Pali 
là Licchavi. 


- Nông-nhiệt: nông = nhiệt = nóng, âm; ở đây, 
lời rât khen-ngợi. 


- Thiên-chủ: thiên = Trời; chủ = vua, chúa. Vua 
CõI Trời. 


- Đế-Thích: tên vị Thiên-chủ. Vị nầy còn có tên 
là Kiêu-thi-ca. 


- Vu-không: đặt chuyện nói xấu người khác. 


- Gắng tua: cỗ gắng. nỗ-lực. 


- Buông-lung: thả lỏng, chạy theo thú vui, chẳng 
biết tự kèm-ché. Đồng- nghĩa với Phóng-dật. Trái 
nghĩa với Tinh-cân, Tinh-tẫn, Siêng-năng. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện kế lại vì sao Mã-hà được sanh lên 
làm Vua Đế-Thích ở cõi Trời; chính nhờ vào hai 
việc, (1) siêng năng làm việc thiện, (2) tuân giữ 
bảy điều giới-luật. Làm Vua ở cõi Trời thì sung- 
sướng lắm, nhưng ngay tại cõi thế-gian nây, 
nếu ta bắt chước theo Mã-Hà, ta cũng được 
sung-sướng frong lòng. 


(2) Ý-nghĩa của Bài Kệ só 030: 

Bài Kệ nhắc lại Tích chuyện dưới hình-t†hức văn 
vân cho dê nhớ. Chô Phật khuyên ta nên theo 
là làm việc lành và giữ giới-luật. 

HỌC TẬP: 

1.- Học thuộc lòng bài Kệ. 

2.- Tiêp-theo việc đề-nghị ở phân Học-. 

Tập, xin đề-nghi thêm vài việc nhỏ có tâm quan- 
trọng lớn: 


- đừng vứt rác ngoài đường: khi thây đứa cháu 
ăn kẹo vứt giấy xuống, mình cúi xuống lượm, 
cất vào túi. Nó có hỏi, thì bảo để đem bỏ vào 
thùng rác. Tập cho trẻ có tánh tốt này rất quí. 


- Đi đường, thấy có miễng chai, cúi xuống lượm 
bỏ vào thùng rác. 


(22).- Tích chuyện một vị Tỳ-kheo. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại Kỳ-viên-tự, 
nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, có đề-cập 
đến một vị Tỳ-kheo nhờ quán-sát ngọn lửa bùng 
cháy mà chứng được Đạo-tuệ. 


Thuở ấy, có một vị tỳ-kheo, sau khi được Phật 
chỉ-dạy cho một đề-tài quán-tưởng, liền rút vào 
rừng sâu, để hành-thiền. Mặc dâu vị ấy đã nỗ- 
lực chuyên- cần trong một thời- -gian khá lâu, 
nhưng chẳng đạt được kết-quả mong- muốn. Vị 
ấy cảm thấy buôn lòng và chán-nản, nên mới 
quay trở về Kỳ-viên-tự để xin Đức Phật chỉ-dạy 
thêm. Trên đường về, vị ấy chợt thấy một làn 
khói xanh mù-mịt bốc cao lên, liền vội leo 

lên đỉnh núi để nhìn. Trông thấy ngọn lửa từ-từ 
bốc lên và lan rộng ra, vị tỳ-kheo bỗng nảy ra 
trong tâm ý-tưởng này: cũng giống như ngọn 
lửa kia đang thiêu-đốt hết tật cả, Đạo-tuệ sẽ 
tiêu-diệt mọi kết-sử, cả lớn lẫn nhỏ. " 


Lúc bấy giờ, tại nơi hương-phòng ở Kỳ-viên- 
tự, Đức Phật đang thiền-quán, nhơn đọc được 
tư-tưởng của vị Tỳ-kheo đang suy-nghiệm, Ngài 
liền phóng hào-quang, hiện hình đứng trước 
mặt vị Tỳ-kheo và nói rằng: "Này Tỳ-kheo, tư- 
tưởng của ông đang đi đúng đường, hãy tinh- 
tần tiến theo hướng. đó. Tất cả chúng- -sanh phải 
dùng Đạo-tuệ mà đốt cháy hết các kết-sử, lớn 
hoặc nhỏ, cũng như ngọn lửa rừng đang đốt 
cháy hết các lùm cây." 
Rồi, Đức Phật liền nói lên bài Kệ sau đây: 

Tỳ-kheo nào sợ nguy phóng-dật, 

Lại an-vui, tỉnh-giác trong lòng, 

Tiến nhanh như ngọn lửa hông 

Đốt thiêu kết-sử, xích-xiêng nhỏ, to. 
(Kệ số 031.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa CHỮ: 


- Đạo-iuệ: đạo = con đường; fuệ = trí sáng- -suốt 
nhìn thấy được ÿ-nghĩa sự-vật. Nói các văn- 
tắt, đạo-tuệ khiến tâm 1a nhìn thấy được đúng 
con đường tu-hành, cần làm gì, cân tránh gì, sẽ 
chứng-đắc được gì. Trong thiên-tông gọi đó 

là sơ-giác-ngộ, sự giác-ngộ ở bước đầu. 


- Quán-sát: quán = nhìn vào bên trong; sát 

= xem xét kỹ-lưỡng. Quán-sát khác với quan- 
sát ở chỗ khi quán-sát, ta quay vào trong tâm 
mà nhìn sự biến-chuyễn của tâm, còn quan- 
sát, thông-thường thì nhìn cảnh-vật bên ngoài. 


- Xiêng-xích: sợi dây sắt trói tay, buộc chơn. 


- Kết-sử: kết = kết chặt lại, ràng-buộc lại; sử 

= sai-khiến. Kết-sử là những tình-cảm, tư-tưởng 
có tánh-cách ràng-buộc và thúc-dục ta phải 
hành-động một cách sai-lầằm. Còn được dịch 

là thúc-thằng, theo tiếng Pali làSanyojana (thúc 
= ràng-buộc; thằng = sợi dây trói.) 


Theo giáo-lý Bắc-tông, có tất cả mười kết- 
Sử, chia ra: 


- ngũ độn-sử: năm mỗi ràng-buộc và sai-khiến, 
cấp thấp, như (1) thân-kiến (chắp thân thường 
còn; tiếng Pali là sakkàyadiffhi), (2) nghi (hồ- 
nghỉ, chẳng tin Chánh-pháp, tiếng Palli 

là vicikiccha), (3) giới-cắm-thủ (tin vào giới-cắm 
mê-tín như cúng-tế các tà-thần, tiếng pa-li 

là sitabha taparàmàsa) (4) tham (tiếng Palli 

là kàmaràgavà (5) sân (giận-hờn, tiếng Palli 

là pafigha). - Tu đến bực A-na-hàm thì dứt được 
hết năm kết-sử nầy. 


- ngũ lợi-sử: năm món ràng-buộc và sai khiến, 
cấp cao, như (1) sắc-ái-kết (tiêng Pall 

là ïùparàga, luyên-ái cảnh Sắc- -giới), (2) vô- -sắc- 
ái (tiếng Pali là Arùparàga, luyến-ái cảnh Vô- 
sắc-giới, (3) mạn (tiếng Pali làmano, sự kiêu- 
căng, khi người), (4) frạo (tiếng Pali 

là Uddachcha, sự giao-động, bối-rối), (5) vô- 
minh (tiễng Pali là Avij/a, sự si-mê, ngu-tối.) - 

Tu đến bực A-la-hán dứt nốt năm kết- 

sử nầy, được hoàn-toàn giải-thoát. 


Theo giáo-lý Nam-tông, cũng có mười fhúc- 
thăng (Sanyojana), y như trong giáo-lý Bác- 
tông, chia ra: 


- ba thúc-thằng đầu-tiên khi diệt được, sẽ chứng 
quả Tu-đà-huờn; 

- hai thúc-thằng kế-tiếp khi diệt được sẽ chứng 
quả Tư-đà-hàm; 


- cả năm thúc-thằng đầu-tiên (tương-đương 
với ngũ độn-sử ) khi diệt xong hêt, sẽ chứng quả 
A-na-hàm; 


- bực A-la-hán diệt nốt năm thúc-thằng chót 
(tương-đương với ngũ lợi-sử). 


Nhớ đủ 10 món thì khó, chỉ cần nhớ ba món 
chánh: tham, sân, Sĩ. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện rất đơn-sơ, thuật lại việc một tý- 
kheo vào rừng hành- thiền, có điểm còn thắc- 
mắc, quay về thưa hỏi Phật. Dọc đường, thấy 
một ngọn lửa rừng đang đốt cháy các lùm cây, 
bỗng nghĩ đến, nơi tâm ta, các kết-sử đang 
nung-nấu, thúc-đầy ta vào con đường tà. Nếu ta 
biết và chứng Đạo-tuệ, thấy rõ con đường tu- 
hành chơn-chánh, thì với trí-huệ đó, ta sẽ dẹp 
tan được các kết-sử ràng-buộc kia, cũng như 
ngọn lửa rừng đang thiêu đốt hết các lùm cây. 


Vắn-đề đặt ra cho ta là làm sao chứng được 
Đạo-tuệ. Đường-lối để tiền đến đó là tiếp-tục 
quán-tưởng, nghĩa là quay vào bên 

trong tâm, nhận rõ các biến-chuyễn của tâm để 
điều-phục, để chắn-chỉnh lại theo đúng Chánh- 
pháp. Đó là đại-ý của lời khuyên của Phật đã 
dạy vị Tỳ-kheo. 


(2).- Ý-nghĩa của bài Kệ số 031: 


Khi mình ham quá mà 

kịp biết mình đang tham, khi mình nổi nóng mà 
kịp biết mình đang giận, đó là tâm mình đang 
tỉnh-giác . Tâm ấy đang biết 

rõ sự tham, sự giận là quấy, chẳng để 


cho tham lôi-cuôn, chẳng để cho giận trì-kéo, đó 
là chận được tham, khắc- 

phục được giận. Do đó, nhờ sự finh-giác mà 
tâm tạm thời phá tan được hai kết-sử 

tham và sân. 


Nếu biết giữ tâm luôn luôn đnh-giác, trong lòng 
sẽ an-vui, nhờ đó mà tiền nhanh trên con đường 
đạo-hạnh. Trái lại, nếu tâm buông-lung, thì 
nguy-cơ của sự phóng-dật sẽ khiến cho các kết- 
sử nỗi lên ràng-buộc, lôi-kéo, thúc-đầy ta 

vào đường tà. 


Biết siêng canh-chừng tâm, hằng tỉnh-giác, đó là 
ý-nghĩa của bài Kệ mà hai câu chót nói đên ích- 
lợi lớn-lao của việc diệt tan các ké†-sử. 


HỌC TẬP: 
1.- Học thuộc lòng bài kệ. 


2.- Ôn lại cách chận cơn giận nồi lên, được bàn 
ở trang 15 và 16. 


3.- Giới-cắm-thủ là một kết-sử thường thấy ở kẻ 
mê-tín: mất dao, đem nải chuối cúng Ông Địa 
nhờ chỉ giùm! Chớ cúng, ráng đi kiếm lây còn 
hơn. Ông Địa nào, ở đâu, lại đi ăn hói-lộ như 
thé I 


(23).- Tích chuyện Trưởng-lão Ni-ga-ma. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại Kỳ-viên-tự, 
nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, có đề-cập 
đến vị Trưởng-lão Ni-ga-ma là một tỳ-kheo rất 
biết đủ. 

Tỳ-kheo Ni-ga-ma sanh trưởng tại một thành- 
phố nhỏ thuộc nước Xá-vệ. Khi gia-nhập Tăng- 
đoàn, tỳ-kheo Ni-ga-ma sống một cuộc đời hết 
sức giản-dj, luôn luôn biết đủ, chẳng có những 
ham-muốn đòi hỏi nhiều như người đời. Hằng 
ngày, đi khất-thực, ông thường quay ' về làng cũ, 
nơi đây thân-nhơn của ông đã chờ sẵn để cúng- 
dường vật-thực. Ông chẳng hề tham-dự các 
cuộc đại-bố-thí do Trưởng-giả Cấp-cô-độc hay 
Vua Ba-tư-nặc tổ-chức. 


Lúc bấy giờ, có nhiều vị tỳ-kheo khác bàn-tán về 
thái-độ của Trưởng-lão Ni-ga-ma. Họ cho rằng 
Trưởng-lão còn giữ sự lưu-luyến đến các thân- 
nhơn, chưa cắt đứt được sự luyến-ái. Khi sự- 
việc trình lên Đức Phật, Ngài liền cho gọi 
Trưởng-lão Ni-ga-ma đến hầu. Đức Phật hỏi 
duyên-cớ vì sao Trưởng-lão cứ khất-thực ở các 
nhà thân-nhơn cũ. Trưởng-lão cung-kính bạch 
rằng, quả thật, Trưởng-lão có quay về làng 

cũ đề khát-thực nơi nhà thân-nhơn; nhưng 

khi được đủ số cầằn-dùng thì thôi chẳng đi đến 


các nhà khác nữa. Và Trưởng-lão cũng chẳng 
màng được thức ngon hay vật dở, khi thọ-thực. 
Báy giờ, Đức Phật thay vì khiển-trách, lại hết lời 
khen ngợi thái-độ và đức-hạnh của Trưởng-lão 
Ni-ga-ma. Hướng về các vị tỳ-kheo khác, Đức 
Phật khuyên nên noi gương biết đủ của Trưởng- 
lão Ni-ga-ma, hãy bằng lòng với những gì mình 
có, đừng quá đòi hỏi, đừng ham muốn nhiều, 
hãy sống đúng theo các nguyên-tắc mà các Đức 
Phật và các bực Thánh đã đặt ra. Rồi đó, Đức 
Phật mới kể một câu chuyện về tiền-kiếp của 
Ngài như sau đây. 


Vào một thời xa xưa, có một con Két chúa sống 
trong một khu vườn cây sung, bên bờ sông 
Hằng, cùng với một đàn két đông-đảo. Khi ăn 
hết tất cả các trái sung chín, đàn két liền bay đi 
nơi khác tìm thức ăn, chỉ còn két-chúa ở lại mà 
thôi, vì két chúa sống rất đơn-giản, chẳng màng 
là trái chín, trái sống, hay nếu chẳng có trái thì 
cũng còn lá, còn cành, còn rễ, vẫn đủ để no dạ. 
Báy giờ vị Thiên-chủ Sắc-ca muốn thử lòng của 
Két chúa, mới dùng thần-thông làm cho cây 
sung bị héo-tàn. Rồi vị Thiên-chủ cùng Hoàng- 
hậu biến hình thành một cặp ngỗng, đi đến bên 
cây sung khô-héo, hỏi Két chúa tại sao lại còn ở 
mãi tại đây, chẳng bay đi nơi khác mà tìm hoa 
trái. Két chúa đáp: "Bởi vì tôi cảm thấy mình 


chẳng biết ơn cây sung nầy, nếu tôi bay đi chỗ 
khác. Tôi cứ ở mãi nơi đây khi mà tôi còn tìm 
thấy chút ít đủ để nuôi mình sống. Tôi sẽ là kẻ 
bạc ơn nếu tôi bỏ đi khi thấy cây đã héo." 


Thiên-chủ rất cảm-động trước lời đáp chơn- 
thành của Két chúa, liền hiện-hình lên và múc 
nước sông Hằng tưới lên cây. Cây trở nên 
xanh-tươi, trái oằn cả nhánh. 


Kết thúc câu chuyện, Đức Phật nói rằng, bực 
hiền-trí, dầu là súc-sanh đi nữa, luôn luôn biết 
đủ, rất bằng lòng với những gì mình đang có. 
Và Đức Phật cho biết thêm, Két chúa là tiền- 
thân của Đức Phật; còn Thiên-chủ Sắc-ca là 
tiền-thân của Tôn-giả A-nâu-lâu-đà. 


Bấy giò, Đức Phật mới đọc bài Kệ sau đây: 


Tỳ-kheo nào sợ nguy phóng-dật, 
Lại an-vui, tỉnh-giác trong lòng, 
Chẳng hê thối-đoạ long-đong, 
Niễt-bàn ngưỡng cửa đã trông gân kê. 
(Kệ số 032.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa CHỮ: 


- Ni-ga-ma: tên thật bằng tiếng Palli 
là Nigamavàsitissa. 


- Ba-tư-nặc: tên thật bằng tiếng Pali 

là Pasenadi, vua nước Câu-tát-la (Kosala) rất 
tôn sùng Đạo Phật, thường đến thưa hỏi với 
Đức Phật. 


- Sắc-ca: tên bằng tiếng Pali là Sakka, Vua Đề- 
Thích ở cõi Trời. 


- A-nâu-lâu-đà: đại-đệ-tử của Đức Phật Thích- 
ca, tên thật băng tiêng Pali là Anurudha. 


- Biết đủ: dịch chữ Hán-Việt là íri- 

túc. Người biết đủ chẳng hề có lòng tham, vui 
lòng sống với những gì mình có, rất ít nhu-câầu, 
í† đòi hỏi. 


- Đại-bô-thí: đại = lớn; bố = cùng khắp, chẳng 
sót; fhí = cho, tặng. Đại-bô-thí là cuộc hội-lễ lớn 
do một người giàu-có tổ-chức, đem tiền-của, 
vật-thực ra hiến- -tặng tất cả mọi người đến xin, 
kéo dài trong nhiều ngày. 


- Lưu-luyễn; Luyễn- ái: tình-cảm quyền- luyến, rời 
ra chẳng dứt, tríu mến; (lưu = giữ; luyến = đeo- 
đuổi theo; ái = thương-mền). 


- Chẳng màng: chẳng quá chú-trọng đến; xem 
thường. 


- Thọ-thực: thọ = nhận; thực = ăn. Thọ-thực là 
tiêng nhà chùa đê nói việc ăn uông của các 
người tu-hành. 


- Khiên-trách: quở trách, chê, phạt. 


- Bạc ơn: phụ lòng người đã giúp mình, vô-ơn, 
chẳng biết ơn. 


- Oän: nặng trĩu; nói về trái cây nhiều quá làm 
cong cả cành cây. 


- Tiên-thân: tiên = trước; thân = thân hình. Tiên- 
thân là thân vào đời trước. 


- Thối-đoạ: thối = thoái, đi lùi trở lại chỗ xấu; đoạ 
= rơi xuống thấp. Thói-đoaạ, thoái-đoạ, là nói về 
người tu-hành lùi trở lại chỗ xấu, thấp; tức là sự 
tu-hành bị kém-cõi đi, chẳng có tiến-bộ. 


- Long-đong: lo-lắng, khổ-sở, bơ-vơ. 


- Niê ¡-bàn ngưỡng cửa: Ngưỡng cửa Niễt-Bàn; ý 
muốn nói sắp đến thời sẽ được giác-ngộ và giải- 
thoát, sẽ được sống trong cảnh an-nhiên, tự-tại, 
thường vui. 


- Gân kê: kế bên, sắp tới nơi rồi. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện kế lại hai việc: (1) cuộc 

sống biết đủ của Trưởng-lão Ni-ga-ma, (2) tiền- 
thân của Đức Phật dưới thân-hình con chim Két 
chúa. Cả hai chuyện đều đề-cao thái-độ tri- 

túc trong cuộc sông, biết bằng lòng với những gì 
mình có, chẳng tham- -cầu, chẳng đòi-hỏi, biết 
tiết-chế trong việc uống ăn. Người biết đủ về 
phương- -diện vật-chát, lại thêm tinh-cần, tỉnh- 
giác trong lòng, thì sớm chứng được Niết-Bàn 
vô-thượng. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 032: 

Cũng như bài Kệ số 031, bài Kệ này nhân 

mạnh đên nô-lực tinh-cân tu Thiên-định, sao cho 
trong lòng luôn tỉnh-giác. Ngoài ra, trong cuộc 
sông hãng ngày, biệt hạn-chê các nhu-câu, sẽ 
giúp ta tinh-tần tu-hành, chóng chứng được 
cảnh an-lạc của Niêt-bàn. 

HỌC TẬP: 

1.- Học thuộc lòng bài kệ. 


2.- Học-tập vê đức-tánh "biết đủ" của Trưởng- 
lão Ni-ga-ma: xin đề-nghị vài việc như sau: 


- ăn cơm thiếu ớf thì cảm thấy. mất ngon, 

nhưng ới chẳng phải là món cằn-thiết để nuôi 
sống mình. Thiếu ớt, thì có tiêu, gừng, v.v. 
nhưng trong giới ăn chay phải cử năm món cay- 
nông (thường gọi là ngũ vị tân: hành, hẹ, tỏi, 
riềng và nén, vì các chất này dễ khiến người 
sanh ra nóng tánh và hay khởi lòng dục.) 


- mặc đúng thời-trang chẳng phải là điều đáng 
trách, nhưng quá chú-trọng đến cách phục-sức 
là điều cần tránh. Chẳng nên quá cầu-kỳ trong 
sự chưng-diện; sạch-sẽ, tươm-tất mới là điều 
cần-thiết đánh giá bề ngoài của con người. 
Tránh các màu-sắc quá loè-loẹt; giầy cao- su 
cũng tốt, cần chi đến áo lông cừu, da hải câu, 
vừa tiết-kiệm được tiền-bạc, vừa giữ được giới 
sát-sanh. 


- giải-trí cần sự thanh-tịnh đề tỉnh-dưỡng tinh- 
thần; các buổi nhạc-hội quá ồn-ào, các màn 
trình-diễn quá dâm-ô, chẳng những trái với đạo- 
lý, đã tốn tiền, tinh-thần bị đầu-độc thêm ra. Đọc 
sách, đi bộ tiêu-khiễển, đi xe đạp, thăm viếng các 
cảnh chùa-chiền hay thánh-đường, du-ngoạn 
nơi thanh-vắng, thường làm cho tinh-thần bớt 
căng-thẳng. 


3.- Học-tập vê sự chẳng luyễn-ái: luyễn-ái là 
tình-cảm cân tránh, vì tuy bắt nguôn từ tình 


thương, nhưng luyến-ái khiến ta đắm-mê, bám 
chặt vào đối- tượng. Luyến-ái chính là một phần 
của sự fham-ái ( = tanha), tức là lòng mong- 
muôn, tham-cầu, gom về mình, rồi bám vào sự 
sống với các thú-vui; do đó mà bị ràng-buộc vào 
cảnh sanh-tử của Luân-hồi khổ-đau triền-miên. 
Trong Bón Chơn-Lý Nhiệm-Mâu, khi nói đến 
nguyên-nhơn gây ra khỗ-đau, Đức Phật đã chỉ 
rõ chính vì sự tham-ái mà chúng-sanh phải trôi 
lăn trong cảnh khổ-đau chết đi sống lại mãi mãi. 


Vậy, xin tạm đề-nghị vài ba việc thường-thường: 
(1) bớt 'cưng"”con; (2) bớt 'cưng "xe; và ... (3) 
bớt hút thuôc, nhai kẹo! 


-OoQOG- 


III.- Phẩm Tâm. 
(24).- Tích chuyện Trưởng-lão Mễ-ghi-Dạ. 


Vào một thời kia, Đức Phật trú tại núi Ca-la-ca, 
trong một kỳ giảng- pháp, có đề- -cập đến 
Trưởng-lão Mễ-ghi-Dạ và cách điêu-phục tâm. 


Thuở ấy, Trưởng-lão Mễ-ghi-Dạ làm thị-giả hầu- 


cận bên Đức Phật. Sáng hôm ấy, trong khi đi 
khât-thực, trưởng-lão nhận thây có một khu 


vườn xoài rất xinh-xắn và thanh-nhã, liền khởi 
lên ý-nghĩ muốn được đến đây đề toaạ-thiền. Về 
đến tịnh-xá, Trưởng-lão bèn thưa với Phật, xin 
phép được đến hành- thiền tại vườn xoài. Bấy 
giờ, các tÿ-kheo còn đi vắng, nhưng thấy. 
trưởng-lão muốn đi quá, nên Đức Phật đồng-ý 
cho đi. 


Trưởng-lão ra đi, đến vườn xoài, ngồi bên gốc 
cây to và bắt đầu hành-thiền. Nhưng cả ngày 
hôm ấy, tâm của trưởng-lão cứ lang-thang 

chạy đi đó đây và trưởng-lão cảm thấy chẳng có 
chút tiến-bộ nào về định-tâm. Chiều về, trưởng- 
lão vào trình Phật, thưa với Đức Phật rằng, suốt 
thời-gian ngồi thiền, tâm của trưởng-lão bị các 
tư-tưởng tham-dục, sân-hận và bạo-hành xâm- 
lần, khiến trưởng-lão chẳng định-tâm được. 


Đức Phật mới dạy rằng, tâm rất dễ bị kích-thích, 
hay thay-đổi, biến-chuyễn rất nhanh-chóng; vì 
thế, ta phải biết cách điều-phục tâm. Rồi Đức 
Phật nói lên hai bài kệ sau đây: 


Tâm giao-động, tâm hay cảm-nhiễm; 
Khó giữ tâm, khó kiêm-soát tâm. 
Như thợ khéo vót tên thẳng-tắp, 

Bực hiên-lương khéo tập trực-tâm. 
(Kệ số 033.) 
Như con cá bắt lià khỏi nước, 


Thoi-thóp nằm sóng-sượt bên đàng, 
Tâm kia rung-động bàng-hoàng, 
Khi lià cảnh-giới giác-quan bên ngoài; 
Cám-dỗ ác-ma thoát được ngay! 
(Kệ số 034.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa CHỮ: 
- Mễ-ghi-Dạ: tên thật bằng tiếng Pali là Meghiya. 


- Thị-giả: thị = hầu-cận; phục-thị; ở bên cạnh để 
nghe lịnh sai-khiên; giả = người. VỊ fhj-giả nội- 
tiêng của Phật Thích-ca là Ngài A-nan. 


- IThanh-nhã: thanh = thanh-tú, đẹp-đễ; nhã 
= văn-nhã, u-nhã; đẹp mà dịu-hiên. 


- Toạ-thiên: toạ = ngồi; thiền = tâm lắng-yên, 
vắng-vẻ. Thiên, tiếng Phạn đủ chữ là thiên-na 
(Dhyana). Irước, dịch là suy-†ư; sau, dịch 

là fnh-lự, suy-nghĩ trong yên- 

lặng. Thiên là đường-lối tu-hành khiến cho tâm 
được an-tinh. 


- Định-tâm: định = dừng lại, đứng yên, chẳng 
thay đôi; tâm = lòng 


- Bạo-hành: bạo = hung-bạo, dữ-tợn; hành 
= hành-động. 


- Kích-thích: nghĩa gốc là lây gươm đâm vào; 
nghĩa rộng và thông-thường là dê bị ảnh-hưởng, 
dê bị làm cảm-động, hay thay đôi. 


- Điêu-phục: điêu = điều-khiên, sai khiến; phục 
= hàng-phục, bắt phải tuân theo. Điều-phục 
Tâm là buộc Tâm phải ở yên, chẳng được chạy 
lung-tung, giữ cho có định-tâm, có sự chú-tâm, 
sự chú-ý. 


- Giao-động: động-đậy mãi, chẳng ở yên, hay lo- 
lăng, bôi-rÔi. 

- Cảm-nhiễm: cảm = cảm-động; nhiễm = dính 
theo, lây. 


- Vót tên: chuốt mũi tên cho trơn láng, sắc-bén. 


- Hiền-lương: người hiền và tốt. Ở đây có nghĩa 
là hiền-trí, người có trí-huệ làm điêu phải, điêu 
lành. 


- Trực-tâm: trực = thẳng. Trực-tâm là tâm ngay- 
thẳng, chẳng cong-queo, chẳng dấu-diếm, 
chẳng giả-dối. 

- Thoi-thóp: thở hơi yếu-ớt, sắp chết đến nơi. 


- Nằm sóng-sượt: nằm chẳng cựa quậy, như 
sắp chêt. 


- Bàng-hoàng: lo-lắng, khắc-khoải. 


- Cảnh-giới: môi-trường, nơi sanh-sống, 
chô đang ở. 


- Giác-quan: giác = biết; quan = cơ-quan, bộ- 
phận. Ta có năm giác-quan: mắt, tai, mũi, lưỡi 
và da. 

- Cám-dỗ: dụ-dỗ. 

- Ác-ma: ác = xâu-ác; ma = kẻ vô-hình dụ-dỗ, 
gạt-gâm, hại người. 

B.- Nghĩa Ý: 

(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tịch chuyện thuật lại việc Trưởng-lão Mễ-ghi-Dạ 
ngồi Thiền mà chẳng đắc định-tâm và được Đức 
Phật chỉ dạy cách điêu-phục Tâm. 


Lời chỉ dạy của Đức Phật nằm gọn trong hai bài 
Kệ. 


(2) Ý-nghĩa của hai bài Kệ số 033 và 034: 


1.- Bài Kệ só 033: Đức Phật dạy, Tâm rất khó 
giữ, rất khó kiêm-soát. Tại sao? Vì tâm (1) hay 
giao-động, (2) dễ cảm-nhiễm. Cũng như người 
thợ làm tên khéo vót mũi tên cho thật thẳng, thật 
bén, người hiên-trí khéo tập cho Tâm thật ngay- 


thẳng, gọi là trực-tâm. Nói cách khác, việc tu- 
hành quan-trọng là biết điêu-phục tâm,biết kiễm- 
soát tâm, biết làm chủ lấy tâm. Bằng cách nào? 
Phật chỉ cách đó trong bài Kệ sau. 


2.- Bài Kệ số 034: Đức Phật chỉ cách hàng-phục 
tâm, nghĩa là cách làm chủ lấy tâm mình, điều- 
khiển, chấn-chỉnh, sửa đổi tâm cho ngay- thẳng, 
đề được trực tâm. Phật đưa ra thí-dụ: con cá bị 
bắt ra khỏi nước, hết vùng- vẫy được, nằm sóng- 
Sượt đó, tùy ý người bắt, muốn làm sao thì làm. 
Cùng thế ấy, nếu biết lìa cảnh-giới của các giác- 
quan, tức là chẳng chạy theo cảnh-vật bên 
ngoài (như mắt chớ nhìn, tai chớ nghe, mũi chớ 
ngữi, trong khi ngồi thiên), thì tâm phải dừng 

lại, đứng yên, quay vào bên trong: đó là cách 
cột con vượn Tâm lại, chẳng cho nó chuyền 
cành nữa. Lại còn một ích-lợi to-lớn nữa là tránh 
cho tâm khỏi bị cảm-nhiễm, khỏi bị lôi-kéo, khỏi 
bị cám-dỗ. Ai cám-dỗ tâm? Bài kệ nói là ác- 

ma cám-dỗ. Đó là một cách nói, vậy thôi; chớ 
thật ra, vì mắt có nhìn, thì tâm mới bị lôi-kéo; tai 
có nghe, thì tâm mới bị trì-níu. Có ma hay không 
chẳng cần biết, chỉ cần biết: (1) mắt nhìn mà 
chẳng thấy; (2) tai nghe tiễng mà chẳng đề tâm 
vào, thì chắc-chắn tâm thoát được cám- 

dỗ ngay, đễ được lắng yên. 


Ý-nghĩa quan-trọng của hai bài Kệ: muốn hàng- 
phục Tâm, trước hêt phải biệt giữ-gìn các giác- 
quan, trong khi toạ- Thiên. 


HỌC TẬP: 


- Học thuộc lòng ngay hai bài Kệ và thử tập chế- 
phục các giác-quan như được nói trong Phần Ý- 
Nghĩa của hai bài Kệ. Trong bài tới, sẽ xin đề- 
nghị vài cách nho-nhỏ, dễ làm, để hàng-phục 
tâm. 


(25).- Tích chuyện bà tín-nữ Mã-thị-Kha. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại Kỳ-viên-tự, 
nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, có đề-cập 
đến một vị Tỳ-kheo tu Thiền, nhờ sự hỗ-trợ của 
một tín-nữ là bà Mã-thị-Kha mà chứng-đắc 
được quả-vị A-la-hán. 


Thuở ấy, có sáu mươi vị tỳ-kheo, sau khi 

nhận được đề-tài quán-tưởng của Đức Phật chỉ- 
dạy, liền đến ngôi làng dưới chơn núi mà hành- 
thiền, trong suốt mùa mưa. Thân-mẫu của vị 
chủ làng là bà Mã-thị-Kha hằng ngày dưng cúng 
thực-phẩm lên các vị tỳ-kheo. Bà cho xây cất 
tịnh-xá để các vị tu-hành có nơi trú mưa ẩn gió, 
khiến các vị có thể qua được mùa mưa trong 
tiện-nghi. Một hôm, bà Mã đến thưa hỏi một 
nhóm tỳ-kheo về đường-lối tu-tập. Họ chỉ-dạy bà 


cách quán-tưởng ba mươi hai chỗ do-bắn trong 
thân-thê con người; đó là phép quán thân bắt- 
tịnh, dẫn đến sự thông-hiễu thấu-đáo về 

cảnh già-lão suy-yễu và huỷ-diệt của tâm thân. 
Bà Mã theo đó mà thực-hành thật tinh-cần, và 
chẳng bao lâu bà chứng-đắc được Đạo và Quả 
của ba ngôi-vị đầu-tiên của hàng Thanh-văn, 
ngay trước cả một số vị tỳ-kheo khác còn đang 
tu-tập. 


Với đạo-lực đã chứng-đắc, bà Mã 

mở được thiên-nhãn nhìn thấy tâm-trạng của 
các vị tÿ-kheo còn chưa chứng- -đắc. Bà nhận 
thấy rằng, nếu được nuôi-dưỡng bằng các thực- 
phẩm thanh-khiết và bỗ-dưỡng, các vị tỳ-kheo 
tinh-tần hành-thiền sẽ chóng chứng được đạo- 
quả. Bà Mã liền chọn và chuẩn-bị thức ăn rất tốt 
đem dưng-cúng, khiến cho phần lớn các vị 
siêng-năng hành-thiền nhờ đó mà sớm đắc 
được đạo-quả A-la-hán. 


Đến cuối mùa an-cư, các vị tỳ-kheo quay trở về 
Kỳ-viên-tự, thưa trình lên Đức Phật, nhờ sự hỗ- 
trợ đắc-lực của bà Mã-thị-Kha mà tất cả tỳ-kheo 
an-cư được đầy-đủ sức-khoẻ, thoải-mái, chẳng 
phải lo-lắng chỉ đến thực-phâm, nhờ đó mà nỗ- 

lực dễ-dàng để tiến tu. Các vị tỳ-kheo còn trình 

rằng, bà Mã còn có khả-năng biết được tư- 


tưởng của họ, nên bà đã hiến-tặng đúng các 
món ăn mà mỗi người riêng mong muôn 
có được. 


Bấy giờ có một vị tỳ-kheo nghe các vị khác 
khen-ngợi bà Mã, mới thỉnh-cầu Đức Phật chỉ- 
dạy cho một đề-tài quán-tưởng và đến tịnh-xá ở 
làng của bà Mã mà hành-thiên. Tại đây, vị ấy 
được bà Mã cung-cấp cho đây- -đủ thực- -phẩm và 
các tiện-nghi khác. Khi vị ấy có ý muốn gặp bà 
Mã, bà liền đi đến, mang theo đúng các món ăn 
mà vị ấy mong muốn. Sau khi thọ-thực xong, vị 
tỳ-kheo mới hỏi bà Mã, có đúng chăng bà đọc 
được tư-tưởng của người khác. Bà Mã lẫn tránh 
câu trả lời trực-tiếp, bảo rằng, các bực đã 
chứng được tha-tâm-thông thì hành-động như 
thế này, thế nọ. Vị tỳ-kheo liền ngẫm-nghĩ: "Nếu 
mình còn giữ những tư-tưởng chẳng tinh-khiết 
của phàm- phu, thế nào bà Mã cũng nhận 

thấy được." Rồi, vị Ấy khởi tâm lo-sợ xấu-hỗ với 
vị tín-nữ, mới bỏ quay về Kỳ-viên-tự, để thưa 
trình lại với Đức Phật. Nghe vị tỳ-kheo ấy bạch 
sự lo-lắng ấy, Đức Phật bảo ông cứ trở lại làng 
của bà Mã mà hành-thiền, chỉ cần thực-hành 
cho thật đúng mỗi một việc này: kiểm-soát kỹ- 
lưỡng tắt cả tư-tưởng mình trong lúc hành 

thiên. Vị tỳ-kheo vâng lời trở lại tịnh-xá trong 
làng, ông tiếp-tục được bà Mã cung-cấp thực- 


phẩm ngon như trước. Nhờ chẳng còn lo-lắng 
như trước nữa, vị tÿ-kheo tinh-cân tu-tập, chăng 
bao lâu chứng được đạo-quả A-la-hán. 


Khi nhắc đến vị tỳ-kheo nói trên, nhờ sự hỗ-trợ 
của bà Mã về thực-phâm, trong thời-gian tu 
thiên, Đức Phật có đọc lên bài Kệ sau đây: 


Tâm rất khó cho ta nắm giữ, 
Nhẹ-nhàng, nhanh-nhẹn, nó bay cao; 
Rồi đáp xuống chỗ nào nó thích. 
Hàng-phục được tâm là tuyệt-đích, 
Chế-ngự tâm thuân, hạnh-phước cao! 
(Kệ số 035.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa CHỮ: 


- Tín-nữ: tín = tin-tưởng; nữ = phụ-nữ, đàn-bà, 
cô gái. Tín-nữ là người phụ-nữ tu tại-gia, tin- 
tưởng nơi Đức Phật và Chánh-pháp. Còn gọi 
là ru-bà-di (Upasikà) hay cận-sự-nữ. 


- Mã-thị-Kha: tên thật bằng tiếng Pali 
là NàikamàiÌà. 
- Thân-mẫu: người mẹ của mình. 


- Chủ làng: người đứng đầu trong làng, như 
Ong Cả. 


- liện-nghi: tiện = tiện-lợi; nghĩ = đúng 
chỗ. Tiện-nghi là những việc thích-đáng, vừa 
phải, khiên cho thân-tâm được thoải-mái. 


- Quán thân bắt-tịnh: quán = suy-tưởng sâu- 
xa; bắt-linh = chẳng sạch-sẽ. Đây là 

phép quán đầu-tiên trong phép Quán Tứ-niệm- 
xứ. Người thực-hành phép quán thân bắt- 

tịnh, xem xét kỹ-lưỡng bên trong thân-thê mình 
chứa đầy các chất dơ-bản. Có tất cả 32 chỗ bắt- 
tịnh trong thân, xin kễ ra một số chánh là: máu, 
mủ, đờm, dãi, nước tiểu, phần, ghèn, cứt ráy, 
v.v. Biết quán thân bắt-tịnh đúng cách tâm sẽ 
sanh ra nhàm-chán thân-thễ bát-tịnh mà 

dứt được sự luyến-ái vào thân, thấy được sự 
suy-giảm từ-từ của thân đi đến sự huỷ-diệt; 
nhờ đó mà tâm hướng về sự giải-thoát khỏi 
cảnh sanh-tử của Luân-hồi. 


- Suy-yÊu: Suy = giảm mất sức-lực. Muôn vật, 
với thời-gian đều bị suy-yéu lân lân, đó là sự- 
thật mà người thường hay quên, cứ lo theo đuổi 
các thú-vui vật-chất tạm-thời. 


- Ba ngôi-vị đâu-tiên của hàng Thanh-văn: đó là 
Tu-đà-huờn (Nhập-Lưu), Tư-đà-hàm (Nhứt- 
Lai), và A-na-hàm (Bát-Lal). 


-Đạo-lực: đạo = con đường tu-tập; lực = sức 
mạnh. Người có đạo-lc cao chứng được các 
quyền-năng tâm-linh mà người chẳng tu chẳng 
thể có được. 


- Thiên-nhãn: thiên = Trời; nhãn = mắt. 

Người đắc được thiên-nhãn, tâm nhìn thấy các 
vật ở xa, chẳng bị ngăn-cách. Chẳng phải 

là được thêm một cặp mắt nào mới, đấy chỉ là 
tâm thanh-tịnh nhìn được xa. 


- Thanh-khiết: thanh = trong, sạch; khiết = sạch. 


- Đắc-lực: đắc = được; lực = sức. Đắc-lực là vừa 
giỏi, khéo vừa thành-công. 


- Câu trả lời trực-tiếp: lời đáp thẳng. Bà Mã 
chẳng đáp thẳng là bà có được tha-tâm- 
thông, nhưng lời nói của Bà khiến cho vị tỳ- 
kheo đoán được là bà có khả-năng đọc được 
tư-tưởng người khác. 


- Tha-tâm-thông: tha = kẻ khác; tâm 
= lòng; thông = biệt rõ. 


- Tuyệt-đích: tuyệt = hơn tất cả; đích = nơi nhìn 
vào; cái ấy. Theo nghĩa thông-thường, fuyệt- 
đích là hay, giỏi, khéo hơn hết. Theo nghĩa 

ở đây, đó là cái mục-đích cao nhứt mà mình 
nhắm vào khi tu: giữ tâm. 


- Chế-ngự: chế = chế-phục, điều-khiễên, làm 
chủ được; phục = hàng-phục, khiến phải tuân 
theo lịnh, chẳng cho chống-cãi . Chế-ngự 
Tâm là nắm giữ tâm, làm chủ được tâm. 


- Tâm thuân: tâm thuằần-thục, chẳng còn bay 
nhảy, biết đứng yên, chẳng sanh vọng-tưởng, 
chứng được đinh-tâm và phát-sanh huệ. 


- Hạnh-phước cao: ở đây, ý bài Kệ muốn 

nói đên hạnh-phước cao nhứt là chứng được 
quả-vị vồ-sanh của cảnh-giới Niêt-bàn thường 
VUI. 


- Hỗ-trợ: hỗ = đắp đôi bên này qua bên kia; trợ 
= giúp-đỡ. Hó-trợ là giúp-đỡ lần nhau. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 
Tích chuyện mang hai ý-nghĩa: 


a.- Bà Mã giúp thực-phẩm cho các vị tỳ-kheo; 
các vị nây chỉ-dạy giúp Bà cách tu-hành: đây là 
ý-nghĩa quan-trrọng của việc cúng-dường chư 
Tăng. Đem dâng-cúng lễ-vật cho người tu-hành 
chơn-chánh là việc quí vì đem lại phước-đức 
lớn cho người thí-giả. Nhưng chưa đủ! 

Chưa đủ, vì người thí-giả chẳng những tạo 


phước bằng cách dâng-cúng, mà còn phải biết 
thưa hỏi về cách tu-tập riêng cho mình. Vị tỳ- 
kheo biết cách chỉ-dạy đúng đường cho các 
thiện-nam, tín-nữ, là đang bố-thí ngược lại cho 
người giúp mình: bố-thí pháp-tu ( = pháp- 

thí). Đây mới thật là sự hỗ-trợ: hai bên giúp-đỡ 
lẫn nhau, tiến tu đễ cùng được giải-thoát. 


b.- Lời dạy của Đức Phật: giữ tâm mình thật kỹ- 
lưỡng, đã khiến cho vị tỳ-kheo biết cách TU 
TÂM. Nói tu-hành, nghĩa là sao? Tu là sửa lại 
cho đúng. Sửa cái chi? Sửa cái tâm cho thanh- 
tịnh và giữ tâm ấy trong-sạch luôn. Như thế, 
sớm chứng được định-tâm, sớm 

phát được huệ. Đường-tu giản-dị chỉ có thé, 
nhưng phải cố gắng giữ tâm thanh-tịnh suốt đời. 
Giúp vào việc giữ tâm này là (1) phải giữ năm 
giới-tu cho thật cân-thận, chẳng hà lơ-là; (2) 
phải siêng bó-thí. 


Ngoài ra, Tích chuyện còn dạy ta một điều khá 
quan-trọng: ăn-uông phải đày-đủ thì việc tu- 
hành mới mau tấn-tới. Đây là điều mà một số 
người tại-gia thường lãng quên: hôm nào ăn 
chay thì ăn sơ-sia, quây-quá cho qua bữa, thiếu 
chất bổ-dưỡng, xem việc ăn chay như trả nợ! 


Phải chuân-bị bữa cơm chay thật tươm-tất, 
khiên cho con cháu trong nhà thích ăn chay và 
mong đền ngày ăn chay. 


B.- Ý-nghĩa của bài Kệ số 035: 


Bài kệ này mang một ý-nghĩa rất quan- trọng, gói 
gọn trong hai chữ TÂM THUÀN. Như đã biết, fu 
là tu Tâm. Tu tâm đến mức tâm được thuần, là 
thành-công viên-mãn. Tâm thuân là sao? Người 
luyện được tâm thuân cũng như người luyện tập 
ngựa cho thuân. Ngựa thuần khéo biết ý của 
chủ, theo lịnh của chủ, chạy êm, chạy 

nhanh. Tâm thuần cũng thế, biết dừng lại, biết 
quay vào trong, biết theo đúng con đường tu- 
hành, lúc nào cũng trong-sạch và an-tịnh. Làm 
sao cho tâm thuận? Đây là một nỗ-lực khó, phải 
bền-chí: kiểêm-soát tâm ở mỗi biến-chuyễn 

của tâm. 


HỌC TẠP: 


1.- Học thuộc lòng bài Kệ và xin thường đọc lại ít 
nhứt một lân môi ngày. 


2.- Xin đọc lại bài Kệ số 034 ở bài trước và phối- 
hợp với bài này để tự mình đặt ra cách TU TÂM 
cho chính mình. Xin đề-nghị vài cách nho-nhỏ, 
dễ làm, mà có hiệu-quả lớn: 


- Kim- soát các giác-quan: khi làm việc gì, chú-ý 
vào việc ấy, đừng nghe, đừng thấy các việc 
khác. Thí-dụ, đang ăn, thì chỉ lo ăn, mà chẳng 
vừa ăn vừa xem Ti-vi. Thí-dụ khác, đang đọc 
sách, thì chỉ đọc sách, chẳng nghe nhạc; hay 
xem xong một đoạn cho kỹ rồi hãy nghe nhạc 
sau. 


- giữ tâm trong khi ăn: trong khi ăn, thường nói 
chuyện với nhau mới vui. Đành là thế! Nhưng 
người siêng tu thì tạm hy-sinh cái vui nói chuyện 
trong khi ăn, đề, tay gắp thức ăn, trong tâm 
niệm thầm: tay gắp; đưa thức ăn vào miệng 
nhai, tâm niệm thầm: nhai. Đến khi nuốt, cũng 
niệm: nuót. Như thế, cho hết một chén cơm. 
Thử tập như thế thì án lâu hơn, người ta án 
xong hết, mình còn ngôi lại, coi cũng kỳ-kỳ, 
thành ra ăn ít đi; nhờ đó mà ... sụt cân, bớt 

.. phÌ! 


- khi mình cau-có giận ai: nêu kịp thời biết được 
mình đang giận, thì hãy quay vào trong, nghe 
coi hơi thở mình như thế nào, tim mình đập 
nhanh như thế nào, rồi lẫy tay vuốt mặt ba 

cái, đề vuốt cái giận mắt đi! 


(26).- Tích chuyện về một Tỳ-kheo bắt-mãn. 


Vào một thời kia, Đức Phật trú tại Kỳ-viên-tự, 
nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, có đề-cập 
đến một tỳ-kheo bát-mãn. 


Thuở ấy, có một chàng thanh-niên, con của một 
chủ ngân-hàng, sống tại nước Xá-vệ. Người 
thanh-niên ấy thưa hỏi vị ty-kheo thường đến 
khát-thực tại nhà anh, anh phải làm gì để tránh 
mọi khổ-đau cho đời anh. Vị tỳ-kheo liền bảo, 
hãy chia tài-sản của anh ra làm ba phân: một 
phân đề kinh-doanh, một phân để nuôi gia-đình, 
còn một phần thì đem ra bố-thí. Người thanh- 
niên làm y theo lời dạy đó. Một thời-gian sau, 
thanh-niên ấy lại hỏi vị tỳ-kheo, nên tiếp-tục làm 
những gì nữa. Vị tỳ-kheo bảo, trước hết là quy-y 
Tam-Bảo và giữ đúng năm giới tại-gia; kê đó 

sẽ thực-hành Thập Thiện-nghiệp-đạo, rồi sau 
cùng khước-từ đời sống thế-tục và gia- nhập 
Tăng-đoàn để đi tu. Chàng thanh-niên thi-hành 
theo thứ-lớp, đúng lời dạy và trở thành một vị tỳ- 
kheo. 


Vào chùa, vị tân ty-kheo được một vị giáo-thọ 

dạy cho Chánh-pháp trong Tam-Tạng kinh- điễn, 
và một vị giáo-thọ khác dạy Luật- Tạng. Bấy giờ, 
vị ây cảm thấy có quá nhiều điều để học- hỏi và 
phải nhớ kỹ để thi- hành. Có nhiều giới- cấm thật 
nghiêm-nhặt đến nỗi lắm lúc chẳng còn chút tự- 


do cá-nhơn để duỗi cánh tay nữa! VỊ ty-kheo ấy 
sanh ra bất- mãn, nghĩ rằng có lẽ tốt hơn quay 
về với cuộc sống thế-tục trong gia-đình. Hậu- 
quả của sự bất-mãn rất nặng khiến cho vị ấy 
xao-lãng các bồn-phận của tỳ-kheo, thân-thê trở 
nên gày-ôm. Khi Đức Phật được biết đến tình- 
trạng của vị tỳ-kheo ấy, Ngài dạy rằng: "Này tỳ- 
kheo, con chỉ cần giữ gìn tâm con cho thật kỹ- 
lưỡng, ngoài ra chẳng cần kiểm-soát thêm gì 
nữa cả." Rồi Đức Phật liền đọc lên bài Kệ 
sau đây: 


Tâm rất khó cho ta nhìn thấy, 
Mỏng-manh, tế-nhị, chạy khắp nơi; 
Rôi ngừng lại chẳng rời nơi thích. 
Người hiên kêm-thúc tâm mình, 

Tâm khéo giữ-gìn, được hạnh-phước cao. 
(Kệ số 036.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa CHỮ: 


- Bẫt-mãn: bắt = chẳng có; mãn = đầy: vừa ý, 
mãn nguyện, thoả-mãn. Bắt-mãn là chẳng bằng 
lòng, chẳng vừa ý. 


- Tài-sản: tiền-của. 


- Kinh-doanh: làm ăn, dùng vào nghề-nghiệp 
sanh-sông; trù-hoạch công việc làm ăn. 


- Quy-y Tam-Bảo: tìm về nương-tựa nơi Phật, 
Pháp và Tăng. 


- Năm giới tại-gia: thường gọi là ngũ-giới: chẳng 
sát-sanh, chẳng trộm-cäp, chẳng tà-dâm, chẳng 
nói dối và chẳng uống rượu. 


- Thập Thiện-nghiệp đạo: thập = mười; thiện 

= lành; nghiệp = hành-động; đạo = đường-tu. 
Mười điều Thiện: chẳng sát-sanh, chẳng trộm- 
cắp, chẳng tà-dâm. chẳng nói dối, chẳng nói 
lưỡi hai chiều, chẳng nói lời thô-ác, chẳng nói 
lời vô-nghĩa, chẳng tham, chẳng giận, chẳng có 
tà-kiến. 


- Kêm-thúc: giữ-gìn chặt-chẽ, bó-buộc phải theo. 
B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyên: 


Tích chuyện thuật lại cuộc đời đi tu của một tỳ- 
kheo. Trước, khi còn ở nhà, được chỉ dạy chia 
tài-sản ra ba phần, lấy một phần để bó-thí. đó 
là để tạo phước cho đời sau được giàu-có. 

Kế đó được chỉ-dạy nên giữ gìn năm giới của 
người tu tại-gia: đó tu theo nhơn-thừa, nghĩa 


là đễ đời sau được tái-sanh lại làm người. Sau, 
lại được dạy thi-hành Thập-thiện: đó là đường- 
tu Thiên-thừa, nghĩa là đời sau sẽ được sanh 
lên cõi Trời sung-sướng. Sau cùng được bảo 
nên xuất-gia làm fy-kheo: đó là đường-tu giải- 
thoát khỏi cảnh Luân-hồi. Ba đường trước còn 
dễ nhớ, dễ làm vì chỉ có một điều: bố-thí; chỉ có 
năm điều: ngũ giới; chỉ có mười điều: thập- 
thiện. Đến khi học giới tỳ-kheo: 250 điều và 
Tam-tạng Kinh-điễn thì nhiều quá, học chẳng 
xuê. Đức Phật tóm lại cho gọn thành ra có 

một điều duy-nhứt: giữ gìn tâm cho kỹ- 

lưỡng. Đó là con đường tu tâm đề được giải- 
thoái. Xem thế thì biết, thiên kinh vạn quyên ( = 
ngàn cuốn kinh, vạn cuốn sách), chỉ tóm lại có 
một điều: Tu Tâm! 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ: 


Bài Kệ số 036, giống bài Kệ số 035, ở lời văn và 
ý-nghĩa; cả hai mô-iả tâm nơi ba câu đâu, và 
khuyên ta nên fu tâm ở hai câu sau. 


Tu Tâm như thế nào, trong bài trước đã nói qua, 
xin khỏi nhắc lại. Chỉ xin nhân mạnh một điều: 
Kinh Phật, giới- -luật, có rất nhiều, nhưng chỉ cần 
hiểu, nhớ và thi-hành đúng một điều duy- 

nhứt: TU TÂM. Ta hãy thán-phục cách dạy 

của Đức Phật: dạy rất giản-dj, í†t mà đủ, lại có 


hiệu-quả. Xin xem lại Tích chuyện của Tỳ-kheo 
Tiểu Phan-tha-ka, trang 69, và so-sánh với mẫu 
chuyện ở đây thì thấy rõ tài dạy-dỗ khéo-léo 
của Đức Phật. 


Học-tập 


1. Học thuộc lòng bài Kệ nây. Hãy nhớ lại cả hai 
bài trước đó. Trọn ba bài đêu nói vê việc tu-tâm. 
Học thuộc lòng rất tốt, nhưng chưa đủ, phải 
thực-hành mới có hiệu-quả. 


2.- Có một cách đề nhớ đủ mười điêu thiện: chia 
ra, 


- ba điều nói về thân: (1) chẳng sát-sanh, (2) 
chăng trộm-cấp, (3) chăng tà-dâm; 


- bốn điều nói về miệng: (1) chẳng nói dồi, (2) 
chăng nói lưỡi đôi chiêu, (3) chăng nói lời thô- 
ác, (4) chăng nói lời vô-nghĩa; 


- ba điều nói về ý: (1) chẳng tham, (2) chẳng 
giận, (3) chăng có tà-kiên. 

Giữ được ba nơi thân, miệng, ý đều lành, là giữ 
cho ba nghiệp được thanh-tịnh. Đó là căn-bản 
cho mọi đường-†tu, chăng chỉ riêng Thiên-thừa. 


Xin giải-thích thêm vài điều trong Thập-Thiện: 


- tà-dâm có nghĩa là đã có vợ-chồng mà còn 
lang-chạ, xâm-phạm tiết-hạnh của người 
khác. Đối với tỳ-kheo, cầm hẳn việc dâm- 
dục, phải theo hạnh độc-thân. 


- nói lưỡi đôi chiêu là nói đâm thọc, gặp người 
nây nói vậy, gặp người kia nói khác, cô ý gây 
chia rễ, gieo thêm giận-hờn. 


- nói lời vô-nghĩa là nói chuyện tầm-phào, ngồi 
lê đôi mách. 


- tà-kiễn: có nhiều tà-kiến, nhưng cần nhớ biết 
ba tà-kiến này để tránh: thân-kiến, chấp 

lấy thân làm ta; thường-kiễn, cho rằng có linh- 
hồn bắt-diệt, đoạn-kiến, cho rằng chết là hét, 
chẳng có Luân-hồi. 


(27).- Tích chuyện Sa-di Tha-di-nê. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại Kỳ-viên-tự, 
nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, có đê-cập 
đên Sa-di Tha-di-nê và Trưởng-lão Tăng-ga-ra. 


Thuở ấy, có một vị Trưởng-lão ở nước Xá-vệ, 
tên là Tăng-ga-ra, có người cháu gọi mình bằng 
cậu, tên là Tha-di-nê. Tha-di-nê còn nhỏ 

tuổi, được thâu-nhận vào chùa, làm Sa-di. Bây 
giờ, Sa-di Tha-di-nê nhận được hai bộ cà-sa 
cúng-dường; sau mùa an-cư kiết-hạ, mới đến 


gặp Trưởng-lão Tăng-ga-ra, để chia lại cho cậu 
mình một bộ áo. Nhưng Trưởng-lão từ-chối 
chẳng nhận, bảo rằng Trưởng-lão đã có đủ ba 
bộ y rồi. Sa-di Tha-di-nê rất buồn lòng, thấy cậu 
chẳng chịu chia-xẻ phước-báu cùng mình. 


Hôm ấy, Sa-di Tha-di-nê đang đứng hầu, quạt 
mát cho Trưởng-lão. Trong đầu chú Sa-di liền 
khởi lên ý-nghĩ, mình cúng-dường cho cậu 
mình, mà cậu chẳng nhận, thôi thì mình còn ở 
lại chùa làm chỉ nữa, hãy cứ quay về sống đời 
sống thế-tục. Rồi mình đem bán bớt một chiếc 
áo, lấy tiền mua một con dê-cái để nuôi. Chẳng 
bao lâu, dê đẻ con, mình sẽ có một đàn dê, đủ 
tiền để cưới một cô vợ. Năm sau, vợ mình sanh 
một đứa con, mình sẽ dẫn vợ con để đảnh-lễ 
cậu mình ở tu-viện. Mình dùng một chiếc xe 
nhỏ để đưa vợ con đi. Dọc đường, mình muốn 
bồng con lên, nhưng vợ mình cãi lại, bảo để con 
cho nàng bồng, còn mình hãy cứ đây xe đi. 
Mình chẳng chịu, vói tay bồng con, vợ mình giựt 
lại, khiến con té xuống đất. Mình tức quá, mới 
lấy cây gậy đuôi dê, gõ mạnh vào đầu vợ mấy 
cái... 


Suy-nghĩ miên-man như thế, Sa-di Tha-di-nê trở 
cán quạt khỏ vào đâu Trưởng-lão một cái đau- 
điêng. Trưởng-lão ngâng lên nhìn chú Sa- 


di, đọc được tư-tưởng của chú, liền nói: "Cháu 
muốn đánh vợ cháu, sao lại nhè cái đầu trọc 
của nhà sư già nầy mà đập, đau thế!" Tha-di-nê 
mới bừng tỉnh cơn mộng, Sợ quá Sợ, vì cậu 
mình đã biết được ý-nghĩ trong đầu mình. Vừa 
xấu-hồ, vừa lo-lắng, Sa-di Tha-di-nê vụt bỏ chạy 
ra khỏi chùa. Các vị tăng trẻ tuổi và mây . chú 
tiêu trong chùa vội rượt theo bắt lại và dẫn Sa-di 
Tha-di-nê đến trước mặt Đức Phi. 


Khi nghe kê lại câu chuyện, Đức Phật mới bảo 
rằng, tâm có khả-năng nghĩ đến một việc ở xa, 
thật xa, và mọi người tu-hành chăm-chỉ phải biết 
cách gìn-giữ tâm, phải khiến cho tâm rửa 

sạch được ba món độc tham, sân, si. Bẫy 

giờ, Đức Phật nói lên bài Kệ sau đây: 


Tâm lang-thang đi xa, 
Nó chạy rong một mình; 
Nó chẳng hình, chẳng sắc, 
Ấn trong hang động sâu. 
Ai điêu-phục tâm nây, 
Thoát vòng vây bọn ma. 
(Kệ số 037.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa CHỮ: 


- oa-di: tiếng Phạn phiên-âm, Sramanera, người 
còn trẻ tuổi vào chùa tập-sự tu, chưa thọ-giới 
Ty-kheo. 


- Tha-di-nê: tên thật bằng tiếng Pali rất 
dài: Sangharakkhita Bhàgineyya, Thiện-Nhựt lầy 
chữ sau đề đặt tên tiêng Việt cho dê đọc. 


- Tăng-ga-ra: tên thật bằng tiếng Pali 
là Sangharakkhita. 


- Ba bộ y: theo giới-luật tỳ-kheo, mỗi người chỉ 
giữ lại cho mình có ba bộ áo. Mục-đích của giới 
này là để diệt lòng tham tích-trữ của cải và tránh 
sự khoe-khoang về cách ăn-mặc. 


- Cơn mộng: mộng = chiêm-bao; ngủ mê, - 
trong đâu mơ nghĩ đên chuyện chăng thật. Ơ 
đây, chú Sa-di đang ngủ đứng! 

- Chú tiêu: tiêng thông-thường để gọi các vị Sa- 
di. 

- Chạy rong: chạy đi chơi lang-thang chẳng có 
mục-đích gì. 


- Ở trong hang động sâu: ở đây, ý muốn nói 
đến trái tim ở trong buồng ngực. Thông-thường, 
người ta cho rằng tâm là trái tim; nhưng như bài 


Kệ nói rõ, nó vô-hình, nó là phần tâm-linh ở bên 
trong, chăng có nơi xác-định trên thân-thê. 


- Điều-phục: điêu = điều-khiễên, nắm lấy quyền 
làm chủ để sai-khiến; phục = hàng-phục, khuất- 
phục, bắt buộc phải theo lịnh của người chủ. 

Ở đây, điều-phục tâm là biết kèềm-giữ tâm, 
chẳng cho nó chạy rong. 


- Bọn ma: ở đây, ý muốn nói: thoát được sự 
cám-dô. 

B.- Nghĩa Ý: 

(1).- Ý-nghĩa của Tích chuyện: 

Tích chuyện kể lại việc một chú Sa-di đang quạt 
hầu một vị Trưởng-lão, vì đang mơ-mộng, nên 
chú trở cán quạt, khỏ vào đâu vị Trưởng-lão. 
Khi biệt tư-tưởng trong đâu mình bị người 

khác đọc thây được, chú xâu-hô chạy đi, nhưng 
sau đó, được Đức Phật chỉ-dạy cách 

kêm tâm lại, chăng cho nó chạy rong nữa. 
Ý-nghĩa quan-trọng này: kẻm-giữ tâm, đã được 
nói rõ trong ba bài Kệ trước. 


(2).- Ý-nghĩa của bài Kệ số 037: 


Bài Kệ có hai phần chánh: 


a.- Ba câu đâu mô-tả Tâm: 


1) Tâm chẳng có hình-sắc. Tại sao? Vì tâm chỉ 
vào phân tâm-linh, chăng phải là vật-chât mà có 
hình-dáng và màu sắc. 


2) Tâm ẩn trong hang động sâu: Câu này có thể 
hiểu Tâm là trái tim, ở sâu trong buồng ngực. 
Nhưng hiểu như thế, tuy cũng đúng, nhưng 
chưa đây- đủ, vì ta chẳng thê xác-định phân vô- 
hình của Tâm ở vào chỗ nào nhứt-định trong 
thân-thê ta cả. ỜỞ đầu chăng ? Không, trong đầu 
chỉ có óc, tuy rằng nhờ óc mà ta suy-nghĩ được, 
nhưng đó còn chưa hẳn là Tâm. Ở trong bụng 
chăng? Không, trong bụng chỉ có dạ-dày Lê 
bao-tử), ruột và các bộ-phận khác của bộ tiêu- 
hoá. Ở trong ngực chăng? Không, Ở trong ngực 
có phổi đề thở, và tim đề đưa máu đi khắp châu- 
thân) Có lẽ nên hiểu chữ hang động sâu, như là 
một nơi kín đáo nào đó bên trong ta.Tuy chẳng 
biết rõ đích-xác chỗ nào, nhưng ta có thê nắm- 
bắt được Tâm, bằng cách hễ Tâm đang nghĩ gì, 
mình biết ngay là Tâm đang nghĩ điều đó. Vậy, 
cần chỉ xác-định Tâm ở đâu, chỉ cần biết nắm- 
giữ Tâm lại là đủ. 


3) Nó chạy rong một mình, đi lang-thang rất 
xa: đó là hai đặc-tánh của cái Tâm chưa được 
điêu-phục. Nó chạy rong một mình, bỏ thân- 


thê đang đứng hay nằm, ngồi, ở đây. Nó lang- 
thang đi thật xa, theo sự tưởng-tượng của nó. 
Chẳng những đi xa, nó còn quay về dĩ-vãng, 
hướng về tương-lai, lại thêm tạo ra những việc 
giả-tưởng nữa. 


b.- Hai câu chót: ích lợi của sự điêu-phục 

Tâm. Biết năm-giữ Tâm, biết kiểêm-soát Tâm, 
biết điều-phục Tâm, thì thoát khỏi sự cám-dỗ, 
mà bài Kệ gọi là vòng vây bọn Ma. Tại sao lại bị 
cám-dỗ? Trong hai bài Kệ trước, số 035 và 036, 
có nói: nó bay cao rôi đáp xuống nơi nào nó 
thích; nó chạy khắp nơi, rôi ngừng lại chẳng rời 
nơi thích. Tại nó thích, cho nên nó mới bị cám- 
dỗ. 

Chung qui, vắn-đề đặt ra là làm cách 

nào để điêu-phục tâm cho có hiệu-quả; xin 

xét đến ván-đề này ở Phần Học-Tập. 

HỌC TẬP: 

1.- Học thuộc lòng bài Kệ. 

2.- Đã biết Tâm rất khó nắm-giữ, rất khó kiếm- 
soát, muôn điêu-phục Tâm, cân phải kiên-nhẫn, 
thực-hành luôn luôn, mới có hiệu-quả. Xin đề- 
nghị vài cách để biết nắm-giữ Tâm trước đã. 


1) Khi rỗi-rảnh chẳng có việc gì cần làm, chính 
lúc đó là Tâm hay đi lang-thang: muốn giữ-gìn 
Tâm lúc này, cần phải niệm thâm trong đâu một 
bài Kệ. Bất cứ bài Kệ nào mình nhớ, phải đọc 
thầm trong đầu trọn bài, chỗ nào quên, lấy sách 
ra đọc lại, kỳ đến thuộc làu mới thôi. Trong thời- 
gian nầy, đang giữ 7âm một cách hữu-hiệu. Xin 
nhớ, phải đọc thầm cả bài Kệ, chẳng thiếu chữ 
nào. Khi thiếu, Tâm thường hẹn, để lúc nào đó 
sẽ giở sách ra xem lại. Nếu chiều theo ý- 

nghĩ lười này, Tâm sẽ đi lang-thang ngay. 


2) Trong khi tụng kinh ở Chánh-điện, thường 
hay lo ra, nghĩ đến việc sẽ làm sau thời kinh. Đó 
là: cái miệng đọc tụng mà cái bụng đi 

chợ! Trong lúc bụng đi chợ như thế, nếu nghe 
tiếng chuông mà sực-tỉnh, nên sửa lại cặp 
kiếng, hay vuốt mặt một cái, rồi chăm-chú vào 
lời Kinh, dầu có hiểu hay chẳng hiểu cũng 
chẳng sao,miễn là mình biết mình đang đọc chữ 
gì, câu gì. Đây là kéo Tâm vê với hiện-tại và 

tại đây đó. 

(28).- Tích chuyện Trưởng-lão Chí-ta-hại. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại Kỳ-viên-tự, 
nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, có đề-cập 
đến trường-hợp của Trưởng-lão Chí-ta-hạt, bảy 
làn thọ-giới Tỳ-kheo. 


Thuở ấy, có một người ở nước Xá-vệ, vì đi tìm 
một con bò đi lạc suốt buổi sáng trong rừng sâu, 
nên đói quá. Anh liền ghé vào một ngôi chùa, 
xin cơm ăn. Trong khi ăn, anh ngẫm-nghĩ, mình 
làm việc vất-vả cả ngày mà chẳng có được thức 
ăn ngon như vây, chỉ bằng mình cứ xin vào 
chùa tu thì sướng hơn. Sau bữa ăn, anh ta liền 
xin phép được xuất-gia, và được thu-nhận vào 
Tăng-đoàn. Tại tu-viện, anh thi-hành đây-đủ 
bồn-phận của một vị tỳ-kheo và nhờ có thực- 
phẩm đầy-đủ, nên anh béo mập ra. Sau một 
thời-gian, anh cảm thấy buồn chán, mỗi ngày 
phải mang bình-bát đi khát-thực, nên xin quay 
vệ nhà, trở lại đời sống thế -tục. Về nhà được 
mấy hôm, anh lại cảm thấy cuộc sống nơi đây 
cực-khổ quá, nên trở lại chùa, xin được đi tu lại, 
và được chấp-nhận. Cứ thế, cả thảy, sáu bận 
thọ giới Tỳ-kheo, sáu lần hoàn-tục. Các vị tăng- 
nhơn trong chùa gọi chàng ta là tỳ-kheo Tâm- 
bất-định. 


Đến lần thứ bảy trở về nhà, vợ anh mang bầu. 
Một đêm, anh ta đi vào phòng vợ, thây vợ nằm 
ngủ, bụng phình to, hơi thở ngáy ồ-ồ, nước dãi 
chảy thòng xuống mép. Trông thấy cảnh-tượng 
đó, trong tâm anh khởi lên sự nhàm-chán thân- 
xác này, vừa dơ-bần, lại vừa vô-thường. Anh 
lâm-bầm: "Bắt-tịnh! Vô-thường!", rồi quay ra 


ngoài, lẳng lặng thay y- phục trở lại chùa. Bầy 
giờ, chư Tăng từ-khước chẳng cho anh xuất-gia 
nữa. Năn-nï hồi lâu, bảo đây là lần chót, nhứt- 
định đi tu luôn, anh mới được thâu-nhận lại. 
Bằng đi một thời-gian khá lâu, thấy anh chẳng 
xin trở về thăm nhà, các bạn đồng tu mới hỏi 
anh lý-do. Anh bảo: "Tôi đã xuất-gia nhiều lần 
mà chẳng được, đó là vì còn nhớ tưởng đến 
người đàn-bà, vợ tôi. Nay tôi nhận thấy thân con 
người là bắt-tịnh và cơn vô-thường chợt đến, 
nên tôi nhứt quyết rời hẳn đời sống thế-tục." 
Các vị tỳ-kheo nghe nói thế, chưa cho đó là sự- 
thật, nên đến thưa trình cùng Đức Phật. 


Đức Phật bảo: "Tỳ-kheo Chí-ta-hạt nay đã đắc 
đạo-quả A-la-hán, tâm trở nên kiên-cố rồi. 
Trước kia, đi đi lại lại là vì tâm ông ta chưa ỗn- 
định và chưa hiểu thấu Chánh-pháp. Nay với 
quả-vị A-la-hán, ông ta đã vượt qua cả điều 
thiện lẫn điêu ác. " Rồi Đức Phật mới nói lên hai 
bài Kệ sau đây: 


Tâm người còn lao-chao, 
Chánh-pháp chửa thắm vào, 
Niêm tin còn lỏng-lẻo 
Bao giờ đạt trí cao? 

(Kệ số 038.) 


Tâm người lià tham-ái, 
Hận-thù đêu đã giải, 
Vượt trên điêu thiện, ác, 
Đầy là bực Đại-giác. 
(Kệ số 039.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa CHỮ: 


- Chí-ta-hạt: tên thật bằng tiếng Pali là 
Cittahattha. 


- Thọ-giới Tÿ-kheo: còn gọi là thọ Cụ-túc- 
giới, nghĩa là làm lễ hứa nhận sẽ tuân theo 
250 giới-điễu của Tỳ-kheo.(Cụ-túc = đầy-đủ) 


- Xuât-gia: xuất = ra khỏi; gia = nhà. Xuât-gia là 
rời nhà vào chùa đi tu. Những người còn 

sống đời thế-tục mà tu-hành theo Chánh-pháp, 
gọi là fu tại-gia. 


- Bình-bát: cái chén to như cái tô; bằng gỗ hay 
bằng đồng, các vị khât-sĩ dùng đựng thức-ăn 
vừa đi xin được. 


- Hoàn-tục: hoàn = trở lại, trở về; tục = thê- 
tục, đời sông thường- nhơn, có gia-đình. 


- Tâm bắt-định: Tâm = lòng; bắt = chẳng; định 
= yên. Thầy tỳ-kheo Chí-ta-hạt cứ nay ở chùa 


mai về nhà, lúc tu lúc không, tắm lòng cứ 
thay đổi luôn, nay vây mai khác, đó là tâm bắt- 
định, chẳng kiên-cô. 


- Mang bâu: tiêng bình-dân, có nghĩa là mang 
thai, có con trong bụng. 


- Vô-thường: vô = chẳng; thường = luôn 

luôn. Vô-thường, danh-từ chuyên-môn về Phật- 
học nầy có nghĩa là muôn sự-vật có hình- 
tướng đều chẳng bền-vững, nay tuy thấy có đó, 
nhưng rồi sẽ bị tiêu-huỷ vào một ngày nào đó. 
Còn một nghĩa nữa, cơn vô-thường chợt đến, có 
nghĩa là cái chết đến bát-chợt, chẳng biết chắc 
được trước vào lúc nào. 


- Bắt-tịnh: bắt = chẳng; tịnh = sạch. Xin xem lại 
bài Bà Mã thi-Kha, các trang 93 đên 97, vê 
phép Quán thân bât-tinh (trang 95). 


- Kiên-côỗ: kiên = cứng; cô = vững, yên. Tâm 
kiên-cô nhứt quyêt theo điêu gì, thì theo luôn, 
chăng đôi bụng, hay thôi-chí. 


- Vượt qua cả điêu thiện và điêu ác: vì đã thông- 
suốt Chánh-pháp, tâm trở nên thanh-tịnh, cho 
nên lúc nào cũng nghĩ đến việc lành; đối với 
thái-độ thiện-ác của người khác, cũng chẳng 
chỉ-trích, phê-bình. Đó là tâm vô-phân-biệt, rất 
khó tập, vì thông-thường ai cũng khen điều thiện 


mà chê điều ác. Hễ còn khen chê là tâm còn 
xao-động; vì thê, phải giữ cho bình-thản, thì tâm 
mới kiên-cô. 


- Lao-chao: xao-động, nghiêng-ngửa, thay-đồi 
lung-tung. 


- Chửa thắm vào: chưa thông-hiễu được rõ. 


- Đạt Trí cao: Trí cao ở đây muốn nói đến Trí- 
huệ Bát-nhã Ba-la-mật, cái Trí-huệ đưa người 
tu-hành đến bờ giác-ngộ và giải-thoát. Đạo Phật 
chủ trương Từ-bi và Trí-huệ; Trí-huệ đây là Trí 
cao nói trong bài Kệ. 


- Tham-ái: tham = ham muốn quá; ái = thích, 
tríu-mền. Sự tham-ái là sự ham-muốn bám vào 
các thú vui vật-chất tạm-thời, đề phải sống trong 
sự đau-khổ triền-miên của cảnh sanh-tử Luân- 
hồi. Muốn diệt Khổ, phải bỏ tiệt sự tham- 

ái, đừng trìu-mền gì nữa. 

- Giải: mở ra. Hận thù đêu đã giải, là đã buông- 
bỏ mọi thù-giận. 

- Đại-Giác: đại = lớn; giác = hiễu rõ. Bực Đại- 
Giác có nghĩa là Đức Phật. (Phật = giác). Hiễu 
rõ gì? Hiểu rõ lẽ sống chết của mọi chúng-sanh. 
Nói cách khác, đã thông-hiều hoàn-toàn về Bón 


Chơn-Lý Nhiệm-mâu. Tu đến cấp A-la-hán cũng 
gọi là bực Đại-giác. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện kế lại một vị tỳ-kheo tâm chẳng 
kiên-cô, đến lần thứ bảy thọ-giới tỳ-kheo mới tu 
thành-công. Tại sao? Vì độ trước, vị ấy cứ nhớ 
nhà, bỏ chùa quay về với vợ. Đến lần thứ sáu 
về nhà, nhơn khi nhìn thấy người vợ nằm ngủ 
trong tư-thế chẳng được đẹp-đẽ, thầy Chí-ta-hạt 
sực nhớ đến phép quán thân bắt-linh, ngộ được 
lẽ Vô-thường, mới quyết-chí trở lại chùa, tu- 
hành cho đến ngày thành-công viên-mãn. 


Đức Phật cho rằng trước kia tâm của thầy Chí- 
ta-hạt còn chưa ốn-định, sau nhờ thấu-hiễu 
Chánh-pháp, vượt qua được mọi điều thiện, ác, 
nên chứng-đắc được quả-vị A-la-hán. 


(2).- Ý-nghĩa hai bài Kệ só 038 và 039: 
a.- Bài Kệ 038 nói đến Tâm tu-hành chưa kiên- 
CÔ: 


- Tâm người còn lao-chao: đó là tâm hay xao- 
động, hay thay đổi, thiêu kiên-quyêt, gặp khó thì 
lùi, chăng bên-chí; 


- Chánh-pháp chửa thắm vào: chưa thật-sự đem 
Chánh-pháp ra thi-hành trên bản-thân mình một 
cách chuyên-cân; 


- Niềm tin còn lỏng-lẻo: chưa vững tin nơi Tam- 
Bảo vì còn bị cám-dô, vì còn hoài-nghi; 


Hậu-quả: việc tu-hành lơ-là, chẳng thể nào đại 
được Trí-Huệ đề đi đên mục-tiêu giác-ngộ và 
giải-thoái. 


b.- Bài Kệ 039 nói đến Tâm và Tuệ đêu được 
giải-thoát: 


- Tâm người lià tham-ái: bỗ được sự tham-ái là 
dứt được môi độc lớn, hết bấu-víu vào các thú- 
vui của đời sống thế-tục; 


- Hận-thù đều đã giải: Tâm diệt bỏ được mối 
độc to lớn thứ hai là sân-hận, chăng còn bị 
nghịch-cảnh trì-níu; 

- Vượt lên trên các điều thiện, ác: Tâm hoàn- 
toàn quân-bình, an-nhiên, chăng xao-động 
trước cảnh thuận, nghịch, nhờ đó Trí-huệ phát- 
sanh, kiên-cô theo con đường giải-thoái. 
Kết-quả: tu-hành tinh-tân, đạt mục-tiêu giác-ngộ 
và giải-thoái. 


HỌC TẠP: 


1.- Học thuộc lòng hai bài Kệ, và nhớ 
cho THÁM vào Tâm mình bằng cách 
giữ đúng giớï-luật, tinh-tân hành-thiên, 
theo đúng Chánh-pháp 


2.- Muốn cho Tâm tu-hành kiên-có, cần nhớ đến 
mục-tiêu: 


- giải-thoát Tâm khỏi hai mối độc: tham và sân; 
- giải-thoát Trí khỏi mối độc: si-mê. 


(29).- Tích chuyện Năm trăm vị Tỳ-kheo tu 
Thiên. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại Kỳỷ-viên-tỰ, 
nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng- pháp, có đề- -cập 
đến việc năm trăm vị tỳ-kheo vào rừng sâu để 
thực-tập thiền-định. 


Thuở ấy, có năm trăm vị tỳ-kheo được Đức Phật 
chỉ-dạy cho đề-tài quán-chiếu, cùng nhau vào 
rừng sâu, cách thành Xá-vệ hơn một trăm do- 
tuần. Nơi đây, các vị ấy tìm thây một điạ-điểm u- 
nhã rất thích hợp cho việc hành-thiền. Bấy giờ, 
các vị thọ-thân canh giữ khu rừng, nghĩ rằng có 
các †tu-sĩ đến ngụ trong rừng, thì nên đem hết 
quyến-thuộc của họ xuống ở dưới đất, đề tỏ 
lòng kính-trọng. Họ những tưởng đoàn tỳ- 

kheo đến tạm-trú một vài đêm rồi sẽ di- 


chuyển đi nơi khác. Nào dè, các vị tỳ-kheo vẫn 
lưu lại suốt hai tuần-lễ rồi mà chưa dời gót. Các 
thọ-thần thầy như thế thì quyến-thuộc của họ 
phải chịu thiếu-thốn tiện-nghi lâu ngày, mới bàn 
cùng nhau tìm cách doạ-nhát các tu-sĩ để phải 
sợ mà sớm bỏ đi. Họ liền cùng nhau phát ra 
những tiếng ma kêu quỉ hú, biến thành những 
thi-ma chẳng có đầu, hoặc có đầu mà chẳng có 
thân, v.v. Quả thật, các vị tỳ-kheo nhát gan, sợ 
cuống lên, mới quay về trình với Đức Phật. Đức 
Phật bảo: "Đó là tại các ông còn chưa mang võ- 
khí khi vào rừng. Đây, Như-Lai chỉ-dạy cho võ- 
khí đó: các ông hãy học thuộc bài Kệ về Tâm Từ 
nầy, và khi trở lại chỗ cũ, tới ven rừng, nên 
thành-tâm đọc tụng và rải Tâm Từ đến mọi 
chúng-sanh." 


Bài Kệ “Hải Tâm Từ” như sau: 


"Hướng vê cảnh Niễt-bàn an-tịnh, 

Tạo phước lành cho cõi nhơn-thiên, 

Người rải Tâm Từ khắp mọi miên, 

Hiên-hoà, khiêm-nhường và trực-tính. " 

Sau khi học thuộc bài Kệ, các vị tỳ-kheo trở lại 
khu rừng. Vừa đến bià rừng, tất cả thành- 

tâm đọc-tụng vang lên bài Kệ và tâm hướng về 
các chúng-sanh trong rừng mà rải lòng Từ. Các 
vị thọ-thần nghe thấy, nhận được làn sóng tư- 


tưởng hiền-hoà của Tâm Đại-từ rộng lớn tràn 
ngập, mới phát lòng Từ hướng về các vị tỳ- 
kheo, chào mừng và hết lòng ủng-hộ. Nhờ đó, 
trong mùa an-cư tại khu rừng, các vị ty-kheo đã 
tinh-tần hành-thiền, đắc được định-tâm. 


Bấy giò, Đức Phật từ Kỳ-viên-tự, quán thấy 
cảnh tu-hành tinh-tấn của các vị tỳ-kheo, Ngài 
mới phóng hào-quang đến khu rừng, khiến cho 
tâm các vị tỳ-kheo trông thấy được Đức Phật và 
nghe Ngài dạy thêm: "Này các vị tỳ-kheol Như 
các ông đã nhận thấy, tắm rhân thể-chất này 
cũng như cái hũ bằng sành dễ bê, nó chẳng 
thường còn và rất mong-manh..." Rồi Đức Phật 
nói lên bài Kệ sau đây: 


Biết thân nây như hũ sành dễ vỡ, 
Phòng-hộ tâm như củng-cô thành-trì. 
Vung gươm trí dẹp tan Ma cám-dỗ. 
Chiến-thắng rôi vẫn trụ chỗ giác-tâm, 
Chẳng tham-đắm trong vinh-quang thắng-lợi. 
(Kệ số 040.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa CHỮ: 


- Do-tuân: đơn-vị đo chiều dài, vào khoảng 12 
dặm; tiêng Pali là yojana. 


- U-nhã: u = thanh-u, êm-ả; nhã = đẹp. 


- Thọ-thân: thọ = cây to lớn, lâu năm; thân: thần- 
linh, một hạng chúng-sanh vô-hình-sắc, có thần- 
thông, Phật-học xếp vào hạng giữa cõi người và 
CÕI Trời. 


- Quyễn- -thuộc: quyên = gia- quyền; thuộc 
= thuộc về. Quyến-thuộc kê cả con cái, họ-hàng 
và các tôi-tớ. 


- Thi-ma: thây ma: thây người chết. 


- Tâm Từ: lòng thương rộng lớn, chẳng phân- 
biệt thân sơ, muôn cho mọi người được yên-vui. 


- Như-Lai: Đức Phật thường tự-xưng là Như-Lai. 
Như là như thế; Lai là đến, Ngài đến cõi này 
như thế. Tiếng Pali là Tathàgata. 


- Hải Tâm Từ: trong Tâm chỉ nghĩ về sự thương- 
mến và đem nguồn an-vui đến cho người mà 
mình đang nghĩ tới. Muốn rải tâm Từ có hiệu- 
quả, phải thật thành-tâm. 


- Cõi nhơn-thiên: cõi Trời và cõi người. 
- Trực-tính: trực = ngay-thẳng; tính = tánh. 
- Ủng-hộ: giúp-đỡ. 


- Dễ vỡ: dễ bê. 


- Phòng-hộ: giữ-gìn cân-thận. 
- Củng-có: làm cho bền-vững thêm lên. 


- Qươm Trí: Trí-huệ được ví như cây gươm cắt 
bỏ được các sự ràng-buộc của các cám-dô, các 
phiên-não và các tà-kiên. 


- Giác-tâm: giác = biêt thâu-đáo; chẳng còn mê- 
muội, chăng bị phiên-não, chăng bị cám-dõ; 
thây rõ con đường giải-thoái. 


- Vinh-quang thắng-+lợi: thành-công rực-rỡ. 
B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích-chuyện: 


Tích chuyện kế lại việc các vị Tỳ-kheo vào rừng 
tu Thiền, sợ ma. Đức Phật dạy cho võ-khí chống 
lại: đêm Tâm Từ rải lên khắp chúng-sanh. Võ- 
khí nầy chẳng phải chống lại ma, đàn-áp ma, 
mà chính là để cảm-hoá mọi chúng-sanh bằng 
tình thương rộng-rãi. Nó hữu-hiệu nhờ sự 
thành-tâm của mình, sẽ được sự cảm-ứng của 
kẻ khác. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ "Rải Tâm Từ”: 


Đây là bài Kệ quan-trọng (Rất tiếc, Thiện Nhựt 
chăng đủ sức đê diễn lại cho đây-đủ ý-nghĩa ra 


tiếng Việt, xin sám-hối!). Từ-Bi là điều thứ nhứt 
phải tu-tập trong Đạo Phật. 


a.- Hai câu đâu: Hướng vê cõi Niễt-Bàn an- 

tịnh. Đây là mục-đích ban vui của lòng Từ, muốn 
mọi chúng-sanh được yên-vui, chẳng phải là 
thú-vui thường-tình của thế-tục, mà là niềm 

vui được giải-thoát, tự-tại. 


b.- Hai câu chót: các đức-tánh của người có tâm 
Từ. 

- khắp mọi miễn: ý muôn nói, đem an-vui lại cho 
tât cả, chăng phân-biệt thân hay sơ, bạn hay 
thù. 


- Hiên-hoà, khiêm-nhường và trực-tánh: sự hiên- 
hoà đi trước, bỏ mọi sự bạo-động, lấy tình- 
thương xoá bỏ hận-thù; sự khiêm- 

nhường, chẳng kiêu-căng, chẳng tự xem mình 
hơn kẻ khác, chịu sự thua-lỗ cho mình để giúp 
kẻ khác mà chẳng tự-hào; frực-tánh là tâm 
ngay-thẳng, chẳng che-dấu, chẳng giả-vờ. Còn 
hai đức-tánh nữa, Thiện Nhựt dịch chẳng hết 
trong bài Kệ: đó là sự đắc-lực, giúp người cho 
thật có hiệu-quả, chẳng chỉ dùng lời nói suông, 
hay an-ủi bằng miệng mà thôi; và sự cẩn- 

mật, luôn luôn canh-phòng tâm mình chẳng cho 


khởi lên một ý ác nào đối với bất cứ mọi chúng- 
sanh và sán-sàng ra tay giúp-đỡ tât cả. 


(3).- Ý-nghĩa của bài Kệ só 040: 


Đây là bài Kệ cũng quan-trọng chẳng kém bài 
Kệ "Hải Tâm Tù”, vì đây là bài dạy về Trí- 

Huệ, điểm quan-trọng thứ hai của Đạo Phật: Từ- 
bi và Trí-huệ. Xin phân-tách từng câu: 


a.- Biết thân nây như hũ sành dễ vỡ: "Biết" được 
như thế là đã có Trí-huệ rồi, vì người thường siỉ- 
mê, chấp thân này còn hoài, lo bồi-đắp cho thân 
béo-mập ra, chẳng lo tu-hành để giải-thoát khỏi 
khổ-đau của Luân-hồi sanh-tử triền-miên. 


b.- Phòng-hộ Tâm như củng-cô thành-trì: 

"Biết" phòng-hộ Tâm là biết điều-phục Tâm, giữ- 
gìn Tâm, kiểm-soát Tâm, khiến cho ba 

nghiệp được thanh-tịnh, đó là con đường giải- 
thoát. Cái biết nầy rất qui. 


c.- Vung gươm Trí dẹp tan Ma cám-dỗ: 

"Biết" dẹp tan sự cám-dỗ thì chẳng sa-đoạ. Nhờ 
đâu? Nhờ Trí-huệ sáng-suốt, bén như gươm, 
nên chặt bỏ được sự quyến-rũ, khỏi phải sa vào 
tội-lỗi, thẳng đến mục-tiêu giải-thoát. 


d.- Chiễn- -thắng rôi vẫn trụ chỗ giác-tâm: 
"Biết" như thế là biết khiêm-nhường, chẳng tự- 


mãn, chẳng tự-cao: thắng mà chẳng 

kiêu! Thắng cái gì? - Tự thắng lây mình, mình 
thắng tật xấu của mình, đó là chiến-thắng vẻ- 
vang nhứt. Trụ chỗ giác-tâm là trụ thế nào? Lúc 
nào cũng phải theo dõi từng biến-chuyễn trong 
tâm mình: nay vừa thắng đây, hãy coi 

chừng, đừng quá tự-hào, kẻo lại rơi vào vết xấu 
cũ. Trụ vào giác-tâm luôn luôn, đó là điều khó, 
chính nó mới đánh-giá đạo-hạnh kẻ tu-hành. 


e.- Chẳng tham-đắm trong vinh-quang thắng+lợi: 
Đây là lời khuyên mà có rất nhiều vị tu-hành 
ngày nay quên mất: tự xem mình như bực... 
Tổ-sư, nhìn mọi người như còn đang tháp-kém, 
và đòi hỏi được sự kính-nễ, tôn- -sùng của kẻ 
khác. Mặc dầu có được thành-công, ta cứ nên 
âm-thầm giữ sự khiêm-nhường như buổi 

ban đầu, mới qui. 


HỌC TẠP: 


†.- Học thuộc lòng hai bài Kệ, ráng tìm cách 
ứng-dụng trong cuộc sống hằng ngày. 


2.- TỪ-BI và TRÍ-HUẸ là hai khẩu-hiệu căn bản 
của Đạo Phật. Muôn tập Tâm từ-bi và luyện Trí- 
huệ, cân hiệu rõ hai nguyên-tắc chánh nây: 


- Từ-bi là ban vui, cứu khổ cho mọi chúng-sanh; 
nên bắt đầu nơi các người thân trước dê làm 
hơn, và phải biêt quên mình. 


- Trí-huệ là thông-suốt được Chánh-pháp; phải 
bắt đầu học í? mà hiệu chắc. 


3.- Xin đê- -nghị vài việc làm nho-nhỏ, có thê giúp 
ta phát-triền lòng Từ sau nây: 


- Ngăn-câm sắp nhỏ chẳng được bắt bướm, 
chuồn-chuồn chơi, rồi bứt cánh, bẻ cẳng. Hãy 
dạy chúng, nếu chúng đứt tay chảy máu, sao lại 
khóc, còn con côn-trùng bị bứt cẳng, bộ chẳng 
biết đau sao? 


- Hễ trẻ xin phép đi bắn chim, bắt cá thia-thia, 

đừng cho phép: giải-thích cho chúng hiểu 

sự đau-đớn của loài chim, loài cá, khi phải lià 

nơi chúng quen sanh- -sống. Đề-nghị với chúng 
các thú tiêu-khiển khác, lành-mạnh hơn, hiền- 
hoà hơn. 


- Trong số các món đồ-chơi của trẻ em ở Âu- 
Mỹ, có nhiều món gợi lên sự bạo- -động. Nếu có 
thể, khuyên chúng đừng quá mê mà đòi mua, 
giải-thích cho chúng biết thế nào là lòng nhơn- 
từ. 


- Đối với người lớn, thi-hành tâm Từ dễ nhứt 

là bó-thí. Hiến- -tặng tiền-của xây cất các cơ-sở 
xã-hội, y-tế, tôn-giáo là điều quí, nhưng chẳng 
phải mọi người đều có thể làm nồi; nhưng đề ra 
một vài đồng tặng người hành-khất, đâu có khó. 
Lợi trước mắt cho người cho là dẹp được lòng 
bỏn-xẻn, kế đó tập cho mình có thói quen của 
lòng Từ. 


- Hãy tập ăn chay ít nhứt mỗi tháng một lần, ăn 
đầy đủ chất bổ, rau cải thanh-khiết. Đó là 

giữ giới sát-sanh trong ngày ấy. Nếu đang ngồi 
đọc sách, bị muỗi cắn, đừng đập mạnh cho 
chết, rồi lây tay chà ... cho đã ngứa và đã ... 
giận. Hãy chịu khó thổi vào nó để nó bay đi, tha 
cho nó sống thêm một ngày, ngày mà mình 

.. an chay! 


- Đừng dùng thuốc giết sâu bọ đề xịt sân cỏ, 
vườn rau. Muôn trị sâu ở rau cải trong vườn, 
pha loảng xà-bông với nước, tưới lên. 

(30).- Tích chuyện vị Tỳ-kheo Phù-ti-Cáit. 

Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại Kỳ-viên-tự, 
nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, có đê-cập 
đên vị Tỳ-kheo mắc bịnh ghẻ lở, thân-thê hôi- 
hám, có biệt-hiệu là Phù-ti-Cái. 


Sau khi được Đức Phật chỉ-dạy cho một đề-tài 
thiền-quán, Tỳ-kheo Phù-ti-Cát liền tinh-tấn 
thực-hành thiền-định, cho đến khi ông vướng 
phải bịnh ghẻ lở. Nhiều mụn nhỏ nỗi lên khắp 
mình, chẳng bao lâu mụn vỡ, mủ máu chảy lan, 
bốc mùi hôi-hám. Áo cà-sa bị dính, đóng cứng 
những máu và mủ. Các vị tăng-nhơn đồng-tu 
đều lánh xa; cả các người đệ-tử của tỳ-kheo 
Phù-ti-Cát cũng chẳng dám đến gần. 


Báy giờ, trong cơn thiền-định, Đức Phật quán 
thấy tình-cảnh đáng thương của Tỳ-kheo Phù-†i- 
Cát, Ngài soi thấy và biết rằng chẳng bao lâu vị 
ty-kheo này. sẽ chứng- -đắc được đạo-quả A-la- 
hán. Ngài liền đi đến cốc của tỳ-kheo Phù-ti-Cát, 
ra ngoài căn nhà chứa củi, nhúm lửa lên và nâu 
nước nóng. Kế đến, Đức Phật bước vào thăm 
Tỳ-kheo Phù-ti-Cát, hiện đang nằm trên giường 
bệnh có một mình. Đức Phật liền giơ tay nhắc 
đầu giường lên, định đem tỳ-kheo ra sau để 
tắm. Lúc ấy, các người đệ-tử của Phù-ti-Cát 
bước vào phụ khiêng thầy đi tắm rửa. Một 
người giặt sạch bộ cà-sa và sấy khô. Sau khi 
tắm rửa sạch-sẽ, ăn mặc tươm-tất xong, Tỳ- 
kheo Phù-ti-Cát được nghe Phật giảng. Đức 
Phật đứng ở đầu giường, nói rằng, thân- thể con 
người chẳng bao lâu cũng mất đi sự sống; thân 


ấy trở nên vô-dụng đâu khác chi khúc gỗ bỏ 
năm dài trên mặt đât bên đường. 


Lúc bây giờ, ty-kheo Phù-ti-Cát cảm thấy khoẻ- 
khoắn, dễ chịu, liền nhập-định và chứng được 
quả A-la-hán, kế đó thở hơi cuối cùng. 


Đức Phật kết thúc thời pháp bằng bài kệ sau 
đây: 


Chẳng bao lâu, thân nây 
Năm dài trên mặt đất; 
Hõi ôi! Thân-thức mắt, 
Như khúc cây vồõ-dụng. 
(Kệ số 041.) 


TÌM HIẾU: 

A.- Nghĩa CHỮ: 

- Phù-ti-Cát: tên thật bằng tiếng Pali là T/ssa, có 
biệt-hiệu là Pùiigafiatissa. 

- Biệt-hiệu: biệt = riêng biệt; hiệu = tên. Biệt- 
hiệu là tên riêng, hoặc tự mình đặt ra cho mình, 
hay do các người khác đặt ra gán cho mình. 


- Nhập-định: nhập = vào; định = tình-trạng của 
tâm văng-vẻ, yên-tịnh, chẳng có vọng- tưởng, 
chẳng bị cảnh-vật trì níu, chẳng bị ý bên trong 
lôi cuốn. 


- Thân-thức: thân = thuộc về tinh-thần, phần 
tâm-linh; thức = biết. Chữ thân-thức là danh-†ừ 
chuyên-môn trong Phật-học, chỉ đến phần tâm- 
linh sâu-kín bên trong, gọi là thức a-lại-da (tiếng 
Phạn là alay/a), có nghĩa là kho-tàng chứa 
những chủng-tử của những việc đã làm qua. 
(Chủng-tử: chủng = trồng; tử = hột; chủng-tử có 
nghĩa là hột giống sanh ra nghiệp-báo; tức là đã 
làm việc ác, được ghi lại thành chủng-tử, về sau 
nây mầm sanh ra hậu-quả xấu, phải chịu; cũng 
như đã làm việc lành, có chủng-tử lành, về sau 
sẽ hưởng được thành-quả tốt. Vì thế, thức a-lại- 
đa còn được gọi là nghiệp-thức, cái thức tàng- 
trử và sanh ra nghiệp-báo. ) 


Theo sự tin-tưởng trong Phật-học, tâm con 
người có tám thức: (1) nhãn-thức (cái biết do 
nơi mắt), (2) nhĩ-thức (do tai), (3) ti-thức (do 
mũi), (4) thiệt-thức (do lưỡi), (5) thân-thức (do 
thân hay do da), (6) ý-thức (do tâm), (7) mạt-na- 
thức (tiêng Phạn là màna, gợi lên ý-nghĩï) và 
(8) a-lại-da thức (phần thật sâu-kín trong tâm). 
Theo thuyết Luân-hồi, khi con người chết, thân 
và tâm tan rã, chỉ có thân-thức hay a-lại-da- 
thức là còn, và thoát ra khỏi thân-tâm để đi tìm 
nơi nhập vào thai mẹ mà tái-sanh, sống đời 
sống kế-tiếp. 


Ở trong bài Kệ, nói thân-thức mắt, có nghĩa 

là thân-thức đã lìa khỏi thể-xác; thân-thê lúc 
chết đã mắt thân-thức, chớ chính thần-thức vẫn 
còn. Thông- thường người ta bảo, sau khi chết 
thì hồn-viá đi đầu thai; Phật-học chẳng tin có 
linh-hồn nào cả, chỉ có thằn-thức lià khỏi xác mà 
thôi. 


- Vô-dụng: vô = chẳng; dụng = dùng. Vô-dụng là 
chăng dùng được vào việc gì cả. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1).- Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện rất giản-dl, kê lại việc một ty-kheo 
chuyên-tâm tu Thiền-định, chẳng may vướng 
phải bịnh ghẻ lở, thân-thê hôi-hám. Nhờ Đức 
Phật giúp cho tắm rửa sạch-sẽ, thân trở nên 
thoải-mái, nhập-định được chứng quả A-la-hán 
và thở hơi cuối cùng sau đó. 


Ý-nghĩa của Tích chuyện là khi chết, phân thể- 
xác tan rã, phần tâm-linh là thân-thức vẫn còn, 
sẽ theo nghiệp-báo mà tái-sanh. Ở đây, vị tỳ- 
kheo đắc A-la-hán, chứng được cảnh vô- 
sanh (vô = chẳng; sanh = sống trở lại ở cõi 
nhơn-gian), nên thoát khỏi vòng tái-sanh của 
Luân-hài. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 041: 


Bài Kệ nhắn mạnh đến sự vô-thường của thân- 
tâm; thân này chẳng bao lâu cũng phải chết, 
nằm bắt-động như một khúc gỗ, vô- -dụng chẳng 
dùng vào việc chi được. Vậy, chớ nên quyên- 
luyên thân quá lắm. Còn phần tâm-linh, chỉ riêng 
có thân-thức còn tồn-tại, lià khỏi xác mà đi tái- 
sanh theo nghiệp-báo. Nếu tu chứng được quả 
A-la-hán, sẽ khỏi phải tái-sanh, từ đây sống 
vĩnh-viễn trong cảnh an-lạc của Niết-bàn. 


HỌC TẠP: 


1.- Học thuộc lòng bài Kệ, thường nhắc đi nhắc 
lại trong đầu, để nhớ rằng, đến ngày nào đó, 
thân-thê này chẳng còn nữa. Hiện nay, phải lo 
cho thân này được đày-đủ tiện-nghi, nhưng chớ 
nên quá quyền-luyến. 


2.- Xin nhắc lại: thân-tâm con người do năm 

uân kết thành trong lúc sống, khi lià đời, thân tan 
rã, chỉ có thần-thức theo nghiệp-báo mà tái- 
sanh. Đễ nhớ: năm uẫn gồm có (1) sắc- 

uẩn (thân-thễ vật-chất), (2) thọ-uẩn (các tình- 
cảm), (3) tưởng-uẫn (các tư-tưởng), (4) hành- 
uẫn (các hành-động), (5) thức-uẩn (các sự hiễu- 
biết). Muốn nhớ tám thức trong thức-uân cần 
nhớ: năm thức trước (nhãn, nhĩ, tị, thiệt, thân) 


liên-quan đến năm giác- quan; còn ba (hức 

sau: ý-thức, mạt-na-thức và a-lại-da-thức là 
phần tâm-linh nằm trong Tâm. Ý-thức nằm lộ, dễ 
nhận thấy: mạt-na-thức, ân tiềm-tàng đâu đây 
trong tâm, còn thức a-lạ¡i-da là kho chứa chủng- 
tử, sâu-kín chẳng thể dùng Tâm để biết đến 
được. Muốn biết rõ về các thức, phải học thêm 
về Duy-Thức-học,cũng gần giống với Tâm-lý- 
học. 


(31).- Tích chuyện vê Nan-đà, người chăn bò. 


Vào một thời kia, Đức Phật và các tỳ-kheo đi 
qua một làng, nước Câu-tát-la, trong một kỳ 
giảng-pháp, có nói đến Nan-đà là một người 
chăn bò. 


Thuở ấy có một người tên là Nan-đà, làm nghề 
chăn bò, gia-đình cũng khá-giả, thường đến nhà 
người chủ là ông Cáp-cô-độc, để nghe Đức 
Phật giảng pháp. Một hôm, sau khi nghe Đức 
Phật giảng, Nan-đà bạch với Phật xin thỉnh Phật 
và chư Tăng về nhà để cúng-dường. Đức Phật 
bảo, nay chưa phải thời, để khi khác. 


Sau đó, cùng với chư Tăng có dịp đi qua làng 

Nan-đà trú-ngụ, Đức Phật quán thấy đã đến lúc 
nên giảng-dạy giáo-pháp cho Nan-đà, nên Ngài 
cùng các tăng-nhơn ghé vào. Nan-đà cung-kính 


dâng thực-phẩm cúng-dường, đủ cả năm 

món ngưu-vị thật là tinh-khiết. Sau khi được 
nghe Đức Phật giảng-dạy, Nan-đà chứng được 
đạo-quả Tu-đà-huờn. Khi Đức Phật và chư 
Tăng ra về, Nan-đà mang bình-bát của Đức 
Phật, theo tiễn chơn một quãng đường, rồi mới 
trở lại nhà. 


Vào lúc đó, có một người thợ-săn là kẻ thù cũ 
của Nan-đà, dùng cung bắn chết Nan-đà ở 

dọc đường. Các vị tỳ-kheo đi sau, thấy thân-thể 
Nan-đà nằm sóng-sượt bên vệ đường, mới đến 
trình Đức Phật. Họ bạch: "Bạch Thế-tôn, chỉ vì 
Nan-đà đã mời Phật đến cúng-dường và theo 
tiễn chơn Phật mà bị bắn chết." Đức Phật đáp: 
"Dầu cho Như-Lai có đến nhà Nan-đà hay 
chẳng đến đi nữa, thì Nan-đà cũng chẳng thể 
nào tránh được sự chết-chóc, vì chẳng ai mà 
chẳng chết cả. Này các tỳ-kheo! Nếu tâm-ý mà 
tà-ác thì sẽ gây tai-hại cho mình còn hơn là một 
kẻ thù hay một tên trộm, cướp gây ra cho ta 
nữa." 


Rồi, Đức Phật nói lên bài kệ sau đây: 


Kẻ địch-thủ hại người địch-thủ, 
Lũ oan-gia hại lũ oan-gia, 
Chưa hại băng tâm tà, ý ác 


Đẩy thân nây đọa-lạc trâm-luân. 
(Kệ só 042.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chư: 


- Câu-tát-la: tên nước này bằng tiếng Pali 
là Kosala. 


- Nan-đà: tên bằng tiêng Pali là Nanda. Đừng 
lâm người chăn bò nây với vị đại-đệ-†tử của Phật 
là Nanda, vôn là vị hoàng-tử dòng họ Thích. 


- Cáp-cô-độc: tên thật của vị đại-trưởng-giả nầy 
bằng tiếng Pali là Anàthapindika. Nhà rất giàu, 
ông mua khu vườn của Thái-tử Kỳ-đà cất tịnh- 
xá Ky-viên, dựng cúng Đức Phật và chư Tăng. 
Ông hay bố-thí, cứu-giúp kẻ bằn-cùng, cô-đơn, 
nên được biệt-hiệu là Cáp-cô-độc (cấp = cung- 
cấp, giúp đỡ; cô-độc = ở một mình, đơn-côi.) 

- Chưa phải thời: chưa phải đúng lúc thuận-tiện. 
- Năm món ngưu-vị: ngưu = con bò (thuỷ- 

ngưu mới là con trâu); vị = mùi-vị của món ăn. 
Năm món ngưu-vilây từ sữa bò chế ra: sữa, 
kem, bơ sông, bơ chín và đê-hô (đề-hô ngày 
nay ta gọi là phô-mai, fromage.) 


- Tỉnh-khiết: trong-sạch. 


- Tu-đà-huờn: quả-vị thứ nhứt của hàng Thanh- 
văn. Tiếng Pali là Sotàpaffi có nghĩa là bước 
vào giòng nước Thánh, nên còn được dịch 

là Nhập-Lưu. Lại có nghĩa là chỉ còn phải tái- 
sanh lại cõi người bảy lần nữa, nênđược gọi 

là Thát-Lai. Tu-hành khi diệt được trong tâm các 
mối kết-sử này thì chứng được đạo- -quả Tu-đà- 
huờn: (1) thân-kiến, xem tâm thân này là Ta, 
của Ta, lo bồi-bỗ, gìn-giữ nó mãi cho còn hoài- 
hoài; bỏ được thân-kiễn, bằng cách quán thân 
bắt-tịnh, biết thân bên trong dơ-bân, biết thân 
vô-thường, nên sanh ra nhàm-chán các thú-vui 
vật-chất về thân-thê; (2) Nghi-hoặc, chẳng tin- 
tưởng vào Chánh-pháp; (3) giới- -cắm-thủ, mê-tín 
tin vào các sự cúng- -kiên theo tà-đạo, như cúng 
Ông Địa, Ông Bình-vôi, Bà Chuối-Sứ, v.v. 


- Một quãng đường: một khúc đường ngắn. 
- Bên vệ đường: bên lề đường. 


- Địch thủ: địch = chỗng-cự nhau; thủ 
= tay. Đ/ch-thủ là người chông-đôi, thù-nghịch 
với mình. 


- Oan-gia: oan = thù-oán, oan-trái; gia 
= nhà. Oan-gia là kẻ thù lâu đời với nhau. 


- Đoạ-lạc: đoạ = rơi xuỗng thấp; lạc = rớt 
xuông. Ðoạ-ilạc là phải sa vào chỗ thâp-kém, đê- 
hèn, khô-sở. 


- Trâm-luân: trâm = chìm, luân = giợn sóng trên 
mặt nước. Trâm-luân có nghĩa bóng là bị 

chìm đắm trong biển khổ; ở đây, có nghĩa là 
phải trôi lăn trong các cõi ác của Luân-hồi. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện kế lại việc một gia-chủ thỉnh Phật 
và chư Tăng đến nhà để cúng-dường, được 
nghe pháp và chứng quả-vị Tu-đà-huờn. Sau 
khi tiễn chơn Đức Phật, trên đường trở về nhà, 
gia-chủ bị người thợ-săn là kẻ thù cũ bắn chết. 
Nhơn cái chết do kẻ thù gây ra này, Đức Phật 
dạy, cái hại do tâm tà ý ác còn lớn hơn cái chết 
do kẻ thù gây ra, vì tâm tà ý ác lôi kéo ta trôi lăn 
mãi trong các cõi ác của Luân-hài. 


(2) Ý-nghĩa của bài kệ số 042: 


- Cái hại do kẻ địch-thủ, kẻ oán-thù gây ra: Cái 
hại nầy dầu lớn mấy đi nữa cũng hạn-chế trong 
một đời người. Kẻ địch-thủ có thể gây hại vệ tài- 
sản, danh-dự; kẻ oan-gia có thể gây hại về tánh- 


mạng. Nhưng họ chỉ hại được trong một đời mà 
thôi. 

- Cái hại do tâm tà ý ác kéo dài nhiêu đời, vì tạo 
nên nghiệp-báo: Tâm tà, ý ác tạo nên hành- 
động xấu-dữ làm nguyên-nhơn khiến cho hậu- 
quả trong tương-lai là phải sa vào ba đường dữ 
của Luân-hôi: (1) địa-ngục, chịu hình-phạt chẳng 
gián-đoạn qua nhiều đời-kiếp; (2) ngạ-quïỉ, làm 
thân quỉ đói, khỗổ-sở; (3) súc-sanh, trong thân- 
hình thú-vật, thiếu trí thông-minh, chẳng biết bao 
giờ thoát khỏi cảnh si-mê. 


- Ý-nghĩa chánh-yếu của bài Kệ là khuyên ta 
nên gìn-giữ Tâm, điều-phục Tâm sao cho được 
thanh-tinh, biệt theo đường lành nẻo phải. 
HỌC TẬP: 

1.- Học thuộc lòng bài Kệ. 


2.- Xem lại Phần HọcTập ở các Bài trước về 
cách giữ-gìn Tâm-ý cho trong-sạch. 

(32).- Tích chuyện vê Sở~-ri-Gia. 

Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại Kỳ-viên-tự, 
nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, có đê-cập 
đên chuyện chàng thanh-niên Sở-rj-Gia, bị 

thay đôi phái tính, trở thành phụ-nữ. 


Thuở ấy, ở thành-phố Sở-rj-Gia có một chàng 
thanh-niên giàu có, cũng tên là Sở-rj-Gia, một 
hôm cùng với các bạn, ngồi trên chiếc xe lộng- 
lẫy, đi tắm. Dọc đường, gặp một vị Trưởng-lão 
tên là Khắc-ca- gia, tướng-mạo trang- 

nghiêm, đang sửa lại áo cà-sa cho ngay- 

ngắn để vào thành-phố khất-thực. Nhìn thấy 
nước da vàng ánh, đẹp-đẽ của vị Trưởng-lão, 
chàng thanh-niên Sở-rị-Gia bỗng nổi lên ý-nghĩ 
trong đầu: "- Kià! Ta muốn “cưới” vị tỳ-kheo nầy 
làm vợ! Hay là, vợ ta ở nhà phải có được một 
làn da đẹp-đẽ như vị Trưởng-lão này!" Tư- 
tưởng bất-chánh nầy vừa khởi lên, thì lạ thay, 
Sở-ti-Gia lại biến thành một cô gái, đẹp với làn 
da óng-ánh vàng chói. Sở-ri-Gia cảm thấy xấu- 
hổ, ngồi chung xe với các thanh-niên khác, nên 
bỏ xuống và trốn đi xa. 


Trên đường đi trốn, thiếu-nữ Sở-rj-Gia bán 
chiếc nhẫn đeo tay đề có tiền quá-giang xe đi 
đến thị-trấn Tắc-xi-la. Một người khách đồng- 
hành vào thị-trần, gặp một vị công-tử giàu- 

có đang kén vợ, liền mách có một thiếu-nữ rất 
đẹp đã ngồi cùng xe với mình. Vị công-tử 

tìm đến gặp cô Sở-rị-Gia và xin cưới cô ngay. 
Và trong cuộc sống mới, "bà" Sở-rj-Gia 

sanh được hai đứa con trai, cùng với hai người 
con trai trước, khi "bà” còn là thanh-niên. 


Một hôm, có người khách-thương từ thành Sở- 
rị-gia đến thị-trấn Tắc-xi-la buôn bán. "Bà" Sở-rị- 
Gia nhận ra được người quen cũ, mới cho mời 
về nhà đãi-đằng. Vị khách-thương rất ngạc- 
nhiên, thấy bà chủ nhà là người lạ với mình, sao 
tỏ ra thân-mật. "Bà" Sở liền hỏi thăm tin-tức ở 
thành-phố cũ, về gia-cảnh của người khách- 
thương cùng các nhà láng-diềng;: sau đó, bà 
mới kế lại câu chuyện mình bị biến-đỗi phái-tính 
như thế nào. Bấy giờ vị khách thương mới tin và 
khuyên, bà nên đến gặp vị Trưởng-lão Khắc-ca- 
gia ngỏ lời xin sám-hồi. Bà Sở làm y theo lời 
khuyên, thỉnh Trưởng-lão về nhà cúng-dường 
thực-phẩm, nghe giảng-pháp, xong rồi ra qùi 
trước Trưởng-lão mà tỏ lời hồi-tiếc. Vị Trưởng- 
lão bảo: 


"Xin nữ-thí-chủ đứng dậy, bần-tăng xin chấp- 
nhận lời sám-hôi của bài” Tức thì, "bà" Sở liên 
biên trở lại thành "ông" Sở-rj-Gia như khi trước. 


Kê từ khi trở lại thành đàn-ông, Sở-rị-Gia 
thường suy-gẫm về sự biến-đồi vô-thường của 
cuộc sống, sao trong một đời mà mình vừa 
làm cha hai đứa con trai trước, lại vừa 

làm mẹ hai đứa sau. Chẳng bao lâu, Sở-rj-Gia 
nhàm-chán cuộc sống thế-tục, liền xin xuất-gia 
và được Trưởng-lão Khắc-ca-gia thâu-nhận 


làm đệ-tử. Nơi tu-viện, các bạn đồng-tu thường 
hỏi tỳy-kheo Sở-ri-Gia, trong lòng thương con 
nào nhiều nhứt, con gọi mình bằng cha, hay con 
gọi mình bằng mẹ? Thật-tình, tỳ-kheo Sở-rị- 
Gia đáp, con mình sanh từ bụng mình thì 
thương hơn. Sau đó, thường bị theo hỏi 

mãi điều đó, tỳ-kheo Sở-rj-Gia buồn-chán, mới 
xin ân-cư, sống riêng một mình trong cốc 

vắng, đề chuyên-tâm tu-tập thiền-định. Chẳng 
bao lâu, chứng-đắc quả-vị A-la-hán. Các vị tỳ- 
kheo đồng-tu lại hỏi về câu hỏi cũ nữa. Tỳ-kheo 
Sở-rj-Gia đáp: "Trước kia, tôi tríu-mền các con 
do tôi sanh ra; nay tôi xem tất cả bốn đứa đều 
như nhau, chẳng quyền- luyến đứa nào cả." Các 
vị tÿ-kheo tưởng răng Sở-rj-Gia chẳng nói lên 
Sự-thật, mới đến bạch với Đức Phậi. 


Đức Phật bảo: "Tỳ-kheo Sở-rj-Gia đã nói lên 
Sự-Thật; tâm của vị A-la-hán đã cắt đứt sự 
luyền-ái, đem tình-thương mà trải rộng ra đến 
mọi người, chẳng có sự phân-biệt, kỳ-thị. Tỳ- 
kheo Sở-rj-Gia, với tâm-ý thiện-lành đã thực- 
hiện được niềm an-lạc cao-thượng, mà cha hay 
mẹ của mình, dầu có thương mình đến đâu đi 
nữa, cũng chẳng ban-cấp được niềm an-lạc đó 
cho mình." 


Bấy giờ, Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây: 


Cha mẹ, họ-hàng làm chửa được 
Sao cho mình hưởng phước dài lâu. 
Tâm thành, ý thiện, riêng làm được, 

Tự tạo cho mình phước-lạc cao. 

(Kệ số 043.) 


TÌM HIẾU: 
Xin Chúu-ý: 


Trước khi Tìm Hiểu và Học-Tập bài nầy, Thiện- 
Nhựt xin có vài lời lưu-ý người đọc: 


1.- Thiện-Nhựt do-dự rất nhiêu chẳng biết có 
nên dịch Tích-chuyện nây hay không, vì câu 
chuyện nhuốm vẻ hoang-đường: chỉ một ý-nghĩ 
xấu đã biến-đồi tức-khắc phá¡i-tính của một 
người, từ người nam ra thành người nữ. 


2.- Tuy nhiên, Suy-ngif kỹ vê việc học- -lập Kinh- 
kệ, chúng ta chẳng nên quá chú- -trọng đến sự 
chính-xác của sự-tích do người kết-tập viết 

lại, để tìm cách kiểêm-nhận theo lối khoa-học 
ngày nay tìm bằng- chứng, mà nên fìm hiểu và 
học-tập Ý-nghĩa chánh-yếu, nằm ẩn bên dưới 
Tích chuyện. Tích-chuyện có thể chẳng đúng 
một trăm phân trăm với thực- tế của đời sống 
thế-tục mà chúng ta đang sống, nhưng Sự-thật 
chứa trong lời dạy của Đức Phật đúng cả muôn 
đời. Sự-thật đó, trong bài nây, là sự hương-yêu, 


quyễn-luyễn có tánh-cách thiên-vị: thương con 
mình đẻ ra hơn là con ghẻ, con nuôi, con riêng 
của chồng hay vợ. Tình thương mà Đức Phật 
dạy là Tình thương rộng-lớn, bao la, trải khắp 
mọi loài chúng-sanh, chẳng cứ gì riêng thương 
con cháu của mình, đó là Tâm Từ, mà mọi 
người Phật-tử phải cố luyện-tập. 


đ.- Vì lẽ trên đây, Thiện-Nhựt mong-mỏi 

người đọc nên tìm thấy lời dạy chơn-thật và quí- 
báu của Đức Phật trong Kinh-Kệ, và dẹp bỏ 

qua ý-định tìm cách kiêm-chứng sự xác- 

thực của các sự-kiện được kế lại. Chuyện có thê 
khó cho ta, vào thời-đại này, trong hoàn-cảnh 
sanh-sống này, hiểu được và dễ tin được. 
Nhưng đó chẳng phải là điều chánh-yếu. Điều 
chánh-yéu là phải biết tìm hiểu và học-tập lời 
dạy của Đức Phật. 


A.- Nghĩa CHỮ: 


- Sỏ-rị-Gia: tên thật của thành-phố và đồng thời 
tên của nhơn-vật chánh trong Tích-chuyện, 
băng tiêng Pali là Soreyya. 


- Phái-tính: chỗ khác nhau giữa người nam và 
ñQƯỜI nữ. 


- Nước da, màu da: màu-sắc của làn da trên 
thân-thê. 


- Bắt-chánh: bắt = chẳng; chánh = ngay-thẳng. 


- Khắc-ca-gia: tên thật của Trưởng-lão bằng 
tiêng Pali là Mahàkaccàyana. Mahà là lớn, 
thường được dịch là Đại. 


- Quá-giang: quá = đi qua: giang = sông. Ở đây, 
chữ quá-giang có nghĩa là đi nhờ xe. Thường 
hay nói có giang. 


- Tắc-xi-la: tên thật của thị-trân này bằng tiếng 
Pali là Taxila. 


- Đông-hành: đồng = cùng, chung; hành = đi. 
Bạn đông-hành là người cùng ởi chung với 
nhau. 


- Gia-cảnh: gia = nhà; cảnh = tình-cảnh. Gia- 
cảnh là tình-cảnh ở nhà mạnh-giỏi ra sao. 


- Sám-hồi: nghĩa thông-thường là xin lỗi. Nghĩa 
chuyên-môn trong Phật-học, sám là tiếng. 

Phạn ksamayaii, có nghĩa hồi-tiếc về lỗi-lầm đã 
lỡ làm qua; ñhói là tiếng Hán-Việt, có nghĩa là 
hồi-tiếc. Ráp hai chữ lại, thường được dùng để 
chỉ hai việc phải có, khi mình thật-sự thành-tâm 
xin sám-hói: (1) nhìn-nhận lỗi-lầm mình đã làm 
và xin nhận tội; (2) hứa từ rày về sau, chẳng hề 
tái-phạm nữa. 


- Nữ-thí-chủ: nữ = người đàn-bà, phụ-nữ; thí 
= bô-thí; chủ = chủ. Thí-chủ, Thí-giả là người 
bô-thí, dưng-cúng lê-vật cho người tu-hành. 


- Bằn-tăng: bắn = nghèo; tăng = tu-sĩ. Bắn- 
tăng là tiêng tự-xưng của người †tu-sĩ nghèo. 


- Vồô-thường: vô = chẳng; thường = thường 
còn; Vô-thường là chẳng bền-vững, có đó rồi 
mất đó. 


- Cốc: căn nhà nhỏ, chỉ có một phòng, dành cho 
tu-sĩ tu ân-cư. 


- Quyễn- luyễn, Tríu-mến, Luyễn- ái: thương 
nhiều và bám-víu vào, rời ra chẳng, được. Tình 
thương quyến-luyễn, tríu-mền, luyên- 
ái này, Đức Phật dạy phải dẹp bỏ, vì nó chính là 
lòng tham-ái, nguyÊn- nhơn gây ra khổ- 
đau, khiến ta bám vào đời sống thế-tục mà 
chẳng đi tìm giải-thoát khỏi cảnh sanh-tử của 
Luân-hài. 


- Kỳ-thị: đôi-đãi cách khác nhau vì chẳng đồng 
giai-câp, màu đa, v.v.; có tánh thiên-vị, thương 
kẻ nây lại ghét bỏ kẻ khác. 


- Niễm an-lạc cao-thượng: niềm vui cao-cả, bền- 
vững; ở đây có nghĩa là niềm vui được giải- 
thoát, sống trong cảnh-giới Niết-Bàn an-lạc. 


- Ban-cấp: đem cho. 


- Phước-lạc cao: đó chính là niềm vui được 
hưởng trong cảnh-giới an-lạc, trường-cửu của 
Niêt-Bàn. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1).- Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện có hai phần: phần đầu kế lại việc vì 
sao Sở-rj-Gia bị biến-đổi từ người nam ra người 
nữ; phần sau thuật lại việc tu-hành của Sở-ri- 
Gia được thành-công, chứng quả-vị A-la-hán. 
Ta nên lướt qua phần thứ nhứt và tìm hiểu kỹ ở 
phần thứ nhì, nhứt là lời Phật dạy về sự dứt bỏ 
niềm Iuyến-ái trong tâm. 


a.- Việc thay đỗi phái-tính: theo Tích-chuyện, chỉ 
vì trong tâm khởi lên ý-nghĩ bất-chánh đối với vị 
trưởng-lão mà Sở-ri-Gia phải thành người nữ. 
Sự thay đổi phái-tính, trong hiện-trạng của y- 
khoa, chẳng phải là chẳng có: với thuật giải- 
phẫu y-khoa ngày nay đã có nhiều người 

nam được đồi thành người nữ về thể-xác và 
ngược lại. Nhưng Tích-chuyện nhắn mạnh 

ở điểm: chỉ vì ý-định bắt-chánh trong tâm mà bị 
biến thành người nữ. Chuyện đúng hay sai sự- 
thực, ngày nay chúng ta khó lòng kiêm-chứng. 
Nhưng điều quan-trọng, chẳng phải là sự biến- 


đổi phái-tính, mà sự quyết-tâm tu-hành sau này 
của Sở-rj-Gia. Chỗ thành-công của Sở-rj-Gia là 
do việc dứt bỏ sự luyến-ái thiên-vị, thương con 
chính mình đẻ ra, để có được một tắm 

lòng thương-yêu tất cả đông-đêu nhau của 

tâm Từ. 

b.- Lời Phật dạy ở phân cuối Tích-chuyện: cha, 
mẹ dâu có thương con, để tiên-của cho con 
hưởng, cũng chỉ đem hạnh-phước một đời mà 
thôi. Còn hạnh-phước chơn-thật, lâu-bên là 
hạnh-phước sống trong cảnh Niễt-bàn, phải do 
mình tự-tạo lẫy, hạnh-phước nây sanh ra do tâm 
thành, ý-thiện, nói cách khác, là do biết tu- 
hành đúng cách để được giải-thoát. 


(2).- Ý-nghĩa bài Kệ số 043: 


Ý-nghĩa bài Kệ được tóm gọn trong lời Phật dạy 
ở đoạn cuôi của Tích chuyện: bỏ lòng luyễn- 
ái, đề Tâm được thanh-tinh. 


HỌC TẠP: 


1.- Học thuộc lòng cả hai bài Kệ số 042 và 
045, đề biêt nên giữ-gìn Tâm-ý cho thanh-tịnh. 


2.- Ứng-dụng: Con cái trong nhà, chẳng nên 
CÓ con cưng, con ghét, nên thương chúng đồng- 
đều, đừng dành món ngon này cho một đứa, 


các đứa khác phải nhịn; đừng bắt chỉ một đứa 
làm nặng làm luôn, còn các đứa khác thì khỏi. 


-OoQOGo- 


IV.- Phẩm Hoa. 


(33).- Tích chuyện các vị Tỳ-kheo bàn vê 
thế Đất. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại Kỳ-viên-tự, 
nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, có đề-cập 
đến các vị tỳ-kheo bàn về thế đất lồi-lõm hay 
bằng-phẳng. 


Thuở ấy, có năm trăm vị tỳ-kheo theo sau chơn 
Đức Phật vào làng để kháất-thực, rồi trở về Kỳ- 
viên-tự. Vào buổi chiều, họ tụ-tập nhau và bàn 
về chuyến đi khát-thực buổi sáng. Một số bình- 
phẩm về thế đất dọc đường, có chỗ lồi, chỗ lõm; 
các vị khác cho rằng khoảng này có cát, khoảng 
kia có đất sét trơn-trợt; một nhóm khác bảo 
vùng ấy có đôi nông, vùng kia có hồ đèo, v.v. 
Vào lúc ấy, Đức Phật đi _ngang qua, biết được 
các tÿ-kheo đang bàn về thế đất, Ngài dừng lại 
và dạy rằng: "Này các tỳ-kheo, đất cát mà các 

vị đang bàn-cãi với nhau đó, đều ở ngoài tâm 
thân của quí vị. Tốt hơn, quí-vị nên quay lại nhìn 


trên bản-thân mình, và chuẩn-bị đây-đủ đề 
chuyên-tâm hành-thiên.”" 
Bấy giò, Đức Phật nói lên hai bài kệ sau đây: 
Ai khéo vượt qua cối đất liên, 
Cõi Diêm-ma và cõi nhơn-thiên ? 
Ai thông-đạt chơn-truyên Chánh-pháp, 
Khéo như người hái, kêt tràng hoa? 
(Kệ số 044.) 
Bực hữu-học qua cối đất liên, 
Cõi Diêm-ma và cõi nhơn-thiên, 
Lại thông-đạt chơn-truyên Chánh-pháp. 
Khéo như người hái, kêt tràng hoa. 
(Kệ số 045.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa CHỮ: 


- Thế Đất: hình-thê của mặt đất có chỗ lồi, chỗ 
lõm, v.v... 


- Nỗng: gò đất cao. 


- Cõi Diêm-ma: cõi âm, cõi chết, nơi vua Diêm- 
Vương ngự-trị. 


- Cõi nhơn-thiên: Nhơn = người; Thiên = Trời. 


- Thông-đạt: hiễu biết rõ-ràng, thấu đáo. 


- Chơn-truyên: Chơn = chơn-chánh, đúng- 
đãn; truyền = dạy bảo, nói và giảng đúng, cho rõ 
nghĩa. 


- Tràng hoa: các hoa kết lại thành vòng. 


- Hữu-học: Hữu = có; học = học hỏi. Hữu- 

học, theo nghĩa chuyên-môn trong Phật-học, là 
người đã thông-đạt Chánh-pháp. Về phương- 
diện tu-hành, đó là những người còn đang học 
cách tu thế nào đề diệt hết các phiền-não tham, 
sân, v.v. và các sự si-mê về sở-tri-chướng đề 
cho tâm và huệ được giải-thoát. Cao hơn bực 
Hữu-học là bực Vôõ-học nghĩa là những bực tu- 
hành đã học xong rồi, đã dẹp hết phiên-não- 
chướng và sở-tri-chướng, hết còn gì đễ học 
thêm nữa, tâm và huệ đêu giải-thoát. Đừng lầm 
bực Vô-học với kẻ thắt-học, là hạng người 
chẳng biết học gì hết ráo. Bực Hữu-học: tiếng 
Pali là Sekha; Vô-học + Asekha. 


B. Nghĩa Ý 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện rất giản-dj, các vị tÿ-kheo tụ-tập 
nhau vào buổi chiều để tán gầu. Đức Phật đi 
ngang qua, nghe thấy, nhắc các vị tuỳ-kheo nên 
siêng-năng quán thân bắẩt-tịnh và chuyên-tâm 
hành thiên thì tốt hơn. 


(2) Ý-nghĩa hai bài Kệ số 044 và 045: 


Tuy chia ra hai bài, nhưng một bài đặt câu hỏi, 
bài sau trả lời. Hỏi: Ai vượt qua được mọi cõi 
trong cảnh Luân-hồi? Đáp: bực Hữu-học đang 
tu, dẹp hết các chướng-ngại, đễ tâm và 

huệ được giải-thoái. 


Học-tập 
1. Học thuộc lòng hai bài Kệ. 


2. Ứng-dụng: Bớt tán gẫu, dành thời-giờ đọc 
Kinh, đi kinh-hành. 


đ. Nghe ai nói chuyện hàng xóm, chỉ nghe 
thôi, đừng tán thêm. 


(34) - Tích chuyện vị Tỳ-kheo quán thân như 
ảo-ảnh. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại Kỳ-viên-tự, 
nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng pháp, có đê-cập 
đên một vị Tỳ-kheo quán thân như ảo-ảnh. 


Thuở ấy, có một vị Tỳ-kheo, sau khi nhận được 
đề-tài quán-tưởng do Đức Phật chỉ-dạy, liền đi 
vào rừng sâu để thực- -tập thiền-quán. Mặc dầu 
vị ấy nỗ-lực rất chuyên-cân, nhưng sau một 
thời-gian, chẳng thấy có kết-quả khả-quan. Vị 
ấy định quay về Kỳ-viên-tự để xin Đức Phật chỉ 


dạy thêm. Dọc đường, vị ấy đứng lưng-chừng 
một ngọn đồi thấp, thấy tháp-thoáng. một ngọn 
tháp cao, xa xa, ấn hiện trong lùm cây. Khi đến 
gân bờ sông, thì ra đó chỉ là ảo-ảnh của một tàn 
cây rọi xuông dòng nước, có ánh mặt trời chiều 
lên. Ngay lúc ây, vị ấy nghĩ đến tắm thân này 
cũng tựa như ảo-ảnh, chẳng có thực-thê gì. Vị 
ấy liền ngồi xuống bên bờ sông, nhìn các bọt 
nước phập-phòng, chẳng máy chốc lại vỡ tan. 
Thân nầy rồi cũng thế, vô-thường chẳng bằn- 
vững, khác nào bọt nước trên sông. 


Lúc bấy giờ, Đức Phật quán-thấy sự tiến-bộ của 
vị Tỳ-kheo, liền phóng hào-quang, đến bên 
cạnh, và nói: "Nầy Tỳ-kheo, như ông vừa quán- 
thấy trong tâm, tắm thân nây là vô-thường, 
chẳng có thực-thê, có khác gì ảo-ảnh trên mặt 
nước kia." Rồi Đức Phật đọc lên bài kệ sau đây; 
vị Tÿ-kheo chăm-chú nghe, ghi nhận kỹ và 
chứng được đạo-quả A-la-hán. 


Nhìn thân, biết vô-thường bọt nước; 
Trông ảo-ảnh, thông được thê không, 
Nhồ mũi tên hoa Ma cám-dỗ, 
Người nây, Thân Chết hết chỗ tìm. 
(Kệ số 046) 


Tìm hiễu: 


a. Nghĩa Chữ: 
- Quán: nhìn kỹ và nhận-xét rõ trong tâm. 


- Äo-ảnh: ảo = giả, chẳng có thật; ảnh 

= hình. ẢÁo-ảnh là hình giả, mắt nom thấy nhưng 
chẳng có vật thật; tựa như bóng soi trên mặt 
nước. 


- Khả-quan: Khả = có thê; quan = xem. Kết - 
quả khả-quan là có kêt-quả tôt, xem được lăm. 


- làn cây: thân cây có nhành lá, có bóng mái. 


- Thực-thể: thực = thật; thể = bản-thễ. Chẳng có 
thực-thế, có nghĩa là, tuy có đó, nhưng do sự 
kết-hợp tạm thời của những chất khác; hễ các 
chất nầy rời nhau ra, thì thân tiêu mất, chẳng 
còn gì. Nếu có thực-thể thì thực-thể còn tồn- 

tại được một mình; chỗ tồn-tại độc-lập đó 

là bản-thể. 


- Thê không: thê = bản-thễ; vốn là; Không 

= rỗng-rang, chẳng chứa đựng gì. Thể không rất 
khó định-nghĩa; thường nghe dạy: muôn vật đều 
thê không, có nghĩa là muôn vật đều rỗng-rang, 
chẳng có thực-thê. 


- Múi tên hoa: tên hoa = trên mũi tên nhọn có vẽ 
bông hoa, tượng-trưng sự cám-dô. Bài Kệ 
gọi đó là sự cám-dô là Ma; còn gọi là Ma-quân. 


- Thân Chết hết chỗ tìm: có nghĩa là người ấy 
chẳng còn tái-sanh nữa nên chẳng chết. Tu đến 
mức chứng được vô-sanh là chứng-đắc cảnh 
Niết-bàn an-vui và thường-còn mãi mãi. Vì thế 
Thần Chết bắt chẳng được. 


B. Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện rất giản-dị, được tóm gọn trong 
tựa-đề: một vị Tỳ-kheo biết quán thân như ảo- 
ảnh, nghĩa là xem thân này giả-tạm, chẳng 
thường-còn. Người quán được như thế, rời bỏ 
các thú-vui vật-chât cám-dõ, tu chứng được 
cảnh vô-sanh của Niêt-bàn. 

(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 046: 

Bài Kệ có bốn câu, mỗi câu chứa một ý-nghĩa 
quan-trọng trong giáo-lý nhà Phật. Xin phân- 
tách văn-tắt: 

1. Nhìn thân, biết vô-thường bọt nước: đây là 
phép quán thân vô-thường. Biêt thân nây giả- 
tạm, do fứ-đại ( = bôn chât: đât, nước, gió, lửa) 


kết-hợp tạm-thời mà có, chẳng. bền- -vững, 
như bong-bóng nước chẳng mấy chốc mà vỡ đi. 


2. Trông ảo-ảnh, thông được thê KHÔNG: đây là 
phép quán các sự-vật hữu-vi đêu có thề Không 
rồng- rang. Sự-vật hứu-vi là những sự-vật do sự 
tạo-tác mà có, chịu ảnh-hưởng của sự đồi-thay 
(bị điễu-kiện-hoá), bên trong chẳng có thực- 
chất, nên được gọi là chẳng có thực-thê, hay 

là, bản-thê là Không. Biết được thê Không của 
mọi vật ở thế-gian, mới đi tìm chỗ thường-còn, 
chơn-thật, bên-vững là cõi xuât-thê của Niết- 
bàn. 


3. Nhỗ mũi tên hoa Ma cám-dỗ: mũi tên 

hoa tượng-trưng cho sự cám-dỗ của các thú-vui 
vật-chát (thú-vui vật-chất thường được gọi bằng 
danh-từ chuyên-môn trong Phật-học là các dục- 
lạc; dục = ham muốn; lạc = thú-vui) Gọi là mũi 
tên có tâm thuốc độc vì khi bắn vào người sẽ 
gây ra chết-chóc; mũi tên có vẽ hoa, trông đẹp, 
nên có sức cám-dỗ. Người biết nhồ mũi tên 
hoa là người biết bỏ qua các thú-vui vật-chất, 
chẳng chạy theo sự cám-dỗ, chọn con đường 
tu-hành, tự khép mình trong kỷ-luật của ngũ 
giới ( = năm điều răn-cắm của người tu tại-gia) 
và thực-hành mười điêu thiện (xin xem lại Thập 
Thiện ở trang 100). 


4. Người nây Thân Chết hết chỗ tìm: thi- 

hành đúng ba điều kế trên trong ba câu Kệ 
trước, thì đạt được kết-quả là chứng được 

cảnh vô-sanh. Vô-sanh có nghĩa là chẳng tái- 
sanh nữa, mà chẳng tái-sanh thì chẳng chết, 
sống mãi mãi trong cõi an-lạc, thường-hằng của 
cảnh-giới Niết-bàn. Câu chót này nói đến kết- 
quả của sự †u-hành viên-mãn. 


Tóm lại, bài Kệ nầy dạy ta phép quán 

thân như ảo-ảnh, như bọt nước, biết tránh 

sự cám-dỗ của dục-lạc, khép mình trong giới- 
luật tu-hành, sẽ tránh được vĩnh-viên cảnh đau- 
khổ triền-miên của sanh-tử Luân-hồi và 

chứng được Niết-bàn an-lạc. 


Học-tập 

1. Học thuộc lòng bài Kệ, đê ghi nhớ hai điều 
căn-bản trong giáo-lý: Vồ-thường, thê Không. 
2, Thực-tập vê quán Vô-thường: xin đề-nghị vài 
việc nho-nhỏ đề nhận-xét vê lẽ Vô-thường của 
mọi vật hữu-vi: 

- thay bó hoa tươi trên bàn Phật: mỗi khi thay 


hoa, nên lâm-bâm trong đầu, đời người rồi cũng 
chóng hết như hoa sớm nở tối tàn! 


- Khi uỗng. trà hay cà-phê: nhìn vào bọt nước ở 
ly, tách, để nửa phút SUY- gẫm về sự nhanh- 
chóng của bọt nước, chẳng mấy chốc rồi bễ đi; 
đời người, các thú-vui vật-chất cũng chóng tàn 
như thế. 


3. Nhỗ mũi tên hoa: trong buỗi tiếp-tân: nễu có 
thê, thay vì nhận một ly rượu, xin đổi lây ly nước 
trái cây,và ngẫm-nghĩ: đây là ta đang tìm cách 
nhỗ mũi tên hoa của Ma cám-dỗ, Ma đó là... ma 
men! 


(35) - Tích chuyện vua Tỳ-lưu-ly. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại Kỳ-viên-tự, 
nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng pháp, có đê-cập 
đên Vua Tỳ-lưu-ly tàn-sát dòng họ Thích-ca. 


Thuở ấy, vua Ba-tư-nặc của nước Câu-tát-la, 
muốn cưới một công-chúa dòng Thích-ca làm 
hoàng-hậu, mới gởi sứ-giả đến thành Ca-tỳ-la- 
vệ để cầu-hôn. Vua Đại-danh dòng Thích-ca 
mới chọn trong hàng con mình một nàng công- 
chúa rất đẹp, vốn do một người cung-nữ nô-lệ 
sanh ra. Vua Ba-tư-nặc phong làm Hoàng-hậu, 
sanh ra Thái-tử Tỳ-lưu-ly. Khi Thái-tử đúng 
mười sáu tuổi, về thăm quê mẹ ở ©Ca-tỳ-la-vệ, 
các vị hoàng-tử dòng Thích-ca đều bỏ đi săn, để 
khỏi đón tiếp một người vốn thuộc dòng ti-tiện. 


Nhưng Thái-tử Tỳ-lưu-ly vẫn được tiếp-đãi 
nồng-hậu nơi hoàng-cung. Sau cuộc viếng 
thăm, Thái-tử Tỳ-lưu-ly ra về; trong bọn tùy-tùng 
có người bỏ quên đồ-vật, trở lại lấy. Bấy giờ có 
người đầy-tớ gái trong cung đang chùi rửa các 
ghế Thái-tử đã ngồi, vừa chùi vừa lâm-bẩm: 
"Ghế này ô-uế đi vì đứa cháu của kẻ nô-lệ đã 
ngồi lên." Người tùy-tùng lấy làm lạ, mới hỏi tại 
sao, người đầy-tớ thuật lại nguồn-góc, dòng-dõi 
bên ngoại của Thái-tử Tỳ-lưu-ly. Bà ngoại của 
Thái-tử là một người nô-lệ, được vua Đại-danh 
thương, nên mới sanh ra công-chúa, mẹ của 
Thái-tử. Chuyện được dấu kín trong thời-gian 
Thái-tử viêng thăm. Nào ngờ, người tùy-tùng 
thuật lại hết cho Thái- tử nghe. Tỳ-lưu-ly nỗi 
giận, nguyện sẽ báo mối thù này. 


Tỳ-lưu-ly là kẻ bạo-ngược, đuồi vua cha phải 
chạy sang nước Ma-kiệt-đà, cướp ngôi, cầm 
quân sang đánh thành Ca-tỳ-la-vệ. Biết bao 
nhiêu người trong dòng họ Thích-ca bị giết chết. 
Ngài A-nan khóc-lóc xin nhờ Đức Phật cứu cho, 
nhưng Đức Phật bảo, đó là quả-báo của dòng 
họ Thích-ca phải gánh chịu, vì trong một tiền- 
kiếp, họ đã bỏ thuốc độc vào một hồ nước, giết 
hết loài cá trong hồ; nay cá ấy tái-sanh ở nước 
Câu-tát-la, đến báo oán. 


Trên đường trở về nước, quân-đội của Vua Tỳ- 
lưu-ly đóng đại-dinh bên bờ sông, an giấc. 
Nửa đêm, nước lụt to lớn tràn ngập khắp nơi, 
cuốn tất cả mọi người trôi ra biển, chết hết. 


Khi nghe kể lại việc này, Đức Phật đọc lên bài 
Kệ sau đây: 


Người mải-mê hái hoa dục-lạc, 
Bị Tử-thân đến bắt mang đi; 
Như cơn lụt lớn, khác gì, 
Cuốn phăng làng xóm ngủ khì, say mê. 
(Kệ số 047.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa CHỮ: 


- Tỳ-lưu-ly: tên thật vua này bằng tiếng Pali 
là V/tatùbha. 


- Ba-tư-nặc: tên thật vua này bằng tiếng Palli 

là Pasenaơi, tiếng Phạn là Prasenajit. Vua Ba- 
tư-nặc là một Phật-tử thuần-thành, thường đến 
thưa hỏi Đức Phật về giáo-pháp. 


- Câu-tát-la: tên thật nước nầy bằng tiếng Pali 
là Kosala. 

- Ca-tỳ-la-vệ : tên thật thành này bằng tiếng Pali 
là Kapilavatthu. 


- Thích-ca: tên thật của dòng-họ này bằng tiếng 
Pali là Sakya. 


- Đại-danh: tên thật của vua này bằng tiếng Palli 
là Mahànàma. 


- Ma-kiệt-đà: tên thật nước này bằng tiếng Palli 
là Magadha. 


- Tàn-sát: tàn = tàn-bạo; sát = sát-hại, giết chết. 
- Câu hôn: xin cưới. 


- Nô-lệ: nô = đầy-tớ; lệ = lệ- thuộc. Nó-iệ là 
người đầy-tớ, thân-thê thuộc về chủ, chủ có 
quyên sinh-sát được. 


- Ô-ué: dơ-bản. 


- Đại-dinh: đại = lớn; dinh = doanh trại, chỗ đóng 
quân. 

- Hoa dục-lạc: hoa = bông hoa; dục = ham 
muốn; lạc = vui. Thú-vui vật-chất về thể-xác, 
trong Phật-học gọi là dục-lạc. Bảo đó là hoa, vì 
dục-lạc hay cám-dỗ, làm người vui-thích và mê- 
đăm. 


- Tử-thân: thần Chết. 
B.- Nghĩa Ý: 


(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện kế lại việc báo-thù của vua Tỳ-lưu- 
ly đã tàn-sát dòng-họ Thích-ca. Y-nghĩa quan- 
trọng là Luật Nhơn-Quả báo-ứng: dòng-họ 
Thích-ca trong tiền-kiếp đã giết chết hết loài cá 
trong hồ bằng thuốc độc, trong kiếp này phải 
chịu cảnh tàn-sát. Vua Ty-lưu- ly giết-hại người 
trong họ Thích-ca, phải chịu quả-báo hiện- -tiên ( 
= ngay trước mắt) là bị nước lụt cuốn chết trôi 
ngoài biên, ngay trong đêm sau trận tàn-sáit. 


(2).- Ý-nghĩa của bài Kệ số 047: 


Trong bài Kệ, Đức Phật chỉ nhơn việc vua Tỳ- 
lưu-ly và quân lính đang ngủ mê, bị lũ-lụt cuốn 
trôi trong đêm, mà so-sánh với việc người ham 
chạy theo thú vui vật- chất, chẳng dè Thần Chết 
rình sẵn bắt đi, vào lúc mình chẳng ngờ. Ý- 
nghĩa quan-trọng của bài Kệ là đừng tham-đắm 
dục-lạc, phải lo tu-hành, vì mình chẳng 

biết được lúc nào mình sẽ chết. Nếu chẳng tu- 
hành để giải-thoát, sẽ phải trôi lăn mãi trong 
vòng khổ-đau của sanh-tử Luân-hồi. 


Tại sao Đức Phật lại chẳng dùng thằn-thông 
cứu-giúp dòng-họ mình tránh khỏi cuộc tàn-sát? 
Chẳng phải Đức Phật đã vô-tình với họ- 

hàng, đó là vì luật quả-báo khi báo-ứng chẳng 


vì-nễ ai, chẳng tư-vị ai, hễ đã làm ác thì phải 
chịu điêu khô-sở. Chăng có nơi nào trên thê- 
gian nây mà ta trôn được quả-báo cả. 


HỌC TẬP: 

1.- Học thuộc lòng bài Kệ, đê tự khuyên-răn lấy 
mình môi khi thây bị thú-vui cám-dô. 

2.- Ghi nhớ Tích chuyện, đề tự-trách mình mỗi 
khi có ý-định muôn làm hại ai, hay trả thù ai. 


3.- Hãy xem lại các Tích chuyện số (1), (2). (3), 
(4), và các bài Kệ liên-hệ đến việc thù-oán. Nhớ 
rằng: ôm việc thù-oán trong lòng là tự hại mình 
trước, vì lòng mình chắng được nhẹ-nhàng, 
thanh-thản. 


4.-Vê các thú-vui giải-trí, sau những giờ làm việc 
nhọc-mệt, xin đê-nghị thử xét lại đề tránh 
các "dục-lạc” thông-thường sau đây: 


- hút thuốc lá, nhai kẹo, tán gẫu với bè-bạn; 
- chơi bài tứ-sắc, xoa mạt-chược; 


- rủ nhau vào quán rượu nhâm-nhi, sau giờ làm 
VIỆC. 


(36).- Tích chuyện bà Khưu-ma-Ly. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại Kỳ-viên-tự, 
nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, có đề-cập 
đến bà Khưu-ma-Ly, một người tín-nữ được 
sanh lên cõi Trời. 


Thuở ấy ở nước Xá-vệ có bà Khưu-ma-Ly, có 
chồng từ năm mười sáu tuổi và sanh được bốn 
người con trai. Bà là một Phật-tử thuân-thành, 
hằng ngày thường dâng-cúng thực- -phẩm cho 
các vị Tăng- ni đi khất-thực. Bà thường đến chùa 
nghe giảng pháp, quét dọn quanh chùa, gánh 
nước đỗ đây vào lu và làm các công-quả khác. 
Bà Khưu lại có được khả-năng nhớ được tiền- 
kiếp của bà, trước ở cung Trời Đao-Lợi, làm vợ 
của vị Thiên-nam tên là Tràng Hoa. Bà nhớ rõ, 
thuở ấy, bà và các người bạn đang cùng nhau 
hái hoa và vui-đùa trong vườn hoa, bỗng bà 
qua đời và tái-sanh xuống cõi nhơn-gian. Cho 
nên, ngày nay, mỗi khi cúng-dường chư Tăng- 
ni, bà thường cầu-nguyện được tái-sanh trở lại 
cõi Trời đễ gặp lại người chồng cũ và các bạn- 
bè ở đấy. 

Một hôm, vào buổi sáng, bà Khưu bị bịnh 

nhẹ, đến buổi chiều thì chết. Đúng như lời 
nguyện, bà Khưu được tái-sanh lên cõi 

Trời Đao-lợi và gặp lại ngay vị Thiên-nam Tràng 
Hoa, bấy giờ còn đang ngoạn cảnh trong vườn 


hoa với các bạn gái của bà. VÌ một trăm năm 
dưới cõi trần chỉ bằng một ngày trên Thiên-giới, 
nên các người bạn và vị Thiên-nam, mới hỏi bà 
Khưu, tự nây giờ, bà đi đâu vắng mặt chẳng 
thấy. Bà Khưu thuật lại thời-gian ở cõi người, có 
gia-đình con cái và được nghe Đức Phật giảng 
pháp như thế nào cho các thiên-nữ cùng chồng 
nghe. 


Báy giờ, ở thế-gian, các vị Tỳ-kheo rất đau buồn 
khi hay tin bà Khưu đã lià cõi trần, và đem 
chuyện bà Khưu trình với Phật. Đức Phật cho 
biết nơi tái-sanh của bà Khưu là cõi Trời Đao- 
lợi, đồng thời chỉ- -dạy các vị tỳ-kheo rằng, đời 
người rất ngắn-ngủi, chưa kịp hưởng cho thoả- 
mãn các thú-vui vật-chất, đã phải chết đi. Rồi 
Đức Phật nói lên bài Kệ sau đây: 


Người mải-mê hái hoa dục-lạc, 
Chưa thỏa lòng thèm-khát ước-mong, 
Đà trông thâ y kià ông Thân Chết 
Nắm cô lôi đi, hết một đời. 

(Kệ số 048đ.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa CHỮ: 


- Khưu-ma-Ly: tên thật bằng tiếng Pali rất 
dài, PatipùJ/ika Kumàri. 


- Tín-nữ: tín = tin-tưởng; nữ = phụ-nữ, đàn-bà, 
cô gái. Chữ fín-nữ, trong Phật-học, chỉ vào 
người phụ-nữ tu tại-gia, giữ năm giới, thường 
vào chùa làm công-quả ( = giúp việc thí-công 
trong chùa). Danh-từ chuyên-môn là ưu-bà-di 
(Upasikà), còn gọi là cận-sự-nữ. Về phiá đàn- 
ông, là ưu-bà-tắc (Upasakà), hay là cận-sự- 
nam. 


- Thuân-thành: rât có nhiệt-tâm, tin tưởng vào 
ngôi Tam-Bảo, thi-hành đúng các bôn-phận của 
người †u tại-gia. 


- Công-quả: công = công-đức; quả = kết-quả, 
trái (cây). Danh-từ nhà chùa, có nghĩa là vào 
chùa giúp việc lặt-vặt, bếp-núc; được tin-tưởng 
là nhờ đó mà được công-đức lành về sau. 


- Thiên-nam: Thiên = Trời; nam = đàn-ông. Một 
vị Trời phái nam, còn phái nữ gọi là thiên-nữ. 

- Tràng Hoa: tên thật bằng tiếng Pali 

là Màlabhàiri. 

- Nhơn-gian: nhơn = người; gian = khoảng, cõi, 
giới, xứ. Cõi nhơn-gian là cõi người. 

- Cõi Trời Đao-lợi: tên cõi Trời nầy bằng tiếng 
Pali là Tàvafimsa. 


- Ngoạn cảnh: xem cảnh, ngắm hoa trong vườn. 


- Mải-mê: đang mê vào việc đó, chẳng để ý gì 
đên việc khác. 


- Dục-lạc: dục = ham muốn; lạc = vui. Trong 
Phật-học, chữ dục-lạc trỏ vào các thú vui vật- 
chất, để thoả-mãn các giác-quan, nên thấp-kém 
so với các thú vui tinh-thần, hướng-thượng, cao 
hơn. 


- Đà = đã; vừa thấy ngay đó liền. 
B.- Nghĩa Ý: 
(1).- Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện thuật lại việc một vị thiên-nữ ở 
cung Trời Đao-lợi tái-sanh xuống cõi nhơn-gian, 
làm Phật-tử thuần-thành, có gia-đình và bốn 
con. Nhờ nhớ lại tiền-kiếp, bà Khưu đến chùa 
làm công-quả, cúng-dường chư Tăng-ni, nghe 
giảng-pháp. Bà cầu-nguyện được tái-sanh trở 
lên cung Trời, tái-hợp lại với chồng cũ là một vị 
Thiên-nam. 


Ý- nghĩa quan-trọng trong Tích chuyện là cái 
chết đến bát- ngờ, như đang hái hoa vui đùa mà 
phải chết; vì thế cho nên trong lúc sống, đừng 


chạy theo dục-lạc, mà phải tinh-tân tu-hành theo 
Chánh-pháp. 


(2).- Ý-nghĩa của bài Kệ số 048: 


Cũng như bài Kệ số 047, bài kệ số 048 cảnh- 
cáo ta, nên biết cái chết sẽ đến bát-ngờ, 

đừng ” mải-mê hái hoa dục-lạc”, mà phải lo tu- 
tập để được giác-ngộ và giải-thoát. 


HỌC TẠP: 


1.- Học thuộc lòng bài Kệ số 048: ý-nghĩa cũng 
giông như bài trước, nên dê thuộc. 


2.- Thời-gian rất tương-đối: Theo Tích chuyện, 
thời-gian ở dưới trần-gian một năm chỉ bằng 
một ngày trên cõi Trời. Theo kinh-kệ Phật-học, ở 
các cõi Trời khác, thời-gian còn lâu hơn nữa. 
Chúng ta chẳng thể nào kiểêm-chứng lại được, vì 
còn phải sống ở cõi trần-gian. Ngay tại trần-gian 
nầy, thời-gian cũng chẳng giống nhau: ở 
Montreal 8 giờ sáng thì ở Sài-gòn là 8 giờ tối. 
Vậy, ta chớ nên cho rằng Tích chuyện nói sai 
sự-thật về thời-gian: khi mình chưa biết, chưa 
thấy, mình chẳng có quyền nói điều đó sai hay 
đúng; thái-độ đứng-đắn là chỉ nghe biết mà 
chẳng nên phê-bình đúng hay sai. 


3.- "Chẳng mải-mê hái hoa dục-lạc" bằng cách 
nào? Tại sao ta lại chạy theo thú-vui vật-chất? 
Vì các thú-vui này làm thoả-mãn sự đòi-hỏi của 
các giác-quan ta, như mắt muốn xem tuồng cải- 
lương, như ai muốn nghe ca Vọng-cổ, v.v. 

Biết kêm-chế các giác-quan, là chẳng mải-mê 
chạy theo hái hoa dục-lạc đó. 


(37).- Tích chuyện ông Cơ-sï-gia, kẻ giàu-có 
mà rít-róng. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại Kỳ-viên-tự, 
nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng pháp, có đề-cập 
đến ông Cơ-sĩï-gia là một kẻ giàu-có nhưng rất 
bỏn-xẻn (rít-róng). 


Thuở ấy tại làng Sắc-kha-ra, gần Vương-xá- 
thành, có một người rất giàu-có, nhưng tâm- 
tánh rất hà-tiện, chẳng hề chịu bố-thí, dầu là một 
vật thật nhỏ-nhít trong số của- cải của ông ta. 

Một hôm, vợ chồng ông ta muốn ăn bánh rế, 
bánh cay, mới đem chảo dầu lên từng thượng 
trên lầu để chiên bánh, chẳng muốn cho ai trong 
nhà trông thấy đề xin chia phần. 


Sáng sớm hôm ấy, Đức Phật, trong cơn thiền- 
định, quán thấy vợ chồng ông Cơ-sĩ-gia có 
được cơ-duyên sắp chứng-đắc đạo-quả Tu-đà- 
huờn. Đức Phật liền sai vị đại-đệ-tử là Ngài Đại- 


Mục-kiền-liên đi đến nhà của ông Cơ-sĩ-gia 
và đưa hai vợ chông người nây đên tịnh-xá Kỳ- 
viên, vào đúng lúc chư Tăng sắp thọ ngọ-trai. 


Ngài Mục-kiền-liên dùng thần-thông bay đến 
làng Sắc- kha-ra, đứng lơ-lửng trên không, trước 
cửa số, nơi hai vợ chồng Cơ-sĩ- gia đang lén-lút 
chiên bánh. Ông Cơ-sĩ-gia nom thấy, mới bảo 
Ngài Mục- kiền-liên đi chỗ khác, nhưng vị đại-đệ- 
tử vẫn đứng yên, im-lặng, chẳng nói lời nào. 
Một lúc sau, Cơ-sĩ-gia sốt ruột và tức tức trong 
bụng, mới bảo vợ: "Thôi, Bà hãy lấy một chút- 
xíu bột, chiên một cái bánh thật nhỏ, đem thí 
cho hắn đi đâu thì đi cho rảnh!" Bà vợ nghe lời, 
vít chút bột bỏ vào chảo chiên, nhưng lạ thay, 
cái bánh phông to lên chiếm cả mặt chảo. Cơ- 
sĩ-gia nghĩ rằng vợ mình đã lấy nhiều bột quá, 
nên chính tay vít một chút-tẻo bột bỏ vào chảo 
chiên. Lạ thay, bánh cũng phông to lên và chiếm 
cả mặt chảo như cái bánh trước. Mấy lần chiên 
như thế, cũng chẳng có được cái bánh nhỏ nào 
cả, Co-sĩ-gia mới bảo vợ, lựa trong rỗ xem có 
cái nào nhỏ nhứt, lầy đem cho. Người vợ nghe 
lời, bốc lấy một cái, nhưng lạ thay, tất cả các 
bánh chiên sẵn đều dính chặt vào nhau, chẳng 
cách nào gỡ ra lấy riêng một cái được. Hì-hục 
một chặp mà chẳng lấy được cái bánh nào, Cơ- 
sĩ-gia cảm thấy hết thèm ăn bánh nữa, mới 


bưng cả rỗồ bánh trao cho Ngài Mục-kiền-liên. 
Lúc ây, Ngài Mục- kiền-liên mới dùng lời hoà-nhã 
khuyến-dạy hai vợ chồng Cơ-sĩ-gia về hạnh bố- 
thí và mời cả hai đến chùa Kỳ-viên, gặp Phật và 
chư Tăng còn đang đợi họ đến thọ-trai. Làng 
Sắc-kha-ra cách chùa Kỳ-viên hơn bốn mươi 
lăm do-tuần, nhưng với sức thần-thông của 
Ngài Mục-kiền-liên, cả hai vợ chồng Cơ-sĩ-gia, 
tay bưng rổ bánh, chẳng máy chốc đến nơi, 
đem dưng rỗ bánh cúng-dường Đức Phật và 
chư Tăng. Bấy giờ, Đức Phật, sau buổi ngọ-trai, 
mới giảng về hạnh bố-thí; Cơ-sĩ-gia và vợ nghe 
lời Phật dạy, thấu-hiều được Chánh-pháp, mới 
chứng-đắc quả-vị Tu-đà-huờn. 


Buồi chiều hôm ấy, khi các vị Tỳ-kheo khen ngợi 
Tôn-giả Mục-kiền-liên đã cảm-hoá được vợ 
chồng Cơ-sï-gia bỏ được thói rít-róng, Đức Phật 
mới bảo chư Tăng rằng: "Này các vị tỳ-kheo, 
các ông nên học theo tư-cách của Mục-kiền- 
liên, mỗi khi đi vào làng để khát-thực: nhận của 
bố-thí mà chẳng hề làm giảm mất sự tin-tưởng, 
sự rộng-lượng cùng tài-sản của người thí-giả." 


Bấy giờ, Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây: 


Ong đến bên hoa, tìm hút nhụy, 
Chăng làm phai một tí sắc hương. 
Y như thê, trên đường khât-thực, 


Tỳ-kheo tỉnh-giác bước vào làng. 
(Kệ số 049.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa CHỮ: 
Các tên được Việt-hoá cho dễ đọc: 


- Cơ-sĩ-gia: tên thật người nầy bằng tiếng Palli 
là Kosiya. 


- Sắc-kha-ra: tên thật làng này bằng tiếng Pali 
là Sakkâảra. 


- Đại Mục-kiên-liên: tên thật của Tôn-giả bằng 
tiêng Pali là \lahà Moggallàna. 


- Rít-róng: cùng một nghĩa với các tiếng hà-iiện, 
bỏn-xẻn, kẹo, keo-kiệt. 


- Bánh ré, bánh cay: loại bánh bằng bột, chiên 
dòn, thường được người Ân-độ ưa dùng, trông 
giông như bánh còng, bánh cam của ta. 


- Từng thượng: từng lầu cao nhứt trong nhà. 


- Ngọo-trai: Ngọ = đúng trưa, mười hai giờ 
trưa; frai: ăn chay. Ngọ-trai là bữa ăn trưa; các 
tu-sĩ theo Phật-giáo nguyên-thủy mỗi ngày 

chỉ ăn một bữa vào buổi trưa mà thôi. 


- Hoà-nhã: Hoà = hiền-hoà; nhã = nhã-nhặn. Lời 
nói hiên-từ và êm-dịu, dê nghe. 


- Hạnh bố-thí: Hạnh = hành, hành-động; bố-thí 
= đem của-cải, công-sức, lời nói ra hiến-tặng 
ai. Hạnh bố- thí tạo nên phước lành cho người 
bố-thí. Hạnh này đứng đầu trong sáu pháp Ba- 
la-mật của Bô-tát-đạo. Hạnh nầy giúp người tu- 
hành dứt bỏ được mối độc to lớn là xẻn- 

tham, trong ba mồi độc tham, sân, sĩ. 


- Thọ-trai: ăn chay. 


- Do-tuân: phiên-âm chữ Phạn là yojana, ước 
chừng một cây-sô. 


- Cảm-hoá: Cảm = cảm-động; hoá 
= chuyên đôi. Cảm-hoá là khiên cho người nghe 
biêt bỏ chỗ sai mà theo điêu đúng. 


- Khắt-thực: Khắt = đi xin; thực = ăn. Khắt- 

thực là hạnh tu của Đức Phật đặt ra, buộc mọi 
tỳ-kheo phải đi xin ăn, chẳng được làm nghề 
nào khác để sanh-sống. Hạnh này có mục-đích 
diệt lòng kiêu-hảnh nơi người tu-sĩ, phải cúi 
mình nhận của bố-thí của kẻ khác mà sống; đây 
cũng là dịp đề các tu-sĩ gặp-gỡ người thường 
đề khuyên-dạy về sự tu-hành cho họ. 


- Tỉnh-giác: Tỉnh = thức-tỉnh, chẳng mê, tỉnh- 
táo; giác = biết. Người fïnh-giác luôn luôn giữ 
chánh-niệm trong tâm, nói gì, làm gì, nghĩ gì, 
cũng biết mình đang nói, đang làm, đang nghĩ 
điều chánh-đáng. Trái với sựfïnh-giác là thói 
buông-lung, mê-mờ, phóng-dật, chẳng biết kềm- 
thúc các giác-quan, chẳng biết chắn-chỉnh các 
vọng-tưởng. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1).- Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện kế lại việc hai vợ chồng ông Cơ-sĩ- 
gia giàu mà rít-róng, muốn ăn bánh mà chẳng 
muốn mời ai, nên trốn lên lầu cao chiên bánh. 
Tôn-giả Mục-kiền-liên với sự kiên-nhẫn và thái- 
độ hiền-hoà đã cảm-hoá được họ, đưa họ đến 
gặp Đức Phật nghe thuyết-pháp mà 

chứng được quả-vị thứ nhứt là Tu-đà-huờn. 
Tích chuyện đã khéo mô-tả sự rítrít-róng của 
vợ chồng Cơ-sĩ-gia: rứt lây một cái bánh nhỏ 
trong rô chẳng được, bánh dính chặt nhau trong 
rỗ, cũng như tiền-bạc cất trong bóp chẳng chịu 
móc ra một ít đễ đem bố-thí vậy! Người ta 
thường nói: "Đồng tiên dính liên khúc ruột!" đâu 
đành lòng rứt ra để tặng ail 


Trong Tích chuyện có nói đến sự thần-thông 
của Tôn-giả Mục-kiền-liên, ngày nay ta chẳng 
chứng-kiên được, thấy đề mà tin theo, 

nhưng điều đó chẳng quan-trọng mây; chỗ 
quan- trọng cần hiểu rõ là sự kiên-nhẫn của Tôn- 
giả, đứng im chờ được bố-thí, kiên-nhẫn đến 
mức cảm-hoá được cả hai vợ-chồng giàu mà 
kẹo nầy. Đọc Kinh-Sách Phật, ta chớ nên chú- 
trọng quá đến các phép lạ, mà nên cố tìm 

hiểu nghĩa sâu-kín ân trong lời kinh. 

Ở đây, nghĩa sâu-kín đó chính là sự keo-kiệt cần 
phải dẹp bỏ, để mau được giác-ngộ và giải- 
thoát. 


(2).- Ý-nghĩa của bài Kệ số 049: 


Bài Kệ nầy so-sánh thái-độ của vị tỳ-kheo 

đi khắt-thực với cảnh con ong bay đến bên hoa, 
chỉ để hút nhụy mà chẳng làm phai một tí sắc 
hương của hoa. Thái-độ đó như thế nào? Đó là 
phải fïnh-giác, nghĩa là chẳng bao giờ đánh 

mắt chánh-niệm, luôn luôn tỉnh-táo, kiên- 

nhẫn, điềm-đạm chờ nhận sự bố-thí, mà chẳng 
làm giảm mất sự tín-tâm, sự rộng-rãi hay tài-sản 
của người íhí-giả ( = người cho). Ong đến hút 
nhụy nơi hoa, cũng như vị tỳ-kheo đến với 
người thí-giả, giúp cho người này dẹp bỏ sự tít- 
róng, tạo được cho tâm mình sự vô-tham, chẳng 


luyến-tiếc của-cải, để có coơ-hội về sau được 
giải-thoát ra khỏi cảnh khô của kiêp Luân-hôi. 


HỌC TẠP: 


1.- Học thuộc lòng bài Kệ: tuy bài Kệ nói về việc 
các tỳ-kheo đi khẩt-thực, nhưng người tu tại-gia 
cũng có dịp ứng-dụng trong việc tu-hành của 
mình, khi tình-nguyện ởi xin tiền giúp cho các 
cơ-quan từ-thiện. Trong công-tác này, cần phải 
nhẫn-nhục, mềm-mỏng. 


2.- [rong các cuộc lạc-quyên, mình có bao 
nhiêu, tùy sức mình mà giúp, chẳng nên vì danh 
mà cho thật nhiều, chẳng nên tủi thân vì mình 
chẳng sẵn tiền bạc dư. Của ít, lòng nhiêu, tâm 
thành mới qui. 

(38).- Tích chuyện ân-sĩ Phả-vị-gia. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại tịnh-xá Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, 

có đề-cập đến ẳn-sĩ Phả-vị-gia được một tín-nữ 
bảo-trợ. 


Thuở ấy, tại nước Xá-vệ có một người tín- -_nữ 
giàu- sang rất thành-tâm hộ-trợ một người. ẳn-sĩ, 
chăm-sóc như con đẻ, giúp đỡ mọi nhu-câu. 
Báy giờ, bà ấy nghe nói đến có Đức Phật đang 
ngụ tại chùa Kỳ-viên, nên muốn thỉnh Phật cùng 


chư Tăng về nhà cúng-dường thực-phẩm. Bà 
liền đi đến nơi Đức Phật trú-ngụ, cung-thỉnh 
Phật và chư Tăng đến nhà thọ-trai. Đức Phật 
nhận lời. Trong khi Đức Phật ngỏ lời tán-thán 
công-đức cúng- dường của vị tín-nữ, thì vị ân-sĩ 
Phả-vịi-gia đang ở trong căn phòng bên cạnh, 
nghe thấy, mới nổi giận, to tiếng nguyền-rủa bà 
thí-chủ đã tỏ lòng kính-trọng Đức Phật và chư 
Tăng hơn mình. VỊ tín-nữ nghe ông ta đang nói 
xấu Đức Phật và chúng Tăng, nên cảm thấy hỗ- 
thẹn trong lòng, chẳng còn theo dõi được những 
lời Phật đang giảng dạy. Đức Phật nom thấy 
mới bảo vị tín-nữ, chớ nên đề-ý đến những lời 
bát-nhã của kẻ ẳn-sĩ kia, mà chỉ nên chú- 

tâm đến những hành-động tốt hoặc xấu của 
chính mình. 


Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây: 


Đừng nhìn thấy lỗi-lâm người khác, 
Hoặc lỡ làm, hoặc sót chẳng làm. 
Hãy nhìn thấy tâm mình trước đã: 

Trót làm, lỡ sót, cả ngay gian. 
(Kệ số 050.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa CHỮ: 


- Ân-sĩ: Ấn = kín; sĩ = người; người tu-sĩ. Ẩn-sĩ là 
người tu-hành ở nơi xa-văng. 


- Phả-vị-gia: tên thật của vị ân-sĩ này bằng tiếng 
Pali là Pàveyya. 


- Bảo-trợ, Hộ-trợ: Bảo = che-chở; Hộ = giúp- 
đỡ; frợ = cứu-giúp. 


- Tín-nữ: Tín = tin-tưởng; Nữ = phụ-nữ, đàn-bà, 
cô gái. Tín-nữ là người phụ-nữ tin-tưởng vào 
Phật-pháp. Đàn-ông gọi là thiện-nam. 


- Nhu-câu: các sự cần-dùng. 


- Cung-thỉnh: Cung = cung-kính, kính- 
trọng; thỉnh = mời. 


- Ián-thán: khen ngợi. 


- Bât-nhã: Bắt = chẳng; nhã = nhã-nhăặn. 
Lời bát-nhã là lời hỗn-láo, bắt-lịch-sự, vô-phép. 


- Chú-tâm: đê-ý đến. 
B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Ý-nghĩa của Tích chuyện rất rõ-ràng: chê hành- 
động khiêm-nhã của vị ân-sĩ, vì ganh-ghét mà 
có lời vô-lê đôi với vị tín-nữ và Đức Phật cùng 


chúng Tăng. Sự ganh-ghét này làm phát-sanh 
sự tức-giận, tức là sân, một món độc thứ hai 
trong ba mối độc lớn, đã khiến cho chúng-sanh 
trôi lăn mãi trong cảnh khổ của kiếp Luân-hùi. 


Đức Phật dạy bà tín nữ: “Đừng nhìn thầy lỗi-lâm 
của kẻ khác" mà hãy chú-tâm đến những lỗi-lâm 
của chính mình." Nếu biết lỗi của mình mà sửa 
chữa lại, thì tâm trở nên thanh-tịnh, sớm giác- 
ngộ và giải-thoát. Khi mình vạch lỗi của người, 
chính mình cũng đã có lỗi trước rồi: lỗi đã vạch 
lỗi-lầm kẻ khác để chê-bai. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 050: 


Bài Kệ khuyên ta ba điều: (1) đừng vạch lỗi kẻ 
khác, (2) phải chơn-thành xét lây lỗi-lầm của 
chính mình, (3) lỗi có hai thứ: (a) lỡ làm điều 
quấy; (b) quên làm điều lành. Đây là đường-lồi 
thiết-thực để thanh-lọc tâm-ý cho thanh-tịnh. 
Tâm thanh-tịnh là tâm đã được giải-thoái. 


HỌC TẠP: 


1.- Học thuộc lòng bài Kệ đễ ứng-dụng trong 
cuộc sông hăng ngày với kẻ khác, giữ tâm sao 
cho được thanh-tịnh. 


2.- Đôi với những người mà mình có trách-nhiệm 
hướng-dân, dìu-dắt, chỉ-dạy, việc chỉ rõ các lôi- 


làm của họ đề sửa chữa lại, rất cần-thiết. Nhưng 
khi chỉ-dạy, phải dùng lời dịu-dàng, chớ trách- 
móc, đay-nghiên. 


(39).- Tích chuyện cư-sĩ Chúc-pha-nhi. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại Kỳ-viên-tự, 
nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, có đề-cập 
đến vị cư-sĩ Chúc-pha-nhi và hai vị vương-phi 
của vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la. 


Thuở ấy, ở nước Xá-vệ có vị cư-sĩ tên là Chúc- 
pha-nhi, tu-hành đắc được quả-vị A-na-hàm. 

Lúc bấy giờ, cư-sĩ Chúc-pha-nhi đang chăm-chú 
ngồi nghe Đức Phật thuyết- pháp; bỗng có Vua 
Ba-tư-nặc vào yết-kiến Đức Phật. Cư-sĩ Chúc- 
pha-nhi chẳng đứng dậy chào đón Vua, vì sợ 
rằng làm như vậy thì thiếu lễ-độ đối với Đức 
Phật trong khi Ngài đang giảng pháp. Nhưng 
nhà vua lại cho rằng cư-sĩ cứ ngồi yên như thế 
là thiếu sự kính-trọng đối với mình, nên vua tỏ 
vẻ chẳng bằng lòng. Đức Phật nom thấy, đoán 
biết tâm-trạng của nhà vua, nên sau đó có lời 
khen ngợi cư-sĩ là người rất thông-hiểu Chánh- 
pháp và đã chứng đắc được quả-vị thứ ba trong 
hàng Thanh-văn là quả vị Bất-Lai ( = A-na-hàm). 
Khi nghe lời tán-thán này của Đức Phật, vua Ba- 
tư-nặc liền thay đổi thái-độ và tỏ ra có cảm-tình 
với cư-sĩ Chúc-pha-nhi. 


Khi gặp lại cư-sĩ Chúc-pha-nhi, nhà vua nói: 
"Cư-sĩ là người rất thông-hiễu Chánh- -pháp 

của Đức Phật, Trẫm xin mời cư-sĩ đến hoàng- 
cung để chỉ-dạy lại cho hai người vương-phi của 
Trẫm." Nhưng cư-sĩ từ-chối lời mời và khuyên 
vua nên trình với Đức Phật cử một vị đại-đệ-tử 
đến giảng-dạy. Thể theo lời thỉnh-cầu của Vua, 
Đức Phật chỉ-định Tôn-giả A-nan đến cung vua 
để giảng pháp cho hai vị vương-phi là bà Mạt-lợi 
và bà Hoa-sa. Một thời-gian sau, Đức Phật hỏi 
Tôn-giả A-nan về sự tiến-bộ của hai vị vương- 
phi. Tôn-giả đáp: "Bà Mạt-lợi tu-hành rất tinh- 
tấn, còn bà Hoa-sa, mặc dầu nghe giảng nhưng 
chẳng chú-tâm đến." Đức Phật bảo rằng: 
"Chánh-pháp chỉ đem lại lợi-ích thiết-thực cho 
những ai chăm-chú nghe và biết tinh- tấn áp- 
dụng những điều học-hỏi vào nếp sống hằng 


ngày." 
Rồi Đức Phật mới nói lên hai bài Kệ sau đây: 


Hoa đẹp sắc mà hương chẳng có, 
Người cài lên chẳng toả mùi hương. 
Lời cao-quí, miệng thường bàn-bạc, 

Chẳng thực-hành, lợi-lạc chi đâu? 

(Kệ số 051.) 


Hoa đẹp sắc, hương thơm ngào-ngạt, 
Người cài lên bát-ngát mùi hương. 


Lời cao-qui, miệng thường bàn-bạc, 
Thực-hành ngay, lợi-lạc đường tu. 
(Kệ số 052.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa CHỮ: 
- Các tên được Việt-hoá cho dễ đọc: 


- Chúc-pha-nh¡i: tên thật vị ân-sĩ nầy tiếng Palli 
là ChaftapànI. 

- Ba-tư-nặc: tên thật vị vua này tiếng Palli 

là Pasenadi. 

- Câu-tát-la: tên thật nước nây, tiếng Palli 

là Kosala. 

- A-nan: tên thật của Tôn-giả, tiếng Pali 

là Ananda. 

- Mạt-lợi: tên thật vị vương-phi này, tiếng Palli 
là Mallikà. 

- Hoa-sa: tên thật vị vương-phi, tiếng Palli 

là Vàsabhakhattiya. 

- Cư-sĩ: Cư = ở, cư-ngụ; sĩ = người. Chữ cư- 
sĩ dùng đê chỉ đên các Phật-tử tu-hành tại-gia, 
có đức-hạnh cao. 


- Vương-phi: Vương =vua; Phi = vợ vua. 


- A-na-hàm: quả-vị thứ ba trong hàng Thanh-văn 
( =các đệ-tử sống gần bên Phật, nghe giảng 
kinh, tu-tập và đắc quả.) Tiếng Phạn 

là Anagàmi, còn dịch là Bắt-Lai, nghĩa là chẳng 
phải tái-sanh lại cõi người. 


- Hoàng-cung: Hoàng = vua; cung = cung-điện. 
- Tỉnh-tân: chuyên-cần và cố-gắng tiến lên mãi. 


- Thiết-thực: gần với sự thật, có ích-lợi rõ-ràng, 
trước mát, ngay cho mình. Trái với thiêt- 

thực là viên-vông. 

- Bàn-bạc: bàn-luận, nói về. 

- Lợi-lạc: có ích-lợi cho bản thân và cho người 
khác. 

B.- Nghĩa Ý: 

(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 

Tích chuyện có hai ý-nghĩa: (1) Danh-lợi chẳng 
làm động-tâm được cư-sĩ Chúc-pha-nhi: (2) 
Nghe hiễu Chánh-pháp xong còn chửa đủ, cần 
đem giáo-pháp ra ứng-dụng vào đời sống tu- 


hành, liên-quan đên hai vị vương-phi của vua 
Ba-tư-nặc. 


Cư-sĩ Chúc-pha-nhi chú-tâm nghe Phật giảng- 
pháp, chẳng đứng dậy chào Vua; đó là cư-sĩ 
trọng Phật hơn là kính-nễ quyền-thé của đắng 
quân- vương. Sau được vua mời vào cung 
giảng- pháp, cư-sĩ từ-chối danh-dự này, và đề- 
nghị với vua thỉnh một vị đại-đệ-tử của Phật. 
Đây là lòng khiêm-nhường đáng qui. 


Bà Mạt-lợi nghe pháp do Tôn-giả A-nan chỉ dạy, 
tinh-tấn thi-hành theo, nên có tiến-bộ 

trong đường tu. Trái lại bà Hoa-sa, tuy có nghe 
pháp, nhưng lơ-là, chẳng chịu thực-hành, nên 
chẳng được lợi-ích chỉ cả. 


Rút bài học về ý-nghĩa thứ hai của Tích-chuyện: 
Mỗi khi nghe giảng-pháp ở chùa, chớ nên bàn- 
luận miên-man rằng pháp này cao, pháp kia 
linh-nghiệm v.v. mà phải tìm cách ứng-dụng để 
tu-hành, sao cho tâm được thanh-tinh. Đó mới là 
lợi-ích thiết-thực của việc đi chùa nghe pháp. 


(2) Ý-nghĩa của hai bài Kệ số 051 và 052: 


- Bài Kệ số 051 nói đến hoa có sắc mà chẳng có 
hương. Đây là ám-chỉ đến người có sắc đẹp mà 
chẳng có đức-hạnh. So-sánh với người thường 
bàn-luận về lời cao ý-đẹp mà chính mình chẳng 
chịu thực-hành, thành ra chẳng có ích-lợi gì cả. 


- Trái lại, bài kệ số 052 nói đến hoa vừa có sắc 
vừa có hương, để ám-chỉ vào người vừa có sắc 
đẹp lại có đức-hạnh cao-quí. Đó là nhờ 

nghe đến lời cao-quí trong Chánh- -pháp và tinh- 
tần thi-hành theo trong đường tu. Ích-lợi cho 
việc tu-hành rất là to lớn. 


HỌC TẠP: 


1.- Học thuộc lòng hai bài kệ; đễ-ý: có sắc mà 
chăng có hương. 


2.- Tìm cách ứng-dụng bài học nầy vào việc đi 
chùa:(1) để nghe pháp; (2 ) tìm cách thi-hành 
trên bản thân mình;(3) chẳng bàn-luận suông. 


(40).- Tích chuyện bà tín-nữ Vi-sa-kha. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Đông- 
viên (Pubbàràma), nước Xá-vệ, trong một kỳ 
giảng-pháp, có đề-cập đến bà tín-nữ Vi-sa-kha, 
người đã cúng dường cho Tăng-đoàn ngôi tu- 
viện Đông-viên. 

Bà Vi-sa-kha là cháu nội của ông Mẫn-đà-kha, 
một trong năm người hào-phú nhứt ở vương- 
quốc của vua Tần-bà-sa-la. Khi Đức Phật du- 
hành đến làng Bhaddiya, ông Mẫn dẫn bà Vi-sa- 
kha, lúc bấy giờ được bảy tuôi, cùng năm trăm 


quyến-thuộc tới nghe Phật giảng pháp, và 
chứng-đắc được đạo-quả Tu-đà-hườn. 


Khi đến tuổi rưởng-thành, bà Vi-sa-kha kết-hôn 
với con trai ông Mỹ-nga-ra là một người rất 
giàu-có ở Xá-vệ. Một hôm, ông Mỹ đang ngồi ăn 
cơm, có một vị tÿ-kheo dừng lại trước cửa đề 
khẩt-thực. Ông Mỹ lờ đi, chẳng chịu bố-thí. Bà 
Vi-sa-kha thấy thế mới thưa cùng vị tỳ-kheo: 

"Xin Ngài tha lỗi cho, cha chồng tôi đang bận ăn 
các thức ăn còn thừa, nên chẳng cúng-dường 
Thầy được." Nghe con dâu nói thế, ông Mỹ nổi 
giận lên và đuổi bà Vi-sa-kha ra khỏi nhà. Bà Vi- 
sa-ka chẳng chịu đi, bảo rằng mình chẳng có lỗi 
chi. Bà yêu-cầu mời tám vị trưởng-thượng trong 
làng đến, để xét xem bà có lỗi cùng ông không. 
Khi các vị trưởng-thượng đến nhà, ông Mỹ trình- 
bày rằng: "Tôi đang dùng các thức ăn tươi-tốt, 
cháo sữa đựng trong chén bằng vàng như thế 
nầy, mà con dâu tôi dám bảo là tôi đang ăn đồ 
thừa. Thật đáng đuổi nó đi! ° Bà Vi-sa-kha phân- 
trần: "Thưa các Ngài, khi tôi thấy cha chồng tôi 
cứ ngồi yên ăn cháo, lờ đi việc vị tỳ-kheo đang 
đến khát-thực, tôi nghĩ rằng cha chồng tôi chẳng 
chịu tạo phước lành bố-thí cúng- 

dường irong đời nây, mà chỉ đang thọ- 

hưởng phước dư-thừa của đời trước. Vì thê, tôi 
mới nói, cha chồng tôi đang bận ăn các thức ăn 


còn thừa lại. Xin quí Ngài xét xem tôi có lỗi trong 
lời nói hay không." Các vị trưởng- thượng cùng 
thảo-luận và đồng-ý rằng, khi nói lên Sự- Thật 
như thế, bà Vi-sa-kha chẳng có lỗi gì. Bà Vi-sa- 
kha tiếp: "Con là người vững tin nơi Phật-pháp, 
con chẳng muốn sông trong một nhà mà người 
chủ lại chẳng chịu bố-thí cúng-dường chư Tăng. 
Con sẽ ra đi, nếu chẳng được phép cung-thỉnh 
Đức Phật và chư Tăng đến nhà đề dưng- cúng 
thực-phẩm." Liền đó, lời thỉnh-cầu của bà được 
chấp-thuận. 


Ngày hôm sau, Đức Phật và chư Tăng được 
mời đến nhà ông Mỹ để thọ-trai. Trong khi dưng 
thực-phẩm lên Đức Phật và Tăng-chúng, bà Vi- 
sa-kha cho mời ông Mỹ đến để chia-xẻ phước- 
đức cúng-dường, nhưng ông lại từ-chối. Đến khi 
việc thọ-thực đã xong, bà Vi-sa-kha cũng cho 
người mời ông Mỹ ra phòng khách để nghe Đức 
Phật giảng- pháp. Bấy giờ, ông Mỹ nghĩ răng 
chẳng nên từ-chối nữa, nên mới ngôi trong 
phòng bên cạnh, cách sau một bức rèm, 

theo đúng lời căn-dặn của vị thầy ngoại-đạo Ni- 
kiền-tử của ông ta. Nhờ nghe được lời giảng- 
pháp của Đức Phật mà ông Mỹ chứng được 
quả-vị Tu-đà-hườn; ông rất hân-hoan, cảm ơn 
người con dâu và bảo rằng từ rầy về sau, bà Vi- 


sa-kha được coi như người mẹ tinh-thân của 
ông, 


Bà Vi-sa-kha sanh được mười người con trai và 
mười người con gái. Bà có một chiếc áo choàng 
nạm kim-cương do cha bà cho khi bà về nhà 
chồng. Bà mặc áo ấy đi đến Kỳ-viên-tự để lễ 
Phật. Thấy áo nặng quá, bà cồi ra, trao cho đứa 
hầu gái giữ. Sau buổi giảng-pháp, đứa tớ gái 
quay về, lại bỏ quên chiếc áo ở tu-viện. Báy giờ, 
Tôn-giả A-nan có nhiệm-vụ thu-nhặt các vật bỏ 
quên đề hoàn lại. Bà Vi-sa-kha sai đứa ở trở lại 
và dặn nó rằng: "Nếu Tôn-giả A-nan đã cất 
chiếc áo, thì đừng xin lại, vì ta muốn cúng- 
dường cho Tôn-giả." Nhưng Tôn-giả A-nan từ- 
khước chẳng nhận. Bà Vi-sa-kha liền đem bán 
chiếc áo để lấy tiền mua thực-phẩm cúng- 
dường chư Tăng. Chẳng ai có đủ tiền để mua, 
nên bà Vi-sa-kha mới mua lại với giá chín đồng 
tiền vàng. Với số tiền to lớn nầy, bà xây ngôi tu- 
viện Đông-viên, ở về phía Đông chùa Kỳ-viên để 
dưng-cúng lên Đức Phật và chư Tăng-ni. Tên 
tu-viện đó bằng tiếng Pali là Pubbàràma. 


Sau buổi lễ khánh-thành tu-viện Đông-viên, bà 
Vi-sa-kha bảo với con cháu rằng, mọi ước- 
nguyện của bà nay đã hoàn-toàn thoả-mãn. Bà 
hân-hoan và thành-tâm đọc kinh cầu nguyện, đi 


nhiễu nhiều vòng chung quanh tu-viện. Chư 
Tăng thấy thế, cho rằng bà Vi- -sa-kha đang ca- 
hát và đến thưa trình với Phật rằng bà Vi-sa-kha 
tỏ ra rất khác thường, có lẽ bà đang mắt trí. Đức 
Phật bảo: “Tín-nữ Vi-sa-kha, trong nhiêu đời, 
tâm rất rộng-rãi, bố-thí cúng-dường rất nhiều. 

Bà ta là người làm cho Phật-pháp được hưng- 
thịnh. Hôm nay, bao nhiêu sự ước-mong cúng- 
dường Phật-pháp đã hoàn-mãn, nên bà rất hân- 
hoan, chẳng phải là người mắt trí đâu. Đó cũng 
như người thợ kết tràng hoa khéo-léo, đã khéo 
chọn số hoa tươi trong đồng hoa ngồn-ngang, 
kết thành một tràng hoa thật đẹp." 


Rồi Đức Phật nói lên bài Kệ sau đây: 


Lắy hoa trong đồng ngồn-ngang, 
Khéo tay, thợ kết nhiêu tràng hoa xinh. 
Cùng thế ấy, tử-sanh tuy lận-đận. 
Khéo biết làm lành, việc thiện cũng tăng. 
(Kệ số 053.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa CHỮ: 
- Các tên được Việt-hoá cho dễ đọc: 


- Vi-sa-kha: tên thật vị tín-nữ nầy tiếng Palli 
là V¡sàkhà. 


- Mẫn-đà-kha: tên thật vị hào-phú này tiếng Palli 
là Mendaka. 


- Tân-bà-sa-la: tên thật vị vua nầy là Bimbisàra. 


- Mỹ-nga-ra: tên thật người giàu-có này tiếng 
Pali là Migàra. 

- Tín-nữ: Tín = tin-tưởng; nữ = phụ-nữ, đàn-bà, 
cô gái. Tín-nữ là người phụ-nữ tin-tưởng vào 
Phật-pháp, tu-hành tại nhà. 

- Tu-viện: Tu = tu-hành; Viện = ngôi chùa, đền- 
đài. 

- Hào-phú: người rất giàu-có. 

- Du-hành; đi dạo đến. 

- Quyễn-thuộc: Quyên = gia- quyến, người trong 
nhà. Quyến-thuộc là những người sông trong 
nhà, trong gia- quyền. Còn gọi là thân-bằng 
quyềến-thuộc. 

- Trưởng-thành: Trưởng = lớn. Đên tuôi trưởng- 
thành là đã đền tuôi đề lập gia-đình, vào độ hai 
mươi tUÔI. 

- Kết-hôn: lẫy vợ, lây chồng. 


- Lờ đi: giả bộ chẳng thây, chẳng nghe đến. 


- Irưởng-thượng: Trưởng = lón; Thượng = trên. 
Bực frưởng-thượng là những người lớn 
tuôi, đáng kính-trọng. 


- Đồ thừa: thức ăn còn dư, chẳng được tươi-tốt. 


- Phân-trân: nói rõ ra để kẻ khác hiểu được 
bụng thật của mình. 


- Thỉnh-câu: lời yêu-cầu, lời cầu-xin. 
- Thọ-trai: Thọ = nhận; trai = ăn chay. 


- Thọ-thực: Thọ = nhận; thực = ăn. Thọ-trai, thọ- 
thực là tiếng ở chùa chỉ đến việc ăn cơm chay. 


- Bức rèm: tâm màn mỏng ngăn chia hai phòng 
trong nhà. 


- Ngoại-đạo: Ngoại = ngoài; đạo = đạo tu-hành. 
Danh-từ ngoại-đạo dùng để chỉ các đạo khác 
với Đạo Phật. Vào thời Đức Phật có sáu ngoại- 
đạo; trong đó có phái chủ-trương loã-thê ( = 
chẳng mặc quằn-áo) gọi là Ni-kiên-tử ( = phiên- 
âm chữ Nigantha.) 


- Người mẹ tinh-thân: Ở đây có nghĩa là bà Vi- 
sa-kha hiểu biết Phật-pháp nhiều hơn ông Mỹ, 
nên được ông ta kính-trọng, chẳng xem như con 
dâu, mà xem như một bực tu-hành đạo-đức cao 
hơn mình. 


- Khánh-thành: buôi lễ mừng việc xây cất đã 
thành công. 


- Đi nhiễu: đi chàm-chậm xung-quanh ngôi chùa, 
tháp, để tỏ lòng kính-trọng. Thường các đệ-tử 
hay đi nhiễu ba vòng chung quanh chỗ Phật 
ngồi đề tỏ lòng kính-trọng Phật. 


- Hưng-thịnh: khởi-phát lên mạnh-mẽ. 


- lử-sanh lận-đận: Tử-sanh là sống chết; lận- 
đận là khỗ-sở. Vì phải tái-sanh, sông đi chết lại 
nhiều đời- -kiếp để chịu khổ-sở, nên bài Kệ mới 
nói Tử-sanh lận-đận. Tu-hành đên mức được 
giải-thoát, khỏi phải chịu cảnh Luân-hôi nữa, thì 
thoát được vòng tử-sanh lận-đận, chứng được 
cảnh Niêt-bàn vôõ-sanh. 

B.- Nghĩa Ý: 

(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 

Tích chuyện mang hai ý-nghĩa: (1) bà Vi-sa-kha 
chê thái-độ cứ ngôi ăn, lờ đi việc cúng-dường 
của ông Mỹ là đang ăn đó thừa; (2) công-đức 
cúng-dường tu-viện Đông-viên của bà Vi-sa- 
kha. 

Bà Vi-sa-kha rất có lý khi bảo ông Mỹ đang ăn 
đồ thừa, mặc dâu ông ta đang ăn cháo sữa 


trong chén vàng. Vì chẳng chịu tạo thêm phước 
mới trong đời này, nên chỉ hưởng-dụng phước 
cũ của đời trước. Phước cũ đó tức là đồ ăn dư- 
thừa của đời trước. Hưởng hết phước cũ rồi mà 
chẳng chịu tạo phước mới, bằng cách bốồ-thí, 
cúng-dường, thì chẳng còn được sung-sướng 
về các đời sau. 


Bà Vi-sa-kha là người fín-nữ rất nỗi tiếng vào 
thời Đức Phật còn tại thế. Sau khi ông Cấp-cô- 
độc mua ngôi vườn của Thái-tử Kỳ-đà bằng 
cách lót vàng lên khu đất, đề xây tu-viện Kỳ-viên 
cúng-dường Phật và chư Tăng, thì bà Vi-sa- 
kha đã xây cất ngôi tu-viện Đông-viên, cũng 
rộng lớn Cúng- dường Phật và chư Tăng-ni. Hai 
công-đức cúng-dường nầy rất to-tát, kinh-sách 
thường nhắc đến. 


(2) Ý-nghĩa bài Kệ số 053: 


Bài Kệ có liên-quan đến ý-nghĩa thứ hai của 
Tích chuyện: công-đức cúng-dường tu-viện cho 
Tăng-ni. 


Hai câu đầu: So-sánh với người thợ kết tràng 
hoa. Giữa đồng hoa ngỗn- ngang, người thợ 
khéo tay, biết chọn hoa đẹp kết thành tràng. 
Cũng như người đang sống trong cảnh khổ, biết 
tìm cách tạo phước-đức trong đời này, khiến 


cho cuộc sống có ý-nghĩa đẹp như một tràng 
hoa. 


Hai câu sau: Tuy còn đang trôi lăn trong cảnh 
sanh-tử khổ-sở của Luân-hồi, người biết tạo 
phước lành, khéo tìm cơ-hội làm cho việc thiện 
của mình tăng lên thêm, do đó sẽ có ngày 

gặp đủ cơ-duyên để được giác-ngộ và giải- 
thoát. 


HỌC TẠP: 


1.- Học thuộc lòng bài Kệ; nhớ đến công-đức bà 
Vi-sa-kha, đề mỗi khi được mời hùn công-đức 
tu-bô chùa chiên mà hăng-hái tham-gia vào. 


2.- Thực-tập việc cúng-dường, bô-thí: 


- Mỗi khi gặp người nghèo khô, nên đưa tiền, ít 
nhiều chẳng kể, cho con cháu đi theo mình, đề 
chính tay nó trao cho người ăn xin, tập cho nó 
có thói quen bố -thí. 


- Mỗi tuân vào chùa lễ Phật, nên bảo con 

cháu đi theo, cầm theo hoa-quả, cung-kính đặt 
lên bàn Phật, dạy nó xá ba xá trước tượng 
Phật, để tỏ lòng cung-kính. Chớ nên bảo 

nó, con lạy Phật để Ngài phò-hộ con học giỏi, 
thi đậu, v.v. vì như thế làm mất ý-nghĩa cúng- 
dường đi. 


(41).- Tích chuyện về câu hỏi của Tôn-giả A- 
nan. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại Kỳ-viên-tự, 
nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, có đê-cập 
đên một câu hỏi của Tôn-giả A-nan. 


Thuở ấy, vào buỗi chiều, Tôn-giả A-nan đang 
ngồi một mình, ngẫm-nghĩ trong đầu về một 
VIỆC: Hương thơm của thân-cây, của bông-hoa, 
của rê-cây, các loại hương thơm này đều Day 
theo chiều gió mà lan rộng ra. Chẳng biết có mùi 
hương nào vừa Day theo chiều gió, lại vừa 
ngược với chiều gió chăng? Chẳng biết có 
hương thơm nào toả rộng bát-ngát khắp nơi 
chăng?" Tôn-giả chẳng tự mình tìm lấy câu trả 
lời, mà lại đến gần bên Đức Phật, thưa thỉnh 
Ngài giải-đáp cho. 


Đức Phật nói: "Này A-nan, thí-dụ như có 

người quy-y Tam Bảo: Phật, Pháp và 

Tăng, hành-trì đầy đủ năm giới tại-gia, tỏ ra 
rộng-rãi trong việc bó-thí, cúng-dường, chẳng hề 
rít-róng, người ấy thật có đức-hạnh và đáng 
khen-ngợi. Danh-tiếng người này sẽ lan rộng ra 
khắp chốn, và các tỳ-kheo, các bà-la-môn, cả 
những người thường-nhơn, ai ai cũng đều khen 
ngợi người ấy, dầu người ấy cư-trú ở bất cứ nơi 
nào.. 


Rồi Đức Phật mới nói lên hai bài Kệ sau đây: 


Hương chiên-đàn, mạt-ly, giả-la, 
Chẳng hương nào ngược gió bay xa. 
Chỉ có hương thơm nhà đạo-đức 
Ngược gió mà phảng-phất mười phương. 
(Kệ số 054.) 


Hương chiên-đàn cùng hương mạt-ly, 
Hương già-la với hương vũ-qui, 
Giữa những thứ hương nây, 
Giới-hương là vô-nhị. 

(Kệ số 055.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa CHỮ: 
- Hương: mùi thơm. 


- Quy-y Tam-Bảo: Quy = trở về; Y = nương- 
tựa; Tam = ba; Bảo = quí-báu. Quy-y Tam- 
Bảo là trở vễ nương-tực nơi ba ngôi báu: Phật, 
Pháp và Tăng. 


- Hành-trÌ năm giới tại gia: Hành = làm; Trì 

= giữ; Năm giới: (1) chẳng sát-sanh, (2) chẳng 
trộm-cắp, (3) chẳng tà-dâm, (4) chẳng nói dối, 
(5) chẳng uống rượu. Đây là năm giới cắm mà 
người tu tại-gia phải giữ đúng. 


- Bà-la-môn: tiêng Pali là Brahmana, giới tu-sĩ 
Ấn-độ. Theo sự phân-chia giai- cấp ở Ẩn-độ, có 
bốn giai- cấp: Bà-la-môn (u- sĩ), Sát-đế-lợi (vua, 
quan), Vệ-xá (buôn-bán) và Thủ-đà-la (nông- 
dân). Dân cùng-khổ nhứt là hạng Chiên-đà-la, 
làm các nghề hạ-tiện. 


- Chiên-đàn: loại gỗ thơm, có mùi như trầm- 
hương. Tiêng Pali là Gandha. 


- Mạt-ly: loại hoa giỗng như hoa lài của ta. Tiếng 
Pali là \allika. 


- Già-la: một loại gỗ thơm. Tiếng Pali là Tagara. 


- Hoa vũ-quí: một loại hoa thơm tựa mùi hoa lài, 
tiêng Pali là Vass¡Ki. 

- Mười phương: bỗn phương chánh: Đông, Tây, 
Nam, Bác; bôn phương bàng: Đông-Nam, 
Đông-Bắc, Tây-Nam, Tây-Báắc; và hai bên Trên 
và Dưới, cộng lại là mười phương. 

- Vô-nhị: Vô = chẳng có; Nhị = hai. Cùng nghĩa 


với chữ độc-nhứt, nghĩa là chỉ có một, chẳng thể 
có hai; chăng có gì sánh bằng được. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện rất giản-dị: các mùi hương đều bay 
theo chiều gió, chỉ có giới-hương mới có thê 
ngược gió mà phảng-phất khắp mười 

phương. Đức Phật nêu rõ thế nào là giới- 
hương: đức-hạnh của người tu-hành, quy-y 
Tam-Bảo, giữ đúng ngũ-giới, siêng-năng bồ -thí, 
nhờ đó mà danh-thơm, tiếng tốt được mọi người 
xa gần đều quí-mến. 


(2) Ý-nghĩa hai bài Kệ số 054 và 055: 


Hai bài kệ so-sánh các thứ hương thơm, như 
hương chiên-đàn, mạt-ly, già-la, vũ-quí, chẳng 
thê ngược gió bay xa như hương thơm nhà đạo- 
đức, tức là giới-hương. Người có đức-hạnh, tu- 
hành tinh-tân, sẽ được mọi người gần xa kính 
mến, nhờ biết quy-y Tam-Bảo và giữ đúng giới- 
hạnh. 


HỌC TẠP: 


1.- Học thuộc lòng bài Kệ; ghi nhớ: giới- 
hương cao-quí hơn tât cả mọi mùi hương. 


2.- lập giữ giới cho thật thanh-tịnh: Phật-tử tu 
tại-gia chỉ có năm giới phải tuân theo, nhưng giữ 
cho trọn-vẹn chẳng phải là việc dễ. Cần phải 
thường thường xét lòng mình, đừng dễ-dãi với 
mình mà vi-phạm. 


(42).- Tích chuyện Tôn-giả Đại Ca-diếp. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại tịnh-xá Trúc- 
lâm, gần thành Vương-xá, trong một kỳ giảng- 
pháp, có đề-cập đến việc Tôn-giả Đại Ca-diếp, 
vừa xuất diệt-tận-định. 


Thuở ấy, Tôn-giả Đại Ca-diễp vừa xuất 

cơn diệt-tận-định liền ôm bình bát đi vào một 
khu nghèo-khổ nhứt trong thành Vương-xá để 
khát-thực. Mục-đích của Tôn-giả là khiến cho 
một người nghèo-khổ nào đó có được cơ-duyên 
tạo nên phước-đức thật to-lớn vì cúng-dường 
cho một bực vừa chứng-nhập diệ†-tận-định. Lúc 
báy giờ, Vua Đề-Thích Sắc-ca trên cõi Trời, nom 
thấy, muốn tạo nên phước-báu đó, mới cùng với 
vợ là bà Sử-gia-ta, hoá hình làm hai vợ-chồng 
già-cả cùng-khổ, làm nghề dệt vải ở thành 
Vương-xá. Tôn-giả Đại Ca- diễp dừng lại trước 
cửa nhà, người chồng liền bưng lấy bình bát 
của Tôn-giả, sớt vào cơm trắng với cà-ri đầy 
bát, mùi thơm của thức ăn bốc lên bát-ngát cả 
thành-phó. Báy giờ, Tôn-giả đoán biết người thí- 
giả này chẳng phải là người thường, liền mở 
mắt thiên-nhãn ra nhìn, thấy đó chính là Vua 
Trời Đề-Thích Sắc-ca hoá hình ra. Vua Đề- 
Thích mới nói thiệt rằng, trước kia ông rất nghèo 
khổ vì chẳng có cơ-hội tạo phước cúng-dường 


trong thời Đức Phật. Nói xong, Vua Đề-Thích và 
phu-nhơn liên kính-cân chào Tôn-giả đê từ-biệt 
trở vê cung Trời. 


Nơi tịnh-xá Trúc-lâm, Đức Phật dùng thiên- 
nhãn, nhìn thấy cảnh-tượng nói trên, mới nói 
cho các vị tỳ-kheo biết việc cúng-dường của vua 
trời Đế-Thích. Các vị tỳ-kheo thắc-mắc tại sao 
vua Đề-Thích lại biết được Tôn- giả Đại Ca- -diếp 
vừa xuất cơn diệt-tận-định, đễ giáng trần mà 
cúng-dường. Đức Phật giải-đáp rằng: "Này chư 
tỳ-kheo! Danh-tiếng của một người có đức-hạnh 
cao-quí như Đại Ca- -diệp vang dội xa gần, thấu 
đến tận cung Trời, khiến cho Vua Đế-Thích biết 
được mà đến cúng-dường." 


Bấy giò Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây: 


Hương chiên-đàn, hương giảà-la còn nhạt, 
Chỉ có giới-hương toả ngát cung Trời. 
(Kệ số 056.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa CHỮ: 


- Tôn-giả Đại Ca-diễp: Tôn-giả = bực đáng kính- 
trọng; Đại Ca- -diếp = tên thật của Tôn-giả bằng 
tiếng Pali là Mahảkassapa. Tôn-giả Đại Ca-diễp 
là vị đại-đệ-tử của Phật, tu theo hạnh đâầu- 


đà vào bực nhứt. Ngài kê-tiếp Đức Phật lãnh- 
đạo Tăng-đoàn và là vị Tô-sư thứ nhứt của 
Thiên-tông Ẩn-độ. 


- Diệt-tận-định: Diệt = tiêu-diệt; tận = hết cả, 
chẳng còn gì; định = tâm-trạng của người tu- 
thiền, đạt đến mức rỗng- không, chẳng còn bị 
ngoại-cảnh chi-phói, chẳng còn bị ý-tưởng bên 
trong trì-níu. Diệt-tận-định là tình-trạng nhập- 
định cao nhứt, vượt qua bốn cõi Thiền và bồn 
cõi đại-định, chắm-dứt tạm thời được thọ-uân và 
thức-uân, mà chứng-nhập Niết-bàn. 


- Tịnh-xá Trúc-lâm: tên thật tịnh-xá này bằng 
tiếng Pali là Veluvana, ở ngoài thành Vương-xá, 
trong rừng tre, nơi Đức Phật thường cư-trú và 
giảng-pháp. Tịnh-xá này do vua Tằn-bà-sa-la 
(Bimbisara) dầng-cúng Đức Phật. 


- Vương-xá thành: tên thật thủ-đô cũ của nước 
Ma-kiệt-đà (Magadha), bằng tiếng Palli 

là Hà/agaha. Gần thành Vương-xá, có ngọn 

núi Linh-thứu, còn gọi là ngọn Kÿ-xả- 

quật hay Kê-túc-sơn, tiêng Phạn là 

Gridhrakùia, hình-thê giống như con chim ó xoè 
cánh ra. Chính nơi đây, có hương- 

phòng của Đức Phật, và Kinh Diệu-pháp Liên- 
Hoa được Đức Phật giảng tại đây. 


- Sắc-ca: tên của Vua Trời Đế-Thích, tiếng Palli 
là Sakka. 


- Sử-gia-ta: tên thật bằng tiếng Pali là Su/àa. 


- Thiên-nhãn: Thiên = Trời; nhãn = con 

mắt. Thiên-nhãn chẳng phải là một cặp mắt nào 
khác, mà chỉ vào khả-năng nhìn được xa, thấy 
được rõ của bực tu-hành đắc đạo có đức-hạnh 
cao. Thiên-nhãn có thể thấy xuyên qua các vật 
ngăn cách. 


- Giáng-trân: Giáng = đi xuống; trần = ở đây, chỉ 
cảnh trân-gian của cõi người. 


- Nhạt = lợt-lạt, chẳng đượm nồng. 


- Giới-hương: Giới = các điều răn-câm trong 
giáo-lý; hương = mùi thơm. Chữ giới-hương có 
nghĩa là danh-tiếng của người tu-hành giữ giới 
luật thật đầy-đủ, đức-hạnh thật cao. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện thuật lại việc Vua Đế-Thích từ cung 
Trời hiện xuống để cúng-dường Tôn-giả Đại C©a- 
diếp, một bực tu-hành đã chứng đắc được diệt- 
tận-định. Ý-nghĩa của Tích chuyện là giới- 
hương toả rộng khắp nơi, xa đến tận cung Trời; 


nói cách khác, danh-tiếng người tu-hành _ 
có đức-hạnh cao, tự-nhiên vang-dội đi xa, chăng 
cân phải phô-trương chỉ cả. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 056: 


Ý-nghĩa cũng giống với hai bài Kệ trước, số 054 
và 055. 


HỌC TẠP: 


- Học thuộc lòng bài Kệ, và nhớ lại hai bài Kệ 
trước vê giới-hương. 


(43).- Tích chuyện Trưởng-lão Cơ-thi-ca. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại Tịnh-xá Trúc- 
lâm, gần thành Vương-xá, trong một kỳ giảng- 
pháp, có đề-cập đến Trưởng-lão Cơ-thi-ca, 
người chứng-đắc được quả-vị A-la-hán, trước 
khi nhập-diệt. 


Thuở ấy ở nước Ma-kiệt-đà, có Trưởng-lão Cơ- 
thi-ca tu-hành rất tinh-tân, thường ngồi Thiền 
trên một phiến đá ở núi /sigili. Nhưng rủi thay, 
mỗi khi vào cơn đại-định, Trưởng-lão lại bị bịnh- 
hoạn hoành-hành, khiến cho việc tu-tập bị trở- 
ngại. Với chí cương-quyết, Trưởng-lão nỗ-lực 
hành-trì, nhưng mỗi lần đều bị gián-đoạn vì 

cơn đau, khiến cho sự tiến-bộ bị ngưng-trệ. Đến 


lần thứ bảy, Trưởng-lão quyết-tâm, thà chết chớ 
chẳng chịu ngả lòng. Trưởng-lão toan dùng dao 
cạo cắt lấy yết-hầu đề tự-sát, thì chứng đắc 
được quả-vị A-la-hán. Sau đó, Ngài nhập-diệt. 


Lúc bấy giờ, Ma-vương hay biết Trưởng-lão đã 
từ-trần, mới tìm cách xem Trưởng-lão thác-sanh 
về đâu. Ma-vương tìm hoài chẳng thấy, mới hoá 
hình ra một chàng thanh-niên đến yết-kiến Đức 
Phật để thưa hỏi, chẳng biết Trưởng-lão Cơ-thi- 
ca, nay đi về đâu. Đức Phật bảo Ma-vương: 
"Này Ma-vương, ông đừng cố tìm biết nơi thác- 
sanh của Cơ-thi-ca chi cho vô-ích vì Trưởng-lão 
Cơ-thi-ca đã chứng-đắc được quả-vị A-la-hán, 
sau khi gột sạch tất cả lậu-hoặc và nhập Niết- 
bàn. Với tất cả quyên- lực của một vị Ma- -vương, 
ông chẳng thê nào tìm được nơi thác-sanh của 
những bực đã chứng quả vô-sanh như Cơ-thi- 
ca. 


Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây: 


Người hằng sống trong lòng tỉinh-thức; 
Giới-hanh cao, đạo-đức vẹn-toản, 
Bằng Chánh-trí, giải-thoát xong lậu-hoặc; 
Ác-ma muốn bắt, biết đâu mà tìm. 
(Kệ số 057.) 


TÌM HIẾU: 


A.- Nghĩa CHỮ: 


- Trưởng-lão: Trưởng = lớn, lớn tuôi; lão = già. 
Chữ Trưởng-lão, trong Phật-học chỉ vào các bực 
tu-hành lâu năm, đức-hạnh vẹn-toàn. 


- Cơ-thi-ca: tên thât của vị Trưởng-lão bằng 
tiêng Pali là Godhika. 


- Quả-vị A-la-hán: đây là quả-vị thư tư, cao nhứt 
trong hàng Thanh-văn. Người chứng được quả- 
vị này chẳng còn phải tái-sanh trong cõi Luân- 
hồi nữa, nên gọi là quả vô-sanh, hằng sống an- 
vui trong cảnh tịch-diệt của Niết-bàn. 


- lsigili: tên một ngọn núi thuộc nước Ma-kiệt-đà 
(Magadha). 


- Đại-định: tâm-trạng của người ngôi Thiên đạt 
đên cảnh-giới văng-lặng, rông-không. 


- Hoành-hành: Hoành = tung-hoành, tàn- 
phá; hành = làm. BỊ hoành-hành là bị hành-hạ 
khô-sở. 


- Ngưng-trệ: bị dừng lại, chẳng tiến lên 
thêm được. 


- Yết-hâu: cỗ họng. 


- Tự-sát: mình giết mình, tự-tử. 


- Nhập-diệt: chết. 

- Từ-trần: chết. 

- Ihác-sanh: sanh trở lại nữa. 

- Yết-kiễn: đến gặp người cao-quí. 


- Lậu-hoặc: Lậu = rỉ chảy: hoặc = điều sai-lầm. 
Chữ lậu-hoặc là danh-từ chuyên-môn Phật-học, 
trỏ vào các thói xấu của con người chẳng có tu- 
hành. Lậu-hoặc được ví với các chất bẩn-thỉu rỉ 
chảy từ bên trong ra. Đó là các món độc như 
tham, sân, si, mạn ( = kiêu-căng), nghỉ, tà-kiến. 


- Vô-sanh: Vô = chẳng có; sanh = sanh trở lại 
nữa, theo vòng Luân-hồi. Chứng được quả vô- 
sanh thì chẳng phải chịu cảnh chết đi sống lại và 
sự khỗổ-sở của Luân-hồi. Đừng tưởng-lầm vô- 
sanh là chẳng sanh nữa, tiêu-diệt luôn; trái lại, 
người chứng quả vô-sanh hằng sống mãi trong 
cảnh tịch-diệt an-vui của Niết-bàn. 


- Chánh-trí: Chánh = chơn-chánh, đứng-đắn; Trí 
= trí-huệ. Đồng một nghĩa với chữ Trí-huệ Bát- 
nhã Ba-la-mật, cái trí của bực tu-hành đã đến 
được bờ bên kia, nghĩa là được giác-ngộ và 
giải-thoát. 


B.- Nghĩa Ý: 


(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện đề-cao ý-chí cương-quyết của một 
vị Trưởng-lão tinh-tân hành Thiên, khuât- 

phục được cơn đau, đê chứng được quả-vị A-la- 
hán. 


Tích chuyện còn nêu lên việc Ma-vương muốn 
tìm bắt Trưởng-lão Cơ-thi-ca khi Ngài từ-trần, 
nhưng chẳng được. Đó là một cách nói trong 
Kinh-sách, để giải-thích sự vô-sanh: vì chẳng 
còn phải tái-sanh nữa, sống an-vui trong cảnh 
Niết-bàn, nên sự cám-dỗ của Ma-vương chẳng 
có cách nào phá-hại được nữa. 


(2) Ý-nghĩa của Bài Kệ số 057: 


Bài Kệ ghi lại con đường tu-tập đề tiền lên mục- 
tiêu đặc được đạo-quả vô-sanh, nghĩa là thoát 
khỏi được vòng sanh-tử Luân-hôi, chứng-nhập 
cảnh-giới Niêt-bàn an-vui. 

Thử phân-tách bài Kệ: 

- Người hằng sống trong lòng tỉnh-thức: đây là 
đường'lõi tu-tâm, luôn luôn giữ chánh-niệm, 
tỉnh-giác, khiên cho vọng-niệm chăng thê khởi 
lên lôi kéo tâm theo còn đường quây; 


- Giới-hạnh cao, đạo-đức vẹn-toàn: trì giữ giới- 
hạnh thật thanh-tịnh, tránh điều dữ, siêng làm 
việc lành, vừa tạo thêm phước, vừa chuyên-đổi 
được nghiệp-quả xấu của các đời trước; 


- Bằng Chánh-trí, giải-thoát xong lậu-hoặc: về 
mặt tích-cực, phát-triển Trí-huệ Bát-nhã (Chánh- 
trí) bằng cách siêng tu Thiền-định; về mặt tiêu- 
cực, tận-diệt các lậu-hoặc, nhứt là ba 

món độc tham, sân, sĩ. 


- Ác-ma muốn bắt, biết đâu mà tìm: chứng được 
quả vô-sanh, chăng còn bị sự tham-ái lỗi kéo 
vào con đường sanh-tử nữa. 


HỌC TẠP: 


1.- Học thuộc lòng bài Kệ, đễ tự nhắc nhở lấy 
con đường tu-tập. 


2.- Tập ngôi Thiên: buỗi đầu nên tập ngồi nh- 
tâm, yên lặng theo dõi từng hơi thở ra vào, 
hơi đi tới đâu, tâm theo dõi đến đấy. Thử tập 
trong mười hơi thở, nghỉ một lát, tập tiếp. Nhớ 
đừng nghĩ gì cả, khi thở. 


(44).- Tích chuyện hai người bạn khác đạo. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại Kỳ-viên-tự, 
nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp có đê-cập 


đến hai người bạn khác đạo nhau và phép 
mâu hoa sen. 


Thuở ấy, ở nước Xá-vệ có hai người bạn thân 
nhau, một người tên là Sĩ-di-cúc, một người tên 
là Hạ-đinh-nha. Sĩ-di-cúc là một Phật-tử tại-gia 
rất thuần-thành, còn Hạ-đinh-nha thì theo ngoại- 
đạo là nhóm loã-thê Ni-kiền-tử. Nhóm ngoại-đạo 
này chống-đối với Đức Phật. Đã nhiều lần, anh 
Hạ nghe theo lời bọn Ni-kiền-tử, thường khuyên 
bạn mình nên bỏ đạo Phật mà đi theo nhóm loã- 
thể. Anh Hạ nói: "Này bạn, bạn nên theo học 
đạo với chúng tôi. Các vị thây của tôi có được 
quyền-năng mạnh-mẽ, biết được cả việc quá- 
khứ, việc hiện-tại và việc tương- -lai. Các Ngài 
còn đọc được tư- “tưởng của các người khác 
nữa!" Anh Sĩ nghe nói thế, muốn biết được sự- 
thật, nên mới thỉnh nhóm Ni-kiền-tử đến nhà 
mình để dâng cơm cúng-dường. 


Anh Sĩ cho đào một hồ sâu trước sân, che rạp 
lại; bên dưới hố để đầy phân và các chất bẩn- 
thỉu, bên trên lót ván mỏng, kê ghế ngồi. Anh 
sắp nhiều chậu, chất lá chuối ở dưới, còn bên 
trên thì đễ cơm và cà-ri. Khi các người Ni-kiền- 
tử đến, anh Sĩ mời họ xếp hàng đi vào từng 
người một, theo thứ-tự đứng trước ghế của 
mình, rồi cùng ngồi xuống một lượt. Vừa ngồi 


xuống, thì ghế bật ngả, cả bọn Ni-kiền-tử lọt vào 
hố phân, la chí-choé. Anh Sĩ to tiếng nói: "Các 
ông thường khoe là biết cả việc quá-khứ, hiện- 
tại và vị-lai, đoán rõ được tư-tưởng của người 
khác, sao lại chẳng biết mình sẽ rơi vào hầm 
phân?" Cả bọn Ni-kiền-tử giận-dữ, vừa nguyễn- 
rủa, vừa bẽn-lẽn, bò lên, bỏ ra vê. 


Thấy những người đồng-đạo của mình bị nhục 
như thế, anh Hạ rất căm-phẫn; trong hai tuần, 
chẳng thèm nói chuyện với anh Sĩ. Sau 

nghĩ được mưu-kế trả thù, anh giả bộ làm 

lành, đến nhờ anh Sĩ tới cung-thỉnh Đức Phật và 
chư Tăng đến nhà anh, để anh dâng cơm cúng- 
dường. Anh Sĩ đến trình Phật việc anh gạt bọn 
Ni-kiền-tử khi trước, và thưa-thỉnh Ngài nên xét 
xem có nên nhận lời đến nhà anh Hạ 

chăng? Đức Phật quán-thấy đã đến cơ-duyên 
khiến cho đôi bạn Hạ và Sĩ cùng chứng-đắc 
được đạo-quả Tu-đà-huờn, nên nhận lời, hôm 
sau đến thọ-thực ở nhà anh Hạ. 


Đề báo thù, anh Hạ cũng đào hồ sâu, bên dưới 
để than hồng, bên trên lót ván, trải thảm và kê 
ghề ngồi. Các chậu đựng thức ăn cũng chứa 
đầy lá chuối bên dưới, có chút ít cơm và cà-ri 
phủ bên trên. Khi Đức Phật và Tăng-đoàn đến 
nhà, bước lên tắm thảm, thì lạ thay, than hồng 


dưới hố đều biên mắt, và năm trăm cành hoa 
sen thơm ngát đang vươn lên cao, nở rộng ra, 
làm toà ngồi cho Đức Phật và các đệ-tử. Trông 
thấy phép mâu đó, anh Hạ hoảng-hốt đến bên 
anh Sĩ, nói nhỏ: "Này bạn ơi! Làm sao bây giờ? 
Tôi đã lỡ nhét lá chuối bên dưới các chậu đựng 
thức ăn, làm sao mà có thực-phẩm để dưng- 
cúng Phật?” Anh Sĩ bảo bạn, nên xem lại, thì lại 
lạ-lùng thay, mỗi chậu đựng đây các thức ăn 
thơm ngon cả. 


Sau buổi ngọ-trai, Đức Phật giảng-pháp, nói về 
hạnh bố-thí; cả hai người bạn thấu hiểu được 
Chánh-pháp, nên đắc được đạo-quả Tu-đà- 
huờn. Đức Phật bảo họ: "Các phàm-phu tục-tử 
chẳng biết các đức-hạnh cao-quí của ngôi Tam- 
Bảo là Phật, Pháp, Tăng. Họ cũng như những 
người mù, chỉ có bực hiền-trí, đầy đủ Trí-huệ, 
như người sáng mắt." 


Rồi Đức Phật thốt lên hai bài Kệ sau đây: 


Giữa hồ rác dơ bên đại-lộ, 
Hoa sen thơm nở, đẹp lòng người. 
Cùng thế ấy, giữa chợ đời phàm-tục, 
Kẻ mê-mù còn nhung-nhúc nơi noi. 
Nhô lên cao, với trí-huệ sáng ngời, 
Người đệ-tử chơn-thành của Đức Phật. 
(Kệ số 058 và 059.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa CHỮ: 


- Phép mâu: phép lạ, các quyền-năng siêu- 
phàm của người đắc-đạo mà người thường 
chăng có được. 


- Sï-di-cúc: tên thật người Phật-tử này bằng 
tiêng Pali là Sirigutia. 


- Hạ-đinh-nha: tên thật người này bằng tiếng 
Pali là @arahadinna. 


- Thuân-thành: rất tin-tưởng và trung-thành 
với Đạo. 


- Loã-thể: Loã = loã-lồ, chẳng mặc quằn-áo; Thể 
= thân-thê. Phái /oã-thể chủ-trương chẳng mặc 
quân-áo, mình trần, đóng khố che phiá dưới. 
Nhóm nầy được gọi là Ni-kiên-†ử, phiên-âm 
tiếng Pali là Niganiha. 

- Quyên-năng = sức-lực, tài-phép. 

- Siêu-nhiên: Siêu = vượt lên trên; Nhiên = tự- 
nhiên. Quyên-năng siêu-nhiên là có sức làm 
những việc khác thường, như bay bồng, đi trên 
mặt nước, v.v. 


- Quá-khứ: Quá = đã qua; Khứ = đi; Quá- 
khứ hay di-vãng là việc đã qua rôi; việc xưa. 


- Tương-lai: Tương = gần, sắp; Lai ˆ 
= đên; Tương-lai hay vị-lai là việc sắp xả y đên. 


- Hạp: cái mái lợp che phiá trước nhà, để đón 
khách. 


- Căm-phẫn: căm giận lắm. 


- Cơ-duyên: Cơ = cơ-hội, dịp; Duyên = duyên- 
cớ. Chữ Cơ-duyên trong Phật-học có nghĩa là 
dịp tôt, giúp ta thành-tựu được việc gì. 


- lhọ-thực: Thọ = nhận; Thực = ăn. 

- Toà ngôi: ghễ ngồi. Chỗ Phật ngồi gọi là foà 
ngồi. 

- Ngọ-trai: Ngọ = đúng trưa, mười hai giờ 
trưa; Trai = ăn chay. 

-Phàm-phu tục-tử: người thường, ít học. 


- Đại-lộ: Đại = lớn; Lộ = đường đi. Đại- 
lộ là đường cái, rộng lớn. 


- Nhung-nhúc = đông-nghẹt. 
B.- Nghĩa Ý: 


(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện mang hai ý-nghĩa: (1) chê nhóm 
loã-thể Ni-kiền-tử khoác-lác khoe biết được việc 
quá-khứ, vị-lai; (2) khen-ngợi người tu-hành có 
trí-huệ sáng-suốt, biết tin-tưởng ngôi Tam-Bảo. 


Vắn- đề có thể gây thắc-mắc cho người đọc Kinh 
là quyền- năng siêu-nhiên của Đức Phật, biến 
than hồng thành hoa sen đề làm toà ngồi. 

Chẳng có chi đáng trách trong việc nghi-ngờ về 
phép lạ cả, vì ngày nay, ta chẳng chứng- -kiến 
được việc đó đề tin theo. Nhưng vắn-đề có phép 
lạ hay không, chẳng liên-quan gì với Chánh- 
pháp mà Đức Phật dạy ta cả. Tại sao? Vì lời 
dạy của Ngài rất thiết-thực cho đời sống hằng 
ngày của chúng ta, biết đường ngay, nẻo phải, 
mà thi-hành theo để khỏi phải chịu khỗổ-sở mãi 
trong cuộc sống nơi cõi Luân-hồi. Vả lại, 

Ngài đã được anh Sĩ-di-cúc báo trước việc trả 
thù của anh Hạ-đinh-nha, tất nhiên Ngài sẽ đề- 
phòng, tránh được cạm-bãy. Việc hoá các hoa 
sen làm chỗ ngồi cũng thế, giả-dụ Phật nói cho 
anh Hạ biết rằng Ngài đã biết mưu-kế của 

anh để hại Ngài, thì chắc anh Hạ cũng sẽ phải 
nhắc ghế cao mời Ngài ngồi, nào có khác chỉ là 
các toà hoa sen. 


Đọc Kinh-sách, do người sau chép lại, đôi khi có 
thêm nhiều chi-tiết lạ-thường, để thu-hút những 
người nhẹ da, mê-tín, ta cần phân-biệt rõ ý- 
nghĩa sâu-xa của lời Kinh, chớ vội tin theo, hoặc 
chê bỏ, vì các chi-tiết khác thường đó. Y-nghĩa 
quan-trọng ở đây là sự sáng-suốt của người tin 
theo Chánh-pháp, chẳng bị lừa gạt vì lời khoe- 
khoang của bọn ngoại-đạo, tự-bảo mình biết 
việc quá-khứ, vị-lai, biết được tư-tưởng của 
người khác. 


(2) Ý-nghĩa của hai bài Kệ số 058 và 059: 


Hai bài kệ nêu lên hình-ảnh rất đẹp của hoa 
sen bát-ngát hương thơm giữa hồ rác 

bên đường, để ví với người đệ-tử chơn-thành 
của Đức Phật. Giữa đám người còn mê-mờ, 
chạy theo danh-lợi, tranh- "giành nhau trong cuộc 
sống, người đệ-tử Phật sáng-suốt tuân theo 
Chánh-pháp, trì-giữ giới-hạnh, khiến cho tiếng 
tốt vang xa, nào có khác chỉ hương thơm bát- 
ngát của đoá hoa sen, toả rộng ra, vượt lên khỏi 
chỗ bắn-thỉu của hố rác bên đường. 


HỌC TẬP: 
1.- Học thuộc lòng hai bài Kệ. 


2.- lập bỏ các thói mê-tín dị-đoan: 


- Đi chùa để xin Xâm: đây là thói mê-tín cần dẹp 
bỏ. Phải tự-nhủ răng: việc sẽ đến, thế nào 

cũng đến; chắc gì cây xâm đoán đúng. Chỉ cần 
biết giữ lòng thành, làm lành lánh dữ, việc hung- 
hiểm rồi sẽ qua đi; mình sẵn-sàng đề đối-phó, 
cần gì lời tán-tỉnh của thầy bói., 


- Đừng nhẹ dạ tin lời đôn-đãi rằng thầy nầy có 
phép thằn-thông, cô kia có tài biến-hoá, mà 
chạy theo để nhờ cứu-độ cho. Phật độ chúng- 
sanh, chẳng phải bằng cách hoá phép đưa mọi 
người đến Niết-bàn, mà Ngài chỉ chỉ cách tu-tập 
cho mọi người tự-tu để chứng Niết-bàn. 


-OoQoGo- 


V.- PHẨM NGƯ. 


(45).- Tích chuyện một người đi tìm hái hoa 
sen trăng. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại Kỳ-viên-tự, 
nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, có đề-cập 
đến việc một người đàn-ông, theo lịnh Vua Ba- 
tư-nặc, đi xa để tìm hái hoa bạch-liên. 


Thuở ấy, Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la, một 
hôm ra khỏi thành đi dạo, gặp một thiêu-phụ trẻ 


đẹp đang đứng bên cửa số trong nhà. Vua trằm- 
trồ khen ngợi sắc đẹp của người đàn-bà ấy và 
trong lòng nổi lên ý-định muốn xâm-chiếm lấy. 
Nhưng người đàn-bà ấy đã có chồng. Vua liền 
cho mời hai vợ chồng người thiễu-phụ vào làm 
việc trong hoàng-cung. Người chồng được lịnh 
vua, phải đi đến một nơi cách xa thành Xá-vệ 
hơn mười hai dặm đường, để hái hoa bạch- 
liên và lây đắt-sét đỏ đem về kịp trong buồi 
chiều cùng ngày, để Vua dùng khi tắm rửa. Nếu 
về chẳng đúng giờ, người chồng sẽ bị xử tử: 
nhà vua muốn giết người chồng để chiếm lấy 
người vợ. 


Sáng sớm hôm ấy, người chồng vội-vàng mang 
giỏ cơm, từ-giã vợ, lên đường đi đến điạ-phận 
của Điạ-Long- Vương, nơi có hoa sen trắng 

và đất sét đỏ màu lửa. Dọc đường, anh dừng 
chơn, nghỉ mệt, đem cơm ra mời các khách bộ- 
hành cùng ăn. Đến ao sen rộng lớn minh-mông, 
anh chẳng biết cách nào tìm hái được hoa bạch- 
liên và móc đắt sét đỏ, nên mới đứng bên bờ 
ao, lẫy cơm ra, rải xuống ao và khấn to lên: "Hỡi 
các vị thần-linh canh-giữ ao sen này, xin hãy 
nhận thực-phẩm cúng-dường của con và giúp 
con có được bông sen trắng cùng đất-sét đỏ, 
đem về cho Vua, trước khi mặt trời lặn, vì nếu 
chậm, con sẽ bị vua xử tử!" Bấy giờ, vua Địa- 


Long nghe thấy, mới hiện thân lên làm một 
người già-cả, cầm một bó hoa sen và nắm đất- 
sét đỏ, đem đến cho người chồng. Tạ ơn xong, 
người chồng vội-vã lên đường quay về thành. 


Chiều hôm ấy, Vua Ba-tư-nặc sợ người chồng 
trở về kịp thời, nên ra lịnh đóng cửa thành sớm 
hơn mọi khi. Người chồng về đến thành, thấy 
cửa đã đóng, liền đến bên vách thành, trét đất 
sét lên tường, cậm bó hoa sen xuống đất, cất 
cao giọng, nói to lên: "Hỡi dân-chúng trong 
thành! 


Nhà Vua muốn giết tôi để cướp vợ tôi, sai tôi đi 
hái hoa bạch-liên và lây đắt-sét đỏ, phải về 
trước khi mặt trời lặn. Mặt trời còn đang đỏ‹ối 
kia, mà cửa thành lại đóng chặt. Xin hãy làm 
chứng cho tôi đã về kịp thời." Nói xong, người 
chồng bỏ đi, hướng về Kỳ-viên-tự nơi Đức Phật 
ngụ, đề tìm nơi nương-tựa. 


Suốt đêm ấy, vua Ba-tư-nặc trằn-trọc mãi, 

chẳng ngủ được, trong lòng nung- nấu vì ý-định 
gian-ác, muốn giết người chồng đề chiếm người 
vợ. Vào khoảng nửa đêm, tai nhà Vua nghe 
văng- vằng tiếng kêu than, khóc-lóc rền-rĩ của 
bốn người đang đau-khổ, từ dưới điạ-ngục vang 
lên. Sáng ra, nhìn thấy vẻ bơ-phờ của nhà Vua, 
nghe vua nói mắt ngủ, hoàng-hậu Mạt-lợi mới 


khuyên vua đến thưa-thỉnh cùng Đức Phậi. 
Theo lời, Vua ngự đến chùa Kỳ-viên, nơi đây 
gặp lại người chồng, đang ngồi hầu bên 

cạnh Đức Phật. Nghe nhà vua kế lại việc nghe 
tiếng kêu-khóc trong đêm qua, Đức Phật bảo đó 
là tiễng kêu khóc của bốn chàng thanh-niên 
giàu-có, vào thời Đức Phật Ca-diếp, thường hay 
gian-dâm với vợ người, nay còn đang phải chịu 
hình-phạt khổ-sở, bị chất đồng-đỏ nấu sôi trong 
cảnh điạ-ngục Dương-đông. Nhà vua sực-tỉnh 
lại, cảm thấy ăn-năn về ý-định đen-tối của mình 
muốn chiếm vợ của người khác. 


Bấy giờ, nhà vua mới thưa với Đức Phật: "Bạch 
Thế-tôn! Một đêm mát ngủ, con nằm trằn-trọc, 
thấy đêm dài vô-tận!" Người chồng ngồi gần đó, 
cũng thưa với Đức Phật: "Bạch Thế-tôn! Khi con 
cố đi nhanh qua quãng đường dài hơn chục 
dặm, lòng con cảm thấy ngao-ngán, mệt-mỏi 

vì đường xa!" Lúc ấy, Đức Phật mới bảo cả hai, 
đường xa, đêm dài, còn chưa lâu, chưa dài 
bằng cuộc sống sanh-tử mãi trong cõi Luân-hồi!" 


Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây: 


Người trằn-trọc thẫy đêm dài vô-tận; 
Kẻ mỏi chơn ngao-ngán dặm đường xa. 
Hạng ngu-khờ chưa thông Chánh-pháp, 


Cối Luân-hôi, biết thuở nào ra! 
(Kệ số 060.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa CHỮ: 


- Bạch-liên: Bạch = trắng; Liên = sen; Bạch- 
liên là hoa sen trắng. Trong bản Kinh tiếng Palli 
gọi đó là Kamuda. 

- Đắt-sét đỏ: chất đất dùng khi tắm rửa ngày 
xưa, như sà-bông ngày nay. Trong bản Kinh 
tiếng Pali, gọi đất đó là Arunavaii. 


- Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la: tên thật bằng 
tiêng Pali là vua Pasenadi, nước Kosala. 

- Xử tử: Xử = xét tội; tử = chêt. Xử tử là kết tội 
phải bị chêt 

- Điạ-phận: Điaạ = đất; Phận = khu, vùng; Điạ- 
phận là vùng đât. 

- Điạ-Long- Vương: Địa = đât; Long 

= rông; Vương = vua. Điạ-Long- Vương là vua 
Hông đâit. 

- Trằn-troc: nằm trên giường mà ngủ 

chăng được, thao-thức mãi. 


- Bơ-phờ: nhọc-mệt, vẻ mặt hốc-hác. 


- Mạt-lợi: tên thật của hoàng-hậu tiếng Palli 
là Mallikà. 


- Đức Phật Ca-diễp: tên Đức Phật này tiếng Palli 
là Kassapa. Đức Phật Ca-diếp giáng-sanh trước 
Đức Phật Thích-ca. Ngài là vị Phật thứ sáu 
trong số bảy vị Phật của Hiên-kiếp. 


- Gian-dâm: gian-dối lấy vợ hay chồng của 
người khác. 


- Điạ-ngục Dương-đông: Điạ-ngục = ngục-thất 
nơi các người chết đang chịu hình-phạt vì tội- 
ác đã làm lúc còn sống. Điạ-ngục Dương- 

đồng, tiếng Pali là Lohakumbhi Niraya, nơi đó 
tội-nhơn bị chất đồng đỏ nấu sôi, cứ một thời- 
gian lâu mới được trồi lên mặt chảo, kêu khóc 
chẳng thành lời. Trong điạ-ngục Dương-đồng có 
bón chàng thanh-niên lúc sống ở trằn-thế, giàu- 
có mà gian-dâm với vợ người khác. 


- Sực-tỉnh: bỗng-nhiên tỉnh-ngộ lại, nhận biết lỗi 
của mình. 


- Luân-hôi: Luân = bánh xe; Hôi = quay trở lại. 
Chữ Luân-hỏi, trong Phật-học, dùng để chỉ số- 
phận của chúng-sanh phải sanh ra rồi chết đi để 
phải sanh lại nữa, chịu các cảnh khổ-vui của 
cuộc đời. Muốn thoát khỏi cõi Luân-hồi, phải 
thông-hiều Chánh-pháp, tu-tập tiêu-diệt các 


phiền- não, lậu-hoặc, dứt bỏ được sự tham- 
ái bám-víu vào cuộc sông sướng ít khổ nhiều 
nầy, mà chứng cảnh vô-sanh, nhập vào Niết- 
bàn được an-vui mãi mãi, khỏi phải tái-sanh 
nữa. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện mang hai ý-nghĩa: (1) chê-trách ý- 
định gian-ác của vua Ba-tư-nặc, muốn chiếm lấy 
vợ của người khác; (2) so-sánh sự ngao-ngán 
của người mỏi chơn phải đi xa, của người trằn- 
trọc ban đêm chẳng ngủ được, với số-phận tái- 
sanh nhiều lần của chúng-sanh ở cõi Luân-hồi. 


Gian-dâm, hay tà-dâm, là phạm vào giới thứ ba 
trong năm điều cắm của ngñũ-giới mà người 
Phật-tử tu tại-gia phải tuân theo. Gian-dâm là 
thông-dâm với chồng hay vợ của kẻ khác. Đối 
với giới tỳ-kheo, phải dứt tuyệt việc hành-dâm, 
nghĩa là phải sống độc-thân trọn đời. 


Đức Phật so-sánh con đường dài thăm-thẳm 
của Luân-hồi với đoạn đường xa, với đêm dài 
chẳng ngủ được, để chỉ cho ta thấy cuộc Luân- 
hồi, phải tái-sanh trong vòng sanh-tử, là dài-dặc, 
như người bước đi mãi trong đêm tối. Người 
thường, chẳng hiểu Chánh-pháp, chỉ biết 


một đời sống trăm năm mà thôi, tưởng rằng sau 
khi chết là hết. Đó là điều sai-lầm lớn, vì trước 
khi sanh ra đời nầy, đã có đời trước, và sau khi 
chết đi, còn phải tái-sanh vào đời sau. Tại sao 
vậy? Đó là vì khi sống, chúng-sanh đã tạo 

nên nghiệp; khi dứt cuộc sống này,nghiệp sẽ 
kéo ta đi tái-sanh. Ai làm lành, sanh vào cõi 
lành; ai làm ác, sanh vào cõi dữ. Cứ thế tiếp-tục 
mãi chẳng ngừng, trừ phi biết tu-tập để chứng 
được Niết-bàn vô-sanh. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 060: 


Bài Kệ, sau khi so-sánh cõi Luân- 

hôi với dặm đường xa, với đêm dài trằn- 

trọc, mách cho cách thoát khỏi: phải thông-hiễu 
Chánh-pháp và chuyên-tâm tu-tập đề 

dứt nghiệp mà chứng cảnh Niết-bàn vô- 

sanh. Chỉ có người ngu-khờ, chẳng biết đến 
Chánh-pháp, mới trôi lăn mãi trong vòng đau- 
khổ của Luân-hồi. 


HỌC TẠP: 


1.- Học thuộc lòng bài Kệ, đễ ghi nhớ cảnh khô 
của Luân-hôi. 


2.- Có Luân-hỗồi thật-sự hay không? Đây là câu 
hỏi mà các người chăng tin nơi Đạo Phật, 
thường đặt ra. Ta chớ nên đê mất thì-giờ, bàn- 


cãi vô-ích với họ về việc này. Chỉ nên tự-hỏi: 
nếu thật có Luân-hồi, mà chẳng chịu tin, thì số- 
phận của mình sẽ ra sao? Tin thì có lợi, chẳng 
tin lỗ-lã biết chừng nào mà kê. 


(46).- Tích chuyện người Sa-di của Tôn- 

giả Đại Ca-diêp. 

Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại Kỳ-viên-tự, 
nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, có đê-cập 
đên người Sa-di của Tôn-giả Đại Ca-diêp. 


Thuở ấy, Tôn-giả Đại Ca-diếp ngụ gần thành 
Vương-xá, có hai người Sa-di theo hầu; một 
người biết tuân theo lời dạy, kính-cần, lễ-độ với 
Tôn-giả; còn người kia thì chẳng được như thế. 
Khi Tôn-giả chỉ-dạy bổn-phận của người tu- 
hành đối với bực trưởng-thượng, thì người sau 
này tỏ ra rất bất-mãn. Một hôm, người âyđên 
nhà một người tín-nữ, nói dối rằng Tôn- -giả Đại 
Ca-diếp bị bịnh; người tín- nữ liền dưng- cúng 
thực-phẩm ngon, nhờ đem về cho Tôn-giả dùng. 
Người Sa-di ấy nhận lời, nhưng dọc đường ăn 
hết cả. Đến khi Tôn-giả biết chuyện đó, mới 
quở-trách về tội nói dối, thì anh ta lại tỏ ra căm- 
giận. Sáng hôm sau, khi Tôn-giả và người Sa-di 
kia đi khát-thực, thì anh ta ở lại tịnh-xá, đập vỡ 
cả chậu, bát, song chảo, rồi nồi lửa đốt cháy cả 
căn nhà. 


Báy giờ có một vị tỳ-kheo ở Vương-xá- 

thành, đến Kỳ-viên-tự yết-kiến Đức Phật, thuật 
lại việc Tôn-giả Đại Ca- diễp bị người Sa-di đốt 
cháy cả tịnh-xá, Đức Phật mới bảo, nếu chẳng 
gáp được người tốt, thì cứ nên sống một mình, 
còn hơn là làm bạn với người ngu. 


Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây: 


Tìm bạn đường, mà tìm chưa gặp 
Kẻ bằng mình, hoặc bậc hơn mình. 
Thà rằng cứ ở độc-cư, 

Còn hơn kết bạn người ngu, kẻ khờ. 
(Kệ số 061.) 


TÌM HIẾU: 

A.- Nghĩa CHỮ: 

- Đại Ca-diễp: tên thật của Tôn-giả tiếng Palli 

là Mlahàkassapa. 

- oa-đi: người tu-sĩ vào chùa tập-sự tu-hành. 
Sau hai năm, nếu đủ tuôi, sẽ được thọ-giới tỳ- 
kheo. Tiêng Pali là Sàmanera, ở chùa Việt gọi là 
chú tiêu, chú điệu. 

- lịnh-xá: Tịnh = yên-tịnh, thanh-tịnh; Xá Ộ 
= nhà. T/nh-xá là ngôi nhà nhỏ, thanh-vãng, đề 
làm nơi tu-hành. 


- Bắt-mãn: Bắt = chẳng; Mãn = vừa ý. Bắt- 
mãn là giận, chăng được vừa lòng. 


- Độc-cư: Độc = cô-độc, ở một mình, chẳng có 
bạn-bè; Cư = ở. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện chê thái-độ tu-hành của người Sa- 
dÌ: chẳng biết nghe lời thây dạy, tỏ ra bát-mãn 
khi bị quở trách về tội nói dối. Ý-nghĩa của Tích 
chuyện là chớ nên thân-cận với người ngu, kẻ 
khờ, vì sẽ gặp những điều bắất-lợi do họ gây ra 
cho mình. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 061: 


Bài Kệ khuyên ta nên chọn người bạn đường. 
Thông-thường chữ bạn đường có nghĩa là 
người cùng đi chung đường với mình; lại còn có 
nghĩa là người bạn chung sông cả đời với mình, 
chồng hay vợ. Ở đây, Tôn-giả có hai người đệ- 
tử, một người tốt, một người xấu. Đức Phật 
bảo, thà rằng ở độc-cư, chớ chọn đệ-tử ngu-khờ 
mà bị thiệt-hại. Thật ra Tôn-giả Đại Ca-diệp 
chẳng phải kết-bạn với hai người đệ-tử, mà 
chính là thâu-nhận họ để chỉ-dạy đạo cho họ. 
Lời khuyên của Đức Phật về việc chọn bạn để 


sống chung có tầm-mức rộng-rãi hơn: thà ở một 
mình, nêu chẳng gặp người bằng mình hay hơn 
mình mà kết bạn. Bằng mình, hay hơn 

mình, ở đây, có nghĩa là bằng hay hơn về đức- 
hạnh, chớ chẳng có nghĩa là giàu-có, sang-trọng 
hơn mình, vì nếu chọn như thế sẽ mang tiếng là 
quá trọng danh-lợi, quyên-thế, điều mà người 
tu-hành phải tránh. 


HỌC TẠP: 


Học thuộc lòng bài Kệ; đễ ghi nhớ trong việc 
chọn bạn mà chơi. Một khi đã kết-thân rồi, ta 
phải tỏ lòng trung thành với nhau, vì thế, cần 
chọn lựa kỹ-lưỡng trước khi kết bạn. 


(47).- Tích chuyện người keo-kiết tên A-nan- 
đà. 

Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, 

có đề-cập đến ông A-nan-đà là người giàu-có 
lớn mà rất rít-róng, chẳng hề chịu bố-thí cho ai 
cả. 

Thuở ấy ở nước Xá-vệ có một người rất giàu, 
gia-sản lên đến tám triệu tiền vàng, nhưng rất 
rít-róng, chẳng dám ăn- -tiêu, chẳng hề chịu bố- 
thí cho người nghèo- khổ. Ông ta thường dạy 
con là Mã-la-sĩ răng: "Con đừng tưởng là nhà ta 


giàu-có lớn. Con chẳng nên bố-thí cho ai, mà 
phải lo làm sao cho của-cải mỗi ngày một tăng 
thêm, nếu không sẽ bị phá-sản.” Ong ta có năm 
hũ vàng chôn dấu trong nhà; đến khi chết, quên 
chẳng kịp chỉ chỗ cho người con. 


A-nan-đà thác-sanh vào một làng chuyên 

nghề đi ăn xin, ở nước Xá-vệ. Khi mẹ ông ta 
mang thai, cả làng bị khốn-khó vì đi xin chẳng 
được ai cho như ngày trước. Các vị bô-lão trong 
làng, nghỉ rằng trong làng hiện đang có kẻ bắt- 
hạnh, đem đến điều không may cho cả xóm, 
mới bàn cùng nhau, tìm xem nhà nào là nhà gây 
ra sự xui-xẻo đó. Sau khi phân-tách, chia ra 
từng nhóm, họ nhận thấy chính người đàn-bà 
mang thai kia là nguyên-nhơn, nên đuôi bà ta ra 
khỏi làng. Người đàn-bà bát-hạnh nọ, sau sanh 
ra được một đứa con rất xấu-xí, mặt mũi gớm- 
ghiếc, trông thấy rất ghê-tởm. Mỗi khi đi ăm con 
đi xin, chẳng ai dám nhìn mà cho tiền bố-thí. 
Hôm nào bỏ con ở nhà, đi xin mới được đủ tiền 
nuôi miệng. Khi đứa con biết đi, bà ta cho nó 
một cái bát để tự đi xin ăn lấy, rồi bỏ nó luôn. 
Báy giờ, đứa bé lang-thang đi khắp nước Xá-vệ, 
bỗng sực nhớ đến tiền-kiếp của nó, nhà cửa rất 
giàu-có. Nó liền đi trở lại nhà cũ, nhưng lũ con 
của Mã-la-sĩ trông thấy gương mặt gớm-ghiếc 


của nó, khóc thét lên, nên bọn đây-tớ lây gậy 
đuôi nó đi khỏi. 


Lúc bấy giờ, Đức Phật và chư Tăng đang đi 
khát-thực ở thành Xá-vệ, Ngài thấy cảnh-tượng 
ấy, biết đến tiền-kiếp của A-nan-đà rít-róng như 
thế nào, đã dạy con ra sao, mới sai đệ-tử mời 
Mã-la-sĩ đến tu-viện nói chuyện. Đức Phật bảo 
Mã-la-sĩ răng, đứa bé ăn mày kia chính là cha 
của anh ta vào kiếp trước. Mã-la-sĩ chẳng 

tin. Đức Phật nói thêm, cha anh chôn năm hũ 
vàng trong nhà, khi chết chưa kịp chỉ chỗ cho 
anh. Mã-la-sĩ theo lời chỉ-dạy của Phật, về 

nhà đào lên, được vàng, mới tin lời Phật. Kê từ 
ấy, Mã-la-sĩ trở nên một Phật-tử tại-gia rất 
thuân-thành. 


Bấy giò Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây: 


"Dây, con Ta!"”. "Đây, của Ta!" 
Người ngu tham-ái sanh ra ưu-phiên. 
Sao chẳng biết "Ta" riêng còn chẳng có, 
Nói làm chỉ "con ta đó", "của ta đây ”? 
(Kệ số 062.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa CHỮ: 


- Keo-kiết: hà-tiện, rít-róng, kẹo, bỏn-xẻn. 


- A-nan-đà: tên thật người nây tiếng Pali 
là Ananda. Đừng lâm với Tôn-giả A-nan-đà là 
vị đại-đệ-tử của Đức Phật. 


- Gia-sản: Gia = nhà; Sản = của-cải . G¡/a-sản là 
tiên của trong nhà. 


- Mã-la-sĩ: tên thật người con này tiếng Pali 
là Mùlasir. 

- Phá-sản: Phá = bị hư hao; Bị phá-sản là bị 
nghèo đi, hêt tiên. 

- Thác-sanh: sanh trở lại. 


- Bắt-hạnh: Bắt = chẳng; Hạnh = may-mắn. Bắt- 
hạnh là chăng may, vô-phước, gặp điêu rủi-ro. 


- Bô-lão: các người già-cả và minh-mẫn. 


- Tiên-kiếp: Tiên = trước kia; Kiếp = đời 
sống. Tiền-kiếp là đời sống trước đời hiện-tại. 


- Tham-ái: lòng tham bám-víu vào cuộc sống 
sướng ít khổ nhiều này, khiến cho phải trôi lăn 
trong cõi Luân-hồi mãi. 


- Ưu-phiên: sự phiền-muộn, buồn-khô. 
B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa Tích chuyện: 


Tích chuyện thuật lại cuộc đời và kiếp tái-sanh 
của một con người rít-róng, giàu-có mà chẳng 
dám tiêu-xài, chẳng chịu bố-thí. Vì quá bỏn-xẻn 
trong lối sống, nên theo nghiệp phải tái-sanh 
làm kẻ nghèo-khổ. 


Ý- nghĩa quan-trọng của Tích chuyện là tên-bạc, 
con-cái chẳng thê mang theo để giúp-đỡ cho ta 
trong kiếp sông sau nây, chỉ có sự bô-thí, hào- 
phóng ( = bố-thí rộng-rãi) mới đem lại hạnh- 
phúc vào các đời sau. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 062: 


Bài Kệ, nhơn Tích chuyện nói lên hai điều quan- 
trọng: (1) vì tham-luyến về tiền-bạc, con-cái, mà 
con người phải chịu phiền- não; (2) quan- 

niệm VÔ-NGÃ trong giáo-lý nhà Phật. 


- Vê sự tham-luyên.- Tham-ái, tham-luyễn là một 
tình-cảm tríu-mến, bám chặt vào điều mình 
ham-thích. Chính sự bấu-víu này làm nguyên- 
nhơn khiến cho chúng-sanh phải tái-sanh mãi 
trong vòng sanh-tử của cõi Luân- hồi, để theo- 
đuổi vào điều mình ham-thích. Ngay trong cuộc 
sống hiện-tại, vì sự tham-luyến, mà con người 
phải chịu nhiều phiền-lụy, như có tiền chẳng 
dám tiêu-dùng, lo tích-trữ, chịu thiếu-thốn, "!àm 


mọi” cho đồng tiền, mỗi khi phải chỉi-tiêu thì xót- 
xa trong bụng. 


- Về quan-niệm VÔ-NGÃ: Đây là quan-niệm 
căn-bản trong giáo-lý nhà Phật. Vó-ngã là chẳng 
có cái Ta, cái Ngã. Thông-thường mọi người 
nói: Ta có thân Ta, có nhà Ta, có con-cái của 
Ta. Phật-học gọi Ta là Ngã, những điều của 

Ta đó, là Ngã- sở. Phật-học cho 

rằng Ngã và Ngã-sở đều rỗng-rang, giả-tạm, 
chẳng có thật, tuy thấy có đó, nhưng rồi sẽ tiêu- 
tán đi, chẳng bền-vững. Người tu-hành chẳng 
tham- luyễn vào điều giả-tạm, mà phải biết quí- 
trọng đến điều chơn-thật, bền-vững. Điều chơn- 
thật, bền- -vững đó, chính là Phật-tánh có sẵn nơi 
mọi chúng-sanh; Phật-tánh là khả-năng giác- 
ngộ và giải-thoát khỏi cảnh Luân-hồi. Còn tắm 
thân này, ta gọi là Ta đó, do năm uẫn hợp- 
thành, sẽ có lúc năm uẫn rời nhau ra mà thân bị 
diệt chết. Chỉ có Phậr-tánh mới tồn-tại, hằng 
còn, nhưng người thường chẳng biết đến để noi 
theo mà tu-tập thoát khổ. 


HỌC TẠP: 


1.- Học thuộc lòng bài Kệ; lưu-ý về quan- 
niệm Vồ-ngã. 


2.- Tập dứt bỏ sự luyễn-ái: 


- mỗi khi mắt-mát một vật chi, đừng quá tiếc-rẻ. 
- nên bố-thí rộng-rãi để diệt bỏ bụng xẻn-tham. 
(48).- Tích chuyện hai người móc túi. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, 
có đê-cập đên hai người làm nghê móc túi. 


Thuở ấy, ở nước Xá-vệ, có hai người chuyên 
sống về nghề móc túi trộm tiền của kẻ khác. Một 
hôm, cả hai theo chơn một nhóm Phật-tử vào 
chùa Kỳ-viên nghe Đức Phật giảng-pháp. Một 
người lắng nghe lời Phật dạy, còn một người 
thừa cơ các Phật-tử mãi lo nghe, đề móc túi họ 
lây tiền- bạc. Sau buổi giảng- pháp, cả hai quay 
về nhà nâu cơm ăn. Người móc túi được tiền, 
mua đồ ăn ngon nấu trong bếp; còn anh kia 
chẳng có tiền, phải ăn nhờ vào bạn. Người vợ 
anh móc túi liền nói mỉa-mai anh kia: "Anh là 
người quá thông-minh, biết nghe lời Phật dạy, 
nên chẳng kiếm được tiền, nay phải đến nhà 

tôi ăn nhờ vào của chồng tôi vừa kiếm ra." Nghe 
nói thế, anh này nghĩ rằng: “Bà ta là 

người ngu mà cứ tưởng mình và chồng mình là 
người có írí, nên mới mỉa-mai chê-trách ta như 
vậy." 


Sau đó, anh cùng với thân-nhơn trở lại yết- 

kiến Đức Phật ở chùa Kỳ-viên. Khi nghe anh kể 
lại lời mỉa-mai của người vợ bạn móc túi của 
anh, Đức Phật mới nói lên bài Kệ ngắn sau đây: 


Người ngu biết mình ngu, 
Chẳng ngu đến chừng ấy. 
Người ngu nhận mình trí, 
Đấy là người chí ngu. 
(Kệ số 063.) 


TÌM HIẾU: 

A.- Nghĩa CHỮ: 

- Mïa-mai: nói lời chua-ngoa, thầm chê kẻ khác. 
- Thân-nhơn = người bà-con. 

- Yết-kiễn = đễn gặp người trưởng-thượng. 

- Chí ngu = ngu hết sức là ngu. 

B.- Nghĩa Ý: 

(1) Ý-nghĩa Tích chuyện: 


Tích chuyện kế lại việc hai người móc túi, đến 
nghe Đức Phật giảng-pháp. Một người biết mình 
còn ngu-dại làm nghề bắt-lương, nên lắng nghe 
lời giảng. Còn người kia, tự cho mình là 


người khôn, biết thừa cơ-hội để móc túi những 
kẻ đang chăm-chú nghe lời Phật. 


Ý-nghĩa của Tích chuyện là: thừa cơ-hội người 
ta chăm-chú nghe pháp mà móc túi, là một 
hành-động rất ngu- -khờ, vì tạo nên tội- lỗi, sau 
phải chịu quả- -báo xấu. Chẳng biết sự ngu- 
khờ đó, mà lại tưởng mình khôn-lanh biết thừa 
cơ-hội, đó là sự dại-dột đến tột-bực: chỉ trông. 
thấy mối lợi nhỏ, chẳng biết quả-báo tai-hại về 
đời sau. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 063: 
Bài Kệ phân-tách hai trường-hợp: 


- Người ngu biết mình ngu: biễt được mình ngu 
chẳng còn ngu đến chừng ấy, vì đã biết được 

mình. Nếu mình biết mình còn ngu, mình mới lo 
học-hỏi thêm, mới có cơ-hội để thành người trí. 


- Người ngu tự-nhận mình là người 

trí: chẳng biết được mình, lại thêm kiêu-căng 
nhận mình là người khôn, thì còn cái ngu nào 
bằng, cho nên bài Kệ mới nói là chí ngu, hết sức 
ngu! Tại sao lại chí ngu? Chí ngu vì khi tự nhận 
mình đã khôn rồi, đâu chịu học-hỏi thêm, thành 
ra chẳng có cơ-hội mở mang trí thông-minh của 
mình, sống mãi trong sự ngu-tối. 


Ý-nghĩa quan-trọng của bài Kệ: đừng bao giờ 
tự-nhận mình là người trí, hãy Khiêm-nhường 
nhận sự thiếu thông-minh của mình để học hỏi 
thêm điều hay lẽ phải. 


HỌC TẠP: 


1.- Học thuộc lòng bài Kệ, nhớ lẫy đề giữ lẫy 
tánh khiêm-nhường. 


2.- Khi bị ai chê là ngu, đừng nỗi giận. Hãy bình- 
tâm xét xem mình đã ngu ở điểm nào mà sửa- 
chữa lại. Hành-động nầy là hành-động khôn- 
ngoan, để trả lời cho người đã chê 

mình ngu vừa qua. 


3.- Nên thành-thật cám ơn kẻ chê mình ngu, vì 
kẻ ây đã giúp cơ-hội cho mình được khôn thêm. 


(49).- Tích chuyện Trưởng-lão Ưu-đà-di. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, 
có đê-cập đên Trưởng-lão Ưu-đà-di. 


Thuở ấy, có Trưởng-lão Ưu-đà-di là một tỳ-kheo 
tánh hay khoe-khoang, muốn được mọi người 
khen tặng mình là người thông-hiễu rành-rẽ về 
Chánh-pháp, nên hay lên ngồi nơi các vị 
Trưởng-lão thường thuyết-pháp. Một hôm có 


một nhóm du-tăng đến viếng chùa, trông thấy 
Trưởng-lão Ưu-đà-di, mới đến thưa hỏi về ngũ 
uân. Trưởng-lão Ưu-đà-di chẳng thể giảng- 

giải được thế nào là năm uẩn, vì Trưởng-lão 
chẳng thông-suốt Chánh-pháp. Các vị du-tăng 
rất ngạc-nhiên, nhận thấy một vị tỳ-kheo lớn 
tuổi, đã ở lâu bên cạnh Phật mà chẳng 

hiểu được thế nào là tắm thân năm uẩn, chẳng 
rành về lục căn và lục trân. 


Báy giờ, để trả lời chỗ họ thắc-mắc, Đức Phật 
mới nói lên bài Kệ sau đây: 
Người ngu dâu mãi bên người trí, 
Chánh-pháp còn chẳng tí hiểu rành; 
Khác nào cái muỗng múc canh, 
Múc thời có múc, chẳng sành vị ngon. 
(Kệ số 064.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa CHỮ: 


- Trưởng-lão: Trưởng = lớn; Lão = già-cả. Trong 
Phật-học, chữ Trưởng-lão dùng để chỉ các vị †u- 
hành lâu năm, đức-hạnh cao. Tiếng Pall 

là Thera; phái nữ là Theri. 


- Ưu-đà-ơi: tên thật của Trưởng-lão, tiếng Pall 
là Udày. 


- Du-tăng: Du = đi đó đầy; Tăng = nam tu-sĩ. 
Các vị du-tăng thường ởi đây đó, đê tìm thây 
học-hỏi thêm vê Đạo-pháp. 


- Ngũ-uẫn, năm uẫn: năm nhóm tụ-họp tạm thời 
tạo nên thân-tâm con người. Đó là sắc- 

uẩn, thân-thễ vật-chất, và bốn uẩn thuộc về tâm: 
thọ-uẩn, các tình-cảm; tưởng-uẩn, các tư- 
tưởng, hành-uẩn, các hành-động, và thức- 

uẩn, các sự hiểu-biết. 


- Lục-căn: Lục = sáu; Căn = nơi phát-xuất ra, 
nguồn-gốc. Lục căn là các giác-quan giúp ta 
biết được cảnh bên ngoài và tư-tưởng bên 
trong. Lục căn gồm có: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân 
Và ý. 

- Lục trân: Trân = bụi-bặm. Chữ Lục-trân trong 
Phật-học dùng để chỉ sáu hình-thái của cảnh vật 
bên ngoài và ý bên trong. Đó là: sắc (màu-sắc, 
hình- 

dáng), thanh (tiếng động), hương (mùi), vị (vị 
nêm), xúc (sự đụng-chạm), pháp (sự-vật bên 
ngoài gợi lên ý bên trong). 


- Sành = hiễu rành-rẽ, thấu đáo. 
B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện rất giản-dị, chê Trưởng-lão Ưu-đà- 
di ở gân bên Phật lâu ngày mà chăng thông- 
hiệu được Chánh-pháp. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 064: 


Bài Kệ ví người ngu ở gần người irí, mà chẳng 
biết học-hỏi thêm điều gì, tựa như 

cái muỗng ngâm trong tô canh mà chẳng biết 
gì đến vị ngon của canh cả. 


HỌC TẠP: 


1.- Học thuộc lòng bài Kệ; mỗi khi đến chùa 
nghe giảng Kinh-kệ, nên tìm hiểu cho rành-rẽ 
hầu ứng-dụng vào việc tu-hành; chớ lơ-là, nghe 
xong rồi ra khỏi công chùa, bao nhiêu lời 

giảng đều cuốn theo chiêu gió! 


2.- Tập thưa hỏi với các bực thiện-tri-thức: 


- đem những điều mình còn thắc-mắc ra hỏi, 
đừng e-lệ sợ bị chê là dôt; 


- thử nhìn lại thân-iâm mình, xét xem sắcC- uẩn, 
thọ-uẩn,... là gì, tại sao thân năm uẩn này lại vô- 
thường và vô-ngã. 


- học thuộc lòng lục căn, lục trần gồm có những 
gì, đê biêt kêm-chê các giác-quan chăng chạy 


theo cảnh-vật bên ngoài khiến cho tâm phải 
vọng-động. 


(50).- Tích chuyện ba mươi chàng thanh- 
niên. 

Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp 
có đề-cập đến ba mươi chàng thanh-niên ở 
Phả-vị-kha. 


Thuở ấy, có một nhóm thanh-niên tại làng Phả- 
vị-kha dẫn một dâm-nữ vào rừng đề hành-lạc. 
Người dâm-nữ lén đánh cắp các vật trang-sức 
và bỏ trốn đi. Trong khi bọn thanh-niên lùng 
kiếm trong rừng, thì họ gặp được Đức Phật và 
chư Tăng đi ngang qua đó. Họ dừng lại, nghe 
Đức Phật thuyết-pháp và một số ít trong nhóm 
thanh-niên chứng được quả-vị Tu-đà-huờn. Các 
thanh-niên áy liền xin Đức Phật cho gia-nhập 
Tăng-đoàn, và theo Đức Phật về chùa Kỳ-viên. 
Trong một thời-gian ngắn cư-trú tại đây, các 
thanh-niên ấy đã tỏ ra rất chuyên-cần tu-tập, giữ 
giới thật thanh-†ịnh và theo hạnh đâu-đà để 
thanh-lọc thân-tâm. Đến khi Đức Phật thuyết- 
giảng Kinh Tương-Ưng Vô- Thi (Anamatagga 
Samyutia), tắt cả ba mươi chàng thanh-niên ở 
làng Phả-vị-kha đều chứng-đắc được đạo-quả 
A-la-hán. 


Khi các vị tỳ-kheo khác tỏ ra ngạc-nhiên trước 
sự thành-đạt nhanh-chóng của đoàn thanh-niên 
Phả-vị-kha, Đức Phật liền nói lên bài Kệ sau: 
Người khôn một lúc bên người trí, 
Chánh-pháp liên thông chí ngọn-ngành, 
Khác nào cái lưỡi nễm canh, 
Canh chua, canh ngót, đều sành vị ngon. 
(Kệ số 065.) 


TÌM HIẾU: 

A.- Nghĩa CHỮ: 

- Phả-vj-kha: tên thật làng này tiếng Palli 

là Pàveyyaka. 

- Dâm-nữ: người đàn-bà bán dâm ( = làm điềm). 
- Hành- lạc: Hành = làm; Lạc = vui. Hành-lạc là 
mua vui về thể-xác. 


- Vật trang-sức: đồ-vật quí-giá đeo trong người 
để trang-điểm. 


- Hạnh đâu-đà: tiếng Pali là Dhuianga; đây là lối 
tu khổ-hạnh. Người khéo giữ hạnh đầu-đà vào 
thời Đức Phật là Tôn-giả Đại Ca-diếp. 


- Kinh Tương-ưng Vô-thi: trong các bản Kinh 
thuộc Tương-ưng nây, Đức Phật diên-giảng vê 


thuyết Luân-hồi, cắt nghĩa tại sao chúng-sanh 
phải trôi lăn mãi qua vô-lượng kiệp tái-sanh 
sông ởi chêt lại. 


- Thông chí ngọn-ngành: thông- -suốt rành-rẽ 
cả đầu-đuôi gốc ngọn, chẳng sót chỗ nào. 


- Canh chua, canh ngót: Thiện-Nhụt tôi xin 
thành-tâm sám-hồi, vì trong bản nguyên-tác 
chẳng có bốn chữ "Canh chua, canh ngói" này, 
tôi sở dĩ thêm vào, là để cho gọn câu văn. 
Canh ngót là canh rau ngúót. 


- Sành: biết rành-rẽ. 

B.- Nghĩa Ý: 

(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 

Tích chuyện kể lại việc ba mươi chàng thanh- 
niên biêt bỏ các thú-vui nhục-dục, nghe lời Phật 
dạy mà tu-tập chứng được quả-vị A-la-hán. Họ 
sở dĩ thành-công nhanh-chóng, là nhờ vào írí- 
huệ thông-minh, chí kiên-quyết tu-tập và giữ 
giới-hạnh đâu-đà. 

(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 065: 

Thử so-sánh với bài Kệ trước, số 064: 


người ngu ở mãi bên người írí, cũng chẳng 
học được gì, còn người khôn dâu ở bên 


người írí một thời-gian ngắn, cũng sớm thông- 
thạo được Chánh-pháp. 


Trái với bài Kệ số 064 so-sánh người ngu như 
cái muỗng vô-tri, chẳng biết mùi-vị của canh, bài 
Kệ số 065 khen người khôn như cái lưỡi nhạy 
cảm, nếm biết được mùi-vị thơm ngon của các 
loại canh. 


HỌC TẠP: 


†.- Học thuộc lòng bài Kệ, so-sánh với bài Kệ 
trước, và cô-găng thưa hỏi thêm đề sớm trở 
thành người khôn. 


2.- Thử soát lại xem mình đã hiều bồn-phận của 
người Phật-tử tu tại-gia như thế nào: Thọ Tam- 
quy là gì? Tại sao lại quy-y? Giữ ngũ giới là giữ 
những giới nào? Tại sao? Nếu còn ngập-ngừng, 
phải mau thưa hỏi các vị tu-hành nơi chùa. 


(51).- Tích chuyện người cùi Sở-phuù-bút. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại Kỳ-viên-tự, 
nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, có đê-cập 
đên ông Sở-phù-bút là người cùi. 


Thuở ấy có một người cùi tên là Sỏ-phù-bút, 
ngôi bên ngoài đám đông đang tụ-tập nghe Đức 
Phật giảng pháp, mà chứng được quả-vị Tu-đà- 


huờn. Đến khi đám đông giải-tán, anh Sở mới 
lặng-lẽ bước theo sau chơn Đức Phật và chư 
Tăng mà đi về chùa Kỳ-viên. Dọc đường, có vị 
Thiên-đề là Sắc-ca muốn thử xem tín-tâm của 
anh Sở có kiên-cố chăng, mới hiện-hình lên làm 
một người giàu-có, nói với anh Sở: “Này anh kia, 
tôi xem anh đang nghèo-khó, bịnh-tật, phải sống 
nhờ vào lòng từ-thiện của mọi người. Nay tôi sẽ 
ban cho anh thật nhiều của-cải, nếu anh chịu từ- 
khước đừng tin-tưởng vào Phật, Pháp và Tăng 
nữa. Anh chịu không?" Anh Sở thẳng-thắn trả 
lời: “Thưa ông, ông làm lắm. Tôi là người giàu- 
có, đủ cả bảy món fthánh-tài của bực Thánh-giả. 
Một là fín-tâm; hai là giới-hạnh; ba là tâm 

tàm; bốn là tâm quí; năm là đa-văn; sáu là trí- 
huệ; bảy là xả-ly. Bây nhiêu điều đó còn quí hơn 
tài-sản của ông cho tôi." 


Vị Thiên-đề liền đến bên Phật, trước khi Sở- 
phù-bút tới chùa. Thiên-đế thuật lại những lời 
đối-đáp của anh Sở cho Đức Phật nghe. Đức 
Phật nói: "Cho dầu có một trăm vị Thiên-đế như 
ông đến dụ-dỗ anh Sở cũng chẳng thành-công 
khiến anh ta chẳng tin vào Phật-pháp." Vừa lúc 
ấy, anh Sở tới nơi, trình với Đức Phật rằng, anh 
vừa chứng được quả-vị Tu-đà-huờn, sau khi 
nghe Phật giảng-pháp. Sau đó, anh rời chùa ra 


về. Dọc đường, anh Sở bị một con bò cái hung- 
hăng húc vào người, anh ngả ra chêt tại chô. 


Báy giờ chư Tăng nghe thấy, mới đến thưa 
cùng Phật và hỏi chẳng biết anh Sở được tái- 
sanh về cõi nào. Đức Phật đáp: "Anh Sở 

hiện đang tái-sanh vào cõi Trời Đao-lợi, nhờ 
chứng được quả-vị Tu-đà-huờn. Trong một kiếp 
trước, anh Sở đã phun-nhồỗ vào một vị Bích-chi- 
Phật, nên kiếp này phải sanh làm người cùi-hủi. 
Trong một kiếp khác, anh Sở đã giết một người 
dâm-nữ, nên nay bị người ấy, đầu-thai làm con 
bò húc chết để trả thù." 


Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây: 


Người ngu là kẻ thù chính họ; 
Làm ác, vì chẳng có trí khôn, 
Phải chịu quả đắng-cay khô-sở. 
(Kệ số 066.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa CHỮ: 


- Người cùi: người bị bịnh phung ( = phong) lở- 
lói, rụng móng tay, móng chơn, nhức-nhôi, khô- 
sở. Còn gọi là bịnh hủi. 


- Sở-phù-bút: tên thật người cùi này tiếng Palli 
là SupDpabuddha. 


- Thiên-đế Sắc-ca: tên vị Vua Trời nầy tiếng Palli 
là Sakka. 


- Tín-tâm: Tín = lòng tin-tưởng vào Phật- 
pháp; tâm = lòng. Tiếng Pali là Saddhà. 


- Kiên-cô = bền-chặt, vững-chắc, chẳng lung- 
lay. 


- lừ-thiện: Từ = nhơn-từ, thương người; Thiện 
= lành. 7ư-thiện là lòng thương người nghèo 
khó, muôn giúp đỡ họ. 


- Bảy món Thánh-tài: Thánh = bực đã giác-ngộ 
và giải-thoát; trái với phàm-phu; Tài = tài-sản, 
của-cải. Bảy món Thánh-tài là bảy đức-tánh của 
bực Thánh-giả, quí-báu hơn của-cải vật-chât. 

- Giới-hạnh: Giới = điều răn-cắm; Hạnh = hạnh- 


kiểm. Giới-hạnh là sự giữ-gìn các giới-câm; 
tiêng Pali là S¡⁄4. 


- Tâm tàm: Tàm = biết hỗ-thẹn trong lòng khi lỡ 
làm điêu quây. Tiêng Pali là Hi. 


- Tâm Quí: Quí = biết lo-sợ khi lỡ làm điều quấy 
(sợ quả-báo xấu). Tiếng Pali là Offappa. 


- Đa-văn: Đa = nhiều; Văn = nghe. Ða-văn là 
người nghe nhiều, học rộng. Tôn-giả A-nan là 
người đa-văn bực nhứt vào thời Đức Phật 
Thích-ca. 


- Trí-huệ: ở đây là trí thông-minh đưa ta đến bờ 
giác-ngộ và giải-thoát, trong Phật-học gọi là Trí- 
huệ Bát-nhã; tiêng Pali là Pannà. 


- Xả-ly: Xả = buông-bỏ, chẳng luyên-tiếc; Ly 
= lià xa. Tiêng Pali là Upekkha. 


- Cõi Trời Đao-lợi: cõi Trời nầy, tiếng Pali 
là Tavaftimsa. 


- Bích-chi-Phật: phiên-âm tiếng Pali 

là Paccekabuddha; Bích-chi-Phật là vị tu-hành 
vào thời chẳng có Phật giáng-sanh, quán-chiếu 
pháp Mười Hai Nhơn-Duyên mà chứng-quả. 
Còn gọi là Duyên-giác, Độc-giác. 

- Quả đắng-cay: Quả = quả-báo, kết-quả của 
việc đã làm lúc trước. Trái nghĩa với 

chữ nguyên-nhơn, nhơn-duyên. Quả-báo đắng- 


cay là trong đời nầy phải chịu nhiều điều khổ- 
SỞ. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện mang hai ý-nghĩa: (1) lời đối-đáp 

giữa anh Sở-phù-bút và Thiên-đề Sắc-ca, liên- 
quan đến bảy món Thánh-tài; (2) quả-báo xấu 

mà người cùi Sở-phù-bút phải gánh chịu 

trong đời này. 


Tại sao gọi bảy đức-tánh của bực Thánh là Thất 
Thánh-tài? Bảy đức-tánh quí-báu nầy giúp 
ta đến nơi giác-ngộ và giải-thoát khỏi cuộc sống 
khổ-sở, nên cao-quí hơn tiền-bạc, của-cải. 


Theo Luật Nhơn-Quả, hễ làm ác thì phải chịu 
quả-báo xấu trong đời nầy hay các đời sau. 
Quả-báo chẳng trỗ liền theo hành-động, mà 
chờ đủ cơ-duyên mới kết-thành, có thể kéo dài 
qua nhiều đời. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 066: 
Thử phân-tách từng câu của bài Kệ: 


- Người ngu là kẻ thù chính họ: người ngu 

tạo điều ác gây ra quả-báo khổ-sở, cũng như kẻ 
thù gây đau-khổ cho mình. Vì thế, sự ngu-dốt 
của mình là kẻ thù của chính mình, cần phải tu- 
học dẹp bỏ sự s¡i-mê. 


- Làm ác, vì chẳng có trí-khôn: người ngu chỉ 
trông thấy mối lợi nhỏ trước mắt, chẳng phẩn- 
biệt được điều lành với việc ác, chẳng trông xa 


biết đến Luật Nhơn-quả sau nây, nên mới phạm 
tội. Đó chăng qua vì thiêu trí-khôn, chăng phân- 
biệt được thiện và ác. 


- Phải chịu quả đắng-cay, khỗ-sở: đây là hậu- 
quả chắc- chắn sẽ xãy ra, hoặc trong đời này, 
hoặc về đời sau. Cứ nhìn đến cảnh khổ của 
người cùi Sỏ-phù-bút là biết được quả đắng- 
cay xãy ra như thế nào. 


HỌC TẠP: 


1.- Học thuộc lòng bài Kệ đề tự răn mình, mỗi 
khi sắp làm điêu sai 


2.- Học thuộc lòng Thất Thánh-tài (thất = bảy): 
tự xét xem mình đang có được món nào; 
còn đang thiêu món nào, ráng tập đê có được. 


(52).- Tích chuyện một người nông-phu. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại Kỳ-viên-tỰ, 
nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, có đề-cập 
đến một người nông-phu cầm thuốc độc. 


Thuở ấy, ở nước Xá-vệ, có một bọn trộm-cắp 
vào nhà một người giàu-có, lầy mất một số tiền- 
bạc lớn, đem chia nhau rồi giải-tán. Một đứa 
trong bọn, lãnh phần, trên đường về, đánh rơi 
một gói vàng ở dọc đường mà không hay biết. 


Bấy giờ, vào sáng sớm, sau cơn Thiền-định, 
Đức Phật quán-thẫy có một người nông-phu 
trong làng kia, đã đến cơ-duyên chứng-được 
quả-vị Tu-đà-huờn, nên Ngài cùng chư Tăng đi 
khát-thực ngang qua đó. Người nông-phu trông 
thấy Đức Phật, liền cung-kính làm lễ, rồi mới 
tiếp-tục cày-bừa. Đức Phật nhìn thấy bên vệ 
đường có gói vàng, mới nói với Tôn-giả A-nan: 
"Này A-nan, ông có thấy một con rắn rất độc đó 
không?" Tôn-giả A-nan cũng nhìn thấy gói 
vàng đó, mới thưa cùng Phật: "Bạch Thế-tôn, 
vâng, đó là một con rắn thật độc." Nói xong, 

cả đoàn tiếp-tục lên đường. 


Người nông- -phu nghe Đức Phật và Tôn- -giả A- 
nan nói có rắn độc bên đường, mới dừng cày 
lại, đến bên vệ đường tìm xem con răn, nhưng 
chỉ thấy một gói vàng của ai bỏ quên đó. Anh ta 
liền cầm lên, đem vào bụi rậm, bỏ đây, rồi trở ra 
làm việc như cũ. Lúc ấy, người nhà giàu hay tin 
bị mất trộm, mới cùng đàầy-tớ, theo dấu, rượt 
theo bọn cắp. Đến nơi người nông- phu đang 
cày ruộng, họ nom theo dấu chơn, xông vào bụi 
rậm, lấy lại được túi vàng. Họ bắt anh nông- 
phu, đánh đập anh và giải anh đến đền vua để 
kết tội. Vua ra lịnh xử tử người nông-phu vì tội 
trộm. Các người lính được lịnh dẫn người nông- 
phu ra pháp-trường đề giết chết. Dọc đường, 


người nông- phu cứ lập đi, lập lại mãi câu nói: 
"Này A-nan, ông có thấy con rắn độc đó không? 
- Bạch Thế-tôn, vâng đó là một con rắn 

thật độc." Bọn lính chẳng hiểu ý-nghĩa tại sao 
người nông-phu cứ lảm-nhảm nói mãi như vậy, 
mới dẫn anh ta trở lại đền Vua, và trình lên Vua 
sự-việc như thế. Vua nghĩ có lẽ anh nông-phu 
vô-tội và muốn được Đức Phật đứng ra làm 
chứng cho sự vô-tội của anh, mới truyền dẫn 
anh đến gặp Đức Phật. Nghe Đức Phật thuật lại 
việc thấy gói vàng ban sáng, nhà Vua biết anh 
nông-phu vô-tội, mới tha cho. Vua nói: "Nếu 
người nông-phu nầy chẳng nhắc lại lời của Đức 
Phật, thì đã bị xử-tử rồi." Đức Phật bảo: 

"Người hiên-trí chẳng hề làm việc gì mà phải 
hồi-tiếc về sau." 


Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây: 


Hành-động ác, làm xong thì hồi-quá. 
Lệ tràn mi, sợ quả-báo về sau. 
(Kệ số 067.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa CHỮ: 


- Giải-tán = rời nhau mà đi phân-tán, mỗi người 
một ngả. 


- Vệ đường = lề đường. 
- Xử tử = kết tội phải chết. 


- Pháp-trường: Pháp = pháp-luật; Trường = nơi, 
chô. Pháp-trường là nơi xử tử các tội-nhơn bị 
tử-hình. 


- Hiên-trí: Hiền = hiền-lành, ngay-thẳng; Trí 
= thông-minh. Người hiến-trí là người có trí 
thông-mình, làm lành lánh dữ. 


- Hồi-tiễc; Hồi- -quá: Hói = ăn-năn; Tiếc = tiếc 
rẻ; Quá = tội-lỗi. Hói-tiếc là tiếc rẻ; Hói- 
quá là ăn-năn đã lỡ phạm tội. 
- Lệ = nước mắt. Lệ tràn mi là khóc lóc, chảy 
nước mất. 
- Quả-báo: kết- -quả của hành-động đã làm trước 


kia. Quả-báo có thể xảy ra trong đời này, hay về 
các đời sau. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Ý-nghĩa chánh-yếu của Tích chuyện là xem gói 
vàng bỏ bên đường như con rắn độc. Tại sao 
gọi đó là con rắn độc? Bị rắn độc cắn, nọc độc 
có thể giết chết người. Gói vàng bỏ quên kia, 


nếu tham-lam mà lấy, sau bị người chủ biết, sẽ 
bị tù-tội; tai-hại cũng như nọc độc của con rắn 
giết người. Bài học của Tích chuyện là chớ 
nên tham-lam lẫy của rơi. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 067: 


Bài Kệ sô 067 định-nghĩa thế nào là hành-động 
ác. Hành-động ác, làm xong thì tỏ ra hôi-tiệc, lo- 
lăng vì sợ bị quả-báo xâu. 


Thông-thường, muốn biết một hành- 

động lành hay dữ, người ta xét đến hành- -động 
ấy có đem lại lợi-ích hay gây ra tổn-hại. Nếu có 
lợi cho mình mà có hại cho người khác, thì đó là 
hành-động xấu. Dầu trong hiện-tại có đem lợi 
cho mình ít nhiều, nhưng vì gây thiệt-hại cho kẻ 
khác, nên hành-động ây trở nên xấu-ác, mà 
hậu-quả bát-lợi sẽ đến với người chủ-động về 
sau. 


HỌC TẬP: 

1.- Học thuộc lòng bài Kệ; ghi nhớ đễ khỏi bị 
cám-dô làm việc ác. 

2.- Tập tánh ngay-thắng cho trẻ con: 


- đi đường thấy có tiền rơi, lượm lên đem cho 
người ăn xin 


- trong lớp, lượm được cây viết chì, đem lên 
trình Thây đề trả lại cho người mật. 


- đi xe buýt, thấy trên ghê có cây dù bỏ quên, 
câm lây giao cho người tài-xê, đê đem hoàn lại 
cho người chủ., v.v. 


(53).- Tích chuyện người bán hoa Sử-mã-na. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại Kỳ-viên-tự, 
nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, có đê-cập 
đên người bán hoa tên là Sử-mã-na. 


Thuở ấy, ở thành Vương-xá, có một người bán 
hoa tên là Sử-mã-na, mỗi ngày cung-cấp hoa 
tươi cho vua Tằn-bà-sa-la. Một hôm, anh mang 
hoa đến đền vua, dọc đường gặp Đức Phật 
đang cùng chư Tăng đi khát-thực, ánh hào- 
quang rực-rỡ toả ra. Anh Sử trông thấy cảnh 
trang-nghiêm đó, mới phát-tâm dâng hoa cúng- 
dường lên Đức Phật. Trong đầu anh nghĩ, cho 
dầu vua có đuổi anh ra khỏi thành, cho dầu Vua 
có buộc tội chết cho anh đi nữa, vì chẳng đem 
hoa đúng hẹn, anh cũng muốn được đến bên 
Phật mà dâng hoa lên cho Ngài. Nghĩ xong, anh 
liền đem tất cả bó hoa rải lên trên đỉnh đầu Đức 
Phật, hai bên và sau lưng Ngài. Lạ lùng thay, 
các bông hoa chẳng rơi xuông đất, mà lơ-lửng 
trên không, kết thành một cái lọng che đầu Phật, 


làm thành một bức tường hoa hai bên và sau 
lưng Phật. Mỗi bước chơn của Phật bước tới, 
các cánh hoa bay theo, chẳng rời. Dân chúng 
trong thành nô-nức rủ nhau ra ngắm xem cảnh- 
tượng đẹp-đẽ đó. Lòng anh Sử tràn-ngập một 
niềm phỉ-lạc vô-biên. 


Báy giờ, vợ của Sử-mã-na đến hoàng-cung, tâu 
cùng Vua Tằn-bà-sa-la, là chồng bà đã đem hết 
hoa ra dâng cúng Phật rồi, nên hôm nay chẳng 
có hoa để đem dâng vua. Nhà Vua nghe nói 

có Đức Phật đi đến, mới ngự ra thành, trông 
thấy quang-cảnh trang-nghiêm, Đức Phật đang 
đi dưới tàng hoa đẹp, hảo-quang sáng chói, mới 
thỉnh Phật vào thành cúng-dường thực- phẩm. 
Sau buổi ngọ-trai, Đức Phật quay về tịnh-xá, 
nhà Vua đi tiễn một quãng đường. Trở về 
hoàng-cung, Vua cho gọi Sử-mã-na đến, 
thưởng cho tám con voi, tám con ngựa, tám 
người nô-lệ nam, tám người nô-lệ nữ, tám 
người đây-tớ gái và tám ngàn đồng tiền. 


Nơi tịnh-xá, khi Đức Phật bước vào Hương- 
phòng, thì các bó hoa tự-nhiên rơi xuống đất. 
Ngài A-nan bạch Phật: "Sử-mã-na dưng-hoa 
cúng-dường như thế được công-đức gì?" Đức 
Phật bảo: "Sử-mã-na dâng hoa cúng- dường 
Phật mà chẳng nghĩ đến mạng-sống, vì có thể bị 


tội với vua, sẽ được công-đức rất to lớn: trong 
nhiều kiếp Luân-hồi, Sử-mã-na sẽ khỏi phải sa 
vào nẻo dữ, rồi sau cùng sẽ chứng được quả-vị 
Bích-chi-Phật." Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ 
sau đây: 


Hành-động thiện, làm xong không tiếc-rẻ, 
Quả-báo lành, mặt đây vẻ vui-tươi. 
(Kệ só 068.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa CHỮ: 


- Sửủ-mã-na: tên thật của người bán hoa, tiếng 
Pali là Sumana. 


- Hào-quang = ánh-sáng năm màu rực-rỡ toả ra 
từ Đức Phật. 


- Tân-bà-sa-la: tên thật vị vua nước Ma-kiệt-đà 
(Magadha) nây, tiêng Pali là Bimbisàra. 


- Vương-xá: tên thành này, tiếng Pali 
là ñà/agaha. 


- Phát-tâm = trong lòng nây ra ý-định tốt. 


- Lọng = cây dù lớn bằng lụa để che cho các 
người sang-trọng. 


- Phỉ-lạc = niềm vui rộng-lớn từ trong lòng toả ra 
mặt-mũi. 


- Vô-biên = chẳng có bờ-bến nào, hết sức rộng 
lớn. 


- Hương-phòng: căn phòng có hương thơm 
dành riêng cho Đức Phật, tiêng Pali 
là Gandhakuii. 


- Nẻo dữ: tái-sanh vào cõi ác-đạo như điạ-ngục, 
ngạ-qui, súc-sanh 


- Bích-chi-Phật: xem lại bài trước. 
B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện kế lại việc ông Sử-ma-na phát-tâm 
dâng hoa cúng-dường Phật, mà chẳng nghĩ đến 
mạng- sống của mình bị lâm nguy. Làm được 
công-đức này, lòng ông Sử tràn-đầy niềm phỉ- 
lạc. Theo lời Đức Phật ông Sử nhờ đó mà 
chẳng sa vào ác-đạo khi tái-sanh và về sau sẽ 
chứng được quả-vị Bích-chi-Phật. Đó là hành- 
động thiện đem lại quả-báo tốt, đúng theo Luật 
Nhơn-Quả. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 068: 


Trái với bài Kệ số 067 ở trước, bài Kệ này nói 
về hành-động thiện. Hành-động thiện, làm xong, 
thì chẳng tiếc rẻ; trái lại người làm việc thiện, 
biết sẽ được quả-báo lành về sau, nên trong 
hiện-tại, lòng rất vui-thích. Đó là lợi-ích của việc 
thiện. 


HỌC TẠP: 


†.- Học thuộc lòng bài Kệ, nhớ lại bài Kệ 
trước, đề phân-biệt các hành-động thiện và ác. 


2.- Điêu quan- trọng rong việc cúng-dường là sự 
thành-tâm, chẳng phải vì mong-muôn được quả- 
báo tốt, mà chỉ vì lòng thành-kính đối với Phật là 
bực đại-giác đã chỉ dạy ta con đường thoát 

khổ. Quả- báo tốt thế nào cũng đến, chẳng cần 
phải mong-cầu, tự nó sẽ đến về sau. 


(54).- Tích chuyện Nữ-Trưởng-lão Bích-Liên. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại Kỳ-viên-tự, 
nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, có đê-cập 
đên vị Nữ-trưởng-lão Bích-Liên. 


Thuở ấy ở nước Xá-vệ có một cô thiếu-nữ 

rất đẹp và hiền-thục. Vẻ đẹp sắc-sảo và tánh- 
nết hiền-hoà của cô, được mọi người khen-tặng 
và gọi cô là nàng Bích-Liên, đoá hoa sen màu 
xanh-biếc. Nhiều bực vương-tôn, công-tử, hào- 


phú đều gắm- ghé xin cưới làm vợ. Nhưng cô 
chẳng ưng ai cả, lại muốn xuất-gia vào làm ni-cô 
trong chùa. Sau khi được thọ-giới Ty-kheo-ni, 
ni-cô tinh-tân tu-hành; trong một kỳ toạ-thiền, 
ngồi chăm-chú nhìn vào ngọn đèn, quán-chiếu 
về đề-tài thiền-quán là hoả-đại, ni-cô Bích-liên 
chứng-đắc được đạo-quả A-la-hán. 


Sau đó, ni-cô Bích-Liên dựng một cái cốc nhỏ 
nơi rừng Hắc-lâm để tịnh-tu trong cảnh độc-cư. 
Vào một buổi sáng nọ, ni-cô mang bình bát vào 
làng khẩt-thực. Một kẻ bất- lương tên là Nan-đà, 
vôn là con người cậu của ni-cô, lên vào cốc, 
trốn dưới gầm giường. Khi ni-cô trở về, hắn 
nhảy ra cưỡng-bức; vì sức yếu, ni-cô chống-cự 
chẳng lại, bị hắn hãm-hiếp. Sau khi thoả-mãn 
thú-tánh, hắn bước ra ngoài; bỗng đất nứt ra, 
hút hắn sa ngay vào điạ-ngục A-tỳ. 


Khi được biết thảm-trạng của ni-cô, Đức Phật 
nói lên bài Kệ sau: 


Hành-vi ác còn chưa chín-rục, 
Tưởng như là mật ngọt, người ngu. 
Đến khi nó đã chín muôi, 

Phải mang quả khô khóc vùi, người ngu. 
(Kệ số 069.) 


Bấy giò, Đức Phật sai thỉnh vua Ba-tư-nặc nước 
Câu-tát-la đến tịnh-xá, trình-bày cùng Vua sự 
nguy-hiêm của các ni-cô phải sống độc-cư trong 
rừng và yêu- cầu vua bảo-vệ họ, tránh sự tái- 
diễn thảm- -trạng bị cưỡng- hiếp đó. Vua hứa sẽ 
cho xây cất nữ-tu-viện ở gần thành, để các tỳ- 
kheo-ni có chỗ an-toàn mà tu-tập. 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa CHỮ: 


- Nữ- Trưởng-lão: vị tỳ-kheo-ni tu lâu năm, đức 
hạnh cao. Tiêng Pali là 7neri. Phái nam gọi 
là Thera,trưởng-lão. 


- Bích-Liên: Bích = màu xanh biễc; Liên = hoa 
sen. Tên thật của vị ni-cô, tiêng Pali 

là Uppalavannà. 

- Đề-tài thiễn-quán: trong khi ngồi Thiền, 
chuyên-tâm suy-†ư vê một đê-tài. đây, ni-cô 
suy-tư vê lửa, hay là hoả-đại. 

- Cốc = cái am nhỏ, cất nơi thanh-vắng để tu- 
hành. 

- Độc-cư: Độc = cô-độc, ở một mình; Cư = ở, 
cư-t†rú, cư-ngụ. 


- Cưỡng-bức: dùng sức mạnh mà hiếp người 
phụ-nữ. 


- Hãm-hiếp: dùng võ-lực xâm-phạm tiết-hạnh 
người phụ-nữ. 


- Thú-tánh: thoả-mãn thú-vui xác-thịt, cách dã- 
man như loài thú. 


- Điạ-ngục A-t: tên điạ-ngục, nơi chịu hình-phạt 
chăng ngừng. Tiêng Pali là Avici Niraya. 


- Thảm-trạng: Thảm = bi-thảm, đau-đón; Trạng 
= tình-trạng. 


- Chín-rục = Chín muôi = đã đầy-đủ nhơn-duyên 
đưa đên hậu-quả. 


- Tái-diễn: Tái = lập lại; diễn = xảy ra. Tái-diễn là 
việc cũ xảy ra lân nữa. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa Tích chuyện: 


Tích chuyện kể lại cuộc đời đạo-hạnh của một vị 
ni-sư trẻ- -đẹp chẳng may bị cưỡng- hiếp. Hành- 
động xấu-ác của kẻ dâm-ô xâm-phạm tiết-hạnh 
của ni-cô, bị quả-báo nhãn-tiền ( = trước mắt), 
ngay Sau khi hãm-hiếp: bị đất nứt hút sâu 

vào điạ-ngục A-tỳ. 


Ý-nghĩa quan-trọng: làm ác bị quả-báo dữ, theo 
Luật Nhơn-Quả. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 069: 


Bài Kệ nói về hậu-quả mau và chậm của hành- 
động xấu-ác. Khi chưa thấy hậu-quả, 

người ngu tưởng rằng hành-động xấu đem lại 

lợi-lạc cho mình, như mật ngọt; nhưng đến khi 
quả-báo xấu trổ ra, bị khổ-sở, bấy giờ 

người ngu sẽ khóc vùi vì đau-khỗ. 


HỌC TẠP: 


Học thuộc lòng bài Kệ, đễ răn mình, tránh bị 
điêu ác cám-dôõ. 

(55).- Tích chuyện Trưởng-lão Giang-bửu- 
kha. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, 
có đê-cập đên Trưởng-lão Giang-bửu-kha. 


Thuở ấy, ở nước Xá-vệ, có một người con nhà 
giàu-có, tên là Giang-bửu-kha, vì nghiệp-quả 
xấu của các đời trước, nên có hai tập-quán lạ- 
lùng: ngủ trên mặt đất, chẳng nằm giường 
chiếu, và ăn phân của chính mình, thay vì dùng 
cơm như mọi người. Lớn lên, cha mẹ gởi theo 


học đạo với nhóm ân-sĩ loã- thể. Khi các người 
ân-sĩ biết được thói-quen xấu hay ăn phân của 
Giang, họ liền đuổi Giang đi khỏi. Giang lang- 
thang đây đó, đứng một chân, miệng há- hốc. Có 
ai hỏi, Giang nói mình chỉ sống nhờ không-khí, 
chẳng ăn uống, cho nên mới mở miệng ra hoài. 
Chỉ đứng một chơn thôi, vì sợ mặt đất chẳng 
chịu đựng nỗi sức nặng của thân mình. Giang 
thường tự-hào bảo răng: "Tôi chẳng bao giờ 
ngồi xuống và chẳng bao giờ ngủ cả." Nhiều 
người tưởng thật, mới dưng-cúng thực- -phẩm 
ngon cho Giang. Y chỉ vít lây một chút xíu đồ ăn 
và nói với người hiến cơm rằng: "Ta thọ-nhận 
báy nhiêu cũng đủ tạo công-đức cúng-dường 
cho anh rồi. Thôi, đi đi! ” Thái-độ kỳ-dị của 
Giang đã khiến cho mọi người tặng cho anh ta 
biệt-hiệu là con chó sói. 

Một hôm, trong cơn thiền-quán, Đức Phật nhận 
thấy cơ-duyên đã đến cho Giang-bửu-kha 
chứng được đạo-quả A-la-hán. Buổi chiều hôm 
ây, Đức Phật đi đến chỗ Giang trú-ngụ, và xin 
Giang chỉ cho mình một chỗ để nghỉ qua đêm. 
Giang liền chỉ hang đá bên cạnh. Vào khoảng 
canh ba đêm ấy, các vị Thiên-đế xuống yết-kiến 
Đức Phật, từ Tứ Thiên-vương, Vua Trời Đề- 
Thích, đến cả Đại-Phạm Thiên-vương, lần 

lượt đến đảnh-lễ Phật, hào-quang sáng chói cả 


vùng. Sáng ra, Giang-bửu-kha tới hỏi Phật có 
thấy ánh hào-quang ban đêm không. Khi 

nghe Đức Phật thuật lại việc các Thiên- 

vương đến đảnh-lễ, Giang liền nói: "Ngài hẳn là 
một bực siêu-nhơn được các vua Trời đảnh lễ. 
Tôi tu khô-hạnh hơn bốn mươi lăm năm nay, 
đứng một chơn, chỉ sống bằng không-khí chẳng 
hề ăn uông, thế mà chẳng có vị Trời nào đảnh- 
lễ tôi cả." Đức Phật đáp: "Này Giang-bửu-kha, 
anh có gạt người khác thì được, chớ nói dối ta 
chẳng được đâu. Ta biết rõ, trong bốn mươi lăm 
năm, anh chỉ ăn phân thế cơm, và tối ngủ nằm 
dưới đất." Rồi Đức Phật lại thuật chuyện tiền- 
kiếp của Giang cho Giang nghe. Vào thời Đức 
Phật Ca-diếp, Giang đã ngăn trở một vị Trưởng- 
lão không cho đến nhà một thí-chủ, chỉ để một 
mình Giang nhận thực- -phẩm cúng- dường mà 
thôi. Khi ra về, thí-chủ nhờ mang cơm về cho vị 
Trưởng- lão, thì Giang đem vứt đi hết. Vì tội- 

ác đó mà kiếp nây, Giang mới ăn phân và ngủ 
trên mặt đất. Nghe đến đó, Giang rùng mình 
hoảng-sợ, ăn-năn tội-lỗi, và xin Đức Phật cho 
quy-y để gia-nhập Tăng-đoàn. Đức Phật liền 
đem Chánh-pháp ra giảng-dạy cho Giang nghe. 
Giang tinh-tấn tu-hành, chẳng bao lâu 

chứng được quả-vị A-la-hán. 


Sau đó, có mấy người đệ-tử cũ của Giang ngày 
xưa, đến tịnh-xá Kỳ-viên, thấy Giang ở đó, mới 
ngạc-nhiên hỏi. Giang cho biết, bây giờ đã quy-y 
Phật- -pháp, làm đệ-tử của Đức Phật. Đức Phật 
mới nói với các người đệ-tử cũ của Giang rằng: 
"Thầy cũ của các ông, mặc dầu trong hơn bốn 
mươi năm tu khổ-hạnh, ăn rất ít, những công- 
đức đó chẳng bằng một phần mười sáu của sự 
tu-tập và chứng-quả ngày nay." 


Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây: 


Tháng nây qua tháng nọ, 
Người ngu tu khô-hạnh, 
Ăn ít, vít bằng ngọn cỏ kusa. 
So ra hắn chẳng bằng phân mười sáu 
Của bực sành Chơn-lý pháp hữu-vi. 
(Kệ số 070.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa CHỮ: 


- Giang-bửu-kha: tên thật vị trưởng-lão nây, 
tiêng Pali là Jdambuka. 


- Nghiệp-quả = hành-động của kiếp đã qua có 
ảnh-hưởng đên đời sông của kiêp hiện-tại. 


- lập-quán = thói quen. 


- Ẩn-sĩ = tu-sĩ ở nơi xa-vắng, sống khổ-hạnh. 

- Loã- thể: Loã = loã-lồ, chẳng mặc quân- áo, chỉ 
vân khố che phiá dưới. Thể = thân-thễ. 

- Tự-hào: tự cho mình là giỏi, khoe-khoang. 

- Hiễn = tặng, đem cho. 


- Thiên-đế: Thiên = trời; Đế = vua. Thiên-đề là 
vua trên cõi Trời. 


- Tứ Thiên-Vương: bốn vị Vua Trời trị-vì ở bốn 
phương trên cõi Trời Dục-giới: Trì-quốc (Đông), 
Tăng-trưởng (Nam), Quảng-mục (Tây) và Đa- 
văn (Bắc). Tiếng Pali là Càtumahàràjika. 


- Đại-Phạm Thiên = vua Trời cõi Sắc-giới, tiếng 
Pali là \Mahàbrahmà 
- Đảnh-lễ: lạy, làm lễ chào-kính, cúi đầu sát đất. 


- Siêu-nhơn: Siêu = vượt lên trên; Nhơn 
= người. Bực siêu-nhơn là người tài-năng vượt 
lên trên người thường. 


- Tu khỗ-hạnh: tu ép-xác, tưởng làm rằng hễ 
càng ép-xác là càng được giải-thoái. 


- Ăn ít, vít bằng ngọn cỏ kusa: Kusa là tên một 
loại cỏ, lá nhỏ. Câu này có nghĩa là ăn rất ít,như 
dùng lá cỏ kusa khều chất ăn vào miệng. 


- Chơn-lý: Sự-thật. 


- Pháp hữu-vi: Pháp = tất cả sự sự, vật-vật; Hữu 
= có; V7 = làm. Các pháp hữu-vi là những sự-vật 
có hình-thể, do tạo nên mà có, và vì thế mà 
chẳng bền-vững, vô-thường; thí-dụ như ngôi 
nhà, bàn-ghếé. Trái với pháp hữu-vi là pháp vô- 
vi, những sự-việc chẳng có hình-tướng mà 
thường-hằng, chẳng biến-đổi, chẳng phải do sự 
tạo-tác mà nên, thí-dụ như Sự- Thật, Phật- 

tánh. Người tu-hành để được giải-thoát, chẳng 
chạy theo các pháp hữu-vi đễ tham-luyến, mà 
hướng về các pháp vô-vi đê thanh-lọc thân-tâm, 
phát-triễn trí-huệ hầu sớm ra khỏi cảnh Luân-hồi 
sanh-tử khổ-đau. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 
Tích chuyện có hai ý-nghĩa: (1) Giang-bửu-kha 


mang hai tật xấu ăn phân và nằm ngủ trên 

mặt đất, là do quả-báo của kiếp trước đã vứt bỏ 
thức ăn cúng-dường cho một vị Trưởng-lão; (2) 
việc tu khổ-hạnh, ép-xác là sai-lầm, chẳng đưa 

đến sự giác-ngộ và giải-thoát. 


Nhờ gặp được Phật chỉ-dạy cho Chánh-pháp, 
Giang mới biệt bỏ lôi tu khô-hạnh mà theo đúng 
đường tu phát-triên Trí-huệ đê được giải-thoái. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 070: 


Bài Kệ chê-trách lối tu khổ-hạnh ( = ép-xác), 
hành-hạ thân-thễ như đứng mãi một chơn 
chẳng ngồi, ăn thật ít chỉ để khỏi chết đói, như 
thế chẳng làm phát-triển được Trí-huệ, để có 
thê được giác-ngộ và giải-thoát. Đức Phật cho 
rằng tu khổ-hạnh như thế, tháng này qua tháng 
nọ, mà công-đức chẳng bằng một phần mười 
sáu của người đã thông-hiều Chơn-lý các pháp 
hữu-vi nói trong Chánh-pháp. 


Tu-hành để giải-thoát khỏi cảnh khổ của Luân- 
hồi, phải dựa vào Trí-huệ, giúp ta phân- 

biệt được việc nào vôõ-thường, việc nào thường- 
hằng. Tránh chẳng để các pháp hữu-vi cám-dỗ 
mà tham-luyến, biết sự bền-vững của các pháp 
vô-vi mà noi theo, người Phật-tử tu-tập Thiền- 
định, mở mang Trí-huệ, nhờ đó mà giác-ngộ và 
giải-thoát, sớm chứng được lẽ vô-sanh của 
Niết-Bàn tịch-diệt. 


Tóm lại, bài Kệ dạy ta, giữa hai con đường 

(1) lợi-dưỡng, chạy theo các tiện-nghi vật-chất 
thái-quá, và (2) khỗ-hạnh, ép-xác, hành-hạ thân- 
thể, ta phải chọn con đường Trung-đạo, biết giữ- 
gìn sức khoẻ để phát-triển Trí-huệ, mới mong 
sớm đến ngày thành-công viên-mãn. 


HỌC TẠP: 


1.- Học thuộc lòng bài Kệ; ứng-dụng vào việc tu- 
hành hằng ngày: ăn uống đầy-đủ, giữ-gìn sức- 
khoẻ, đồng thời siêng-năng tu Thiền-định. 


2.- Phá bỏ các sự hiễu-lẫm vê việc ăn 

chay: nhiều người cứ tưởng tu tại-gia là phải ăn 
chay trường, càng ăn khắc-khổ càng được 
phước. Đó là điều sai-lầm lớn. 


- Ăn chay cốt là đễ diệt bỏ ý sái-sanh. Nếu trong 
khi ăn chay mà còn nghĩ đến thịt, đến cá, thì 
việc ăn chay chẳng đem lại công-đức gì, vì ý 
sát-sanh vẫn còn đó. Mặt khác, ăn chay thì 

phải ăn đây- -đủ các chất bổ- -dưỡng, chẳng 

nên ăn quây-quá, cơm với muôi sả mà thôi, sẽ 
mất sức rồi đau-ốm, thì việc tu-hành chẳng tiến- 
bộ được. 


- Dọn thức ăn chay, chẳng nên làm các món 
chay trông giỗng món ăn mặn, như chiên mì-căn 
làm con cá, kho cà-tím làm cá-trê; như thế, gợi 
lên sự thèm-thuồng các món mặn, và chưa 

bỏ được ý-nghĩ sát-sanh. 


(56).- Tích chuyện vê Ngạ-qui A-hi. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, 
có đê-cập đên một ngạ-qui tên là A-hi. 


Thuở ấy, Tôn-giả Đại Mục-kiền-liên cùng với tỳ- 
kheo Lạt-kha-na đi khất-thực tại một làng ở gần 
thành Vương-xá. Dọc đường, Tôn-giả chợt nhìn 
thấy một điều gì, mỉm cười rồi tiếp-tục đi, chẳng 
nói gì cả. Đến khi về đến tịnh-xá, tỳ-kheo Lạt- 
kha-na mới hỏi, tại sao lúc nãy Tôn-giả đã mỉm- 
cười. Tôn-giả đáp: "Tôi nhìn thấy một ngạ- 

quỉ đầu người mình rắn, nên mới mỉm-cười." 


Đức Phật nghe thấy, cũng bảo rằng: "Vào ngày 
ta chứng đắc đạo-quả Vô-thượng Chánh-đẳng 
Chánh-giác, ta cũng trông thấy ngạ-quỉ đó." 

Rồi Đức Phật liền kế lại tiền-kiếp của ngạ- 

qui đó. Vào một thời xa-xưa, có một vị Bích-chi- 
Phật được nhiều người tôn-sùng. Dân-chúng đi 
lại đễ đảnh-lễ Ngài nơi tịnh-xá, phải trải qua một 
cánh đồng. Người chủ cánh đồng sợ dân- -chúng 
qua lại nhiều, dẫm lên lúa má của mình, nên 
thừa dịp vị Bích-chi-Phật đi vắng, lén đốt cháy 
ngôi tịnh-xá. VỊ Bích-chi-Phật phải dời đi nơi 
khác. Các người đệ-tử của Ngài tức-giận, mới 
giết chết người chủ ruộng. Người này tái-sanh 
vào điạ-ngục Vô-gián A-tỳ, vì hành-động xấu-ác 
đó mà chịu hình-phạt trong nhiều kiếp. Đến kiếp 


nầy, y mang thân-hình ngạ-quï, để trả nốt quả- 
báo. 


Đức Phật kết-luận: "Một hành-động xấu chẳng 
đem đến quả- -báo xấu ngay tức- khắc, nhưng 
nghiệp-quả vẫn theo đuổi mãi người phạm tội 
cũng như viên than hồng còn ngún mãi 

dưới đống tro." 


Rồi Đức Phật nói lên bài Kệ sau đây: 
Việc làm ác đâu liền trổ quả, 
Như sữa tươi đâu đã đông ngay, 
Am-thâm theo đốt người ngu-dốt, 
Như cục than hông ngún dưới tro. 
( Kệ số 071.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa CHỮ: 


- Ngạ-qui: còn gọi là Ngã-qưi, là qui-đói, một loại 
chúng-sanh trong đường dữ, bụng to mà cô 
nhỏ, luôn luôn đói khát. 


- Lạt-kha-na: tên thật của vị tỳ-kheo, tiếng Pall 
là Lakkhana. 


- Đạo-quả Vô-thượng Chánh-đẳng Chánh- 
giác: dịch nghĩa chữ A-nậu-đa-la ïTam-miệu tam- 
bô-đề ( Anuttara Sanyak Sambodlhhi) tức là quả- 


vị Phật. Vô-thượng = chẳng. còn gì cao hơn 
nữa; Chánh-đẳng = đẳng- cấp chơn-chánh 
nhứt; Chánh-giác = giác-ngộ đứng-đắn nhứt. 


- Bích-chi-Phật: tiêng Pali 

là Paccekabuddlhha, bực tu-hành tự-giác, vào 
thời chẳng có Phật, nhờ quán- -chiếu Lý Mười-hai 
Nhơn- -Duyên mà giác-ngộ; còn gọi là Duyên- 
giác, Độc-giác. Theo đẳng-cấp các bực đại-giác, 
từ dưới lên trên: A-la-hán, Duyên-giác, Độc- 
giác, Bích-chi-Phật, Bò-tát và Phậi. 

- Điạ-ngục Vô-gián: tên điạ-ngục nặng tội nhứt, 
tội-nhơn chịu hình-phạt chẳng ngừng ( = vô- 
gián, chẳng gián-đoạn), tiếng Pali là Avic¡ 
Niraya, dịch âm là A-tỷ điạ-ngục. 

- Trỗ quả: hành-động ác sanh ra hậu-quả xấu, 
cũng như cây đơm bông, kết trái vậy. 


- Đông: đồng-đặc lại. 
B-. Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện nêu lên hậu-quả dài lâu, từ ngục 
Vô-gián đến thân-hình quỉ-đói, của một hành- 
động xấu-ác: đốt tịnh-xá của vị Bích-chi-Phật 
đang tu-hành. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 071: 


Bài kệ nhắc lại ý-nghĩa của Tích chuyện: chẳng 
có cách nào trốn thoát quả-báo của một hành- 
động xấu. Tuy chẳng khởi- -phát ngay liền sau 
hành-động, ví như sữa tươi chẳng. đông-đặc 
ngay; nhưng quả-báo vẫn theo đuổi người 
phạm- -tội mãi mãi, tựa như viên than hồng còn 
ngún dưới tro chẳng tắt. 


HỌC TẠP: 


Học thuộc lòng bài Kệ, đễ ghi nhớ về Luật 
Nhơn-Quả. 


(57).- Tích chuyện vê Ngạ-qui Sa-thi-cừu. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại tịnh-xá Trúc- 
lâm, gân thành Vương-xá, trong một kỳ giảng- 
pháp, có đề-cập đến ngạ-quỉ Sa-thi-cừu. 


Thuở ấy, Tôn-giả Đại Mục-kiền-liên, cùng với tỳ- 
kheo Lạt-kha-na, đang đi khất-thực; bỗng Tôn- 
giả nhìn thấy một ngạ-quỉ với một cái đầu to lớn 
dị-thường. Về đến tịnh-xá, Tôn-giả thưa trình 
với Phật. Đức Phật nói: "Đó là ngạ-qui Sa-thi- 
cừu, trong một tiền-kiếp, có tài quăng đá, trăm 
phát trăm trúng. Một hôm, Sa-thi-cừu xin người 
Thầy cho phép mình thử tài ném đá xem. Vị 
Thầy bảo, đừng ném vào trâu, bò hay người đi 


đường, vì phải bồi-thường thiệt-hại. Chỉ nên 
chọn một mục-tiêu nào chẳng có chủ hay người 
chăn-giữ mà ném. 

Vừa lúc ấy, Sa-thi-cừu trông thấy một vị Bích- 
chi-Phật đi khát- thực ngang qua đấy. Anh ta 
nghĩ vị tu-sĩ này chẳng có thân-nhơn, chẳng có 
ai đi theo coi chừng, vậy đó là một mục-tiêu lý- 
tưởng cho anh ta thử tài ném đá. Anh ta liền 
quăng một hòn đá nhỏ, vào lỗ tai bên trái, rồi 
xuyên qua lỗ tai bên mặt của vị Bích-chi-Phật. 
Khi về đến am, vị Bích-chi-Phật ngả ra chết. Các 
người đệ-tử biết chuyện, tìm đến giết chết Sa- 
thi-cừu đề trả thù. Sa-thi-cừu chết đi, lọt vào đia- 
ngục A-tỳ, chịu hình-phạt nhiều kiếp; đến kiếp 
nây, tái-sanh dưới thân-hình ngạ-qui, đầu to 
dềnh- -dàng, luôn bị một cái búa đồng nóng đỏ 
đập vào liên-tiếp. Đó là để trả nốt nghiệp-quả 
mà y đã gây ra, vì thử tài ném đá vào đầu vị 
Bích chi-Phật. 


Đức Phật kết-luận: "Người ngu mà có tài khéo- 
léo chỉ tô hại mình mà thôi!" 


Rồi Đức Phật nói lên bài Kệ sau đây: 


Chỉ có hại cho thân, 
Người ngu tập thuật khéo; 
Danh-vọng và kiên-thức 


Tiêu-diệt mắt công-đức, 
Bồ đâu anh bê nứt. 
(Kệ só 072.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa CHỮ: 


- Sa-thi-cừu: tên ngạ-quỉ này, tiếng Palli 
là Saffhikùtapeta. 
- Irúc-lâm: Trúc = cây tre, cây trúc; Lâm = rừng. 


Vua Tần-bà-sa-la dưng-cúng vườn trúc gân 
thành Vương-xá, để cất Tịnh-xá Trúc-lâm. 


- Các chữ Ngạ-qui, Bích-chi-Phật, Lạt-kha- 
na, điạ-ngục A-tỳ, xin xem lại bài trước ở trang 
192. 


- Mục-tiêu: Mục = con mắt; tiêu = cái nêu để 
nhằm vào mà băn. 


- Lý-tưởng: ở đầy mục-tiêu lý-tưởng có nghĩa là 
mục-tiêu tôt nhứt 


- Am = căn nhà nhỏ để thờ-cúng, hay để ở tu- 
hành. 


- Dênh-dàng = to-lớn quá, kềnh-càng. 


- Thuật = kỹ-thuật, sự khéo-léo. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Cũng như bài trước, Tích chuyện kế lại hậu-quả 
của hành-động ác phải gánh chịu trong nhiều 
kiếp. Mặt khác, Tích chuyện nêu lên sự ngu-khờ 
của Sa-thi-cừu, nghe thầy: nói nên chọn mục- 
tiêu chẳng có chủ, liền nhắm vào nhà tu-hành 
mà ném đá. Vì chẳng có trí thông-minh, nên tài 
khéo ném đá trở lại hại anh ta, chẳng những bị 
giết chết kiếp nầy, mà còn bị hình-phạt ở địạ- 
ngục và đầu-thai làm ngạ-qui. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 072: 


Bài Kệ nêu lên sự nguy-hiểm cho người ngu khi 
tập làm khéo, vì thuật khéo đó, nêu chăng biêt 
sử-dụng đúng đường, sẽ trở lại hại mình. 


Ba câu Kệ sau nói về danh-vọng và kiến-thức 
làm tiêu-diệt mất công-đức. Danh-vọng dễ làm 
người say-mê, kiêu-căng và ÿ tài, thường đưa 
đến cái hại cho thân. Kiến-thức là sự hiểu-biết; 
nếu biết nhiều mà chẳng có đức-hạnh, sự hiều- 
biết cũng có thể khiến ta theo con đường tà, có 
hại. Bài Kệ bảo rằng danh-vọng và kiến-thức 
bố đầu ta, đó là vì cả hai thường cám-dỗ, xúi- 
dục người ngu hành-động liều-lĩnh, dễ gây tai- 
hại cho người và cho mình. 


HỌC TẠP: 


1.- Học thuộc lòng bài Kệ, đễ tự răn mình, đừng 
ham "làm khéo”. 


2.- Ghi nhớ hai Tích chuiyện số 56 và 57: đây là 
những thí-dụ chứng-minh được nói trong Kinh- 
sách vê Luật Nhơn-Quả. 


(58).- Tích chuyện vê người gia-chủ tên Tâm. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp 

có đề-cập đến Tỳ-kheo Sử-đạt-ma và một người 
gia-chủ tên Tâm. 


Thuở ấy có người gia-chủ tên Tâm, một hôm 
gặp được Tôn-giả Ma-nam là một trong năm 
người đệ-tử đầu-tiên của Đức Phật, đang đi 
khẩt-thực. Ông Tâm dâng- cúng thực-phẩm rồi 
được nghe giảng-pháp và chứng-đắc được quả- 
vị Tu-đà-huờn. Sau đó, ông Tâm dựng một tịnh- 
xá trong vườn xoài của mình, tiếp-đón chư 
Tăng, cúng-dường mọi nhu-cầu và mời Tỳ-kheo 
Sủ-đạt-ma về làm trụ-trì. 


Một hôm, hai vị đại-đệ-tử của Đức Phật là Tôn- 
giả Xá-lợi-phất và Đại Mục-kiền-liên đến viếng 
tịnh-xá trong vườn xoài. Sau khi nghe Tôn-giả 
Xá-lợi-phất giảng-pháp, ông Tâm chứng được 


quả-vị A-na-hàm. Ông liền thỉnh hai vị đại-đệ-tử 
ngày mai đến nhà thọ-thực. Hôm sau, khi hai 
Tôn-giả đến nhà, ông Tâm liền đến mời Tỳ-kheo 
Sử-đạt-ma cùng dự buổi ngọ-trai. Vị tỳ-kheo 
thầy ông Tâm mời mình sau khi thỉnh hai vị kia, 
cho răng ông Tâm khinh-dễ mình mới từ-chối. 
Ông Tâm ngỏ lời xin lỗi nhiều lần, ty-kheo Sử 
mới chịu đến, nhưng chẳng vào ngồi. Khi nhìn 
thấy lễ-vật dâng- cúng lên hai vị đại-đệ-tử, ty- 
kheo Sử trong lòng nỗi lên ganh-tỊ, đứng dậy to- 
tiếng nói với ông Tâm: "Ta chẳng thèm ở tịnh-xá 
này nữa!" rồi bỏ ra đi. 


Tỳ-kheo Sử-đạt-ma liền đó đi đến chùa Kỳ-viên, 
thưa-trình sự-việc nơi nhà ông Tâm lên Đức 
Phật. Đức Phật bảo: "Này tỳ-kheo Sử-đạt-ma, 
ông đã có lỗi hỗn-hào với gia-chủ Tâm, ông 

nên đến xin lỗi đi." Vâng lịnh Đức Phật, tỳ-kheo 
Sử đến xin lỗi gia-chủ, nhưng ông Tâm vẫn 
chưa vừa lòng. Tỳ-kheo Sử mới trở lại chùa Kỳ- 
viên lần nữa để thưa với Phật. Đức Phật nhận 
thấy, bây giờ, sự kiêu-mạn nơi tâm của tỳ-kheo 
Sử đã giảm mất đi nhiều, mới bảo ông ta rằng: 
'Nâày tỳ-kheo Sử-đạt-ma, một vị tỳ-kheo đứng- 
đắn chẳng bao giờ nói: "Đây là chùa của tôi, đây 
là đệ-tử của tôi, đây là đàn-việt của tôi!" Tại 
sao? Vì khi nói lên như thế, thì khiến cho sự 


tham-luyễến, sự kiêu-mạn trong lòng ngày càng 
gia-tăng." 


Rồi Đức Phật nói lên hai bài Kệ sau đây: 


Kẻ ngu-tăng ham danh chẳng xứng, 
Trong Tăng-đoàn, dành đứng chỗ cao; 
Nơi tu-viện, đòi cao quyên-thé, 
Ngoài đời, muốn kẻ thế tôn-sùng. 
(Kệ số 073.) 


“Hãy đề cho người Tăng, kẻ tục 
Nghĩ, nhờ ta công-tác mới thành. 
Trong mọi việc, dâu to, dâu nhỏ, 

Ai cũng đều theo lịnh của Ta!” 
Đó là tham-vọng người ngu-dại, 
Khiến cho dục, mạn, lại gia-tăng. 

(Kệ số 074.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa CHỮ: 
- Tâm: tên người gia-chủ nầy, tiếng Pali là Cifta. 


- Sử-đạt-ma: tên vị tỳ-kheo nầy tiếng Palli 

là Sudhamma. 

- Ma-nam: tên vị Tôn-giả này tiếng Pali 

là Mahànàma. Cùng với các ông Kiêu-trân-như, 
Ai-bệ, Bạt-đề và Ca-diệp là những người được 


nghe Đức Phật thuyết-giảng Kinh Chuyển Pháp- 
Luân lân đâu-tiên tại vườn Lộc-Uyên, sau 
khi Đức Phật vừa thành Đạo. 


- Tu-đà-huờn: đây là quả-vị thứ nhứt, thấp nhứt. 
Ba quả-vị kia là Tư-đà-hàm, A-na-hàm và A-la- 
hán. A-la-hán là bực Thánh, còn ba quả-vị trước 
là bực Hiên. 


- Trụ-trÌ: vị tỳ-kheo coi-sóc và cai-quản một †tu- 
viện. 

- Ganh-f = ghen-ghét, cà-nanh. 

- Kiêu-mạn = kiêu-căng, phách-lối. 


- Đàn-việt: người thí-chủ, tin-tưởng đạo Phật, 
năng cúng-dường. Tiêng Pali là dànapalti. 


- Ngu-lăng: vị Tăng thiếu trí thông-minh. 


- Kẻ thế, kẻ tục = những người ở ngoài đời, 
chưa xuâï-gia đi tu. 


- Dục, mạn: Dục = dục-vọng, lòng ham-muốn, 
tham-luyên; Miạn = kiêu-mạn, kiêu-căng, phách- 
lối. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa Tích chuyện: 


Tích chuyện thuật lại việc một vị tỳ-kheo vì lòng 
ganh-tị và kiêu-mạn mà có lời hỗn-hào với một 
người gia-chủ ( = chủ nhà) đã thành-tâm cúng- 
dường một ngôi tịnh-xá. Biết nghe lời dạy 

của Đức Phật, tỳ-kheo Sử-đạt-ma đến xin lỗi 
ông Tâm là người gia-chủ, nhờ đó mà lòng kiêu- 
mạn nơi vị tỳ-kheo được diệt-bỏ. 


Kiêu-mạn, ganh-tị là những món độc khiến cho 
tâm chẳng được thanh-tịnh; người tu-hành cần 
phải diệt-bỏ, cũng như đối với ba món độc căn- 
bản là tham, sân, sĩ. 


(2) Ý-nghĩa của hai bài Kệ số 073 và 074: 


Trong hai bài Kệ này, Đức Phật chê-trách thái- 
độ ngu-dôt, kiêu-mạn và ham-muôn của các 
người ngu-tăng: 


- Ham danh chẳng xứng: ham-muỗn được 
người đời trọng-vọng, trong khi mình chăng 
có đức-độ gì, chăng xứng-đáng gì; 


- Nơi Tăng-đoàn, dành đứng chỗ 
cao: ham đứng, ngồi vào chỗ dành riêng cho 
các bực Trưởng-lão; 


-Nơïi tu-viện, đòi cao quyên-thế : trong chùa, đòi 
có nhiêu quyên-hành cai-quản, chỉ-huy mọi 
người; 


- Ngoài đời, muôn kẻ thê tôn-sùng: ham- 
muôn được các thiện-nam, tín-nữ ngoài đời 
trọng-vọng mình; 


- Thường khoe-khoang: "Hãy để cho mọi người 
nghĩ răng nhờ mình mà các công-tác được 
thành-tựu”, hay dành công với người khác; 


- Thường tự-hào: “Mọi việc lớn, nhỏ, phải theo 
lnh của Ta, tự xem mình như người lãnh-đạo, 
có quyên chỉ-huy mọi người. 


Các thái-độ xâu đó chỉ làm gia-tăng sự kiêu- 
căng, phách-lôi, có hại cho sự thanh-lọc thân- 
tâm, nên cân phải luôn luôn xét mình mà diệt- 
bỏ. 

HỌC TẬP: 


Tuy hai bài Kệ nói đến các ngu-tăng, nhưng 
người Phật-tử tại-gia cũng nên học thuộc - 
lòng, đề ghi nhớ, tập tánh khiêm-nhường, môi 
khi đi đên chùa làm công-quả. 

(59).- Tích chuyện Sa-di Thi-sa. 

Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, 


có đề-cập đến vị Sa-di tên là Thi-sa, tu ân-cư 
trong rừng. 


Thuở ấy, ở nước Xá-vệ có một người trẻ tuổi 
tên là Thi-sa, con nhà rất giàu-có; người cha 
năng dâng-cúng thực-phẩm cho chư Tăng đi 
khát-thực. Cha của Thi-sa thường thỉnh Tôn-giả 
Xá-lợi-phất đến nhà thọ-thực, nên Thi-sa có dịp 
gặp được Tôn-giả. Năm lên bảy tuổi, Thi- 

sa được Tôn-giả Xá-lợi-phất nhận làm đệ-tử và 
làm Sa-di tại chùa Kỳ-viên. Trong thời-gian ngụ 
tại chùa, anh em, bà con thường đến thăm- 
viếng Thi-sa, mang quà tặng đến biếu. Thi-sa 
nhận thấy các buồi thăm-viễng như thế thường 
làm rộn cho mình và mát thì-giờ cho việc †u- 
hành. Thi-sa mới xin Đức Phật chỉ-dạy cho một 
đề-tài thiền- -quán, và xin phép ổi vào rừng, tu- 
tập một mình. Mỗi khi, Thi-sa vào làng khất- 
thực, các thí-chủ dưng cúng phẩm-vật, Thi-sa 
chỉ thốt lên mấy lời ngắn- ngủi: "Nguyện- cầu thí- 
chủ được an-lạc. Nguyện-câu thí-chủ thoát khỏi 
mọi khố-đau của cuộc đời." Rồi Thi-sa tiễp-tục 
lên đường, trở về am-cốc vắng-vẻ một mình. 
Thi-sa tinh-tấn tu-tập ngày đêm, chẳng bao 

lâu đắc được đạo-quả A-la-hán. 


Sau mùa an-cư kiết-hạ, Tôn-giả Xá-lợi-phất 

và đông-đảo ty-kheo tháp-tùng, được phép Đức 
Phật, vào rừng viếng thăm Sa-di Thi-sa. Các 
thiện-nam, tín-nữ trong làng rất mừng, dâng- 
cúng lễ-vật, và thỉnh-cầu Tôn-giả thuyết-pháp 


cho nghe. Nhưng Tôn-giả từ-khước và bảo: " 
Sa-di Thi-sa trú-ngụ ở đây, sẽ thuyết-pháp cho 
các vị nghe.” Nhưng một thiện-nam lại bảo: 
"Thầy Thi-sa chỉ biết nói có hai câu: Nguyện-câu 
thí-chủ được an-lạc. Nguyện-câu thí-chủ thoát 
khỏi mọi khỗ-đau của cuộc đời!" mà thôi, thì 
thuyết-pháp làm sao?" Tôn-giả Xá-lợi-phất liền 
bảo Thi-sa: "“Thi-sa, con hãy giảng Chánh-pháp 
cho mọi người nghe; con hãy chỉ làm cách 

nào để được an-lạc và giải-thoát được mọi khổ- 
đau của cuộc đời." 


Vâng lịnh Thầy, Thi-sa bước lên toà ngồi, trong 
mấy giờ đồng-hò, thao-thao bắt tuyệt, giảng-giải 
thế nào là ngũ uẫn, lục căn, lục trần, thễ nào 

là ba-mươïi-bảy phẩm trợ Đạo, thế nào là 

con đường dẫn tới đạo-quả A-la-hán và Niết- 
Bàn. Và châm-dứt lời giảng bằng câu kết-luận 
sau đây: 


"Đấy, các bực đã chứng-đắc đạo-quả A-la-hán 
được giải-thoát mọi khổ-đau của cuộc đời và 
hằng sống trong cảnh an-lạc. Còn những kẻ 
khác cứ trôi-lăn mãi trong cảnh khổ-não của 
cuộc tử-sanh Luân-hài." 


Tôn-giả Xá-lợi-phát hết lời ngợi-khen Sa-di Thi- 
sa đã khéo giảng-giải Chánh-pháp thật rành-rẽ. 
Dân-chúng nghe pháp, nhiêu người thán-phục, 


mà cũng có một số người còn thắc-mắc tại sao 
Thi-sa thông-hiều Chánh- -pháp như thế, mà 
ngày thường chỉ thốt lên có hai câu nguyện-cầu 
như thế. Báy giờ tại chùa Kỳ-viên, Đức 

Phật quán-thây tâm-trạng của dân-chúng còn 
phân-vân, nên hôm sau, Ngài cùng chư Tăng 
vào làng khất-thực. Sau buồi ngọ-trai và giảng- 
pháp, Đức Phật bảo dân chúng răng: 'Các ông 
rất may-mắn có được thầy Thi-sa ở vùng nây; 
nhờ đó mà chư tăng thường đến viếng làng." 


Tối hôm đó, tại chùa Kỳ-viên, chư Tăng thưa 
cùng Đức Phật: "Thầy Thi-sa đã làm được một 
việc khó làm: ở đây được nhiều người hiến-tặng 
phẩm-vật, thế mà thầy đã từ-khước để đi vào 
rừng sâu tu-tập khổ-hạnh một mình." Đức Phật 
bảo: "Này các tỳ-kheo, cho dầu sống nơi thành- 
thị hay ở chốn thôn-quê, một vị tỳ-kheo giữ đúng 
giới-hạnh chẳng bao giờ chú- -trọng đến của- cải 
vật-chất được hiến-tặng. Nếu biết tập hạnh viễn- 
ly, xa-lià con đường lợi-dưỡng, danh-vọng của 
thế-gian, mà siêng tu- lập Thiền-định thì sẽ sớm 
chứng-đắc được đạo-quả A-la-hán." 


Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây: 


Một đường dẫn đến lợi thế-gian, 
Một nẻo đưa ta tới Niêt-bản. 
Thông-hiều rõ hai đường sai-biệt, 


Vị tỳ-kheo, đệ-tử Phật-đà, 
Chẳng chút đắm-say mùi danh-lợi 
Nỗ-lực hành-trì hạnh viễn-ly. 
(Kệ số 075.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa CHỮ: 


- oa-đi: người mới vào chùa tập-sự tu-hành, 
chưa thọ-giới Tỳ-kheo. Tiêng Pali là Sàmenara. 


- Thi-sa: tên thật của vị Sa-di nây, tiếng Pali 
là 7issa. Đừng lâm với vị tÿ-kheo Thi-sa, trùng 
tên, nói ở Tích chuyện sô 3, trang 9. 


- Năng dâng cúng: Năng = siêng-năng, thường 
hay làm. 


- Tlhọ-thực: Thọ = nhận; Thực = ăn. 
- Đệ-tử: Đệ = em, Tử = con. Đệ-tử là học-trò. 


- Thí-chủ: Thí = bỗ-thí, hiễn-tặng; Thí-chủ là 
người hiên-tặng. 


- An-lạc: An = yên-ôn; Lạc = vui. 


- Am-cốc: Am, Cốc = căn nhà nhỏ nơi xa 
văng, đề ở ân-cư. 


- An-cư kiêt-hạ: vào ba tháng mùa mưa, các vị 
tỳ-kheo quay về chùa tu- -tập, chẳng đi ra ngoài, 
sợ dẫm lên côn-trùng, giết-hại sâu-bọ. 


- Iháp-tùng: ởi theo. 


-_ Fhiện-nam, tín-nữ: những người đàn-ông, đàn- 
bà tin-tưởng vào Đạo Phật, thường dưng-cúng 
lê vật đên chư Tặăng-nI. 


- Thao-thao bất tuyệt: nói rất trôi chảy, chẳng 
ngừng. 


- Ngũ uẫn: năm uân: (1) sắc-uân, (2) thọ-uẫn, 
(3) tưởng-uân, (4) hành-uần, (5) thức-uẩn. 


- Lục căn: (1) mắt, (2) tai, (3) mũi, (4) lưỡi, (5) 
thân, (6) ý. 


- Lục trân: (1) sắc, (2) thanh, (3) hương, (4) vị, 
(5) xúc, (6) pháp. 


- Ba-mươi-bảy phẩm trợ Đạo: giúp ta sớm được 
giác-ngộ và giải-thoát; gồm có (a) 4 niệm-xứ, (b) 
4 chánh-cần, (c) 4 như-ý-túc, (d) 5 căn, (e) 5 
lực, (f) 7 giác-chi, (g) 8 Thánh-đạo. Tiếng Pali 

là Bodhipakkhiya Dhamma. Muốn biết thêm chi- 
tiết, xem Phật-Học Phổ-Thông, quyễn 3. 


- Quán-thấy: nhìn thây qua cơn Thiền-định. 


- Phân-vân: còn nghi-ngờ, chưa tin, chưa chắc. 


- Viễn-ly: Viễn = xa, rời; Ly = lià. Hạnh viễn-ly là 
hạnh xa-lià, chăng tham-luyên, rời-bỏ, từ-khước 
mọi danh-lợi. 


- Lợi-dưỡng = lối sống thụ-hưởng tiện-nghi vật- 
chất thật đây- -đủ. 


- Phật-đà: phiên-âm chữ Buddha, Phật là hiễu- 
biệt, giác-ngộ. 

- Hành-trì: Hành = làm; Trì = giữ. Hành-trì là 
tuân theo đày-đủ. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện khen-ngợi một vị Sa-di trẻ tuôi biết 
thực-hành hạnh viên-ly, tránh xa các lợi-dưỡng 
của thê-tục, vào rừng tu-tập Thiên-định. 


Hạnh viễn-ly là hạnh khước-từ các lợi-lạc về 
vật-chát, tránh xa các thú-vui của thế-tục, dẹp- 
bỏ sự tham-luyếên, hướng về sự giác-ngộ và 
giải-thoát. Đây là hạnh cao-quí, tương-đương 
với tâm xả, là một trong bốn tâm vô-lượng của 
Bồ-tát-đạo: Từ là ban vui, Bi là cứu khổ, Hï là 
chung vui cùng kẻ thành-công, Xả là buông-bỏ, 
chẳng bấu-víu vào để tham-luyến. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 075: 
Thử phân-tách bài Kệ này, như sau: 


- Một đường dẫn đến lợi thế-gian: đây là lối sống 
của người ở thế-gian, lây lợi làm mục-tiêu để 
tranh-đầu trong cuộc sống còn. Lợi ở thế-gian 
gồm có tiền-†ài, nhà-cửa, vợ đẹp con khôn, 
quyền-thế, địa-vi... 


- Một nẻo đưa ta tới Niết-bàn: đây là lối sống 
xuất-thế, nghĩa là chẳng màng đến cảnh danh- 
lợi của thế-gian, vượt qua lối sống tranh-đua 
giành-giựt ở đời, để tiền lên mục-tiêu giác-ngộ 
và giải-thoát của cảnh-giới an-vui thường-hằng 
của Niết-Bàn, khỏi còn bị khổ-đau của sự tái- 
sanh trong cõi Luân-hồi nữa. 


- Thông-hiễu rõ hai đường sai-biệt: biết rõ sự 
hơn kém giữa hai lối sống; lối thứ nhứt thoả- 
mãn các thú-vui tạm-bợ ở một đời; lối thứ hai là 
lối sống từ-khước mọi tiện-nghi vật-chất, để 
khắc-phục các phiền-não khiến tâm thanh- 

tịnh, đạt được niềm vui vĩnh-cửu là được giải- 
thoát. 


- Ba câu chót: đây là thái-độ đứng-đắn của tỳ- 
kheo, chăng đăm-say mùi danh-ợi, xa-lià mọi 
dục-lạc, nô-lực tu-tập đề chứng Niêt-bàn. 


HỌC TẠP: 


1.- Học thuộc lòng bài Kệ, đê ghi nhớ mục-tiêu 
tu-tập, bên-chí trong việc dứt-bỏ sự thèm-khát, 
sự tham-luyên. 


2.- Thử tập vài điêu dễ làm vê Hạnh viễn-ly: 


- Các món "ghiền" như ăn trầu, hút thuốc, ăn ớt, 
mê tuông cải-lương, nhâm-nhi rượu đê, v.v. thử 
tập nhịn một vài lân, xem sao. 


- Ghê mình thường ngồi, chén mình thường 
câm, nay bị người khác lỡ dùng, thử xét xem 
trong bụng mình lúc ây ra thê nào? 


-OoQOGo- 


VI.- Phẩm Hiên-Trí. 
(60).- Tích chuyện Trưởng-lão Giả-đa. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳỹ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, 

có đề-cập đến Trưởng- lão Giả-đa, trước vôn là 
một người Bà-la-môn nghèo-khó. 


Thuở ấy, có một người Bà-la-môn nghèo-khó 
tên là Giả-đa, đên sông ở một tu-viện, làm công- 
việc tạp-dịch trong chùa và được các ty-kheo 


nuôi cơm, cung- cấp cho những nhu-cầu cần- 
thiết trong đời sông hằng ngày. Giả-đa rất 
mong-muốn được gia-nhập Tăng-đoàn, nhưng 
chẳng được các vị Tỳ-kheo khuyến-khích. 


Sáng sớm hôm ấy, Đức Phật trong cơn Thiền- 
định, quán-sát khắp pháp-giới, thấy Giả-đa có 
đủ cơ-duyên đề chứng-đắc quả-vị A-la-hán. 

Ngài liền đi đến tu-viện, gặp Giả-đa, và được 
Giả-đa trình rằng lòng mình mong-muốn được 
xuất-gia thọ-giới Tỳ-kheo, nhưng các tu-sĩ trong 
chùa chẳng ai hoan- -nghinh việc ấy cả. Đức Phật 
nhận thấy lòng thành của Giả-đa, mới cho tập- 
họp chư Tăng lại và hỏi rằng: 'Này các vị tỳ- 
kheo, trong số các vị ở đây, có ai còn nhớ một 
hành-động thiện mà Giả-đa đã làm cho mình 
không?” Tôn-giả Xá-lợi-phát liền thưa rằng: 'Con 
còn nhớ Giả-đa có lần đã nhường cho con một 
muỗng cơm." Đức Phật bảo: "Nếu quả thật như 
vậy, tại sao ông chẳng giúp-đỡ người thí-chủ 
của ông là Giả-đa được giải-thoát khỏi mọi khố- 
đau của cuộc đời?" Tôn-giả hiểu ý Phật, mới 
thâu-nhận Giả-đa làm đệ-tử, chỉ dạy cho Chánh- 
pháp và đường- lối tu-hành để được thoát khổ. 
Chẳng bao lâu, Giả-đa tinh-tân tu-hành, vâng 
theo lời giáo-huấn của Tôn-giả Xá-lợi-phất, và 
chứng-đắc được đạo-quả A-la-hán. 


Vào một dịp khác, Đức Phật đến viếng tu-viện, 
các tỳ-kheo trình Phật sự-việc Giả-đa biết nghe 
theo lời hướng-dẫn của Tôn-giả Xá-lợi-phất mà 
chuyên-cần, tinh-tân tu-hành. Đức Phật khuyên 
mọi người nên noi gương tốt của Giả-đa, biết 
nghe lời thầy dạy, khi bị quỏ-phạt chẳng nên 
oán-†rách thầy. 


Rồi Đức Phật nói lên bài Kệ sau đây: 


Gặp ai vạch lỗi mình, rôi chỉ-dạy, 
Đó là người hiễn-trí, phải noi theo, 
Như theo kẻ dẫn đường tìm kho báu. 
Được kết-hợp với người hiền như thế, 
Lợi lớn cho mình, chẳng tệ chi đâu. 
(Kệ số 076.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa CHỮ: 


- Giả-đa: tên thật của Trưởng-lão, tiếng Pali 

là ñàdha. 

- Bà-la-môn: giai-cấp tu-sĩ trong xã-hội Ân-độ. 
Có bốn giai-cấp: (1) Bà-la-môn, (2) Sát-đế-lợi 
(vua, quan), (3) Phệ-xá (buôn-bán), (4) Thủ-đà- 
la (nông-dân, thợ-thuyền). 


- Công-việc tạp-dịch = công-việc lặt-vặt. 


- Nhu-câu = các điều cần-dùng. 


- Pháp-giới: thế-giới, tất cả sự-vật trên hoàn- 
cầu. Tiếng thường là thế -giới; tiếng chuyên-môn 
Phật-học là pháp-giới. Pháp = tẫt cả sự-vậit. 


- Hoan-nghinh: Hoan = vui, hoan-hi:; Nghinh 
= đón. Hoan-nghinh là vui lòng tiêp-nhận. 


- Xá-lợi-phắt: tên thật của Tôn-giả, tiếng Palli 

là Saripuffa ( = con bà Sari). Tôn-giả là đại-đệ-tử 
của Đức Phật, nỗi tiếng là đệ-nhứt Trí-huệ. Tôn- 
giả thường được Đức Phật mời lên ngồi 

chung, đề thuyết-pháp. Hiện còn ngôi tháp thờ 
Tôn-giả, tại làng Na-lan-đà, An-độ. 


- Được giải-thoát mọi khỗ-đau của cuộc đời: Ý 
Phật muôn bảo, chỉ cho cách tu-hành đê được 
giải-thoái. 


- Thí-chủ: Thí = hiến-tặng, cho; Chủ = người 
chủ; Thí-chủ, hay Thí-giả, là người đem của-cải 
ra bô-thí. Còn gọi là đàn-việt. 


- Đệ-tử = học-trò. 
- Chánh-pháp = đường-lối tu-hành đúng-đắn. 


- Giáo-huẫn = dạy-dỗ, huận-luyện. 


- Hiên- Trí: hiền-lành và có Trí-huệ. Còn gọi 
là Thiện-tri-thức. 


- Kết-hợp = làm bạn, sống gần bên. 
- Tệ = xâu. ác. 

B.- Nghĩa Ý: 

(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện thuật lại việc Trưởng-lão Giả-đa, 
một người Bà-la-môn giúp việc trong chùa, nhờ 
sự can-thiệp của Đức Phật mà được Tôn-giả 
Xá-lợi- phát thâu-nhận làm đệ-tử, rồi nghe theo 
lời dạy của thầy, tinh-tấn tu-hành, đắc được 
quả-vị A-la-hán. 


Ý-nghĩa quan-trọng của Tích chuyện là nếu 
gặp được bực hiên-trí chỉ- -dạy cho mình, thì nên 
CÔ- găng tuân theo, chẳng nên bất-mãn khi bị 
quở-trách vì lỗi-lầm. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 076: 
Thử phân-tách bài Kệ: 


- Gặp ai vạch lỗi mình, rôi chỉ- -dạy: khi bị ai chỉ- 
trích mình, chớ nên nóng-giận vì tự-ái; trái lại 
hãy bình- tĩnh nghe lời người chỉ-dạy, để sửa đổi 
lại theo con đường phải. 


- Đó là người hiên-trí, phải noi theo: người vạch 
lỗi mình rôi chỉ- -dạy cho mình là muốn cho mình 
trở nên người tốt, vì thế mình nên nghe theo lời 
người ây chỉ-dạy. Người như thế là bực hiên-trí: 
hiên, vì muốn cho mình được tốt hơn lên; frí, vì 
người nhận thấy rõ lỗi của mình và chỉ cho mình 
cách sửa lại. 


- Như theo kẻ dẫn đường tìm kho-báu: Kho- 
báu ở đây có nghĩa là điều quí-báu, tức là 

con đường chơn-thiện, đưa ta tới nơi giác-ngộ 
và giải-thoát, như trường-hợp của Trưởng-lão 
Giả-đa, theo lời dạy của Tôn-giả Xá-lợi-phất, đề 
tu-tập chứng được quả-vị cao-quí là quả A-la- 
hán, vĩnh-viễn thoát mọi khổ-đau của cuộc đời. 


- Được kêt-hợp với người hiên như thê, Lợi lớn 
cho mình, chắng tệ hơn: đầy là lợi-lạc to lớn 
được sống gần bên người hiên-trí, nhờ đó mà ta 
trở nên người chơn-thiện, chẳng có tệ-hại chút 
nào cả. 

HỌC TẬP: 


- Học thuộc lòng bài Kệ, đề ghi nhớ: chẳng 
nên fự-ái săng, mỗi khi nghe ai chỉ-trích và chỉ- 
dạy cho mình. Người ây là người ơn của mình. 


(61).- Tích chuyện hai vị tỳ-kheo Ât-sa và 
Phúu-na. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, 

có đề-cập đến hai vị tỳ-kheo tên là Ất-sa và Phú- 
na vi-phạm giới-luật. 


Thuở ấy, ở làng Kỳ-tà, nước Xá-vệ, tại một tu- 
viện nọ, có hai vị tỳ-kheo tên là Ât-sa và Phú-na, 
cùng với năm trăm đồ-đệ, sống về nghề trồng- 
trọt rau-cải và cây ăn trái. Vì chẳng theo 
hạnh khắt-sĩ nên các vị tu-sĩ này đã vi-phạm 
giới-luật. Bây giờ, Đức Phật nghe tin đó, mới sai 
hai vị đại-đệ-tử là Tôn-giả Xá-lợi- phát và Đại 
Mục-kiền-liên đi đến làng Kỳ-tà, và ra lịnh cho 
các tỳ-kheo chẳng được sanh-sống về nghề 
trồng- trọt nữa. Đức Phật căn-dặn: "Nếu họ 
chẳng vâng lời, các ông đừng ngân-ngại chỉ 
mà đuổi họ ra khỏi chùa, vì hành-động vi-phạm 
giới-luật của họ gây tai-hại lớn, làm giảm mắt 
lòng tin-tưởng của dân-chúng vào đạo-pháp." 
Rồi Đức Phật nói lên bài Kệ sau đây: 
Hãy nghe ông ấy rây la, 
Giúp mình, chỉ dạy, tránh xa đường tà. 
Người hiên quí-mến ông ta, 


Chỉ có kẻ dữ mới là ghét ông. 
(Kệ số 077.) 


TÌM HIẾU: 


A.- Nghĩa CHỮ: 

- Â†-sa: tên thật vị tỳ-kheo này, tiếng Pall 

là Assaji 

- Phú-na: tên thật vị tỳ-kheo này, tiếng Palli 

là Punabhasuka. 

- Kỳ-tà: tên thật làng này, tiếng Pali là Kìfàgiri. 

- Vi-phạm giới-luật: làm trái với điều răn-cắm. 

- Hạnh khắt-sĩ: Hạnh = hanh-kiêm, lối sống; Khắt 
= đi xin ăn; Sĩ= người; tu-sĩ. Đức Phật đặt 

ra hạnh khâr-sĩ đề buộc chư tăng-ni chăng được 
có nghệ sanh lợi, phải cúi mình xuông đi xin ăn, 
đê diệt lòng kiêu-mạn, và có dịp gặp-gỡ dân- 
chúng cúng-dường đê chỉ-dạy Đạo cho họ. 

- Giới-luật: các điều răn-cắm trong Đạo, cốt để 
ngăn-ngừa tội-ác. 

- Đường tà: Tà = cong-queo, xiên-xéo; Đường 
tà là đường tội-lôi 

B.- Nghĩa Ý: 

(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện nêu lên sự vi-phạm giới- -luật của 
hai vị tỳ-kheo: có nghề sanh lợi và chẳng 
theo hạnh khắt-sĩ. Tại sao lại cầm tu-sĩ có nghề 


sanh lợi? Vì khi sanh lợi, ta thường mong muốn 
có nhiều lợi, đó là lòng tham,cần phải diệt bỏ. 
Tại sao phải theo hạnh khắt-sĩ? Hạnh nầy diệt 
lòng kiêu-mạn, vì phải dẹp lòng tự-ái xuống đề 
đi xin ăn mà sống. Hạnh nây tạo nên coơ-hội 
gặp-gỡ giữa người tu-sĩ và dân-chúng, để có 
thê chỉ-dạy đường tu cho họ. 


Ý-nghĩa quan-trọng của Tích chuyện: người tu- 
hành mà vi-phạm giới-luật sẽ làm giảm lòng tin 
của dân-chúng vào Đạo-pháp. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 077: 


Bài Kệ nói về sự chỉ-dạy nghiêm-khắc, rây 

la, của bực hiên-trí. Bực hiền-trí thấy lỗi-lầm của 
con-em, cần phải quở-†rách để chúng đừng tái- 
phạm, lại nên chỉ cho chúng con đường phải mà 
theo. 


Trước lời thẳng-thắn quở-trách, người biết điều 
thì sẽ thầm cám ơn bực đã chỉ-dạy mình; còn kẻ 
hung-dữ, trái lại thì oán-ghét, xem như gặp kẻ 
thù. Đó là lẽ thường-tình ở đời, người tu-hành 
chớ nên bắt-chước làm theo kẻ dữ. 


HỌC TẠP: 


1.- Học thuộc lòng bài Kệ nây, cùng với bài Kệ 
trước, đễ ghi nhớ, chớ có iự-ái sằng, mỗi khi bị 
quở, nên tỏ lòng biết ơn người chỉ-dạy mình 


2.- Biết rằng, lời phải thường trái tai, khó 

nghe, nhưng đối với những người mình có 
trách-nhiệm dìu-dắt, chớ nên sợ mếch lòng mà 
chẳng quở-trách. Một lỗi nhỏ bỏ qua, sẽ khiến 
con-em xem thường mà phạm lỗi nặng hơn. 


(62).- Tích chuyện Tỳ-kheo Xâ-nặc. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳỹ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, 
có đề-cập đến vị Tỳ-kheo tên Xà-nặc, vốn là 
người giữ ngựa cho Thái-tử Tất-đạt-ta. 


Xà-nặc là người giữ ngựa, theo hầu Thái-tử Tất- 
đạt-ta khi Thái-tử lià bỏ cung vàng điện ngọc, 
vượt qua cửa Đông thành Ca-tỳ-la-vệ, cởi ngựa 
vào rừng, trên đường đi tìm Chơn-lý và Đạo- 
pháp. Đến khi Thái-tử thành Đạo, chứng ngôi 
Vô-thượng Chánh-đẳng Chánh-giác, thì Xà-nặc 
trở thành một vị ty-kheo. Tỳ-kheo Xà-nặc 
thường tự-hào răng mình là người duy-nhứt 
thân-cận bên Phật ngay tự buổi đầu, nên ganh-tị 
với điạ-vị ngày nay của các Tôn-giả Xá-lợi- -phất 
và Đại Mục-kiền-liên, trong Tăng-đoàn. Ông ta 
thường ba-hoa với mọi người: "Khi Thái-tử vượt 


thành vào rừng đi tu, ta là người luôn luôn ở bên 
cạnh; bây giờ nào đã có Xá-lợi-phất, hay Mục- 
kiền-liên đâu; cớ sao nay họ lại vênh-vang xưng 
với chư Tăng, họ là đại-đệ-tử của Đức 

Phật?" Đức Phật nghe thấy, nhiều lần gọi Xà- 
nặc đến bên cạnh, khuyên răn: "Ông nên 

thay đổi thái-độ ngay, chớ có lời vô-lễ với hai vị 
tỳ-kheo đức-hạnh đó. Xá-lợi-phất và Đại Mục- 
kiền-liên là những người bạn tốt của chư Tăng, 
ông nên thân-cận và cung-kính họ." Xà-nặc 
lẳng-lặng nghe lời Phật nói, nhưng lòng vẫn 
chẳng chịu tuân theo. 


Bấy giò, Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây: 


Chớ kết bạn đường với phường ngu-ác, 
Chẳng giao-du thân-mật các bọn tà. 
Ráng chọn bạn hiên-lương mà giao-thiệp; 
Cùng người cao-đức kết-hiệp tình thân. 
(Kệ số 078.) 


Mặc dầu nhiều lần được Đức Phật khuyên-can, 
chỉ-dạy, Xà-nặc vẫn giữ thái-độ ngoan-cõ, 
thường có lời hỗn-hào đối với hai vị đại-đệ-tử. 
Đức Phật biết Xà-nặc là người khó-trj, nên lúc 
Ngài sắp nhập Niết- bàn, gọi Tôn-giả A-nan đến 
bên cạnh, trối rằng: "Đối với Xà-nặc ngoan- cỐ, 
nên áp-dụng hình-phạt nặng-nê nhút là cô-lập 
hắn, đừng cho tỳ-kheo nào giao-du với hắn 


nữa." Nhưng đến khi Đức Phật nhập-diệt, Xà- 
nặc đau-buôn thái-quá, nhiều lần ngất-xỉu, hồi- 
hận chẳng biết vâng lời Đức Phật lúc Ngài còn 
tại thế-gian. Xà-nặc mới đến xin sám-hối tội-lỗi 
với hai vị Tôn-giả Xá-lợi- -phất và Đại Mục-kiền- 
liên. Từ đó, Xà-nặc tinh-tấn tu-hành, chẳng bao 
lâu đắc quả-vị A-la-hán. 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa CHỮ: 


- Xà-nặc: tên thật người giữ ngựa này, tiếng Palli 
là Channa. 


- Thái-tử Tất-đạt-ta: Thái-tử = con trai lớn của 
Vua, sẽ được nồi ngôi; Táï-đạr-ta: tên thật của 
Thái-tử, tiếng Pali là Siddhattha, con vua Tịnh- 
phạn (Suddhodana). Theo Kinh sách, Thái-tử 
sau khi đi viêng bốn cửa thành Ca-tỳ-la-vệ 
(Kapilavastu), thây cảnh bịnh, già, chết và gặp 
một vị tu-sĩ, mới quyết-định bỏ cung vàng điện 
ngọc đi tu. Sau sáu năm khổ-hạnh, chọn con 
đường Trung-đạo, tu-sĩ Tất-đạt-ta ngồi thiền bốn 
mươi chín ngày đêm dưới cội Bồ-đề, chứng-đắc 
chánh-quả mà thành Phật, hiệu là 7hích-ca 
mâu-ni (Sakya Munì). 


- Ngôi Chánh-đẳng Chánh-giác: quả-vị Phật, tức 
là thành Phật. 


- Thân-cận: Thân = thân-thích; Cận 
= gân. Thân-cận là ở gần bên cạnh luôn. 


- Ganh-t†ị = cà-nanh, ghen-ghét. 
- Tăng-đoàn = đoàn-thễ các vị Tỳ-kheo. 
- Ba-hoa = nói lời phách-lối, om lên chẳng dứt. 


- Vênh-vang = thái-độ phách-lối, kiêu-căng trong 
lời nói và cử-chi. 


- Đại-đệ-tử = học-trò lớn, đồ-đệ cao-cấp, giỏi. 


- Bạn đường = người cùng đi chung một đường 
với mình. CƠ đây là những người đông-tu với 
nhau. 


- Phường ngu-ác = bọn người dốt-nát, dữ-dẳn. 


- Giao-du, Giao-thiệp: chơi-bời với nhau, thân- 
thích với nhau. 


- Bọn tà = bọn ác-tà, bọn xấu dữ, làm điều quấy. 
- Cao-đức = có đức-hạnh cao-quí; người hiền- 
lành và có trí-huệ. 


- Ngoan-côỗ = cứng đầu, chẳng chịu nghe theo 
lời phải. 


- Nhập Niễt-bàn: rời bỏ xác thân, vào cảnh tịch- 
diệt. Nghĩa thông-thường là chêt đi. Còn gọi 
là nhập-diệt. (Nhập = vào; diệt = chêt mât.) 


- lôn-giả A-nan = tên thật của tôn-giả, tiếng Pali 
là Ànanda, tôn-giả là người thj-giả ( = hầu-cận) 
của Đức Phật Thích-ca. 


- Hình-phạt nặng-nê nhứt: dịch 

chữ Brahmadanda, tiễng Pali. Danda có nghĩa 
là hình-phạt. Brahma, ở đây,nghĩa là cao nhứt, 
nặng nhứt. 


- Cô-lập: Cô = cô-độc, một mình, trơ-trọi; Lập 
= đứng. Có- "lập một người là chẳng cho ai gân 
với người ấy cả. Tiếng bình-dân gọi là tây chay. 


- Sám-hồi = ăn-năn, xin thú-tội và hứa từ nay sẽ 
chẳng tái-phạm. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện kế lại sự-việc Xà-nặc ỷ mình là 
người theo Phật từ buổi đầu mà tỏ ra phách-lối 
với mọi người và vô-lễ với hai vị đại-đệ-tử của 
Đức Phật. Xà-nặc lại còn ngoan-có, chẳng biết 
theo lời khuyên của Phật. Chỉ sau khi Phật 
nhập-diệt rồi, Xà-nặc mới hối-hận, sám-hồi tội- 


lỗi với hai vị Tôn-giả và chuyên-cần tu-hành mới 
chứng được quả-vị A-la-hán. 


Ý-nghĩa quan-trọng của Tích chuyện là phải biết 
nghe theo lời của người có đức-hạnh, thân-cận 
bên họ, mới có lợi cho đường tu. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 078: 


Ý- nghĩa của bài Kệ rất rõ- ràng: nên chọn bạn 
mà kết-thân, xa người ngu-ác, gần người hiền- 
lương, có đức-hạnh. 


HỌC TẠP: 


1.- Học thuộc lòng bài Kệ, ghi nhớ đễ đọc lên 
cho con-em nghe, mỗi khi muôn khuyên chúng 
nên xa-lánh bạn-bè chăng tôi. 


2.- Tập bỏ tánh ÿ-lại: ÿ-lại là dựa thê của người 
khác mà tự coi mình cao hơn; đó là lòng kiêu- 
căng sái chỗ, cân dẹp bỏ. Xin đê-nghịi: 


- đừng tự-hào vê giai-cấp, địa-vị, tên-của của 
mình: giá-trị con người chính ở nơi đức-hạnh, 
chớ đâu phải ở nhà cao, xe đẹp, có con "làm 

lớn”! Càng tỏ ra nhũn-nhặn, mới càng quí. 


- lạy sám-hỗi trước tượng Phật: lạy là một hình- 
thức dẹp bỏ lòng kiêu-căng bên trong của mình, 
khi mình cúi đâu sát đât. 


(63).- Tích chuyện Trưởng-lão Kha-phi-na. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳy- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, 

có đề-cập đến Trưởng-lão Kha-phi-na, vôn là vị 
Vua ở Cúc-khư, xuất-gia cùng với các vị đại- 
thần của mình. 


Thuở ấy, vua Kha-phi-na cùng với các vị đại- 
thần, đi du-ngoạn trong vườn thượng-uyễn. 
Ngài gặp được một nhóm thương-gia từ nước 
Xá-vệ đến, thuật chuyện có Đức Phật cùng 
Tăng-đoàn đang tu-hành ở chùa Kỳ-viên. Vua 
Kha-phi-na liền cùng với các vị đại-thần 

lên đường đến gặp Đức Phậi. 


Báy giờ, sau cơn Thiền định buổi sáng, Đức 
Phật quán-thấy đã đến cơ-duyên độ cho vua 
Kha-phi-na và các vị đại-thần được thành 
chánh-quả, mới rời chùa Kỳ-viên, đi đến nửa 
đường để gặp Vua. Đức Phật cùng chư Tăng đi 
đến ngồi chờ, dưới cội cây Bồ-đề bên đường, 
gần bờ sông Càn-đà. Khi Vua Kha-phi-na và 
quằn-thần đi đến, từ xa đã trông-thấy hào-quang 
rực-rỡ của Đức Phật rạng-chiếu lên. Họ đến 
đảnh-lễ dưới chơn Phật và được Đức Phật 
giảng pháp cho nghe. Sau thời pháp, tất cả đều 
chứng được sơ-quả Tu-đà-huờn. Vua và các 
quan đồng dùi xuống, thỉnh-cầu Đức Phật cho 


xuất- -gia và thọ-giới tỳ-kheo. Đức Phật vui-vẻ 
liền nói: "Thiện Lai! Tỳ-kheo!" chấp- nhận tất cả 
vào Tăng-đoàn. Vua cùng quân- -thần liền theo 
chơn Đức Phật trở vê tịnh-xá Kỳ-viên. 


Lúc bấy giờ, Hoàng-hậu An-nỡ-gia hay tin 

Vua đã rời kinh-thành đi đến Xá-vệ, bà liền mời 
các phu-nhơn các vị đại- -thần, tập-hợp nhau, 

lên đường đi tìm Vua. Khi họ đến chùa Kỳ- 

viên, Đức Phật đang giảng-pháp cho Vua và các 
quan nghe, nhưng với sức thằn-thông của Đức 
Phật, Hoàng-hậu và các vị phu-nhơn chẳng 
trông thấy Vua và các quan đang ngồi đó. 
Hoàng-hậu dùi tâu với Đức Phật ý-định đi tìm 
chồng. Đức Phật bảo hãy chờ một chút, sau 
thời kinh, sẽ gặp. Khi Phật chấm dứt bài giảng, 
các vị phu-nhơn nhìn lên, trông thấy các ông 
chồng của họ đang trong lớp áo tỳ-kheo, họ liền 
qùi xin Đức Phật cho họ được gia-nhập hàng- 
ngũ tu-hành. Đức Phật chấp-thuận cho họ được 
vào nữ-tu-viện của các Tỳ-kheo-ni ở Xá-vệ. 


Trong thời gian cư-trú tại chùa Kỳ-viên, ty-kheo 
Kha-phi-na ngày đêm thường thốt lên lời nói 
này: Ôi! Hạnh-phước biết bao!" Chư Tăng nghe 
thấy như thế, mới đến thưa trình cùng Đức 
Phật. Phật bảo: “Tỳ-kheo Kha-phi-na đang thắm- 
nhuần trong Chánh-pháp, cảm thấy một nguồn 


sung-sướng vô-biên nơi tâm-khảm, cho nên mới 
thôt lên lời tán-thán cõi an-lạc Niê†t-bàn tịch- 
diệt." 
Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây: 
Người thâm-nhuân Chánh-pháp, 
Sông trong niêm hoan-lạc, 
Tâm thanh-tịnh an-nhiên. 
Người hiên-trí lòng luôn thoả-thích . 
Trong Chánh-pháp do bực Thánh truyền. 
(Kệ số 079.) 

TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa CHỮ: 
- Kha-phi-na: tên thật của vị Vua này, tiếng Palli 
là Mlahàkappina. 
- Cúc-khư: tên nước này, tiếng Palli 
là Kuuikkutavali. 
- An-nõ-gia: tên thật của Hoàng-hậu, tiếng Palli 
là Anojà. 
- Càn-đà: tên con sông này, tiếng Palli 
là Candabhaga. 


- Du-ngoạn: Du = đi chơi đó đây: Ngoạn = ngắm 
xem. Đi đạo. 


- Thượng-uyễn = vườn hoa của Vua. 
- Thương-gia = người sống về nghề buôn-bán. 


- Độ = cứu-độ = giúp-đỡ. Tiếng Hán-Việt Độ có 
nghĩa là đưa qua sông; ở đây, chữ độ có nghĩa 
là giúp-đỡ, chỉ-dạy giáo-pháp cho người khác, 
để họ tu-hành, vượt qua được các sự mê-lầm, 
thoát khô. 


- Chánh-quả: Chánh = chơn-chánh, đứng- 
đãn; Quả = kêt-quả, quả-vị. Chánh-quả là đạt 
được kêt†-quả chánh-đáng, tôt, của sự tu-hành. 


- Hào-quang: ánh-sáng rực-rỡ toả ra từ các bực 
tu-hành đắc quả. 


- Đảnh-lễ: cúi đầu làm lễ tỏ lòng tôn-kính. 


- Sơ-quả: Sơ = sơ-đẳng, bước đâu, thứ- 
nhứt; Quả = quả-vị. Sơ-quả là quả-vị đâu-tiên, 
thâp nhứt trong bôn quả-vị của hàng Thanh-văn. 


Bốn quả-vị này chia ra: bực Hiên có Tu-đà- 
huờn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm; bực Thánh là A- 
la-hán. Đến quả A-la-hán, chứng được cảnh Vô- 
sanh của cõi Niễt-bàn. ( Vô-sanh = chẳng còn bị 
tái-sanh trong cảnh Luân-hồi nữa). 


- Xuắt-gia: Xuất = ra khỏi; Gia = nhà. Xuât-gia là 
rời nhà, lià-bỏ đời sông thê-tục, vào chùa †u- 


hành. Trái với xuât-gia là tại-gia, còn ở nhà, 
sông đời người thường mà tu-hành theo đạo 
Phật. 


- Thọ giới Tỳ-kheo: làm lễ xin theo đúng 250 
điêu răn-cäm của vị Tỳ-kheo. Còn gọi là fhọ Cụ- 
lúc-giới. Về phiá Tỳ-kheo-ni, có 348 giới. 


- Thiện Lai! Tỳ-kheo!: dịch tiếng Pali là "Ehi 
Bhikkhù!"; Thiện = lành; Lai = đến. Đây là lời 
Đức Phật nói khi hoan-nghinh người mới gia- 
nhập Tăng-đoàn. 


- Phu-nhơn = người vợ của các bực giàu-sang, 
quyên-thê. 


- Đại-thân: Đại = lớn; Thân = ở đây là quan. Đại- 
thân là Quan lớn. 


- Sức thân-thông: quyền-năng đặc-biệt có hiệu- 
lực khác thường; như có thê bay bông, đi trên 
mặt nước, v.v. 


- T-kheo-ni: phụ-nữ thọ giới Cụ-túc (348 điều), 
tu-hành sông trong nữ-fu-viện ( = chuà dành 
riêng cho các sư-nữ.) 

- Thâm-nhuân: Thâm = thâm vào; Nhuân __ 
= nhuân-nhã. Thâm-nhuân Chánh-pháp là hiệu 


rõ rành-rẽ lời dạy của Đức Phật ghi trong Kinh- 
kệ. 

- Vô-biên: Vô =chẳng có; Biên = bờ bến; biên- 
giới. Vó-biên là to lớn, rộng-rãi đên chằng có bờ 
bên nào cả. 

- Iâm-khảm = sâu trong lòng. 

- lán-thán = khen-ngợi. 

- An-lạc = yên-vui. 

- Niễt-bàn = cõi an-vui, thường còn, chẳng còn 
tái-sanh nữa, sông mãi trong cảnh fich-diệt ( = 
yên-lặng, văng-vẻ). Tiêng Pali là Nirvana, có 
nghĩa là ra khỏi rừng u-tôi của các phiên-não. 
Niêt-bàn chăng phải là nơi chôn nào trong 
không-gian, chính là tâm-trạng yên-vui của 
người khỏi bị tái-sanh nữa. 

- Hoan-lạc = vuI-sướng. 


- An-nhiên = yên-ôn, tự-do, tự-tại, chẳng bị 
ràng-buộc. 


- Thoả-thích = vui thích, thích-chí. 


- Bực Thánh truyên: do bực Thánh chỉ dạy, trao- 
truyên lại. 


B.- Nghĩa Ý: 


(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện mang ÿý-nghĩa quan- trọng 
sau đây: hạnh xả-ly, lià-bỏ chốn giàu- sang để 
chọn con đường tu-hành giác-ngộ và giải-thoát. 


Noi theo gương của Thái-tử Tất-đạt-ta, vua Kha- 
phi-na, Hoàng-hậu A-nở-gia, các quan đại-thần 
cùng các vị phu-nhơn đã từ-khước sự sung- 
sướng vật-chất của cuộc đời quyền-quí, xuất- 
gia tu-hành, nhằm vào mục-tiêu chứng-đắc Niết- 
bàn an-lạc và tịch-diệt vì đó mới là hạnh-phước 
chơn-thật và bền-vững. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 079: 


Bài Kệ nói lên sự sung-sướng về tinh-thần của 
người thắm-nhuân Chánh-pháp: tâm thanh-tịnh, 
an-nhiên, lòng luôn hoan-lạc. Người như 

thế được gọi là người hiên-trí, biết thoả-thích 
trong sự thông-hiễu Chánh-pháp và ứng-dụng 
Chánh-pháp vào cuộc đời tu-hành của mình. 


HỌC TẠP: 


Học thuộc lòng bài Kệ, nên thường đọc lên, mỗi 
khi cảm thây thiêu hăng-hái trong việc tụng-kinh, 
niệm Phật hăng ngày. 


(64).- Tích chuyện Sa-di Phan-di-ta. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp 
có đê-cập đên vị Sa-di tên là Phan-di-ta. 


Thuở ấy ở nước Xá-vệ có một cậu bé bảy tuổi, 
tên là Phan-di-ta, con của một người rất giàu- 
có, được thâu-nhận làm Sa-di và theo học với 
Tôn-giả Xá-lợi-phất. Một buổi sáng, cậu Phan 
mang bình bát, theo chơn Thấy đi khát-thực. 
Dọc đường, cậu thấy các nông-phu đang đào 
mương dẫn nước vào tưới ruộng. Cậu liền bạch 
với Tôn-giả: "Bạch Thầy, nước kia chẳng có ý- 
thức, có thễ nào ta khiến cho nước phải 

chảy đúng theo chiều-hướng mình muốn 
không?" Tôn-giả đáp: 'Ừ, được chớ!" Cả hai lại 
tiếp-tục lên đường. Một lát, cậu bé nhìn vào khu 
xóm, thầy các thợ làm cung tên, đang hơ lửa 
khúc tre đề uốn thẳng làm các mũi tên. Đi được 
một đỗi đường nữa, Phan-di-ta nhìn thấy một 
người thợ mộc bào, đẽo một tâm ván đề làm 
bánh xe. Phan-di-ta mới ngâm- nghĩ trong lòng: 
"Nếu nước kia là vật vô-tri mà có. thê chảy xuôi 
theo chiều- -hướng mình muốn, nếu cành tre vớ- 
tri cong kia có thê uốn lại cho thẳng, nếu tắm 
ván vô-tri có thê đem đẽo thành bánh xe, tại sao 
ta đây có tâm tri- "giác, lại chẳng thê điều-phục 
được tâm mình mà thực-hành Thiên Minh-sát?" 


Nghĩ đến đây, Phan-di-ta liền xin phép Thây cho 
quay về tịnh-xá, rồi vào phòng riêng, ngồi xuống 
trong tư-thế toạ-thiền. Phan tập- -trung tư-tưởng, 
quán- -chiếu thân bắt-tịnh, lòng rất nhiệt-thành, 
chẳng hề xao- lãng. Báy giờ, Vua Trời Đề-thích 
và chư Thiên thầy nô-lực phi- thường của Phan, 
nên đến giữ-gìn chung quanh tịnh-xá thật yên- 
tịnh. Trước giờ ngọ-trai, Sa-di Phan-di-ta 

chứng đắc được đạo-quả thứ ba là A-na-hàm. 


Lúc ấy, Tôn-giả Xá-lợi-phất vừa đi khát-thực về 
đến tịnh-xá, định đem cơm vào cho Phan-di-†a. 
Tại chùa Kỳy-viên, Đức Phật dùng thiên-nhãn 
thấy Sa-di Phan-di-ta sắp chứng được quả-vị 
thứ tư là A-la-hán, Ngài liền đi đến tịnh-xá, hỏi 
chuyện Tôn-giả, mục-đích là ngăn Tôn-giả, 
đừng vào phòng ngay, để cho Phan-di-ta tiếp- 
tục hành-thiên. Trong khi Tôn-giả Xá-lợi- 

phất đang bận hầu chuyện với Đức Phật, Sa-di 
Phan-di-ta chứng- -đắc được ngôi-vị A-la-hán, chỉ 
có tám ngày sau khi được thâu-nhận vào †tu 
trong chùa. 

Thuật lại chuyện Sa-di Phan-di-ta đắc quả-vị, 
Đức Phật bảo chư Tỳ-kheo rằng: "Khi một tu-sĩ 
nhiệt-tâm hành-thiền đúng theo Chánh-pháp, thì 
ngay cả Vua Trời Đế-Thích cũng đến ủng-hộ." 


Rồi Đức Phật nói lên bài kệ sau đây: 


Người làm ruộng đào mương dẫn nước, 
Kẻ làm tên chuốt vót mũi tên, 
Bác thợ mộc uốn ngay tắm ván, 
Bực hiên-trí điêu-phục tâm mình. 
(Kệ số 080.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa CHỮ: 


- Phan-di-ta: tên thật của vị Sa-di này tiếng Palli 
là Pandiia 


- 6a-di: người trẻ tuổi vào chùa tập-sự tu-hành, 
chưa thọ-giới Tỳ-kheo. Tiêng Pali là Sàmanera. 


- Đào mương: đào đất thành một rãnh nhỏ cho 
nước chảy vào. 


- Có ý-thức: Ý = ý-tưởng; Thức = biết. Có ý- 
thức là đang làm gì, nói gì, nghĩ gì, trong lòng 
biết rõ việc mình làm, nói hay nghĩ. Trái lại 

với có ý-thức là sự vô-ý, chẳng đề- -ý đến. Ở đây, 
nói nước chẳng có ý-thức là muốn nói nước là 
vật vô-tri, chẳng biết gì. Trong Phật-học, các sự- 
vật vô-tri được gọi là vật vô-tình, chẳng có tình- 
cảm; trái với vật hữu-tình, có tình-cảm, biết đau- 
đớn, biết nghĩ-suy như con người hay loài thú. 


- Vô-tri: Vô = chẳng có; Trí = biết. 


- Tri-giác = Tri = biết; Giác = hiễu rõ. 


- Thiên Minh-sát: Thiên = phép tu về Trí-huệ, giữ 
tâm trong sự yên-tịnh; thường dịch là fnh- 

lự (fnh =yên-tịnh; lự = suy-nghf); Minh 

= sáng; Sáf = quan-sát, xem xét kỹ, nhìn vào 
trong tâm mình. Phép Thiên Minh-sát, tiếng Palli 
là Vipassana, theo dõi từng biến-chuyên một 
của tâm. 


- Điêu-phục: Điêu = điều- khiên; Phục = chế- 
phục. Điêu-phục tâm là năm quyền chủ-động, 
chẳng để tâm chạy buông-lung theo cảnh bên 
ngoài, cũng chẳng cho các vọng-tưởng nỗi lên 
trì-kéo tâm bên trong. 


- Toạ-thiên: Toạ = ngồi. Toạ-thiên là ngồi thiền 
trong tư-thế kiết-già hay bán-già. Ngồi kiết-già, 
hai bàn chơn tréo lên hai đùi; bán-già thì một 
bàn chơn gát lên đùi, bàn chơn kia để dưới đùi. 


- lập-irung tư-tưởng = giữ cho tư-tưởng chú-ý 
vào một đê-tài duy-nhứt, chăng được nghĩ-ngợi 
lang-bang nữa. 


- Quán-chiễu thân bắt-tịnh: Quán-chiễu = suy- 
nghĩ sâu-xa trong cơn Thiền; Thân bắt-tnh: 
Thân = thân-thễ; Bắt-tịnh = chẳng sạch. Quán 
thân bắt-tịnh là đề-tài thứ nhứt của Pháp Tứ- 
niệm-xứ, theo đó người thiền-giả nhìn xem bên 


trong thân có 32 chỗ dơ- -dáy, do đó sanh ra 
nhàm-chán thân-thể, chẳng tríu-mến nữa. 


- Ngo-trai: Ngọ = 12 giờ trưa; Trai = 
chay. Ngọ-trai là bữa ăn trưa của các nhà tu- 
hành. 


- A-na-hàm: quả-vị thứ ba trong hàng Thanh- 
văn ( = các đệ-tử sống gần Phật, nghe Kinh mà 
tu-tập), tiếng Pali là Anàgàmi, còn dịch là Bắt- 
Lai, nghĩa là chẳng sanh trở lại cõi người 

nữa, được sanh lên Trời. 


- Thiên-nhãn: Thiên = trời; Nhãn = mắt. Có 
thiên-nhãn chăng phải có thêm một cặp mặt nào 
khác, đó là khả-năng của người tu-hành cao, 

có định-lực mạnh, nhìn xuyên qua được các vật 
bị ngăn che, và vật ở xa. 

- Ủng-hộ = giúp đỡ. 

B.- Nghĩa Ý: 

(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 

Tích chuyện kế lại sự thành-công tốt-đẹp của 
một vị Sa-di trẻ tuôi, tinh-tân hành Thiên Minh- 
sát, chứng đặc được quả-vị A-la-hán. 

Nhờ đâu Sa-di Phan-di-ta thành-công? Trước 
nhờ sự quan-sát sự-việc bên ngoài: đào mương 


dẫn nước, uốn thẳng cành tre, đẽo ván thành 
bánh xe, rồi hướng vào bên trong tâm mình, tìm 
cách điều-phục tâm. Sau nhờ nỗ-lực hành 
Thiền, chẳng để tâm xao-lãng, mới chứng được 
quả- vị. Tại sao nhiều người tu Thiền mà chẳng 
có kết-quả? Sự thất-bại phần lớn do tâm xao- 
lãng, chẳng chuyên-chú vào đề-tài quán-chiếu. 
Tại sao tâm hay xao-lãng? Vì ngày thường thiếu 
sự giữ-gìn giới luật cho nghiêm. Khi giữ giới thật 
thanh-tịnh, định-lực sẽ sanh ra, nhờ đó mà phát- 
triển được frí-huệ: Giới đưa đễn Định, Định đưa 
đến Huệ, đúng như theo ba môn học vô-lậu (vô- 
lậu = chẳng còn bị lậu-hoặc hay phiền-não 
khuấy rối) là Giới, Định và Huệ. 


(2) Ý-nghĩa bài Kệ số 080: 


Bài Kệ nhắc lại đoạn đường Sa-di Phan-di-ta 
trải qua thật ngắn để chứng-đắc quả-vị A-la-hán: 
quán-sát sự-vật bên ngoài, quán-chiếu Tâm bên 
trong, nỗ-lực hành Thiền, chẳng hề xao-lãng. 
Chẳng phải ai ai cũng đắc được quả-vị như 
Phan-di-ta, nhưng tắm gương của Phan-di-ta 
nhắc-nhở ta trong việc ngồi Thiền hằng ngày, để 
phát-triển Trí-huệ. 


HỌC TẠP: 


- Học thuộc lòng bài Kệ, ghi nhớ rằng, các 
vật vô-iri còn uỗốn-nắn được, huống chỉ Tâm tri- 
giác, sao chẳng điều-phục được. 


(65).- Tích chuyện Trưởng-lão Phát-di-gia. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳy- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp 
có đề-cập đến vị Trưởng-lão Phát-di-gia. 


Thuở ấy, có Trưởng-lão Phát-di-gia tu-hành rất 
tinh-tần, chứng được quả-vị A-la-hán. Trưởng- 
lão người thấp-lùn, thường bị các tỳ-kheo trẻ 
tuổi gán cho biệt-hiệu là Lakundaka, có nghĩa là 
người lùn-tịt. Tâm-tánh Trưởng-lão rất hiền-hoà; 
môi khi bị trêu-chọc, Trưởng-lão chẳng hề tức- 
giận, ngay cả khi các người trẻ tuổi theo véo tai, 
bóp mũi hay vò đầu. Trưởng-lão chẳng hề cau- 
có, mà vẫn giữ vẻ mặt bình-thản, khi có kẻ trêu- 
chọc hay có lời thiếu lễ-độ với mình. 


Khi Đức Phật nghe nói đến sự nhẫn-nhục, hiền- 
hoà của Trưởng-lão Phát-di-gia, Ngài bảo rằng 
chư Tăng rằng: "Đối với một bực A-la-hán, 
chẳng bao giờ mất sự bình-tĩnh trong lòng, 
chẳng hề có š- -định nói nặng lời, chẳng hề có: 
ác-ý với ai cả. Vị ấy cũng như tảng đá kiên-có, 
đâu bị bão-tố lay-động được. Vị ấy lúc nào cũng 


điềm-nhiên khi bị mắng-mỏ, bị trêu-chọc, cũng 
như khi được khen-tặng." 


Rồi Đức Phật nói lên bài Kệ sau đây: 


Như tảng đá thật kiên-có, 
Chẳng lay-động trước bão-tô, 
Người hiên-trí vẫn điềm-nhiên 

Khi được khen, hay bị mắng-mỏ. 
(Kệ số 081.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa CHỮ: 


- Phát-di-gia: tên thật của Trưởng-lão, tiếng Palli 
là Bhaddiya. 

- Lakundaka: tiêng Pali, đọc là La-cun-đa-ca, có 
nghĩa là lùn-tịt. 

- Biệt-hiệu: Biệt = riêng-biệt; Hiệu = tên. Biệt- 
hiệu là tên riêng do người khác gán cho mình, 
hay mình tự-đặt lây. 

- Bình-thản = thản-nhiên, dửng-dưng chẳng 
giận, tâm yên. 

- Nhẫn-nhục = nhịn-nhục, chẳng oán-giận, chịu 
nhịn. 


- Ác-ý: trong bụng nghĩ việc ác xảy ra cho kẻ 
khác. 


- Kiên-có = thật vững-chắc. 


- Bão-tỗ = cơn gió mạnh làm đỗ gãy cây cối, sập 
nhà cửa. 


- Điêm-nhiên = bình-tỉnh, tâm chẳng xao-động, 
vẻ mặt yên-ồn. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện rất giản-dị, thuật lại tánh-tình hiền- 
hoà của một vị tỳ-kheo tu-hành đắc quả-vị A-la- 
hán. Mặc dầu bị trêu-chọc về thân-thê tháp-lùn 
của mình, vị tỳ-kheo chẳng hề nóng-giận, có ác- 
ý hay có lời lẽ nặng-nèề đối với ai. Đức Phật 
khen ngợi đức-tánh trầm-tỉnh nầy và so-sánh 
Tâm của Trưởng-lão với tảng đá kiên-cố trước 
cơn bão-tố. 


(2) Ý-Nghĩa của Bài Kệ số 081: 


Hai câu đầu của bài Kệ so-sánh tâm của bực 
hiền-trí luôn-luôn điềm- nhiên chẳng bị xao- động, 
với một tảng đá thật kiên-có, dầu bão to gió lớn 
cũng chẳng làm lung-lay được. 


Hai câu chót nói đến tâm điêm-nhiên, bình-thản 
của bực hiền-trí, khi được khen-ngợi, cũng như 
khi bị mắng-mỏ. Được khen, thì khó giữ được 
sự vui-mừng, làm cho tâm xao-động. Bị chê 
cảng khó giữ được sự điềm-nhiên, vì tự-ái bị 
xúc-phạm, dễ nồi nóng, hay buông lời nói nặng. 


Ý-nghĩa quan-trọng của bài Kệ là khuyên ta phải 
giữ tâm bình-thản. 


HỌC TẠP: 


1.- Học thuộc lòng bài Kệ, ghi nhớ đễ cô-gắng 
tập sao cho tâm mình được quân-bình, chăng 
quá vui khi được khen, chăng quá giận khi bị 
chê. 


2.- Thử tập giữ tâm bình-thản trước tám hoàn- 
cảnh nây: khi được khen, khi bị chê, khi bị nói 
xấu, khi được nịnh-bợ, khi gặp vui, khi gặp khổ, 
khi có lợi, khi bị thiệt-hại. Tám hoàn-cảnh đó, 
trong Kinh-sách gọi là tám ngọn gió, thôi 

mạnh đến khiến cho lòng người bị chao-động. 


3.- Đề-nghị: khi được khen nông-nhiệt, chỉ nên 
cúi đâu cảm-ơn người khen, và trong bụng đừng 
tỏ ra quá thích-chí mà sanh kiêu-căng. 


(66).- Tích chuyện tín-nữ Kha-nhã. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp 
có đê-cập đên một người tín-nữ tên là Kha-nhã. 


Cô Kha-nhã là con gái của một vị nữ-cư-sĩ rất 
mộ đạo Phật, được mẹ gả chồng sang làng bên. 
Thỉnh-thoảng, cô Kha-nhã trở về quê thăm mẹ, 
cùng với mẹ sửa-soạn thực- phẩm dưng-cúng 
chư Tăng đi khất-thực hằng ngày. Chồng cô 
Kha-nhã sai người đến nhà vợ, nhắn tin bảo cô 
Kha-nhã phải trở lại nhà chồng. Mẹ cô bảo cô ở 
nán lại một hôm để giúp bà làm mứt ngọt cúng- 
dường các vị tỳ-kheo. Hai mẹ con làm nhiều kẹo 
mứt ngon-ngọt, định để dành một mớ cho Kha- 
nã đem về cho chồng; nhưng sáng sớm hôm 
đó, hai mẹ con thầy có đông-đảo tỳ-kheo đến 
trước cửa nhà, nên đem ra hiến hết cả. Bà mẹ 
bảo cô Kha-nhã, thôi con hãy ở nán thêm một 
ngày nữa, đem về chút ít kẹo cho chồng con. 
Nhưng ngày hôm sau, nghe nói ở nhà bà Kha 
có nhiều bánh mứt ngon-ngọt, số tỳ-kheo đến 
khát-thực lại gia-tăng lên, khiến cho bao nhiêu 
kẹo mứt đều được đem ra hiến- -tặng cả. Bà mẹ 
lại lưu cô Kha-nhã ở thêm một ngày nữa. Báy 
giờ, người chồng sai người đến thúc-dục cô 
Kha-nhã phải trở về nhà chồng ngay. Đó là một 
bức tối-hậu-thơ, nếu mai chẳng về, thì chồng cô 
sẽ cưới vợ khác. Bà mẹ tưởng đó là lời doạ 


suông của một người chồng nhớ vợ quá, nên 
mới giữ con gái lại thêm một ngày nữa, làm 
bánh mứt dâng cúng chư Tăng. Nào dè, người 
chồng cô Kha-nhã làm thiệt, cưới một người vợ 
mới. Khi cô Kha-nhã hay tin đó, mới buồn rầu, ở 
lại luôn nhà mẹ, trong: lòng lại sanh ra oán-ghét 
chư Tăng, nói lời vô- lễ, cho rằng vì chư Tăng 
đến khất-thực, mà cô bị chồng bỏ. Tiếng đồn 
vang xa, chư Tăng chẳng đến nhà mẹ cô Kha- 
nhã khất-thực nữa. 


Đức Phật hay biết câu chuyện đó, mới cùng một 
số tỳ-kheo đi đến trước cửa nhà mẹ của cô Kha- 
nhã. Bà cụ cung-thỉnh Đức Phật vào nhà, dâng- 
cúng thực-phẩm. Sau khi thọ-thực xong, Đức 
Phật cho mời cô Kha-nhã ra và hỏi: "Này tín-nữ, 
chẳng hay khi đến đây khát-thực, các tỳ-kheo 
chỉ nhận những gì hiến-tặng cho họ, hay họ đã 
lầy những gì chẳng được hiến-tặng cho họ?" Cô 
Kha-nhã bạch Phật rằng: "Bạch Thế-tôn! Chư 
Tăng chẳng có ai nhận quá phân dưng-cúng 
cho mình cả. Trước đây, vì bị chồng con bỏ con, 
con đau-buôn có lời thất-lễ với chư Tăng, nay 
con thành-tâm thú-tội, kính mong Thế-tôn tha lỗi 
cho con." Đức Phật vui-vẻ chấp-nhận lời sám- 
hối của cô Kha-nhã, và giảng một bài pháp về 
hạnh bố-thí. Cô Kha-nhã nghe xong, liền 

chứng được quả-vị Tu-đà-huòn. 


Trên đường trở về tịnh-xá Kỳ-viên, Đức Phật 
gặp vua Ba-tư-nặc, xứ Câu-tát-la. Nghe Đức 
Phật thuật lại thái-độ thiếu-lễ-độ trước đây của 
cô Kha-nhã đối với chư Tăng, nhà Vua hỏi Phật 
có giảng-giải Chánh-pháp cho cô ta nghe chăng. 
Đức Phật đáp: "Như-Lai đã giảng pháp cho Kha- 
nhã nghe và khiến cho cô ta sẽ được giàu- sang 
vào kiếp tới." Vua Ba-tư-nặc lại nói: "Bạch Thế- 
tôn, con có cách làm cho Kha-nhã được giàu-có 
ngay trong hiện đời." Rồi đó nhà vua sai sứ-giả 
mời cô Kha-nhã đến hoàng-cung, nhận làm con 
nuôi. Giữa triều-đình, nhà vua nói: 'Này chư 
Khanh, có ai đủ khả-năng làm cho con gái nuôi 
ta là Kha-nhã đây được đày-đủ tiện-nghi, sung- 
sướng, thì được phép đưa về nhà." Một vị đại- 
thần liền đứng ra xin nhận. Cô Kha-nhã được 
cha nuôi ban cho nhiều tiền-của và bảo cứ tuỳ- 
nghi mà bố-thí. Mỗi ngày, cô Kha-nhã mở hội 
bố-thí ở bốn cửa thành, phát chân cho dân 
nghèo. 


Khi nghe dân-chúng nói đến tắm lòng bố-thí 
rộng-rãi của cô Kha-nhã, Đức Phật bảo các tỳ- 
kheo rằng: "Trước kia, tâm-trí của Kha-nhã bị 
mê-mò và vân-đục, sau khi nghe được Chánh- 
pháp, đã trở nên trong-sáng và an-tinh." 


Rồi Đức Phật nói lên bài Kệ sau đây: 


Như hô sâu đây nước. 
Phăng-lặng và trong-suồt, 
Vừa nghe giảng Pháp xong, 
Tâm người trí thanh-tịnh. 
(Kệ số 082.) 
TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa CHỮ: 


- Kha-nhã: tên thật của người tín-nữ này, tiếng 
Pali là Kàna. 


- lín-nữ: Tín = tin-tưởng; Nữ = phụ-nữ. Tín- 
nữ là người phụ-nữ tin-tưởng vào đạo Phật, 
thường dâng-cúng lê-vật cho chư Tăng. 


- Nữ-cư-sĩ = người đàn-bà theo đạo Phật, tu- 
hành tại nhà. 


- Mộ đạo = rất tôn-sùng Đạo. 


- Ở nán = ở thêm một vài ngày nữa, khoan đi 
vê. 


- Lưu = lưu giữ thêm, chưa cho về. 
- Thúc-dục = hỗi-thúc. 


- Bức tôi-hậu-thơ: bức thơ chót; tôi-hậu = sau 
cùng, chót hết. Hai nước chống đối nhau, một 
nước gởi iồi-hậu-thơ cho nước kia, ra điều-kiện, 


nếu chẳng theo thì sẽ có chiến-tranh, đánh nhau 
ngay. 


- Doạ suông = hăm-doạ bằng lời mà chẳng làm. 
- Cung-thỉnh: Cung = cung-kính; Thỉnh = mời. 


- Thọ-thực: Thọ = nhận; Thực = ăn. Thọ-thực là 
tiêng nhà chùa, có nghĩa là ăn cơm. 


- Sám-hói = tỏ lòng hồi-tiếc vì lỡ làm quấy, nay 
xin ăn-năn và hứa chăng táiI-phạm nữa. 


- Hạnh bô-thí: Hạnh = hành-động, việc làm; Bồ 
" = cùng khắp; Thí = cho, tặng. Hạnh bô-thí là 
công- -tác đem tiền-của, công-sức, hay lời nói ra 
giúp-đỡ người khác. Bồ-thí đứng đầu trong 

sáu hạnh Ba-la-mật của Bồ-tát-đạo (bó- -thí, trì 
giới, nhẫn-nhục, tinh-tấn, thiền-định và bát-nhã). 


- Tu-đà-huờn = quả-vị thứ nhứt, còn gọi 

là Nhập-Lưu ( = bước vào dòng Thánh) 

hay Thắt-Lai ( = chỉ còn tái-sanh bảy lần nữa 
thôi, rồi chứng Niết-bàn). Tiếng Pali là Sotàoai. 


- Ba-lư-nặc = vị vua rất tôn-sùng đạo Phật, 
tiêng Pali là Pasenadơi. 


- Câu-tát-la: tên nước này, tiếng Pali là Kosala. 


- Sứ-giả = người mang tin đến cho ai. 


- Hiện-đời = ngay trong đời hiện-tại này. 
- Hoàng-cung = cung-điện của nhà Vua. 
- Triêu-đình = nơi Vua và các quan hội-họp. 


- Chư Khanh: Chư = nhiều, sỗ đông; Khanh 
= các vị quan lớn, đây là tiêng vua gọi các quan 
(còn vua tự-xưng là Trâm) 


- Đại-thân = quan lớn. 


- Tuỳ-nghi: tuỳ theo sự tiện-lợi của mình, tùy ý 
thích. 


- Phát chẵn = phân-phát tiền bạc, áo quân, 
thực-phâm cho người nghèo khô. 


B.- Nghĩa Ý: 

(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 

Tích chuyện mang các ý-nghĩa sau đây: 

1) Cô Kha-nhã, vì bị chồng bỏ, sanh ra oán-ghét 
chư Tăng; đây là một lôi-lâm lớn của cô, thiêu 
suy-nghĩ cho răng vì bận lo cúng-dường chư 
Tăng mà bị chông bỏ. Đức Phật gọi sự thiêu 
suy-nghT chín-chăn nây là sự mê-mờ và vân-đục 
của tâm-trí ( = bị dơ, có nhiêu cặn). 


2) Bố-thí ngày nay đem lại phước-đức về sau sẽ 
được giàu-sang, đúng theo Luật Nhơn-quả: hễ 
làm điều lành thì được việc tốt. Đó là lời 

của Đức Phật khi Ngài nói, khi giảng hạnh bó- 
thí cho cô Kha-nhã nghe: ”... khiến cho cô ta 

sẽ được giàu-sang vào kiếp tới." Nhưng Vua Ba- 
tư-nặc lại còn có khả-năng làm cho cô được 
giàu-sang ngay trong đời này bằng cách nhận 
cô làm con nuôi. Như thế, vì bận cúng-dường, 
chẳng kịp về nhà mà bị chồng bỏ, cô Kha-nhã 
lại được hưởng phước-báu của hạnh bố-thí 
ngay trong đời này: được làm công-chúal 


3) Ý-nghĩa quan-trọng của Tích chuyện là lời nói 
sau cùng của Đức Phật: nhờ nghe giảng pháp 
về hạnh bố-thí mà tâm-trí của cô Kha-nhã hết 
mê-mò, vẫn-đục (vì trước đã oán-ghét chư 
Tăng), mà trở nên trong-sáng và an-tịnh (hăng- 
hái thi-hành hạnh bố-thí, phát chắn.) 


(2) Ý-nghĩa của Bài Kệ số 082: 


Bài Kệ ví tâm-trạng của người hiên-trí như mặt 
nước hồ trong suôt và phằng-lặng, nhờ nghe 
Phật-pháp mà trở nên thanh-tinh. 


Trong công-việc tu-hành đề được giác-ngộ và 
giải-thoát, việc quan-trọng là biêt giữ-gìn tâm- 
ý sao cho được trong-sáng. Muôn được như 


thế, phải năng nghe giảng Pháp, theo đó mà tu- 
tập. Tu là tu tâm. 


HỌC TẠP: 


- Học thuộc lòng bài Kệ, ghi nhớ để thường đến 
chùa nghe giảng pháp. Đi chùa chẳng phải 

chỉ được phước về đời sau, mà ngay trong đời 
nầy, sau khi nghe giảng-pháp, lòng mình được 
thanh-thản, nhẹ-nhàng, đó cũng là một phước- 
báu lớn, rất thiết-thực cho cuộc sống hằng ngày. 


(67).- Tích chuyện vê mùa an-cư ở Vệ-lan-già. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, 
có đê-cập đên mùa an-cư ở Vệ-lan-già. 


Thuở ấy, có một người Bà-la-môn ở làng Vệ- 
lan-già thỉnh Đức Phật và chư Tăng đến làng 
ông ta, để qua mùa an-cư kiết-hạ. Khi Đức Phật 
và chư Tăng đến làng, thì vị Bà-la-môn chẳng 
thê cung- ứng nhu-câu thực- -phẩm cho Tăng- 
đoàn nỗi, vì lúc ấy làng Vệ-lan-già đang bị nạn 
đói-kém. Bấy giờ, Đức Phật cùng các tỳ-kheo 
hằng ngày phải dùng lúa mã-mạch, do các 
người buôn ngựa cúng-dường. Mặc dầu vậy, 
chư Tăng chẳng thấy buôn lòng, vẫn tinh-tấn tu- 
tập. Đến cuối mùa mưa, Đức Phật từ- -giã vị Bà- 
la-môn, để cùng chư Tăng trở về tịnh-xá Kỳ- 


viên. Nơi đây dân-chúng rất vui mừng tiếp-đón 
Đức Phật và dâng-cúng thực-phâm thượng hảo- 
hạng. 


Có một nhóm người nghèo-khó ở làng Vệ-lan- 
già, đến sống nhờ bên chư Tăng trong thời-gian 
bị nạn đói, đến khi chư Tăng về chùa Kỳ-viên, 
họ cũng đi theo. Nơi đây, họ được ăn uống đầy- 
đủ, nên cả ngày, ăn no xong, họ lại lăn ra ngủ, 
tỉnh-dậy ca hát, nhảy múa tưng-bừng. Vào một 
buổi chiều, Đức Phật đến viếng chư Tăng, các 
tỳ-kheo trình Phật việc ồn-ào do nhóm người ấy 
gây ra. Đức Phật bảo: "Các người ấy, trong 
thời-gian ở Vệ-lan-già, đã tỏ ra đàng-hoàng, 
cam chịu cực-khổ với các tỳ-kheo, nay họ được 
ăn uông sung-sướng nên lộ vẻ vui-mừng thái- 
quá. Tuy nhiên, đối với tỳ-kheo dầu nay được 
thoả-mãn mọi nhu-câu, cũng nên giữ thái-độ 
bình-thản như lúc còn sống khổ-cực ở Vệ-lan- 
già vậy. Người hiền-trí, khác với kẻ còn ngu-mê, 
dầu trong hoàn-cảnh nào, cũng giữ tâm thản- 
nhiên, chẳng buồn thái-quá, cũng chẳng vui ồn- 
ào”. 

Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây: 


Người hiên dứt hết điêu tham-luyễn; 
Ai-dục, thánh-nhơn chăng luận-bản. 
Điêm-nhiên, người trí tâm an, 


Chẳng vui bông-bột, chẳng than khi sâu. 
(Kệ só 083.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa CHỮ: 


- An-cư kiết-hạ: Theo giới- luật nhà Phật, vào 
muà mưa chư Tãng quay về Tịnh-xá, chẳng ra 
ngoài khẩt-thực, vì sợ đạp chết côn- trùng. Ở 
yên trong tịnh-xá, gọi là an-cư, qua hết mùa hè, 
gọi là kiết-hạ. Trong thời-gian nây, nhờ các 
thiện-nam, tín-nữ đem vật-thực đến tịnh-xá 
cúng-dường, chư Tăng-ni chuyên lo tu-hành cho 
tinh-tấn. 


- Vệ-lan-già: tên thật làng này, tiếng Palli 
là Veranjà. 

- Cung-ứng = cung-cấp đầy-đủ. 

- Nhu-câu thực-phẩm: Nhu-câu = sự cần- 
dùng; Thực-phâm = đồ ăn 


- Lúa mã-mạch = một loại lúa dùng để cho ngựa 
ăn.( mã = ngựa) 


- Thượng hảo-hạng: Thượng = cao, trên; Hảo 
= tôi; Hạng = thứ. Thượng-hảo-hạng là tôt vào 
bực nhứt. 


- Ihái-quá = quá mức. 


- Bình-thản, Điêm-nhiên, Thản-nhiên: trong lòng 
an-ôn, chẳng quá vui mà cũng chẳng quá buồn, 
trầm-tĩnh, an-nhiên. 


- Tham-luyễn: ham-mê quá độ, chẳng dứt bỏ ra 
được. 


- Ái-dục: Ái = thương; Dục = muốn. Ái-dục là 
tình-cảm xấu, chẳng giống với tình thương 
thông-thường, vì ái-dục khiến ta tham-đắm, mê- 
say, chẳng dứt bỏ được. Chính ái-dục (tiếng 
Pali là tanha) đầy con người trôi lăn mãi trong 
cảnh khổ sanh-tử của Luân-hồi. Đó là nguyên- 
nhơn gây ra đau-khô, Chơn-lý thứ hai, Tập- 
đễ,trong Tứ-Diệu-đề được Đức Phật chỉ dạy 
trong Kinh Chuyển Pháp-Luân. 


- Thánh-nhơn: Thánh = bực đã giác-ngộ và giải- 
thoát, chăng còn tái-sanh trong vòng Luân-hôi 
nữa. Trái nghĩa với chữ phàm-phu. 


- Sâu = buôn-rầu. 
B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Xin Lưu-ý: Trong quyên Phật-Học Từ-Điễn của 
Đoàn-Trung-Còn, nơi chữ Mã-mạch, có thuật lại 


chuyện Đức Phật phải ăn luá-ngựa trong 

muà an-cư kiết-hạ, cũng giống như Tích 

chuyện được nói ở đây. Theo quyễn Từ-điễn, 
vua A-kỳ-đạt thỉnh Phật vào thành trong ba 
tháng hè, nhưng vì mải-mê theo các thú-vui, nhà 
Vua lại quên mất việc cúng-dường Tăng-đoàn, 
khiến cho Đức Phật và các tỳ-kheo phải chịu 
cực-khổ. 


Trong Tích chuyện ở đây, chỉ vì dân làng Vệ- 
lan-già bi nạn đói-kém mà vị Bà-la-môn đã 
chẳng Ccung- ứng nồi thực- phẩm cho Tăng-đoàn 
trong mùa an-cư. X› nghĩa của Tích chuyện 
muốn nói lên là sự vui lòng cam chịu khổ-sở và 
tinh-tần tu-hành của chư vị Tỳ-kheo trong mùa 
an-cư. 


Còn một ý-nghĩa quan-trọng nữa là lời dạy 

của Đức Phật: "Phải giữ tâm luôn luôn an-tịnh, 
bình-thản, trước mọi hoàn-cảnh; khi gặp thuận- 
duyên, chớ quá vui-mừng; khi gặp nghịch-cảnh, 
chớ quá ưu-sầu." Thực-hành đúng lời Phật dạy, 
người tu-hành biết gìn-giữ tâm-ý, chẳng đề 
ngoạt- -cảnh chỉi-phối lòng mình; nhờ đó mà dễ 
có được định-tâm khi hành Thiền, đề phát-triễn 
Trí-huệ. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 083: 


Bài Kệ dạy ta hai điều: 


- dứt bỏ sự tham-luyến, ái-dục . Tại sao phải dứt 
bỏ? Vì chính sự tham-ái, hay ái-dục là nguyên- 
nhơn gây khô-đau cho cuộc đời. 


- giữ tâm điêm-nhiên: Giữ như thế nào? Khi vui, 
chẳng bồng-bột; khi buồn, chẳng quá ưu-sâu. 
Giữ cách nào? Tập kèm-chế lòng mình, bỏ tánh 
vọng-động, tập tánh ít nói. 


HỌC TẠP: 


1.- Học thuộc lòng bài Kệ, ghi nhớ đễ giữ-gìn 
tâm-ý thanh-tịinh. 


2.- Thử đê-nghị vài thái-độ khi gặp việc buôn: 


- Việc buôn đã xãy ra cho mình rồi, bây giờ có 
buồn thêm nữa cũng chẳng làm cho việc ây 
chẳng xây ra được. Tưởng nên ngồi yên lại, xét 
xem có thê làm điều gì để sửa đổi được hoàn- 
cảnh chăng; nếu không, thì nên vui lòng chấp- 
nhận, xem đó như là hậu-quả chẳng may 

do nghiệp cũ của mình trước đây gây ra, vậy 
thôi. 


- Muốn mau quên nỗi buôn, cần kiếm việc khác 
làm cho khuây lãng; đừng nhắc đi nhắc lại trong 


lòng việc chẳng may đã xảy ra. Nên nhắc nhở 
trong lòng hai câu chót của bài Kệ sô 088: 


Điêm-nhiên, người trí tâm an, l 
Chăng vui bông-bột, chăng than khi sâu! 


(68).- Tích chuyện Trưởng-lão Đàm-mi-kha. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳy- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp 
có đề-cập đến Trưởng-lão Đàm-mi-kha. 


Thuở ấy, vợ chồng ông Đàm-mi-kha sống tại 
nước Xá-vệ. Một hôm, ông bảo vợ rằng ông 
muốn xuất-gia đi tu. Vợ ông đang có thai, xin 
ông hãy chờ cho bà sanh con xong rồi hãy đi. 
Sau khi vợ sanh xong, ông Đàm nhắc lại ý-định 
muốn trở thành một vị tỳ-kheo. Người vợ lại 
năn-ni, con hãy còn quá nhỏ, xin ráng đợi thêm 
một thời-gian chờ cho con biết đi rồi hãy vào 
chùa. Bấy giờ, ông Đàm nghĩ rằng: "Ta đâu cần 
được vợ cho phép rồi mới đi tu. Ta hãy cứ tự lo 
lấy việc giải-thoát cho chính mình." Rồi VỚI 
quyết-tâm vững-chắc rời bỏ cuộc sống thế-tục, 
ông Đàm xin gia-nhập Tăng-đoàn. Sau đó, tỳ- 
kheo Đàm-mi-kha đến xin Đức Phật chỉ-dạy cho 
một đề-tài thiền-quán, rồi với nhiệt-tâm, 

ông Đàm hành thiền ngày đêm, chẳng bao lâu, 
chứng được quả-vị A-la-hán. 


Mười mấy năm sau, Trưởng-lão Đàm-mi-kha trở 
lại nhà cũ với mục-đích là chỉ dạy Chánh-pháp 
cho vợ con. Người con nghe hiễều được, mới 
cùng cha vào chùa xin làm tỳ-kheo. Chẳng bao 
lâu, người con tinh-tần tu-hành, cũng 

chứng được quả A-la-hán. Người vợ ở nhà một 
mình, thường nghĩ: "Chồng ta, con ta nay đã đi 
tu hết rồi, ta còn ở lại nhà làm chi, sao ta 

chẳng đi tu luôn?" Nghĩ xong, bà đến nữ-tu-viện, 
xin xuất-gia làm tỳ-kheo-ni. Rồi theo với thời- 
gian, bà cũng chứng-đắc quả A-la-hán. 


Trong một kỳ hội-họp chư Tăng, có vị tỳ-kheo 
trình Đức Phật việc Trưởng-lão Đàm-mi-kha 
cùng vợ con đồng đi tu, chứng được quả-vị, 

Đức Phật mới nói rằng: 'Nây các tỳ-kheol Một 
người hiên-trí chẳng vì sự giàu-sang, danh-vọng 
cho mình hay cho kẻ khác mà làm quấy. 

Người hiên-trí biết chọn con đường giác-ngộ và 
giải-thoát cho chính mình, để ra khỏi cảnh sanh- 
tử của Luân-hồi, bằng cách tu-tập chuyên-cần 
theo Chánh-pháp." 


Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây: 
Chẳng vì mình, chẳng vì người khác 
Mà có những hành-động lâm-lạc. 


Chẳng câu được con-cái, giàu-sang, 
Chăng vì thích ngai vàng trong nước, 


Mà có những hành-vi bạo-ngược. 
Chẳng mong tìm thành-công cho được 
Mà phải dùng phương-tiện chẳng ngay. 

Đó mới thật là người hiên-trí, 
Giới-đức cao, sống theo Chánh-pháp. 
(Kệ số 084.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa CHỮ: 


- Đàm-mi-kha: tên thật của vị Trưởng-lão tiếng 
Pali là Dhammika. 


- Thếê-tục: đời sống trong xã-hội, có gia-đình con 
cái. 


- Đê-tài thiên- -quán: một đầu-đề dùng để SUY- 
nghĩ trong khi ngôi Thiền; thí-dụ như quán tâm 
thân bắt-tịnh, suy-nghĩ về các chỗ dơ-bản trong 
thân mà sanh ra nhàm-chán thân, chẳng chạy 
theo các thú-vui vật-chất nữa. 


- Quả-vị A-la-hán: đây là quả-vị Thánh, thứ tư, 
cao nhứt. Người chứng A-la-hán chẳng còn phải 
tái-sanh trong cõi Luân-hồi, sống trong cảnh an- 
vui của Niết-bàn. Tiếng Pali, quả A-la-hán 

là Arahat. 


- Hiễn-trí: bực hiền-lành và có trí-huệ, thông- 
hiệu Chánh-pháp. 


- Luân-hôi: Luân = bánh xe; Hôi = trở lại. Theo 
giáo-lý nhà Phật, chúng-sanh sau khi chết đi, 
phải tái-sanh lại, rồi lại chết đi nữa, cứ như thế 
mãi mà phải chịu cảnh khổ trong cuộc sống. 
Tiếng Pali là Samsàra. 


- Thích ngai vàng trong nước: Ngai vàng là ngôi 
vua. Chăng thích làm vua. 


- Hành-vi bạo-ngược: việc làm tàn-ác, đánh giết 
người đê giành lây chỗ giàu-sang, quyên-thê. 


- Phương-tiện chắng ngay: những cách bắt- 
chánh đê đoạt điêu mình muôn, như gian-tham, 
lừa-đảo, giêt-hại, v.v. 


- Giới-đức cao = tánh-†ình, hạnh-kiểm tốt, biết 
theo giới-luật. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện rất giản- -dÌ, kế lại việc một người 
quyết-tâm lià bỏ đời sống ràng-buộc của thế- 
tục, đi tu chứng quả A-la-hán; sau đó trở về chỉ 
dạy Chánh-pháp cho vợ con, khiến cho cả gia- 
đình đều được giải-thoát. 


Trong Tích chuyện, có câu: “Ta đâu cân được 
vợ cho phép rôi mới đi tu. ', có thể gây sự hiểu- 
làm trong những người còn sống đời sống thế- 
tục. Thông-thường có người vì làm ăn thất-bại, 
chán đời, bỏ gia-đình đi tu tìm nguồn an-ủi. Đó 
chẳng phải là trường-hợp của Trưởng-lão Đàm- 
mi-kha; vị này dứt-khoát cắt bỏ mọi sự luyến-ái 
về gia-đình, đi tu tìm sự giải-thoát cho đời mình, 
sau đó trở về chỉ-dạy lại cho vợ con. Còn những 
người trốn nợ đời đi tu thì khác, bỏ phế gia-đình 
cho vợ con. Ta nên thu-xếp việc nhà cho xong, 
trước khi vào chùa học Đạo. Theo giới-luật của 
Phật, con cái muốn đi tu, phải được sự ưng- 
thuận của mẹ cha; chẳng thấy có điều luật nào 
trong giáo-lý buộc chồng hay vợ phải được sự 
ưng-thuận trước của người hôn-phối ( = vợ hay 
chồng), rồi mới đi tu. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 084: 


Bài Kệ hơi dài, xin phân-tách ra hai phân: (1) 
bảy câu đầu nói về những việc sai-lầằm mà 
người hiên-trí biết tránh được; (2) hai câu chót 
nói về đức-tánh của bực hiên-trí. 


- Chẳng vì mình hay vì Kẻ khác mà làm 
quây: đây muôn nói đến các sự tranh- -giảnh 
trong cuộc sống, để lây lợi cho mình và gia-đình 
mình 


- Chẳng thích được con khôn, giàu-sang, quyên- 
thế : đây muốn nói đến hạnh khước-từ: lià 
bỏ hạnh-phúc gia-đình, lià bỏ danh-lợi. 


- Chắng mong thành- -công bằng phương-tiện 
bắt-chánh: đây muốn nói về Chánh-mạng, mưu- 
sanh bằng phương-tiện chơn-chánh. 


- Đức-tánh quan-trọng nhứt của bực hiên-trí: giữ 
giới thật nghiêm. 
HỌC TẬP: 


1.- Học thuộc lòng bài Kệ; ghi nhớ các điều cần 
tránh để giữ giới. 

2.- Mỗi khi sắp đến chùa, nên thu-xếp việc nhà 
cho xong trước đó vài hôm, đề khỏi bận-tâm. 
Đừng hẹn để làm xong việc nây, Việc kia, rồi 
mới đi chùa. Công-việc nhà bề-bộn, bao giờ làm 
cho xong hết được! 


(69).- Tích chuyện những người nghe giảng- 
pháp. 

Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, trong một kỳ giảng-pháp có đê-cập đên 
nhóm người thức khuya nghe giảng-pháp. 
Thuở ấy, tại một làng trong nước Xá-vệ, có một 
nhóm dân-chúng thỉnh chư Tăng đên cúng- 


dường thực- -phẩm, xong họ thỉnh- -cầu chư Tăng 
tổ-chức một buổi thuyết- pháp về đêm. Đêm ấy, 
dân làng đến tham-dự rất đông. Vào nửa đêm, 
một sô người mỏi-mệt, bỏ ra vê. Một số khác 
ngồi nán lại, nhưng càng về khuya, họ ngủ gục 
tại chỗ, chẳng theo dõi được bài giảng. Chỉ một 
số rất ít người chăm-chú nghe đến hết thời 
pháp. 


Sáng sớm hôm ấy, khi chư Tăng đến đảnh-lễ 
Đức Phật, có vị ty-kheo trình Phật quang-cảnh 
dân-chúng nghe pháp đêm qua, Đức Phật 
nói: "Đa-số thường-dân còn bị ràng-buộc vào 
cuộc sống ở thế-gian, chỉ có một số rất ít 
người vượt đến bờ giác của cảnh-giới Niết-bàn." 
Rồi Đức Phật mới nói lên hai bài Kệ sau đây: 

Một ít người, trong đám đồng nhơn-loại, 

Vượt qua dòng đến bờ giác bên kia. 
Số còn lại đang quay-quân đông-đảo, 


Ngược xuôi tá t-tả ở cả bờ nây. 
(Kệ số 065.) 


Nhưng những người thực-hành theo Chánh- 
pháp, 
Đã được khéo tuyên-giảng thật rõ-ràng, 
Sẽ đến bên bờ giác-ngộ Niết-bàn, 


Thoát khỏi cõi tử-sanh rất khó vượt. 
(Kệ số 086.) 


TÌM HIẾU: 

A.- Nghĩa CHỮ: 

- Thời pháp = thời-gian đang nói chuyện về 
giáo-Ìý. 

- Đảnh-lễ = cúi đầu làm lễ lạy chào. 


- Vượt đến bờ giác: Bờ giác = sự giác-ngộ, tức 
là hiểu rõ lẽ sống chết ở đời, biết tu-tập theo 
đường ngay nẻo phải. Trong kinh sách, thường 
ví những người chẳng biết Chánh-pháp, chẳng 
chịu tu-hành, là những người còn đứng ở bờ 
bên nây, chưa giác- ngộ, còn bị dòng sông mê- 
lâm ngăn-cách; còn những người thông-hiều 
Chánh-pháp, biết thực-hành theo là, người giác- 
ngộ, vượt đễn bờ giác-ngộ bên kia. Trong kinh 
sách Hán-Việt, gọi bờ bên nây là thử ngạn (thử 
= này; ngạn = bò), còn bờ bên kia là bï- 

ngạn; vượt đến bờ giác là đáo bỉ ngạn (đáo 

= đến; bỉ = kia). 

- Cảnh-giới Niễt-bàn: xin nhắc lại, cảnh-giới 
Niết-bàn chẳng phải là một chỗ trong không- 
gian, đó là tâm-trạng của người dứt hết phiền- 


não, sống an-nhiên, tự-tại. Tiếng Pali là Nirvana 
= ra khỏi rừng u-tôi. 


- Nhơn-loại = loài người. 
- Tắt-tả = lăng-xăng lo-lắng, khổ-sở. 


- Tuyên-giảng = giảng thật rõ-ràng, dễ hiểu cho 
mọi người nghe. 


- Cõi Tủ-sanh: Tử = chết; sanh = sanh 
ra đời. Cối tử-sanh là cõi sanh ra để rồi lại chết 
đi rồi tái-sanh nữa, sống ở đời sướng ít khổ 
nhiều nây. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa Tích chuyện: 


Tích chuyện chỉ nhắc lại trong trường-hợp 
nào Đức Phật nói lên hai bài Kệ sô 085 và 086. 


(2) Ý-nghiã các bài Kệ só 085 và 086: 


Hai bài kệ cùng nhận-xét về hoàn-cảnh của 
nhơn-loại, còn đang chìm-đắm trong sự mê-lầm, 
nên bị trôi-lăn mãi trong vòng tử-sanh, sanh-tử 
của Luân-Hồi. Chỉ một số ít thông-hiễu Chánh- 
pháp mới vượt đến bờ giác, thoát khỏi vòng tử- 
sanh lận-đận. 


Câu chót của bài Kệ thứ nhì nói, thoát khỏi cõi 
tử-sanh rất khó vượt. Tại sao rât khó vượt 
qua? Vì phải có đủ Phước và Huệ mới vượt 
qua được. Tu Phước, làm việc thiện để tiêu-trừ 
các tội-ác cũ đã lỡ làm; Tu Huệ để có Trí biết 
lià-bỏ các sự phiền-não, ràng-buộc của Luân- 
hồi. 


HỌC TẠP: 


- Học thuộc lòng hai bài Kệ, và cô gắng tập 
sông đúng Chánh-Pháp, theo đường-lôi Phước- 
Huệ song tu, mới mong sớm đền bờ giác. 


(70).- Tích chuyện các Tỳ-kheo sau mùa an- 
cư. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, 
có đề-cập đến các vị tỳ-kheo sau mùa an- 
cư đến đảnh-lễ Đức Phậi. 


Thuở ây có năm trăm vị tỳ-kheo sau mùa an-cư 
kiết-hạ ở nước Câu-tát-la, đi đến tịnh-xá Kỳ- 
viên, đảnh-lễ Đức Phật. Trong dịp này, Đức 
Phật có nói lên ba bài Kệ sau đây: 
Người hiên-trí lià nhà khát-ái, 
Chọn mục-tiêu là cõi Niết-bàn. 
Bỏ ác-pháp là đàng tăm-tói, 


Theo nẻo lành thiện-đạo sáng soi. 
(Kệ số 087.) 


Tìm thoả-thích trong hạnh khước-từ 
Rất khó cho phàm-phu thọ-hưởng; 
Dứt dục-lạc, chẳng gì tríu-mến, 
Bỏ nhiễm-ô, thanh-lọc thân-tâm. 
(Kệ số 088.) 


Người đã thắm-nhuân Thắt-giác-chi, 
Đã cắt đứt những gì tham-ái, 

Là người đang thọ-hưởng hạnh viễn-ly. 
Bực người ẫy nhiễm-ô đà rửa sạch, 
Tâm-trí sáng ngời đạo-quả Vôõ-sanh, 

Hiện-đời đang chứng Hữu-dư Niết-bàn. 

(Kệ số 089.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa CHỮ: 


- Mùa an-cư kiết-hạ: xin nhắc lại, theo giáo-lý 
của nhà Phật, vào mùa mưa, các vị tỳ-kheo 
chẳng ra ngoài để khát-thực, vì sợ đạp chết 
côn-trùng, ở lại tịnh-xá tu-tập. An-cư = ở 
yên; kiết-hạ = qua mùa hè. 


- Câu-tát-la: tên nước này tiếng Pali là Kosala. 


- Nhà kháï-ái: ý muôn nói đến sự thèm-khát, 
ham-muôn. 


- Ác-pháp = việc làm ác, tội-lỗi. 
- Thiện-đạo: Thiện = lành; đạo = đường. 


- Hạnh khước-từ: Hạnh = hành-động; Khước-từ 
= từ-bỏ, chăng luyên-tiêc; thí-dụ như đang giàu- 
có, bỏ tài-sản lại đi tu đê giải-thoát. 


- Thọ-hưởng: Thọ = nhận. Tại sao lại Hắt khó 
cho phàm-phu biết thọ-hưởng sự thoả-thích 
trong hạnh khước-từ. VÌ phàm-phu thích thọ- 
hưởng về vật-chát, chẳng muôn khước-từ sự 
sung- sướng nhứt-thời để tìm nguồn vui lâu-dài 
là được giải-thoát. 


- Dục-lạc: Dục = ham-muốn; Lạc = vui. Chữ nầy 
chỉ vào các thú-vui vật-chất, thấp-kém của 

cuộc đời, so với nguồn vui cao-thượng được 
giải-thoát vĩnh-viễn khỏi cõi Luân-hùồi. 


- Nhiễm-ô: Nhiễm = lây, dính dơ; Ô = đen-tối, 
dơ-dáy, bắn-thỉu. 

- Thanh-lọc = làm cho trong sạch, tinh-khiết hơn. 
- Thât-giác-chi: Thất = bảy; Giác = biết rõ; Chí 

= nhánh, cành. Thât-giác-chi (Pali: Bojjhang2) là 
bảy yêu-tÔ của sự giác-ngộ: (1) niệm (Sai), (2) 


trạch-pháp (lựa chọn pháp-tu, Pali: Dhamma- 
vicaya), (3) tinh-tân ( Viriya), (4) hỷ (vui, 

Pali: P/fi), (5) khinh-an (nhẹ-nhàng, thanh-thản, 
Pali: Passadl), (6) định (samàdh)), (7) xả 
(buông-bỏ, Pali: Upekkha). 


- Viễn-ly: Viễn = xa; ly = lià-bỏ. Hạnh viễn-ly là 
hạnh khước:từ, lià bỏ, chăng quyên-luyên, 
chăng tham-ái. 


- Đạo-quả Vô-sanh: Đạo = con đường tu-tập 
(Pali =Magga); Quả = kết-quả chứng được (Pali 
= Phala); Vô-sanh = chẳng bị tái-sanh nữa trong 
cõi Luân-hồi; Chứng được Đạo-quả Vô-sanh là 
chứng được Niễt-bàn. 


- Hữu-dư Niễt-bàn: Hữu = có; Dư = dư-y, tức là 
tắm thân hiện có, còn chịu quả-báo. 

Chứng Hữu-dư Niễt-bàn là hiện còn sống 
nhưng đã diệt-tận hết tất cả các phiền-não và 
lậu-hoặc. Khi lià thân-xác nầy, sẽ chứng Vó-dư 
Niết-bàn, chẳng còn tái-sanh nữa, như 

ngọn đèn hét dầu. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyên chỉ kể lại trong trường-hợp nào 
(sau muà an-cư), Đức Phật đã nói lên ba bài Kệ 
sô 087, 088 và 089 đê chỉi-dạy chư Tăng. 


(2) Ý-nghĩa của ba bài Kệ số 087, 088 và 089: 


- Nơi bài Kệ số 087 Đức Phật dạy ta phải lià nhà 
khát-ái, tức là lià-bỏ các thú-vui về thể-xác, mà 
chọn mục-tiêu là chứng- -đắc Niết-bàn. Nói cách 
khác, ta đừng tríu-mên sự sung-sướng tạm-bợ 
về vật-chát, tránh các lỗi-lầm của ác-pháp, theo 
con đường thiện-đạo làm lành, để sớm dứt sạch 
các phiền-não, lậu-hoặc, chứng được tâm 
thanh-tịnh, sống an-vui. 


- Nơi bài Kệ số 088, Đức Phật dạy ta về hạnh 
khước-từ, nghĩa là từ bỏ danh-lợi vật- chất, 
chẳng quyến-luyến vào của-cải, gia-đình, điạ-vị, 
v.v. để chuyên-tâm tu-hành. Đức Phật 

nói, phàm-phu rất khó biết hưởng các lợi-lạc của 
hạnh khước-từ. Tại sao vậy? Vì phàm-phu ham 
các thú-vui vật-chất, bảo bỏ đi mà tu-hành, thì 
chẳng chịu. Có biết đâu rằng, càng chạy theo 
thú-vui vật-chất, càng bị thêm phiền-não. Hễ 
mình bớt tham, bớt giận, bớt si-mê, thì lòng 
mình được nhẹ-nhàng thanh-thản, đó là nguồn 
vui cao-cả, mà ít người biết hưởng. 


- Nơi bài Kệ số 089, Đức Phật dạy về Thắt-giác- 
chi, là bảy yếu-tố của sự giác- ngộ. Nhờ 

có chánh-niệm (niệm), giữ-gìn tâm-ý mà sáng- 
suốt biết chọn đúng con đường (irạch-pháp) 
phù-hợp với mình mà tu-tập. Trong khi tu-tập 
chuyên-cần (finh-tắn), ta sẽ được nguồn vui 
thấy tâm mình trở nên vui-vẻ, nhẹ-nhàng (hỷ và 
khinh-an), nhờ đó mà sớm đắc được định- 

tâm (định), dẫn đến Trí-huệ sáng-suốt. Dầu 

đã được định và huệ rồi, vẫn tiếp-tục tu-hành, 
chẳng sanh ra kiêu-căng vì được đạo-quả, đó 
là hạnh xả, còn gọi là hạnh viễn-ly, giữ tâm 
bình-thản, chẳng quá vui, cũng chẳng quá 
buôn. Đó là ngưỡng-cửa của Niết-bàn tại thế- 
gian. 


HỌC TẠP: 


1.- Học thuộc lòng cả ba bài Kệ, đó là đường'lối 
tu-hành đề chứng-đác Niêt-bàn, ngay trong 
hiện-đời. 


2.- Ba bài kệ nây rất cao, Đức Phật chỉ dạy cho 
các tỳ-kheo; nhưng người Phật-tử tại-gia, dầu 
chẳng thi-hành được hét, cũng có thể nhớ các 
điểm này: (1) phải dẹp lòng khái-ái, biết từ- 
khước các thú-vui vật-chất nhỏ-mọn; (2) áp- 
dụng hai điều quan-trọng của Thắ-giác- 


chí: chọn đúng con đường tu (frạch-pháp) và 
chuyên-cần (finh-iẫn) tu theo con đường ấy. 


-OoQOG- 


VII.- Phẩm A-la-hán. 


(71).- Tích chuyện vê y-sĩ Kỳ-bà hỏi Đức 
Phật. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại tịnh-xá trong 
Vườn Xoài của vị Y-sĩ Ky-bà, trong một kỳ 
giảng-pháp có đề-cập đến một câu hỏi của y-sĩ 
Kỳ-bà. 


Thuở ấy, Đề-bà-đạt-đa muốn ám-sát Đức Phật, 
lăn một tảng đá lớn từ trên đỉnh núi Linh-thứu 
xuống, khi Đức Phật đi ngang qua. Tảng đá va 
mạnh vào một mép đá nhô lên bên sườn núi, 
một mảnh vụn văng ra trúng vào ngón chơn cái 
của Phật, khiến Ngài bị thương. Đức Phật liền 
được đưa đến tịnh-xá trong vườn xoài của y-sĩ 
Kỳ-bà. Nơi đây, vị y-sĩ nồi tiếng nầy thoa thuốc 
và băng-bó vết thương cho Đức Phật. Sau đó, 
y-sĩ phải lên đường đến chữa bịnh cho một 
bịnh-nhơn khác trong thành, và hẹn chiều sẽ về 
thay băng cho Đức Phật. Chiều hôm ây, khi y-sĩ 
Kỳ-bà quay về để thăm Đức Phật, thì rủi thay, 
bốn cửa thành đều đóng cả. Y-sĩ rất lo-lắng, vì 


nếu chẳng thay băng kịp thời, thì vết thương sẽ 
gây nhức-nhối, thân-thêể sẽ phát-nhiệt và Đức 
Phật có thể bị đau-đớn và khổ-sở. 


Vào lúc ấy, nơi tịnh-xá, Đức Phật gọi Tôn-giả A- 
nan đến gỡ băng cho Ngài và thấy vết 
thương đã hoàn-toàn lành hẳn. Sáng sớm hôm 
sau, khi y-sĩ Kỳ-bà về đến nơi, ông liền đến gần 
bên Đức Phật và thưa hỏi: "Bạch Thế-tôn, đêm 
qua con về chẳng KỊP đề thay băng cho Thế-tôn, 
chẳng hay Thế-tôn có bị nhức-nhồi, đau-đớn 
chăng?" Đức Phật đáp: "Này ông Kỳ-bà, kê từ 
ngày Như-Lai đắc quả- vị Vô- “thượng Bò-đè, 
Như-Lai chẳng hề cảm thấy có sự nhức-nhối, 
đau-đớn, lo-lắng chỉ cả." 
Rồi Đức Phật nói lên bài Kệ sau đây: 

Với người đi trọn đường sống-chết, 

Giải-thoát ưu-phiên và tất cả; 
Gông-cùm, xiêng-xích đã đập tan, 
Đâu còn nóng-bức vì não-nhiệt. 
(Kệ số 090.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa CHỮ: 


- Y-sĩ Kỳ-bà: tên vị thầy thuốc nổi-tiếng nây, 
tiêng Pali là Jìvaka. 


- Vườn Xoài: đây là một vườn xoài rất đẹp ở 
ngoài thành Vương-xá, được y-sĩ Kỳ-bà dưng- 
cúng cho Tăng-đoàn đề cât tịnh-xá. 


- Đê-bà-đạt-đa: tên thật bằng tiếng Palli 

là Devadatta. Đề-bà-đạt-đa dòng họ Thích-ca, 
anh ruột của Tôn-giả A-nan, gia-nhập Tăng- 
đoàn, ganh-tị với Đức Phật, ba lần ám-sát Phật, 
sau bị đất nứt hút vào điạ-ngục. 


- Ám-sát: Ám = mờ-ám, lén-lút; Sát = giết. Ám- 
sáí là giêt lén. 

- Phát-nhiệt: Nhiệt = nóng-bức trong người. 

- Quả-vị Vô-thượng Bô-đê: ngôi-vị Phật. 


- Đi trọn đường sống-chết: Ở đây, ý muốn nói, 
người đã trải qua cảnh sanh-tử, tử-sanh của 
Luân-hồi, nay chứng được quả Vô-sanh, chẳng 
còn phải tái-sanh nữa. 


- Gông-cùm, xiêng-xích: Gông = tâm gỗ 
nặng đeo ở cô người tù; Cùm = còng sắt khoá 
chơn của tù; Xiêng-xích = dây sắt trói buộc chơn 
tay. Ở đây, gông, cùm, xiêng, xích chỉ 
những điều ràng-buộc khổ-sở, tức là các mối 
phiền- não, lậu-hoặc làm cho ta đau-khổ trong 
CUỘC sống. 


- Não-nhiệt: Não = phiền-não, sự đau- 
buồn; Nhiệt = nóng- -bức. Ở đây chữ não- 
nhiệt có nghĩa là các mối phiền-muộn trong 
lòng. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện kế lại Đức Phật bị Đề-bà-đạt-đa lăn 
đá để ám-sát, nhưng chỉ bị thương ở ngón 
chơn. Ngài được y-sĩ Kỳ-bà sáăn-sóc, nhưng 
Ngài chẳng hề bị nhức-nhối, đau-đớn chỉ cả. 


Ý-nghĩa của Tích chuyện: đắc quả-vị Phật thì 
chăng còn phiên-não. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 090: 
Bài kệ mô-†ả cảnh sống an-nhiên, tự-tại của một 


bực A-la-hán vì đã tận-diệt xong các sự ràng- 
buộc của phiên-não, lậu-hoặc. 


HỌC TẬP: 


- Học thuộc lòng bài Kệ, ghi nhớ mục-tiêu tu-tập 
là tiêu-diệt phiền-não, để được sống trong cảnh 
an-nhiên, tự-tại. 


(72).- Tích chuyện Tôn-giả Đại Ca-diếp ở lại 
Trúc-lâm. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại Tịnh-xá Trúc- 
lâm, gân thành Vương-xá, trong một kỳ giảng- 
pháp có đề- cập: đến việc Tôn-giả Đại Ca-diếp 
lưu lại tịnh-xá nây. 


Thuở ấy, vào mùa an-cư kiết-hạ, Đức Phật cùng 
chư Tăng đang ở tại Vương-xá-thành. Còn 
mười lăm hôm nữa thì xuất-hạ, Đức Phật dặn 
bảo chư Tăng chuẩn-bị hành-trang để 

lên đường. Bấy giờ, tăng-chúng rộn-rịp, kẻ giặt- 
gya áo-quần, người may vá cà-sa. Một số tỳ- 
kheo nhìn thấy Tôn-giả Đại Ca-diếp đem phơi 
các bộ áo mới đẹp-đẽ, mới nghĩ: ”“Tôn-giả Đại 
Ca-diếp được dân thành Vương-xá quí-phục 
lắm, nên dâng-cúng những bộ y rất đẹp. Chẳng 
lẽ Tôn-giả lại rời bỏ họ ra đi, thế nào Ngài cũng 
ở nán lại đây." 


Đến hôm trước ngày khởi-hành, Đức Phật lại 
nghĩ, hiện ở đây, dân-chúng còn cần được giúp- 
đỡ về mặt giáo-lý, như chỉ-dạy thêm cho các 
Sa-di hay cho các thiện-nam, tín-nữ đến tịnh-xá 
Cúng- dường. Do đó, Đức Phật liên chỉ-định Tôn- 
giả Đại Ca-diếp cùng với một số tỳ-kheo vừa 
gia-nhập Tăng-đoàn, nên lưu lại Tịnh-xá Trúc- 
lâm thêm một thời-gian nữa. 


Đến hôm khởi-hành, chẳng thấy Tôn-giả Đại 
Ca-diêp tháp-tùng Đức Phật, mây vị tỳ-kheo kia 


liền nói: "Đúng rồi, ta đã đoán chẳng sail Tôn- 
giả Đại Ca- -diễp lưu-luyến các tín-đồ ở đây, nên 
chẳng chịu rời đi." Đức Phật nghe thấy mới bảo 
họ rằng: "Các ông đừng nghĩ xấu cho Đại Ca- 
diếp. Chính Như-Lai đã yêu-cầu Đại Ca-diếp ở 
lại tịnh-xá Trúc-lâm để chỉ- -dạy giáo-lý thêm cho 
dân-chúng, chớ nào phải vì luyễn-lưu nơi nầy 
mà Đại Ca-diếp chẳng rời đi được." 


Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây: 


Người chuyên-cân tỉnh-giác trong chánh- 
niệm, 

Chẳng tìm thoả-thích nơi chỗ trú chon, 
Rời nhà phiên-não, tâm không ái-nhiễm. 
Như cánh ngỗng trời rời hô bẳn-đục, 
Rày đó mai đây, vui sống độc-thân. 
(Kệ số 091.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa CHỮ: 


- lrúc-lâm: Trúc = tre, hay trúc; Lâm = rừng. 
Vua Tần-bà-sa-la (Bimbisara) nước Ma-kiệt-đà 
(Magadha) dâng cúng lên Đức Phật ngôi vườn 
trúc rất đẹp, đề xây cất Tịnh-xá Trúc- 

lâm ( Veluvana), gần thành Vương-xá 
(FàJjagaha). 


- An-cư kiết-hạ: An-cư là ở yên; Kiết-hạ là trải 
qua mùa hè. Xin nhắc lại: vào mùa hè, chư 
Tăng quay về Tịnh-xá tu-tập, chẳng đi khát-thực 
bên ngoài, đề tránh đạp chết côn-trùng. Dự một 
kỳ an-cư, thì thêm một tuổi đạo. 


- Xuât-hạ: Xuất = đi ra. Hạ = mùa hè. Xuất- 
hạ ở đây có nghĩa là châm-dứt thời kỳ an-cư 
kiêt-hạ. 


- Đại Ca-diếp: tiêng Pali là Mahàkassapa, tôn- 
giả là đại-đệ-tử của Đức Phật, tu theo hạnh đâu- 
đà, câm đâu Tăng-đoàn khi Đức Phật mãi. 


- Hành-trang = đồ-vật mang theo. Hành = đi. 
Trang = trang-bị, hành-Ìý 


- Cà-sa: tiếng Phạn là Kasaya, áo màu vàng hay 
nâu của †u-sĩ. 


- Y =y-phục, quằn-áo. Tiếng nhà chùa, đắp y là 
mặc áo cà-sa vào. 


- Sa-di: tiếng Pali Samanera, người mới vào 
chùa tập-sự tu-hành, chưa thọ-giới Tÿ-kheo. 


- Iháp-tùng = öi theo. 


- Lưu-luyễn: mê-thích, chẳng rời bỏ được. 


- Tín-đỗ: Tín = tin-tưởng; Đô = đồ-đệ, học- 
trò. Tín-đó là kẻ tin Đạo. 


- lỉnh-giác trong chánh-niệm là làm gi, nói gì. 
nghĩ gì, cũng biêt mình đang làm, đang nói, 
đang nghĩ đên việc đó, chăng xao-lãng. 


- Irú chơn = nghỉ chơn; ở đây có nghĩa là nhà 
cửa để ở. 


- Nhà phiên-não: ý muỗn nói, rời đời sống thế- 
tục đề đi tu. 

- Ái-nhiễm: Ái = thương-yêu, tríu- _ 

mên; Nhiễm: dính, lây. Chữ ái-nhiễm ở đầy 

có nghĩa như iham-ái, khát-ái, ái-dục, khiên ta 
say-đăm, dứt bỏ ra chăng được; vì thê mà phải 
chịu mãi cảnh khô của Luân-hôi. 

- Ngỗng trời: tiêng Hán-Việt là thiên-nga, ngỗng 
lông màu trăng. 

- Hày đây mai đó: nay ở đây mai ở chỗ kia, 
chẳng quyến-luyến chỗ ở nào cả. 


- Độc-thân: sống một mình, chẳng có gia-đình 
riêng. 

B.- Nghĩa Ý: 

(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện kế lại một số Tỳ-kheo thấy Tôn- 
giả Đại Ca-diếp lưu lại tịnh-xá Trúc-lâm, sau khi 
Đức Phật và Tăng-đoàn rời đi, cho rằng Tôn-giả 
lưu-luyến nơi này. Đức Phật quở các vị Tỳ-kheo 
đó đã nghĩ quấy về Tôn-giả. Đức Phật bảo, Ca- 
diếp ở nán lại Trúc-lâm là do lời yêu-cầu của 
Phật, đề dạy-dỗ dân-chúng về giáo-lý, chớ Tôn- 
giả đã dứt-bỏ sự tham-luyễn rồi, đâu còn tríu- 
mến nơi này hơn nơi khác. 


Ý-nghĩa quan-trọng của Tích chuyện là dạy 
ta đừng tham-luyên. 


(2) Ý nghĩa của bài Kệ số 091: 


Ý-nghĩa của bài Kệ dạy ta về hạnh xả-bỏ, còn 
gọi là hạnh khước-từ, hay hạnh viễn-ly. Theo 
hạnh này thì chẳng tham-đắm, mê-luyến, hay 
tríu-mền vào điều nào cả. Tại sao phải lià- 

bỏ, đừng tham-đắm? Vì sự tríu-mên có tánh- 
cách ràng-buộc, khiến ta mất sự tự-do. Chỉ vì 
quyền- luyễn vào cuộc sống sướng ít khổ nhiều 
nây, mà con người phải tái-sanh lại mãi trong 
vòng Luân-hòi, chẳng được giải-thoát. 


Như đã biết, Xả là một trong bốn Tâm vô- 
lượng, khiến ta xem mọi sự-vật đều bình-đẳng 
như nhau (vì bản-tánh muôn vật vốn rỗng-rang). 
chẳng quá mến vật này, chẳng quá ghét việc 


kia; giữ được tâm xả, là có được tâm quân-bình, 
thanh-thản. Trong bốn Tâm vô-lượng Từ, Bi, Hi, 
Xả, tâm Xá là khó tu-tập nhứt, nhưừng nhờ nó 
mà ta dứt bỏ được sự ràng-buộc 


HỌC TẠP: 


1.- Học thuộc lòng bài Kệ, đặc biệt nên ghi nhớ 
câu "Chẳng tìm thoả-thích nơi chỗ trú chơn”, đễ 
chẳng tríu-mến mọi sự-vật trên cõi đời "tạm trú 
chơn" này. 


2.- Thử tập một vài điêu nhỏ trong hạnh Xả-ly: 


ử”" 


- Đến "cử" cà-phê, đang bận làm việc gì, nên 
làm cho xong đàng-hoàng, rồi hãy uống. 


- Đến nhà lạ ngủ, thiếu cái gói ôm quen 
thuộc, đừng thao-thức nhớ mà chăng ngủ được. 
Thử ngủ thiêu gôi một đêm xem sao. 


- Con dao cưng bị mẻ, đừng quát-tháo vang lên, 
dao nào cũng là dao, sao lại chăng tạm dùng đỡ 
dao khác cho tiện. 


(73).- Tích chuyện Trưởng-lão Lã-tha-sĩ. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳy- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, 
có đề-cập đến Trưởng-lão Lã-tha-sĩ về vấn-đề 
ăn uống. 


Thuở ấy có Trưởng-lão Lã-tha-sĩ khi đi khát- 
thực trong làng, thường ngừng lại để dùng bữa. 
Sau đó, Trưởng-lão lại lên đường tiếp-tục đi 
kháẩt-thực nữa, để có thêm thực-phẩm. Khi 

về đến tu-viện, Trưởng-lão đem cơm ra phơi 
khô và tích-trữ lại. Mây ngày hôm sau, Trưởng- 
lão cứ lây cơm khô ra pha nước vào, hâm nóng 
lại mà dùng, khỏi phải đi khất-thực, để dành trọn 
thời-giờ ngồi Thiền. Có vài vị Tỳ-kheo thấy thé, 
cho rằng Trưởng-lão đã vi-phạm giới-luật, tích- 
trữ vật-phẩm, mới trình với Đức Phật. Đức Phật 
liền ra lịnh cắm không cho tỳ-kheo để dành 
thực-phẩm đã xin được, sau bữa ngọ-trai. 
Nhưng Đức Phật chẳng khiên-trách Trưởng-lão 
Lã-tha-sĩ, vì việc Trưởng-lão phơi cơm để 

dành ăn hôm sau xảy ra trước khi có lịnh cắm. 
Vả lại, Trưởng-lão sở dĩ tích-trữ cơm trước đây, 
chẳng phải vì lòng tham-lam về thức-ăn, mà chỉ 
vì muốn có dư thời-giờ để ngồi thiền lâu hơn. 


Bấy giò, Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây: 


Những ai chẳng tích-trữ, 
Biết niệm-thực khi ăn, 
Lẫy Giải-thoát Niết-Bàn 
- Vốn Không và Vô-tướng - 
Đề riêng làm đối-tượng, 
Hướng họ đi, khó vẽ 


Như chim bay trên trời. 
(Kệ số 092.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa CHỮ: 


- Lã-tha-sĩ: tên thật của Trưởng-lão, tiếng Palli 
là Belatthasìsa. 


- Khắt-thực: Khắt = đi ăn xin; Thực = ăn. Khắt- 
thực là đi xin ăn. 


- Tích-trữ: chứa lại để dành về sau. 


- Ngọ-trai: Ngọ = giữa trưa, mười hai giờ 
trưa; Trai = bữa ăn chay. 


- Khiên-trách: rầày-la, trách-phạt và dạy-dỗ. 


- Niệm-thực: Niệm = đọc thầm hay đọc ra 

tiếng; Thực = ăn. Theo giới-luật, trong bữa ăn, 
tu-sĩ phải niệm-thực, nghĩa là, khởi lên trong tâm 
những ý-tưởng thiện-lành liên-quan về việc ăn- 
uống, như sau đây: 


Theo Bắc-tông, khi ăn ba muỗng cơm đầu, phải 
niệm Tam-đê: (1) nguyện bỏ điều ác, (2) nguyện 
làm điều lành, (3) nguyện giữ tâm-ý trong-sạch, 
cứu-độ chúng-sanh. Và suốt bữa ăn, trong tâm 
phải nghĩ đến Ngũ-quán: (1) nhớ ơn thí-chủ đã 


hiến-tặng bữa ăn, (2) xét xem mình có xứng- 
đáng được lãnh ăn vật-thực cúng-dường chăng, 
(3) phải ngăn lòng tham ăn, (4) quán- tưởng thức 
ăn như vị thuốc để trị bịnh đói của mình, (5) 
dùng các thức ăn nầy chỉ để thêm sức- -khoẻ mà 
tu-tập cho chóng thành Đạo. 


Theo Nam-tông, niệm-thực có nghĩa là trong 

khi ăn, phải có ba sự liễu-tri (Parinnàs =hiêu-biết 
thật rõ-ràng) về vật-thực: (1) biết rõ bản-chất 
của món đang ăn (nataparinnà ); (2) biết rõ 
tánh-cách vật-chất thấp-kém của thức ăn 
(tìranaparinnà); (3) biết rõ chẳng ham-thích 
trong việc ăn uống (pahànaparinnà. 


- Giải-thoát Niễt-bàn: Giải = tháo mở ra; Thoát 
= ra khỏi; Niết-bàn = chữ Phạn là Nirvana, tiếng 
Pali là Nibbana, có nghĩa là ra khỏi rừng u- -tối 
của các phiền-não, khổ-sở. 


- Không = tiếng Phạn là Sunyafa, có nghĩa 

là trỗng-không, rỗng- rang, chẳng. chứa-đựng 

gì. Đừng tưởng- -lầm Không là chẳng có, trái 

lại, Không có nghĩa là Có, có mà rông-rang. Đây 
là một ý-niệm rất khó giải-thích trong giáo-lý 
Phật-học. 


- Vô-lướng: Vô = chẳng có; Tướng = hình- 
tướng. Vô-tướng là chăng có hình-dạng, màu- 


sắc, mùi-vị, v.v. để dùng giác-quan mà nhận 
ra được, nhưng dùng trí thì biêt được. 


- Đối- “tượng: Đối = ở trước mặt; Tượng = hình- 
thê. Chữ đồi-tượng ở đây có nghĩa là những gì 
mình đang nghĩ đến trong tâm, những gì tâm 
mình đang quán-thấy. 


- Hướng họ đi khó vẽ: vì đã chứng-đắc Niết- 
bàn, chăng tái-sanh nữa, nên chăng thê - 
biêt được họ “đi” vê đâu (ở cõi fch-diệt, văng- 
vẻ). 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện kế lại việc Trưởng-lão Lã-tha-sĩ để 
dành cơm, đem phơi khô, để khỏi đi khất-thực 
hằng ngày, dùng thời-giờ dư ra để ngồi Thiền, 
tu-tập cho tỉnh- tần. Đức Phật sau đó có ra lịnh 
cầm chẳng được tích-trữ thực-phẩm, vì chẳng 
muốn cho ty kheo có lòng tham-lam về ăn-uống. 
Ý- nghĩa của Tích-chuyện là chẳng nên tham- 
đắm về thực- phẩm, chẳng nên tích-trữ đồ-vật, 
để dẹp lòng tham-ái còn sót lại. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ só 092: 
Bài Kệ này dạy ta ba điều: 


1) Chẳng nên tích-trữ: Theo giới-luật của Tỷ- 
kheo, mỗi người chỉ có được ba bộ quân- áo, 
một cái bát, và một vài vật-dụng cần-thiết khác 
cùng thuốc men. Tại sao vậy? Đây là hạnh- 
nguyện giữ sự bân-cùng, chẳng tham-đắm của- 
cải, bởi vì tiền-bạc, tài-sản là sợi dây ràng-buộc 
con người vào đời sống thế-tục, khiến ta cứ trôi- 
lăn mãi trong vòng sanh-tử của Luân-hồi. 


2) Biết niệm-thực khi ăn: Đây là giới-luật phải 
thi-hành trước khi dùng bữa. Cho dầu là Bắc- 
tông, hay Nam-tông, người tu-sĩ trong khi án 
phải niệm irong âm răng việc ăn-uông chỉ cần- 
thiết để mình có đủ sức-khoẻ hầu tinh-tấn tu- 
hành. Thức-ăn được coi như một vị 

thuốc, thuốc để trị bịnh đói nơi ta, chớ chẳng 
phải để cho khoái khẩu-vị! 


3) Tu-tập Thiên-định nhắm vào mục-tiêu Niết- 
Bàn: đây là lời dạy cho các vị tu-hành nhằm 
chứng-đắc sự giác-ngộ và giải-thoát; mục-tiêu 
rất cao cho người Phật-tử tại-gia. Dầu sao, 
bước khởi đầu cho cả hai hạng xuắt-gia và tại- 
gia, đều là sự dứt bỏ chẳng tham-luyễn đến 
thực-phẩm, chẳng tích-trữ của cải. Nhờ sự dứt- 
bỏ nầy mà lòng tham-ái lần lần bị dẹp đi, mở 
đường cho sự giải-thoát sau này. 


HỌC TẠP: 


1.- Ghi các điêu NIEM-THỰC trước khi ăn và 
nhớ nên xem thức-ăn chỉ như vị thuôc trị bịnh 
đói hàng ngày mà thôi. 


2.- Xin đề-nghị nhìn lại dưới gầm giường, trong 
nhà xe, các vật bị trữ lại lâu ngày, nên 
vứt đi. “Bỏ thì thương, mà vương thì tội!" 


(74).- Tích chuyện Trưởng-lão A-na-luật. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp 
có đê-cập đên Trưởng-lão A-na-luật. 


Thuở ấy, Trưởng-lão A-na-luật vì chiếc áo-cà- 
sa đã cũ, rách nhiều chỗ, muốn tìm vải may một 
bộ áo lành để mặc. Trưởng-lão định đến các 
đống rác, nhặt các mảnh vải vụn, đem về ráp 
may áo. Lúc bây giờ, thiên-nữ Gia-li-ni trên cung 
Trời, nhìn thấy người chồng cũ của mình trong 
tiền-kiếp là Trưởng-lão A-na-luật, đang bới các 
đống rác tìm vải vụn, mới lấy ba khúc vải quí 
trên cõi Trời đem dấu bên dưới. Trưởng-lão 
nhìn thấy, lây đem về tịnh-xá. Hôm sau, Đức 
Phật cùng chúng Tăng đến viếng Trưởng-lão A- 
na-luật và giúp Trưởng-lão may cắt áo. 

Khi ấy, thiên-nữ Gia-li-ni hoá hình thành một 
thiếu-phụ, đi vào làng, kêu gọi dân-chúng trong 
vùng, mang thực-phẩm tươïi-tốt đến cúng- 


dường Đức Phật. Số thực- -phẩm dâng-cúng rất 
nhiều, chư Tăng dùng chẳng hét. Bấy giờ, có 
một số tỳ-kheo nghĩ rằng, Trưởng- lão A-na-luật 
muốn khoe- khoang mình có nhiều đồ-chúng, đã 
bảo họ dâng-cúng nhiều phẩm- -vật lên Đức Phật 
và chúng Tăng như thế, cho nên mới thừa- 
thãi. Đoán biết tâm-trạng của họ đang nghĩ lầm 
về Trưởng-lão A-na-luật, Đức Phật nói: "Nầy 
chư Tỳ-kheo, chớ nên nghĩ lầm về thái-độ của 
A-na-luật. Tắm vải quí nầy, cùng thực-phẫm 
cúng-dường kia, là do vị thiên-nữ Gia-li-ni trên 
cung Trời dâng-cúng. Đối với bực A-la-hán đã 
giải-thoát như A-na-luật, trong lòng chẳng bao 
giờ có sự lo nghĩ đến các sự ăn, mặc cả." 


Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây: 


Người tận-diệt lậu-hoặc, 

Chẳng đắm-say vật-thực, 

Lẫy Giải-thoát Niết-bàn 
- Vốn Không và Vô-tướng - 

Đề riêng làm đối-tượng, 
Như chim bay trên không, 

Lối người đi, khó vẽ 
(Kệ số 093.) 
TÌM HIẾU: 


A.- Nghĩa CHỮ: 


- A-na-luật: tên thật của Trưởng-lão, tiếng Palli 
là Anuruddha; thường được phiên-âm theo 
giọng đọc Hán-Việt là A-nâu-lâu-đà. 


- Cà-sa: áo màu vàng, khoác bên ngoài, của †u- 
sĩ Phật-giáo; tiêng Pali là kàsàva. Còn gọi 
là phước-điền-y ( = áo ruộng phước.) 


- Thiên-nữ: Thiên =T rời; Nữ = phụ-nữ, đàn- 
bà. Thiên-nữ là người phụ-nữ trên cõi Trời. 


- Tiên-kiếp:Tiên = trước; Kiếp = đời sống. Tiên- 
kiếp là đời kiêp trước. 


- Đô-chúng: Đô = tín-đồ, đệ-tử, người theo học 
Đạo; Chúng = sô đồng. Đồ-chúng là những 
người đệ-tử theo học Đạo. 


- Tận-diệt: Tận = hết cả; Diệt = làm cho tiêu 
mật. Tân diệt là dẹp hêt. 


- Lậu-hoặc: Lậu = rỉ chảy ra, như máu, 

mủ; Hoặc = điều sai-làm. Chữ Lậu-hoặc được 
dùng để dịch chữ àsavas tiếng Pali, chỉ vào 

các phiên-não như tham, sân, si, thường bộc-lộ 
ra các hành-động xấu-ác, xem như chất dơ-dáy 
từ trong người rỉ chảy ra. 


- Lây Giải-thoát Niễt-bàn - vốn Không và Vô- 
tướng - Đề riêng làm đôi-tượng: Ba câu kệ 


nầy đã được tìm hiểu trong bài trước, trang 245. 
Xin nhắc lại vắn-tắt: Giải-thoát = hết bị ràng- 
buộc; Niễt-bàn = tâm- -trạng người đã diệt xong 
các phiên-não; Không = rỗng- rang, chẳng 

chứa đựng gì; Vô-tướng = chẳng có hình-thễ; 
Đối-tượng = điều đang nghĩ trong tâm. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện thuật lại việc Trưởng-lão A-na- 

luật đi lượm vải vụn về ráp may áo cà-sa. Nhơn 
việc này, Đức Phật dạy, các bực A-la-hán chẳng 
hề lo nghĩ đến việc ăn và mặc, để chuyên tâm 
tu-hành. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 093: giống bài Kệ số 
092. 


HỌC TẠP: 


- Học thuộc lòng hai bài Kệ số 092 và 093, đễ 
ghi nhớ, đừng quá chú-trọng đên việc ăn thật 
ngon, mặc thật đẹp, đê lo tu-hành. 

(75).- Tích chuyện Trưởng-lão Ca-chiên-diên. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại tịnh-xá 
Đông-viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng- 


pháp, có đề-cập đến Trưởng-lão Đại Ca-chiên- 
diên. 

Vào cuối thời-kỳ an-cư kiết-hạ, nhằm đêm trăng 
tròn, vua Trời Đế-thích cùng chư Thiên đến 
đảnh-lễ Đức Phật tại tịnh-xá Đông-viên, do bà 
nữ-cư-sĩ Vi-sa-kha xây cất và cúng-dường cho 
Tăng-ni-đoàn. Bấy giờ, vây quanh Đức Phật có 
đông-đủ các vị đại-đệ-tử và chư tăng, ni. Chỉ 
còn thiếu Trưởng-lão Ca-chiên-diên đang bận 
việc ở xứ A-văng-ti chưa về kịp; một chỗ ngồi 
trang-trọng được chừa trống, đề chờ Trưởng- 
lão. Sau khi dâng hoa và lễ Phật xong, vua 
Trời Đề-thích nhìn thấy chỗ trống, mới hỏi, để 
dành cho ai ngồi. Khi nghe đáp, chỗ ấy dành 
cho Trưởng-lão Ca-chiên-diên, Vua Đề-thích 
mới phát lòng ngưỡng-mộ, mong được dâng 
hoa cúng-dường Trưởng-lão Ca-chiên-diên. 
Ngay vào lúc ấy, Trưởng-lão về đến nơi 

và được chư Thiên chào đón, dâng hoa và đảnh 
lê. 


Đa-số chư Tăng đều kính-mến Trưởng-lão Ca- 
chiên-diên, chỉ có một số ít lại cho rằng vua Trời 
Đế-thích đã tỏ ra thiên-vị vì ngưỡng-mộ Trưởng- 
lão hơn các vị tỳ-kheo khác. Đức Phật bảo: "Một 
người đã khéo điều-phục các căn thì được cả 
Trời và Người cùng kính-mến." 


Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây: 


Bực A-la-hán điều-phục các căn, 

Như ngựa thuân khéo luyện bởi người chăn. 
Ngã-mạn đã trừ, lậu-hoặc cũng dứt, 
Người vững-chắc, chư Thiên đêu mến-phục. 
(Kệ số 094.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa CHỮ: 


- Ca-chiên-diên: tên thật Trưởng-lão, tiếng Pali 
là Mahakaccàyana, thường được phiên-âm, đọc 
theo tiêng Hán-Việt là Đại Ca-chiên-diên. 


- An-cư kiết-hạ: Vào mùa hè, chư Tăng ở lại 
tịnh-xá tu, chẳng đi khát-thực. An-cư là ở 
yên; kiết-hạ là qua mùa hè. 


- Vua Trời Đê-thích: vua cõi Trời Đao-lợi, tên 
tiêng Pali là Sakka. 


- Đông-viên: ngôi tịnh-xá do bà Vi-sa-kha xây 
cất đề cúng-dường Tăng- ni-đoàn, nằm 

phiá Đông chùa Kỳ-viên; tiếng Pali 

là Pubbàràma. 


- Vi-sa-kha: bà tín-nữ nồi tiếng thời Đức Phật, 
tiếng Pali là Visakha 


- A-văng-ti: tên điạ-danh này tiếng Pali là Avanit. 
- Trang-trọng = cao-quií. 

-Ngưỡng-mộ: Ngưỡng = kính-ngưỡng; Mộ = ái- 
mộ; kính mên. 

- Thiên-vị: Thiên = nghiêng về một bên; Vị = vị- 
trí, chô. Thiên-vị là chăng công-bình, ưa người 
nây hơn người khác. 

- Điêu-phục: Điêu = điều-khiên; Phục = phục- 
tùng. Điều-phục các căn nghĩa là biêt làm chủ 
các giác-quan, chăng chạy theo cảnh bên ngoài. 


- Ngựa thuần: ngựa đã được luyện-tập thuân- 
thục, dê khiên, dê cỡi 


- Ngã-mạn = kiêu-căng, phách lối. 


- Lậu-hoặc = các lỗi-làm, phiền-não đề lộ ra 
hành-động xâu. 

B.- Nghĩa Ý: 

(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 

Khi thấy Vua Trời Đề-thích riêng tỏ lòng 
ngưỡng-mộ Trưởng-lão Ca-chiên-diên, một sô 
tỳ-kheo cho đó là hành-vi thiên-vị, Đức Phật dạy 


rằng, một bực A-la-hán như Trưởng- 
lão, đã điêu-phục được các giác-quan, dẹp xong 


lòng ngã-mạn, thì đáng được chư Thiên kính 
mộ. 

(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 094: 

Ý-nghĩa bài Kệ nêu ra bốn đức-tánh của bực A- 
la-hán: 

1) Điêu-phục các căn; chẳng chạy theo cảnh-vật 
bên ngoài; 

2) Ngã-mạn đã trừ: dẹp bỏ sự kiêu-căng, chẳng 
xem mình hơn kẻ khác; có lòng nhũn-nhặn. 

3- Lậu-hoặc cũng dứt: các món phiền-não tham, 
sân, s¡ đã được tận-diệt. 


4) Người vững-chắc: ý muốn nói, tâm đã an- 
định, hêt xao-động. 


HỌC TẠP: 


- Học thuộc lòng bài Kệ, đễ ghi nhớ bốn đức- 
tánh của bực La-hán. Đồi với người tu tại-gia, 
có thê bắt đầu tập bỏ bớt hai điều lậu- 

hoặc này: diệt tham bằng bô-thí; diệt 

sân bằng nhẫn-nhục, chẳng tranh hơn thua. 


(76).- Tích chuyện Trưởng-lão Xá-lợi-phất bị 
vu-cáo. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp 
có đề-cập đến việc Trưởng-lão Xá-lợi-phất bị 
vu-cáo. 


Thuở ấy, vào cuối mùa an-cư, Trưởng-lão Xá- 
lợi-phất sắp-sửa lên đường đi xa, cùng với một 
số tỳ-kheo. Có một tăng-nhơn trẻ tuổi vì bị 
Trưởng-lão nghiêm-khắc chỉ-dạy lỗi-lầm, nên 
sanh lòng oán-giận, đến thưa trình với Đức Phật 
rằng, mình bị Trưởng-lão Xá-lợi-phất mắng- 
nhiếc và đánh-đập. Đức Phật cho mời Trưởng- 
lão đến đề hỏi sự thật ra sao. Trưởng-lão Xá- 
lợi-phất thưa: "Bạch Thế-tôn, có thể nào một tỳ- 
kheo thường quán-niệm thân-tâm, trước khi 
lên đường đi xa lại chẳng sám-hồi lỗi-lầm của 
mình với người bạn đồng-tu? Con đây cũng 
như đất kia, chẳng thấy thoả-thích khi được hoa 
đẹp cắm lên, cũng chẳng thấy buôồn-phiền khi bị 
phân hay rác-rưới vung-vãi lên. Con cũng như 
tắm thảm để chà chơn, như người ăn-mày, như 
con trâu đã gãy sừng. Con lại cảm thấy nhàm- 
chán, chẳng hề luyến-ái đến tắm thân bắt-tịnh 
này." 


Khi nghe Trưởng-lão thốt lên những lời như thế, 
vị tăng-nhơn trẻ tuôi cảm thây hô-thẹn quá đổi, 
bật lên khóc và xin thú tội đã nói dôi vu-oan cho 


Trưởng-lão. Đức Phật khuyên Trưởng-lão nên 
vì lòng từ-bi mà chấp-nhận lời sám-hồi của vị 
tăng-nhơn, kẻo y bị trừng-phạt nặng-nề. 
Trưởng-lão Xá-lợi-phất chẳng những chắp-nhận 
lời sám-hối của vị tăng-nhơn mà còn xin lỗi lại 
với vị này, nếu trước đây Trưởng-lão có 

làm điều chỉ xúc-phạm đến. 


Lúc bấy giờ, chư Tăng thấy thái-độ đáng kính 
của Trưởng-lão nên hết lời khen ngợi. Đức Phật 
nói: "Nầy chư tỳ-kheo, Xá-lợi-phát chẳng còn 
chút sân-hận và ác-ý trong tâm nữa. Cũng 

như đất kia, Xá-lợi-phát rất nhẫn-nhục; cũng 
như trụ đồng kia, Xá-lợi-phất rất vững-chắc; 
cũng như nước hồ kia lắng sạch bùn-sình, tâm 
Xá-lợi-phất luôn luôn thanh-tịnh." 


Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây: 


Trơ như đất, tâm không hiêm-hận; 
Vững như trụ đồng, mặc cảnh nhục vinh, 
Trong như hô nước lắng sạch bùn sình, 
Bực La-hán dứt Luân-hôi lận-đận. 
(Kệ số 095.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Xá-lợi-pháắt: vị đại-đệ-tử của Phật, nỗi tiếng là 
thông-minh bực nhứt. Tên tiếng Pali 

là Saripuifa, nghĩa là con trai của bà Sari ( = 
bà Thu.) 


- Vu-cáo: Vu = bịa đặt ra đễ gán tội cho ai; Cáo 
= mách, méc. Vu-cáo là dùng lời nói dôi-trá đô 
tội oan cho kẻ khác. 


-Bạch Thế-tôn: Bạch = tiễng thưa trình với bực 
trưởng-thượng; Thé = thế-gian; Tôn = tôn- 
kính. Thế-tôn là bực được cả thế-gian tôn-kính. 
Khi đệ-tử thưa với Đức Phật, thì nói Bạch Thế- 
tôn. Phật tự-xưng là Như-Lai 


- Quán-niệm thân-tâm: Quán-niệm = suy-nghĩ 
sâu-xa. Theo phép Quán Tứ niệm-xứ, hành-giả 
luôn nhớ nghĩ đến bốn điều: (1) thân bắt-tịnh ( = 
bên trong thân chứa nhiều chất dơ), (2) thọ thị 
khô ( = các cảm-thọ gây ra đau-khổ), (3) tâm vô- 
thường ( = tâm hay thay đổi luôn), (4) pháp vô- 
ngã (muôn vật đều rồng-rang, vô- ngã). Nhờ 
phép quán này, ta chẳng bấu-víu vào thú vụi 
vật-chất của cuộc đời sướng ít khổ nhiều nây, 
mà lo tu-hành. 


- Sám-hồi = ngỏ lời xin lỗi, ăn-năn, và hứa chừa 
từ rày vê sau. 


- Đồng-tu = người bạn cùng tu-hành với mình. 


- Vung-vãi = vứt bừa-bãi lên rất dơ-dáy. 


- Bât-tịnh: Bất = chẳng; Tịnh = sạch-sẽ. Thân 
bâ†-tịnh, ở đầy, chỉ vào bên trong thân chứa 
nhiêu chât dơ, thân chằng đáng quá quí-trọng. 


- Tư-bi: Từ = thương người và đem vui cho 
người; Bí = thương người và cứu khổ cho 
người. Từ-bi, ở đây, nghĩa là vì lòng thương mà 
tha tội. 


- oân-hận: Sân = giận; Hận = hòn. Sân, giận thì 
nổi nóng la quát một lúc rồi nguôi; còn hận, 
hờn, tuy chẳng la lối, nhưng trong lòng giữ sự 
phiền-trách lâu ngày hơn. 


- Hiêm-hận: cũng hờn-giận, nhưng dai-dẳng 
hơn. 


- Nhẫn-nhục = nhịn nhục, cam chịu nhịn mà 
chăng buôn tức hay oán 


- Trơ = trơ-trơ, chẳng có phản-ứng gì. 


- Nhục Vinh: Nhục = bị nói nặng, làm mắt danh- 
dự, bị chạm tự-ái; Vinh = vinh-quang, được 
khen-ngợi, đê-cao. 


- La-hán, A-la-hán: tiêng Pali là arahant, quả-vị 
Thánh, người đã diệt xong các phiên-não, 
chứng được vô-sanh, chăng còn tái-sanh trong 


cõi Luân-hồi nữa, sống an-nhiên trong cảnh tịch- 
diệt. 

- Luân-hôi: Luân = bánh xe; Hôi = trở lại. Theo 
giáo-lý nhà Phật, chúng-sanh sanh ra, lớn lên 
hưởng sướng thì ít mà chịu khổ thì nhiều, 

chết đi phải sanh trở lại nữa, tùy theo nghiệp; sự 
tái-sanh đó gọi là cảnh Luân-hôi. Tu-hành đến 
cấp La-hán, mới hết bị nghiệp ràng-buộc. 


- Lận-đận = gian-nan, khôn-khó, khổ-sở, ba 
chìm bảy nôi. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện đề-cao thái-độ của Trưởng-lão Xá- 
lợi-phất: chẳng tìm cách tự bào-chữa mình khi 
bị vu-oan, chẳng oán-giận người vu-cáo mình. 
Thái-độ nầy rất khó cho ta tập-luyện được, vì 
thường-nhơn hay phản-ứng, ăn miễng trả 
miễng. Trong sáu pháp Ba-la-mật của Bô-tát- 
đạo: bô-thí, trì-giới, nhẫn-nhục, tinh-tắn, thiên- 
định và Bát-nhã, hạnh nhẫn-nhục là hạnh khó 
tập-luyện nhứt, vì phải biết quên cái Ta. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 095: 


Bài Kệ dạy ta giữ tâm cho thật an-tinh: 


- Tâm an: phải trơ như đất, vững như trụ- 

đồng. Trơ như đất, có nghĩa là khi bị sỉ-nhục, 
chẳng dùng lời thô-ác chống đối lại, giữ sự im- 
lặng mà trong lòng chẳng giận. Vững như 

trụ đông, có nghĩa là khi được khen chẳng nở 
mũi khoe-khoang; khi bị chê-trách chẳng xụ mặt 
giận-dữ. 

- lâm tịnh: Tịnh là trong sạch. Tâm thanh- 

tịnh chẳng chứa giữ các ý xấu-ác, chỉ nghĩ tốt 
cho người, chỉ nghĩ nhũn-nhặn cho mình. 


HỌC TẠP: 

1.- Học thuộc lòng bài Kệ, đễ ghi nhớ phải 

giữ tâm an-tinh. 

2.- Thử đê-nghị tập giữ tâm thản-nhiên: 

- khi được khen, chỉ cám ơn người khen và mỉm 
Cười. 


- Khi bị chê, cũng cám ơn và nhỏ-nhẹ hứa 
sửa đôi. 


(77).- Tích chuyện vị Sa-di ở Cô-sâm-bi. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳy- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng- pháp 
có đề-cập đến một vị Sa-di nhỏ tuổi ở xứ Cô- 
sâm-bhi. 


Thuở ấy ở Cô-sâm-bi có một cậu bé con lên bảy 
tuổi được nhận vào làm Sa-di, dưới sự chỉ-dạy 
của Trưởng-lão Thi-sa. Trước khi làm lễ thé- 
phát cho cậu, Trưởng-lão dạy cho cậu một đê- 
tài thiên- -quán. Trong khi được cạo đầu, cậu bé 
suy-tư về đề-tài quán-chiếu thật là chăm-chú, 
khiến cho đến khi các sợi tóc cuối cùng 

vừa được hớt xong, thì cậu bé đã chứng được 
quả-vị A-la-hán. 


Sau đó ít lâu, Trưởng-lão Thi-sa dẫn cậu bé 

lên đường đi đến Xá-vệ để đảnh-lễ Đức Phật. 
Dọc đường, cả hai nghỉ đêm trong một ngôi 
chùa nhỏ trong làng. Đêm ấy, Trưởng-lão lên 
giường nằm ngủ, còn cậu bé lại ngôi thiên suốt 
cả đêm bên cạnh giường của Sư-phụ. Trời mờ 
mờ sáng, Trưởng-lão chỗi dậy, định đánh thức 
cậu Sa-di, mới dùng cán quạt lá-kè khỏ vào đầu 
để gọi dậy. Hủi thay, cán quạt lại đánh mạnh 
nhằm vào mắt cậu Sa-di. Cậu lấy tay che mắt, 
nhồm dậy, đi lo nấu nước nóng cho Sư-phụ rửa 
mặt. Khi bưng nước âm dâng lên cho Thầy, cậu 
cầm thau nước có một tay, còn một tay thì che 
mắt. Sư-phụ quở, sao lại vô-lễ dùng có một tay? 
Cậu vội bỏ tay bụm mắt ra cầm lấy thau nước, 
bầy giờ Trưởng-lão mới nhận ra là 

mình đã đánh trúng mắt học-trò và làm hỏng hết 
một con mắt. Trưởng-lão vội-vàng xin lỗi, nhưng 


cậu Sa-di thưa: "Bạch Thây,đó chẳng phải là lỗi 
của Thây, mà chính là vì nghiệp cũ của con, nay 
con phải chịu chột mất." 


Đến khi đảnh-lễ Đức Phật, Trưởng-lão bạch 
Phật rằng, cậu Sa-di nầy là một bực cao-quí 
nhứt mà Trưởng-lão chưa từng gặp. Khi nghe 
kế chuyện lại, Đức Phật mới bảo rằng: 'Nầy chư 
tỳ-kheo, một vị A-la-hán chẳng hề sanh lòng 
tức-giận đối với một ai, bao giờ cũng điều-phục 
các căn và luôn luôn tỏ ra thanh-thản và hoàn- 
toàn trằm-tĩnh." 


Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây: 


Tâm trâm-tĩnh, ý lời trâm-fĩnh, 
Các hành-động cũng đều trâm-tnh. 
Đó là người có chánh-biên-tri, 
Giải-thoát, sông quân-binh, an-tjnh. 
(Kệ số 096.) 
TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- oa-đi: người mới vào chùa tập-sự tu-hành, 
chưa thọ-giới tỳ-kheo. Tiêng Pali là Sàmanera. 


- Cô-sâm-bi: tên xứ nầy tiếng Pali là Kosambii. 


- Thi-sa: tên của Trưởng-lão tiếng Pali là T/ssa. 


- Thê-pháit: Thế = cắt, hớt (tóc); Phát = tóc. Làm 
lễ thế-phát là cạo trọc đầu đi tu. 


- Đê-tài thiên- -quán: Đê-tài là một đầu-đề, một 
đề-mục; Thiên- -quán là để tâm suy-nghĩ thật 
sâu-xa về vắn-đề gì, chẳng hề xao-lãng. 


- Quả-vị A-la-hán: quả-vị Thánh, cao nhứt trong 
bôn quả-vị của hàng Thanh-văn ( = các đệ-tử 
sông gân bên Phật, nghe kinh và tu-tập theo) 


- Ngôi Thiên: ngồi yên trong tư-thê kiết-già ( = 
tréo hai chơn lên hai đùi), chăm-chú suy-tư vê 
một đê-tài, chăng lo ra. Còn gọi là toạ-thiên. 


- oư-phụ: Sư = thầy dạy, Phụ = cha. Sư-phụ là 
thầy dạy. Ở chùa, các vị tu-hành thường gọi 
thầy hay sư-cô dạy đạo cho mình là Sư-phụ. 


- Lá-kè: lá cây kè, giỗng như lá dừa nước. 
- Vô-lễ = vô phép, thiếu lễ-độ. 
- Hỏng = hư. Làm hỏng mắt là làm hư con mắt. 


- Nghiệp cũ: các hành-động của kiếp trước, nay 
sanh ra quả-báo. 


- Chột mắt: bị hư hết một con mắt. 


- Trâm-ffnh: Trâm = chìm, lắng xuống; Tĩnh 
= yên-tịnh. 


- Thanh-thản: nói về tâm-hồn của người cảm 
thây nhẹ-nhàng, chăng lo-lăng, chăng phiên- 
muộn. 


- Chánh-biên-tri: Chánh = chơn-chánh, đúng- 
đắn; Biến = cùng khắp tất cả, mọi việc; Trí = biết 
rõ. Chữ Chánh-biến-tri dùng đễ dịch danh-từ 
tiếng Phạn là Samyak-sambuddha, biết rõ được 
tất cả, đại-giác-ngộ. 


- Quân-bình: Quân = đều nhau; Bình = ngang 
nhau, băng nhau. Sông quân-bình có nghĩa là 
cuộc sông bình-thản, yên-ôn, chăng náo-động, 
có tâm-hôn êm-ả, chăng xao-xuyên. 

- An-tnh: An = yên-ỗn; Tịnh = vắng-lặng. 

Chữ an-finh ở đây nói vê tâm; tâm an-tinh là tâm 
vừa trong-sạch, vừa yên-ôn, văng-lặng, có 
nghĩa là lòng chăng có ý ác, chăng lo-sợ, chăng 
phiên-muộn, luôn nhẹ-nhàng. 

B.- Nghĩa Ý: 

(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 

Tích chuyện mang hai ý-nghĩa 

1) Vị Sa-di chuyên-tâm quán-chiếu trong khi làm 


lễ thế-phát đã chứng-đắc được quả-vị cao-quí 
A-la-hán. Chăng phải ai làm theo như thê mà 


cũng chứng-đắc được; đây là trường-hợp hết 
sức đặc-biệt; vì phải tu nhiêu đời kiệp, còn chưa 
chứng được quả-vị A-la-hán như thê. 


2) Khi bị đánh hư một mắt, vị Sa-di chẳng thốt 
lên lời than-vãn kêu đau: đây là ý-chí hết sức 
mạnh-mẽ đè-nén được cơn đau khủng-khiếp. 
Đến khi Thầy ngõ lời xin lỗi vì lỡ tay, vị Sa-di lại 
cho rằng chính vì nghiệp cũ của mình mà bị chột 
mắt chớ chẳng phải do lỗi vô-ý của Thầy gây ra. 
Thái-độ chẳng oán-hờn nây rất đáng ta nễ-phục. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 096: 


Bài Kệ nêu lên đức-tánh của vị A-la-hán: Tâm 
an-tịnh; Trí giải- -thoát. Thê nào là tâm an- 

tịnh? Ở đây, có ba phương-diện: (1) tâm trẫm- 
ĩnh; (2) ý trằm-fïnh, (3) lời trằm-fĩnh, cả ba 
phương-diện nói đến sự irâm-ffnh,nghĩa là luôn 
luôn hiền-từ, dịu-dàng, từ-tốn, thanh-thản. Thế 
nào là 7rí giải-thoát? Ở đây, bài Kệ nói đến 
Chánh-biễn-tri, đó sự hiễu-biết thông-suốt được 
tất cả mọi sự-việc; đấy là Trí-huệ của Đức Phậi. 
Người Phật-tử còn chưa được chánh-biễn- 

frí, cho nên cố gắng học-tập Kinh-điễn, thực- 
hành lời dạy của Đức Phật, dẹp bỏ các íâ- 

kiến, sẽ đi đến gần chỗ Trí-huệ được giải-thoát. 


HỌC TẠP: 


1.- Học thuộc lòng bài Kệ, đề ghi nhớ phải luôn 
tập tâm trâm-finh 


2.- Đê-nghị một thái-độ trâm-fnh: bị đứt tay chảy 
máu nhiêu, đừng khóc lóc, chớ cuông lên, hãy 
lo băng-bó trong yên lặng. 


(78).-Tích chuyện vê một lời nói của Đại-Đức 
Xá-lợi-phắt. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, 
có đề-cập về ý-nghĩa của một lời nói của 
Trưởng-lão Xá-lợi-phất. 


Thuở ấy có ba mươi vị tỳ-kheo từ một làng nọ đi 
đến tịnh-xá Kỳ-viên để đảnh-lễ Đức Phật. Đức 
Phật quán-tháy trong số đó sẽ có người sắp 
chứng-đắc được quả-vị A-la-hán, mới cho mời 
Trưởng-lão Xá-lợi-phất đến và hỏi rằng: "Này 
Xá-lợi-phất, ông có nghĩ rằng khi quán-chiếu 
thâm-sâu về các căn, hành-giả có thê chứng- 
đắc được Niết-bàn chăng?" Trưởng-lão Xá-lợi- 
phất bạch Phật: "Bạch Thế-tôn, về vân-đề 
chứng-đắc được Niễt-bàn nhờ quán- -chiếu 
thâm-sâu về các căn, chẳng phải vì con đây đã 
nghe lời dạy của Thế-tôn, rồi tin-tưởng nơi Thế- 
tôn mà con tin theo đó; chỉ có những kẻ còn 
chưa tự mình chứng-đắc mới đi tin lời của 


người khác nói mà thôi." Nghe nói thế, một số 

tỳ-kheo hiều-lầằm và cho răng Trưởng-lão chưa 
dứt sạch các tà-kiến và thiếu niềm tin nơi Đức 

Phật. 


Đoán biết tâm-trạng nghi-ngờ này của các tỳ- 
kheo kia, Đức Phật liền giải-thích thêm: 'Này các 
tỳ-kheo, lời nói của Xá-lợi-phất chỉ có nghĩa 
giản-dị như thế này: Xá-lợi-phất có tin rằng, nhờ 
quán-chiếu thâm-sâu các căn, hành-giả sẽ 
chứng-đắc Niết-bàn; nhưng Xá-lợi-phất chỉ tin 
như thế, sau khi chính mình đã thực-sự chứng- 
đắc Niết-bàn, chớ chẳng phải chỉ tin vì nhẹ dạ 
nghe theo lời dạy của kẻ khác. Xá-lợi-phất luôn 
luôn tin-tưởng vào Phật, tin-tưởng vào các hậu- 
quả của các hành-động thiện và bất-thiện." 


Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây: 


Người chẳng dễ tin vì nhẹ dạ, 
Thông-đạt pháp vô-vi Niết-bàn, 
Cắt mọi hệ-lụy gây tái-sanh, 
Diệt mọi duyên tạo nên nhơn-quả, 
Bao tham-ái cũng đêu bỏ cả, 
Quả thật là vô-thượng Thánh-nhon. 
(Kệ số 097.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Đại-đức: Đại = lớn; Đức = đức-hạnh. Đại- 
đức là tiếng nhà chùa gọi các vị Tỳ-kheo; được 
trên ba mươi tuổi đạo thì gọi là Thượng- 

Toạ (thượng = trên; toạ = chỗ ngồi.), trên bốn 
mươi tuổi đạo là Hoà-thượng. 


- Quả-vị A-la-hán, Xá-lợi-phắt, Niễt-bàn: xin xem 
lại bài trước. 


- Quán-chiễu thâm-sâu: suy-nghĩ thật sâu-xa, 
chăng xao-lãng. 


- Các căn: Căn = gốc, nơi phát-sanh. Chữ các 
căn trong Phật-học chỉ vào năm giác-quan: mắt, 
tai, mũi, lưỡi và da; nhưng trong Phật-học 

có sáu căn, thêm ý-căn trong tâm. 


- Tà-kiễn: Tà = xiên-xéo, sai làm; Kiến = ý- 
kiên. Tảä-kiên là ý sai-lâm. 


- Nhẹ dạ = nghe ai nói cũng liền tin theo, chẳng 
suy-xét cặn-kẽ. 


- Hậu-quả: Hậu = sau; Quả = kết-quả. Hậu- 
quả của một hành-động là những gì xảy ra do 
hành-động đó gây nên. Hậu-quả =/ = nguyên- 
nhon. 


- Thiện và Bât-thiện: Thiện = lành; Bắt-thiện 
= chăng lành. 


- Thông-đạt = hiễu rõ thật tường-tận. 


- Pháp vô-vi: các sự-việc chẳng bị điều-kiện- 
hoá, chẳng bị biến-đồi, luôn-luôn thường- 

còn, được gọi là pháp vó-vi, thí-dụ như Chơn-lý, 
Hư-không là các pháp vô-vi. Niết-bàn cũng thê. 


- Hệ-lụy: Hệ = liên-hệ, dính mắc vào; Lụy = bó- 
buộc. 


- Tái-sanh: Tái = một lần nữa; sanh = sanh 
ra. Tái-sanh là sau khi chêt đi ở cõi đời nây lại 
sanh ra một đời khác, theo luật Luân-hôi. 


- Duyên = cơ-duyên, những gì khiến cho một 
sự-việc xảy ra. 


- Nhơn-Quả: nguyên-nhơn và hậu-quả. 


- Tham-ái = sự tham-muốôn thái-quá. Chính 
vì tham-ái (tiêng Pali là 7anha) mà con người 
phải tái-sanh mãi trong cõi Luân-hôi. 


- Vô-thượng: Vô = chẳng có; Thượng = trên. Vô- 
thượng là bực mà trên đó chăng còn ai hơn 
nữa. 


- Ihánh-nhơn: Thánh = theo giáo-lý nhà Phật, 
bực đã dứt được tái-sanh trong vòng Luân-hồi. 
Tu-hành đến bực A-la-hán là chứng bực Thánh; 
còn ba quả-vị kia: Tu-đà-huờn, Tư-đà-hàm, A- 


na-hàm, vì còn tái-sanh, nên được gọi là 
bực Hiên. Đó là bôn quả-vỊ, 
ba hiền, một thánh của hàng Thanh-văn 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện kể lại việc hiểu-lầm về một lời nói 
của Trưởng-lão Xá-lợi-phất: "Chẳng phải vì con 
nghe lời dạy của Thế-tôn mà con tin theo... " rồi 
cho rằng Trưởng-lão thiêu lòng tin-tưởng 

nơi Đức Phật. Đâu phải vậy! Y Trưởng-lão 
muốn nói, chỉ tin vào Phật, sau khi đem lời dạy 
của Phật ra thi-hành thấy đúng và có lợi-ích. 
Nếu ta vừa nghe xong, đã tin ngay, đó có thê là 
vì nhẹ dạ mà tin, niềm tin đó còn lỏng-lẻo; chỉ 
khi nào ta thực-hành theo lời dạy, thấy rõ kết- 
quả mong-muốn, bấy giờ niềm tin mới vững- 
chắc. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 097: 


Xin phân-tách các đức-tánh của Thánh-nhơn, 
nêu trong bài Kệ: 

1) Người chắng dễ tin vì nhẹ dạ: đây là lòng tin- 
tưởng thật vững-chắc vào Tam-Bảo: Phật, 
Pháp và Tăng. 


2) Thông-đạt pháp vô-vi Niết-bàn: chẳng những 
hiểu rõ rành-rẽ về các pháp vô-vi ( = thường- 
hằng, chẳng bị điều-kiện-hoá, chẳng bị thay đổi) 
mà còn thực-hành, chứng- -đắc về Niết-bàn ( = 
tâm- -trạng người đã dứt hết các phiền-não, 
chẳng còn phải íái-sanh nữa.) 


3) Cắt mọi hệ-luy gây tái-sanh: có nghĩa là 
dứt được mọi ràng-buộc trong cảnh Luân-hài; 
nói cách khác, khiến cho 

sạch được nghiệp, chẳng còn tạo nhơn ác để 
phải fá¡i-sanh lại nữa. 


4) Diệt mọi duyên tạo nên nhơn-quả: tức là bỏ 
dứt việc làm ác tạo nên ác-báo sau nây, chỉ 
chuyên hành thiện đê mong được giải-thoáit. 


5) Bao tham-ái cũng đêu bỏ cả: dứt mọi tham- 
luyên vào cuộc sống sướng Ít khổ nhiều này, chỉ 
chuyên-tâm tu để được giải- -thoát. Nhắm mục- 
tiêu Niết-Bàn, mà chẳng mong- cầu 

sớm đắc Niêï-bàn, vì còn mong-câầu là 

còn tham-ái. 


HỌC TẬP: 


1.- Học thuộc lòng bài Kệ, đễ ghi nhớ về lòng tin 
vững-chắc vào Phật-pháp, sau khi đã biết thực- 
hành theo giáo-pháp. 


2.- Đê-nghị bỏ thái-độ nghe đôn ở đâu có chùa 
linh-thiêng, có thây đăc-đạo, liên vội chạy đi 
theo. Đừng chê ngay, xét cho kỹ mới tin. 


(79).- Tích chuyện Trưởng-lão Lê-va-ta. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳỹ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, 
có đề-cập đến Trưởng-lão Lê-va-ta, tu ân-cư 
trong rừng keo. 


Thuở ấy gia-đình của Trưởng-lão Xá-lợi-phất có 
nhiều người đi xuất-gia, trong nhà chỉ còn một 
cậu trai nhỏ bảy tuổi. Cha mẹ lo-lắng rồi đây 
chẳng còn ai ở bên cạnh lúc tuổi già, nên đã 
sớm nhờ mỗï-lái tìm vợ cho cậu Lê-va-ta, theo 
phong-tục fảo-hôn ở Ấn-độ. Đến ngày đám cưới 
của mình, cậu Lê bỗng gặp một bà cụ già, hơn 
trăm tuổi; nhìn thấy cụ già lụm-cụm, cậu liền 
nghĩ đến cảnh khổ của con người trong kiếp 
sông, rồi đây ai cũng phải trải qua sự suy-nhược 
của tuổi già. Nghĩ đến đấy, cậu liền bỏ buổi lễ, 
trốn đi, chạy vào ngụ trong một tu-viện. Báy giờ, 
các vị tỳ-kheo trong tu-viện, trước đây có được 
lời dặn của Trưởng-lão Xá-lợi-phất, hễ em của 
Ngài muốn đi tu, thì cứ nhận ngay cho làm Sa- 
di. Sau lễ thế-phát, các tỳ-kheo liền thông-báo 
cho Trưởng-lão Xá-lợi-phất hay tin rằng Lê-va- 
ta đã xuất-gia. 


Sa-di Lê-va-ta được các tỳ-kheo chỉ-dạy cho 
một đề-tài thiền-quán, liền xin phép lên đường 
vào khu rừng cây keo, cách tu-viện hơn ba 
mươi do-tuần để tu-hành ẩn-cư. Chẳng bao lâu, 
chứng đươc quả-vị A-la-hán. Sau mùa an-cư 
kiết-hạ, Trưởng lão Xá-lợi-phất xin phép Đức 
Phật để vào khu rừng keo thăm em. Đức Phật 
bảo, Ngài và chúng Tăng sẽ cùng đi để viếng 
nơi cư-ngụ của Sa-di Lê-va-ta. 


Đường đi đến rừng keo khá xa, quanh-co, gô- 
ghè, lại vắng người, nhưng chư Thiên đã dựng 
lên ở môi do- tuần một trạm nghỉ chơn, có đầy- 
đủ thức-ăn vật-uống đề cúng dường Đức Phật 
và chúng Tăng. Khi hay tin Tăng-đoàn sắp đến, 
Sa-di Lê-va-ta nỗ-lực dựng thêm lều để tiếp- 
đón. Và trong thời gian lưu lại tại rừng keo, mọi 
người đều được đủ tiện-nghi. 


Khi trở về, Đức Phật và chúng Tăng ghé qua tu- 
viện Đông-viên ở phiá đông thành Xá-vệ. Bà Vi- 
sa-kha ra nghinh-đón, dâng-cúng thực-phâm 
lên Đức Phật. Sau buổi ngọ-trai, bà Vi-sa-kha 
thưa hỏi Đức Phật về nơi cư-trú trong rừng keo 
của Sa-di Lê-va-ta như thế nào, Đức Phật liền 
đáp bằng bài Kệ, như sau đây: 


Dù tại trong làng mạc, 
Hay ở chôn rừng sâu, 


Vực thầm hay đồi cao, 
Nơi La-hán toạ-lạc, 
Vùng đât lành khả-ái. 
(Kệ số 098.) 

TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 
- Lê-va-ta: tên của Trưởng-lão, tiếng Pali 
là Hñevata. 
- Rừng keo = rừng này có nhiều cây keo (tên 
cây nây là Acacia) 
- Ấn-cư: Ấn = ân-núp, ở chỗ kín-đáo; Cư = ở, 
cư-ngu. Tu ân-cư là ở nơi văng-vẻ, một 
mình, đê chuyên-tâm tu-hành. 
- Xuẩt-gia: Xuất = ra khỏi; Gia = nhà. Xuắt-gia là 
rời nhà đi †u. 
- Môi-lái = người ở giữa, giúp cho hai người lạ, 


tính xong công-việc. Trong đám cưới, ta thường 
gọi người môi-lái là ông mai, bà mai. 


- lảo-hôn: Tảo = quá sớm; hôn = cưới vợ. Theo 
tục tảo-hôn, cha mẹ lo cưới vợ cho con trai còn 
nhỏ tuôi. Tục nây ở Việt-nam xưa kia cũng có. 


- Suy-nhược: Suy = suy-sụp; Nhược = yêu-ớt. 
Trong bốn cảnh Khổ, được nói trong giáo-lý nhà 
Phật: sanh, lão, bịnh, tử thì lão ( = già)chỉ vào sự 
suy-nhược. Chẳng có ai tránh khỏi sự suy- 
nhược khi về già cả. 


- Thế-phát: Thế = cắt (tóc); Phát = tóc. Lễ thé- 
phát là lễ cạo trọc đầu để thọ-giới Sa-di ( = 
người mới vào chùa tập-sự tu-hành, chưa thọ 
giới tỳ-kheo. Sa-di, tiếng Pali là Sàmanera.) 


- Đê-tài thiên-quán: xin nhắc lại, đó là một đầu- 
đê đê suy-nghĩ sâu-xa khi ngôi Thiên. 


- Do-tuẫn: dài khoảng một dặm (km, cây số), 
tiêng Pali là yo/ana. 


- Quả-vị A-la-hán, An-cư kiết-hạ: xin xem lại 
nghĩa ở hai bài trước. 


- Chư Thiên = các vị Trời. 


- Tu-viện Đông-viên = tu-viện nây, tiêng Pall 
là Pubbaràma, do bà cư-sĩ Vi-sa-kha xây cât, 
năm vệ phiá Đồng của chùa Kỳ-viên. 

- Toạ-lạc: Toạ = ngồi; Lạc = chỗ tụ-hội. 

Ơ đây, foạ-lạc = ở, cư-trú. 


- Khả-ái = đáng yêu. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 
Tích chuyện mang hai ý-nghĩa: 


1) Bỏ trỗn vào ngày đám cưới: đây là trường- 
hợp rất đặc-biệt của một cậu bé bảy tuổi rời 
cuộc sống trong gia-đình để đi tu. Tích chuyện 
thuật lại vì cậu Lê trông-thấy cảnh già-suy nơi 
bà lão lụm-cụm hơn trăm tuổi mà quyết-định 
xuât-gia, tìm đường giải-thoát khỏi cảnh Khổ 
của sanh-già-bịnh-chết. Quyếễt-định xuất-gia nầy 
xảy ra vào ngày đám cưới rất kịp thời vì ngăn 
chặn được sự tạo thêm các môi ràng-buộc vê 
vợ con sau này. Ta có thê thắc-mắc tại sao một 
cậu bé mới bảy tuổi mà có được một quyết-định 
quan-trọng như thế; nhưng xét lại, trong nhà 
cậu, các anh chị em đều đã xuất-gia, đó cũng là 
một nguyÊn- -nhơn đã thúc-đầy cậu noi theo con 
đường mà anh chị đã chọn. Nếu ta tin vào tiền- 
kiếp, có lễ trong các đời trước, cậu đã tu-hành 
nhiều, nên kiếp nầy mới sớm cắt-đứt được mọi 
luyền-ái trong gia-đình mà đi xuất-gia. 


2) Vùng đất lành khả-ái nơi vị A-la-hán ẩn- 

fu: Tích chuyện thuật lại Đức Phật đến Rừng 
Keo thăm-viêng nơi Sa-di Lê-va-ta ở, với mục- 
đích đề-cao cảnh-trí ẫn-tu thanh-tịnh. Tại sao 


nơi có vị A-la-hán ở lại là vùng đất khả-ái, đáng 
yêu? Đó là một nơi vắng- vẻ, xa hẳn chốn xôn- 
xao, đua chen của đời sống xã-hội ồn-ào. Đó là 
một nơi mà đức-hạnh cao-cả của người tu-hành 
có thê làm biến-đổi được phong-tục của những 
người sống chung-quanh, bằng lối sống giản-dj, 
an-nhiên, tự-tại. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 098: 


Trong bài Kệ này, Đức Phật bảo, bất cứ nơi nào 
có vị A-la-hán đang tu-hành, dầu ngay trong 
làng-mạc, hay ở chốn vắng-vẻ, nhờ đức-hạnh 
cao-cả và sáng-chói của bực Thánh, đã trở 
thành một vùng đất an-lành, khả-ái. Tại sao? Lý- 
do vừa được nêu lên ở mục 2, bên trên. 


HỌC TẠP: 


1.- Học thuộc lòng bài Kệ, đê biết mên nơi tu- 
hành thanh-văng. 

2.- Đề giải-trí vào dịp cuối tuân, xin đê-nghị đưa 
gia-đình đi viêng thăm một ngôi chùa trên núi. 
(80).- Tích chuyện vê một người đàn-bà 
quyên-rũ 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp 


có đề-cập đên việc một tÿ-kheo bị một người 
đàn-bà quyên-rũ. 


Thuở ấy có một vị tỳ-kheo, sau khi được Đức 
Phật chỉ-dạy cho một đề-tài thiền-quán, liền đến 
một khu vườn đề thực-tập toạ Thiền. Bấy giờ, 
có một người đàn-bà đi ngang qua trông-thấy 
trang-mạo tuấn-tú của vị tu-sĩ mới sanh lòng 
quyến-luyến, và đến bên cạnh tìm cách dụ-dỗ. 
Vị tỳ-kheo vừa sợ-hãi, vừa cảm thấy toàn thân 
được một sự thoả-thích lâng- lâng tràn-ngập. Từ 
nơi hương-phòng Š ở chùa Kỷ-viên, Đức 

Phật quán-thây cảnh- -tượng ấy, ngại cho vị tỳ- 
kheo sa-ngã, Ngài dùng thần-thông, chiếu hào- 
quang đến khu vườn và bảo vị Tỳ-kheo rằng: 
'Này Tỳ-kheo, bọn phàm-phu thường hay chạy 
theo các dục-lạc về thể-chất; đây chẳng phải là 
nơi thuận-tiện cho việc toạ-thiền. Nên chọn nơi 
vắng- vẻ trong rừng sâu, vì phàm- phu chẳng tìm 
thấy thoả-thích ở các nơi ấy." 


Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây: 


Rừng-rú đây thích-thú, 
Người đời ít ai chuộng. 
Bực đã dứt dục-vọng, 
Mén sống cảnh rừng hoang. 
(Kệ số 099.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Tỳ-kheo: tiếng Pali là Bhikkhu, phiên-âm là bí- 
số, dịch nghĩa là khâ¡-sĩ, là tu-sĩ theo Phật-giáo, 
giữ giới khât-thực ( = ởi xin ăn). 


- Quyến-rũ = theo rủ-rê khiên cho người phải 
ngã theo điêu xâu. 

- Đề-tài thiển-quán: xin nhắc lại, một đầu-đề hay 
là đê-mục đê suy-nghĩ thật sâu-xa, tâm chăng 
xao-động, trong khi ngôi Thiên. 

- Toạ Thiên = ngồi Thiền. 

-_Irang-mạo = hình-dung, dung-nhan, gương 
mặt, dáng-vóc. 

- Tuân-tú: đẹp trai, hiên-ngang, khôi-ngô. 

- Hương-phòng = căn phòng có hương thơm, 
nơi dành riêng cho Đức Phật; tiêng Pali 

là Gandhakuii. 

- Quán-thấy: trong cơn Thiền-định, thấy được 
nơi tâm. 

- Thân-thông = phép-lực cao-cường như có thể 
bay trên không. 


- Hào-quang = ánh-sáng chói lọi và rực-rỡ. 


- Phàm-phu: Phàm = tàm-thường; phu 
= người. Phàm-phu là người thường, chưa tu; 
trái nghĩa với bực Thánh-hiên. 


- Dục-lạc: Dục = ham-muôn; lạc = thú vui. 
Chữ dục-iạc thường trỏ vào các thú-vui thê- 
chât, thoả-mãn các giác-quan, nên thâp-kém. 


- Dục-vọng = ham-muốn, giống nghĩa với 

chữ dục-lạc. 

B.- Nghĩa Ý: 

(1) Ý nghĩa của Tích chuyện: 

Tích chuyện kế việc một tỳ-kheo ngồi Thiền 
trong vườn bị một người đàn-bà đi ngang qua 
quyên-rũ; nhưng nhờ Đức Phật chỉ dạy nên 
chọn nơi rừng sâu văng-vẻ, mới khỏi bị sa-ngã. 
Ý-nghĩa của Tích chuyện là khi ngồi Thiền, ta 
phải chọn một nơi thích-hợp, văng-vẻ, mới có 
thê chuyên-tâm tu-hành. 

(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 099: 


Bài Kệ rất giản-dj, chẳng chữ nào khó cả, đề- 
cao cảnh thanh-vắng của rừng-rú, dễ cho việc 
tu-hành tinh-tấn. Người thường chẳng thích nơi 


rừng-rú vì họ còn ham-mê các thú-vui nhục-dục, 
rộn-ràng; còn người đã dứt bỏ mọi dục-vọng 
(tức là bực A-la-hán), dẹp bỏ mọi ham-muôn, thì 
thấy thoả-thích khi sông trong cảnh núi rừng xa 
văng. 


HỌC TẠP: 


1.- Học thuộc lòng bài Kệ, đễ biết mễn chuộng 
cảnh núi rừng. 

2.- Thử đê- -_nghị một cách nghỉ hè: tham-dự một 
khoá tu Thiên tại vùng núi rừng. Đây là một lối 
thay đồi không-khí rất thoải-mái, đi du-lịch rất 
thích-thú, chẳng phải chỉ đề ngoạn cảnh núi non 
hùng-vĩ, mà còn có dịp ngồi dưới gốc cây khô, 
trên tảng đá mòn, tính-tâm xét lại lòng mình. 


-OoQOG- 


VIII.- Phẩm NGÀN. 
(81).- Tích chuyện người đao-phủ Tam-bá-đà. 
Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, 
có đê-cập đên việc người đao-phủ-thủ tên là 
Tam-bá-đà. 


Thuở ấy, có người đao-phủ-thủ, tên là Tam-bá- 
đà, chuyên nghề chặt đầu các tội-phạm đã bị 
nhà Vua xử tử-hình. Tam làm nghề đao-phủ 
trong năm mươi lăm năm, vừa nghỉ việc vê hưu. 
Sáng hôm ấy, anh ta vừa nâu xong một nồi 
cháo, định xuống sông tắm rửa rồi sẽ ăn sáng. 
Báy giờ, Trưởng-lão Xá-lợi-phất vừa xuất cơn 
diệt-tận-định, là cõi thiên-định cao nhứt, 

lên đường đi khát-thực. Khi sắp bước vào nhà, 
Tam nhìn thấy Trưởng-lão Xá-lợi-phất đang 
cầm bình bát đứng trước cửa, chờ được bố-thí. 
Tam nghĩ trong lòng, mấy chục năm qua, ta theo 
nghề chặt đầu tội-nhơn, chẳng có dịp làm được 
một việc thiện nào, nay chính là lúc nên đem cả 
nồi cháo ra cúng-dường cho vị Trưởng-lão 

này để tạo phước. Nghĩ xong, anh ta thỉnh 
Trưởng-lão vào nhà và bưng cháo ra dâng- 
cúng. 


Sau khi thọ-thực, Trưởng-lão Xá-lợi-phất 

liền đem Chánh- -pháp ra giảng-dạy cho Tam-bá- 
đà nghe, nhưng lúc ây Tam chẳng thể nào chú- 
tâm nghe hiểu được, vì trong lòng cứ mãi nhớ 
cả đời đao-phủ-thủ của mình chỉ chuyên đi giết 
người. Đoán biết tâm- -trạng đó, Trưởng-lão Xá- 
lợi-phát mới khéo-léo hỏi rằng: Trong mấy 
mươi năm qua, ông giết người vì theo lịnh của 
Vua hay vì chính anh thích giết?" Tam liền đáp, 


vì theo lịnh Vua mà giết. Trưởng-lão bảo: "Như 
thế, nếu chẳng có ác-ý giết người, thì đâu có tội 
sát-sanh." Nghe nói thế, lòng của Tam-bá-đà trở 
nên thanh-thản mới chăm-chú nghe giảng và 
thông-hiễu được Chánh- -pháp. Bấy giờ, anh 
chứng được tuệ thuận-thứ của Tu-đà-huờn-đạo. 
Khi Trưởng-lão châm-dứt thời pháp, Tam theo 
tiễn đưa Ngài một quảng đường; khi trở về, rủi 
thay, Tam-bá-đà bị một con bò điên húc chết. 


Chiều hôm ấy, khi hay tin Tam-bá-đa đã chết, 
các vị tỳ-kheo mới thưa trình Đức Phật và hỏi 
Ngài, chẳng biết Tam-bá-đà nay được tái-sanh 
về đâu. Đức Phật bảo, mặc dầu Tam-bá-đa suốt 
đời có phạm tội giết người theo lịnh Vua, nhưng 
trước khi chết, đã thông-hiều được Chánh-pháp, 
chứng-đắc được tuệ thuận-thứ, nên nay được 
tái-sanh lên cõi Trời Đâu-suất. Các vị tỳ-kheo tỏ 
vẻ ngạc-nhiên khi thấy Tam-bá-đa chỉ nghe 
Chánh-pháp được tuyên-giảng có một lần 

mà đắc được đạo-quả và sanh lên Trời, Đức 
Phật liền bảo, chẳng phải thuộc làu muôn kinh 
ngàn kệ trong Chánh- -pháp là điều quan- trọng, 
mà chỉ cần hiểu rõ một câu thật có ý-nghĩa trong 
Chánh-pháp là được hưởng phước-lạc cao. 


Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây: 


Dâu có nói ngàn lời vô-dụng, 
Chẳng theo đúng đạo-quả Niết-bàn. 
Sao bằng thốt một lời ý-nghia, 
Nghe xong rôi tâm được bình-an. 
(Kệ số 100.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 
- Đao-phủ-thủ: Đao = cây dao lớn đễ chém; Phủ 


= cái búa lớn; Thủ = tay; Đao-phủ-thủ là người 
chém đâu các tội-nhơn bị xử tử-hình. 


- Tam-bá-đà: tên kẻ đao-phủ-thủ này tiếng Palli 
là 7ambadàthika. 


- Tử-hình: Tử = chêt; Hình = hình-phạt. Tử- 
hình là phải tội chêt. 


- Vê hưu: thôi việc về nghỉ, sau một thời-gian 
làm nhiêu năm. 


- Diệt-tận-định = cơn đại-định cao nhứt trong 
tám cõi Thiền và Định, trong đó hành-giả đã 
chấm dứt được tất cả các cảm-thọ và tri-giác. 
Danh-từ Pali là @hàna samàpafti. 


- Tội-nhơn: Tội = lỗi lớn; Nhơn = người. Tội- 
nhơn là kẻ phạm tội nặng 


- Sáf-sanh: Sát = giết; Sanh = sanh-mạng, mạng 
sông. 


- Thanh-thản = nhẹ-nhàng, chẳng còn lo-âu, sợ- 
hãi nữa. 


- Tuệ thuận-thứ: Tuệ = trí-huệ, tâm-trí; Thuận 
= theo đúng chiều-hướng; Thứ = thứ lớp trước 
sau. Theo Thiên Minh-sát (Vipassanà), đây là 
giai-đoạn định-tâm khiến cho sự nhận-thức của 
hành-giả về Danh-Sắc (Nàmarùpa) diễn-tiễn 
theo đúng chiều-hướng của Đạo (Magga). 

- Iu-đà-huờn-đạo: còn gọi là Tu-đà-huờn- 
hướng (SotàpatHi Magga), theo đó hành-giả đã 
theo đúng con đường đưa đến quả-vị Tu-đà- 
huờn. 


- Húc = bị con bò điên đâm đầu vào và đạp lên. 


- Tái-sanh: Tái = một lần nữa; Sanh = sanh ra. 
Theo thuyêt Luân-hôi, chúng-sanh sau cõi đời 
nây, chêt đi tuỳ theo nghiệp mà sanh trở lại nữa. 


- Đâu-suất: cõi Trời cao hơn cõi Trời Tứ-thiên- 
vương và cõi trời Đao-lợi. Tiêng Pali là Tusita. 


- Tuyên-giảng: Tuyên = nói lên cho mọi người 
biêt; Giảng = nói rõ. 


- Thuộc làu = nhớ và đọc lại vanh-vách. 


- Phước-lạc: Phước = hạnh-phước; Lạc 
= VUI. Phước-lạc là điêu vui. 


- Vô-dụng: Vô =chẳng; Dụng =dùng. Vô-dụng là 
chăng dùng được vào việc gì có ích-lợi cả. 


- Đạo-quả Niễt-bàn: Đạo là con đường tu-tập 
(Magga). Quả là quả-vị, sự tu đã thành-công 
(Phala). Đạo-quả Niễt-bàn là đường-lối tu-tập để 
chứng Niết-bàn (Niết-bàn = tâm-trạng của 
người đã dứt sạch các phiền-não, chẳng còn bị 
tái-sanh nữa.) 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện thuật lại một người chuyên hành- 
hình tội-nhơn, nhờ nghe hiểu được một câu 
trong Chánh-pháp mà được tái-sanh lên cõi 
trời Đâu- suất. Ý- nghĩa quan-trọng của Tích 
chuyện gồm có bốn điểm chánh: 


1) Phương-tiện khéo-léo của Trưởng-lão Xá-lợi- 
phất dùng câu hỏi để khiến cho người nghe bớt 
lo-lắng mà chú-tâm vào việc nghe giảng pháp: 
Trưởng-lão biết ông Tam đang lo-sợ vì tội 

suốt đời đã giết chết nhiều người, nên chẳng 
thê chú-tâm nghe pháp, mới dùng câu hỏi khiến 
cho ông Tam nhận-thức rằng, mình chẳng có 


ác-ý gây tội sát-sanh, để lòng được thanh-thản 
mà nghe pháp. 


2) Đây chỉ là một phương-tiện khéo thôi, chớ 
ông Tam vẫn có tội sát-sanh. Tại sao? Vì tuy 
chẳng có ác-ý sát-sanh, nhưng hành- -động của 
nghề đao-phủ là giết người; tội nầy do vì ông đã 
chẳng biết chọn đúng được một nghề sanh- 
sông chẳng làm hại mạng chúng-sanh. 

Chọn nghề đúng-đắn đề mưu-sanh, trong Bát 
Chánh-Đạo, gọi là Chánh-mạng. Theo đúng 
Chánh-mạng, ta chẳng chọn các nghề như đánh 
cá, săn-bắn, chế-†ạo khí-giới, bán rượu mạnh; 
dĩ nhiên, nghề đao-phủ cũng là nghề chẳng 
chánh-đáng. 


3) Tại sao biết ông Tam vẫn có tội mà Trưởng- 
lão lại đưa ra câu hỏi khiến cho ông Tam tưởng- 
làm là mình vô-tội? - Đó là vì Trưởng- lão muôn 
cho lòng ông Tam bớt lo-lắng, để có thể chú- 
tâm vào lời giảng, và nhờ hiểu rõ lời giảng nên 
mới có đủ phước-duyên để chứng đạo-quả Tu- 
đà-huờn, thoát được cảnh ác, mà sanh lên cõi 
Trời. Đấy là phương-tiện khéo giúp người tạo 
thêm duyên lành để tránh được ác-báo. Điêu 
nầy giúp ta vững tin rằng, một người tuy mắc 
phải tội-lỗi, nếu biết sớm quay về con đường 
phải của Chánh-pháp, tạo được phước lành, thì 


ác-báo sẽ chẳng có đủ cơ-duyên để khởi 
lên được. 


4) Chẳng phải cần thông-thuộc tất cả Kinh-điễển, 
chỉ cần hiểu-biết thật rõ một câu có ý-nghĩa 
trong Chánh-pháp là có thê được hưởng phước- 
lạc cao. Phước-lạc đó, đối với ông đao-phủ-thủ 
Tam-bá-đà là khỏi phải sa vào cõi điạ-ngục vì 
tội đồng-loã sát†-sanh, mà lại được sanh lên 
cảnh Trời Đâu-suất, hưởng phước thanh-nhàn. 
Ứng-dụng điểm này, khi học-tập về Kinh-kệ, ta 
chớ nên tham-lam học cho nhiều bài, chỉ cần 
hiểu rõ một bài, một câu, có ý-nghĩa liên- 

quan đến sự giác-ngộ và giải-thoát, đủ đễ tu-tập 
sao cho tâm được thanh-tinh và bình-an. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 100: 


Bài Kệ nầy rất quan-trong, dạy ta khi học-tập 
Kinh-kệ, chớ nên tham-lam thâu góp cho thật 
nhiều, mà phải biết nghe hiểu một lời thật có ý- 
nghĩa, khiến cho tâm được bình-yên. Khi 

nào tâm bình-yên ? Khi nhờ nghe Chánh-pháp 
mà lòng ta trở nên trong-sạch, thanh-thản, thấy 
rõ con đường íu-tâm đề giải-thoát khỏi các 
phiền-não. 


HỌC TẠP: 


1.- Học thuộc lòng bài Kệ nây, đề ghi nhớ, khi 
học-tập Kinh-kệ, chẳng phải cầu lây số nhiều, 
mà phải biết hiểu rõ câu nào, lời nào giúp 
cho tâm được thanh-tinh, bình-an. 


2.- Một bài kệ tóm-tắt được cả Chánh-pháp: 
- Chớ làm điêu ác, 

- Giêng làm việc lành, 

- lâm-ý thanh-iinh, 

- Là lời Phật dạy. 


(82).- Tích chuyện vê Bá-hi-gia. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, 
có đê-cập đên việc người lái buôn Bá-hi-gia. 


Thuở ấy có một nhóm thương-gia ngồi thuyền 
vượt biên đi buôn xa. Chẳng may, thuyền bị 
bão-tố lớn đánh chìm, các thương-gia bị 

chết đuối, chỉ trừ một người sống-sót, tên là Bá- 
hi-gia. Nhờ ôm được một khúc gõ, Bá trôi dạt 
vào bờ, tấp vào hải-cảng Sử-pha-kha. Mình trần 
truông, Bá lấy miếng ván che thân, lượm được 
một cái bát, mới đến chỗ có người qua lại, để ăn 
xin. Nhiều khách bộ-hành thương-tình đem cơm 
cháo đến bố-thí, có kẻ lại đem quân- áo cho để 
che thân, nhưng Bá từ- chối, vì sợ nếu ăn mặc 
theo người thường, sẽ ít được người bố-thí. Lại 


có nhiều người trông thấy cảnh Bá che thân 
bằng tắm ván, tưởng đâu đó là bực tu-hành 
khổ-hạnh, đã chứng-đắc được đạo-quả A-la- 
hán. Tiếng đồn vang xa, rồi chính Bá cũng 
tưởng đâu mình là một bực A-la-hán thật, cứ 
tiếp-tục sống trong tà-kiến như thé. 


Cho đến một đêm kia, Bá-hi-gia đang ngủ, bị 
một người đánh thức dậy. Người ấy là một bực 
chơn-tu vốn là bạn thân với Bá-hi-gia trong một 
tiền-kiếp. Người bạn nói: 'Nầy anh Bá-hi-gia, 
anh đâu phải là người đã chứng-đắc được đạo- 
quả A-la-hán, sao anh lại dám nhận như thế?" 
Bá-hi-gia thật-†ình thưa: "Tôi cũng biết tôi có tội 
lớn, chẳng có tu-hành chỉ mà chứng-đắc được. 
Anh có biết trên thế-gian này ai là người đã 
chứng được ngôi-vị A-la-hán không?” Người 
bạn đáp: “Tôi có biết. Cách đây hơn trăm dặm 
đường, tại chùa Kỳ-viên, có tu-sĩ Cồ-đàm 
chứng-đắc được quả-vị A-la-hán, là bực đã 
hoàn-toàn giác-ngộ và giải-thoát." Bá-hi-gia 
mừng-rỡ nói: "Tôi phải đến đây để xin Ngài chỉ- 
dạy." Liền đó, Bá-hi-gia nhờ người bạn chỉ 
đường, lặn-lội cả đêm ngày để đến chùa Kỳ- 
viên. 

Vào sáng sớm hôm ấy, Đức Phật cùng chư 
Tăng đang đi khát-thực. Bá-hi-gia quần-áo rách- 


rưới, chân cẳng bị trầy sướt, qùi bên đàng và 
thưa với Đức Phật: "Bạch Ngài, con lặn- 

lội đường xa đến đây, mong Ngài đem Chánh- 
pháp ra chỉ dạy cho con.” Đức Phật đáp, nay 
còn chưa phải thời, vì đang đi khất- thực, hãy để 
đến khi khác. Nhưng Bá-hi- -gia cố nài-nỉ thưa 
rằng, đời người quá ngắn-ngủi, chẳng biết rồi 
đây có bị tai-nạn gì mất mạng sống đi chăng, xin 
Đức Phật thương-tình mà chỉ dạy ngay cho. 


Đức Phật quán- thây đã đủ cơ- duyên cho Bá-hi- 
gia chứng đắc đạo- -quả, nên Ngài liền dừng lại 
bên đường, giảng vắn-tắt cho Bá-hi-gia nghe: 
"Nây thiện-nam-tử, khi mắt nhìn một vật, chỉ nên 
thấy có vật; khi tai nghe tiếng, chỉ để-ý đến 
tiếng; khi mũi ngửi, chỉ biết đến mùi hương; khi 
lưỡi nếm, chỉ nhận ra vị; khi có sự đụng-chạm, 
chỉ cảm-nhận được cảm-giác; khi nghĩ đến một 
việc, chỉ ý-thức đến việc ây mà thôi." Khi chăm- 
chú nghe xong lời Đức Phật giảng, tâm-trí của 
Bá-hi-gia liền khai-ngộ và chứng- -đắc ngay quả- 
vị A-la-hán. Bá-hi-gia liền thỉnh-cầu Đức Phật 
cho gia-nhập Tăng- -đoàn. Đức Phật bảo Bá-hi- 
gia hãy đi lấy áo cà-sa, bình-bát và các thứ cần- 
dùng của một tỳ-kheo đem đến. Bá-hi-gia vâng 
lời; trên đường đi, rủi thay lại bị một con bò điên 
húc vào và ngả ra chết trên đống rác. Sau khi 
thọ-trai xong, các tỳ-kheo phát-giác thi-thễ của 


Bá-hi-gia, vào trình Đức Phật. Đức Phật bảo làm 
lễ hoả-táng cho Bá-hi-gia và lấy tro xương đem 
thờ nơi tháp. 


Trở về chùa Kỳ-viên, Đức Phật bảo chúng Tăng 
rằng, sau khi nghe Phật giảng mây câu vê 
Chánh-pháp, Bá-hi-gia đã thấu-hiều nhanh- 
chóng, đắc được đạo và quả A-la-hán, nên nay 
nhập vào cảnh-giới Niết-bàn. Trước sự ngạc- 
nhiên của các tÿ-kheo thấy Bá-hi-gia chỉ nghe có 
mây câu trong Chánh-pháp mà chứng- -đắc được 
quả-vị Niết-bàn, Đức Phật mới bảo: "Một bài 
pháp đem lại lợi-ích cho người, đâu cần phải 
dài-dòng." 


Rồi Đức Phật mới thốt lên bài Kệ sau đây: 


Dâu có đọc một ngàn câu Kệ 
Chẳng liên-hệ đạo-quả Niết-bàn, 
Sao bằng nói một câu Chánh-pháp, 
Nghe xong rôi, tâm được bình-an. 
(Kệ số 101.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Bá-hi-gia: tên người nầy tiếng Palli 
là Bàhiyadàruciriya. 


- Sử-pha-kha: tên hải-cảng nầy tiếng Pali 
là Suppàraka. 


- Hải- -cảng: Hải = biên; Cảng = cửa biển. Hải- 
cảng là cửa sông đỗ ra biên, nơi tu-tập ghe 
thuyền buôn-bán. 


- Khỗ-hạnh: Khô = khô-sở; Hạnh = hạnh-kiêm, 
lôi sông. Tu-hành Khô-hạnh là tu theo lỗi ép-xác, 
chịu cực-khô thái-quá. 


- Đạo và Quả A-la-hán: Đạo = con đường, 
đường-lối tu-hành (Magga); Quả = quả-vị, sự 

tu đã thành-công (Phala). A-la-hán = quả-vị 
Thánh, cao nhứt trong hàng Thanh-văn 
(Sravaka), đã diệt được hết các lậu-hoặc, phiền- 
não, chẳng còn tái-sanh trong cảnh Luân-hồi 
nữa. 


- Tà-kiên: Tà = xiên-xéo, sai-lầm; Kiến = ý- 
kiên. Ta-kiên là ý-kiên sai-lâm. 

- Chơn-tu: Chơn = chơn-lý, đúng sự-thật. 

Bực chơn-tu là bực tu-hành có đức-hạnh cao. 

- Tiên-kiễp = xin nhắc lại, đó là đời, kiếp trước, 
xưa hơn đời nây. 

- Cô-đàm: họ của Đức Phật Thích-ca; tiếng Palli 
là Gautama. 


- Hoàn-toàn giác-ngộ và giải-thoát = tức là thành 
Phật. Giác-ngộ là thông-hiễu tất cả mọi sự- 
việc, đúng theo Chơn-lý; G¡iải-thoát là thoát khỏi 
mọi phiền-não, lậu-hoặc, chẳng còn bị tái-sanh 
trong cõi Luân-hồi nữa. 


- Chưa phải thời = chưa phải lúc thuận-tiện. 
- Quán-thắy: nhìn thây rõ trong tâm. 


- Cơ-duyên: Cơ = cơ-hội; Duyên = duyên-cớ. 
Chữ cơ-duyên hàm ý nghĩa là cơ-hội may- 
mãn đang đên. 


- PThiện-nam-tử: Thiện = lành; Nam = đàn- 

ông; Tử = người, con, đệ-tử. Chữ Thiện-nam- 
tử trong Phật-học, dùng để chỉ đến các người 
đàn-ông có lòng tin-tưởng vào Đạo Phật, biết 
làm lành, lánh dữ. Về phiá phụ-nữ, gọi là Thiện- 
nữ-nhơn. 


- Y-thức: Y = ý-tưởng; Thức = biết rõ. Có ý-thức 
vê việc gì có nghĩa là biết mình đang nghĩ-ngợi 
và hiểu-biết về điều ấy. Nhưng nếu biết 

mà chẳng đề-ý, thì chẳng gọi là có ý-thức được. 
- Khai-ngộ: Khai = mở ra; Ngộ = hiễu rõ. Trước 
còn chưa hiều, nay nhờ nghe và suy-nghĩ mà 
hiểu, mà biết,đó gọi là khai-ngộ. 


- Xin gia-nhập Tăng-đoàn = xin vào làm tỳ- 
kheo đê tu-hành. 


- Cà-sa = xin nhắc lại: áo vàng khoác bên ngoài 
của Tỳ-kheo. 


- Bình-bát = cái bình giống như cái nồi nhỏ, đề. 
đựng cơm khi đi khất-thực; bằng sành, bằng gỗ 
hay bằng đồng. 


- Hoả-táng: Hoả = lừa; táng = đám ma. Hoả- 
táng là lễ thiêu-đốt xác người chết. 


- Tháp = ngôi mộ xây nhọn lên cao, thờ tro, xá- 
lợi các bực tu-hành. 


- Chẳng liên-hệ đạo-quả Niết-bàn: ý muốn nói, 
dầu có nhiều lời chẳng dính-dấp chỉ đến việc tu- 
hành để được giác-ngộ và giải-thoát, để chứng 
được cảnh an-vui, vắng-lặng của Niết-bàn. 

- Tâm bình-an = tâm yên-ỗn. Ở đây, có nghĩa 

là tâm của bực A-la-hán, đã diệt xong các phiền- 
não mà trở nên thanh-tịnh, quân-bình; và đang 
sống tự-tại trong cảnh-giới Niết-bàn, chẳng còn 
phải tái-sanh khổ-sở nữa mà trở nên an-nhiên. 
B.- Nghĩa Ý: 


(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện thuật lại việc một người biết ăn-năn 
lỗi-lầm gạt kẻ khác là mình đã chứng-đắc quả-vị 
A-la-hán, đến xin Đức Phật chỉ-dạy cách tu- 
hành để được giác-ngộ và giải-thoát. Với một 
bài pháp ngắn, Đức Phật dạy cách điêu-phục 
các căn: khi thấy, nghe, ngửi, nếm, sờ, nghĩ, 
chẳng để cho tâm bị cảnh-vật bên ngoài và ý- 
tưởng bên trong trì-níu, lôi-cuốn. Đó là pháp 
khiến tâm an-tịnh, đễ bước vào ngưỡng cửa 
Niết-Bàn. 


Đáy là ý-nghĩa quan-trọng của Tích chuyện. 
(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 101: 


Cũng như bài Kệ số 100, bài Kệ này dạy ta phải 
biết nghe và hiểu Chánh-pháp, thế nào để ứng- 
dụng tu tâm. Chẳng phải học thuộc lòng muôn 
kinh ngàn kệ mà được giác-ngộ và giải-thoát. 
Hiểu rõ một câu và chí-thành áp-dụng, mới đem 
lại ích-lợi thiết-thực cho đường tu. 


(3) Một thắc-mắc cân được giải nghi: 


Trong hai Tích chuyện vừa qua, cả hai 

người, Tam-bá-đa và Bá-hi-gia, vừa nghe và 
hiểu xong Chánh- -pháp, khi ra về lại bị một con 
bò điên húc chết. Thắc-mắc: họ nghe pháp rồi bị 
chết như thế thì có lợi-ích chi đâu? Đừng nghĩ 
làm như thế! Cả hai người vừa chứng được 


đạo-quả, hai cái chết đột-ngột đến chỉ là dịp cuối 
cùng cho họ frả xong được nghiệp-báo đã 

qua, nêu không họ còn phải kéo dài cuộc sống 
khổ, trước khi sanh lên Trời, hay được nhập 
Niết-bàn. 


HỌC-TẬP: 


- Đọc kỹ lại lời dạy của Đức Phật vê cách điêu- 
phục các căn. 


(83).- Tích chuyện Ni-cô Khuôn-đà-1a. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, 
có đê-cập đên Ni-cô Khuôn-đà-la. 


Thuở ấy ở thành Vương-xá, có một người thiếu- 
nữ con của một gia-đình thật giàu-có, tên là 
Khuôn-đà-la. Một hôm, cô Khuôn ởđi ra 

ngoài đường, thấy lính giải một tên trộm đi 
hành-hình. Lòng cô cảm thấy thương-mền 
người phạm tội đó, nên xin tiền cha-me để 
chuộc tội cho kẻ trộm, và sau đó, cô lại ưng lấy 
người ấy làm chồng. Tên kẻ trộm chẳng yêu 
thương gì người vợ đã cứu mình, chỉ thích tài- 
sản của cô mà thôi. Ít lâu sau, hắn bảo vợ cùng 
hắn lên núi, để làm lễ tạ-ơn thằn-thánh đã cứu 
mạng y. Cô Khuôn theo chồng leo lên đỉnh núi. 
Báy giờ, tên trộm mới bảo thật là sắp giết cô, để 


lột lầy hết nữ-trang. Cô Khuôn năn-nỉ chồng, cứ 
lấy vòng-vàng mà tha cho mạng sống. Nhưng 
tên gian-ác chẳng thuận. Cô nghĩ, nếu chẳng 
thanh-toán kẻ bất- lương này, thì mạng mình khó 
sống. Cô liền nói: " Chỉ trong giây lát nữa là vợ 
chồng ta phải lìa nhau, xin anh cho phép em đi 
nhiễu quanh anh ba vòng, đề tỏ lòng kính-yêu 
anh, trước khi em chết." Người chồng đồng-ý. 
Cô Khuôn chậm-rãi bước quanh chồng, rồi thừa 
dịp chàng ta sơ-ý, vụt xô chồng xuống núi. 


Sau đó, cô Khuôn cảm thấy hết muốn trở về nhà 
nữa, liền cỗi hết nữ-trang treo lên cành cây. Cô 
xuống núi, đi lang-thang, lại gặp một nhóm nữ- 
du-sĩ khát-thực ngoại-đạo, cô liền xin theo họ 
làm đệ-tử. Họ dạy cho cô Khuôn cả ngàn 

câu ngụy-biện, đễ tranh-luận với các tu-sĩ. Vốn 
là người thông-minh, cô Khuôn chẳng bao lâu 
trở thành một nhà biện-thuyết có tài thuyết-phục 
người; cô liền đi khắp đó đây, vun lên một 

mô đất, lây một cành cây cắm vào, rồi ngồi đây 
để thách-thức mọi người đến đồi-đáp với cô. 
Chẳng ai thắng được cô cả, cho đến một hôm 
Tôn-giả Xá-lợi- phất đi khát-thực ngang qua đó. 
Tôn- -giả nhận sự thách-thức, giải-đáp tường-tận 
các câu hỏi bí-hiểm của cô Khuôn. Đến phiên 
Tôn-giả hỏi lại có một câu: "Vậy chớ, một là 

gì? ”, cô Khuôn chẳng đáp được, mới xin Tôn- 


giả chỉ-dạy cho. Tôn-giả bảo, muốn học câu 
đáp, trước phải xuất-gia làm tỳ-kheo-ni. Cô 
Khuôn liền xin Tôn-giả nhận mình làm đệ-tử. 
Chẳng bao lâu, ni-cô Khuôn-đà-la chứng-đắc 
được đạo-quả A-la-hán. 


Báy giờ, chư Tăng bàn-luận về trường- hợp Ni- 
cô Khuôn-đà-la đã thắng được người chồng 
gian-ác và nhờ nghe có một câu trong Chánh- 
pháp mà đắc được đạo-quả A-la-hán, mới thưa 
hỏi nguyên-do cùng Đức Phật. Đức Phật liền 
đáp lại bằng hai bài Kệ như sau: 


Dâu đọc tụng một trăm bài kệ 
Chẳng liên-hệ đạo-quả Niết-bàn, 
Sao bằng đọc một câu Chánh-pháp, 
Nghe đọc xong, tâm được bình-an. 
(Kệ số 102.) 


Chiên-thắng ngàn ngàn người nơi quân-trận 
Chưa vẻ-vang băng mình thăng được mình. 
(Kệ số 103.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Ni-cô = nữ tu-sĩ Phật-giáo; tiếng Pali 
là Bhikkhuni, phiên-âm là Ty-kheo-ni. Bên nam- 


giới là Tỳ-kheo (Bhikkhu, còn gọi là Bí-sô, Tỳ- 
khưu). 


- Khuôn-đà-la: tên vị ni-cô tiếng Pali 
là Kundalakesi. 


- Vương-xá: tên địa-danh này tiếng Palli 
là ñà/agaha. 


- Hành-hình: Hành = thi-hành; Hình = hình- 
phạt. Đem đi hành-hình ở đây, có nghĩa là đem 
giêt chêt. 

- Ihanh-toán: Thanh = làm cho xong việc; Toán 


= tính-toán. Chữ Thanh-toán ở đây, có nghĩa là 
làm cho tiêu mắt, tức là giết chết. 


- Bât-lương: Bắt = chẳng; Lương = lương- -thiện, 
ngay thẳng. Bât-lương là gian-tà, xâu-ác, làm 
việc quây. 


- Đi nhiễu = bước đi chằm-chậm chung-quanh 
một người đề tỏ lòng kính-ngưỡng. 


- Du-sĩ khẩt-thực ngoại-đạo: Du-sĩ = người 
chẳng chỗ ở nhứt-định; Khắt-thực = đi ăn 

xin; Ngoại-đạo: Ngoại = ngoài. Các du-sĩ này tu 
theo lối khổ-hạnh, đi khất-thực, nhưng chống đối 
với Phât-giáo, vì thế nênđược gọi là ngoại- 


đạo. Vào Thời Đức Phật, tại Ấn-độ có sáu phái 
ngoại-đạo. 


- Đệ-tử: Đệ = em, Tử = con. Đệ-tử là học-trò 
học Đạo. 


- Ngụy-biện: Ngụy = giả-dối, chẳng chơn- 

thật; Biện = biện-luận, bàn-cãi. Ngụy-biện là 
dùng lời nói khéo đem chuyện dối-trá nói thành 
như sự thật để gạt-gẫm kẻ khác nhẹ dạ tin theo. 


- Biện-thuyết: Biện = biện-luận; bàn-cãi; Thuyết 
= nói. Nhà biện-thuyêt nói khéo được nhiêu 
người tin theo, còn gọi là hùng-biện. 


- Bí-hiểm: Bí = bí-mật; Hiểm = hiêm-hóc. Bí- 
hiểm là câu nói khó hiêu. 

- Một là gì?: Nguyên-văn tiếng Pali là Ekam 
nàma kim?. Ba tiếng này chẳng có chữ nàonào 
khó, nhưng tìm ra được sự-việc gì chỉ có 

một là điều rất khó. Thiện-Nhựt chẳng thấy trong 
Kinh giải-thích, nên đoán mò rằng, "Một" đó là 
Phật-tánh, cái khả-năng có sẵn của mọi người 
để hiểu-biết và tu-hành thành Phật. Thiện-Nhựt 
xin người đọc hãy dè-dặt. 


- Ngàn ngàn = ngàn lần một ngàn, tức là một 
triệu. 


- Quân-trận = nơi chiến-trường, chỗ đánh giặc. 
B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện thuật lại việc một cô gái cứu một kẻ 
trộm khỏi chết, lấy y làm chồng rồi sau đó, vì 
mạng sống của mình lại giết chết y. Như thế, ta 
tự hỏi, cô có tội sát-sanh không; nếu có, sao lại 
chẳng bị quả-báo? Tích chuyện chỉ nói, sau khi 
làm tỳ-kheo-ni, cô chứng được quả A-la-hán. 
Theo đây mà suy-đoán, cô Khuôn nhờ biết theo 
Chánh-pháp tu-hành khiến cho ác-báo chẳng đủ 
cơ-duyên để nảy sanh được. Vậy, ý-nghĩa của 
Tích chuyện là: hễ ăn-năn việc cũ, tinh-tân tu- 
hành, thì tránh được ác-báo. 


(2) Ý-nghĩa của hai bài Kệ số 102 và 103: 


Ý-nghĩa của bài Kệ số 102 giồng hai bài Kệ 
trước, số 100 và 101. Ý-nghĩa của bài Kệ số 
108 là: thắng nhiêu người nơi chiễn-trường chưa 
vẻ-vang bằng mình thắng được mình. Tại sao? 
Thắng nhiều người nơi chiến- -trường chỉ cần nỗ- 
lực trong một lúc đánh nhau mà thôi; còn 

muốn mình tự-thắng mình, phải nỗ-lực dài lâu 
hơn; vả lại kẻ thù nơi mình chính là các tật xấu, 
rất khó mà tận-diệt cho xong hết, vì mình hay 
binh mình. 


HỌC TẠP: 


- Học kỹ bài Kệ số 103, đề ghi nhớ phải thắng 
tật xâu của mình. 


(84).- Tích chuyện vê Phạm-chí Anh-tha-bút. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Ky- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng pháp, 
có đề-cập đến thanh-niên Anh-tha-bút. 


Thuở ấy có một chàng thanh-niên Bà-la-môn tên 
là Anh-tha-bút đến yết: kiến Đức Phật và thưa 
rằng: "Bạch Ngài, có phải là Ngài chỉ biết rõ 
những hành-động nào đem lại lợi-ích cho ta và 
Ngài chẳng rõ được các hành-động nào có hại 
cho ta chăng?" Đức Phật đáp, Ngài hiểu rõ cả 
các hành-động nào chẳng những chẳng đem 
lợi-ích cho ta mà còn có hại đến thân nữa. Rồi 
Đức Phật bảo: "Có sáu hành-động khiến cho tài- 
sản phải sớm tiêu-tan. Đó là: (1) thức dậy trễ, 
mặt trời đã lên cao; (2) thuờng lười- biêng: (3) 
bạo-ác; (4) uống rượu mạnh hay dùng các chất 
say; (5) đi lang-thang vơ-vần ngoài đường 

vào đêm khuya; (6) tà-dâm. 


Kế đó, Đức Phật lại hỏi chàng thanh-niên đang 
làm nghề gì đề sanh-sống. Anh ta đáp, sống về 
nghề cờ-bạc. Đức Phật lại hỏi tiếp: "Có được 
khá không?". "Thưa có khi thắng, có khi 


thua." Đức Phật bảo: "Đánh thắng các con bạc 
sao cho bằng tự-mình khắc-phục được tất cả 
các lậu-hoặc trong tâm mình.” 


Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây: 


Thắng được mình, quả thật, vẻ-vang, 
Còn vẻ-vang hơn thắng kẻ khác. 
Dâu Trời, Nhạc-thân hoặc Ma-vương, 
Cả Phạm-thiên cũng đâu thắng nỗi 
Con người từng biết khắc-phục mình. 
(Kệ số 104 và 105.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Bà-la-môn: gial- cấp. tu-sĩ. Ở Ấn-độ xưa, có bốn 
giai-cấp: (1) Bà-la-môn; (2) Sát-đế-lợi (vua 
quan); (3) Phệ-xá (buôn-bán); (4) Thủ-đà-la 
(nông-phu, công-nhơn). Còn hàng Chiên-đà-la 
thì làm nghề hạ-tiện. 


- Anh-tha-bút: tên người này tiếng Palli 
là Anathapucchaka. 


- Yết-kiễn = đến gặp người đáng tôn-kính. 


- Bạo-ác: Bạo = tàn-bạo; Ác = xấu, có hại cho kẻ 
khác. 


- là-dâm: Tà = gian-tà; Dâm = dâm-đãng. Tả- 
dâm là đã có gia-đình rồi mà còn lấy vợ hay 
chồng của kẻ khác. 


- Con bạc = người chơi bài, đánh bạc. 


- Khắc-phục = chỗng-cự và thắng được. Ở 
đây, Khắc-phục nghĩa là tự mình thắng được 
các tật xấu nơi mình, để trở lại người tốt như 
xưa. 


- Lậu-hoặc: Xin nhắc lại, đó là các phiền-não từ 
bên trong lộ ra hành-động bên ngoài. 

- Nhạc-thân: chúng-sanh cõi Trời chuyên lo về 
âm-nhạc, tiêng Pali 

là Gandhabba, thường được phiên-âm trong 
kinh là Càn-tháï-bà. 

- Phạm-thiên = cõi Trời thuộc Sắc-giới, về cảnh 
Sơ-thiên. 

- Ma-vương = Vua các loài thiên-ma, thường 
hiện ra khuây-rôi, cám-dô người tu-hành. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện rất giản-dị, chàng thanh-niên Bà-la- 
môn được nghe Phật giảng năm tật xâu có hại 


cho mình, để tránh. Khi nghe chàng ta nói sống 
về nghề cò-bạc, có khi thắng, có khi thua, Đức 
Phật dạy thêm, người mà thắng được các tật 
xâu nơi mình, mới là chiến-thắng vẻ-vang. 


(2) Ý-nghĩa của hai bài Kệ số 104 và 105: 


Hai bài Kệ nhắc lại ý-nghĩa của Tích chuyện: tự 
thắng mình mới vẻ-vang hơn thắng kẻ khác. Tụ- 
thắng là tự-thắng điều chi? Tự thắng được các 
phiền-não, lậu-hoặc, khiến cho tâm được bình- 
an và thanh-tịnh. Tại sao Trời, Nhạc-thần và 
Ma-vương chẳng thắng nỗi người từng biết 
khắc-phục mình? Trời có thễ giáng họa, ban 
phước, nhưng với người tâm đã thanh-tịnh, vui 
hay buồn chẳng hề làm tâm xao-xuyến. Nhạc- 
thần quyến-rũ, Ma-vương cám-dỗ, nhưng với 
người tâm đã thanh-tịnh thì sự quyến-rũ cùng 
việc cám-dỗ chẳng thể nào làm cho tâm lay- 
chuyên được. 


HỌC TẠP: 


- Học thuộc lòng bài Kệ, để ghi nhớ: nên tranh- 
đâu với chính mình chông lại thói hư tật xâu của 
mình, hơn là ganh-đua với kẻ khác. 


(85).- Tích chuyện người cậu của Tôn-giả Xá- 
lợi-phát. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại tịnh-xá Trúc- 
viên, gần thành Vương-xá, trong một kỳ giảng- 
pháp, có đề-cập đến cậu của Tôn-giả Xá-lợi- 
phất, là người theo phái ngoại-đạo. 


Cậu của Tôn-giả Xá-lợi-phất là người Bà-la- 
môn, tin theo phái ngoại- -đạo loã-thê Ni-kiên- 
tử. Một hôm, Tôn-giả hỏi cậu: “Từ trước đến 
giờ, cậu có làm một việc phước-đức nào 
không?" Người cậu trả lời là có, hàng tháng 
thường cúng-dường cho các tu-sĩ phái loã-thể, 
số tiền nay lên đến cả ngàn, hi-vọng rằng trong 
kiếp tới sẽ được sanh về cõi Trời Phạm-thiên. 
Tôn-giả bảo các tu-sĩ ngoại-đạo loã-thễ đó đã 
gieo niềm hi-vọng sai-lầm cho cậu, vì chính họ 
cũng chẳng biết rõ con đường lên đến cõi 
Phạm-thiên. Tôn-giả mời cậu đi đến gặp Đức 
Phật, để nghe giảng-dạy về Chánh-pháp, nhờ 
đó mà sẽ được sanh lên cõi Phạm-thiên. 


Đức Phật bảo người cậu của Tôn-giả Xá-lợi- 
phất: "Này Bà-la-môn, cúng-dường một tô cơm 
cho tỳ-kheo đi khất-thực còn đem lại nhiều 
phước-đức hơn là dâng cả ngàn tiền cho bọn 
loã-thê." 


Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây, nhờ 
đó mà cậu của Tôn-giả Xá-lợi-phât chứng được 
quả-vị Tu-đà-huờn: 


Dâu thường cúng-tế ngàn vàng, 
Tháng nây tháng nọ, kê hàng trăm năm, 
Sao cho bằng thành-tâm kính-mộ 
Bực Thánh-nhon, chỉ độ phút giây. 
Kính người đức-hạnh cao dây, 
Còn hơn cúng-tễ kéo dài trăm năm. 
(Kệ số 106.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Tịnh-xá Trúc-viên: Vua Tần-bà-sa-la 
(Bimbisara)., nước Ma-kiệt-đà (Magadha) xây 
cất tịnh-xá trong vườn Trúc, để cúng-dường 
Đức Phật. Tên tịnh-xá bằng tiếng Pali 

là Veluvana. 


- Vương-xá: thủ-đô nước Ma-kiệt-đà; tiếng Pali 
là Hà/agaha. 


- Ngoại-đạo: Ngoại = ngoài; Ngoại-đạo là muốn 
nói đến những giáo-phái khác hơn Đạo Phậi. 
Vào thời Đức Phật có sáu môn-phái tu-sĩ chống- 
đối với Đức Phật, gọi là lục sư ngoại-đạo (lục 

= Sáu; sự = thầy.) 


- Loã-thế: Loã = loã-lồ, trần- -truông; Thể = thân- 
thê. Loã-thề là chẳng mặc quằn-áo, chỉ đóng 
khó che phiá dưới. 


- Ni-kiên-tử: phiên-âm tiếng Pall 
là Nigantha, nhóm tu-sĩ loã- thể tu khổ-hạnh. 
Nhóm này vẫn còn tồn-tại ở Ấn-độ ngày nay. 


- Phạm-thiên: cõi Trời Sắc-giới, thuộc cảnh Sơ- 
thiền. 

- u-đà-huờn: quả-vị thứ nhứt (còn gọi là sơ- 
quả) trong hàng Thanh-văn ( = các đệ-tử sống 
gần bên Phật, nghe giảng kinh mà tu-tập). Tiếng 
Pali là Sofàoaffi, có nghĩa là được gia-nhập vào 
dòng nước Thánh, nên được dịch là Nhập- 
Lưu (nhập = vào; lưu = dòng nước), còn gọi 

là Thất Lai (thất = bảy; lai = đến, trở lại), nghĩa 
là chỉ còn phải tái-sanh bảy lần nữa trong cõi 
Luân-hồi, rồi sẽ chứng được quả Thánh. 


- Ihánh-nhơn: Thánh = bực Thánh, trái với 
phàm-phu; Nhơn = người. Ba quả-vị đầu-tiên: 
Tu-đà-huờn, Tư-đà-hàm và A-na-hàm, vì còn 
phải tái-sanh nên gọi là bực Hiên; đến quả-vị 
thứ tư, cao nhứt, là A-la-hán, chứng được vó- 
sanh ( = hết bị tái-sanh nữa), nên được gọi là 
bực Thánh. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện thuật lại việc người cậu của Tôn- 
giả Xá-lợi-phất lầm tưởng hễ cúng-dường cho 
phái loã-thế là được tái-sanh lên cõi Trời Phạm- 
thiên. Được nghe Đức Phật giảng Chánh-pháp, 
khuyên nên bố-thí cho các tỳ-kheo là những 
người tu-hành chơn-chánh sẽ được phước 
nhiều hơn, người cậu chứng được quả-vị Tu-đà- 
huờn, gia-nhập vào dòng Thánh. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 106: 

Bài Kệ khuyên ta nên cúng-dường các bực tu- 
hành chơn-chánh, đừng nhẹ dạ tin theo lời của 
bọn ngoại-đạo. 

HỌC TẬP: 


- Học thuộc lòng bài Kệ, ghi nhớ đề biết cúng- 
dường đúng cách, đúng chô. 


(66).- Tích chuyện người cháu của Tôn-giả 
Xá-lọi-phât. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại Tịnh-xá Trúc- 
lâm, gần thành Vương-xá, trong một kỳ giảng 
pháp, có đề-cập đến người cháu của Tôn-giả 
Xá-lợi-phất, theo đạo thờ lửa. 


Một hôm, Tôn-giả Xá-lợi-phất hỏi người cháu 
vôn thuộc giai-câp Bà-la-môn, răng: “Từ 


trước đến giờ, cháu có làm được một việc 
phước-đức nào không?" Người cháu đáp, mỗi 
tháng anh ta đều giết một con dê để cúng- 

tế thân lửa, với niềm tin là mình sẽ được tái- 
sanh lên cõi Trời Phạm-thiên. Tôn-giả liền giải- 
thích cho cháu nghe, các vị thầy thờ thần-lửa 
của cháu đã gạt cháu, vì chính họ cũng chẳng 
biết đường-lối nào để lên đến cõi Phạm-thiên. 


Được dẫn đến yết-kiến Đức Phật, người cháu 
của Tôn-giả Xá-lợi-phất được nghe Đức Phật 
giảng về Chánh-pháp, chỉ rõ đường-lối tu-hành 
để được sanh lên Trời. Đức Phật bảo: 'Nầy 
thanh-niên Bà-la-môn, tỏ lòng kính-mộ một vị tỳ- 
kheo tu-hành chơn-chánh còn đem cho ta nhiều 
phước-đức hơn là giết dê đề tế thần lửa cả trăm 
năm.” 


Rồi Đức Phật nói lên bài Kệ sau đây, nhờ đó mà 
chàng thanh-niên kia chứng được quả-vị Tu-đà- 
huờn: 


Dâu thường đốt lửa rừng hoang, 
Cúng thờ thân lửa kế hàng trăm năm 
Sao cho bằng thành-tâm kính-mộ 
Bực thánh-nhơn chỉ độ phút giây, 
Kính người đức-hạnh cao-dây 
Còn hơn thờ lửa kéo dài trăm năm. 
(Kệ số 107.) 


TÌM HIẾU và HỌC-TẬP: 


Trong bài này, Tích chuyện và Kệ cũng giống 
với bài trước, xin xem các chữ khó và ý-nghĩa ở 
bài trước. Xin nói thêm về việc thờ thân-lửa, ở 
Ấn-độ, phái ngoại-đạo này đốt lửa cháy suốt 
ngày đêm để thờ. 


(87).- Tích chuyện người bạn của Tôn-giả Xá- 
lợi-phát. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại Tịnh-xá Trúc- 
viên, gần thành Vương-xá, trong một kỳ giảng 
pháp, có đề-cập đến một người bạn của Tôn-giả 
Xá-lợi-phất, là người hay cúng-tế và bố-thí. 


Một hôm, Tôn-giả Xá-lợi-phất gặp một người 
bạn, vốn thuộc giai-cấp Bà-la-môn, mới hỏi 
rằng: "Này bạn, từ trước tới nay, bạn có 

làm được một việc phước-đức nào không?” 
Người bạn đáp có, thường giết thú-vật để cúng- 
tế và mở hội bố-thí rộng-rãi, với hi-vọng được 
sanh lên cõi Trời, theo như lời dạy của các vị 
thầy của mình. Tôn-giả Xá-lợi-phất bảo, đó là 
các thầy của anh đã cho anh một ảo-vọng sanh 
Thiên, chớ chính họ cũng còn chưa biết đúng 
được theo con đường nào mà lên đến cõi Trời. 
Tôn-giả liền mời bạn đến yết-kiến Đức Phật để 
nghe giảng Chánh-pháp, Ngài sẽ chỉ 


cho đường-lối tu-hành để được sanh lên cõi 
TrỜI. 


Đức Phật bảo người bạn của Tôn-giả Xá-lợi- 
phất: "Nây ông Bà-la-môn, kính-lễ bực Thánh, 
dầu chỉ trong giây lát cũng đem lại công-đức 

nhiều hơn là suốt năm giết thú-vật đề tế-thần 
mà cầu phước." 


Rồi Đức Phật nói lên bài Kệ sau đây, nhờ đó mà 
người bạn của Tôn-giả Xá-lợi-phât chứng được 
quả-vị Tu-đà-huờn: 


Trên thế-gian, bất luận tế-vật nào 
Hay tặng-phẩm, suốt năm đem hiến trao, 
Phước tạo được, thua phân-tư công-đức 

Chí thành đảnh lễ bực đức-hạnh cao. 
(Kệ só 108.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Bồ-thí: xin nhắc lại: Bồ = rộng-rãi, cùng 
khắp; Thí = cho. Bó-thí là hiến-tặng tiền-của, 
công-sức, lời an-ủi đến cho người khác đang 
thiêu. 


-Äo-vọng: Ảo = giả, chẳng có thật; Vọng = hi- 
vọng, mong-mỏi. Äo-vọng là sự hi-vọng hão- 
huyên, chăng thê thực-hiện được. 


- Sanh Thiên = sanh lên cõi Trời, được hưởng 
phước sung-sướng. 


- Bực Thánh = bực tu-hành đã chứng quả-vị A- 
la-hán, chăng còn phải tái-sanh nữa. Trái 
với phàm-phu, chưa tu. Tiêng Pali là Ariya. 


B.- Nghĩa Ý: 


Về Tích chuyện và bài Kệ, ở đây, cũng giống ý- 
nghĩa ở hai bài trước, xin xem lại. Nhơn đây, xin 
có vài ý-kiên vệ sự CUNG-TE và BO-THI: 


1.- Cúng-tễ là tỏ lòng kính-mén đến các bực vô- 
hình. Thành-tâm tưởng-niệm trong khi cúng mới 
quí, quí hơn các lê-vật dưng-cúng. 


2.- Cúng-lé đề câu phước, xét cho kỹ, nào có 
khác gì "!o-lót" các thân-linh. Giết thú-vật cúng- 
tế cho các tà-thân gây thêm tội-ác (sát sanh), 
phước đâu chẳng thấy, trước mắt chỉ thấy sự 
đau-đớn thú-vật bị hy-sanh. 


3.- Trong các lễ giỗ, đám cưới, đám ma, chẳng 
nên quay heo, giêt gà-vịt đề cúng. Theo các 
sách luận, người được cúng chăng những 


chẳng có được lợi-ích gì, lại còn phải chịu chia- 
xẻ tội sáf-sanh. Nếu cần có thức ăn mặn để đãi 
khách trong bữa tiệc, sao lại chẳng đi mua? 
Dùng fñh/f mà mình 

chẳng tháy, chẳng nghe, chẳng biết người ta vì 
mình mà giết thú-vật, thịt đó gọi là fính- 

nhục, được phép ăn, theo gìới-luật Nguyên- 
thủy. 


4.- Bó-thí là hạnh thứ nhứt của Bô-tát-đạo: hạnh 
nầy giúp người thí-giả diệt được lòng bỏn-xẻn 
(rít-róng), giúp người fhọ-(hí qua được cơn túng- 
thiếu, khổ-sở. Nếu được thi-hành một cách rốt- 
ráo, sự bố-thí trở nên bô-thí Ba-la-mật, nghĩa là 
hạnh-tu khiến ta đến được bờ bên kia là bờ 
giác-ngộ và giải-thoát. 


5.- Khi bô-thí, cân tránh sự khoe-khoang, chẳng 
vì câu danh khen mà bô-thí. Gởi tiên, đô-vật đê 
tặng các hội từ-thiện là hành-vi bô-thí tôt. 


6.- Tuy chẳng nên phân-biệt người nhận khi 
mình cho, nhưng cân tránh trường-hợp dung- 
dưỡng sự lười-biễng của những hạng người lấy 
việc ăn-xin, khêu gợi lòng trắc-ân của kẻ khác, 
mà làm nghề sanh-sống. 


7Z.- Đến chùa làm công-quả cũng là một hình- 
thức cúng-dường, bô-thí. Nhưng đền giờ giảng 


kinh, phải chịu khó lên nghe, chớ ở miết sau. 
nhà bêp, ngại nghe chăng hiệu. Nêu chăng hiều, 
sao lại chăng hỏi Thầy? 


HỌC TẠP: 


- Xin đọc lại Mục B: vài ý-nghĩ về Cúng- -tễ và Bô- 
thí, và bàn-luận thêm với bạn-đạo: các fhái-độ 
sai-lâm bây lâu nay về Cúng-tế và Bó-thí. 


(88).- Tích chuyện vê cậu bé Trường-Thọ. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại một tu-viện ở 
làng Đích-hạ-lan, trong một kỳ giảng pháp, có 
đê-cập đền cậu-bé tên là Trường- Thọ. 


Thuở ấy có hai người ẩn-sĩ tu-hành khỗ-hạnh 
trong bồn mươi tám năm. Sau đó, một người 
quay về đời sống xã-hội, lập gia-đình và 

sanh được một đứa con trai. Một hôm, hai vợ 
chồng bông con đến thăm người bạn đạo cũ. VỊ 
nây ngỏ lời chào: "Chúc anh chị được sông 
lâu!", nhưng vị ấy nhìn đứa bé mà chẳng nói lời 
chúc-tụng nào cả. Hai vợ chồng ngạc-nhiên, 
hỏi. Đáp, cháu nó vô-phước quá, chỉ còn sống 
thêm được bảy ngày nữa mà thôi. Người chồng 
liền xin bạn cứu mạng cho con. Đáp, ta chẳng 
đủ pháp-lực làm việc đó. Gần nơi đây, có Đức 
Phật Cồ-đàm đang ở trong tu-viện kia, mới đủ 
SứC cứu nó được. 


Cha mẹ đứa bé liền bồng con đến yết-kiến Đức 
Phật và xin Ngài cứu-mạng cho nó. Đức Phật 
dạy, về nhà cất một ngôi miễu nhỏ bên cạnh 
cửa ngõ, đặt con nằm trên chõng, và mời các 
thầy tỳ-kheo đến tụng kinh Tiêu-tai cho nó. Cha 
mẹ đem con về, làm y theo lời dặn. Đến ngày 
thứ bảy, Đức Phật cùng chư Tăng đến bên ngôi 
miễu, thăm đứa bé. Bấy giờ, tên ác- qui định bắt 
đứa bé, thây Đức Phật, chư Tăng cùng chư 
Thiên đứng bao quanh, chẳng dám bén mảng 
tới, đứng đằng xa chờ đợi. Cả đêm ấy, chư 
Tăng tiếp-tục tụng kinh đến sáng. Sáng hôm 
sau, cha mẹ đứa bé bồng con đến tu-viện tạ-ơn 
Đức Phật. Ngài chúc lành cho nó: "Nguyện con 
được trường-thọ!" Người cha thưa hỏi Đức 
Phật, con mình sẽ sống được bao lâu. Đức Phật 
đáp, nó sẽ sống đến một trăm hai mươi tuổi. 
Cha mẹ nó mừng lắm, và từ đó gọi tên nó 

là Trường- Thọ. 


Khi cậu bé lớn lên, chăm lo tu-hành, hướng-dẫn 
một số bạn-bè đến chùa Kỳ-viên đảnh-lễ Đức 
Phật. Bấy giờ, có vài vị tỳ-kheo năm xưa biết 
mặt cậu, nhận ra, mới đến thưa cùng Đức Phật: 
"Bạch Thế-tôn, làm người sống ở đời, có cách 
nào đề được sống trường-thọ không?" Đức 
Phật đáp: 'Biết kính-lễ bực trưởng-thượng và 
bực cao-đức, con người chẳng những được 


sống dài lâu, mà còn được hưởng giàu-sang, 
sắc-đẹp và hạnh-phước.' 


Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây: 


Kính-nễ, tôn-vinh bực trưởng-thượng, 
Được bốn phước lành càng tăng-trưởng: 
Sức-khoẻ dôi-dào, lại đẹp tươi, 
Hạnh-phước, sống lâu mà an-hưởng. 
(Kệ só 109.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Trường-Thọ: Trường = dài lâu; Thọ 
= tuổi. Trường-thọ là sống dai. Tên cậu bằng 
tiếng Pali là àyuvaddhanakumàra. 


- Đích-hạ-lan: tên làng nầy tiếng Palli 

là Dighalanghika. 

- Ẩn-sĩ: Ấn = dấu mình kín-đáo, sống xa 
người; Sĩ = người, †u-sĩ. 

- Cô-đàm = họ của Đức Phật Thích-ca, 
tiêng Pali là @&autama. 

- Pháp-lực: Pháp = phép-lực, tài-sức; Lực 
= sức. Pháp-lực là sức mạnh tinh-thân của 
người tu-hành cao. 


- Miễu = cái am, cốc nhỏ để thờ-cúng. 


- liêu-tai: Tiêu = tiêu mất đi; Tai = tal-nạn. 
Chữ Tiêu-tai nầy, có nghĩa là câu an, được tạm 
dùng để dịch nghĩa chữ Pali là Parifia. 


- Trưởng-thượng: Trưởng = lớn; Thượng = trên. 
Người lớn tuổi. 


- lôn-vinh: Tôn = tôn-kính; Vĩnh = vinh-dự, khen 
ngợi. 


- lăng-trưởng: Tăng = thêm lên; Trưởng = lớn. 
B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện kế lại việc Đức Phật cứu mạng 
sống cho một đứa bé. Ý-nghĩa của Tích chuyện 
nằm trong lời Đức Phật dạy, phải biết tôn-kính 
bực trưởng-thượng và bực tu-hành có đức- 
hạnh. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 109: 


Bài Kệ kể ra bốn lợi-ích của sự tôn-kính bực 
trưởng-thượng: (1) có sức-khoẻ, (2) có sắc đẹp, 
(3) hạnh-phước, (4) sống lâu. Nhưng ta chẳng 
đợi được bốn điều ấy mới kính người già-cả, ta 
kính chỉ vì các cụ lớn tuổi. 


HỌC TẠP: 


- Dạy trẻ học thuộc bài Kệ, đễ tập chúng biết 
chào kính các cụ già. 


(89).- Tích chuyện Sa-di Sàm-khí-ca. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng pháp, 
có đê-cập đên vị Sa-di Sâm-khí-ca. 


Thuở ấy, có ba mươi vị ty-kheo được Đức Phật 
dạy cho mỗi người một đề-tài thiền-quán, đi đến 
một làng nọ cách chùa Kỳ-viên hơn trăm do- 
tuần, để tu-tập. Lại có một đảng cướp hung-ác 
đang lập sào-huyệt trong khu rừng già gần ngôi 
làng. Sáng hôm ấy, chúng đánh vào làng, cướp 
của và đòi bắt theo một người đem vào rừng 
giết lây máu đề tế-thần. Thấy dân làng sợ-hãi, 
chư Tăng mới đứng ra nhận việc hy-sanh để 
bọn cướp bắt đi. Từ vị lớn tuổi nhứt đến các vị 
còn trẻ, ai cũng tình-nguyện chịu bị cướp bắt. 
Bấy giờ, trong số có một cậu Sa-di bảy tuổi, đệ- 
tử của Tôn-giả Xá-lợi-phất, đứng lên thưa rằng: 
'Bạch các Tôn-giả, khi ra đi, thầy của đệ-tử 

đã đoán biết việc nầy, nên cho con tháp- tùng 
cùng quí vị và dặn con thay quí-vị mà đi vào 
rừng với các vị "anh-hùng" nây." Các tỳ-kheo 


nghe thế, ngậm-ngùi mà tiễn-đưa cậu Sa-di đi 
vào cõi chêt. 


Đến bìa rừng, bọn cướp dẫn Sa-di Sầm-khí-ca 
đến một mô đất, bắt ngồi xuống, chờ tên đầu- 
đảng ra tay. Sầm ngồi theo thế kiết-già, tâm-trí 
đang vào cơn đại-định. Chúa đảng vung gươm 
ra chém. Lạ thay lưỡi gươm chẳng chạm được 
vào đầu vị Sa-di trẻ mà lại bật ngược ra ngoài. 
Tướng cướp ngạc-nhiên, vuốt lại lưỡi gươm, 
vung mạnh lên chém xuống. Lần này, lưỡi 
gươm cong oäẳn lại cuốn ngược vào đến cán. 
Tướng cướp hoảng-hốt, biết đang gặp phải một 
bực tu-hành đã đắc đạo-quả Thánh. Y liền qùi 
xuống, xin sám-hồi; trong khi đó, cả đảng cướp 
cũng răm- rắp làm theo. Vừa xuất cơn đại-định, 
vị A-la-hán Sầm-khí-ca chấp-nhận lời sám-hối. 
Cả bọn liền xin cải tà qui chánh, và được dẫn 
trở về làng. Khi thấy Sầm đi đầu, theo sau các 
tướng cướp, các vị tỳ-kheo trong làng mừng 
mừng tủi-tủi. Rồi tất cả cùng lên đường về chùa 
Kỳ-viên. 


Đức Phật bảo các vị tỳÿ-kheo vừa gia- nhập 
Tăng-đoàn: "Nây chư tỷy-kheo, nêu các ông tiếp- 
tục cướp của, giết người, đời sống của các ông 
thật là vô-ích, dầu có kéo dài đến trăm năm. Thà 


chỉ sống một ngày đức-hạnh, còn hơn sống 
trăm năm trong tội-lôi" 


Rồi Đức Phật nói lên bài Kệ sau đây: 


Nếu phải sông trăm năm trong phóng-dật, 
Chăng thà tu thiên-định, sông một ngày. 
(Kệ số 110.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- oa-di: người tập-sự tu-hành, chưa thọ-giới ty- 
kheo (Sàmanera.) 


- Sâm-khí-ca: tên vị Sa-di này, tiếng Palli 
là Sarmkicca. 


- Đề-tài thiên-quán: xin nhắc lại, đó là một đầu- 
đê đề suy-nghĩ sâu-xa trong khi ngôi Thiên nhập 
định. 

- Do-tuân: xin nhắc lại, đó là đơn-vị đo đường 
dài, khoảng một dặm (hơn một cây-sô, km), 
tiêng Pali làyo/ana. 

- oä0-huyệt: Sào = ổ chim, chỗ ở; huyệt = hang. 


hầm-hố. Sào-huyệt có nghĩa là nơi xa-văng, ân- 
kín bọn cướp dùng làm chỗ trú-đóng. 


- Iháp-tùng = öi theo. 


- Kiết-già = thê ngồi của người tu Thiền, hai bàn 
chơn tréo lên đùi. 


- Đại-định: Đại = lớn; Định = yên, chẳng xao- 
động. Đại-định là tâm-trạng văng-lặng, an- ổn 
của người ngồi thiền, chẳng bị cảnh bên ngoài 
lôi-cuốn, chẳng bị ý bên trong trì-níu. 


- Quả Thánh = quả-vị của bực Thánh-nhơn; 
ở đây, muốn nói đến bực đã tu đắc quả A-la- 
hán. Bực Thánh, trong Phật-học, là bực đã 
diệt được các phiền- não, chẳng còn phải tái- 
sanh trong Luân-hồi. 


- Sám-hồi: Sám = tiêng Phạn là samma, nghĩa 
là ăn-năn; Hói = tiếng Hán, nghĩa tiếc-rẻ. Sám- 
hói là xin thú tội, gồm có hai việc: (1) nhận rõ tội- 
lỗi của mình đã làm; (2) hứa từ rày sẽ chừa, 
chẳng tái-phạm nữa. 


- Cải tà qui chánh: Cải = sửa lại; Tà = sái- 
quây; Qui = quay trở về; Chánh = ngay 
thẳng. Cải tà qui chánh là ăn-năn bỏ việc lỗi-lầm 
cũ mà quay về theo con đường chơn-chánh. 


- Phóng-dật = buông trôi theo tội-lỗi, chẳng biết 
tự kêm-chê. Đông nghĩa với: buông trôi, lười 
biêng, buông-lung, phóng-đãng. 


- Thiên-định: đường-lỗi tu-hành thanh-lọc tâm-ý, 
giữ tâm yên-ôn. Thiên, chữ Pali là Jhàna, phiên- 
âm là thiên-na. Có bốn cảnh Thiền, từ Sơ- 

thiền đến tứ-thiền, và bốn định. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện thuật lại sự hy-sinh của một cậu bé 
ngồi chịu chết đã cảm-hoá được bọn cướp phải 
cải tà qui chánh. Việc đã xảy ra vào thời xa xưa, 
ngày nay những người có tinh-thần khoa-học 
khó tin theo; nhưng đứng về lý mà xét, chẳng 
phải là hoang-đường: trước cảnh một đứa bé 
ngây-thơ, ngồi im-lìm chịu chết, tên cướp kia đã 
quá cảm-động, run tay nên chẳng thể vung 
gươm chém đúng được, là việc rất có thể xảy 
ra. Huống chi, còn có sức mạnh tâm-linh và 
luồng tư-tưởng từ-bi phát ra từ người nhập- 
định, đã ảnh-hưởng mạnh-mẽ đến tinh-thần của 
các tướng cướp. Nhưng ý-nghĩa của Tích 
chuyện, chẳng phải là để kế lại chuyện nhiệm- 
mâu, mà muốn nói đến sự xúc-động của kẻ 
gian-ác đã biết rời bỏ con đường tội-lỗi mà theo 
con đường chánh-đạo. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 110: 


Bài Kệ ngắn này so-sánh sự hơn kém giữa hai 
lối sống: buông trôi theo năm tháng trong tội-lỗi 
và biết tinh-tấn tu-hành dù chỉ trong một ngày. 
Sự hơn-kém rất là rõ-rệt: người phóng-dật năm 
này tháng nọ làm nô-lệ cho các tật xâu, sống 
cuộc đời vô-ý-nghĩa; còn người tinh-tẫn tu-hành, 
tự chiến-thắng mình dầu trong giây lát, khiến 
cho cuộc sống mới có ý-nghĩa. 


Ý-nghĩa quan-trọng của bài Kệ là phải tìm 

thấy được nghĩa-lý của cuộc sống: sông chẳng 
phải là buông trôi theo ngày tháng, mà sống đề 
tìm đường giác-ngộ và giải-thoát. 


HỌC TẠP: 


1.- Học thuộc lòng bài Kệ, đê ghi nhớ mỗi khi 
viện cớ nây hay cớ nọ mà xao lãng việc đi chùa, 
tụng kinh hay ngôi Thiên. 


2.- Nếu biết thích mỗi buổi sáng ngồi nhâm-nhi 
ly cà-phê, đọc báo để xem tin-tức khắp hoàn- 
câu, lại sao lại chẳng biết thích dành vài phút 
ngôi yên-lặng, tĩnh-tâm, đề mình sống với lòng 
mình? 


(90).- Tích chuyện Tôn-giả Khuôn-đà-na. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, 
có đê-cập đên Tôn-giả Khuôn-đà-na. 


Thuở ấy có tỳ-kheo Khuôn-đà-na, sau khi được 
Đức Phật chỉ-dạy cho một đề-tài thiên-quán, 
mới đi vào khu rừng già, tu-tập thiền-định và 
chẳng bao lâu chứng- -đắc được đạo-quả A- -la- 
hán. Bầy giờ, Tôn-giả Khuôn-đà-na quay về 
chùa Kỳ-viên để đảnh-lễ Đức Phật. Trên đường 
về, trời tối, Tôn-giả mỏi-mệt, mới ngồi nghỉ trên 
một tảng đá, và tâm-trí liền đi vào thiền-định. 
Vào lúc ấy có một đảng cướp vừa đánh phá một 
làng bên cạnh, vào khu rừng tạm nghi. 

Chúng đem các bao đựng đồ-vật cướp được, 
máng lên đầu, lên vai của vị tỳ-kheo, tưởng đó 
là một gốc cây khô-trụi. Sáng ra, nhìn thấy Tôn- 
giả còn đang trong cơn đại-định, chúng lại 
tưởng đó một hung-thần hiện lên đến bắt chúng. 
Chúng sợ-hãi, bỏ chạy. Vừa xuất cơn đại-định, 
Tôn-giả Khuôn-đà-na gọi họ lại, bảo cho biết 
mình là người tu-hành, chẳng làm hại ai cả. 
Tôn-giả lại giảng cho họ nghe về Chánh-pháp 
mình đang tu-tập. Bọn cướp cảm-phục, liền bỏ 
nghề hung-ác, xin được theo Tôn-giả đi tu. Bấy 
giờ, cả đoàn lên đường, hướng về chùa Kỳ-viên 
tiền bước. 


Nơi chùa Kỳ-viên, sau khi được nghe Tôn-giả 
Khuôn-đà-na thưa trình lại sự-việc vừa qua 
trong rừng, Đức Phật khen ngợi các vị tỳ-kheo 
mới, biết cải-tà qui-chánh. Ngài nói: "Này các tỳ- 
kheo, sống trăm năm trong sự mê-mờ và hành- 
động điên-cuông, bạo-ác như trước kia, là sống 
vô-dụng. Nay các vị đã thấy được Chơn-lý, biết 
được Chánh-pháp, trở nên người hiền-trí, sống 
một ngày như thế mới là đáng sống." 


Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây: 


Sống trăm năm si-mê, không tự-ché, 
Thua một ngày có trí-huệ, hành thiên. 
(Kệ số 111.) 


TÌM HIẾU: 

A.- Nghĩa Chữ: 

- lôn-giả: Tôn = tôn-trọng; Giả = người. Tồn- 
giả là người đáng kính 

- Khuôn-đà-na: tên thật của Tôn-giả tiếng Pali 
là Kondanna. 

- Đ-tài Thiên-quán: xin nhắc lại, đó là một đầu- 
đê đê suy-nghíĩ thật sâu-xa trong khi ngôi Thiên. 


- Đại-định: xin nhắc lại, đó là tâm-trạng của 
người ngôi Thiên chăng còn bị cảnh-vật bên 


ngoài lôi-cuốn, bên trong tập-trung tư-tưởng 
vào đề-tài Thiền-quán. 


- Xuất cơn đại-định: Xuất = ra khỏi. Xuât-định = 
châm dứt việc ngôi Thiên. 


- Cải-tà qui-chánh: xin nhắc lại, đó là bỏ điều dữ 
theo việc lành. 


- Mê-mờ: ngu-tối, si-mê. 
- Hiên-trí: Hiên = hiền-từ; Trí = trí-huệ. 


- Tự-chế: Tự = chính mình; Ché = chế-phục. Tự- 
chế là tự mình kèm-chế lấy mình, nghĩa là biết 
bỏ thói xấu của mình mà tập tánh tốt. 


- Hành Thiên: Hành = làm, tu-hành. Hành- 
Thiên là tu-tập Thiên-định. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Cũng giống như bài trước về Sa-di Sâm-khí- 
ca. Xin xem lại. 


(2) Ý-nghĩa bài Kệ số 111: 


Bài Kệ nây ý-nghĩa cũng giông bài Kệ số 110, 
tuy có thay đôi vài chữ; thay vì dùng chữ phóng- 
đật, ở đây nói đên si-mê và không tự- 


chế. Chẳng biết tự mình kềm-chề mình, đó là 
phóng-dật. 


Tại sao phóng-dật, chẳng tự-chế lại là si-mê? Vì 
chẳng biết suy-xét, cứ bị các tật xâu cám-dỗ mà 
chẳng biết khuất-phục chúng, để theo con 
đường giác-ngộ và giải-thoái. 


Tại sao hành Thiên đem đến Trí-huệ cho ta? 
Thật ra, hành Thiền chẳng đem đến Trí-huệ. 
Trong khi hành Thiền, biết nghĩ-suy thâm-sâu, 
thì Trí-huệ đã có sẵn nơi ta mới khỏi bị mê-mờ, 
và được phát-triên thêm lên. 


HỌC TẠP: 


- Học thuộc lòng hai bài Kệ số 110 và 112, đề cỗ 
găng học-tập ngôi Thiên, cho tâm được an-tinh 
và Trí-huệ phát-triên. 


(91).- Tích chuyện Trưởng-lão Xâà-nô. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng pháp, 
có đê-cập đên Trưởng-lão Xà-nô. 


Thuở ấy, có một vị tỳ-kheo nỗ-lực tu-tập 

ngày đêm chẳng ngừng nghỉ, cảm thấy chán- 
nản với cuộc sông trong tu-viện. Vị ây lại chẳng 
muốn trở về đời sông thế-tục, vì ngại thẹn với 


bạn-bè cũ. Vì thế, vị Ấy nghĩ chỉ có cách tốt nhứt 
là quyên-sinh. Vị ây thò ngón tay vào một cái hũ 
có nhốt một con răn độc. Nhưng rắn chẳng cắn, 
vì ở tiền- -kiếp, rắn đã làm nô-lệ cho vị ấy. Bấy 
giờ, trong sô chư Tăng có người biết chuyện đó, 
mới kể lại cho mọi người hay. Và kế từ ấy, mọi 
người gọi vị tỳ-kheo đó là Xả-nó, người chủ của 
con rắn nô-lệ. 


| lâu sau, ty-kheo Xà-nô lại muốn tự-tử nữa. 
Ông tìm đến một chỗ vắng người, lấy con dao 
cạo thật bén, định cắt yết-hầu của mình. Nhưng 
khi lưỡi dao chạm vào cổ, vị tỳ-kheo nhớ lại 
cuộc đời đức-hạnh của mình, suy-nghĩ sâu-xa 
về con đường tu-hành đã đi qua, bỗng nhiên 
trong tâm khởi lên một niềm phi-lạc, khiến toàn 
thân cảm thấy tràn ngập một niềm vui-sướng 
vô-biên. Sau cơn phỉ-lạc, tâm-trí liền nhập 

vào đại-định và chứng-đắc được đạo-quả A-la- 
hán. 


Khi quay trở lại chùa, chư Tăng thấy tay tỳ-kheo 
Xà-nô còn cầm con dao cạo, mới hỏi đi đâu về. 
Tỳ-kheo Xà-nô đáp: "Tôi vừa có ý-định dùng 
dao để cắt đứt cuống họng tôi, nhưng với lưỡi 
dao Trí-Huệ. tôi đã cắt đứt được tất cả mọi 
phiền-não, lậu-hoặc trong tâm tôi." Chư Tăng 
còn chưa tin lời nói đó, mới đến thưa trình 


cùng Đức Phật, rằng: "Bạch Thế-tôn, tỳ-kheo 
Xà-nô bảo mình chứng được quả-vị A-la-hán 
ngay trong lúc đưa con dao lên sắp cắt cổ mình, 
như thế có đúng với Sự-thật chăng?" Đức Phật 
đáp: 'Nầy chư Tăng, với một người đã nỗ-lực 
ngày đêm, tinh-tấn tu Thiền-định, quả-vị A-la- 
hán có thê chứng-đắc được ngay trong phút- 
giây. Cả khi đang đi kinh-hành, giở một chơn 
lên để bước tới, chơn chưa đụng đất, đã chứng 
ngay được đạo-quả A-la-hán." 


Rồi Đức Phật mới thốt lên bài kệ sau đây: 


Sống trăm năm buông-lung và thụ-động, 
Thua một ngày tinh-tân và hành-thiên. 
(Kệ số 112.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Xà-nô: Xà = con rắn; Nô = nô-lệ, tôi-tớ ở đời 
với chủ, sanh-mạng và tự-do thuộc về chủ. 

Chữ Xâ-nô ở đây, dùng để dịch nghĩa tên của vị 
ty-kheo bằng tiếng Pali là Sapoadàsa: Sappa là 
con rắn; Dàsa là nô-lệ. 


- Đời sống thế-tục = đời sống của người 
thường, chưa tu, có gia-đình, bận-bịu việc làm 
ăn. 


- Quyên-sinh: tự-tử. Quyên = bỏ đi; Sinh = sanh- 
mạng, mạng sông. 


- Yết-hâu = nơi cỗ họng. 


- Niệm phỉ-lạc: Phỉ = vui vì đã thoả-mãn, được 
vừa lòng; Phỉ, tiếng Pali là Pìfí. Lạc cũng là vui, 
thú vui tinh-thần, dứt được mọi khổ- 

não; Lạc, tiếng Pali là Sukha, trái ngược 

với Khổ là Dukkha. Tâm- -trạng phí, lạc thường 
chứng được khi tu đến cấp sơ-thiền và nhị- 
thiền. 


- Đại-định: xin nhắc lại, đây là tâm-trạng của 
thiền-giả đã hoàn- toàn văng-lặng, cảnh bên 
ngoài chẳng lôi- -cuốn được, ý-tưởng bên trong 
chẳng trì- -níu nồi, lòng đắm trong cõi fích- 

diệt, yên-vắng. 


- Đạo-quả A-la-hán: Xin nhắc lại: Đạo là 

con đường, đường-lối tu-hành đưa đến quả-vị, 
tiếng Pali là A#agga; Quả là kết-quả của việc tu- 
hành đã thành-công; tiếng Pali là Phala. 

Chứng Đạo-Quả là đã biết rõ và đã thi-hành 
theo đúng con đường đưa đến sự tu-hành 
thành-công. A-1a-hán là bực Thánh, đã dứt hết 
các phiền-não trong tâm, chẳng còn phải tái- 
sanh nữa; tiếng Pali là Arahant. Quả-vị A-la-hán 
là quả-vị thứ tư cao nhứt trong hàng các đệ-tử 


sống gân bên Phật, nghe Phật giảng kinh mà tu- 
tập, các đệ-tử nầy được gọi là hàng Thanh- 

văn ( Thanh = tiễng nói; Văn = nghe), tiếng Phạn 
là Sravaka. 


- Lưỡi dao Trí-huệ: đây là lời nói thí-dụ, ví Trí- 
Huệ có sức bén như con dao, dùng đê cát bỏ, 
diệt-trừ được tât cả các phiên-não, si-mê. 


- Lậu-hoặc: Xin nhắc lại: Lậu = rỉ chảy ra; Hoặc 
= SỰ sai-làm. Lậu-hoặc là các phiên-não, 

như tham, sân, si, bộc-lộ ra với hành-động xâu- 
ác. 


- Kinh-hành: Kinh = kinh, kệ; Hành = đi. Sau khi 
ngồi thiền, để chơn cẳng thoải-mái hơn, ta 

đi kinh-hành, bước chằm-chậm, lòng vắng-lặng, 
vừa niệm thầm, hay niệm ra tiếng, lời kinh hay 
danh-hiệu Phật. 

- Buông-lung = thả trôi, chẳng kềm-ché: nói cách 
khác là lười-biếng 

- Ihụ-động: Thụ = nhận-chịu; Động = hành- 
động. Người thụ-động là người lười, chẳng ham 
hoạt-động, như kẻ "chết chưa chôn". 


- Tinh-tắn = nỗ-lực, cố gắng mãi lên cho có sự 
tân-bộ. 


- Hành Thiên = tĩnh-tâm và tu-tập Thiên. 
B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Trước khi nói đến Ý-nghĩa của Tích chuyện, 
xin được bàn qua vài chi-tiêt có vẻ khó-tin được 
trong Tích chuyện: 


1) Thò tay vào cho rắn độc cắn mà chẳng bị rắn 
căn: chuyện khó tin thật, nhưng ý của người kết- 
tập Kinh nầy chẳng phải muôn ta tin việc đó, mà 
phải nên suy-nghĩ thêm rằng, bên trong tâm ta 
có ba món độc lớn là tham, sân, si, cũng như 
con rắn độc, luôn luôn sai-khiến ta làm những 
hành-động xấu-ác. 


2) Đưa lưỡi dao cạo lên cắt cỗ mà chẳng 

chết: chuyện khó tin thật, nhưng ý của người 
kết-tập Kinh này chẳng phải muốn ta tin vào việc 
ấy, mà phải nên suy-nghĩ thêm rằng, Trí-huệ có 
sẵn trong tâm ta, nếu được tu-tập thiền-định, sẽ 
trở nên bén nhạy, giúp ta cắt đứt bỏ được 

các phiên-não, các món độc lớn, vậy Trí-huệ 
còn bén hơn lưỡi dao cạo nữa. 


3) Điểm khá quan- trọng cần bàn-luận thêm cho 
rõ là: ý-định tự-tử của vị tỳ-kheo. Tại sao vị ấy lại 
muốn tự-tử? Vì vị ấy chán hết muốn sống 


cuộc đời đau-khôổ. Khi quán-niệm thân bắt- 

tịnh, nhận thây thân-thể này chứa đầy chất dơ- 
bản, sanh ra chán-ghét, hết muốn sống: đây là 
tu thiên-quán Tứ-niệm-xứ chẳng đúng cách. 
Phật dạy quán thân bắt-tịnh chỉ là đễ cho ta 
đừng quá tríu-mền thân, phải nghĩ đến việc giải- 
thoát thân-tâm khỏi cảnh tái-sanh đau-khổ, chớ 
chẳng phải là để bỏ trốn khỏi thân nây. Ta phải 
nhớ lời Phật đã dạy: Được sanh ra làm người rât 
khó, rất quí; phải dùng thân-tâm nây tu-học 

cho đến khi được giác-ngộ và giải-thoát hoàn- 
toàn. 


Sau khi đã vẹt bỏ các sự hiểu- lâm có thê có, về 
Tích chuyện, ta hãy tìm hiểu về Ý- nghĩa của 
Tích chuyện nây: Vì quá nỗ-lực ngày đêm chẳng 
ngừng-nghỉ, một vị tỳ-kheo sanh ra chán sống, 
muốn tự-tử. Nhưng khi nghĩ sâu-xa lại 

khoảng đời đức-hạnh vừa qua của mình, cùng 
con đường tu-hành chơn-chánh đã theo, vị ấy 
cảm thây một niềm phỉ-lạc, rồi nhập định, 

chứng được quả-vị A-la-hán. Y-nghĩa của Tích 
chuyện nằm gọn trong lời Phật dạy chư 

Tăng: “Nây chư Tăng, với một người đã nỗ-lực 
ngày đêm, tinh-tẫn tu Thiên-định, quả-vị A-la- 
hàn có thê chứng-đắc được ngay trong phút- 
giây. Cả khi đi kinh-hành, giở một chơn đề bước 


tới, chơn chưa đụng đắt, đã chứng ngay được 
đạo-quả A-la-hán. " 


Ta nên suy-nghĩ sâu-xa về lời dạy của Đức 
Phật, đừng quá nôn-nóng muôn chứng được 
quả-vị, mà phải nên bền-chí nỗ-lực, ngày †u- 
hành thành- -công sẽ đến trong đời nây, hay 
trong đời sau, có chi đâu mà phải quá vội-vàng 
mong-mỏi. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 112: 


Cũng như hai bài Kệ trước, số 110 và 111, bài 
Kệ nây Khuyên ta chớ nên lười- -biệng, buông- 
lung, mà phải tinh-tân tu-hành, ngồi Thiền, để 
cho Trí-huệ khỏi bị che-mờ và phát-triễn lên, 
hầu cắt đứt được mọi phiền-não, lậu-hoặc trong 
tâm. 


HỌC TẬP: 


1.- Học thuộc lòng bài Kệ, đễ ghi nhớ mỗi khi 
thiếu sự hăng-hái trong việc tu-hành, thường 
viện lý-do quá bận-rộn mà bỏ qua một ngày 
chẳng đọc Kinh, lễ Phật. 


2.- Đề dễ tự khép mình vào kỷ-luật tu-hành, 
nên đặt ra cho mình một fhời-khoá trong 

ngày đề tụng-niệm hay ngồi Thiền. Chẳng cần 
phải có dư thời-giờ một hai tiếng, chỉ cần độ 


mười lăm phút mà lòng mình thanh-thản, tâm-trí 
chú vào lời Kinh, câu Kệ là đủ. Xin đề-nghị chọn 
vào buồi sáng, sau khi rửa mặt đánh răng xong; 
hoặc buổi tối, trước khi lên giường đi ngủ. Điều 
quan- trọng là mỗi ngày phải tập, đừng có ngày 
tập, ngày bỏ qua. Nhứt là, trong khi tập, phải 
thành-tâm, đừng làm lây lệ, chớ đọc-tụng một 
cách máy-móc theo kiểu trả nợ quỷ-thân cho 
xongl 


(92).- Tích chuyện Nữ-Trưởng-lão Phả-tha- 
ca. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng pháp, 
có đê-cập đên Nữ-Trưởng-lão Phả-tha-ca. 


Thuở ấy, cô Phả-tha-ca là người có nhan- 

sắc đẹp, con nhà giàu-có lớn, ở nước Xá-vệ. Cô 
lại thương-yêu một người hầu- -cận trong nhà, 
trốn cha-mẹ, theo chàng trai, sống cuộc đời 
nghèo-khó. Chẳng bao lâu, cô mang thai, mới 
về nhà cha-mẹ để sanh-nở. Người chồng rượt 
theo, định bắt lại, nhưng cô chuyên bụng và 
sanh ngay bên bụi cây một đứa con trai. Sống 
với chồng con một thời-gian sau, cô lại mang 
thai và cũng đòi về nhà cha-mẹ, để mẹ con 
được chăm-sóc. Người chồng dẫn đứa con trai 
đi theo, để bắt vợ về, nhưng lại một lần nữa, cô 


Phả đau bụng nặng, sắp giở dạ. Anh chồng 
bước vào trong một lùm cây rậm, tìm chỗ cho 
vợ nằm đẻ. Chẳng may, anh bị rắn độc cắn 
chết. Chờ lâu chẳng thấy chồng trở lại, sau khi 
sanh con, cô Phả đi tìm, thấy xác chồng nằm 
bất- -động bên bụi Cây, cô khóc-lóc, rôi tay bồng, 
lay dắt, ba mẹ con cô thất-thêu lên đường về 
qUuÊ ngoại. 


Lúc bấy giờ, trời đỗ mưa tầm-†ã, nước sông A- 
xi-ra dâng cao lên, tràn ngập cả hai bên bờ. Cô 
Phả chẳng thể nào cùng một lúc bồng cả hai 
con lội qua sông, mới đề đứa lớn đứng chờ ở 
bờ bên nây, ăm đứa nhỏ bơi qua sông, rồi đặt 
nó bên mô đất cao, định quay lại rước đứa kia. 
Cô vừa ra đến giữa dòng nước, bỗng đâu một 
con chim ó to lớn bay đến thấy đứa bé sơ-sanh 
tưởng là một miếng thịt ngon, xớt thằng nhỏ, 
bay đi. Cô Phả trông thấy hò hét lên đuổi chim, 
nào ngờ thằng con trai lớn ở bờ bên kia, tưởng 
là mẹ gọi, bước lại gần mé, bị nước-lũ cuốn trôi 
theo dòng. Trong khoảnh- khắc, cô Phả đã mất 
chồng và cả hai con, ngồi khóc than thảm-thiết 
bên bờ sông. Bấy giờ, có người bộ-hành từ 
thành Xá-vệ đi tới, cô Phả hỏi thăm tin tức cha- 
mẹ, tính về quê cũ nương thân. Người bộ-hành 
cho biết, cách đây mấy hôm, một trận cuồng- 
phong đã tàn-phá nhiều nhà cửa dân-chúng ở 


Xá-vệ, và cả gia-đình, cha-mẹ, anh em của cô 
Phả đều bị chôn-vùi dưới đống gạch vụn. Nghe 
đến đó, lòng cô Phả quá đau-đớn, phát điên lên, 
xé áo quân, loạng-choạng bước đi, dưới cơn 
mưa to, miệng hét: "Chồng đâu, con đâu, cha 
mẹ anh em tôi đâu?! 


Vừa đi vừa than-khóc, cô Phả lang-thang khắp 
các nẻo đường, duyên may lại đi hướng về 
chùa Kỳ-viên, bây giờ Đức Phật đang giảng 
pháp. Từ trong đại-sảnh- -đường, Đức Phật 

đã quán- thầy cảnh khổ của cô Phả. Khi người 
giữ cửa chẳng cho cô vào chùa, Đức Phật bảo 
cứ mời cô vào để Đức Phật an-ủi. Bước vào 
trong ấm-áp, cô Phả tỉnh lại, cảm thấy hồ-thẹn vì 
chẳng có mảnh áo che thân. Một vị tỳ-kheo 
thương tình cỗi áo ra khoác lên người cô. Đức 
Phật hỏi sự-tình, cô Phả thuật lại chỉ trong một 
ngày mà mình đã mất cả chồng lẫn hai con, cha 
mẹ và anh em cùng chết cả, Đức Phật mới 

bảo: "Này tín-nữ Phả-tha-ca, nước mắt cô đã 
khóc các cái chết của cha, của mẹ, của chồng, 
của con, của anh chị em, qua các kiếp sống 
Luân- hồi, so ra còn nhiều hơn nước ở bốn biển 
nữa." Rồi Đức Phật liền giảng Kinh Tương-Ưng 
Vô-thỉ vạch rõ vô- lượng kiếp sống đã qua, khiến 
cho cô Phả-tha-ca cảm thấy được nhiều an-ủi. 
Ngài kết-thúc thời pháp: "Chớ quá đau-đớn nhớ 


mãi đến những người đã qua đời, mà hiện nay, 
cần phải thanh-lọc tâm-thần cho trong-sạch, nỗ- 
lực tu-tập đề chứng-đắc Niết-bàn, sống vĩnh- 
viễn an-vui trong cõi tich-diệt." Sau thời pháp, cô 
Phả chứng được sơ-quả Tu-đà-huờn, và xin đi 
tu. 


Tỳ-kheo-ni Phả-tha-ca tu-hành rất tinh-tấn. Một 
hôm, bà đến bên bờ suối, múc nước rửa chơn, 
xối lên cẳng ba lần, bùn sình theo nước trôi đi, 
lòng bà trở nên nhẹ-nhàng, nghĩ đến ba 

cảnh: sanh, già, chết của đời người. Trong cơn 
đại-định, tâm bà quán-thây Đức Phật đang thốt 
lên: "Này tỳ-kheo-ni Phả-tha-ca, tâm con đang đi 
đúng đường và nhận thấy rõ tánh-cách vóô- 
thường, vô-ngã và bât-toại-nguyện của thân- 
tâm ngũ uẫn. Ai đã thấu-đạt được thân-tâm ngũ- 
uấn với ba đặc-tánh như thế, dầu chỉ sống được 
một ngày, vẫn còn hơn kẻ sống trăm năm mà 
mê-mờ về thân-tâm ngũ uân." Sau đó, bà Phả 
chứng- -đắc được quả-vị A-la-hán. 


Bấy giò tại Kỳ-viên-tự, Đức Phật thốt lên bài Kệ 
như Sau: 
Sống trăm năm mê-mờ thân ngũ-uẫn 


Sanh rôi diệt, cứ sanh-diệt thăng-trâm, 
Sao bằng sống một ngày mà rành-rẽ 


Lễ vô-thuờng sanh-diệt của thân-tâm. 
(Kệ số 113.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Nữ Trưởng-lão: Nữ = phụ-nữ, đàn-bà; Trưởng 
= lớn; Lão = già. Chữ Nữ-trưởng-lão được dùng 
ở đây để dịch nghĩa chữ Pali là Theri, nữ-tu-sĩ 
Phật-giáo đã dứt hết phiền-não, lậu-hoặc, 
chứng được A-la-hán. Bên Tăng, gọi 

là Thera, Trưởng-lão. 


- Phả-tha-ca: tên vị Nữ-trưởng-lão này, tiếng 
Pali là Patàcàrà. 

- Hâu-cận: Hâu = hầu-hạ, theo giúp việc; Cận = 
gân bên. Người hâu-cận là người ở làm công, 
theo hâu người chủ trong nhà. 


- Mang thai: có con trong bụng. 
- Chuyễn bụng: nói về người đàn-bà có thai sắp 
sanh con ra. 


- Giở dạ: Dạ = bụng dạ. Giở dạ là sắp đẻ con 
ra, chuyên bụng. 


- Bẫt-động: Bắt = chẳng; Động = lay-động. Bắt- 
động là năm trơ, chăng lay-động, tức là đã chêt 
rồi nên chăng nhúc-nhích. 


- Thắt-thếu = dáng đi buồn-khổ, đầy vẻ thất- 
vọng, chán-chường. 

- Sông A-xi-ra: tên con sông này tiếng Palli 
là Aciravalti. 


- Sơ-sanh: Sơ = vừa mới đó; Sanh = đẻ ra; Sơ- 
sanh = vừa mới đẻ ra 


- Nước-lũ = nước lụt, nước dâng lên cao, ngập 
tràn khắp cả. 


- Khoảnh-khắc = trong một lúc ngắn. 
- Bộ-hành = người ởi bộ. 


- Cuông-phong: Cuông = điên-cuồng; Phong = 
gió. Cuông-phong là cơn gió lớn, bão-tố, thôi 
mạnh làm sập nhà cửa. 


- Loạng-choạng = bước ởi chập-choạng, vừa 
bước vừa té. 


- Đại-sảnh-đường: Đại = lớn; Sảnh 
= phòng; Đường = nhà. Căn đại-sảnh-đường là 
căn phòng khách, lớn nhứt trong nhà. 


- Quán-thấy: xin nhắc lại, quán-tháy là nhìn thấy 
trong tâm; người tu Thiền cao, nhìn thấy, bằng 
tâm, các việc ở xa được. 


- Tín-nữ: Tín = tin-tưởng; Nữ = phụ-nữ. 

Chữ Tín-nữ trong Phật-học dùng để chỉ người 
đàn-bà có lòng tin-tưởng vào Đạo Phật. Bên 
nam-phái thì gọi là Thiện-nam (thiện = lành). 


- Các Kiếp sống Luân-hôi: các đời sống đã qua, 
sanh ra rồi lại chết đi, sanh ra nữa, liên-tiếp 
chẳng biết bao nhiêu đời. Luân-hôi: Luân là 
bánh xe, cứ quay mãi; Hồi là trở lại; Luân-hôi là 
cứ phải sống chết, sống chết mãi mãi, chẳng 
ngưng. 


- Kinh Tương-Ưng Vô-thí: Kinh Anamatagga 
Samyuffa trong Trung-Bộ-Kinh thuộc Kính- 

Tạng (Suliania Nikàya). Tương- Ưng. là có liên- 
hệ với nhau; các bài Kinh cùng nói về một đề- 
tài; Vô-thỉ: Vô = chẳng; Thỉ = Thủy = chỗ 

bắt đầu. Trong Phật-học, nói về thời-gian, kinh- 
sách bảo là vô-thỉ, vô-chung, có nghĩa là về thời- 
gian, ta chẳng biết lúc nào là lúc khởi đầu, cũng 
chẳng thể biết lúc nào là lúc chắm-dứt. Chung 

= lúc tận-cùng. 


- Vồ-lượng: Vô = chẳng; Lượng = tính đếm. Vô- 
lượng là nhiều, tính đếm chẳng xuê. 


- Niết-Bàn: xin nhắc lại: Niết-Bàn có nghĩa là ra 
khỏi rừng u-tối, tức là diệt hết các phiền-não, 
mê-mờ, và chứng được cảnh vô-sanh, chẳng 
còn phải tái-sanh trong cảnh Luân-hồi nữa. 
Tiếng Pali là Nibbàna. Đây chẳng phải là một 
nơi chốn nào trong không-gian, mà là tâm-trạng 
của người đã dứt hết lậu-hoặc, mê-lầằm, sống 
an-nhiên, tự-tại và vắng-lặng. 


- Vĩnh-viễn: Vĩnh = lâu- bên; Viễn = xa. Vĩnh-viễn 
= mãi mãi. 


- Tịch-diệt: Tịch = yên-lặng; Diệt = tiêu mất 
hêt. 7/ch-diệt = văng-lặng 


- Sơ-quả: Sơ = mới bắt đầu, thấp nhứt; Quả 
= kêt-quả. Sơ-quả tức là quả-vị đâu-tiên, thâp 
nhút; đó là quả Tu-đà-huờn, còn gọi là Nhập- 
Lưu. 


- Đại-định: Đại = lớn; Định = an-định. Đại-định là 
tâm-trạng người tu-thiền đã vắng-lặng, bên 
ngoài cảnh-vật chẳng ảnh-hưởng đến, bên trong 
các ý-tưởng chẳng trì-níu, đang suy-†tư thâm- 
sâu. 


- Đang đi đúng con đường: Con Đường ở đầy 
chính là Đạo, tiếng Pali là Magga, sẽ 

dẫn đến Quả, tu-hành thành-công, tiếng Palli 
là Phala. 


- Vô-thường: Vô = chẳng; Thường = thường- 
hằng, chẳng biến-đổi, chẳng hư-hoại. Vô- 
thường là bị biến-đồi, bị hư-hoại, có đó rồi mất 
đó. 

- Vô-ngã: Vô = chẳng: Ngã = ta. Vô-ngã là 
chẳng có ai làm chủ, để gọi đó là Ngã, là Ta cả; 
chẳng có đặc-tánh gì riêng-biệt, vốn rỗng-rang. 


- Bẫt-toại-nguyện: Bất = chẳng; Toại = vừa ý, 
vừa lòng; Nguyện = mong-ước. Bắt-toại- 
nguyện là còn thiếu-sót, chẳng làm ta vừa 
lòng được. 


- Ngũ-uẩn: Ngũ = năm; uẫn = còn gọi là ám, có 
nghĩa là tập-họp chung lại, và che-mờ. Phật-học 
dùng chữ Ngũ uẫn đễ chỉ năm thành- -phân tạo 
nên thân-tâm con người: (1) sắc-uẩn = tâm thân 
vật-chát; (2) thọ-uẩn = các cảm-giác; (3) tưởng- 
uẫn = các tư-tưởng; (4 ) hành-uẫn = các hành- 
động; (5) thức-uân = các sự hiểu-biết. 

Bốn uẩn sau hợp lại thành tâm. 


- Sanh-diệt = Sanh = sanh ra, sanh-sống; Diệt 
= tiêu mật, chêt đi. 


- Thăng-trâm: Thăng = lên cao; Trâm = chìm 
lắng xuống. 


B.- Nghĩa Ý: 


(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện rất dài; phần đầu kế lại trong 
trường-hợp nào cô Phả đã mất chồng con, cha 
mẹ và anh em; phần sau là những lời an-ủi và 
chỉ dạy của Đức Phật. Xin hãy lướt qua 

phần đầu và xét kỹ thêm về phần sau. 


Phật an-ủi bà Phả bằng cách giảng Kinh Tương- 
Ưng Vô-Thỉ. Ta chẳng có trong tay bản Kinh 
nây, nhưng ý-kinh được nói rõ: "Nước mắt khóc 
các cái chết của vợ- chông, con cái, cha mẹ anh 
em, lrong các kiếp sống Luân-hôi còn nhiêu hơn 
nước ở bốn biên”. Cho nên, người ta thường 
nói, đời là biển khô. Biết sống trong cảnh Luân- 
hồi là đang ở trong biên khổ, vậy, muốn tìm 
cách ra khỏi, phải biết tu-tập đề chứng-đắc 
được Niết-bàn. Mà bước đầu tu-tập chính là 
phải thanh-lọc thân-tâm. 


Thanh-lọc thân-tâm bằng cách nào? Bà 

Phả được Phật dạy rằng: "Tâm con đang đi 
đúng đường, nhận thấy rõ tánh-cách vô-thường, 
vô-ngã và bắt-toại-nguyện của thân-tâm ngũ- 
uẫn". Bản kinh Tứ-niệm-xứ dạy ta cách quán- 
chiễu thân-tâm ngũ-uẫn là vô-thường, vô-ngã, 
và bắt-toại-nguyện: (1) thân bắt-tịnh, (2) thọ thị 
khô, (3) tâm vô-thường, (và 4) pháp vô-ngã. 


Tóm lại, ý- nghĩa của Tích chuyện khuyên ta phải 
năng quán- -chiếu thân-tâm năm uẫn nây, thanh- 
lọc tâm-ý, đề tiêu-diệt các phiền-não. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 113: 


Bài Kệ nhắn-mạnh tánh-cách vóô- 

thường của thân-tâm năm uẫn. Giản-dị mà 
nói, thân nây, nay tuy còn khoẻ, còn đẹp, nhưng 
với thời-gian, sẽ già, sẽ yêu, sẽ còm-cõi; vậy 
chớ quá bấu-víu vào fhân, mà phải quán thấy 
các chỗ dơ-bân bên trong thân để biết nhàm- 
chán các thú vui vật-chất. Tâm-trí này nay tuy 
còn minh-mẫn, nhưng với số tuổi càng cao, sẽ 
có ngày già-lẫn, lú-lộn; vậy ngay bây giờ, phải 
biết học-tập Kinh-kệ, kẻo đến lúc tuổi già, mau 
quên và chậm hiểu. 


HỌC TẬP: 

- Học kỹ bài Kệ, đễ ghi nhớ tánh-cách vô- 
thường của thân-tâm. 

(93).- Tích chuyện Nữ- Trưởng-lão Ký-sa-cơ. 
Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, 

có đê-cập đên Nữ-trưởng-lão Kỷ-sa-cơ. 


Thuở ấy có cô Kỷ-sa-cơ là con gái của một nhà 
hào-phú ở nước Xá-vệ, chồng cô cũng là người 
giàu-có. Hai vợ chồng có được một đứa con trai 
kháu-khỉnh. Rủi thay, đứa bé vừa biết đi lẫm- 
đẫm thì bị bịnh nặng rồi chết. Cô Kỷ-sa-cơ khóc 
than thảm-thiết, bồng con lên đi khắp các nẻo 
đường, gặp ai cũng hỏi thuốc cứu mạng sống 
cho con. Nhiều người khuyên cô, kẻ đã chết rồi 
thì có thuốc nào đâu đề cải-tử huờn-sanh được. 
Nhưng cô vì quá đau buồn chẳng chịu rời xác 
con ra. Vừa may, cô gặp được một cụ già hiền- 
lành và mộ-đạo, mách cho cô, nên đến gặp Đức 
Phật, Ngài sẽ có thuốc chữa cho cô. 


Tại chùa Kỳ-viên, Đức Phật bảo cô Kỷ-sa-cơ, 
hãy tìm đến nhà nào chẳng có người chết đễ xin 
một ít hột cải đêm về đây, Ngài sẽ chỉ thuốc cho. 
Bồng xác con trên tay, cô Kỷ đi từ đầu làng tới 
cuối làng, đến nhà nào cũng hỏi và ai cũng đáp, 
ở nhà trước đây đã có người chết rồi. Cuối 
cùng, cô chán-nản, quay lại chùa, đặt con bên 
lề đường, vào yết-kiễn Đức Phật. Ngài bảo: 
"Này Kỷ-sa-cơ, cái chết đến với mọi nhà, chẳng 
phải chỉ riêng có một mình cô mới khóc cái chết 
của con mình. Như cô đã thấy, cái chết đến với 
mọi chúng-sanh chẳng chừa ai, ngay cả trong 
lúc mà mọi ước-mong về cuộc đời còn chưa 
thoả-mãn hết." Bình-tâm nghe Đức Phật nói, cô 


Kỷ-sa-cơ bỗng ngộ được lẽ vô-thường, vô-ngã 
và bâ†-toại-nguyện của thân-tâm năm uân nây, 
và chứng-đặc được sơ-quả Tu-đà-huòn. 


Sau khi thiêu xác con xong, cô Kỷ trở lại chùa, 
xin làm Tỳ-kheo-ni. Một hôm, cô đang đốt lửa 
thắp đèn, nhìn ngọn lửa loé lên rồi phụt tắt, cô 
liên suy-nghĩ sâu-xa đên mạng-sống con người 
lại cũng như thế, khởi lên rồi châm-dứt đột-ngột 
như ngọn lửa kia. Rồi tâm cô đi vào thiền-định, 
quán-thấy Đức Phật nói với cô: "Con đang đi 
đúng đường, hãy tiếp-tục quán-chiếu cho thật 
thâm-sâu về lẽ vô-thường của kiếp nhơn-sanh 
mà lo tu-tập đề chứng-đắc cõi vô-sanh của Niết- 
bàn." Ít lâu sau, tỳ-kheo-ni Kỷ-sa-cơ tinh-tần tập 
thiền-định và chứng được đạo-quả A-la-hán. 


Báy giờ, Đức Phật mới thốt lên bài Kệ sau đây: 


Sống trăm năm mê-mờ cảnh Bắt-diệt, 
Thua sông một ngày ngộ cảnh Vô-sanh. 
(Kệ số 114.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Các chữ: Nữ-trưởng-lão, Vô-thường, Vô-ngã, 
Bât†-toại-nguyện, thân-tâm năm uân, sơ-quả Tu- 


đà-huờn, Niễt-bàn, A-la-hán, xin xem lại lời giải- 
nghĩa ở bài trước. 


- Kỷ-sa-cơ: tên vị tỳ-kheo-ni nầy tiếng Palli 

là Kisàgotam. 

- Hào-phú: Hào = có thễ-lực; Phú = giàu. Hào- 
phú là giàu-có lớn. 

- Kháu-khỉnh = khoẻ-mạnh và dễ thương. 

- Đi lẫm-đẫm: mới biết đi, đi còn chưa vững. 

- Cải-tử huờn-sanh: Cải = sửa; Tử = chêt; Huờn 
= hoàn, trả lại; Sanh = sông. Cải-tử huòn- 
sanh là làm cho kẻ chêt sông lại. 

- Mộ-đạo: Mộ = sùng-mộ, tin-tưởng nhiều. 

- Yết-kiễn: đến gặp người trưởng-thượng. 


- Chúng-sanh: Chúng = sô đông; sanh = sông. 
Trong Phật-học, chữ chúng-sanh dùng đề chỉ tât 
cả các sanh-vật có mạng sông. 


- Bình-tâm: Bình = bằng-phẳng, chẳng xao- 
động; Tâm = lòng. Bình-tâm là lòng đã yên-ôn, 
chăng xao-động nữa. 

- Tỳ-kheo-ni: tiêng Pali là Bhikkhuni, nữ tu- 

sĩ đạo Phật, thường được gọi tất là ni-cô. 


- Ngộ được = hiễu được thật thấu-đáo, rành-rẽ. 


- Vô-sanh: Vô = chẳng: Sanh = sống. Lẽ Vô- 
sanh có nghĩa là chẳng còn phải tái-sanh nữa 
trong cảnh Luân-hồi. Đừng hiểu-lầm Vó-sanh là 
chẳng còn sống nữa; trái lại, chứng được vô- 
sanh thì chẳng bao giờ phải chết, vì có sanh 

ra đâu mà lại phải chết. Chứng vô-sanh có 
nghĩa là nhập vào cảnh Niết-bàn, sống an- 
nhiên, tự-tại, trong cảnh vắng-lặng. 


- Bắt-diệt: Bất = chẳng; Diệt = tiêu-diệt, mắt đi. 
Cảnh Bắt-diệt nói ở đây là cảnh-giới Niết-bàn; vì 
chẳng còn tái-sanh nữa, nên chẳng thể bị fiêu- 
diệt đi. Thế thì sống bằng gì? Bằng Phật- 

tánh, cái khả-năng tu-tập đề thành Phật. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện thuật lại việc một người mẹ bồng 
xác con chết, đi tìm thuốc để cứu sông con lại. 
Khi gặp Đức Phật, Ngài giảng cho hiểu, sự chết 
chẳng chừa một ai, phải biết tu-hành đề chứng- 
đắc Niết-bàn, khỏi bị tái-sanh nữa thì sống mãi 
trong cảnh tịch-diệt. 


Ý-nghĩa quan-trọng của Tích chuyện là dạy ta 
phải có thái-độ đứng-đăn trước cái chết: ai rôi 


cũng phải chết, vì chẳng ai giữ mãi được tắm 
thân thể-xác này còn hoài được. Chết là gì? Đó 
là sự sống đã rời khỏi thân. Rời đi đâu? Rời để 
đi tìm một tắm thân mới, rồi về sau lại 

phải chết nữa, cứ thế mà luân-chuyễn mãi 
chẳng ngừng trong cõi Luân-hồi. Muốn chẳng 
bị chết, chỉ có cách là làm sao khỏi phải sanh 
lại. Phật dạy, muốn khỏi phải f4i-sanh, thì phải 
tu-hành diệt-trừ hết các phiền-não đề chứng 
được cảnh Vô-sanh của Niết-bàn. Chừng nào 
chứng được Niết-bàn, thì ta còn chưa biết 
chắc; điều ta biết chắc là trong tâm ta hiện còn 
nhiều phiền-não, một trong số đó là sự ham 
sống và sợ chết. Người nào biết chẳng ham 
sống và sợ chết là người có thái-độ thản-nhiên 
trước cái chết. Sợ, đau-buồn, thương-tiếc, nào 
có đem sự sóng trở lại đâu! Nếu đã chắc, sau 
cuộc đời khổ nhiều, sướng ít này, một 

cuộc sóng an-nhiên, tự-tại vẫn còn có thê 

có được, thì sao lại đi sợ chết? 


Phần sau của Tích chuyện thuật lại việc ni-cô 
nhơn khi thắp đèn, nhìn ngọn lửa loé lên rồi 
phụt tắt, nghĩ đến mạng sông con người cũng lại 
như thế, nhờ đó mà quán- tưởng đến lẽ vô- 
thường, chẳng bền- -vững của thân-tâm năm 
uân. Đó cũng giống như Tích chuyện ở bài 
trước, ni-cô Phả-thi-ca nhìn dòng nước cuốn mà 


nghĩ đến cảnh sanh, già, chết của đời người. Ý- 
nghĩa quan-trọng này của Tích-chuyện nhắc 
nhở ta phải năng tập quán-chiễu vê lẽ vô- 
thường, vô-ngã và bắt-toại-nguyện của năm 
uẩn. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 114: 


Trong bài Kệ có hai danh-từ Bár-diệt và Vô- 
sanh, mới đọc tưởng như đôi chọi nhau, thật-sự 
lại cùng một nghĩa, đó là cảnh-giới Niê†-bàn. 


HỌC TẠP: 


- Học kỹ cả hai bài Kệ số 113 và 114, ghi 
nhớ đừng quá sợ chết. 


(94).- Tích chuyện Nữ-Trưởng-lão Bá-hư-phủ. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, 
có đê-cập đên vị nữ-trưởng-lão Bá-hư-phù. 


Thuở ấy, ở nước Xá-vệ có một cặp vợ chồng 
giàu-có, sanh đặng bảy người con trai và bảy 
người con gái. Sau khi đã dựng vợ gả chồng 
cho các con, người cha từ-trần. Bà mẹ sống một 
mình trong dinh-cơ rộng lớn. Các người con 
khuyên mẹ nên đem chia gia-tài cho các con để 
có đủ thời-giờ an-hưởng tuôi già. Sau một thời- 


gian ngằn-ngại, bà cụ mới chia hết gia-tài cho 
các con, chẳng giữ lại chỉ cho mình. Từ ấy, cứ 
mỗi tháng, bà đến ở nhà một người con, tháng 
sau đến nhà đứa kế, luân-chuyên như thế mãi. 
Cho đến khi, các con dâu và các chàng rễ nói ra 
nói vào, bà buôn lòng, thấy sự kính-trọng của 
con cái đối với bà chẳng còn nễ-nang như xưa 
nữa. Chán tình đời đen bạc, bà vào chùa xin đi 
tu. 


Nghĩ mình đã lớn tuổi mới bước vào đường tu, 
bà Bá-hư-phù cố-gắng tu-tập ngày đêm, tuân 
theo giới-luật, học-hỏi kinh-kệ, chẳng bao lâu 
bà đã thấm nhuàn Chánh-pháp. Một đêm, ngồi 
Thiền, bà quán- thấy trong tâm có Đức Phật hiện 
đến và dạy răng: 'Nầày tỷ kheo-ni, kẻ nào dầu 
sống đến trăm năm mà chẳng hiểu- biết đến 
Chánh-pháp do Như-Lai giảng-dạy, thì cũng 
chẳng bằng một người, thà chỉ sống một ngày, 
mà hiểu thật thấu-đáo con đường giác-ngộ và 
giải-thoát của Như-Lai." 


Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ như sau: 


Sống trăm năm chưa rành Pháp vô-thượng, 
Thua sông một ngày hiệu Pháp tôi-tôn. 
(Kệ số 115.) 


TÌM HIẾU: 


A.- Nghĩa Chữ: 


- Bá-hư-phù: tên vị tỳ-kheo-ni này tiếng Palli 
là Bahupuffikà, có nghĩa là bà mẹ có đông con 
cái. 


- Từ-trân: Từ = giã-từ, lìa; Trân = trần-thê, 

cõi đời nây. Tử-trân = chêt 

- Dinh-cơ = nhà cửa rộng-lớn, có thật nhiều của- 
cải. 

- Luân-chuyễn = lần-lượt thay đồi theo thứ-tự. 

- Nói ra nói vào = tìm cách nói xấu ai. Bị ai nói ra 
nói vào là bị dèm 

- Tình đời đen-bạc = ý nói, tình đời chẳng tốt. 

- Chánh-pháp: Chánh = chơn-chánh, đúng- 


đắn; Pháp = pháp-tu. Chánh-pháp là đường'lối 
tu-hành Đức Phật dạy trong Kinh-kệ. 


- Như-Lai: Như = như thế: Lai = đến. Như-Lai là 
lời tự-xưng của Đức Phật, đệ-tử gọi Phật 
bằng Thề-tôn. Như-Lai, tiềng Pali là Tathàgata. 


- Vô-thượng: Vô = chẳng; Thượng = trên. Vô- 
thượng là cao nhứt, trên đó chăng còn gì cao 
hơn nữa. 


- Tối-tôn: Tối = hết sức; Tôn = tôn-kính. Tói- 
tôn là đáng kính nhứt. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện rất giản-dị, kế lại việc một bà cụ 
chia hết gia-tài cho đàn con đông-đảo; về sau, 
thấy các con chẳng thuơng-kính mình nữa, 

mới đi tu. Bà chí tâm học đạo, tu-tập ngay đêm, 
nên tâm trở nên thanh-tịnh, quán-thấy Phật đến 
khuyến-khích. 


Ý- nghĩa của Tích chuyện: "Thà sống một ngày 
mà biết được Chánh-pháp, còn hơn sống trăm 
năm chẳng hiểu biết đường tu." 


Tại sao vậy? Vì người thông-hiều Chánh-pháp, 
biết được và thi-hành theo con đường giác-ngộ 
và giải-thoát, tất phải hơn người mãi sống trong 
mê-mò, trọn kiếp trôi-lăn trong biển khổ của 
Luân-hồi sanh-tử. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 115: 
Bài Kệ khen người biết đến Chánh-pháp, và chê 
người chăng biêt tu-hành. Tại sao phải tu-hành? 


Tu-hành đề sửa đổi tâm-tánh hiện nay cho hiền- 
lương khiên tâm được thanh-tịnh, nhẹ-nhàng, 


sông trong an-vui và tự-tại. Tu-hành để sau 
này được giải-thoát khỏi cảnh sanh-tử của 
Luân-hồi, khỏi phải trôi lăn kiếp này qua kiếp 
khác, trong cuộc sống sướng ít, khổ nhiều nầy. 
Tu cách nào cho đúng? Phải theo đúng Chánh- 
pháp, được Đức Phật giảng-dạy trong Kinh-kệ. 


HỌC TẠP: 


- Học thuộc lòng bài Kệ, đề ghi nhớ việc học-hỏi 
Kinh-kệ mỗi ngày. 


-OoQOGo- 


IX.- Phẩm Ác. 
(95).- Tích chuyện vợ chông ông Cù-lê-kha. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, 
có đê-cập đên việc vợ chông ông Cù-lê-kha. 


Thuở ấy, có một đôi vợ-chồng người Bà-la-môn, 
tên là Cù-lê-kha, nhà nghèo, chỉ có một chiếc áo 
choàng bên ngoài mà thôi. Mỗi khi chồng ra đi, 
thì vợ phải ở lại nhà, vì chẳng có áo mặc. Họ rất 
mộ đạo, ban ngày, vợ mặc áo đến chùa Kỳ-viên, 
nghe Phật giảng-pháp; đến đêm, tới phiên 
người chồng mặc áo, đi nghe giảng đạo. Một 


đêm kia, vào lúc đầu hôm, người chồng mãi 
chăm-chú nghe Đức Phật thuyết-pháp, trong 
lòng cảm thấy một niềm vui-sướng vô-biên, định 
cÔi áo ra dâng-cúng lên Đức Phật. Nhưng nghĩ 
đến vợ ở nhà, mai chẳng có áo đi ra ngoài, nên 
thôi. Đến nửa đêm, nghe tiếp, anh muốn dưng 
áo, nhưng suy-nghĩ một chốc, lại thôi. Đến hừng 
sáng, ý-định dâng-cúng bỗng trở nên mạnh-mẽ, 
anh cồi áo ra, đem đặt dưới chơn Phật, thốt lên 
ba lần: "Ta đã thắng!" 


Bấy giờ trong hàng thính-chúng, có đức vua Ba- 
tư-nặc nghe thấy, mới sai viên quan hầu- 

cận, đến điều-tra sự-việc ra sao. Sau khi biết 
người kia đã đem chiếc áo độc-nhứt của vợ- 
chồng mình ra cúng-dường lên Đức Phật, đức 
Vua hết sức khen ngợi việc làm rất khó làm kia, 
nên sai quân mang một tắm vải tốt đến thưởng 
cho anh ta. Người chồng liền đem tâm vải đặt 
dưới chơn Phật. Vua thây thế, liền bảo thưởng 
thêm cho người ấy hai tắm vải mới. Anh ta lại 
cũng dâng-cúng Đức Phật luôn. Đức Vua lại 
thưởng bốn tắm nữa, cứ mỗi lần tăng số tắm vải 
lên gâp đôi. Cho đến lúc được thưởng ba mươi 
hai tám, anh ta mới giữ lại hai tấm, còn ba mươi 
tắm kia đều cúng-dường lên Đức Phật. 


Sáng ngày, đức Vua sai quan về hoàng-cung 
chọn hai tấm gắm thật đẹp, ban cho người 
chồng. Sau khi nhận hai bức gắm, người ấy về 
nhà may hai chiếc lọng, một đem dâng 

tại hương-phòng của Đức Phật, còn một treo 
trước cửa nhà mình, để chờ đón chư Tăng khất- 
thực đi ngang qua. Lần sau, khi nhà vua vào 
chùa Kỳ-viên, thấy chiếc lọng, biết là do tắm 
gắm của mình ban cho anh nhà nghèo kia, mới 
tỏ lòng khâm-phục và ra lịnh ban thưởng cho 
anh thật là nồng- -hậu. Số tặng- phẩm gôm có bảy 
thứ, mỗi thứ bốn món: bốn con voi, bốn con 
ngựa, bốn người nô-lệ gái, bốn người nô-lệ trai, 
bốn cậu trai nhỏ để sai-vặt, tiền thuế của bốn xã 
và bốn ngàn đồng tiền mặt. 


Bấy giò, chư Tăng nghe thấy sự việc ấy, mới 
đến thưa trình cùng Đức Phật: "Bạch Thế-tôn, vì 
cớ chi mà một hành-động thiện của người Bà- 
la-môn kia lại trổ quả tốt ngay như thế?" Đức 
Phật bảo: "Nầy chư Tăng, nếu người Bà-la-môn 
dâng-cúng chiếc áo vào đầu hôm, thì sẽ được 
thưởng mười sáu chiếc; nếu dưng vào nửa 
đêm, sẽ được thưởng tám chiếc. Vì dưng vào 
lúc hừng sáng, nên chỉ được thưởng có hai 
chiếc. Thế cho nên, chư tỳ-kheo, khi phát tâm 
bố-thí, ta nên hăng-hái thi-hành ngay, nếu còn 
so-đo, ngại-ngùng rồi mới bố-thí, thì quả-báo tốt 


sẽ đến chậm hơn và thưa-thớt hơn. Mỗi khi gặp 
việc thiện đáng làm mà lại chần-chờ, thì dễ bỏ 
lỡ cơ-hội, vì tâm-ý thường thích quay theo việc 
chẳng lành." 


Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây: 


Gấp gấp làm việc lành, 
Mau mau tránh điêu ác. 
Chuyện thiện còn lân-khân, 
Ý liền thích chỗ dữ. 

(Kệ số 116.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Cù-lê-kha: tên người Bà-la-môn nây, tiếng Palli 
là CùlekasàtaKa. 

- Thính-chúng: Thính = nghe; Chúng 

= sô đông. Thính-chúng là những người đang 
ngôi nghe. 

- Ba-iư-nặc: tên vua nước Câu-tát-la ( =Kosala), 
người rất tôn-sùng đạo Phật. Tên tiếng Palli 

là Pasenadi. 

- Hâu-cận: Hâu = hầu-hạ: Cận = gần bên. 


- Điêu-tra = tìm biết sự thật ra sao. 


- Độc-nhứt = chỉ có một mà thôi. 


- Hoàng-cung: Hoàng = hoàng-đễ, vua; cung 
= cung-điện; đên-đài; Hoàng-cung là đền-đài 
chô vua ở. 


- Lọng = giỗng như một cây dù lớn, phiá trên 
tròn, rộng vành, đê che mát, trông rât trang- 
nghiêm. 


- Hương-phòng: Hương = mùi thơm. Hương- 
phòng là căn phòng có hương thơm, dành riêng 
cho Đức Phật. Tiêng Pali là Gandhakuii. 


- Tặng-phẩm: Tặng = ban-tặng, biếu; Phẩm 

= phẩm-vật. Ở đây, vua Ba-tư-nặc đã theo tục-lệ 
xưa, tặng bảy thứ, mỗi thứ bốn món; tiếng Pali 
là sabbacatukka (sabba = mỗi thứ; catukka 

= bốn món.) 


- Trỗ quả: ý muốn nói, vì hành-vi thiện trước làm 
nguyên-nhơn, nên sau sanh ra kêt†-quả tôt, ví 
như trước có bông, sau nở ra trái cây vậy. 


- Làn-khân: lừng-khừng, chằn-chờ, chẳng chịu 
làm ngay. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện kế lại việc một người nghèo-khổ đã 
dâng-cúng Đức Phật chiếc áo duy-nhứt của hai 
vợ-chồng. Làm được việc khó làm nầy, ông Cù- 
lê-kha được nhà Vua thưởng cho rất trọng-hậu. 
Nhơn việc nầy, Đức Phật dạy, khi gặp việc 
thiện, ta phải làm ngay, nếu chằn-chờ sẽ mất 
cơ-hội, vì tâm-trí ta thường hay nghĩ đến việc 
chẳng lành. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 116: 


Bài Kệ thúc-dục ta phải mau mau: (1) làm ngay 
việc thiện; và (2) tránh ngay việc ác. Tại sao ta 
phải mau làm ngay việc thiện? Vì nếu chằn-chờ, 
chẳng những lỡ mất co-hội đề làm, mà ngay 
trong bụng ta cũng hay so-đo, tính-toán, rồi bỏ 
qua luôn. Tại sao phải gấp gấp tránh ngay việc 
ác? Vì nêu ta chẳng sớm tránh, việc ác sẽ theo 
cám-dỗ, rồi sớm muộn chỉ ta cũng bị sa-ngã. 


HỌC TẬP: 

- Học thuộc lòng bài Kệ, đề ghi nhớ: gặp việc 
thiện nên làm liên; thây việc ác cám-dô, nên 
tránh xa ngay. 


(96).- Tích chuyện Tỳ-kheo Sĩï-gia-sa. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, 
có đê-cập đên việc ty-kheo Sĩï-gia-sa. 


Thuở ấy, có vị tỳ-kheo tên là Sĩ-gia-sa thường 
hay thủ-dâm. Thói xấu đó đến tai Đức Phậi. 
Ngài quở-trách vị tỳ-kheo rất nặng-nè, dạy rằng 
tật xấu thủ-dâm sẽ dẫn người tu-sĩ rời xa khỏi 
con đường chứng được Đạo và Quả. Đức Phật 
liền đặt ra điều giới-luật nghiêm-câm tất cả các 
hành-vi có liên-quan đến dục- tình. Đức Phật 
bảo, người vi-phạm giới-luật này chẳng những 
sẽ bị trục-xuất ra khỏi Tăng- -đoàn trong đời nây, 
mà còn bị sa vào nẻo ác trong đời tới nữa. 


Rồi Đức Phật nói lên bài Kệ sau đây: 
Trót lỡ làm việc ác, 
Đừng lập lại nhiêu lân. 
Chớ ham-thích chỗ dở 
Chứa ác, chịu khô-sở.. 
(Kệ số 117.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Sĩ-gia-sa: tên vị tỳ-kheo này, tiếng Pali 
là Seyyasaka. 


- Ihủ-dâm: Thủ = bàn tay; Dâm = dầm- 
dục; Thủ-dâm là dùng tay sờ vào bộ-phận sinh- 
dục đê kích-thích dục-tình. 


- Đạo, Quả: Đạo = con đường tu-hành, cách- 
thức tu-tập; tiếng Pali là Magga. Quả = kết-quả, 
sự thành-công của việc tu-hành, chứng-đắc 
được quả-vị; tiếng Pali là Phala. 


- Giới-luật = những điều răn-cắm trong đạo 
Phật, để ngăn-ngừa hành-giả phạm tội-ác. Đối 
với người tu tại-gia, có ngũ-giới: (1) cắm sát- 
sanh; (2) cắm trộm-cướp; (3) cắm tà-dâm, (4) 
cắm nói dối, (5) câm rượu. 


- Nghiêm-cẫm = ngăn-câm nghiêm-ngặt. 

- Hành-vi: Hành = Vi = làm. Đồng nghĩa 

với hành-động, việc làm. 

- Trục-xuất = đuôi ra khỏi. 

- Dục-tình: Dục = ham muỗn, ham-muốỗn về xác- 
thịt; Tình = tình-cảm. Dục-tình là lòng ham-muôn 
thoả-mãn việc giao-hợp giữa trai gái. 

- Tăng-đoàn: đoàn-thễ gồm bôn, năm vị tỳ-kheo 
tu chung tại một nơi. Ơ đây, chữ Tăng-đoàn có 
nghĩa là Giáo-hội. Tiêng Pali là Sangha, phiên- 
âm là Tăng-gìà. 


- Sa vào = rơi vào, phải đầu-thai vào. 


- Nẻo ác: có ba nẻo ác: (1) địa-ngục, (2) ngạ- 
qui, (3) súc-sanh. Chúng-sanh khi tái-sanh sẽ 
sanh vào một trong sáu nẻo, thường được gọi 
là Lục đạo Luân-hôi; có ba đường lành và 

ba nẻo ác. Ba đường lành: (1) cõi người; (2) cõi 
thần (còn gọi là A-tu-la, tiếng Pali là Asura), (3) 
CÕI Trời 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện thuật lại việc một tỳ-kheo có thói 
xấu hay thủ-dâm. Đức Phật quở-trách vị ấy, dạy 
rằng việc dâm-dục trong hàng ngũ người tu- 
hành là một việc tệ, khiến cho người tu-hành 
phải xa rời Đạo-quả. Ngài đặt ra giới-luật 
nghiêm cắm các hành-động liên-quan đến tình- 
dục. 


Theo giới-luật của tỳ-kheo, người †u-sĩ phải 
sống độc-thân, xa lánh hẳn dục-tình, để giải- 
thoát khỏi các ràng-buộc về thể-xác. Theo giới- 
luật của người tu tại-gia, đạo Phật cắm việc fà- 
dâm (tà =xiên-xéo, xâu-ác), đã có vợ, chồng rồi 
mà còn dính-líu tình-dục, lang-chạ với người 
khác. 


Tại sao lại ngăn-cắm việc dâm-dục? Vì dâm-dục 
là một tình-cảm nặng tính-chất về thể-xác khiến 
cho tâm mất sự trong-sạch, xa rời con đường 
tu-hành chơn-chánh. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 117: 


Bài Kệ khuyên ta, nếu đã lỡ làm việc ác, đừng 
nên tái-diễn lại nhiều lần. Tại sao? Vì sự lập lại 
nhiều lần một hành-vi tệ-ác gây thành nghiệp 
xâu, khiến cho ta phải chịu khổ-sở, chẳng 
những ngay trong đời này, mà cả đến các đời 
sau nữa. Vậy, mỗi khi biết mình làm quấy, phải 
thành-tâm sám-hói, tự hứa từ rày sẽ chừa đi. 


HỌC TẠP: 


- Học thuộc lòng bài Kệ, đễ ghi nhớ các buỗi 
lê sám-hôi vào đâu tháng và giữa tháng. 


(97).- Tích chuyện Thiên-nữ Lã-giai. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, 
có đê-cập đên vị Thiên-nữ tên là Lã-giai. 


Thuở ấy, tại động Cây Tiêu, Tôn-giả Đại Ca- 
diếp nhập đại-định trong bảy ngày. Sau khi xuất- 
định, Tôn-giả sửa-soạn đi khát-thực. Tôn-giả 
nhìn quanh núi, thấy tại một túp lều dưới chơn 


núi có người đang rang bắp. Tôn-giả muốn cho 
người ấy được dịp may cúng-dường một bực tu- 
hành vừa xuất cơn đại-định, nên xuống núi, đến 
trước cửa lều, cầm bình-bát chờ được bố-thí. 
Người phụ-nữ đang rang bắp, liền đem hết số 
bắp đã rang, trút vào bát của Tôn-giả. 


Sau khi Cúng- dường xong, người. ấy đi vòng 
quanh gôc cây để trở vào lều, chẳng may bị một 
con rắn độc cắn chết. Nhờ công-đức cúng- 
dường, người phụ-nữ được tái-sanh lên cõi 
Trời Đao-lợi và được gọi tên là Lã-giai. Thiên-nữ 
Lã-giai biết mình sở dĩ được sanh thiên là nhờ 
nơi ơn-đức của Tôn-giả Đại Ca-diếp. Thiên-nữ 
muốn báo đáp ơn sâu đó và cũng muốn được 
hưởng phước ở cõi Trời lâu-dài, nên mỗi 

sáng đến quét dọn, gánh nước đổ đây lu và làm 
các việc lặt-vặt nơi Tôn-giả trú-ngụ. Máy 

hôm đầu, Tôn-giả chẳng biết ai đã đến dọn- -đẹp, 
cứ tưởng là các vị Sa-di trẻ tuổi đến giúp. Về 
sau, Tôn-giả biết được sự-tình, mới ngăn lại, và 
nói: "Nầy thiên-nữ, bà chớ nên đến đây nữa, vì 
sợ kẻ ngoài chẳng hiểu rồi đàm-tiếu." Thiên-nữ 
Lã-giai thấy Tôn-giả chẳng cho phép mình tạo 
thêm phước-đức, mới khóc-lóc, bảo rằng: 

Ngài đành lòng nào làm tiêu-tán phước-báu của 
con!" Bấáy giờ, tại hương-phòng, chùa Kỳ- 

viên, Đức Phật quán-thấy cảnh-tượng đó, mới 


đến bảo vị Thiên-nữ: "Nâầy Lã-giai, con chớ buồn 
lòng, Ca- -diệp vì bổn-phận người tu-hành nói với 
con như thế. Người làm việc thiện, nên tiếp-tục 
làm hoài, thì phước-báu sẽ gia-tăng." 


Rồi Đức Phật nói lên bài Kệ sau đây, nhờ đó 
thiên-nữ chứng được quả Tu-đà-huờn: 


Làm được một việc hay, 
Nhiêu lân, lập lại ngay. 
Nên ham-thích chỗ tốt, 

Tích thiện, hạnh-phước thay! 
(Kệ số 118.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Thiên-nữ: Thiên = Trời; Nữ = con gái. Chúng 
sanh cõi Trời có Thiên-nam, đàn-ông, Thiên- 
nữ. đàn-bà, cô gái, và Thiên-đê, vua Trời. 

- Lã-giai: tên thiên-nữ nây, tiếng Pali 

là La/adevadhiià (Làja = bắp rang; deva = chư 
Thiên; đh/fà = con gái của.) 

- Động Cây Tiêu: động đá này gần núi Linh- 
thứu, tiêng Pali là Pippalï, cây tiêu. 

- Đại Ca-diếp: tên Tôn-giả bằng tiếng Palli 

là Mlahàkassapa. 


- Đại-định: cơn thiền-định thật thâm sâu. 
- Xuắt-định = chắm-dứt cơn thiền-định. 


- Cõi Trời Đao-lợi: cõi Trời nầy thuộc về Dục- 
giới, các thiên-chúng lòng còn ham-muôn (dục 
= ham-muôn.) Tiêng Pali là Taàvatimsa. 


- anh Thiên = được sanh lên cõi Trời. 


- a-di: người mới tập-sự tu-hành ở chùa, chưa 
thọ-giới Tỳ-kheo. Tiêng Pali là Sàmanera. 

- Đàm-tiêu: Đàm = nói chuyện, phê-bình, đàm- 
luận; T/ều = cười. Chữ đàm-tiêu có nghĩa là 
phê-bình, chê-cười. 

- Hương-phòng: Xin nhắc lại, đây là căn phòng 
có hương thơm, dành riêng cho Đức Phật; tiêng 
Pali là @Gandhakuii. 

- Tích-thiện: Tích = chứa, tích-luỹ; Thiện = điều 
lành. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện rất giản-dị: nhờ cúng-dường cho 
Tôn-giả Đại-Ca-diêp mà một người phụ- 
nữ được sanh lên cõi Trời. Y-nghĩa của Tích- 


chuyện là lời dạy của Phật: nên tiếp-tục làm việc 
thiện, đê tăng thêm phước-báu. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 118: 


Bài Kệ nây dạy ta cô gắng sức làm nhiều việc 
thiện, càng nhiêu càng quí; càng tích-thiện, 
càng được hạnh-phước. 


HỌC TẠP: 


- Học kỹ hai bài kệ số 117 và 118, đễ ghi nhớ 
chăm làm việc lành. 


(98).- Tích chuyện Trưởng-giả Cấp-cô-độc. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, 
có đê-cập đên vị Trưởng-giả tên Câp-Cô-độc. 


Trưởng-giả Cắp-cô-độc là người đã mua khu 
vườn của Thái-tử Kỳ-đà, nước Xá-vệ, xây cất 
chùa Kỳ-viên để cúng-dường lên Đức Phật và 
chư Tăng. Nhà rất giàu-có, Trưởng- giả thường 
bố-thí rộng-rãi, nuôi-dưỡng kẻ mồ-côi, cô-đơn, 
nên dân-chúng gọi ông là Trưởng-giả Cấp-cô- 
độc. Trưởng-giả là người rất mộ-đạo, mỗi buổi 
sáng dâng cơm cúng-dường lên chư Tăng, buổi 
trưa mang thuốc men, vật-dụng đến chùa, và 
buổi chiều đem hương-hoa và trái cây đến lễ 


Phật. Irưởng-lão chăm nghe lời Phật dạy, 
nên đã chứng được quả-vị Tu-đà-huòn. 


Vì chẳng hề lưu-tâm đến việc làm giàu thêm, 
nên chẳng bao lâu tài-sản của Trưởng-giả lần 
lần hao-hụt, và trở nên túng-thiếu. Vị thần giữ 
cửa nhà của Trưởng-giả, một hôm nói với 
Trưởng-giả rằng: 'Nầày Trưởng-giả, tôi là người 
giữ cửa nhà của ông. Bấy lâu nay, tôi thấy ông 
chỉ lo việc cúng-dường cho Sa-môn Cồ-đàm mà 
chẳng liệu-lý đến gia-sản của mình, cho nên 
ngày nay ông phải sa-sút. Ông nên thôi, đừng 
cúng-dường, bố-thí nữa, mà hãy chăm lo việc 
nhà, tôi sẽ giúp ông trở lại cảnh giàu-sang sung- 
túc như ngày xưa." Nghe lời nói ích-kỷ đó, 
Trưởng-giả Cắp-cô-độc chẳng bằng lòng, và ra 
lịnh đuổi vị thần đi khỏi cửa. Vị thần giữ cửa kia 
chẳng dám cãi lời của một bực Tu-đà- 

huờn, đành phải ra đi bơ-vơ. Vị ấy lên đến cung 
Trời Đao-lợi, gặp được vua Trời Đề-thích, thuật 
lại việc mình bị đuổi ra khỏi nhà Trưởng-giả 
Cấp-cô-độc. Vua Trời Đế-Thích mách cho cách 
trở về xin lỗi vị Trưởng-giả: "Hiện nay, có vài 
người thương-gia còn mắc nợ Trưởng-giả một 
SỐ tiền là mười tám ngàn lượng vàng chưa trả, 
tổ-tiên của Trưởng-giả có chôn dấu trong vườn 
mười tám ngàn lượng vàng, chẳng ai biết chỗ: 
vậy nhà-ngươi dùng sức thằn-thông của mình đi 


thâu góp số của-cải đó, đem về đề trong phòng 
kín của Trưởng-giả, và ngỏ lời xin lỗi, thì 
Trưởng-giả sẽ tha tội cho." Vị thần-linh làm theo 
lời chỉ-dạy. Khi nghe vị thần-linh kể lại sự-tình, 
Trưởng-giả chấp-nhận lời sám-hồi và cùng với 
vị ấy đến yết-kiến Đức Phật. Đức Phật bảo: "Có 
thê quả-báo của việc lành, hay việc ác sẽ 
chậm đến; nhưng hậu-quả của việc thiện, hay 
việc dữ chắc-chắn sẽ theo thời-gian mà xảy ra, 
chẳng hề sai." 
Rồi Đức Phật nói lên hai bài Kệ sau đây: 
Làm ác mà gặp việc lành, 
Đó là quả dữ chưa sanh Kịp thời. 
__ Đến khi ác-báo chín muôi, 
Ác thời gặp ác, đời đời chẳng sai. 
(Kệ số 119.) 
Làm lành gặp việc chẳng may, 
Đó là phước báu chờ ngày trồ sanh. 
Đến khi trỗ được quả lành, 
Ở hiền gặp lành, có lúc nào sai. 
(Kệ số 120.) 
TÌM HIẾU: 


A.- Nghĩa Chữ: 


- lrưởng-giả: Trưởng = lớn; Giả = người. 
Chữ Trưởng-giả có nghĩa là bực giàu-có, được 
mọi người kính-nê. 


- Cấp-cô-độc: Cắp = cung-cấp, cho; Cô- 

độc = chỉ có một mình, nghèo-khó. Vì Trưởng- 
giả cứu-giúp người cồ-đơn nghèo-khó, 

nên được gọi là Trường-giả Câp-cô-độc. Tên 
thật bằng tiếng Pali là Anathapindika. 

- Lưu-tâm = đê-ý đến, lo-lắng đến. 


-Sa-môn Cô-đàm: Sa-môn, gôc chữ 
Phạn Samana, có nghĩa là tu-sĩ; Cô-đàm: họ 
của Đức Phật Thích-ca, têng Phạn là Gautama. 


- Liệu-lý: lo-liệu đến công-việc. 

- Gia-sản: Gia = nhà; Sản = tài-sản, tiền-của. 
- ©-sút = trở nên nghèo-túng hơn trước. 

- Sung-túc = đầy-đủ, có dư tiền-bạc. 


- Ích-kỷ: Ích = có ích cho; Kỷ = mình, ta. _ 
Người ích-ký chỉ biệt làm lợi cho mình, chăng 
chịu giúp-đỡ ai cả. 

- Đế- Thích: tên vị vua cõi Trời Đao-lợi, tên tiếng 
Pali là Sakka. 


- Sám-hồi: Sám, gốc chữ Phạn samma, là ăn- 
năn tội-lỗi; Hói, gốc chữ Hán, nghĩa là tiếc-rẻ 
lỗi đã lỡ làm. Khi sám-hói, trong lòng phải biết 
(1) nhận lỗi cũ của mình và (2) hứa xin chừa từ 
rày về sau, chẳng tái-phạm. 


- Sức thân-thông = tài-lực khác thường, như bay 
cao, biên-hoá, v.v. 


- Quả-báo: kết-quả về sau của một việc đã làm 
từ trước. Quả-báo tôt được gọi là phước- 
báu; quả-báo xâu gọi là ác-báo. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện kể lại công-đức của Trưởng-giả 
Cáp-cô-độc đã dưng-cúng Tịnh-xá Kỳ-viên cho 
Tăng-đoàn và thường cứu-giúp người mô-côi 
nghèo khổ. Công-đức bố-thí nây vê sau đem lại 
nhiều của báu cho Trưởng- giả. Chuyện kể lại lời 
nói của vị thần-linh giữ cửa, khuyên Trưởng- 

giả đừng bố-thí nữa. Đây là lời khuyên ích-kỷ, 
cho nên Trưởng-giả chẳng nghe theo, mới đuổi 
vị ấy ra khỏi nhà. 


Ý-nghĩa quan-trong trong Tích chuyện là lời dạy 
của Đức Phật vê Luật Nhơn-quả: hành-động 
nào, xấu hay tốt, cũng đem lại hậu-quả về sau, 


chỉ có chậm hay mau mà thôi. Sớm muộn chị, 
hê làm ác, sẽ chịu ác-báo, hê làm lành, sẽ được 
hưởng phước-báu, chăng hê sai khác được. 


(2) Ý-nghĩa của hai bài Kệ số 119 và 120: 


Bài Kệ số 119 nói về ác-báo; bài Kệ số 120 nói 
về phước-báu. Vì còn chờ đủ cơ-duyên, hậu- 
quả của hành-động mới xảy ra về sau. Lý-do 
mau, chậm được nói rõ: phải chờ đủ thời- -gian. 
Vì chẳng thây được hậu-quả tức-thời, cho nên 
nhiều người làm mà chẳng tin ở Luật Nhơn- 
Quả. 


(3) Các hình-thức bố-thí: 


Nhơn Tích chuyện nói về bó-fhí, xin xét qua các 
hinh-thức của công-đức nây, vôn là hạnh thứ 
nhứt của Bô-tát-đạo: 


(1) Tài-thí: hiến-tặng tiền-của, đồ-vật hay ra 
công giúp đỡ; 

(2) Pháp-thí: chỉ-dạy cho kẻ khác biết điều lành 
mà theo, điêu dữ mà tránh, biêt cách tu 

mười điêu thiện; hoặc giảng-pháp, in kinh; 


(3) Vô-úy-thí: Vô-úy là chẳng sợ-hãi. Khi gặp 
người đang lo- lắng, sợ-hãi, dùng lời đứng-đắn 
khuyên-nhủ, an-ủi cho họ được yên lòng. Vị Đại- 


Bồ-tát Quán-thế-âm thường được gọi là vị vồ- 
úy-thí-giả, vì Ngài nghe lời cầu-khân của các 
người lâm nạn mà cứu- -khổ cho. 


HỌC TẠP: 


- Học kỹ hai bài Kệ, ghi nhớ và dùng hai bài 
ây đề khuyên dạy con. 


(99).- Tích chuyện một vị tỳ-kheo câu-thả. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳy- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, 
có đề-cập đến một vị tỳ-kheo tánh hay câu-thả 


Thuở Ấy, tại Kỳÿ-viên-tự có một vị ty-kheo tánh 
hay câu-thả, ít chịu giữ-gìn kỹ-lưỡng các đồ 
dùng trong chùa. Như khi, nhắc ghế ra ngồi 
ngoài hành-lang, vị ấy chẳng mang ghế trở vào, 
cứ để ghế đấy phơi mưa, phơi nắng. Nhiều vị 
ty-kheo khác thấy thế mới quở- -trách; nhưng VỊ 
lý- kheo lại chẳng nghe lời, bảo răng: "Tôi nào có 
ý-định phá hư cái ghế đâu; vả lại, nào đã có 
chút ít tổn-hại gì?" Mặc dầu được khuyên dạy 
nhiều lần, vị tỳ-kheo ấy vẫn thói nào tật nấy. 
Việc đến tai Đức Phật. Ngài cho gọi VỊ tỷ- 

kheo đến, dạy rằng: "Này ty-kheo, ông nên sửa 
ngay thái-độ lại; một lỗi-lầm dầu nhỏ, nếu được 
lập-lại nhiều lần theo thói quen, tích-chứa lại sẽ 
trở thành một tội to." 


Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây: 


Đừng xem nhẹ phạm. điều ác nhỏ, 
"Nó chẳng đến gân”, có hại chi! 
Nước rơi từng giọt Ii-Hi, 

Bình kia hứng chứa, mấy khi cũng đây. 
Người ngu mà đắm-say trong ác-đạo, 
Cũng vì ác tạo mỗi ngày một thêm. 
(Kệ số 121.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Tỳ-kheo: phiên-âm tiếng Phạn Bhikkhu, còn 
gọi là f-khưu, nghĩa là tu-sĩ Phật-giáo theo giới- 
luật đi khât-thực ( = xin ăn). 


- Cầu-thả: thường được nói trại ra là âu- 
fả; nghĩa là chẳng cẳn-thận 


- Kÿ-viên-†ự = chùa Kỳ-viên; Tự = chùa. 
- Li-ti = nhỏ xíu. 


- Ác-đạo = đường ác. Có ba ác-đạo: (1) điạ- 
ngục, (2) ngạ-qui ( = quiỉ-đói); (3) súc-sanh ( = 
thú-vật). 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện rất giản-dj, thuật lại việc một tỳ- 
kheo có tánh câu-thả, cho răng một lỗi nhỏ 
chẳng có hại chỉ. Đức Phật quở và dạy rằng: 
Một lỗi dầu nhỏ, nếu lập lại nhiều lần theo thói 
quen, tích chứa lại thì thành một tội lớn. 


Ý-nghĩa quan-trọng của Tích chuyện là đừng 
thây lỗi nhỏ mà làm, vì đó là mình quá dễ-dãi đối 
với mình, rồi về sau, sẽ dễ vướng vào tội nặng; 
cần phải thận- -trọng kèềm-chề lòng mình, chớ 
câu-thả! 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 121: 
Bài Kệ có ba phần: 


1) Hai câu đâu dạy ta đừng quá dễ-dãi với mình, 
tự bào-chữa môi khi phạm một lôi nhỏ. 


2) Hai câu giữa nêu lên hình-ảnh rất sống-động 
của sự chất-chứa lỗi-lầm lâu ngày trong tâm, 
cũng như cái bình hứng từng giọt nước, lâu rồi 
cũng đầy. 


3) Hai câu chót cho ta thấy hậu-quả tai-hại của 
người mê-lầm phạm nhiều tội tích-luỹ năm nầy 
qua tháng nọ, phải sống trong ác-đạo. 


Ý-nghĩa quan-trọng của bài Kệ: phải cần- 
thận giữ-gìn tâm-ý, chớ dê-dãi với mình mà 
phạm tội, dâu đó là một lôi nhỏ. 


HỌC TẠP: 


1.- Học thuộc lòng bài Kệ, đề ghi nhớ: có biết 
năng tránh điêu lôi nhỏ, thì khi gặp điêu lỗi lớn 
mới biêt sợ mà tránh đi. 

2.- Xin đê-nghị vài điêu đề tập tánh cẳn-thận 
trong lời nói, hành-động và tư-tưởng: 


- trước khi nói, nên dừng lại một giây, suy-nghĩ 
xem lời sắp nói có hại cho ai chăng, có đúng sự- 
thật chăng, 


- trước khi làm điều gì, nên suy-xét kỹ đến hậu- 
quả của hành-động; giả-dụ như ai làm điêu đó 
cho mình, mình có buôn không. 


- đừng bao giờ nghĩ trong đầu: nó ác quá, giá 
mà tao có súng, tao bắn cho nó chết ngay. Ý- 
nghĩ giết người dâu chỉ là ý-nghĩ suông, cũng đã 
là tội-lỗi rồi. 


(100).- Tích chuyện ông nhà giàu Bình-lập. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳy- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, 
có đề-cập đến ông nhà giàu tên là Bình-lập. 


Thuở ấy, có một người ở nước Xá-vệ, một hôm 
nghe Đức Phật giảng về pháp bố-thí, rất xúc- 
động và quyết-tâm thực-hành lời dạy của Ngài. 
Anh ta cung-thỉnh Đức Phật và tất cả các vị tỳ 
kheo ở chuà Kỳ-viên, ngày mai đến nhà anh để 
anh dưng cơm cúng-dường. Anh lại theo lời chỉ- 
dạy của Phật, đi khắp làng, mời thêm các thiện- 
nam, tín-nữ cùng tham-gia vào công-đức cúng- 
dường đó. Mỗi người, tùy theo khả-năng của 
mình, cùng đóng góp vào công-cuộc bố-thí. 


Khi đến nhà một vị giàu-có lớn trong vùng, tên là 
Bình-lập, người ấy nói lên mục-đích cúng- 
dường vào ngày mai, và mời ông Bình-lập 
tham-gia. Ong Bình-lập nghe nói, trong lòng 
ngẫm- nghĩ: "Cái anh nây sao lại bây đặt như 
thế, tại sao chẳng tùy sức mình mà mời một số 
ít tỳ-kheo cũng đủ, lại đèo-bồng đi thỉnh tất cả 
chư Tăng, rồi chạy lăng-xăng đi kêu-gọi kẻ khác 
giúp-đỡ cho mình. Đề ta thí cho hắn chỉ một bát 
cơm nhỏ thôi, cho bỏ ghét." Người đứng ra tổ- 
chức việc cúng-dường cũng vui lòng nhận bát 
cơm, cám ơn và để bát cơm riêng ra một bên. 
Ông Bình-lập nhìn thầy, ngạc-nhiên, lại ngẫm- 
nghĩ: "AI Anh ta để riêng bát cơm của mình, Có 
lễ để rồi sẽ đem ra bêu-riếu ta là kẻ rít-róng." 

Ông Bình-lập liền sai đầy-tớ theo dõi xem người 
ấy hành-động ra sao. Người đầy-tớ rình thấy 


người tổ-chức đem bát cơm, sớt ra từ phần nhỏ, 
đề mỗi phần vào các tô đựng cà-ry và các 

thức ăn khác. Khi người đầy-tớ về thuật lại sự 
sắp-đặt như thế, ông Bình-lập chẳng hiểu ý làm 
sao. Hôm sau, ông ta cũng đến dự cuộc cúng- 
dường, mang theo một con dao nhọn, định 
bụng, nếu bị người tổ-chức mà nói xấu mình rít- 
róng, sẽ đâm chết anh ta. 


Đến giờ ngọ trai, chủ nhà qùi bạch Đức Phật: 
"Bạch Thế-tôn, buổi cúng-dường nầy là do 

sự đóng-góp của tất cả thiện-nam, tín-nữ, chẳng 
kế kẻ ít người nhiều, nhưng đều do lòng mộ-đạo 
nhiệt-thành và hảo-tâm chia-xẻ của mọi người. 
Ngưỡng mong công-đức cúng-dường mang đến 
phước-báu đồng-đều cho tất cả những ai đã 
đóng-góp." Nghe lời nói đó, ông Bình-lập cảm 
thấy mình trước đây đã nghĩ quấy đối với người 
tổ-chức, nên đến bên cạnh, ngỏ lời xin sám-hối. 


Khi Đức Phật nghe được lý-do tại sao ông Bình- 
lập xin lỗi, Ngài dạy rằng: "Nầy các thiện-nam, 
tín-nữ, một việc thiện, dầu nhỏ mấy đi nữa, nếu 
được làm nhiều lần, tích chứa lại cũng thành 
công-đức lớn” 


Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây: 


Đừng xem nhẹ bỏ qua điêu thiện nhỏ, 
"Nó chẳng đến gân”, nào có lợi chi! 
Nước rơi từng giọt Ii-Hi, 

Bình kia hứng chứa, mấy khi cũng đây. 
Người hiên-trí vui say trong thiện-đạo, 
Nhờ phước lành chất-chứa dài lâu. 
(Kệ số 122.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Bình-lập: tên thật ông nhà giàu này tiềng Palli 
là B/ilàlapàdaka. 


- Bó-thí: xin nhắc lại: Bó = rộng lớn, cùng khắp, 
chẳng sót; Thí = cho. Bó-thí là hạnh tu thứ 
nhứt của Bồ-tát-đạo (gồm có sáu pháp Ba-la- 
mật: bô-thí, trì-giới, nhẫn-nhục, tinh-tân, thiên- 
định và Bát-nhã.) 


- Cúng-dường: xin nhắc lại: do đọc trại chữ Hán- 
Việt cung-dưỡng, nghĩa là cung-câp đê nuôi- 
dưỡng. Cúng-dường là dầng-hiên đô-vật cho 
các †u-Sĩ. 

- Cung-thỉnh: Cung = cung-kính; Thỉnh = mời. 

- Thiện-nam, tín-nữ: Thiện = lành; Nam = đàn- 
ông; Tín = tin-tưởng; Nữ = đàn-bà. Chữ Thiện- 


nam, tín-nữ trỏ vào các người tin-tưởng đạo 
Phật. 


-Đèo-bông = bầy-đặt thêm cho rắc-rồi, đề tỏ 
mình hơn người khác. 


- Bêu-riễu: nói xâu ai để mọi người biết mà chê 
theo. 

- Hít-róng = hà-tiện lắm, kẹo lắm, bỏn-xẻn. 

- Ngo-trai: Ngọ = mười hai giờ trưa; Trai = bữa 
cơm chay. Theo giới-luật Phật-giáo Nguyên- - 
thủy, tỳ-kheo chỉ ăn môi ngày một bữa, vào buôi 
trưa mà thôi. 

- Hiên-trí: Hiền = hiền-lành; Trí = có trí-huệ. 

- Thiện-đạo = đường lành. Có ba thiện-đạo: (1) 
cõi người; (2) cõi thân, hay A-tu-la ( 

=Äsura, tiêng Pall), (3) cõi Trời. 

B.- Nghĩa Ý: 

(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 

Tích chuyện thuật lại việc cúng-dường chư 
Tăng, thường thây ngày nay: nhiêu người chung 
sức nhau lại đề thực-hiện việc bô-thí. Đây là một 
công-đức tạo phước đáng qui. 


Ý-nghĩa của Tích chuyện, cũng giống như bài 
trước, là ở lời Phật dạy: "Đừng bỏ qua điều 
thiện nhỏ mà chẳng làm." Thường làm điều 
thiện nhỏ, dễ làm hơn, sẽ tập được tánh-tốt có 
thói quen biết chia-xẻ cùng người khác. 


Thái-độ của ông Bình-lập, nhận biết lỗi của mình 
mà xin sám-hôi, rât đáng khen. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 122: 


Hai bài Kệ số 121 và 122 giống nhau ở sự tích- 
chứa lâu ngày của các hành-vi đã làm: hễ 

làm được điều thiện nhỏ nhiều lần, thì phước- 
đức cũng gia-tăng lên theo. Nên nhớ: đừng bỏ 
qua một cơ-hội nhỏ đề làm lành; và cũng đừng 
xem nhẹ mà phạm điêu lỗi nhỏ. 


Ý-nghĩa sâu-xa của hai bài Kệ là nói đến thói 
quen làm lành, hay làm ác; thói quen đó gây 
thành Nghiệp, rồi tuỳ theo nghiệp tốt hay xấu, 
mà con người sẽ được sung-sướng hay khổ-sở. 


HỌC TẠP: 


1.- Học thuộc lòng hai bài Kệ, đề ghi nhớ: tập 
thói quen làm lành, lánh dữ, dâu trong mọi việc 
nhỏ-nhặt. 


2.- Xin đê-nghị vài điêu giúp ta tập cho trẻ con 
có thói quen làm việc thiện: 


- dẫn trẻ đi chơi, thấy có người ăn xin nghèo 
khó, móc tiên đưa cho trẻ, bảo mang đên tặng 
người ăn xin. 


- bảo trẻ chọn các đồ-chơi cũ, lau chùi lại cho 
sạch, đem hiên-tặng các cơ-quan từ-thiện. 


- dẫn trẻ đi chùa, đến giờ ăn, bưng dọn tiếp thức 
ăn; ăn xong giúp dọn-dẹp và lau rửa chén 

bát: đó là góp sức nhỏ mọn của mình vào việc 
thiện. 


(101).- Tích chuyện thương-gia Đại Đả-na. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, 
có đê-cập đên vị thương-gia tên Đại-Đà-na. 


Thuở ây tại nước Xá-vệ có một vị thương-gia 
giàu-có lớn, tên là Đại-Đà-na, thường hay đi 
buôn xa. Ông đang chuẩn-bị một chuyến buôn 
lớn, đem theo nhiều xe bò chở hàng-hoá quí- 
giá, nghe tin có một đoàn tỳ-kheo sắp 

lên đường, theo chung một lộ-trình. Đại-Đà-na 
liền đến chùa, mời chư Tăng tháp-tùng với 
mình, nguyện cung-cấp lương-thực trong thời- 


gian du-hành. Chư tăng đồng-ý và hẹn ngày 
cùng khởi-hành. 


Hành-trình sắp xuyên qua một khu rừng già, 
cây-cối um-tùm, vốn là sào-huyệt của một bọn 
cướp độc-ác giết người, giựt của. Đại-Đà-na 
dừng lại tại một ngôi làng gần ven rừng. Dân- 
chúng đến báo tin, bọn cướp đang chuẩn-bị 
phục-kích trong rừng, chờ đoàn khách- 
thương đến sẽ ra tay. Vì lo đến sự an-ninh của 
chư Tăng, Đại-Đà-na dừng lại, tạm-trú trong 
làng, và khuyên chư Tăng nên quay trở lại để 
tránh mối hiểm nguy. 


Khi về đến chùa Kỳ-viên, chúng Tăng đến lễ 
Phật và thuật lại chuyến đi dỏở-dang cùng sự 
nguy-hiêm của cuộc du-hành, Đức Phật nhơn 
đó mới dạy rằng: "Này chư ty-kheo, thương- 

gia Đại-Đà-na thấy được môi hiểm- -nguy nên 
tránh khỏi. Cùng thế ấy, người muốn sống lâu, 
chẳng đến gần nơi có thuốc độc; bực hiền-trí 
thông-hiễu ba cõi dục-giới, sắc-giới và vô-sắc- 
giới có đầy cạm-bẫy gian-nan, nên tránh xa các 
tội-ác. 


Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây: 


Như khách thương ít người đồng-bọn, 
Của lại nhiêu, chẳng chọn đường nguy. 


Như người muốn sống lâu dài, 
Thấy nơi thuốc độc, tránh ngay chẳng gân. 
Cũng như thế, ở cõi trân, 
Thấy điều dữ-ác là cân tránh xa. 
( Kệ số 123.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Đại-Đà-na: tên vị thương-gia này, tiếng Palli 

là Mahàdhana. 

- Thương-gia: Thương = buôn-bán; Gia 

= nhà; Thương-gia là người chuyên lo việc 
buôn-bán. 

- Lộ-trình: Lộ = đường ởi; Trình = ổi qua. Lộ- 
trình = đường vượt qua. 

- Tháp-tùng = ởi chung với ai. 

- Du-hành: Du = du-lịch, đi chơi; Hành = đi. Du- 
hành là chuyên đi. 


- Khởi-hành: Khởi = bắt đầu. Khởi-hành là 
bắt đầu đi. 


- Hành-trình: Trình = đi qua. Hành-trình, lộ- 
trình là đường đi qua. 


- Sào-huyệt: Sào = ỗ; Huyệt = hang. Sào- 
huyệt là chỗ ở kín-đáo của bọn cướp. 


- Phục-kích: Phục = nằm núp chờ; Kích 
= chồng đánh. Phục-kích là núp chờ đề đánh 
lén. 


- Dỏ-dang = chẳng thành được, bỏ dở nửa 
chừng. 


- Ba cõi: ba cảnh sống trên thế-gian, gồm có: 1) 
cõi Dục-giới (tiếng Pali là Kàmabhava) có mười- 
một cảnh thuộc về các ham-muốn thể-xác; (2) 
cõi Sắc-giới (tiếng Pali là ùoabhava) có mười- 
sáu cảnh còn hình-chất thuộc Trời Phạm-thiên 
thấp; (3) cõi Vô-sắc-giới (tiếng Palli 

là Arùoabhava) có bỗn cảnh chẳng còn hình-sắc 
thuộc Trời Phạm-thiên cao. 


- Đông-bọn = chung một bọn, chung một đoàn. 


- Cõi trần: Cõi = nơi sanh-sỗng; Trần = bụi- 
bặm. Gối trân là cõi ta đang sông; coi như bụi- 
bặm chẳng đáng quí, vì nhỏ, ngắn và đầy khổ- 
SỞ. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Nhơn câu chuyện người thương-gia biết tránh 
chọn đường đi nguy-hiễm, Đức Phật dạy, ở đời 
phải biết tránh fội-ác, cũng nguy-hiểm như 
thuốc-độc, như bọn cướp vậy. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 123: 


Ý-nghĩa bài Kệ được nói trong Tích chuyện là 
phải tránh xa lội-ác. 


HỌC TẠP: 


- Học kỹ bài Kệ, ghi nhớ: cân tránh xa lội- 
ác, xem fội-ác như bọn cướp đoạt công-đức của 
mình, như thuôc độc giêt chêt đời sông tu-hành. 


(102).- Tích chuyện vợ chông người thợ săn 
Khúc-cư. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại Tịnh-xá Trúc- 
lâm, gần thành Vương-xá, trong một kỳ giảng- 
pháp có đề-cập đến vợ chồng con cái người thợ 
săn tên là Khúc-cư. 


Thuở ấy, ở thành Vương-xá có một thiếu-nữ, 
con nhà giàu-có, tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã 
chứng được quả-vị Tu-đà-huờn. Một hôm cô ra 
chợ, gặp người thợ-săn tên là Khúc-cư, đem da 
thú đi bán. Cô phải lòng người thợ-săn và ưng 
lấy người ấy. Hai vợ chồng sanh được bảy 


người con trai, và theo năm tháng, cũng lập gia- 
đình có vợ con. 


Mùa hè năm ấy, Khúc-cư đi vào rừng, đặt bẫy 
săn thú. Sáng sớm hôm đó, Đức Phật trong cơn 
thiền-định, quán-sát khắp pháp-giới, thấy đã đủ 
cơ-duyên cho gia-đình của Khúc-cư 

chứng được quả- vị Tu-đà-huờn. Sau đó, Ngài 
lên đường đi vào rừng, dẫm dấu chơn lên gân 
chỗ đặt bẩy, rồi ngồi xuống bên gốc cây trong 
bụi rậm. Gần trưa, Khúc-cư đi thăm bẫy, thấy 
dấu chơn người đi, đến nơi chẳng thấy có thú 
nào mắc bẫy cả. Khúc-cư nghĩ, có lẽ ai đó đã 
bắt thú thả đi rồi, mới dò theo bước chơn, nom 
thấy Đức Phật đang ngòi trong lùm cây. Y nồi 
giận, định giương cung lên bắn, nhưng 

thấy Đức Phật ngồi yên, nên tay chơn của y 
bủn-rủn, khiến cho mũi tên rớt xuống đất, rồi 
đứng bắt động như bị Trời trông. Các người con 
trai theo cha đi săn, nom theo dấu, nhìn thấy 
cha đang ủ-rủ trước một người lạ, tưởng đâu đó 
là kẻ thù của cha mình, định chạy đến đánh để 
cứu cha. Vừa lúc đó, vợ của Khúc-cư và bảy 
người dâu, mang cơm cho chồng cũng đến nơi. 
Bà Khúc-cư trông thấy các con sắp hành-hung, 
vội la lên: "Đừng có hỗn-láo với Cha lành của 
ta!" Nghe nói thế, Khúc-cư tưởng đó là cha-vợ 
của mình, còn bảy người con tưởng đó là ông 


ngoại của mình, nên trong lòng họ dẹp bỏ sự 
tức-giận mà khởi lên niềm yêu-thương. Bà 
Khúc-cư liền bảo: 'Buông cung tên xuống hết, 
mau cúi đầu đảnh-lễ Đức Từ-phụ!" Mọi người 
cùng làm theo, bây giờ Đức Phật nhận thấy 
thành-tâm của họ, mới vì họ mà giảng một bài 
pháp. Mọi người chăm-chú nghe xong, chứng 
được quả-vị Tu-đà-huờn. 


Khi trở về đến tịnh-xá Trúc-lâm, Đức Phật thuật 
lại cho Tôn-giả A-nan cùng chúng tăng nghe 
việc Ngài vừa hoá-độ cho gia-đình Khúc-cư ở 
trong rừng. Có một vị tỳ-kheo qùi xuống bạch 
Phật: "Bạch Thế-tôn, bà Khúc-cư trước đã 
chứng sơ-quả, nay có tội sát-sanh chăng, khi bà 
sửa-soạn cung, tên, lưới, bẫy giúp chồng đi săn 
thú?" Đức Phật dạy rằng, một vị Tu-đà-huờn 
chẳng hà giết-hại sanh-mạng. Bà Khúc-cư sửa- 
soạn cung tên cho chồng là tuân theo lịnh chồng 
mà làm, bà chẳng hề có ý-định sát-sanh, nên 
chẳng phạm tội. Đó cũng như một người có bàn 
tay chẳng bị trầy- -trụa, nếu có cầm đến thuốc 
độc, cũng chẳng bị hại đến tánh-mạng của 
mình." 


Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây: 


_____ Bàn tay lành-lặn, chẳng trây, 
Dâu câm thuốc độc, chăng gây hiếm-nghèo. 


Cùng thế ấy, người theo thiện-đạo, 
Điêu dữ-ác chẳng tạo hiễm-nguy. 
(Kệ số 124.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Khúc-cư: tên người thợ săn này, tiếng Palli 
là Kuukkutamitia. 


- Irúc-lâm: Trúc = cây trúc, cây tre; Lâm 

= rừng. /rúc-lâm là rừng tre trong vườn thượng- 
uyên của vua Tằn-bà- -sa-la (Bimbisara). Vua xứ 
Ma-kiệt-đà (Magadha) nầy dưng-cúng khu 

vườn đề xây tịnh-xá cho Đức Phật ngụ. Tên 
tịnh-xá Truc-lâm bằng tiếng Pali là Veluvana. 


- Vương-xá: thủ-đồ nước Ma-kiệt-đà, tên Pali là 
thành Hà/agaha. 


- Tu-đà-huờn: quả-vị đầu-tiên của hàng Thanh- 
văn là những người đệ-tử sống gần bên Phật, 
nghe giảng kinh, tu theo Tứ-diệu-đề mà đắc- 
đạo. Quả Tu-đà-huờn, tiếng Pali 

là Sofàpafii, dịch là Nhập-Lưu, nghĩa là được 
bước vào giòng nước Thánh, còn được gọi 

là Thấắt-Lai, nghĩa là chỉ còn tái-sanh lại bảy lần 
nữa, thì chứng được Niết-bàn. Bực Tu-đà- 
huờn đã dứt bỏ được (1) thân-kiên, nghĩa là còn 


chấp lây thân-tâm này là Ta, (2) nghĩ- 

hoặc, nghĩa là thiếu sự tin-tưởng vững-chắc 
vào Đạo-pháp; (3) giới-câm-thủ, nghĩa là còn tin 
theo các sự cúng-tế thần-linh tà-đạo. 


- Phải lòng = tin theo và thương-yêu, muốn nên 
vợ-chông. 


- Pháp-giới: danh-từ chuyên-môn Phật-học có 
nghĩa là thê-giới. 

- Cơ-duyên: Cơ = cơ-hội; Duyên = duyên- 

cớ. Cơ-duyên là dịp. 


- Bắt-động: Bắt = chẳng; Động = cù-động; Bắt- 
động là đứng yên, chăng nhúc-nhích được. 


- Hành-hung: Hành = làm; Hung = dữ. Hành- 
hung là làm dữ. 


- Đảnh-lễ = cúi đầu lễ lạy. 


- Từ-phụ = Cha lành: tiếng đễ chỉ vào Đức Phật, 
trọng như Cha. 


- Hoá-độ: Hoá = cải-hoá, sửa lại cho đúng; Độ 
= nghĩa gốc của chữ Hán-Việt độ là đưa qua 
sông; ở đây là giúp-đỡ cho. Chữ Hoá-độ trong 
Phật-học có nghĩa là chỉ dạy đạo- -pháp cho ai, 
đề người ấy biết cách mà tu-hành và trở nên 
người hiền-trí. 


- Sơ-quả: Sơ = ban-sơ, buôi đầu; Quả = quả-vị, 
kết-quả của sự tu-hành thành-công. Sơ- 

quả, ở đây, chỉ vào quả-vị thứ nhứt là Tu-đà- 
huờn. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện thuật lại gia-đình người thợ-săn 
được Đức Phật hoá-độ và chứng được quả-vị 
Tu-đà-huờn. Tại sao họ được hoá-độ? Vì Đức 
Phật nhận thấy thành-tâm của họ, bỏ sự sân- 
hận mà khởi lòng mến đạo. 


Trong phần thứ nhì của Tích chuyện, vị Tỳ-kheo 
hỏi, sửa-soạn cung tên giúp chồng đi săn, có bị 
tội sát-sanh không. Đức Phật bảo, phạm tội sát- 
sanh là khi nào có ý-định sát-hại trong tâm. Y 
trong tâm là điều quan-trọng, tạo 

thành nghiệp; vì thế ta phải luôn giữ tâm cho 
trong-sạch. 


Đức Phật còn dạy, với người theo thiện-đạo dẫu 
gặp điều dữ cũng chẳng hề chi, giống như bàn 
tay lành-lặn dẫu có câm thuốc độc cũng chẳng 
nguy- hiểm. Ta nên cẳn-thận hiểu lời dạy nây, 
biết đức-hạnh của mình có vững- -chắc chưa mà 
dám gần kẻ dữ. Thôi thì, có gặp thuốc độc là 


nên tránh xa ngay, như lời Đức Phật đã dạy 
trong bài trước, an-toàn hơn]! 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 124: 


Ý-nghĩa bài Kệ nầy dành cho các bực có đức- 
hạnh vững-vàng, dắn thân vào sống cùng bọn 
dữ-ác, để cải-hoá họ. Điều khó là phải giữ cho 
mình đừng bị nhiễm vào thói xấu của kẻ dữ ở 
gần bên, giữ thật cần-thận, như giữ tay chẳng 
cho trầy-trụa mới dám cầm thuốc độc mà chẳng 
bị hại. 


HỌC TẬP: 

- Học kỹ bài Kệ, đễ giữ tâm-ý mình khi phải 
sông gân kẻ dữ. 

(103).- Tích chuyện người thợ săn Cô-kha. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại Tịnh-xá Trúc- 
lâm, gân thành Vương-xá, trong một kỳ giảng 
pháp, có đê-cập đên người thợ săn Cô-kha. 


Thuở ấy ở nước Ma-kiệt-đà, có người thợ săn 
tên là Cổ-kha, buổi sáng sớm, dẫn đàn chó 

dữ đi vào rừng. Dọc đường, anh gặp một vị ty- 
kheo đang đi khát-thực. Anh cho đó là điềm xui- 
xẻo, có lẽ bữa nay chẳng săn được gì. Quả thật, 
hôm ấy anh chẳng bắt được thú rừng, bực-bội 


quay về, lại gặp vị tỳ- kheo ban sáng. Anh ta 
lâm-bâm, chỉ tại cái anh này mà mình về tay 
không. Vừa nghĩ, anh vừa xua đàn chó đến cắn 
vị tÿ-kheo cho bỏ ghét. VỊ tÿ-kheo hoảng- hốt, vội 
leo lên thân cây bên lề đường để tránh chó. 
Dưới này, anh thợ-săn lại ác, lấy cây chĩa, thọt 
vào chơn vị tỳ-kheo. Đau quá, vị tỳ-kheo đánh 
rơi cả áo cà-sa, lại trúng ngay đầu anh thợ săn, 
trùm kín anh ta. Đàn chó vô lại cắn xé, tưởng đó 
là người trên cây té xuông. VỊ ty-kheo thấy tội- 
nghiệp, bẻ một cành cây, quơ xuống đuổi chó 
đi. Bầy giờ, bây chó mới biết chúng đã cắn 

làm đến chủ, liền bỏ chạy vào rừng. Xuống đến 
đất, vị tỳ-kheo đến bên người thợ săn để giúp 
đỡ, nhưng y đã bị chó dữ cắn chết mắt rồi. 


Về đến tịnh-xá, vị tỳ-kheo đến bên Phật xin sám- 
hồi tội-lỗi, vô-tình gây nên cái chết cho người 
thợ săn. Đức Phật bảo: "Này tỳ- kheo, hãy an- 
tâm, con chẳng phạm tội chi cả, giới-đức của 
con chẳng bị tì-vết gì. Kẻ săn bắn kia đã có dã- 
tâm muôn hại con là người vô-tội, thì phải chịu 
lấy hậu-quả nghiêm-khắc đó." 


Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây: 


Kẻ nào xâm-phạm người vô-iội, 
Trăng-trong, lậu-hoặc dẹp xong rồi. 
Cũng như tung bụi ngược gió thối, 


Ác quay trở lại, hại mình thôi. 
(Kệ số 125.) 


TÌM HIẾU: 

A.- Nghĩa chữ: 

- Cổ-kha: tên người thợ săn này, tiếng Palli 

là Koka. 

- Các chữ: Trúc-lâm, Vương-xá, Ma-kiệ†-đà, xin 
xem lại nghĩa ở bài trước, trang 322. 

- Cà-sa: phiên-âm tiếng Phạn Kasaya, áo màu 
vàng choàng bên ngoài của tu-sĩ Phật-giáo. 

- lịnh-xá: Tịnh = yên-tịnh, thanh-tịnh; Xá 

= nhà. /¡nh-xá là nơi cư-ngụ của người t†u-hành, 
như chùa, tu-viện, am, côc. 

- Giới-đức: đức-hạnh giữ đúng các điều răn-cắm 
trong Đạo. 

- Tì-vết: chỗ dơ, chỗ bị trầy-trụa. Ở đây, fì-vết có 
nghĩa là tội-lôi. 

- Dã-tâm = bụng dạ xấâu-ác. 

- Hậu-quả: Hậu = sau; Quả = kết-quả; Hậu- 

quả là kêt-quả vê sau của việc đã làm từ trước. 


- Lậu-hoặc: Lậu = rỉ chảy; Hoặc = lỗi-lầm. 
Chữ lậu-hoặc trong Phật-học dùng để chỉ các 
lỗi-làm, phiền-não, từ trong tâm biểu lộ ( = rỉ 
chảy ra) ra bằng hành-động hay lời nói. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện thuật lại việc một người thợ săn vô- 
cớ xua chó cắn vị tỳ-kheo; nhưng vị tỳ-kheo 
chẳng bị hại gì vì leo kịp lên cây, còn kẻ ác kia 
lại bị chính đàn chó dữ của mình cắn chết. Ý- 
nghĩa quan-trọng của Tích chuyện là: hễ gieo 
việc ác thì phải chịu hậu-quả khốn-khổ về sau. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 125: 


Ý-nghĩa quan-trọng của bài Kệ: gây việc ác đến 
người vô-tội thì người gieo sẽ hứng chịu hậu- 
quả khốn-khổ về sau. Đó cũng như kẻ tung bụi 
ngược gió, bụi thôi ngược trở lại làm hại mắt 
mình. 


Trong bài kệ có câu: ...phạm người vô-iội, trắng- 
trong, lậu-hoặc dẹp xong, có nghĩa là người 

nầy đã chứng được quả-vị A-la-hán, vì đã dứt 
trừ tất cả phiền-não bên trong và tâm trở nên 
trắng-†rong. 


HỌC TẠP: 


- Học kỹ bài kệ, ghi nhớ để tự răn mình, đừng 
hại kẻ vô-tội. 


(104).- Tích chuyện viên hông-ngọc. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp 
có đề-cập đến viên hồng-ngọc và Trưởng-lão 
Thi-sa. 


Thuở ấy ở nước Xá-vệ, có một người thợ kim- 
hoàn mỗi ngày cùng vợ hay dâng-cúng thực- 
phẩm cho một vị Trưởng-lão tên là Thi-sa đến 
khát-thực. Một hôm, vào buổi sáng, vị Trưởng- 
lão bước vào sân, chờ được bố-thí, thì có một 
sứ-giả của vua Ba-tư-nặc đem đến một viên 
hồng- ngọc để người thợ kim-hoàn mài-dũa. Lúc 
ây, người thợ từ trong bếp bước ra, tay còn dính 
máu, nhận viên ngọc để trên bàn, rồi quay trở 
vào trong để rửa Tay. Có con ngỗng nuôi trong 
sân, nhìn thấy viên ngọc bị dính máu, tưởng là 
món ăn, bước lại ngoạm và nuốt vào cổ. 


Khi người thợ kim-hoàn trở ra, nhìn trên bàn 
chẳng thấy viên hồng-ngọc, mới hỏi vợ và con 
có ai lầy không. Không tìm thấy, người thợ mới 
nghỉ là vị Trưởng-lão đã lấy trộm viên ngọc, 
nhưng vị Trưởng-lão lắc đầu, bảo mình chẳng 


lấy. Mối nghi-ngờ nơi người thợ cảng lúc càng 
gia-tăng, anh ta bực-tức, quên cả lễ- -phép, sân 
lại bên vị tu-hành, quát to: 'Ông chẳng lấy viên 
ngọc, thì ai vào đây; nếu chẳng đưa ra, đừng 
trách ta tàn-ác." Miệng nói, tay nắm cổ vị 
Trưởng-lão đè xuống, dùng hèo đập mạnh. Máu 
đồ, người ngã, nhưng vị tu-sĩ già vân im-lìm. 
Người vợ ra can- ngăn cũng chẳng được. Báy 
giờ, con ngỗng còn đứng gần đó, thấy có máu 
chảy quanh cô vị Trưởng-lão, mới chạy đến, 
đưa mỏ vào hút uông. Đang cơn tức-giận, 

người thợ lây chơn đá mạnh con ngỗng văng đi 
trúng vào vách tường, chết tốt. Vị trưởng-lão 
ngắng đầu lên, hỏi: "Con ngỗng có thật đã chết 
rồi hay không?"Người thợ: "Cả ông nữa cũng sẽ 
chết như nó vậy, nếu chẳng chịu trả viên ngọc 
lại cho ta." Trưởng-lão từ-tốn bảo: “Này thí-chủ, 
chính con ngỗng đã nuốt viên ngọc!" 


Nghe thê, người thợ liền xách con ngỗng vào 
bếp, lấy dao mồ bụng, quả thật viên ngọc đang 
năm trong dạ-dày con ngông. Bấy giờ, anh ta 
quá ăn-năn, đến đỡ vị Trưởng- lão ngôi trên ghê. 
Vợ anh băng-bó, còn anh qùi xuống xin sám- 
hối. Trưởng-lão Thi-sa phều-phào nói: "Thí-chủ 
nên đứng dậy. Việc xảy ra là do lỗi của bằn-đạo, 
khi đi khát-thực thì chẳng nên bước vào trong 


nhà, mà phải đứng chờ ngoài công." Nói xong, 
Ngài thở hơi cuôi cùng. 


Chiều hôm ấy, các vị tỳ-kheo đến thưa trình Đức 
Phật việc đáng tiếc xảy ra buổi sáng và hỏi: 
"Bạch Thế-tôn, chẳng biết các nhơn-vật nơi tiệm 
kim-hoàn sẽ thác-sanh về đâu?" Đức Phật bảo: 
"Nằày chư Tăng, con ngỗng được thác-sanh vào 
làm con trai của người thợ kim-hoàn; người 
chồng sẽ sa vào điạ-ngục, người vợ được sanh 
lên cõi Trời làm thiên-nữ. Còn Trưởng-lão Thi- 
Sa, đã chứng-đắc quả-vị A-la-hán lúc còn sống, 
nên nay chứng-nhập vào Vô-dư Niết-bàn." 
Rồi đó, Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây: 

Người thường từ bụng mẹ sanh ra. 

Phải sa địa-ngục là kẻ dữ. 
Bực hiên-lương đến được Thiên-đàng. 
Chứng Niết-bàn là hàng Vô-nhiễm. 
(Kệ số 126.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Hông-ngọc: Hông = màu hồng; Ngọc 
= viên đá quí. Hồng-ngọc là viên đá quí màu 
hông, chói sáng. 


- Kim-hoàn: Kim = vàng; Hoàn = chiếc vòng. 
Hiệu Km-hoàn là tiệm làm và bán đô nữ-trang. 


- Thi-Sa: tên vị Trưởng-lão, tiếng Pali là T/ssa. 
- Sứ-giả = người mang tin đến cho kẻ khác. 


- Ba-iư-nặc: tên vua xứ Câu-tát-la (Kosala), 
tiêng Pali là Pasedari. 


- Hèo = cây gậy cứng nặng, dùng để đánh-đập. 
- Từ-lỗn = nói chậm rãi và dịu-dàng. 


- Thí-chủ: Thí = bố-thí; Chủ = chủ, chủ nhà. Thí- 
chủ là người bô-thí, còn gọi là Thí-giả. Trái lại, 
người nhận của bô-thí là thọ-giả. 


- Dạ-dày = bộ-phận trong bụng đề chứa đồ ăn 
ăn vào; thường gọi lâm là bao-tử. 

- Sám-hối: xin nhắc lại: ăn-năn, hối-tiếc và hứa 
chăng tái-phạm . 

- Bân-đạo: Bân = nghèo; Đạo = đạo-sĩ; Bân- 
đạo là tiêng tự-xưng của các tu-sĩ; cũng 

như bân-†ăng. 


- Fhác-sanh: táI-sanh; sanh trở lại. 


- Thiên-nữ: Thiên = Trời; Nữ = phụ-nữ. Thiên- 
nữ là cô gái, đàn-bà trên cõi Trời. Đàn-ông 
là Thiên-nam. Còn Thiên-đề là vua cõi Trời. 


- Vô-dư Niễt-bàn: Theo giáo-lý Nguyên- thuỷ, 
người chứng được quả-vị A-la-hán lúc còn sông 
sống trong cảnh Hữu-dư Niết-bàn, Hữu = có; Dư 
= dư-y, tức là tắm thân còn chịu nốt những 
nghiệp-báo còn sót lại. Khi chết đi, rời thân-xác 
nây, sông vĩnh-viễn trong cảnh tịch-diệt gọi 

là Vô-dư Niễt-bàn, chẳng phải tái-sanh trong 

sáu đường Luân-hồi nữa. 


- Fhiên-đàng: ở đây có nghĩa là sanh lên các cõi 
Trời. 


- Vô-nhiễm: Vô = chẳng; Nhiễm = dính dơ. Vô- 
nhiễm ở đây có nghĩa là chẳng còn bị các lậu- 
hoặc, phiền-não làm bợn nhơ tâm của mình. Nói 
cách khác, bực Vô-nhiễm là người đã hoàn- 
toàn giải-thoái. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện rất lâm-ly, thuật lại đức nhẫn-nhục 
của một vị Irưởng-lão, thà im-lặng chịu bị đánh- 
đập hơn là nói lên sự-thật có thê làm chêt con 


ngỗng. Ý-nghĩa quan-trọng của Tích chuyện là 
nêu gương anh-dũng của đức nhân-nhục. 


Trong phần sau của Tích chuyện, Đức Phật nói 
cho các tỳ-kheo biết nơi tái-sanh của các nhơn- 
vật tại tiệm kim-hoàn, đó là Ngài muốn cho các 
tỳ-kheo thấy rõ Luật Nhơn-quả: con ngỗng bị đá 
chết, sanh trở lại làm con người thợ kim- 

hoàn, để đòi nợ; người thợ phạm đến sanh- 
mạng của Trưởng-lão bị rơi vào điạ-ngục Vô- 
gián ( = bị hình-phạt chẳng ngừng-nghỉ); người 
vợ biết làm việc thiện, can-ngăn để cứu vị 
Trưởng-lão, nên được sanh lên Trời hưởng 
sung-sướng. Vị Trưởng- -lão vì đã chứng quả- VỊ 
A-la-hán, chẳng còn bị tái-sanh, thì sông và chết 
ở cõi đời nây, chẳng có chỉ khác-biệt mà phải sợ 
chết, tham sống. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 126: 

Bài Kệ số 126 phân-biệt các cõi: (1) cõi 
người, sanh ra từ bụng mẹ; (2) cối điạ- 

ngục, trừng-trị kẻ dữ; (3) cõi Trời, dành cho 
người hiền-lương; (4) cõi Niết-Bàn, dành cho 
bực Vô-nhiễm, đã hoàn-toàn giải-thoát. 


(105).- Tích chuyện vê ba nhóm Tỳ-kheo. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, 
có đê-cập đên ba câu hỏi của ba nhóm tỳ-kheo. 


Thuở ấy, có ba nhóm tỳ-kheo khác nhau từ 
xa đên đảnh-lễ Đức Phật. Dọc đường, môi 
nhóm gặp phải một chuyện lạ, như sau: 


1.- Nhóm thứ nhứt: Trên đường đi hướng về Kỳ- 
viên-tự, nhóm Tỳ-kheo này dừng chơn lại tại 
một ngôi làng, đề khát-thực. Trong khi dân- 
chúng nấu cơm, sửa-soạn thức ăn, thì có một 
căn nhà bốc cháy lên dũ-dội. Tàn lửa bay lên 
cao; bỗng đâu một con quạ đen bay ngang qua, 
trúng lửa bị thiêu cháy rớt xuông chết. Các vị 
Tỳ-kheo chẳng biết duyên-cớ nào mà con quạ 
lại bị rủi-ro như thế, định khi đến gặp Phật sẽ 
hỏi. 


2.- Nhóm thứ hai: Nhóm này dùng thuyền vượt 
biên để đi đến chùa Kỳ-viên. Giữa đường, 
thuyền bỗng dừng lại, chẳng di-động được. Các 
thủy-thủ trên thuyền dùng thẻ xâm để khán xem 
ai là người trên thuyền nây đã khiến cho thuyền 
bị nạn. Ba lần xin xâm đều nhằm Vào người vợ 
của vị thuyền-trưởng. Ông này nói: "Nếu thần- 
linh đã bảo rõ như thé, thì phải quăng người 
đàn-bà này xuống biển, thì thuyền mới đi được." 
Nói xong, ông ra lịnh bắt trói người vợ, đeo vào 


cô một viên đá nặng, rồi xô xuống biên. Các vị 
Tỳ-kheo chẳng rõ duyên-cớ nào mà người đàn- 
bà phải chịu số-phận hâm-hiu như thế, định khi 
đến gặp Phật sẽ hỏi. 


3.- Nhóm thứ ba: Nhóm Tỳ-kheo này đi đường 
bộ, gặp đêm tối, tìm chỗ tạm trú. Họ được chỉ 
một động-đá bên sườn núi. Bảy vị bước vào 
trong, bỗng đầu một hòn đá lớn lăn xuống, chận 
bít chỗ ra vào. Cả bọn hì-hục ngày đêm để đây 
hòn đá. Mãi đến ngày thứ bẩy, hòn đá mới xê- 
dịch, đủ đề cho bảy vị bên trong thoát ra ngoài. 
Các vị Tỳ-kheo chẳng biết duyên-cớ gì đã khiến 
cho bảy vị thiếu may- mắn kia bị nhốt trong hang 
động, đói khát suốt bảy ngày. Họ định khi đến 
gặp Phật sẽ hỏi. 


Một thời-gian sau, cả ba nhóm Tỳ-kheo đồng 
đến một lượt tại chùa Kỳ-viên. Sau khi đảnh-lễ 
Đức Phật, mỗi người trong mỗi nhóm thuật lại 
chuyện lạ xảy ra cho nhóm mình, và thỉnh- 
câu Đức Phật giải-thích rõ duyên- -do của mỗi 
việc. Đức Phật lần-lượt giải-đáp như sau: 


1.- Nhóm thứ nhút: 'Nầy các Tỳ-kheo, trong một 
kiếp xa xưa, có một người nông- phu nuôi một 
con bò. Bò rất lười-biễng, cả ngày gậm cỏ xong 
thì nằm ngủ. Chủ bò tìm đủ cách để bắt nó đi 
làm, nhưng bò rất ngoan-cô chẳng chịu cất 


bước. Chủ bò giận quá, mới lấy dây rơm cột cô 
bò lại và nỗi lửa lên đốt. Bò chết. Vì hành-động 
tàn-ác đó, chủ bò phải sa vào địa-ngục; đến khi 
mãn hạn ở địa-ngục, được sanh vào hàng súc- 
sanh và phải chịu chết cháy trong bảy đời liên- 
tiêp.' 


2.- Nhóm thứ hai: "Này các Tỳ-kheo, trong một 
kiếp xa xưa, có một người đàn-bà nuôi một con 
chó, đi đâu cũng dẫn nó theo. Một hôm bà đi ra 
chợ, bị một bọn thanh-niên chê chọc con chó, 
bà mắc-cỡ quá, mới tính giết con chó đi. Bà lấy 
dây buộc một cái chậu đầy cát, đeo vào cổ chó 
và trấn nước nó. Chó bị chết chìm. Vì hành-vi 
tàn-ác đó, người đàn-bà phải sa vào địa- 

ngục; đến khi mãn hạn khỏi địa-ngục, phải chịu 
cảnh chết chìm trong nhiều kiếp tái-sanh." 


3.- Nhóm thứ ba: 'Nầy các Tỳ-kheo, trong một 
kiếp xa xưa, có bảy người chăn bò thấy một con 
kỳ- -đà đang bò vào một cái hang dưới một 

mô đất cao. Tinh-nghịch, họ lây các nhánh cây 
khô chận bít cả bảy ngách của hang, khiến cho 
con kỳ-đà bị nhốt chẳng ra được. Sau đó, mấy 
kẻ chăn bò bỏ đi, quên bằng việc con thú bị 
nhốt. Đến khi họ nhớ lại, tới giở các nhánh cây 
ra, thì con kỳ-đà mới thoát ra được, sau bảy 
ngày nhịn đói. Vì hành-vi ác-độc đó, bảy kẻ 


chăn bò đó trong mười bồn kiếp tái-sanh, sẽ bị 
giam-nhôồt trong hang và chịu đói khát bảy 
ngày." 


Bấy giờ có một vị Tỳ-kheo thốt lên rằng: Bạch 
Thế-tôn, con thấy chẳng có cách nào trốn 
thoát được ác-báo cả, cho dầu có bay trên trời 
cao, hay lặn xuỗng biên cả, hoặc chui vào 
nang đá, hễ gây nhơn xấu là phải chịu 
quả xấu." Đức Phật bảo: Đúng như thế, trên 
thế-gian này, chẳng có nơi nào mà tránh khỏi 
ác-báo của hành-vi bất-thiện cả." 
Rồi Đức Phật nói lên bài Kệ sau đây: 
Dâu bay vút trên trời cao, 
Hay lặn sâu dưới biên cả, 
Hoặc chui rút vào hang đá, 
Trồn làm sao được hậu-quả 
Các điêu ác đã tạo ra. 
(Kệ số 127.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 
- Di-động: Di = di-chuyên; Động = động-đậy. 


- Thuỷ-thủ: Thuỷ = nước; Thủ = bàn tay; Thủy- 
thủ = người làm công trên tàu-bè. 


- Xin xâm = tục-lệ dùng các thẻ tre, khẩn vái, lắc 
ông cho thẻ rớt ra, theo đó mà suy-đoán ý-định 
của vị thân-linh. Có vẻ dị-đoan. 


- Thuyên-trưởng: Thuyên = tàu-bè; Trưởng 
= lớn. Thuyên-trưởng là vị chỉ-huy một chiêc tàu. 


- Hâm-hiu = thiễu may-mắn, bị khốn-khổ. 
- Duyên-cớ = Duyên-do = lý-do tại sao, vì cớ gì . 


- Ngoan-có = cứng đầu, chẳng chịu nghe lời 
dạy. 


- Súc-sanh = thú-vật, chẳng có trí thông-minh. 
- Trẫn nước = nhận chìm xuống nước cho chết 
ngộp. 


- Kỳ-đà = loài bò-sát thân to, thường sống cả 
trên bờ và dưới nước 


- Ác-báo: Ác = tàn-ác, dữ-dằn; Báo = báo đền, 
báo thù. Ac-báo là hậu-quả xâu-ác xảy ra sau, 
do một hành-động ác trước đã gây ra. 

- Nhơn, Quả: Nhơn = nguyên-nhơn, cớ; Quả 
= kêt-quả, hậu-quả. 


- Bât-thiện: Bắt = chẳng: Thiện = lành. Bắt- 
thiện là ác, chẳng lành. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Bài nầy có đến ba Tích chuyện, nhưng cùng 

chỉ đến hậu-quả của việc làm ác khi trước. Đó 
là ác-báo thế nào cũng xảy ra cho người đã làm 
việc bất-thiện, dầu trốn đi đâu cũng chẳng khỏi. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 127: 


Bay lên trên không-trung, lặn dưới biển-cả, chui 
rút vào hang đá, cứ tưởng đâu là nơi trốn- 
tránh được an-toàn, nhưng ý-nghĩa của bài Kệ 
dạy, chẳng có nơi nào thoát khỏi ác-báo của 
việc bát-thiện cả. 


HỌC TẠP: 


1.- Học thuộc lòng bài Kệ và ghi nhớ Tích 
chuyện, đề khuyên-răn trẻ-con chớ có hành-hạ, 
gây đau-đớn cho thú-vật. 


2.- Khuyên-khích con-cái giúp-đỡ các Hội Bảo- 
vệ Súc-vật. 

(106).- Tích chuyện vương-tử Thiện-giác. 
Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Cây 
Sung, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, 
có đê-cập đên vương-tử Thiện-giác. 


Thuở ấy, vương-tử Thiện-giác vốn dòng họ 
Thích-ca, là cha của Đề-bà-đạt-đa và công-chúa 
Da-du-đà-la, vợ của Thái-tử Tất-đạt-ta. Vương- 
tử Thiện-giác mang niềm hiềm-hận đối với Đức 
Phật Thích-ca, vì hai lý-do. Thứ nhứt là trước 
kia, Thái-†ử TÁt- đạt-ta đi tu, bỏ công-chúa Da- 
du-đà-la ở lại một mình, khiến công-chúa phải 
sống trong cô-đơn. Thứ hai là vê sau, vì hay 
binh con là Đề-bà-đạt-đa, khi vị này gia-nhập 
Tăng-đoàn, đã có thái-độ thù-nghịch với Đức 
Phật. 


Một hôm, khi biết được Đức Phật và chư Tăng 
đi khất-thực trong thành Ca-tỳ-la-vệ, vương-tử 
Thiện-giác cùng bọn người hầu-cận ngồi uống 
rượu thật say, chận đường Đức Phật đi ngang 
qua. Khi Đức Phật cùng chúng Tăng đến nơi, 
vương- -t chẳng chịu dời tránh đi, bảo 

rằng: "Sa-môn Cồ-đàm nhỏ tuổi hơn ta, sao ta 
lại phải nhường đường cho ông ấy." Đức Phật 
mới quay đi sang đường khác. Vương-tử Thiện- 
giác liền cho người rình theo Đức Phật, xem 
Ngài có nói gì vê ông ta không. Đi một đỗi 
đường, Đức Phật nói với thị-giả A-nan rằng: 
"Này A-nan, trong bảy ngày nữa, vương-tử 
Thiện-giác sẽ chết vì bị đất nứt hút xuống, ngay 
tại nắc thang bước vào thềm cung-điện." Người 
kia nghe được liền thuật lại cho vương-tử Thiện- 


giác. Ông ta cười bảo: 'Ta sẽ có cách làm cho 
lời tiên-đoán của Sa-môn Cồ-đàm trở nên sai- 
bét!" Vương tử ra lịnh cho bọn thợ hồ cạy hết 
các bực thang trước thềm, làm một lối đi khác, 
và dặn người túc-trực ở đó để nhắc Vương-tử 
nếu quên mà đi ngang qua chỗ cũ. 


Bảy ngày hôm sau, vương-tử Thiện-giác đang 
dùng bữa, bỗng đâu con ngựa quí của ông nổi 
chứng, chạy lồng-lộn vào. Vương-tử đứng lên 
chận ngựa lại, lôi kéo nhau, đến bên chỗ thềm 
cũ, rồi đất nứt ra, hút cả vừa ngựa vừa người, 
lọt xuống hang sâu chẳng thấy đáy. 


Tin Vương-tử bị đất hút được các tỳ-kheo thưa 
trình lại với Phật. Đức Phật nói: "Này các tỳ- 
kheo, dầu bay cao trên trời, bơi ra khơi ngoài 
biển cả, hay chui rút vào hang đá, chẳng có nơi 
nào trên thế- -gian này mà con người trốn khỏi 
tay của Thần Chết." 


Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây: 
Dầu bay vút trên trời cao, 
Hay lặn sâu dưới biễn cả, 
Hoặc chui vào hang đá, 
Chẳng chỗ nào trên thế-gian 
Trồn khỏi được tay Thân Chết. 
(Kệ số 128.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Vương-lử: Vương = vua; tử = con; Vương-tử là 
người dòng vua. 


- Thiện-giác: tên thật vị vương-tử tiếng Pali 
là Supbpabuddha. 


- Chùa Cây Sung: tên ngôi chùa này tiếng Palli 
là Nigrodhàràma; Nigrodha là loại cây to lớn, có 
trái nhỏ, tròn, trong có hột như hột mè, mùi-vị 
thơm, ngọt, tựa như trái sung ở nước Việt ta. 


- Đề-bà-đạt-đa: tên thật bằng tiếng Pali 
là Devadafia, vị tỳ-kheo đã ba lần mưu-sát Đức 
Phật. 


- Da-du-đà-la: tên thật công-chúa tiêng Pall 
là Yasodharà, rầt đẹp và hiên, vợ của Thái-tử 
Tât-đạt-ta (S/ddhaftha) trước khi đi tu thành 
Phật. 


- Tât-đạt-ta: tên của Đức Phật Thích-ca, khi ngài 
còn là Thái-tử, con vua Tịnh-phạn 
(Suddhodana), chưa đi tu. Tiếng Palli 

là Siddhattha. 


- Ca-i}-la-vệ: tên thủ-đô của nước Xá-vệ, nơi 
Thái-tử Tât-đạt-ta sông khi chưa ởi tu. Tiêng Pali 
là Kapilavatthu. 


- Hiệm-hận = mối giận-hờn ghi sâu trong lòng. 
- Cô-đơn = sống một mình. 


- Sa-môn = tu-sĩ Phật-giáo, tiếng Pali 
là Samana. 


- Cô-đàm = họ của Đức Phật Thích-ca, 
tiêng Pali là @otama. 


- Một đỗi đường: một khoảng đường đã đi qua. 


- Tiên-đoán: Tiên = trước; Đoán = nói về chuyện 
chưa xảy ra. Lời tiên-đoán là lời đoán trước sự 
việc sẽ xảy ra. 


- Túc-trực = ở mãi tại một chỗ để canh-chừng. 
- Nỗi chứng = bỗng trở nên hung-hăng, khó trị. 


- Thân Chết: sự chêt-chóc. Người ta thường 
lâm-tưởng là khi sắp chêt, con người bị một vị 
thân-linh đên bắt dân linh-hôn đi. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện kế lại cái chết của Vương-tử Thiện- 
giác, tuy được Đức Phật báo trước, nhưng cũng 
chẳng thế nào tránh khỏi được. Chuyện kế việc 
đất nứt ra, hút sâu vào lòng đất, ngày nay ta khó 
tin, vì đất nứt chỉ xảy ra trong các cuộc động- 
đất. Nhưng rất có thể, vì chạy theo con ngựa 


điên, bị lôi đến bực thêm, lọt xuống hồ đào sẵn 
còn cây gỗ đá ngôn ngang, bị thương nặng mà 
chết. Ý-nghĩa của Tích chuyện là chẳng aI 

tìm được cách nào mà khỏi chết cả, hễ đã sanh 
ra có thân-thê, thì sẽ có ngày thân-thể ấy bị huỷ- 
diệt mà chết, chẳng cách nào trốn tránh được. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 128: 


Bài Kệ này giống với bài Kệ trước, số 

127, giống ở chỗ chẳng có nơi trú-ân an-toàn 
nào cả, và khác với bài Kệ trước, là trước thì 
trốn chạy ác-báo, còn sau thì cố tránh cho 

khỏi chết. Cả hai bài đều nói lên sự bắt-khả- 
kháng ( = chẳng chống-cự nỗi được) đối với ác- 
báo, và đối với cái chết. Đây là sự-thật 

muôn đời mà người học Đạo phải thấu rõ và 
phải có thái-độ đứng- -đắn đứng trước các việc 
xấu-ác, cũng như trước sự chết. 


Gặp việc xấu-ác, cần phải tránh xa, đó là 
con đường để thoát khỏi ác-báo về sau. 


Đã sanh ra làm người, mang tắm thân tứ-đại 
nầy, có sanh thì có diệt, con người muốn tránh 
được cái chết trong cõi Luân-hồi, chỉ có cách là 
gắng công †u- tập để chứng được cảnh Vô- 
sanh, chẳng còn bị sanh-tử, tử-sanh ràng buộc 
nữa, để khỏi bị tái-sanh thì sao lại bị chết 

nữa được. 


HỌC TẬP: 


1.- Học thuộc lòng cả hai bài Kệ, để ghi nhớ: 

con người chẳng thê trốn-tránh khỏi ác-báo 

nếu đã gây ra tội-lỗi, và cũng chẳng có ai là khỏi 
phải chết cả. 

2.- Đừng nghe theo lời mê-tín chạy đi tìm thuốc 
"trường-sanh” đề sỗng mãi chẳng già. Đó là lời 
dối-gạt, chớ nên tin theo, đã mất tiền, lại còn 
đem chất độc vào mình hại thân. 


-OoQOG- 


X.- Phẩm Hình-phạit. 


(107).- Tích chuyện hai nhóm Tỳ-kheo đánh 
nhau. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng pháp, 


có đề-cập đến vụ đánh-lộn giữa hai nhóm Tỳ- 
kheo. 


Thuở ấy có một nhóm Tỳ-kheo mười bảy 

vị đang lo tu-bỗổ và quét dọn sạch-sẽ một khu 
nhà bỏ trống trong chùa Kỳ-viên để làm nơi cư- 
ngụ. Lại có một nhóm Tỳ-kheo khác, gồm có 
sáu vị, thấy thế, mới đến chiếm lấy, bảo rằng: 
"Chúng tôi cao tuổi đạo hơn các bạn, các bạn 
phải nhường chỗ này lại cho chúng tôi ở." Mười 
bảy vị kia chẳng nhịn, sanh ra tranh-cãi nhau, rồi 
lại dùng võ-lực đánh nhau với sáu vị kia. Bấy 
giờ, việc âu-đả đó đến tai Đức Phật. Ngài quở 
trách cả hai nhóm Tỳ-kheo và đặt ra giới-luật 
nghiêm-câm tỳ-kheo chẳng được đánh nhau. 


Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây: 


Ai cũng sợ run trước gậy-gộc, 
Ai cũng hãi-hùng cuộc tử-vong. 
Xét lòng mình, biệt lòng người khác, 
Đừng giêt và cũng đừng bảo giêt. 
(Kệ số 129.) 
TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Tu-bỗ = sửa chữa lại cho đầy-đủ, cho tốt hơn. 


- Cư-ngụ: Cự = cư-trú, ở; Ngụ = trú-ngụ, ở. Cư- 
ngụ = đên sông ở đó 


- Tuôi đạo: cứ tham-dự một kỳ an-cư kiết-hạ là 
thêm một tuôi đạo. 


- Võ-lực = sức mạnh về tay chơn. Dùng võ- 
lực là đánh nhau. 


- Âu-đả: Âu = đánh-đập; Đả = đánh. Âu- 
đả là đánh nhau, đánh lộn. 


- Giới-luật = điều luật răn cắm. 
- Gậy-gộc = hèo, gậy, dùng để đánh nhau. 
- Hãi-hùng = sợ-hãi, lo-lắng. 


- Tử-vong: Tử = chết; Vong = mật. Cuộc †ử- 
vong là sự chêt-chóc. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện thuật lại vụ âu-đả giữa hai nhóm 
Tỳ-kheo, một nhóm ỷ mình cao tuôi đạo, đến 
giành chỗ của một nhóm khác. Hai bên cãi 
và đánh nhau, bị Đức Phật quở. 


Giới-luật cắm đánh nhau giữa các Tỳ- 
kheo, được Đức Phật đặt ra là ý-nghĩa của Tích 


chuyện, khuyên ta chớ tranh-cãi và đừng dùng 
võ-lực để giải-quyết mọi sự bát-hoà. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 129: 
Thử phân-tách từng câu của bài Kệ: 


- Câu 1: Ai cũng sợ run trước gậy-gộc: tâm-Ìý 
con người sợ bị đánh-đập đau đón thân-thê. 
Gậy-gộc là một loại vũ-khí bằng cây cứng. 


- Câu 2: Ai cũng hãi-hùng cuộc tử-vong: ai cũng 
sợ chêt cả. 


- Câu 3: Xét lòng mình, biết lòng người 
khác: mình mà sợ thì phải bit kẻ khác cũng sợ 
như mình. Ta chăng muôn, có ai lại muôn đâu? 


- Câu 4: Đừng giết và cũng đừng bảo giết: lời 
khuyên này mới thật là đầy-đủ: chẳng 

giết, chưa đủ; phải chẳng giết và đừng sai bảo 
kẻ khác giết, thì mới đầy-đủ được. Sai người 
giết, tội còn nặng hơn là giết. 

Ý-nghĩa quan-trọng của bài Kệ nói lên tinh-thân 
hiễu-hoà, vô-tác-hại trong Phật-giáo: thà mình 
chịu nhẫn-nhục hơn là dùng võ-lực gây ra âu- 
đả, khiến cho cả hai phe đều bị thiệt-hại cả. 


HỌC TẠP: 


1.- Học thuộc lòng bài Kệ, đễ ghi nhớ khi 

giữ giới thứ nhứt của người tu tại-gia: chẳng sát- 
sanh. Dùng ý-nghĩa bài Kệ để giảng-giải cho trẻ, 
tập cho chúng biết fính-thân bắt-bạo-động trong 
Phật-giáo. 


2.- Thử tập nhịn: nhịn ai, chẳng phải là vì sợ 
thua, mà chính là thắng được lòng mình muốn 
báo thù. Thắng được lòng mình, chẳng hờn- 
giận, chẳng cau-có, đó là chiễn- thắng vẻ-vang 
nhứt mà chỉ một mình mình biết và cảm thấy 
niềm vui nhẹ-nhàng ở nội-tâm mình. Đừng ngại, 
hễ nhịn rồi sẽ bị lắn-hiếp tới: hãy cảnh-cáo cho 
kẻ kia biết rằng, mình đang nhịn, chớ chẳng 
phải mình đang sợ đâu. 


(108).- Tích chuyện một nhóm Tỳ-kheo hay 
doạ-nạt. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, 
có đề-cập đến một nhóm Tỳ-kheo thường hay 
doa-nạt. 


Thuở ấy, có một nhóm Tỳ-kheo gồm sáu vị, 
tranh-cãi và âu-đả với một nhóm tỳ-kheo khác 
gồm mười bảy vị, nhơn việc giành nhau khu nhà 
trống trong chùa Kỳ- viên. Sau khi Đức Phật quở 
trách và cắm các Tỳ-kheo, chẳng được đánh lộn 


với nhau, cả hai nhóm vẫn chưa hoà-thuận. Họ 
lại tranh-cãi nhau dữ-dội. Nhóm Tỳ-kheo cao 
tuổi hạ lại cung tay doạ-nạt nhóm Tỳ-kheo kia. 
Sự-việc đến tai Đức Phật. Một lần nữa, Đức 
Phật quở các vị Tỳ-kheo đã thiếu tinh-thần hoà- 
giải, chẳng biết đem đức-tánh bát-bạo-động ra 
cư-xử cùng nhau. Đức Phật liền ra điều giới-luật 
cắm tắt cả tỳ-kheo, chẳng được cung tay ra doa- 
nạt ai. 


Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây: 


Ai cũng sợ run trước gậy-gộc, 
Ai cũng mến thương cuộc sỗng-còn. 
Xét lòng mình, biết lòng người khác, 
Đừng giết và cũng đừng bảo giết. 
(Kệ số 130.) 


TÌM HIẾU: 

A.- Nghĩa Chữ: 

- Doạ-nạt: hăm-he khiến cho người khác sợ-hãi. 
- Hoà-giải: Hoà = hoà-thuận, bình-yên; Giải - 

= cởi-mở. Hoà-thuận là vui-vẻ cùng nhau, chăng 
hờn-giận nhau, chăng cãi nhau. 


- Bât-bạo-động: Bắt = chẳng; Bạo = hung-bạo, 
tàn-ác; Động = hành-động. Tinh-thân Bâ†t-bạo- 


động là tánh tốt chẳng dùng võ-lực, theo đường- 
lôi hiên-hoà mà giải-quyêt việc tranh-chấp. 


- Sống-còn: tiễng Hán-Việt là Sanh-tôn; trái 
nghĩa với chữ Tử-vong. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện này liên-quan đến Tích chuyện số 
(107) ở bài trước. Hai nhóm tỳ-kheo tranh-chấp, 
dành chỗ ở, trước dùng võ-lực để giải-quyết, bị 
Đức Phật quở-trách. Sau họ chẳng dùng võ-lực 
nữa mà lại cung tay ra doaạ-nạt nhau. Đức Phật 
khuyên dạy họ phải có tinh-thần hiếu-hoà và 
dùng tánh bát-bạo-động mà đối-xử cùng nhau. 


Chẳng đánh nhau, mà lại cung tay doạ đánh, thì 
cũng như đánh nhau: đánh nhau băng lời doa- 
nạt, đó là ý-nghĩa của Tích chuyện. 


(2) Ý-nghĩa bài Kệ số 130: 


Bài Kệ này giống bài Kệ trước về ý- nghĩa cũng 
như về lời văn; chỉ khác nhau ở câu thứ nhì về 
cách hành-văn: 


- Ở bài trước: Ai cũng hãi-hùng cuộc tử-vong, 


- Ở bài sau: Ai cũng mến thương cuộc sống- 
còn, 


Cả hai câu đều hàm ý-nghĩa: Ai cũng 
muôn được sông bình-yên. 


Ý-nghĩa bài Kệ nầy cũng giống bài Kệ 

trước: đừng dùng võ-lực đề đối-xử với nhau; 
phải biết áp-dụng tinh-thần bắt-bạo-động của 
Phật-giáo trong cuộc sống chung ở xã-hội. 


HỌC TẠP: 


1.- Học thuộc lòng cả hai bài Kệ số 129 và _ 
150: đề khi gặp dịp, biệt nêu cao finh-thân bât- 
bạo-động của Phật-giáo. 


2.- Giải-thích cho trẻ-con trong nhà biết: giơ dao 
lên doạ chém còn nặng tội hơn là lỡ tay chém 
phải kẻ khác. Tại sao? Ý-định giêt-hại nây sanh 
trong đầu là mầm của nghiệp ác. Lại nữa, doạ- 
nạt gây ra sợ-hãi cũng tai-hại như thật-sự làm 
hành-vi ác, đó là một cách đánh nhau bằng lời 
nói, đánh nhau bằng đòn tâm-lý. 


đ3.- Răn-dạy trẻ-con như sau: lỡ fay làm ai chảy 
máu, chỉ cần xin lỗi; mà giơ dao lên doạ 

chém, thì bị đòn ba roi. Nhắc-nhở chúng 

rằng: Một cái giá dao bằng ba cái chém! (giá 
dao = giơ dao lên để doạ.) 


(109).- Tích chuyện lũ trẻ đập rắn. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳy- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, 
có đề-cập đến lũ trẻ-con đập một con rắn. 


Vào một buổi sáng, Đức Phật đang cùng chư 
Tăng đi khất-thực trong thành Xá-vệ, 

dọc đường, Ngài gặp một lũ thiếu-niên cầm roi, 
gậy hò hét, đánh-đập một con rắn bên lề đường. 
Ngài dừng lại, hỏi tại sao chúng lại đập rắn như 
thế. Chúng trả lời, vì sợ bị rắn cắn, nên phải đập 
rắn cho chết đi. Đức Phật bảo: "Nếu chúng cháu 
sợ bị đau-đớn, sao các cháu lại làm đau-khổ 
cho kẻ khác? Nếu nay các cháu làm hại đến kẻ 
khác, thì trong kiếp sau, các cháu chẳng 

có được hạnh-phước đâu." 


Rồi quay lại các vị Tỳ-kheo, Đức Phật mới nói 
lên hai bài Kệ sau đây: 


Ai muốn câu cho mình được hạnh-phước, 
Dùng gậy-gộc đoạ†-tước hạnh-phước người. 
Về đời sau, kẻ ấy mắt an-lạc. 

(Kệ số 131.) 


Ai muốn câu cho mình được hạnh-phước, 
Chẳng dùng gậy-gộc tước hạnh-phước 
người. 


Về đời sau, kẻ nây đây an-lạc. 
(Kệ số 132.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Khắt-thực: Xin nhắc lại: Khất = xin; Thực = ăn. 
Đức Phật đặt ra giới khẩt-thực, buộc các vị Tỳ- 
kheo phải đi xin ăn, chớ chẳng được có nghề 
riêng sanh- -sống, vì Ngài muốn Tỳ-kheo phải hạ 
mình xuống, dẹp bỏ lòng tự-ái, để có dịp gặp 
dân-chúng chỉ-dạy giáo-pháp cho họ. 


- Xá-vệ = một nước ở miền Bắc Án-độ, quê- 
hương của Đức Phật Thích-ca. Tiếng Pali là 
nước Sảàvaffhi. 

- Thiễu-niên: Thiêu = còn trẻ; Niên = năm, 

tuổi. Thiếu-niên là người còn trẻ, tuổi từ 10 đến 
19 tuổi. Sau tuổi thiếu-niên, là tuôi thanh-niên. 


- Kiếp sau = đời sau. Theo thuyết Luân- hồi của 
nhà Phật, sau khi chết đi khỏi cõi đời này, 
chúng-sanh lại tái-sanh trong đời kế-tiếp. 


- Hạnh-phước = sự may-mắn, sung-sướng, yên- 
VvuI trong dời sông. 


- lước-đoạt = cướp guựt. 


- Gậy-gộc = khúc cây cứng, to, dùng để đánh- 
đập. 


- An-lạc: An = yên; Lạc = vui. Ản-lạc là yên vui, 
Sung-sướng. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện rất giản-di: vì sợ bị rắn cắn, lũ 

trẻ đập rắn chết. Đức Phật trông thấy con rắn bị 
hành-hạ, khổ-sở đến chết, mới ngăn lũ trẻ, và 
dạy chúng, đừng vì muốn mình khỏi bị hại mà 
lại đi hại kẻ khác. 


Có thể có người cho rằng, con rắn độc, nếu 
mình chẳng giết nó, nó sẽ hại mình. Mới nghe 
thì có lý; nhưng suy-nghĩ lại: đâu phải tự-nhiên 
VÔ cớ mà răn căn mình. Tại nình đạp nó, đi gàn 
bên nó, nó mới cắn. Lời dạy của Đức Phật đặt 
trên căn-bản công-bằng: mình chẳng muốn 
mình bị hại, thì đừng hại ai. Lời dạy của Đức 
Phật còn đặt trên căn-bản fừ-bi: thương-yêu tất 
cả mọi chúng-sanh, chẳng phân-biệt kẻ hiền, 
người dữ, bạn hay thù. Thái-độ đứng-đắn đối 
với các người dữ-ác và các độc-vật, là ta nên 
tránh xa, để khỏi bị hại, đồng thời cảnh-cáo 
người khác đừng gần. 


(2) Ý-nghĩa của hai bài kệ số 131 và 132: 

Cả hai bài Kệ nói về Luật Nhơn-Quả: đời này 
hại người, ác-báo sẽ đên vào đời kê; nay chăng 
hại người, sau sẽ được yên-vui. 


Tước-đoạt hạnh-phước của người là làm sao? 
Trong bài kệ nói dùng gậy-gộc, đó là nói đến 
dùng võ-lực để hành-hạ kẻ khác. Nhưng đoạt 
hạnh-phước còn có nhiều cách xâu-ác khác, 
dùng mưu-gian, lường-gạt, dụ-dỗ, v.v. cần phải 
tránh xa, vì đó là tạo nên ác-nghiệp. 


Hạnh-phước to lớn nhứt là gì ? Đó là hạnh- 
phước được sống-còn trong an-vui. Vì lẽ 

đó, giới thứ nhứt: cắm sát-sanh là đễ tôn-trọng 
sanh-mạng, đồng thời tôn-trọng hạnh-phước to 
lớn nhứt của chúng-sanh. 


HỌC TẠP: 


- Học kỹ hai bài Kệ, đễ ghi nhớ và dạy trẻ chớ 
bứt cánh bướm, chớ đuôi bất chuôn-chuôn, chớ 
băn chim, chớ câu cá, v.v... 


(110).- Tích chuyện Trưởng-lão Khuôn-đà-na. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, 
có đê-cập đên Trưởng-lão Khuôn-đà-na. 


Thuở ấy, có vị Tỳ-kheo tên là Khuôn-đà-na, kế 
từ khi gia-nhập Tăng-đoàn, đi đầu cũng bị một 
hình-bóng mờ-mờ của mồt người đàn-bà theo 
bên cạnh. Hình-bóng đó, các người chung 
quanh đều nhìn thấy, nhưng riêng vị Ty-kheo ấy 
lại chẳng nom ra, nên chẳng biết mình bị một 
người đàn-bà đeo theo mãi. Khi đi khát-thực, 
các người tín-chủ thường dâng-cúng hai phần 
ăn, bảo một phần dành cho Tỳ-kheo Khuôn-đà- 
na, còn phần kia dành cho người đàn-bà. 
Tiếng đồn có vị Tỳ-kheo dắt đàn-bà đi theo bên 
cạnh, lan rộng ra. Một người tâu lên vua Ba-tư- 
nặc việc đó, và xin vua hãy đuổi người Tỳ-kheo 
thiếu đức-hạnh đó ra khỏi nước. 


Vua Ba-tư-nặc dẫn quân đến bao vây tịnh-xá 
nơi Tỳ-kheo Khuôn-đà-nà trú-ngụ. Nghe tiếng 
quân-lính ồn-ào, Tỳ-kheo Khuôn bước ra đứng 
trước cửa. Hình-bóng người đàn-bà hiện lên 
bên cạnh. Biết có vua đến, Tỳ-kheo Khuôn-đà- 
na liền thỉnh vua vào phòng. Khi Vua vào, hình- 
bóng người đàn-bà lại biến mắt. Vua hỏi: 
"Người đàn-bà đi đâu rồi?" Vị Tỳ-kheo chẳng 
hiểu, hỏi lại: "Tâu đại-vương, người đàn-bà 
nào?" Nhà vua ngẫm-nghĩ một lát, mới bảo Tỳ- 
kheo Khuôn-đà-na hãy bước ra khỏi phòng xem 
sao. Khi vị Tỳ-kheo ra khỏi được vài bước, bóng 
người đàn-bà lại hiện lên, đi theo sau. Nhưng 


đến khi vị Tỳ-kheo trở lại vào phòng, thì hình- 
bóng ấy lại biến mất. Nhà vua kết-luận, hình- 
bóng người đàn-bà đó chỉ là ảo-ảnh, và Tỳ-kheo 
Khuôn-đà-na chẳng phải là người thiếu đức- 
hạnh mê nữ-sác, nên mới mời ông đến hoàng- 
cung mỗi ngày để được cúng-dường thực- 
phẩm. 


Các vị tỳ-kheo đồng-tu rất ngạc-nhiên trước 
quyết-định của nhà vua, mới bảo: 'Nây Tỳ-kheo 
Khuôn-đà-na, ông là người chẳng có giới- 

hạnh, đi đâu cũng dắt người đàn-bà theo bên 
cạnh. Nay nhà vua lại mời ông đến hoàng- 

cung đề cúng-dường, ông sẽ bị đoạ xuông địa- 
ngục, không sai!" Nghe nói thế, Tỳ-kheo Khuôn- 
đà-na tức giận quát: 'Chính ông mới sa vào địa- 
ngục, chính các ông mới dẫn người đàn-bà theo 
sau mãi bên mình!" Rồi sau đó hai bên cãi-vã 
om lên. Chuyện đến tai Đức Phật. Ngài cho gọi 
Tỳ-kheo Khuôn-đà-na đến và hỏi rằng: "Này Tỳ- 
kheo Khuôn-đà-na, ông có chính mắt thấy các vị 
tỳ-kheo kia dắt đàn-bà theo sau bên mình 
không?" Tỳ-kheo Khuôn-đà-na bạch: "Bạch Thế- 
tôn, con chẳng thầy người đàn-bà nào theo sau 
các vị Tỳ-kheo cả." Đức Phật lại bảo: "Ông 
chẳng thấy có người đàn-bà đi theo họ, cũng 
như họ đã thây hình-bóng một người đàn-bà ởi 
theo ông vậy. Ông có biết tại sao ông bị bóng 


người đàn-bà theo đuổi ông mãi vậy không? Đó 
là vì trong một kiếp trước, ông sanh lên cõi Trời, 
thấy có hai vị Tỳ-kheo khắn-khít với nhau, ông 
ghen tức, mới hoá hình làm thân người nữ, đeo 
theo một người, để phá rối họ. Vì hành-động 
xấu-xa đó, nên kiếp nầy, ông phải chịu quả-báo, 
bị bóng một người đàn-bà theo đuổi mãi. Kế từ 
rày, ông chớ nên cãi-cọ với các vị tỳ-kheo đồng- 
tu nữa, mà phải biết ngậm miệng im lặng như 
chiếc chuông bễ chẳng tiếng ngân. Bằng cách 
ấy, ông tu-tập tinh-tần, sẽ chứng được cảnh an- 
lạc của Niết-bàn." 


Rồi đó, Đức Phật mới nói lên hai bài Kệ 
sau đây: 
Nói lời thô-lỗ cộc-căn, 
Người nghe mắng lại cũng bằng lời thô. 
Giọng phẫn-nộ xí-xô gây đau-khổ, 
Lời qua tiếng lại, trở lại hại mình. 
(Kệ só 133.) 


Nếu biết giữ môm trong yên-lặng, 
Như chuông nứt bê chẳng tiếng ngân. 
Đó là người chứng-đắc Niết-bàn, 
Trong tâm chẳng mang niềm hiêm-hận. 
(Kệ số 134.) 


TÌM HIẾU: 


A.- Nghĩa Chữ: 


- Khuôn-đà-na: tên vị tỳ-kheo nầy tiếng Palli 
là Kondadhàna. 


- Gia-nhập: Gia = tham-gia, dự vào; Nhập = öi 
vào. G¡ia-nhập Tăng-đoàn là được nhận vào làm 
Tỳ-kheo trong chùa. 


- Khắt-thực = xin nhắc lại: đi xin ăn (Khắt = 
xin; thực = ăn). 


- Tín-chủ: Tín = tin-tưởng; Chủ = người 
chủ. Tín-chủ là người tin-tưởng theo đạo, hay 
bô-thí nên còn được gọi là fhí-chủ, thí-giả. 


- Ba-tư-nặc: tên đức Vua xứ Oâu-tát-la (Kosala), 
rât sùng-mộ đạo Phật. Tên tiêng Pall 
là Pasenadi. 


- Äo-ảnh: Ảo = giả, thây như có thật, mà chẳng 
thật có; Ảnh = hình-bóng. Ảo-ảnh là hình bóng 
giả, như nhìn qua khung kiếng ở cửa số thấy có 
bóng mình trên kiếng; bóng ấy là ảo-ảnh. 


- Mê nữ-sắc: Nữ = phụ-nữ, đàn-bà cô gái; Sắc = 
sắc đẹp. 


- Hoàng-cung: Hoàng = hoàng-đễ, vua; Cung 
= cung-điện. Hoàng-cung là đền-đài nơi vua ở. 


- Giới-hạnh: Giới = điều răn-câm trong đạo 
Phật; Hạnh = hạnh-kiểm, thái-độ, hành- động, . 
cách cư-xử. Người có giới-hạnh tôt biêt giữ điêu 
răn. 


- Quả-báo = Quả = kết-quả, hậu-quả; Báo 

= báo đền, báo-thù. Vì trước đã có hành- -động 
xấu làm nguyên-nhơn, nên nay phải chịu quả- 
báo xâu, đó là Luật Nhơn-quả báo-ứng về sau. 


- Xí-xô = ồn-ào, om-sòm. 


- Niễt-bàn: xin nhắc lại vắn-tắt: đó là tâm-trạng 
người đã dứt bỏ hết các phiền-não, sống an- 
nhiên, tự-tại trong niềm an-lạc. 


- Hiềm-hận: Hiêm = thù-hiềm; Hận = sân-hận, 
giận-hờn. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Trước khi tìm hiểu ý-nghĩa của Tích chuyện, xin 
bàn qua về điểm: Tích chuyện có thật không, 
hay mơ-hồ, huyền-hoặc, chẳng đáng tin? Theo 
lý mà xét, Tích chuyện mang vẻ huyễn-hoặc, 
mơ-hòồ, khó tin, vì ngày nay ta chẳng tháy có ai 
bị một bóng-hình nào theo đuôi như trong 
trường-hợp của vị Tỳ-kheo Khuôn-đà-na. 


Nhưng nếu ta suy-nghĩ lại: việc kết-tập các Tích 
chuyện do người sau viết lại khi Đức Phật đã 
nhập Niết-bàn, có thê thêm ít nhiều chỉi-tiết vào, 
khiến câu chuyện mang vẻ huyên-bí, huyễn- 
hoặc, thì ta nên bỏ qua phần cốt chuyện, và chỉ 
chú-tâm vào lời dạy của Đức Phật ghi ở phần 
cuối. Lời dạy đó: đừng cãi-vã nhau, phải tập im- 
lặng và tinh-tấn tu-hành để sớm chứng được 
cảnh Niết-bàn an-lạc. Rất có thể, vì Tỳ-kheo 
Khuôn-đà-na có một dĩ-vãng xấu, nay tuy đi tu, 
vẫn còn bị dĩ-vãng xấu đó theo ám-ảnh mãi và 
những người khác khi thấy ông, họ nhớ đến dĩ- 
vãng đó, tựa như bóng ảo-ảnh bám theo ông 
vậy. 


Thiện-Nhựt có biết một chuyện thật, hơi giống 
việc này. Trong xóm có anh Hai L. ghiền rượu, 
thường lén bắt chó của người ta, đem giết đi để 
ăn thịt. Hai L. đi đâu là mấy con chó trong xóm 
sủa vang lên. Dân chúng biết, bảo nhau rằng 
Hai L. bị mẫy hồn oan của chó bị giết theo bám, 
cho nên đi đâu lũ chó trong xóm nghe thấy mới 
sủa vang lên như thế. Thiện-Nhựt bấy giờ còn 
nhỏ, tin theo; đến khi lớn lên, nghĩ lại, tại Hai L. 
hay đi bắt chó ăn thịt, nên lũ chó đánh hơi Hai L. 
là sủa vang để báo-động cho nhau. Cái tật bắt 
chó ăn thịt để nhậu-nhẹt của Hai L. đến loài chó 
cũng biết, huống là các người xung-quanh. So 


với việc ảo-ảnh người đàn-bà bám theo Tỳ-kheo 
Khuôn, chăc cũng chăng khác bao nhiêu. 


Như đã thưa trước, ý-nghĩa của Tích chuyện là 
lời dạy của Đức Phật: đừng cãi-vã nhau, hãy tập 
im-lặng, giữ khâu-nghiệp cho trong sạch và tinh- 
tần tu-hành để sớm chứng được cảnh an-vui 
Niết-bàn. 


(2) Ý-nghĩa hai bài Kệ số 133 và 134: 


Cả hai bài khuyên ta nên giữ-gìn khẫu-nghiệp 
cho trong-sạch. Giữ cách nào? Trước, đừng cãi- 
vã với ai. Sau, tập giữ im-lặng, đừng lắm lời, 
nhiều chuyện. Tập im-lặng cách nào? Thường 
ta nghe nói có người iu fịnh-khẩu, nghĩa là suốt 
ngày chẳng nói lời nào. Đây là việc khó, có 
miệng thì phải nói, nín làm sao được. Nhưng khi 
mình fnh-khẫu, việc quan-trọng chẳng phải chỉ 
là câm cái miệng lại như chuông bê chẳng tiêng 
ngân, mà còn là: Trong tâm chẳng mang niêm 
hiêm-hận nữa. Nghe ai nói nặng, nín chẳng trả 
lời lại, tốt lắm! Nhưng nếu chẳng trả lời, mà 
trong bụng hờn-giận, ghi đó, để "khi tao hết tu 
tịnh-khẫu, tao sẽ cho nó một bài học”. AI Nếu 
trong bụng còn sân-hận, thì nh- khấu có ích-lợi 
gì, chẳng qua là dồn- nén đó, rồi khi gặp dịp bật 
ra, còn dữ-tợn hơn gấp bội. 


HỌC TẠP: 


1.- Học thuộc lòng hai bài Kệ, ghi nhớ và đễ dạy 
trẻ biêt nín nhịn. 


2.- Giảng cho trẻ biết: hai người chưởi-bới nhau, 
cũng như cả hai đang lây lọ-nghẹ bôi vào mặt 
nhau, một lát cả hai mặt đen thui, xâu lãm! 


(11T1).- Tích chuyện các bà thọ Bát-quan-trai. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Đông- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, 
có đê-cập đên các bà tín-nữ thọ Bát-quan-trai. 


Chùa Đông-viên nằm về phía Đông chùa Kỳ- 
viên, do bà ưu-bà-di Vi-sa-kha xây cất và dâng- 
hiến cho Ni-đoàn. Dạo ấy, có hàng trăm vị phụ- 
nữ trong vùng đến chùa Đông-viên, để thọ Bái- 
quan-traI-gIớI. 


Khi buồi lễ xả giới đã xong, bà Vi-sa-kha đến hỏi 
các người giới-tử lý-do vì sao họ tới đây để thọ 
Bát-quan-trai. Những người già-cả đáp, họ 
mong-muốn được hưởng hạnh- -phước sanh lên 
cõi Trời trong kiếp tới. Các bà trung- niên bảo, 

họ đến chùa thọ Bát là để khỏi phải sông cả 
ngày với các người vợ bé của chồng ở nhà. Còn 
các cô thiếu-nữ thì đáp, họ mong-mỏi sau này 
được gặp một người chồng tốt, xứng-đáng, để 


có hạnh- -phước trong gia-đình. Sau đó, bà Vi-sa- 
kha đưa các nữ-giới-tử đến yết-kiến Đức Phật ở 
đại-sảnh-đường. Bà bạch Phật các lời ước- 
nguyện của các hạng giới-tử. Đức Phật liền 
giảng-dạy như sau: "Này tín-nữ Vi-sa-kha, Sanh, 
Già, Chết là những điều tất-yều mà mọi chúng- 
sanh phải trải qua. Hễ đã sanh ra, thì sẽ lớn lên, 
già-yếu rồi chết đi, tái-sanh lại theo vòng lẫn- 
quần. Phải biết cách tu-tập để khỏi phải trôi lăn 
mãi trong sáu cõi của Luân-hồi." 


Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây: 


Người chăn bò tay cầm cây gậy, 
Lùa đàn bò ra bãi cỏ xanh. 
Cảnh già, cõi chết cũng như vậy, 
Lùa mọi người đến chỗ tử-sanh. 
(Kệ só 135.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Bát-quan trai-giới: Bát = tám; Quan = đóng 

lại; Trai = (ăn) chay; Giới = điều răn-câm. Lễ 
Bát-quan-trai-giới được Phật đặt ra để cho các 
người tu tại-gia, vì bận-bịu gia-đình, nghề- 
nghiệp, đến chùa tu trong 24 tiếng đồng- hồ, 
tuân theo tám điều giới-luật. Theo giáo-lý, ai thọ 
Bát-quan mà lòng trong-sạch, giữ gìn giới-luật 


thật thanh-tịnh, thì khỏi phải sa vào địa-ngục. 
Tám điều cầm trong lễ Bát-quan: (1) cắm sát- 
sanh, (2) cắm trộm- -cắp, (3) câm tà-dâm, (4) 
cắm nói dối, (S) cắm uông rượu, (6) chẳng ăn 
phi-thời (ăn sái giờ-giấc), (7) chẳng trang-điểm, 
nằm giường cao, (8) chẳng xem hát-xướng. Lễ 
Bát-quan, tiếng Pali là UJposatha Sila. 


- Chùa Đông-viên: ngôi chùa này được bà Vi-sa- 
kha xây cất về phiá Đông chùa Kỳ-viên, dưng- 
cúng cho Ni-đoàn. Tên Pali là Pubbàràma. 


- Ưu-bà-di: phiên-âm tiếng Phạn Upàsikà, nữ- 
cư-sĩ tu tại-gia của Đạo Phật. Tín-đồ của Đức 
Phật gồm có Tứ Bộ-chúng: (1) Tỳ-kheo 
(Bhikkhu) nam tu-sĩ xuất-gia; (2) Tỳ-kheo-ni 
(Bhikkhuni), nữ-tu-sĩ xuất-gia, (3) Ưu-bà-tắc 
(Upàsaka) nam cư-sĩ tu tại-gia, còn gọi là cận- 
sự-nam và (4) Ưu-bà-dl, còn gọi là cận-sự-nữ. 


- Ni-đoàn: Ni = tỳ-kheo-ni, nữ tu-sĩ xuất-gia. Ni- 
đoàn là đoàn-thê các vị ni-cô, từ bôn người trở 
lên, †u trong chùa. 


- Xả giới: Xả = chấm- dứt; bỏ; Giới = giới- 

luật, điều răn-cắm trong Đạo. Lễ xả-giới là buỗi 

lễ tổ-chức sau 24 tiếng đã thọ Bát-quan-trai. Khi 
mới bắt đầu tu, thì làm lễ thọ-giới, theo đó, thầy 
truyền-giới đọc các giới lên; sau mỗi giới, người 


thọ- "giới dùi nói: Nguyện vâng theo.” Tuy gọi 
là xả-giới, nhưng người cư-sĩ vẫn tiếp-tục tuân 
theo các giới-luật, sau buổi lễ thọ Bát, trong 
cuộc sống hằng ngày ở nhà. 


- Giới-tử: Giới = giới-luật, điều răn cắm trong 
Đạo; Tử = người, con. Giới-fử là người thọ giới; 
ở đây, chỉ các người tham-dự lề Bát-quan-trai. 


- lrung-niên: Trung = trung- -bình, vừa vừa; Niên 
= năm, tuổi. Bực írung-niên vào khoảng bồn, 
năm mươi tuổi; thường gọi là tuổi xôn-xôn. 


- Đại-sảnh-đường: Đại = lớn; Sảnh 
= phòng; Đường = nhà. Đại-sảnh-đường là căn 
phòng lớn trong nhà, tức là phòng khách. 


- Tắt-yêu: Tất = bắt-buộc phải có; Yếu = trọng- 
yêu, quan-trọng. Điêu fâí-yêu là điêu quan-trọng 
bắt buộc phải có, chăng tránh được. 


- Tái-sanh: Tái = trở lại, một lần nữa; Sanh = đẻ 
ra. Tái-sanh là sanh trở lại một lần nữa ở cõi đời 
nầy, sau khi đã chết. Đó là thuyết Luân-hồi 

của Đạo Phật. (Luân = bánh xe quay; Hôi = trở 
lại; tiếng Pali là samsàra.) 


- cáu cõi: còn gọi là Lục đạo: (1) địa-ngục, (2) 
ngạ-qui, (3) súc-sanh, (4) người, (5) thân (hay 
A-tu-la) và (6) Trời. Ba cõi trước là cõi dữ-ác 


- lử-sanh: Tử = chết; Sanh = sống. Cõi ñử- 
sanh là cõi sống đi chết lại của cảnh Luân-Hồi. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 
Tích chuyện mang hai ý-nghĩa: 


(1)) Khuyên ta nên tham-dự một ngày thọ Báti- 
quan-trai-giới: đây là một lối tu dành cho những 
người còn bận-bịu việc gia-đình, được gia-nhập 
hàng ngũ xuất- -gia trong 24 tiếng đồng-hồ. Đức 
Phật hứa rằng người thọ Bát biết giữ giới thanh- 
tịnh, lòng chí-thành trong-sạch, sẽ chẳng bao 
giờ sa vào địa-ngục. Lợi-ích thiết-thực nhứt cho 
người thọ Bát là gác hẳn các mối lo-âu hằng 
ngày, sống hoàn-toàn trong sự tĩnh-tâm. 


(2)) Tu phước còn thua Tu Huệ để giải-thoát: Khi 
nghe bà Vi-sa-kha trình-bày ước-nguyện của 
các giới-tử, Đức Phật cho đó là tu-phước đề tạo 
phước-báu đời nầy hay đời sau. Đức Phật dạy, 
phải tu-tập đề thoát khỏi vòng lần-quân của 
Luân-hồi, đó là đường-tu giải-thoát. Giải- 

thoát khỏi những gì? Giải-thoát khỏi các phiền- 
não trong tâm. Bằng cách nào? Mỏ-mang Trí- 
huệ đề cắt đứt các phiền-não, bằng cách học- 
tập Kinh-kệ. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 135: 


Bài Kệ so-sánh Cảnh Già-Chết của con người 
với kẻ chăn bò dùng gậy lùa hết đàn bò ra bãi 
cỏ. Kẻ ấy lùa hết cả đàn bò, chẳng sót một con, 
cũng như Thần Chết chẳng chừa một ai sống- 
sót cả. Đó là định-luật rắn-chắc của kiếp nhơn- 
sanh. Muốn thoát khỏi, chỉ có một cách là phải 
tu-tập để được giải-thoát. Giải-thoát bằng Trí- 
huệ, vì thế phải chăm tu Huệ. 


HỌC TẠP: 


1.- Học thuộc lòng bài Kệ, ghi nhớ Tu-Huệ quí 
hơn Tu-Phước. 


2.- Đi chùa, làm công-quả, bô-thí cúng-dường là 
những công-tác đáng quí, nhưng đó là việc tu 
phước, còn chưa đủ. Phải lên Chánh-điện nghe 
Thầy giảng kinh, để biết cách tu-tập diệt-trừ 
phiền-não mới là đường-tu giải-thoát. 


3.- Hùn tiên in kinh, ân-tông kinh tạo nhiều 
phước-báu đáng quí. Nhưng ngồi chăm- 

chỉ nghe kinh, thưa hỏi để hiễu rõ 

Kinh, cũng đáng quí, vì mở mang được Trí-huệ, 
trên đường-tu giải-thoáit. 


(112).- Tích chuyện con trăn. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, 
có đề-cập đên chuyện một con trăn. 


Thuở ấy, Tôn-giả Mục-kiền-liên cùng với 
Trưởng-lão Lạc-kha-na, vừa đi xuống lưng- 
chừng núi Linh-Thứu, bỗng Tôn-giả thây một 
con trăn và lặng-lẽ mỉm cười một mình. Khi 

về đến chùa Kỳ-viên, trước mặt Đức Phật, Tôn- 
giả mới nói với Trưởng-lão Lạc-kha-na rằng, 
trong khi đi đường Tôn-giả đã gặp một con trăn 
lớn, dưới thân-hình một loài ngạ-quỉ, mình-mây 
bị lửa hừng thiêu-đốt. 


Đức Phật liền bảo, chính Ngài trước đây, sau 
khi thành Đạo, cũng nom thầy một con trăn ngạ- 
qui, mình- -mây bị đốt cháy như thế, nhưng Ngài 
chẳng nói với ai, vì ngại người ta chẳng tin. Đến 
nay có Mục-kiền-liên thấy được con ngạ-quỉ đó, 
Đức Phật mới kể lại sự-tích của con trăn, như 
sau: Vào thời Đức Phật Ca-diếp, có một tên 
trộm rất ác-tâm. Y đã bảy lần đốt nhà của một 
người trưởng-giả giàu-có. Còn chưa vừa lòng, 
hắn lại đốt luôn Hương-phòng mà trưởng-giả đã 
dâng-hiến lên Đức Phật Ca-diếp, khi Ngài đang 
đi khất-thực. Vì tội-ác to-lớn đó, tên trộm bị sa 
vào địa-ngục nhiều đời kiếp. Đến khi mãn hạn 
trong địa-ngục, lại phải đầu-thai làm ngạ-qui, 


dưới thân hình một con trăn to lớn, mình luôn 
luôn bị ngọn lửa đôt cháy lân lân từ đâu đên 
đuôi, rôi từ đuôi đên đâu, chăng ngưng-nghi. 


Đức Phật kết-luận: "Kẻ ngu-mê làm việc dữ mà 
chăng ý-thức được hậu-quả xâu, nhưng kẻ ây 
chăng bao giờ thoát khỏi ác-báo cả." 


Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây: 


Người ngu hành-động lỗi-làm, 
Còn chưa ý-thức việc làm mình sai. 
Bị ác-nghiệp chính tay minh tạo 
Dày-vò áo-não như lửa thiêu. 
(Kệ số 136.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- lôn-giả: Tôn = tôn-trọng; Giả = người. Tôn- 
giả là bực đáng tôn-trọng. 


- Mục-kiên-liên: Đại-Mục-kiên-liên = vị đại-đệ-tử 
của Đức Phật Thích-ca, giỏi nhứt về thần-thông. 
Tên bằng tiếng Pali là ahà Moggallàna, giáo-lý 
Bắc-tông gọi là Đại Mục-kiên-liên. 


- Lạc-kha-na: tên vị Trưởng-lão này, tiếng Pali 
là Lakkhana. 


- Con trăn: một loài giỗng như con rắn thật to, 
mình dài, gặp thú khác thì quấn chặt cho gảy 
xương, rồi hả miệng nuốt trộng. 


- Ngạ-qui: một loài chúng-sanh trong ba đường 
dữ, thân hình rất ốm-o, đầu và bụng to mà cổ thì 
nhỏ, luôn luôn bị đói khát, nên thường được gọi 
là quỉ đói; tiếng Pali là Peta. 

- Đức Phật Ca-diếp: Đức Phật Ca-diếp giáng 
trần trước Đức Phật Thích-ca, vị Phật thứ sáu 
của Hiền-kiếp, tiếng Pali là Kassapa Buddha. 


- Ác-tâm: Ác = hung-ác; Tâm = lòng. Kẻ có ác- 
tâm là kẻ có bụng-dạ hung-dữ, tàn-ác. 


- Irưởng-giả: Trưởng = lớn; Giả = người. Trong 
Phật-học, chữ Trưởng-giả là người giàu- 
có, đạo-đức cao, được mọi người kính-phục. 


- Hương-phòng: Hương = mùi thơm; Phòng 
= căn phòng. Chữ Hương-phòng dùng để chỉ 
căn phòng riêng của Đức Phật ở. Tiếng Palli 
là Gandhakuii. 


- Khắt-thực: xin nhắc lại: Khất = xin; Thực = ăn. 
Theo giới luật của khẩt-sĩ của Đức Phật, tỳ-kheo 
chẳng được có nghề-nghiệp riêng đề sanh- 
sông, mà phải đi xin ăn. Đó là vì Đức Phật muốn 
các tỳ-kheo phải dẹp lòng tự-ái, hạ mình 


xuống đi khât-thực; lại cũng có dịp cho các tỳ- 
kheo gặp-gỡ dân-chúng, đề chỉ-dạy cho họ 
giáo-pháp mà tu-tập theo. 


- Điạ-ngục: Địa = đất; Ngục = khám, trại giam. 
Theo sự tin-tưởng trong Phật-học, người nay 
làm ác, khi chết đi, sa vào địa-ngục tôi-tăm, chịu 
hình-phạt khổ-sở chẳng ngừng. Địa-ngục là một 
trong ba cối đữ. 


- Đâu-thai: nhập vào thai mẹ để được sanh ra 
trong cõi đời, theo thuyết Luân-hồi (Luân = bánh 
xe quay; hồi = trở lại; sanh ra chết đi rồi sanh lại 
nữa.) 


- Y-thức: Ý =ý- tưởng trong đầu; Thức = biết. Có 
ý-thức vê một việc 0Ì, có nghĩa là, việc đang xảy 
ra, mình thầy và đễ-ý trong tâm về việc đó. 
Nhưng để-ý suông chưa đủ gọi là có ý- 

thức, phải hiểu rõ về việc đó, vào lúc đó, mới gọi 
là có ý-thức về việc đó. Ở đây, người ngu chưa 
ý-thức việc mình làm sai, có nghĩa là người ngu 
ây đang làm một việc lỗi-làm, mà chẳng biết đó 
là lỗi, lại chẳng biết về sau sẽ bị hậu-quả xấu 
nữa. 

-Ác-nghiệp: Ác = xâu-ác, dữ-ác; Nghiệp: nghiệp- 
báo, tức là những hành-động cũ đã làm, tạo 

nên điều-kiện cho cuộc sống ngày nay. Ác- 


nghiệp sẽ gây nên những điều chẳng may khiên 
đời ta phải khổ-sở. 


- Dày-vò: chà-đạp, đè-nén, áp-bức, tóm lại là 
làm cho khô-sở. 


- Áo-não = buồn-bã, than-khóc u-sâu. 
B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện thuật lại việc Tôn-giả Mục-kiền-liên 
trông thấy một con trăn quiỉ-đói, Ngài mỉm cười 
chẳng nói gì. Đến khi thuật lại cho Trưởng-lão 
Lạc-kha-na biết việc ấy, trước mặt Phật, 

thì được Đức Phật kế lại tiền-kiếp của con quỉ- 
đói. Trong kiếp trước, hắn là tên trộm độc-ác đốt 
nhà người, đốt cả Hương-phòng của Phật Ca- 
diếp, nên khi chết bị sa địa-ngục; mãn hạn 

ở địa-ngục, phải tái sanh làm con trăn, mình- 
mấy bị lửa hồng thiêu-đốt chẳng ngừng. Nhơn 
việc này, Đức Phật bảo, người ngu-mê chẳng ý- 
thức được việc ác mình làm, nên phải chịu khổ- 
sở vì quả-báo. 


Ý-nghĩa của Tích chuyện: trước khi làm một việc 
gì, phải suy-nghĩ chín-chắn, xét hậu-quả về sau, 
rồi mới thi-hành. Chẳng có ai làm ác mà tránh 
khỏi được ác-báo cả. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 136: 


Ý-nghĩa của bài Kệ rất rõ- ràng: hễ làm ác là tạo 
ác-nghiệp, rồi sẽ bị ác-báo rồi khỗổ-sở cả đời. 


Xin đặc-biệt lưu-ý hai câu chói: Ác-nghiệp do 
chính mình tạo nên trước, nay nó dày-vò mình 
phải chịu khô-sở như đang bị lửa thiêu-đồi. 


HỌC TẠP: 


- Học thuộc lòng bài Kệ, ghi nhớ, mình tạo 
nên nghiệp-báo cho chính mình; nay sung- 
sướng hay khổ-sở, là do hành-động của đời 
trước. 


(113).- Tích chuyện Tôn-giả Đại Mục-kiên- 
liên. 

Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, 

có đề-cập đến cái chết của Tôn-giả Đại Mục- 
kiền-liên. 

Thuở ấy có bọn ngoại-đạo loã-thể Ni-kiền-tử 
muốn dành ảnh-hưởng với Đức Phật, nên dự- 
định ám-sát Tôn-giả Đại Mục-kiền-liên là vị đại- 
đệ-tử của Đức Phật. Chúng thuê bọn cướp giết 
người, rình-rập Tôn-giả đang ở làng Khả-la gần 
thành Vương-xá. Đến đêm chúng bao vây tịnh- 


xá nơi Tôn-giả trú-ngụ. Hay tin, Tôn-giả bỏ trốn, 
thoát được. Chúng lại tìm cách hại lần thứ hai, 
cũng thất-bại. Đền lần thứ ba, Tôn-giả quán- 
thấy trong tiền-kiếp mình, có làm một việc ác, 
nên nay phải chịu nốt quả-báo còn sót lại. Thế 
nên, Tôn-giả chẳng trốn-tránh nữa, nên bị bọn 
cướp bắt, đánh-đập tàn-nhẫn, lăn ra bắt-tỉnh. 
Bọn cướp tưởng Tôn-giả đã chết, bỏ đi. Nhưng 
nhờ sức thần-thông nhập-định, Tôn-giả hồi-tỉnh 
lại và đi đến chùa Kỳ-viên bạch Phật rằng, Tôn- 
giả sẽ nhập Niết-bàn nay mai. Đức Phật bảo 
Tôn-giả nên hội-họp chúng Tăng lại và tuyên- 
dạy một bài pháp cuối cùng. Tôn-giả vâng lời, 
và sau thời-pháp, Tôn-giả qùi xuống lễ Phật bảy 
lạy, sau đó Tôn-giả nhập Bát-Đại-Niết-Bàn. 


Tin Tôn-giả Mục-kiền-liên bị bọn cướp sát- 

hại đến tai vua A-xà-thế, Ngài liên ra lịnh truy- 
lùng, bắt được cả bọn đem thiêu sông. Nhưng 
các vị Tỳ-kheo tiếc thương Tôn-giả Mục-kiền- 
liên, mới đến bạch Phật, thưa hỏi tại sao một vị 
tu-sĩ giới-đức cao- dây như Tôn-giả Đại Mục- 
kiền-liên mà phải chết thê-thảm như thế. Đức 
Phật bảo: "Trong một tiền- -kiếp, Mục- kiền-liên có 
phạm tội giết cha-me, nên kiếp nầy, trước khi 
nhập: Niết-bàn, phải trả nốt quả-báo xấu đó. Số 
là, kiếp xưa, cha mẹ Mục-kiền-liên đều mù-loà, 
sống nhờ con phụng-dưỡng. Mục-kiền-liên thờ- 


phụng cha-mẹ rất là hiếu-thảo. Đến khi có vợ, 
Mục-kiền-liên, nghe lời nói ra nói vào của vợ, 
mới dẫn cha-mẹ vào rừng, đánh chết, và dàn 
cảnh làm như hai cụ già bị bọn cướp giết chết. 
Vì tội-ác đó, Mục-kiền-liên phải sa vào địa-ngục 
A-tỳ trong nhiều đời; đến nay vào đời cuối cùng 
còn phải chết vào tay bọn cướp, để đền tội- 
ác." Đức Phật kết-luận: "Hễ ai làm ác hại đến 
người vô-tội, thì chắc chắn sẽ bị quả-báo khổ- 
sở nhiều đời." 


Rồi Đức Phật mới nói các bài Kệ sau đây: 


Dung đao-trượng đập tơiï-bòi, 
Hại người vô-hại, với người tay không, 
Sớm muộn chi, khó lòng tránh thoát 
Một trong mười quả ác, kế ra: 
Một là nhức-nhối rên la; 

Hai là tai-biến, ba là bị thương; 
Bốn là mất trí, thường lú-lẫn; 
Năm là bị lận-đận vua quan; 
Sáu là trọng-tội vu-oan; 

Bảy là thân-quyến họ-hàng ly tan; 
Tám là bị tiêu-tan tài-sản; 

Chín là phải chịu nạn hoả-tai; 
IMười là khi bỏ hình-hài, 

Sa vào địa-ngục, biết ngày nào ra. 
(Các bài Kệ 137, 138, 139 và 140.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Đại Mục-kiên-liên: tên Tôn-giả tiếng Palli 
là Mahà Moggallàna. 


- Loã-thể: Loã = loã-lồ, chẳng có mảnh vải che 
thân; Thể = thân-thể. Nhóm tu-sĩ ngọai-đạo này 
chủ-trương loã- thể, di xin ăn, người cầm đầu 
tên là Ni-kiền-tử ( = Nigantha). 


- Ám-sát = Ám = mờ-ám, lén-lút; Sát = giết. Ám- 
sáí là rình giêt lén. 

- Làng Khả-la = tên làng nầy bằng tiếng Palli 

là Kàlalkà. 


- Vương-xá: thủ-đồ nước Ma-kiệt-đà (Magadha), 
trước được vua Tằn-bìm-sa-la (Bimbisara) cai- 
trị, sau bị con cướp ngôi, là vua A-xà- 

thế (Ajàtasaffu), cả bai vị vua đều tôn-sùng đạo 
Phật. 


- Quán-thây: xin nhắc lại: khi ngồi nhập-định, 
trong tâm thây rõ sự việc cũ, hay việc tương- 
lai, đó là quán-thây trong tâm thanh-tịnh. 


- Thân-thông = sức lực mạnh-mẽ của 
người đang cơn thiên-định thâm-sâu. Có thê 
bay lên trời, lặn xuông nước, v.v. 


-Hôi-tïnh = Hi = trở lại; Tình = tỉnh-táo. Tỉnh lại 
sau khi chêt giâc. 


- Nhập Niết-bàn: đi vào cảnh tịch-diệt, chẳng tái- 
sanh nữa. 


- Truy-lùng: tìm kiếm cho ra kẻ thủ-phạm. 


- Tiên-kiếp: Xin nhắc lại: trong một đời sống 
trước đời nây. 

- Nói ra nói vào: cứ nói mãi đễ người nghe phải 
chịu nghe theo lời mình. Thường nói ra nói 
vào về ai là nói xâu kẻ đó. 

- Điạ-ngục A-tÿ: đây là cõi âm, u-tối, trừng-phạt 
kẻ có tội. Địa-ngục nây có tên là Á-7ÿ (tiêng Pall 
là Avici), chịu hình-phạt chăng ngưng. 

- Đao-trượng = Đao = dao to; Trượng = gậy- 
gộc đê đánh-đập. 

- Người vô-hại: nghĩa ở đây là, người chẳng làm 
hại ai, người hiên 

- Quả-ác = ác-báo; chuyện chẳng may xảy về 
sau làm khô-sở. 


- Lận-đận vua quan = mắc vòng tù-tội. 


- Trọng-tội = Trọng = nặng-nề; Trọng-iội là tội 
nặng-nê. 


- Hoả-tai = hoả = lửa; tai = tal-nan; Hoả-tai là bị 
nạn lửa cháy. 


- Hình-hài = thân-thễ. 
B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích-chuyện: 


Tích chuyện kể lại việc Tôn-giả Mục-kiền-kiên 
chịu nốt quả-báo đời trước, vì đã giết chết cha- 
mẹ, nên nay phải bị đập chết, trước khi nhập 
Niết-bàn. Ý-nghĩa của tích- -chuyện là lời dạy của 
Phật, chẳng ai thoát khỏi quả-báo đã gây ra, 

dầu đó là người đã tu-hành đạo-đức cao. 


(2) Ý-nghĩa của các bài Kệ từ số 137 đến số 
140: 


Các bài Kệ kể lại mười quả-báo của 

người đã đánh-đập, giết hại kẻ vô-tội: khi còn 
sống phải chịu nhiều tai-nạn; đến khi chết phải 
sa vào địa-ngục. 


Ý- nghĩa của các bài Kệ khuyên ta nên tránh các 
tội-ác, nhứt là đừng hà- hiếp kẻ vô-tội, yếu-đuối 
chẳng đủ sức đề chống-đỡ. 


HỌC TẠP: 


†.- Học thuộc lòng bài Kệ, ghi nhớ để khuyên- 
rần những ai sắp làm tội-ác. Đừng thấy kẻ hiền- 
lành dễ ăn-hiếp mà lắn-áp, ác-báo sẽ xảy ra, 
chẳng chóng thì chầy, khó thoát được. 


2.- Đê-nghị thực-tập lòng Từ-Bi, đễ dễ tránh sự 
độc-ác: 


- Bị muỗi cắn, lây quạt quạt cho nó bay đi, đừng 
đập chêt. 


- Đừng dùng thuốc sát trùng giết sâu bọ ngoài 
vườn rau. 


(114).- Tích chuyện Tỳ-kheo Bá-hộ- Thăng. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp 

có đề cập đến vị Tỳ-kheo tên là Bá-hộ-Thăng. 
Thuở ấy, có một người rất là giàu-có ở nước 
Xá-vệ. Sau khi vợ mất, ông quyết-định đi tu. 
Trước khi gia-nhập hàng ngũ Tỳ-kheo, ông xây 
cất một tịnh-xá khang-trang, có phòng riêng cho 
mình, có gian nhà chứa các đồ cần-dùng, song, 
chảo nồi, niêu. Mỗi khi ông muốn ăn thức gì 
các đầy-tớ của ông theo hầu nâu-nướng. Cuộc 
đời tu-hành của ông ta quá đầy đủ tiện-nghi, 
nên bạn đồng-†u mới đặt tên cho ông là Bá-hộ- 
Thăng. 


Một hôm có một vị Tỳ-kheo mời Bá-hộ- Thăng 
đến yết-kiến Đức Phật. Vị ấy trình Đức Phật 
rằng, mặc dầu đã ởi tu, ông Thăng vẫn sống 
cuộc đời quá sung-túc, đem theo nhiều đồ-đạc 
bên mình. Đức Phật bảo Tyỳ-kheo Bá-hộ- [ hăng: 
"Này Tỳ-kheo, đã bao lần, ta khuyên các Tỳ- 
kheo phải sống một cuộc đời đạm-bạc, cớ sao 
ông lại mang theo nhiều tài-sản vậy?" Nghe Đức 
Phật quở, Tỳ-kheo Thăng phật-ý, nói 

xẵng: "Bạch Thế-tôn, Ngài muốn con sống đạm- 
bạc, con xin vâng" Vừa nói, ông ta liền cỗi áo 
cà-sa choàng bên ngoài ra, chỉ mặc chiếc áo 
cánh. 


Đức Phật ôn-tồn bảo: 'Này Bá-hộ-Thăng, trong 
kiếp trước ông tuy nghèo khó và chưa ởđi tu, 
nhưng lúc nào cũng giữ được tâm tàm biết hỗ- 
thẹn khi làm việc quấy, và tâm qưí, biết lo-sợ tội- 
lỗi, sao nay đã là Tỳ-kheo rồi, ông lại cồi 

hai tâm-sở đó mà vứt xuống đất như thế?" 
Nghe Đức Phật trách như thế, Tỳ-kheo Thăng 
hồi-ngộ, lòng biết-thẹn và lo-sợ tội- lỗi lại nỗi lên 
trong tâm, ông liền quì xuống xin sám-hồối. Đức 
Phật dạy: "Cởi bỏ áo cà-sa ra cũng chẳng làm 
cho Tỳ-kheo biết sống đạm-bạc, mà cần phải 
cởi bỏ dứt khoát sự nghi-hoặc trong lòng kia." 


Rồi Đức Phật mới nói lên bài kệ sau đây: 


Đâu phải vì thân loã-thê đi rong; 
Đâu phải vì bện tóc không gội đâu; 

Đâu phải vì bôi bùn vào bụng, ngực; 
Đâu phải vì tuyệt-thực, ngôi xôm luôn; 
Mà có thê thanh-lọc được tâm-hôm 
Con người hoài-nghi còn chưa nhiếp-phục. 
(Kệ số 14T) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Bá-hộ- Thăng: tên vị Tỳ-kheo nầy tiếng Palli 
là Bahubhandika. 


- Khang-trang = đẹp-dẽ, đầy-đủ tiện-nghi. 

- Sung-túc = đầy-đủ, dư-dả. 

- Đạm-bạc: lạt-lẽo, đơn-sơ, chẳng cầu-kỳ. 

- Phật-ý: chẳng bằng lòng. 

- Nói xăng: nói lời cau-có, có vẻ hờn-giận bên 
trong. 

- Cả-sa = chữ Phạn K<asaya, áo màu vàng, tu-sĩ 
khoác bên ngoài. 

- Tâm-tàm: đây là tâm-sở ( = một cõi lòng) biết 
hÔ-thẹn khi mình sắp làm điêu quây. 


- Tâm quí: đây là tâm-sở biết lo-sợ tội-lỗi, 

nhờ đó mà tránh được. 

- Hồi-ngộ = biết mình đang có lỗi và muốn sửa 
lại. 

- Sám-hồi: xin lỗi và hứa chừa chẳng tái-phạm 
nữa. 

- Nghi-hoặc = nghi ngờ, chưa vững tin. 

- Loã-thê, bện-tóc, ngôi xôm: đây là những phái 
ngoại-đạo †u khô-hạnh, mong rửa sạch tội-lôi đê 


được sanh lên cõi Trời Phạm-thiên. Ngày nay ở 
An-độ, cũng còn các phái tu nây. 


- Thanh-lọc: Thanh = trong; lọc = lượt cho 
sạch. Thanh-lọc tâm-hôn là dứt bỏ tư-tưởng xâu 
và nuôi dưỡng tư-tưởng tôi. 


- Hoài-nghi = nghi-hoặc, nghi-ngờ, chưa vững 
tin 


- Nhiễp-phục = làm chủ được, dẹp bỏ được. 
B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện kế lại việc Tỳ-kheo Bá-hộ-Thăng 
còn chưa dứt khoát rời bỏ của cải đề đi tu. Đức 
Phật dạy, đi tu phải sông đạm-bạc, trong tâm 


phải biết hỗ-thẹn khi làm điều quây và biết lo-sợ 
khi phạm tội-lôi. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 141: 


Bốn câu đầu của bài Kệ chỉ rõ bốn cách tu khổ- 
hạnh, ép-xác chẳng đưa đến sự thanh-lọc thân- 
tâm. Muốn thanh-lọc thân-tâm, để được tái sanh 
lên cõi Trời, thì cần dứt bỏ sự hoài-nghi và tu 
theo Thập-thiện. 


HỌC TẠP: 


- Học kỹ bài Kệ, đễ ghi nhớ, chớ chạy theo 
ngoại-đạo, tà-giáo. 


(115).- Tích chuyện vị đại-thân San-tạ-tj. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, 
có đê-cập đên vị đại-thân tên là San-tạ-†i. 


Thuở ấy, vị đại-thần San-†ạ-ti vâng lịnh vua Ba- 
tư-nặc, dẫn quân đi đánh dẹp một bọn phiến- 
loạn. Đắc thắng trở về, đại-thần San-tạ-tị được 
Vua trọng thưởng vàng-bạc rất nhiều và tặng 
thêm một người vũ-nữ tuyệt đẹp. Trong bảy 
ngày đêm, vị đại-thần hưởng các lạc-thú vật- 
chất, tiệc-tùng tưng-bừng, có cô vũ-nữ giúp vui. 
Quan tỏ ra rất bằng lòng, và yêu-mến cô ấy lắm. 


Sáng hôm sau, quan ra bờ sông để tắm rửa, 
gặp Đức Phật đang cùng chúng Tăng đi khất- 
thực. Quan San-tạ-tị gật đầu chào qua loa, rồi 
bước xuống dòng sông. Đức Phật mỉm cười. 
Ngài A-nan thấy vậy mới hỏi lý-do. Phật đáp: 

“Chiều tối nay, vị đại-thần đó sẽ đến chùa, ta sẽ 
giảng pháp cho nghe, rồi chứng- -đắc đạo-quả A- 
la-hán xong, liền nhập Niết-bàn." 


Quan San-ta-†ị cùng đoàn tùy-tùng tắm xong, 
lên bờ bây tiệc rượu, ca hát, đến chiều trở về 
dinh. Tiệc vui lại tiếp- tục, cô vũ-nữ trang-phục 
lộng- lẫy ra nhảy múa làm cho quang-cảnh thêm 
náo-nhiệt. Bỗng đâu, giữa tiêng nhạc réo- rắt, cô 
vũ-nữ ngã lăn ra bát-tỉnh, sùi bọt mép, rồi chết 
luôn. Đó là vì mấy ngày qua, cô cố nhịn ăn, để 
thân-hình được mảnh-khảnh cho đẹp, nên nay 
kiệt-sức mà chết. Quan San-tạ-tị rất đau buôn, 
sực nhớ buổi sáng gặp Đức Phật, muốn đến 
chùa để tìm nguôn an-ủi. Cả đoàn lên đường. 
Đến nơi, quan dùi xuống thưa với Đức Phật: 
"Bạch Thế-tôn, xin Ngài giúp con qua khỏi 

cơn đau-khổ này, chỉ cho con làm cách nào đề 
tâm con được an-ôn." Đức Phật dạy: "Này 
quan đại-thần, nước mắt ông khóc người vũ-nữ 
trải qua bao kiếp Luân-hồi còn nhiều hơn nước 
biển ở các đại-dương. Nay ông muốn được an- 
tâm, hãy biết rằng, trong quá-khứ ông đã từng 


bấu-víu vào sự thèm-khát, hãy cởi bỏ nó đi. 
Trong tương-lai, đừng bao giờ để sự thèm- 

khát đến với ông nữa. Và ngay trong hiện-tại, 
cũng đừng bám chặt vào sự khao-khát nào, sự 
mê-đắm nào, tâm ông sẽ được an-nhiên và sớm 
chứng-đắc được cảnh-giới Niết-bàn." 


Nghe giảng xong, Quan San-tạ-tị liền 

chứng được quả A-la-hán, nhận thấy đời sống ở 
trần-thế của mình cũng sắp chấắm-dứt mới xin 
phép Đức Phật được nhập Niết-bàn. Đức Phật 
im lặng nhận lời. Quan San-tạ-tị ngồi theo thế 
kiết-già dưới gốc cây, quán-tưởng về hoả- 

đại, nhập vào diệt-tận-định, rồi chứng-đắc cảnh- 
giới Niết-bàn. Báy giờ, thân- thê bốc cháy, tro 
xương bay lên cao, rớt xuống trên tắm vải trắng 
do các Tỳ-kheo theo lịnh Đức Phật trải phiá 
dưới để hứng hài-cốt. 


Sau đó, các tỳ-kheo mới thưa hỏi Đức Phật: 
'Bạch Thế-tôn, vị đại-thần nhập Niết-bàn trong 
trang-phục lộng-lẫy như thế, vậy Ngài là một sa- 
môn hay một bà-la-môn?" Đức Phật đáp: "Này 
chư Tăng, có thể gọi cả hai, sa-môn hay bà-la- 
môn cũng được." 


Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây: 


Một người ăn-mặc tuy diêm-dúa, 
Nhưng trâm-tĩnh, dục-vọng tiêu-trừ, 
Trong phạm-hạnh, các căn rèn-dũa 
Chẳng hại ai, đao-trượng khước-từ, 
Đấy quả thật, là bực Phạm-chií, 
Bực Sa-môn và bực Khắt-sĩ. 
(Kệ số 142.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 
- Đại-thân: quan lớn. 


- San-tạ-ii: tên vị đại-thần này tiếng Palli 
là Santaii. 


- Ba-tư-nặc: tên vua xứ Câu-tát-la (Kosala), rât 
sùng đạo Phật, tiêng Pali là Pasenadi. 


- Phiến-loạn: giặc-giã nỗi lên trong xứ chống lại 
nhà câm quyên. 


- Đắc-thắng: thăng trận, dẹp yên được giặc. 

- Vũ-nữ: Vũ = múa; Nữ = cô gái. Vũ-nữ là cô gái 
múa hát khéo-léo. 

- Lạc-thú: Lạc = vui; Thú = thích-thú; Lạc-thú là 
trò vui ham-thích. 


- Chào qua loa = chào cho có lệ, chẳng có ý tôn- 
trọng. 


- Tuy-tùng: Tuy = ởi theo, nghe lịnh; Tùng = theo 
hầu. Đoàn tuỳ- tùng là những người đi theo đề 
hầu-hạ, sai khiến. 


- Trang-phục lộng-lẫy = áo quần thật đẹp-đẽ. 
- Mảnh-khảnh = mảnh-mai, thon đẹp. 
- Kiệt-sức: Kiệt = kiệt-quệ, mắt hết cả sức-lực. 


- Kiếp Luân-hôi = nhiều đời sống kế tiếp nhau 
chăng dứt. 


- Đại-dương = biên to. Nước Việt ta nằm ven 
bờ Thái-bình-dương. 


- Quá-khứ: Quá = đã qua; Khứ = đi. Quá- 
khứ hay di-vãng là thời-gian đã qua rôi. 


- Tương-lai: Tương = gần đên; Lai 
= đên. Tương-lai hay vị-lai là thời-gian sẽ đên 
sau. 


- Cảnh-giới Niễt-bàn: Xin nhắc lại, đây là tâm- 
trạng người đã dứt hết các phiên- não, chẳng 
còn tái-sanh lại trong Luân-hòồi, sống an-nhiên, 
tự-tại, trong cảnh tịch-diệt. 


- A-la-hán: quả-vị cao nhứt trong hàng Thanh- 
văn ( = các đệ-tử sống gần bên Phật, nghe kinh 
Tứ-Diệu-đề tu-tập), dứt hết phiền-não, chứng- 
đắc cảnh vô-sanh ( = chẳng tái-sanh nữa) của 
Niết-bàn. Tiếng Pali là Arahani. 


- Kiết-già: thê ngồi Thiền, hai bàn chơn gác lên 
hai đùi, lưng thăng. 


- Quán-tưởng: ngồi suy-nghĩ sâu-xa về một đề- 
tài, trong tâm lặng-lẽ, chăng bị vọng-tưởng trì- 
níu, cảnh-vật bên ngoài chăng lôi-cuôn. 


- Hoả-đại: Hoả = lừa; Đại = lớn; ở đầy 

chữ Đại chỉ vào bôn nguyên-tô: đát, nước, gió 
và lưả. 

- Diệt-tận-định: tâm-trạng người ngồi Thiền, 
vượt qua bôn cảnh Thiên, bôn cảnh định, đên 
cảnh diệt-tận-đinh, dứt được mọi cảm-xúc, mọi 
tri-giác. ( Diệ†-tận = tiêu mật hêt.) 

- Hài-côt: Hài = thân-thê, hình-hài; Cốt = xương- 
côt. Hải-côf là xương-thịt còn sót lại sau khi 
chêt. 

- Sa-môn = tu-sĩ Phật-giáo; tiếng Pali 

là Samana. 


- Bà-la-môn = giai-câp tu-sĩ ở ÂẤn-độ; tiếng Pali 
là Brahmana. 


- Diêm-dúa = đẹp sặc-sỡ, loè-lẹt. 


- Trâm-ffnh: Trâm = tràm-lặng, chìm lặng; Tĩnh = 
yên-tĩnh. 


- Dục-vọng = Dục = ham-muôn; Vọng = trông- 
mong. Dục-vọng là lòng ham-muôn, thèm-khái. 


- Tiêu-trừ = dẹp hết, bỏ hết. 


- Phạm-hạnh: Phạm = khuôn phép; Hạnh 
= hạnh-kiêm, hành-động. Phạm-hạnh là tánh- 
tình tôt đáng làm khuôn-mâu cho kẻ khác. 


- Các căn rèn-dũa: biết giữ-gìn các giác-quan, 
chăng bị cảnh vật bên ngoài lôi-cuôn. 


- Đao-trượng khước từ: chẳng dùng dao, 
gậy đánh chém ai. 


- Phạm-chí: cùng một nghĩa với chữ Bà-la-môn. 


- Khắt-sĩ: Khắt = đi xin ăn; Sĩ = người. Khắt-sĩ là 
vị tỳ-kheo đi xin ăn để nuôi sống, chẳng có nghề 
riêng. Tiếng Pali là Bhikkhu, tỳ-kheo. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện thuật lại việc một vị đại-thần hưởng 
đày-đủ thú-vui vật-chất, vì quá yêu người vũ-nữ 
trẻ đẹp phải chết bát-ngờ, nên đến gặp Đức 
Phật tìm nguồn an-ủi. Đức Phật dạy, muốn tâm 
được an-ôn, phải dẹp bỏ lòng thèm-khát bấu-víu 
vào các dục-lạc, trong dĩ-vãng, tương-lai và 
hiện-tại. Nghe giảng xong, chứng được quả A- 
la-hán, ông giữ nguyên y- phục trang-trọng của 
một vị đại-thần, ngồi kiết-già và nhập Niết-bàn. 


Tích chuyện mang hai ý-nghĩa: (1) khi trong 

tâm đã thanh-tịnh, dứt bỏ mọi phiên-não, 

diệt được lòng khát-ái thì chứng được cảnh-giới 
Niêt-bàn; (2) hình-dáng bên ngoài, y-phục diêm- 
dúa chăng ngăn trở chỉ đến việc giữ tâm trâm- 
tính, điêu-phục các căn. Vê điêm thứ hai nây, 
bài Kệ sẽ giải-thích rõ thêm. 

(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 142: 

Ý-nghĩa bài Kệ: hình-dáng bên ngoài chẳng 
quan-trọng băng tâm bên trong, vê phương-diện 
giải-thoát. Ihử phân-tách từng câu của bài Kệ: 

- Một người ăn mặc tuy diêm-dúa: đây là hình- 
dáng bên ngoài. 

- Nhưng trâm-fĩnh, dục-vọng tiêu-trừ: tâm bên 


trong hoàn-toàn thanh-tịnh, trầm-tĩnh, dứt được 
dục-vọng, phiên-não. 


- Trong phạm-hạnh, các căn rèn-dũa: giới-hạnh 
thật trong-sạch, các căn ( = giác-quan) được 
điêu-phục, chăng bị cảnh ngoài lôi-cuôn nữa. 


- Chẳng hại ai, đao-trượng khước-từ: có tâm Từ- 
bi, thương người, chăng hê làm hại chúng-sanh. 


- Đây quả thật là bực Phạm-chí, bực Sa-môn, 
bực Khâ¡-sĩ: xứng-đáng là bực đã hoàn-toàn 
giác-ngộ và giải-thoát, nên chứng-đáặc Niêt-bàn 


HỌC TẠP: 


- Học thuộc lòng bài Kệ, ghi nhớ: tu là tu Tâm, y- 
phục, hình dáng bên ngoài là điêu thứ-yêu, chớ 
quan-tâm đền chi cho lăm. 


(116).- Tích chuyện Trưởng-lão Phí-lộ-thi. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, 
có đê-cập đên Trưởng-lão Phí-lộ-thi. 


Thuở ấy, Tôn-giả A-nan trong một buỗi đi khất- 
thực, gặp mội chàng thanh-niên áo- quân rách 
rưới, tay cầm cái chén đi ăn xin, trông rất thảm- 
thương. Tôn-giả động lòng thương- hại, mới 
nhận cho làm 6Sa-di trong chùa. Sa-di Phí-lộ-thi 
liền dấu quằần-áo và cái chén trong bụi rậm bên 
lề đường, theo thầy về chùa tu-hành. Một thời- 


gian sau, tuy được ăn-uống đầy-đủ, học-tập 
kinh-kệ, nhưng anh vẫn nhớ đến cuộc đời 
phóng-khoáng bên ngoài, mới trở lại bụi cây, 
nhìn đống quân-áo cũ. Anh thầm nghĩ: "Sao 
mình lại muôn trở lại cuộc đời lang-thang, thật là 
hỗ-thẹn biết bao!" Rồi anh quay lại chùa. Lại một 
thời-gian nữa, anh muốn sông lại khoảng đời 
xưa, đến bên gốc cây, nhìn đống quân-áo và cái 
chén mẻ, anh lại tự-trách mình, sao chẳng tiếp- 
tục tu-hành theo con đường giải-thoát. Lại trở về 
chùa lần nữa. Đi đi lại lại mấy lần như thế, khiến 
cho các vị đồng-tu lấy làm lạ, mới hỏi đi đâu 
vậy. Anh đáp: "Tôi đến thăm người thây cũ của 
tôi." (Ý anh muốn nói đến đống quằn-áo cũ và 
cái chén mẻ.) 


Bằng đi một thời-gian lâu, chẳng thấy anh trở lại 
gốc cây nữa, các vị tỳ-kheo mới hỏi, sao bây giờ 
chẳng đến thăm thây cũ như trước. 

Anh đáp: "Bây giờ mỗi khi tôi nhớ đến quằn-áo 
cũ và cái chén mẻ, lòng tôi quán- -chiếu đến 
cảnh vô-thường, võ-ngã, và khỗ-đau của cuộc 
sống lang-thang, nên tôi chẳng còn thấy 

cần đến gặp chúng lại nữa. Tôi nay đã chứng- 
đắc được đạo-quả A-la-hán rồi." Các Tỳ-kheo 
cho rằng Phí-lộ-thi chẳng nói đúng Sự-thật, mới 
cùng Phí-lộ-thi đi đến trình với Đức Phật. Đức 
Phật bảo: "Phí-lộ-thi đã nói đúng Sự-thật. Trước 


đây, Phí còn cần đến nhìn các vật cũ để quán- 
chiếu, nay đã biết tự mình phân-biệt được 
đường ngay với nẻo tà, thông-đạt được lẽ vồ- 
thường, vô-ngã và đau-khỗổ của sự-vật, nên 
chứng được quả-vị A-la-hán. Vì thế, nên Phí 
chẳng còn giữ mối liên-hệ nào với "vị thây 

cũ” của y nữa. 


Rồi đó Đức Phật mới nói lên hai bài Kệ sau đây: 


Thế-gian hiếm thấy được người 
Giữ mình, biết thẹn, tránh lời rây la, 
Khéo như ngựa giỏi tránh roi da. 
(Kệ số 143.) 


Như ngựa hay, ngọn roi vừa chạm, 
Hãy nhiệt-tâm, dũng-cảm, chuyên-cân. 
Với niêm tin, giới-đức, hành-thiên, 
Với trạch-pháp đi tìm Chơn-lý, 
Minh-hạnh-túc, và trong chánh-niệm, 
Hãy đoạn-trừ đau-khô vô-biên. 

(Kệ số 144.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Phí-lộ-thi: tên thật vị Trưởng-lão tiếng Pali 
là P/lotikatissa. 


- A-nan: vị thị-giả ( = người theo hầu bên cạnh) 
của Phật, vốn là em họ của Phật, một vị đại-đệ- 
tử, nồi tiếng là đa-văn (nghe nhớ nhiều, hiểu 
rộng); trong các kinh Đại- thừa, mở đầu có 

câu: "Tôi nghe như vây:”, , đó là lời Ngài A-nan 
thuật lại. Tên tiếng Palli là Ànanda. 


- oa-di: người mới được nhận vào chùa tập-sự 
tu-hành, chưa thọ giới Tỳ-kheo. Tiêng Pali 
là Sàmanera. 


- Phóng-khoáng = rộng-rãi, tự-do, chẳng gì 
ngăn-câm. 


- Quán-chiễu: suy-nghĩ sâu-xa, lòng chẳng lo ra, 
chăng bị cảnh-vật bên ngoài lôi-cuôn, trong khi 
ngôi Thiên. 


- Vô-thường: Vô = chẳng; Thường = thường- 
hằng, còn hoài. Lẽ vô-thường là một chơn-lý 
quan-trọng trong Phật-học, theo đó mọi vật có 
hình-tướng đều bị biến-đổi rồi cùng với thời-gian 
mà bị tiêu-diệt. Đời sống con người cũng vô- 
thường. 


- Vô-ngã: Vô = chẳng; Ngã = ta, tôi. Vô-ngã là 
một chơn- lý quan-trọng trong Phật-học, 

theo đó muôn sự-vật đều chẳng có cái ngã làm 
chủ, bồn-thể vốn rỗng-rang, gặp duyên thì 


thành, hết duyên thì tan-rã. Chính thân-tâm của 
ta đây cũng là vô-ngã. 


- Đau-khổ: đây là chơn-lý thứ nhứt trong Tứ- 
Diệu-đề. Sanh ra là khổ, Già là khổ, bịnh là khổ, 
chết là khổ. Đời sống hiện tại nầy khổ nhiêu mà 
sướng ít, vì thế phải tu-tập để theo con đường 
giải-thoát dứt khoát mọi khổ-đau. 


- Quả-vị: Quả = kết-quả, thành-quả; V7 = ngôi-vị. 


- Đạo-quả: Đạo = con đường; đường'lồi tu- 
tập; Quả = kêt-quả việc tu-hành thành-công. 
Tiêng Pali Magga = đạo; Phala = quả. 


- A-la-hán: Xin nhắc lại, đây là đạo-quả cao nhứt 
trong hàng Thanh-văn. Bực A-la-hán dứt hết các 
phiền-não, chứng được vô-sanh (chẳng còn bị 
tái-sanh trong cảnh Luân-hòi nữa), sông an- 
nhiên, tự-tại, trong cảnh tịch-diệt. Tiếng Pali 

là Arahani. 


- Thông-đạt = hiễu thật rõ-ràng, thi-hành 
theo đúng. 
- Nhiệt-tâm = Nhiệt = nóng; tâm = lòng. Nhiệt- 


tâm là tắm lòng nồng-nhiệt, chơn-thành, hăng- 
hái. 


- Dũng-cảm: can-đảm, gan-dạ. 


- Giới-đức = sự tuân-hành đúng-đắn các điều 
răn-câm trong Đạo. 


- Hành-thiên: Hành = làm; Thiên = đường-lồi †u- 
hành khiến tâm được yên-tĩnh, hoặc ngồi, hoặc 
đi, trong các tư-thế, tâm lúc nào cũng an-nhiên, 
chẳng xao-động. 


- lrạch pháp: Trạch = chọn lựa; Pháp = pháp-tu, 
pháp-môn. Trạch-pháp là sự lựa chọn lôi tu phù- 
hợp với căn-cơ của mình. 


- Minh-hạnh-túc: Minh = sáng, hiễu rõ; Hạnh 
= đức-hạnh; Túc = đày-đủ. Trong Phật-học, 
chữ Minh-hạnh-túc là hiệu thứ tư trong mười 
hiệu của Đức Phật; Minh là tam minh: (1) túc- 
mạng-minh, biết rõ đời sống mọi người trong 
quá-khứ, hiện-tại và tương-lai; (2) thiên-nhãn- 
minh, nhìn thây xa các vật bị ngăn che; (3) lậu- 
tận-minh, dứt hết các lậu-hoặc ( = phiền- 

não) Hạnh chỉ về các thiện-nghiệp, các điều 
lành đã làm qua. Vậy, Minh-hạnh-túc có nghĩa 
là đầy-đủ rrí-huệ và phước-báu ( = Phước-Trí 
vẹn toàn ). 


- Chánh-niệm: Chánh = chơn-chánh, đứng- 
đắn; Niệm = ý-nghĩ trong tâm. Có chánh- 

niệm là đang làm gì, nói gì, nghĩ gì, thì trong lúc 
làm, nói, nghĩ, biết rõ mình đang làm, đang nói, 


đang nghĩ những gì. Nói cách khác, chánh- 
niệm theo dõi thật sát mọi biến-chuyễn của tâm. 


- Đoạn-trừ: Đoạn = cắt bỏ; trừ = dẹp trừ đi. 


- Vô-biên: Vô = chẳng: Biên = bờ, mé. Vô- 
biên là vô-giới-hạn, minh-mông chăng cùng-tận. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện thuật lại việc một vị Sa-di, nhơn 
quán-chiều các đồ-vật cũ khi chưa vào Đạo mà 
thông-đạt được lẽ vô-thường, vô-ngã và khố- 
đau, nhờ đó mà chứng-đắc được đạo-quả A-la- 
hán. Pháp-tu đó gọi là pháp-tu gì? Đó là 

pháp quán Tứ-niệm-xứ: (1) thân bắt-tịnh, thân- 
thê bề ngoài xem đẹp-đẽ mà bên trong chứa 
nhiều chất dơ-bân; nhờ quán-thấy như thế mà 
chẳng tríu-mền vào thân; (2) thọ thị khổ, các 
cảm-thọ gây ra đau-khổ, dầu cho có sướng đôi 
chút, rồi sau đó cũng sanh đau-khổ; do đó mà 
chẳng chạy theo các thú-vui dục-lạc tạm-bợ; 

(3) tâm vô-thường, tâm luôn luôn xao-động, 
biến-chuyễn mãi; do đó biết giữ-gìn tâm-ý cho 
thanh-tinh; (4) pháp vô-ngã, chữ pháp ở đầy chỉ 
vào muôn sự-vật; tất cả mọi sự-vật đều do 
duyên mà hợp-thành, hết duyên thì tan-rã, 
chẳng có ngã, chẳng có chủ; do đó chẳng bám- 


víu vào bất cứ sự-vật nào, dứt bỏ được thì giải- 
thoát. - Biết pháp Tứ-niệm-xứ là một lẽ, còn 
thực-hành theo đúng như thế, lại là một lẽ khác. 
Người †u-hành sở dĩ thành- -công là do chuyên- 
cần quán-chiều và ứng-dụng vào đời sống hằng 


ngày. 
(2) Ý-nghĩa của hai bài Kệ số 143 và 144: 


Bài Kệ số 143 rất rõ-ràng, dạy ta phải biết thẹn 
với lòng, chẳng cần đợi người rầy la, mỗi khi 
sắp làm điều quấy. 

Bài Kệ số 144 là bài Kệ quan-trọng: chỉ cho ta 
con đường tu-hành để thành-công viên-mãn. 
Con đường ấy tóm tắt lại như sau: (1) trạch- 
pháp, trước phải biết chọn đúng con đường hợp 
với sức mình; (2) có niềm tin vững- -chắc 

về pháp-tu đã chọn; (3) chuyên-cân tu-tập, nhứt 
là quán-chiếu, thiên-định đễ thanh-lọc thân-tâm 
cho thanh-tịnh; (4) phát-triễn trí-huệ và tạo nhiều 
phước báu (minh-hạnh-túc ); (5) trong mọi thời, 
phải giữ đúng chánh-niệm, nghĩa là tâm phải 
giữ-gìn tâm, theo dõi mọi biến-chuyễn 

trong tâm. - Đễ cho dễ nhớ, cần tập một điều 
thôi: giữ chánh-niệm sáng tỏ trong tâm; từ đó 
suy ra các điểm khác. 


HỌC TẠP: 


1.- Học kỹ bài Kệ số 144, ghi nhớ các điểm 
chánh về đường-lối tu. 


2.- Xin đọc kỹ Phần Tìm Hiểu lại, có nhiều điểm 
giáo-lý quan-trọng 


(117).- Tích chuyện vị Sa-di Sử-kha. 


(Tích chuyện nây giỗng với Tích chuyện sô (64) 
vê Sa-di Phan-di-ta) 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, 
có đê-cập đên vị Sa-di tên là Sử-kha. 


Sử-kha vừa lên bảy tuổi đã được Tôn-giả Xá - 
lợi-phất nhận cho làm Sa-di. Vào ngày thứ tám 
sau khi nhập đạo, Sử-kha mang bát theo thầy đi 
khát-thực. Trên đường ởi vào làng, thầy trò gặp 
một nhóm nông-phu đang đào mương dẫn nước 
vào ruộng. Đi một đỗi đường, họ thấy. nhiều 
người đang ngồi vót thẳng khúc tre để làm tên 
bắn. Một chặp sau, họ đi ngang qua xưởng làm 
xe, thấy các thợ đang đẽo gỗ làm vòng xe. Sử- 
kha mới hỏi thây: "Bạch Thầy, nước kia, tre đó 
vỚI gỗ đây đều là vật vô-tình, bát-động, người ta 
có thể nào khiến cho chúng phải làm theo ý 
muốn của mình hay trở nên những món đồ theo 
ý mình muốn chăng?” Tôn-giả Xá-lợi- -phất đáp: 
"Được chớ!" Nghe thế, Sa-di Sử-kha ngẫm-nghĩ 


trong lòng, vật vô-tri còn có thể uốn-nắn theo ý 
mình được, thì tại sao ta chẳng thê bắt buộc và 
kêm-chề tâm mình đề lắng lòng và giữ ý mà tu- 
tập thiên-định được hay sao? Nghĩ thế xong, 
Sa-di Sử-kha liền xin phép Thầy quay trở về 
tinh-xá. 


Về đến nơi, Sử-kha bước vào phòng riêng, khép 
cửa và bắt đầu thực- tập thiền-định trong Khung- 
cảnh tịch-mịch, vắng-vẻ. Bầy giờ vua Trời Đề- 
Thích và chư Thiên hiện xuông canh giữ phiá 
ngoài tịnh-xá cho thật yên-tịnh. Với nỗ-lực hành- 
thiền vượt bực, ngay trong chiều hôm ấy, tám 
ngày làm Sa-di, Sử-kha đã chứng-đắc được 
quả-vị A-la-hán. 


Tin Sa-di Sử-kha đắc quả-vị được các vị Tỳ- 
kheo đến trình cùng Đức Phật. Ngài bảo: "Nầy 
chư Tỳ-kheo, khi một người nỗ-lực thực- tập 
theo Chánh-pháp, thì chư Thiên đều đến ủng- 
hộ. Ta đây cũng cầm-giữ Xá-lợi-phất lại ở ngoài 
của, để khỏi làm phiên- rộn đến Sử-kha trong 
cơn thiền-định." Rồi Đức Phật mới nói lên bài kệ 
sau đây: 


Người làm ruộng đào mương dẫn nước, 
Kẻ làm tên chuôốt vót mũi tên, 
Bác thợ mộc uốn ngay tâm ván, 


Bực đức-hạnh điêu-phục tâm mình. 
(Kệ số 145.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- 6a-di: Xin nhắc lại: người mới vào chùa tập-sự 
tu-hành, chưa thọ giới ty-kheo; tiêng Palli 
là Sàmanera. 


- Sử-kha: tên thật vị Sa-di này, tiếng Palli 
là Sukha. 


- Nhập-đạo = vừa mới vào chùa ởi tu. 


- Vô-tình: Vô = chẳng; Tình = tình-cảm. Trong 
Phật-học, phân-biệt hai loại: (1) hữứu-tình, các 
sanh-vật có tình-cảm, hiểu-biết; (2) vô-tình, các 
vật-thể bát-động, chẳng có tình-cảm lại vô-tri 
(chẳng có sự hiều-biết). 

- Bẫt-động: Bắt = chẳng; Động = củ-động, động- 
đậy. 

- Thiên-định: Thiên = lỗi tu-tập giúp tâm trở nên 
thanh-tịnh; Định = tâm-trạng của người mà 

lòng đã an-ồn, dừng ý-nghĩ lại, chẳng lo ra. 


- lịnh-xá: lịnh = yên-tịnh; Xá = nhà. Tinh-xá là 
căn nhà yên-tịnh đê tu-hành, còn gọi là am, côc, 
thắt. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Cũng như Tích chuyện số (64) về Phan-di-ta, 
Sa-di Sử-kha được chư Thiên và cả Đức Phật 
hộ-trợ trong lúc hành-thiền, nên chứng được 
quả A-la-hán. Đây là trường-hợp hết sức đặc- 
biệt, một người còn nhỏ tuổi, vừa mới nhập đạo, 
mà chứng được quả-vị cao. 


Ý-nghĩa của Tích chuyện: Tâm có sự hiều- 

biết dễ điều-khiên, uốn-nắn hơn là vật vô-tình, 
vô-iri như nước, như tre, như gỗ; chỉ cần nỗ-lực 
kèm-chế tâm chẳng cho nó chạy lang-thang nữa 
là có thể bước vào định. Vắn-đề khó cho người 
tập-luyện là phải giữ tâm định trong một thời- 
gian, muốn thế phải siêng-năng tu-tập hằng 
ngày mới có chút kinh-nghiệm. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 145: 


Xin xem lại ý-nghĩa của bài Kệ số 80, trang 221. 
Cũng như Phan-di-ta, Sa-di Sử-kha bắt đầu 
quán-sát sự-vật bên ngoài: đào mương dẫn 
nước, chuốt vót tên cho thẳng, uốn ngay tắm 


ván, rồi quay vào bên trong quán- -chiếu mọi 
biến- -chuyên của Tâm, liền giữ Tâm an-tịnh 
mà đắc định. 


HỌC TẠP: 


- Đã thuộc bài Kệ sô 80, thì bài Kệ số 145 cũng 
dê nhớ: chỉ cân đôi hai chữ hiên-trí (câu 4) ra 
thành hai chữ đức-hạnh mà thôi. 


-OoQOGo- 


XI.- Phẩm Già 


(118).- Tích chuyện vê các bạn đạo của bà Vĩ- 
Sa-kha. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, 
có đê-cập đên các bạn đạo của bà Vi-sa-kha. 


Bà Vi-sa-kha là một ưu-bà-di rất nồi tiếng vào 
thời Đức Phật Thích-ca. Nhà giàu-có lớn, bà xây 
cất chùa Đông-viên để cúng-dường cho Ni- 
đoàn. Bà rất được dân-chúng tín-phục, nên có 
nhiều gia-đình trong vùng cho vợ con đi theo bà, 
làm bạn đạo với bà, để noi gương đức-hạnh của 
bà. Vào một dịp lễ lớn kéo dài cả tuần, các bà 
bạn đạo, nhơn lúc vắng bà Vi-sa-kha, lấy rượu 


còn dư lại của các ông chồng, đem ra cùng 
nhau uống say-sưa. Đến khi tỉnh lại, họ xin bà 
Vi-sa-kha dẫn họ tới chùa Kỳ-viên để đảnh-lễ 
Phật và nghe giảng-pháp. Lúc ra đi, họ dấu 
nhiều chai rượu nhỏ trong áo, lén lút uống dọc 
đường, xong rồi quẳng chai đi. Tới cổng chùa, 
họ đã say mèm, múa chơn múa tay, miệng hát 
nhảm-nhí. Bà Vi-sa-kha mới thỉnh-cầu Đức Phật 
giảng-dạy Chánh-pháp cho họ nghe. 


Đức Phật nhìn thấy quang-cảnh như thế, biết 
bọn đàn-bà đang bị Ma men khuấy rối. Ngài 
dùng sức thần-thông tắt hết đèn đuốc trong 
phòng. Một cảnh tối om, dầy-dặt bao trùm lên tất 
cả. Bọn đàn-bà ngơ-ngác, tỉnh cả rượu. Bấy giờ, 
Đức Phật mới phóng một đạo hào-quang sáng 
chói rọi lên khắp nơi. Sau khi họ đã tỉnh-táo lại, 
dùi xuống đảnh-lễ, Đức Phật mới bảo họ: "Nầy 
các tín-nữ, các bà chẳng nên uống nhiều 

rượu đến nỗi say-sưa rôi lại vào chùa trong tư- 
cách thật đáng hồổ-thẹn như thế. Các bà đã bị 
Ma men làm cho mất trí, múa hát, cười-cợt, hò- 
hét om-sòm như bọn người điên. Hãy mau thức- 
tỉnh lại." 


Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây: 


Cười sao được, sướng vui sao được, 
Lửa hồng đang thiêu-đốt thê-gian. 


Bị màn đêm bao phủ tối đen, 
Sao chắng tìm theo ánh ngọn đèn? 
(Kệ số 146.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Vi-sa-kha: tên thật của bà bằng tiếng Pali 
là V/sakha. 


- Ưu-bà-di: đàn-bà tu tại-gia, đến chùa làm 
công-quả và học Đạo. Đức Phật có bốn hạng 
đệ-tử, gọi là Tứ bộ-chúng: (1) Tỳ-kheo 
(Bhikkhu); (2) Ty-kheo-ni (Bhikkhuni); đó là hai 
hạng xuất-gia; (3) Ưu-bà-tắc hay là cận-sự-nam 
(Ubpàsaka); (4) Ưu-bà-di hay là cận-sự-nữ 
(Upaàsikà), hai hạng sau là cư-sĩ tu tại-gia. 


- Chùa Đông- viên: chùa này nằm về phiá Đông 
chùa Kỳ-viên, do bà Vi-sa-kha xây cất; tên tiếng 
Pali là Pubbàràma. 


- Ni-đoàn: Ni = ty-kheo-ni, nữ tu-sĩ Phật-giáo. Ní- 
đoàn là đoàn-thê các vị nữ-†tu-sĩ. 

- Ma men = chất men rượu uỗng vào làm mất trí 
như bị Ma phá. 

- Sức thân-thông: sức mạnh phi-thường do 

nơi đạo-lực cao. 


- Hào-quang = ánh-sáng rực-rỡ toả ra từ bực tu- 
hành đạo-lực cao. 


- lín-nữ: Tín = tin-tưởng; Nữ = đàn-bà. Còn 
đàn-ông, gọi là thiện-nam 


- Lửa hông: nghĩa bóng là sự say-đắm, tham- 
mê. 

- Ánh ngọn đèn: nghĩa bóng là ánh-sáng của 
Trí-huệ. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện thuật lại việc các người đàn-bà 
uống rượu say-sưa, bị Đức Phật quở-trách. Giới 
thứ năm của những người tu tại-gia là cảm uống 
rượu, vì khi say thì trí thông-minh bị mò-ám, làm 
nhiều điều sằng bậy. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 146: 
Thử phân-tách từng câu bài Kệ: 


- Hai câu đâu: Chẳng vui cười được ở thế-gian, 
vì đang bị lửa hồng thiêu-đốt. Lửa gì? 

Lửa tham-mê, say-đắm, thúc- -đây con người sa 
vào tội-lỗi, rồi phải chịu đau-khỗ mãi trong kiếp 
Luân-hồi. 


- Câu 3: Màn đêm tối đen, nghĩa bóng là sự si- 
mê, ngu-1ôi. 


- Câu 4: Ánh ngọn đèn đây là ánh-sáng của Trí- 
huệ. 


HỌC TẠP: 


1- Học kỹ bài Kệ, ghi nhớ Tích chuyện, đề giữ 
giới câm uông rượu. 


2.- Trong các tiệc vui, nên dùng nước trái cây 
thay cho rượu. 


(119).- Tích chuyện nàng Sĩ-mã. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, 
có đê-cập đên nàng dâm-nữ tên là Sĩ-mã. 


Thuở ấy ở thành Vương-xá có một người dâm- 
nữ tên là Sĩ-mã, nhan-sắc rất đẹp-đẽ, thường 
dâng-cúng thực-phẩm cho tám vị tỳ-kheo đi 
khát-thực. Một vị tỳ-kheo khen sắc đẹp của 
nàng Sĩ-mã và thực-phâm nàng hiến-tặng rất 
thơm ngon. Một vị tỳ-kheo trẻ tuổi nghe thấy, 
mới tháp-tùng với bạn đồng-†u, ghé qua nhà 
nàng Sï-mã. Hôm ấy, nàng Sï-mã bị bịnh, nhưng 
cũng gượng đau ra dâng thực-phẩm cúng- 
dường. Vị tỳ-kheo trẻ tuổi nhìn nàng dâm-nữ, 


nghĩ trong lòng, tuy nàng đang bị bịnh nhưng vẻ 
đẹp vân rât sắc-sảo, rồi trong tâm khởi lên yêu- 
mên nàng. 


Tối hôm ấy, trở cơn đau nặng, nàng Sĩ-mã chết. 
Vua Tần-bà-sa-la hay tin đó, đến thưa trình 
cùng Đức Phật, rằng người em gái của vị y-sĩ 
Kỳ-bà, tên là Sĩ-mã đã qua đời. Đức Phật dạy, 
hãy mang thi-thê nàng Sĩ-mã ra nghĩa-địa, 
khoan mai-táng, và trong vài ba ngày, cho người 
canh-chừng thú rừng hay chim kên-kên đến ăn 
thịt. Nhà vua tuân theo lời Phật dặn. Đến ngày 
thứ tư, Đức Phật cùng chư Tăng, Vua quan và 
dân-chúng ra nghĩa-địa. Vị tỳ-kheo trẻ tuổi cũng 
đi theo, nhưng vân chưa biết tin nàng Sĩ-mã đã 
chêt. 


Đến nghĩa-địa, Đức Phật tới gần thi-thê nàng Sĩ- 
mã, mọi người đứng vòng quanh. Đức Phật bảo 
nhà Vua sai một người lính to tiếng xướng lên 
rằng, ai muốn được ở cùng nàng Sĩ-mã trong 
một đêm thì hãy trả một ngàn quan tiền. Mọi 
người nhìn thi-thê tái-nhợt, nằm sóng-sượt đó, 
chẳng ai đáp. Đức Phật lại bảo người lính 
xướng lên, ai muốn được ở với nàng Sĩ-mã 
một đêm thì chỉ trả năm trăm, một trăm, một 
chục, rồi một quan thôi. Chẳng ai trả lời cả. Vị 
tỳ-kheo trẻ tuổi kia cũng im-lặng. Bấy giờ Đức 


Phật mới nói: 'Nầy chư Tăng! Hãy nhìn nàng Sĩ- 
mã. Trước kia, khi còn sông, muôn gân nàng 
một đêm, phải trả đến ngàn tiền, nay nàng 

nằm đó, chẳng ai muốn cả, dầu chẳng phải tốn 
kém gì. Thân-thê con người, ai cũng vậy, suy- 
yếu, già-lão rồi tàn-tạ như thế." 


Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây: 


Hãy nhìn thân, bê ngoài xinh-xắn, 
Còn bên trong, một đồng vết thương. 
Gây khô đau, sao còn vướng-bận, 
Thân nây đâu bên-vững, hằng thường. 
(Kệ số 147.) 


TÌM HIẾU: 

A.- Nghĩa Chữ: 

- Sĩ-mã: tên nàng dâm-nữ nây bằng tiếng Pali 
là S¡/rimà. 

- Vương-xá = thủ-đô Hàjagaha của xứ Ma-kiệt- 
đà ( = Magadha). 

- Dâm-nữ: người phụ-nữ bán sắc đẹp cho đàn- 
ông mua vui. 

- Tân-bà-sa-la: tên vị vua nước Ma-kiệt-đà, rất 
tôn-sùng đạo Phật; tiêng Pali là Bimbisara. 


- Kỳ-bà: tên vị y-sĩ nôi tiếng thời Đức Phật, có trị 
vêt thương cho Đức Phật khi Ngài bị Đê-bà-đạt- 
đa lăn đá. Tên tiêng Pali là Jìvaka. 

- Thi-thể = thân-xác người chết. 

- Nghĩa-địa = nơi chôn-cất người chết. 

- Mai-táng = chôn người chết. 


- Xướng = nói thật to tiếng cho mọi người 
nghe được. 


- Hằng-thường = thường-hằng, còn hoài hoài. 
B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện thuật lại việc một nàng dâm-nữ 
nhan-sắc đẹp-đẽ khi còn sống được mọi người 
yêu- chuộng, đến khi chết đi, chẳng ai muốn gân 
thi-thễ của nàng. Đức Phật nhơn đó giảng vê 
phép quán ihân bắt-tịnh, đễ dứt bỏ sự tríu-mến 
về tâm thân vật-chất, và phép quán fhi- 

thê người chết để suy ra lẽ vô-thường của mọi 
sự-vật. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 147: 


Ý- nghĩa của bài Kệ dạy ta chẳng nên quá tríu- 
mến tâm thân vật-chất và đừng mê-đắm các 
thú-vui xác-thịt. 


HỌC TẠP: 


- Học kỹ bài Kệ, ghi nhớ: muôn dẹp bỏ 

lòng dâm-dục, cân phải quán thân bât-tịnh ( = 
chăng sạch, vì bên trong chứa các chât dơ- 
bân). 


(120).- Tích chuyện Tỳ-kheo-ni Úc-ta-ra. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Ky- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, 
có đề-cập đến vị Tỳ-kheo-ni Úc-†a-ra. 


Thuở ấy có vị tÿ-kheo-ni tên là Úc-ta-ra, đã trên 
trăm tuồi, mỗi ngày vẫn ôm bình bát đi khất- 
thực. Một hôm, bà gặp một vị ty-kheo đi khất- 
thực về, chẳng được chỉ cả, bà liền hiến cả 
phần ăn của mình cho vị ấy. Hôm đó, bà phải 
nhịn đói. Luôn cả hai hôm, bà cũng gặp vị tỳ- 
kheo đó và cũng hiến hết phần ăn của 

mình. Đến hôm thứ tư, bà đang đi khắt-thực, 
bỗng gặp. Đức Phật đang đi trên đường, bà vội 
nép vào lề, qùi đảnh-lễ Đức Phật. Chẳng may, 
vì kiệt-sức, bà dẫm lên vạt áo cà-sa của mình và 
ngã lăn xuống. Đức Phật đỡ dậy, thấy đầu cổ bà 
bị thương, chảy máu. Băng bó xong, Đức Phật 


nói: "Nây tỳ-kheo-ni, thân-thể của bà đã quá già- 
yêu, đi đứng chăng còn được vững-vàng nữa, 
chăng bao lâu sẽ tàn-tạ." 


Rồi Đức Phật nói lên bài Kệ sau đây, nhờ đó mà 
Tỳ-kheo-ni Uc-ta-ra chứng được quả-vị Tu-đà- 
huờn: 

Thân nây bị tuôi già tàn-tạ, 

Là ỗ chứa bịnh-tật, mong-manh. 
Khối dơ-bân ấy rồi tan-rã, 
Chết đến là hết mạng chúng-sanh. 
(Kệ số 148.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Tỳ-kheo-ni: nữ tu-sĩ Phật-giáo, tiếng Palli 

là Bhikkhuni. 

- Úc-ta-ra: tên vị tỳ-kheo-ni này, tiếng Palli 

là UHaraà. 

- Bình bát: cái nồi nhỏ bằng sành, bằng gỗ hay 
băng đông, các vị tÿ-kheo dùng đề đựng thức ăn 
khi đi khât-thực. 


- Kiệt-sức = mắt hết cả sức-lực, yếu-ớt lắm. 


- Cả-sa: áo màu vàng, choàng bên ngoài của tỳ- 
kheo, ty-kheo-ni; tiêng Pali là Kasaya. 


- Quả-vị: Quả = kết-quả, thành-quả, việc tu đã 
thành-công; Vƒ = ngôi-vị. Quả-vị là câp-bực trong 
hàng các tu-sĩ chứng-đắc . 


- Tu-đà-huờn: Xin nhắc lại, đây là quả-vị đầu- 
tiên của hàng Thanh-văn, còn gọi là Nhập- 
Lưu hay Thât-Lai. Tiêng Pali là Sotàpatti. 


- Mong-manh = yễu-ớt, dễ bị đau, dễ bị hư. 
B.- Nghĩa Ý: 

(1)Ý-nghĩa của Tích chuyện: 

Tích chuyện mang hai ý-nghĩa: 


1) Việc vị tỳ-kheo trút hết thực-phẩm trong bát 
của bà tỳ-kheo-ni Úc-ta-ra là một hành-vi thiếu 
suy-xét, ích-kỷ, chẳng nghĩ đến hoàn-cảnh của 
kẻ khác. Sau vụ này, Đức Phật đặt ra điều giới- 
luật: "Nếu một ty-kheo thọ-dụng thức ăn, hoặc 
cứng hoặc mềm, đã tự tay mình nhận thức ăn 
ấy từ một tỳ-kheo-ni, chẳng có liên-hệ với 
mình, đã đi khát-thực được, vị tỳ-kheo ấy phải 
nhận lỗi và thưa với một tỳ-kheo khác rằng: 
"Thưa đạo-hữu, tôi vừa phạm một lỗi đáng trách 
và phải nhận tội. Tôi thú-nhận đã vi-phạm vào 


giới-luật Pàtidesanìya." (Pàtidesanìya = tội-lỗi 
cân được thú-nhận và xin sám-hôi.) 


2) Bà tỳ-kheo-ni Úc-†a-ra nghe lời dạy và bài Kệ 
của Đức Phật xong, chứng được quả-vị Tu-đà- 
huờn, là nhờ hiểu thấu được lẽ vô-thường của 
muôn pháp. Nói cách khác, bà nhận ra táắm-thân 
thê-chất này bị biến-đồi, chẳng giữ được 
nguyên-vẹn sức-khoẻ, theo tuổi già mà mang 
lấy bịnh-tật và tàn-tạ theo thời-gian. Thông-đạt 
được lẽ vô-thường, người tu-hành chẳng còn 
quá tríu-méền về phần vật-chất, mới quyết-tâm 
theo con đường giải-thoát khỏi cảnh sanh, già, 
bịnh, chết trong cõi Luân-hồi. 


(2) Ý-nghĩa bài Kệ số 148: 


Ý-nghĩa bài Kệ nầy cũng giống bài Kệ trước, số 
147. Cả hai bài dạy ta phải ý-thức được lẽ vô- 
thường của tắm-thân thể-chất, bị sự già-lão làm 
suy-yếu, bị bịnh-tật hành-hạ, rồi sẽ tan-rã khi 
mạng hết. Vì thế, hiện còn sức-khoẻ, phải cố- 
gắng tu-tập để được giải-thoát khỏi cảnh khổ 
Luân-hồi 


HỌC TẠP: 


- Học kỹ hai bài Kệ, ghi nhớ lễ vô-thường 
của đời sông con người. 


(121).- Tích chuyện các tỳ-kheo tự-phụ. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, 
có đê-cập đên các vị tỳ-kheo tự-phụ. 


Thuở ấy, có một nhóm tỳ-kheo đến thưa-thỉnh 
Đức Phật và được chỉ-dạy cho mỗi người một 
đề-tài thiễn-quán. Họ liền rời chùa đi vào rừng 
ân-tu trong một thời-gian. Nhờ sự cố-gắng tinh- 
cần, họ tập- trung được tư-tưởng và sớm nhập 
vào cơn thiên-định. Đắc được định-lực, họ 
tưởng rằng đã diệt xong được mọi ham- muốn 
về nhục-dục và chứng được quả-vị A-la-hán. 
Thật ra, họ đã tự đánh-giá quá cao và trở nên 
tự-phụ. Họ liền quay về chùa Kỳ-viên, đề trình 
lên Đức Phật việc họ tưởng họ đã chứng quả. 


Khi họ về đến công chùa, Đức Phật nom thấy, 
bảo Tôn-giả A-nan rằng: "Các tỳ-kheo kia sắp 
vào chùa, nếu họ đến gặp ta ngay thì 

chẳng được lợi-ích chỉ nhiều cho họ. Nên bảo 
họ đi ra quán- -sát ngoài nghĩa-địa xong, trở về 
sẽ gặp ta." Tôn-giả A-nan chuyên lại lời căn-dặn 
của Đức Phật. Các vị tỳ-kheo nghe lời, chẳng 
vào chùa ngay và cùng nhau đi hướng về nghĩa- 
trang. 


Đến nơi, họ nhìn thấy chỗ này có nhiều thi-thể 
sình-chướng, mùi hôi thối bốc lên; chỗ kia, 
nhiều khúc xương còn dính thịt bây- nhầy; xa xa 
nhiều mảnh xương trắng-hếu nằm lăn-lóc. 
Trong lòng họ mới khởi lên sự nhàm-chán tắm- 
thân vật-chất đang bị tan-rã, hôi- thối kia, và suy- 
nghĩ sâu-xa vệ lẽ vô-thường của cuộc sông. Khi 
họ quay về chùa, Đức Phật hỏi: "Nây các tỳ- 
kheo, nhìn thấy các khúc xương trắng ngôn- 
ngang trong nghĩa-địa, các ông còn giữ sự ham- 
muốn về nhục-dục, bám-víu vào tâm-thân vật- 
chất nữa hay không?" 


Rồi đó, Đức Phật nói lên bài Kệ sau đây, nhờ đó 
mà các vị tÿ-kheo tự-phụ kia được giác-ngộ và 
chứng-đắc quả-vị A-la-hán: 


Khúc xương màu trắng bô-câu, 
Tựa như trái bầu mùa thu bị vứt, 
Thích-thú chi khi nhìn đến chúng? 
(Kệ số 149.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Tựư-phụ = tự xem mình cao hơn kẻ khác, 
tự đánh-giá mình quá cao; hợm mình. 


- Đê-tài Thiên-quán: Xin nhắc lại: đê-tài thiên- 
quán là một vẫn-đề đem ra quán-tưởng sâu-xa 
khi ngồi Thiền. Đề-tài có thê là: quán thân bắt- 
tịnh, quán-tưởng vê Đức Phật A-di-đà, v.v. 

nhờ đó mà đắc định. 


- Ẩn-tu: tu-hành nơi xa vắng người. 


- lập-irung tư-tưởng = giữ sao cho tâm chú-ý 
vào một đê-tài duy-nhứt, chăng xao-lãng, chăng 
lo ra, chăng nghĩ lang-bang. 


- Định, định-lực = trong khi ngồi Thiền, tư-tưởng 
dừng lại, tâm vắng-lặng, an-ôn, nhẹ-nhàng. 


- Nhục-dục: Nhục = thịt; Dục = ham-. 
muôn; Nhục-dục là ham-muôn về thê-xác. 


- A-la-hán: Xin nhắc lại: đây là quả-vị cao nhứt 
trong hàng Thanh-văn. Bực A-la-hán dứt sạch 
các phiền-não, lậu-hoặc, chứng được vóô- 
sanh nghĩa là chẳng phải tái-sanh trong vòng 
lần-quân khổ-đau của Luân-hồi. Tiếng Palli 

là Arahani. 


- Nghia-địa, Nghia- trang: nơi chỗn- cất người 
chết. Ngày xưa, ở Ấn-độ, xác người chết hoặc 
được thiêu, hoặc để bỏ ngoài fhi-lâm (thi = thi- 
thể; lâm = rừng; khu rừng để các xác chết chưa 
chôn.) 


- Thi-thế = thễê-xác người chết, thây-ma. 


- Vô-thường: Xin nhắc lại: Vô = chẳng; Thường 
= thường-hẳng, còn hoài-hoài. Lẽ vô-thường là 
Chơn-lý, theo đó mọi sự-vật có hình-tướng phải 
chịu sự biến-đổi rồi suy-tàn để đi đến sự tiêu- 
diệt. 

- Giác-ngộ: Giác = biết rõ; Ngộ = hiểu thấu. 
Người giác-ngộ là người đã hiễu thấu rõ lẽ 
sông- -chết, biết rõ con đường thoát khỏi mọi 
khổ-đau của vòng lần- -quân Luân- hồi. _Thông- 
thường chữ giác dùng đề dịch chữ Bỏ-đề, hay 
chữ Phật. Đức Phật là bực đại-giác. 


- Khúc xương màu trắng bô-câu = khúc xương 
khô, màu trăng, giông như màu lông chim bô- 
câu. 


- Trái bằu mùa thu bị vứt: vào mùa thu, bầu chín 
rụng xuông đât, chăng ai thèm hái lượm đề ăn. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 
Tích chuyện mang hai ý-nghĩa: 


1) Các vị tỳ-kheo lâm tưởng mình đã chứng 
quả, vô-tình mắc tội făng-thượng- 
mạn, (tăng = thêm; thượng = cao; mạn = chữ 


Phạn là mano, có nghĩa là ngạo-mạn, làm 
phách, kiêu-căng). Ngày xưa, khi Đức Phật còn 
tại thế, các tăng-ni đắc quả, còn cần được Phật 
chứng-minh cho, mới biết chắc là mình đắc quả. 
Trong Tích chuyện, các vị tỳ-kheo chỉ đắc 

được định-lực, nhưng các phiền-não, lậu-hoặc 
vẫn còn, nên chưa chứng quả A-la-hán. Trong 
việc tu-hành, đừng mong được đắc quả; nếu 
còn mong-muốn là còn tham-mê, đó cũng là 
một điều phiền-não chưa sạch. 


2) Đức Phật bảo các vị tỳ-kheo ra nghĩa-địa 
quán-sát các xác chết, đó là dạy phép cửu- 
tưởng-quán (cửu = chín; tưởng = tư- 

tưởng; quán = suy-nghĩ sâu-xa.) Theo 

phép quán này, hành-giả quán-sát chín giai- 
đoạn tan-rã của thân người chết: (1) xác sình 
lên; (2) xác bị dòi, bọ ăn; (3) xác chỉ còn bộ- 
xương dính chút ít thịt; (4) bộ-xương còn dính 
chút ít máu; (5) các đốt xương còn dính với 
nhau; (6) các khúc xương đã rời nhau ra; (7) chỉ 
còn một đống xương trắng-hếu; (8) chỉ còn một 
mớ xương khô; (9) chỉ còn vài khúc xương đã 
mục. Phép quán cửu-tưởng có hiệu-quả khiến 
cho hành-giả nhận rõ các giai-đoạn tan-hoại của 
tắm thân vật-chất, mà sanh ra nhàm-chán các 
thú-vui nhục-dục tạm-bợ, chẳng chấp thân này 


là thường-còn, suy ra được lẽ vồ-thường của 
Cuộc sông. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 149: 
Thử phân-tách từng câu bài Kệ: 


1) Câu 1: Khúc xương màu trắng bỗ-câu: đây là 
giai-đoạn (7) của cửu-iưởng-quán, thần- thê tan- 
rã chỉ còn một đống xương trắng-hếu; 


2) Câu 2: Tựa như trái bâu mùa thu bị vứt: đây 
là giai-đoạn (3) của cửu-tưởng-quán, thân- thể 
rã-rời, như trái bầu thúi rụng xuống đất; 


3) Câu 3: Thích-thú chi... sự nhàm-chán thân- 
thê vật-chât. 


HỌC TẬP: 


- Học kỹ bài Kệ, đề ghi nhớ: thân nây chẳng 
mấy chốc rồi cũng tan-hoại, theo lẽ vó- 
thường, và gắng công tu-tập để thoát vòng 
sanh-tử. 


(122).- Tích chuyện công-chúa Gia-nhã-ba. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳy- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, 
có đề-cập đến công-chúa Gia-nhã-ba. 


Thuở ấy, có một vị công-chúa tên là Gia-nhã-ba, 
nhan-sắc rất đẹp-đẽ, vốn là con của người dì 
của Đức Phật Thích-ca. Công-chúa kết-hôn với 
hoàng-tử Nan-đà, nhưng vào ngày làm lễ cưới, 
hoàng-tử lại theo Đức Phật vào chùa ởi tu. 
Chính bà mẹ của công-chúa cũng quy-y Đức 
Phật và trở thành một vị tỳ-kheo-ni. Trong cảnh 
cô-đơn, công-chúa nghĩ: "Mẹ ta, chồng ta đều đi 
tu cả. Thôi, ta cũng ởi tu theo luôn!.” Công-chúa 
liền vào chùa, xin xuất-gia và trở thành một tỳ- 
kheo-ni, chẳng phải vì lòng tin nhiệt-thành nơi 
ngôi Tam- Bảo, mà vì muốn bắt chước theo mẹ 
và chồng, chọn con đường tu-hành, cho mình 
bớt lẻ-loi. 


Tỳ-kheo-ni Gia-nhã-ba được nghe các bạn 
đồng-tu bảo Đức Phật thường giảng-dạy 

rằng thân-tâm ngũ-uần này là vô-thường, vô- 
ngã và bắt-toại-nguyện. Vì còn chưa hiểu thấu 
rõ-ràng nghĩa-lý của tánh-cách vô-thường, vô- 
ngã và bắ†-toại-nguyện của thân-tâm ngũ- 
uân, bà tưởng lầm răng Đức Phật chẳng khen 
ngợi chỉ đến sắc-đẹp lộng-lẫy của bà, nên bà 
thường tránh các dịp được gặp Đức Phật. 
Nhưng các vị đồng-tu lúc nào cũng tán- 

thán Đức Phật, nên bà mới quyết-định đi theo 
họ đến chùa Kỳ-viên để đảnh-lễ. 


Khi Đức Phật trông thấy công-chúa Gia-nhã- 

ba đến chùa, Ngài nghĩ rằng: "Đạp gai thì phải 
lấy gai mà lễ. Tỳ-kheo-ni Gia-nhã-ba quá hãnh- 
diện và quá tríu-mền đến thân-sắc của mình, 
phải làm sao cho công-chúa thấy rõ sắc-đẹp 
chóng tàn-phai để dẹp bỏ sự hãnh-diện và lòng 
tham-luyến vào nhan-sắc lộng-lẫy của mình ." 
Khi các tỳ-kheo-ni đảnh-lễ, Đức Phật dùng sức 
thần-thông của Ngài, tạo hình-ảnh một thiếu-nữ 
tuổi chừng mười sáu, rất đẹp-đẽ, mỹ-miều, đang 
cầm quạt, phe-phầy quạt sau lưng Đức Phật, 
mà chỉ riêng có Gia-nhã-ba mới nhìn thấy được 
mà thôi. Gia-nhã-ba ngắng đầu lên nhìn, thấy cô 
thiếu- -nữ nhan-sắc đẹp tuyệt- -trần, so với nhan- 
sắc của nàng còn hơn gập bội. Gia-nhã tiếp-tục 
nhìn mãi, bỗng cô thiếu-nữ từ-từ trở thành một 
người thiếu-phụ ba mươi tuổi, vẻ đẹp có phần 
sút-giảm đi. Nhìn hồi lâu, bóng người thiếu-phụ 
hoá thành một người đàn-bà trung-niên, tóc đã 
hoa râm, trên làn da mặt đã bắt đầu có vết 
nhăn. Bấy giờ, trong lòng Gia-nhã-ba mới nghĩ 
ra được sự chóng tàn-phai của sắc-đẹp, cùng 
Sự SUY- yếu, già-lão từ-từ đến với tắm thân vật 
chất. Vào lúc ấy, bóng người đàn-bà ngồi sau 
lưng Đức Phật đã biến thành một cụ già, run- rẫy 
mệt-nhọc cầm cây quạt, tay quạt hết muốn nỗi. 
Sau cùng, cụ già đó lại lăn đùng ra chết. Mắt 
Gia-nhã-ba lại trông thấy thân-thễ cụ già sình 


lên, dòi, bọ nhung-nhúc. Lòng nàng nghĩ, thân- 
thê của ta rồi đây sẽ cũng lại như thế, chẳng 
cách nào tránh khỏi sự chết-chóc được. 


Đức Phật đoán biết sự đồi thay tâm-trạng của 
Gia-nhã-ba, liền thâu phép thần-thông lại, và 
Ngài mới bắt đầu giảng bài pháp về tánh- 

cách vô-thường, vô-ngã và bắt-toại-nguyện của 
thân-tâm ngũ-uẫn. Gia-nhã-ba lắng nghe và 
nhờ đó mà chứng-đắc được quả-vị Tu-đà-huờn. 


Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây: 


Thành-trì thân nây dựng bằng xương, 
Đắp bằng thịt và tô bằng máu, 
Chắt-chứa bên trong cảnh già-lão, 
Chết-chóc, ngã-mạn và lừa-đảo. 
(Kệ số 150.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 
- Công-chúa: con gái của Vua. 


- Gia-nhã-ba: tên công chúa này tiếng Palli 
là Jdanapadakalyanl. 


- Hoàng-tử: con trai của Vua. 


- Quy-y: Quy = quay về; Y = nương-tựa. Quy- 
y là lòng thê-nguyện quay về nương-tựa 
nơi Đức Phật và tin làm theo lời dạy của Ngài. 


- Tỳ-kheo-ni: nữ tu-sĩ Phật-giáo; tiếng Pali 
là Bhikkhuni. 


- Cô-đơn = lẻ-loi, ở một mình chẳng có người 
bầu-bạn. 


- Xuẩt-gia: Xuất = ra khỏi; Gia = nhà. Chữ Xuất- 
gia trong Phật-học có nghĩa là rời bỏ nêp sông ở 
gia-đình, vào chùa đi tu. 


- Tam-Bảo: Tam = ba; Bảo = ngôi báu, điều quí- 
báu. Ba ngôi Tam-Bảo là Phật-bảo ( = Đức 
Phật), Pháp-Bảo ( = lời dạy của Đức Phật, kinh, 
kệ) và Tăng-Bảo ( =người xuất-gia tu-hành 
theo đường-lối của Đức Phật.) 


- Thân-tâm ngũ-uẫn: Ngũ = năm; uẫn = Sự lập- 
hợp có tánh-cách che-mờ. Ngũ uẫn gồm có: (1) 
sắc-uẩn, tâm thân vật-chất: (2) thọ-uân, các 
tình-cảm như vui, buôn; (3) tưởng-uẫn, các ý- 
tưởng trong lòng; (4) hành-uẩn, các hành- -động, 
các biến-chuyên trong tâm; (5) thức-uẩn, các sự 
hiểu-biết trong tâm. Bốn uần sau thuộc về 

tâm; còn sắẵc-uân thuộc về thân. 


- Vô-thường = Xin nhắc lại: vô-thường là chẳng 
bên-vững, hay biên-đôi, rôi bị hủy-diệt. 


- Vô-ngã: Vô = chẳng: Ngã = ta, tôi. Vô-ngã là 
chẳng có chủ, không có thực-thể thường-còn, 
rỗng-rang, do sự tập-hợp mà có, hễ hết duyên 
thì rời nhau ra mà bị diệt đi. 


- Bât-toại-nguyện: Bắt = chẳng; toại = vừa 

ý; nguyện = mong-muôn. Bât-toại-nguyện là - 
chăng làm vừa lòng ta được, tức là gây ra khô- 
đau. 


- Tán-thán = khen-ngợi bực cao-dqui. 


- Đạp gai phải lấy gai mà lễ: thành-ngữ này 

có ngiĩa đen là, khi đạp gai nhọn, phải dùng kim 
nhọn mà lễ (lể = cạy bật mũi gai ra). Ta thường 
nói: lấy độc trị độc. Ở đây, theo nghĩa bóng, vì 
Gia-nhã-ba quá mê-luyến sắc-đẹp, nên Đức 
Phật mới dùng sắc-đẹp chóng tàn-phai của cô 
thiếu-nữ để giúp Gia-nhã-ba bỏ được sự hãnh- 
diện về thân-sắc mình. 


- Tríu-mễn: quá yêu-chuộng, quá mê-thích và 
bâu-víu vào việc gì. 


- Hãnh-diện = tự-cao, tự cho mình là hơn hết. 


- Thân-thông = sức định-lực mạnh-mẽ của bực 
tu-hành cao, có thê làm các việc khác thường, 
như bay cao, biên-hoá, v.v. 


- Mỹ-miêu: rât đẹp và hiền-từ. 
- Tuyệt-trân = vào hạng nhứt ở trằn-gian. 


- Trung-niên: Trung = trung-bình, ở giữa; Niên 
= tuôi, năm; Tuôi trung-niên vào khoảng bôn, 
năm mươi. 


- Tóc hoa râm: trên mái tóc đã có nhiều sợi màu 
bạc trăng. 


- Nhung-nhúc = nhiều lắm, bò ngồn-ngang. 


- Tâm-trạng: Tâm = lòng; Trạng =tình- _ 
trạng; Tâm-trạng là cõi lòng đang vui, buôn, 
giận, ghét, v.v. sự thay-đôi vê ý-nghĩ ở trong 
lòng. 


- Tu-đà-huờn: Xin nhắc lại: đây là quả-vị thứ 
nhứt trong hàng Thanh-văn, còn gọi là Nhập- 
Lưu hay Thất-Lai. Người chứng quả Tu-đà-huờn 
dẹp bỏ được sự cố-chấp vào thân (thân- kiên), 
sự nghi-ngờ (hoàải-nghi ) và sự tin theo các nghi- 
thức cúng-tế của tà-giáo (giới-cắm-thủ.) 


- Thành-trì thân nây: xem thân-thê vật-chất nầy 
bên-vững như thành-trì, như chăng thê bị phá- 
huỷ được vậy. 


- Ngã-mạn = kiêu-căng, phách-lối, quá tự-cao, 
quá hãnh-diện. 


- Lừa-đảo: dồi-gạt, gạt-gẫm. 
B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện thuật lại việc nhờ đâu mà công- 
chúa Gia-nhã-ba, người rất hãnh-diện về thân- 
sắc của mình, đã dẹp bỏ /hân-kiến ra được khỏi 
tâm mà chứng-đắc quả-vị Tu-đà-huờn. Công- 
chúa đã chấp thân-tâm làm ngã, xem đó như 
bền-vững mãi với thời-gian, nay được Phật cho 
thấy, trước mắt, một thiếu-nữ trẻ đẹp, từ từ trở 
thành già-yếu rồi lăn ra chết; nhờ đó mà tâm- 
frí của công-chúa hiểu thấu lẽ vô-thường, vô- 
ngã và bắt-toại-nguyện của thân-tâm năm uẫn. 


Ý-nghĩa quan-trọng của Tích chuyện là một 

khi đã hiểu rõ được lẽ vô- thường, vô- ngã và bắt- 
toại-nguyện của thân-tâm, ta chẳng còn chấp. 
chặt thân-thể nầy thường- còn mãi-mãi, thân ây 
chẳng phải là ía; mà ía chính là phần tinh-thần 
có sự hiểu-biết, hằng còn, gọi là chơn-ngã ( = 


cái Ta thật-sự), hay là pháp-thân ( = tâm thân 
vô-hình, chẳng bị hư-hoại), còn được gọi 

là Phật-tánh ( = khả-năng giác-ngộ và giải-thoát 
như Đức Phật.) Tâm bỏ được việc xem thân-thể 
này là của Ta, là Ta, và nhận ra được Phật- 
tánh có sẵn nơi mình, còn mãi, tuy nay bị che- 
mờ vì sự si-mê, đó là tâm đã giác-ngộ, chỉ cần 
tu-tập theo đúng đường-lối của Phật dạy là vượt 
qua đến được bờ giải-thoát, chẳng còn phải 
khổ-đau, bất-toại-nguyện, trong cảnh sống 
Luân-hồi nữa. 

(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 150: 

- Hai câu đâu: đừng xem tắm thân này bền- 
vững như thành-trì, vì nó được đắp lên bằng 
xương, thịt và máu, rất dễ bị tan-rã. 

- Hai câu sau: nằm bên trong thân vật- chất này, 
có sẵn sự già- yếu, sự chết- chóc rồi. Vì thế 
chẳng nên quá hãnh-diện về thân-sắc mà sanh 


ra ngã-mạn, và lừa- -dói kẻ khác bằng sự trau- 
chuôt thân-hình bê ngoài. 


HỌC TẠP: 


- Học Kỹ bài Kệ, ghi nhớ lẽ vô-thường và đừng 
châp vào thân-kiên. 


(123).- Tích chuyện Hoàng-hậu Mạt-lợi. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, 
có đê-cập đên bà hoàng-hậu Mạt-lợi. 


Hoàng-hậu Mạt-lợi là vợ Vua Ba-tư-nặc, xứ 
Câu-tát-la; cả hai vị rất tôn-sùng Đức Phật, 
thường đến nghe Đức Phật giảng-pháp. Hoàng- 
hậu có nuôi một con chó đực, cưng chiều như 
con. Một hôm, hoàng-hậu vào phòng tắm rửa 
mặt, con chó chạy theo. Khi Hoàng-hậu đến bên 
bồn nước, mắt nhìn qua khung cửa số, chó liền 
nhảy chồm lên, liễm liễm vào váy của bà. Thấy 
nhột-nhột có cảm-giác thích-thú, hoàng-hậu để 
yên cho chó liếm. Nào ngờ, bây giờ, Vua Ba-tư- 
nặc ngồi phía ngoài, nhìn thấy được cảnh ấy. 
Khi Hoàng-hậu trở ra, đức Vua giận-dữ nói: "Bà 
là người xấu-xa, bỉ-ôi, để cho con chó đực liếm 
váy bà." Hoàng-hậu giựt mình, liền nghĩ ra 

cách đồi-đáp: "Tâu Hoàng -thượng, Ngài có nhìn 
làm chăng? Căn phòng tắm này lạ- -thường lắm. 
Kẻ nào vào phòng mà nhìn qua cửa sô, ai ở bên 
ngoài nhìn vào phòng thấy rõ có cả hai 

người đây. Nếu Hioàng- thượng chẳng tin, xin cứ 
bước vào, xem sao." Nhà Vua liền bước vào 
phòng tắm. Khi trở ra, Hoàng-hậu làm ra vẻ 
ngạc-nhiên, bảo: "Sao Hoàng-thượng lại dắt con 
dê-cái vào phòng, kỳ-cục quá vậy!" Nhà vua nhẹ 
dạ dễ tin, cứ tưởng đó là sự thật. 


Kê từ hôm nói dối nhà Vua như thế, Hoàng-hậu 
rất ăn-năn tội-lỗi. Chẳng bao lâu, Hoàng-hậu bị 
bịnh, rồi mất, tâm-thần vẫn còn ân-hận việc đã 
dối vua, quên hết tất cả các công-đức bố-thí 
cúng-dường đã cùng nhà vua thi-hành lúc còn 
sống, vì thế, bà bị sa vào điạ-ngục. Sau khi 
chôn-cất Hoàng-hậu xong, đức Vua đến yết-kiến 
Đức Phật, định thưa hỏi, chẳng biết Hoàng-hậu 
Mạt-lợi tái-sanh về cõi nào. Đức Phật chẳng 
muốn làm vua buồn lòng, nên hỏi sang chuyện 
khác, khiến nhà Vua quên mắt ý-định tìm biết 
nơi thác-sanh của Hoàng-hậu. 


Bảy ngày sau đó, Hoàng-hậu Mạt-lợi mãn hạn 
ở điạ- ngục, được thác-sanh lên cõi Trời Đâu- 
suất, nhờ ở công-đức bố- thí, cúng- dường khi 
còn sống. Vào ngày hôm ấy, Đức Phật cùng 
chư Tăng đi đến hoàng-cung để khất-thực. Sau 
buổi ngọ-trai, nhà Vua sực nhớ đến câu hỏi dự- 
định hỏi Đức Phật khi trước, mới bạch với Phật. 
Đức Phật liền nói: "Hiện nay, Hoàng-hậu Mạt- 
lợi được tái-sanh trên cung Trời Đâu-suất." Nhà 
Vua rất vui mừng bạch cùng Đức Phật: "Bạch 
Thế-tôn, đệ-tử rất vui lòng khi được biết Hoàng- 
hậu sanh lên cõi Trời. Khi còn sống, Hoàng-hậu 
rất siêng-năng bố-thí và trông mong có dịp 
cung-thỉnh Đức Phật cùng chư Tăng đến hoàng- 
cung đề cúng-dường. Nay Hoàng-hậu đã mất 


rồi, đệ-tử chẳng biết ngày ngày làm gì đây nữa. 
Đức Phật liền bảo: "Nhà vua chớ quá ưu-phiền, 
luyến-tiếc đến Hoàng-hậu. Này, Hoàng-thượng 
hãy nhìn chiếc long-xa kia, khi xưa Vua Cha đã 
trang-hoàng lộng-lẫy để lại cho Hoàng-thượng, 
nay nó đã cũ-kỹ, bỏ nằm yên trong góc phòng. 
Muôn sự-vật, kế cả tắm thân con người, đều 
theo lẽ vô-thường mà biễn-đỗi rồi bị hủy- -diệt. 
Chỉ có Chánh-pháp mới chẳng bị sự già-lão làm 
cằn-cỗi!" 


Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây: 


Xe lộng-lẫy của Vua rôi cũng cũ, 
Thân-thê nây rồi cũng còm-cối, 
Chánh-pháp thiện-nhơn đâu cằn-cỗi, 
Các bực chí-thiện thường nhắn-nhủ. 
(Kệ số 151.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 
- Hoàng-hậu = vợ chánh của Vua. 


- Mạt-lợi: tên thật của Hoàng-hậu, tiếng Palli 
là \Jallikà. 


- Vua Ba-tư-nặc xứ Câu-tát-la: tên vị vua rât tôn- 
sùng đạo Phật nây, tiêng Pali là Pasenadi, 
nước Kosala. 


- Váy: quần của phụ-nữ, dài quá gối, chỉ có một 
ông. 


- Bỉ-ồi = thô-xâu, đáng chê-khinh. 


- lâu Hoàng-thượng = lời nói cung-kính trình 
lên đức Vua. 


- Ân-hận = ăn-năn, hồi-tiếc. 

- Thác-sanh = khi chết đi được sanh lại cõi khác. 
- Trời Đâu-suất: cõi Trời cao nhứt của Dục-giới, 
nơi có Đức Di-Lặc giảng-pháp; tiêng Pali 

là Tusiia. 

- Hoàng-cung = cung-điện nhà Vua, nơi Vua ở. 

- Ngo-trai: Ngọ = 12 giờ trưa; Trai = bữa ăn 
chay. 

- Bạch = thưa trình khi nói với bực †u-hành cao- 
quí. 


- Long-xa: Long = con rồng; Xa = chiếc xe. Xe 
của vua ngự được gọi là long-xa. 


- Vô-thường = Xin nhắc lại: vô-thường là chẳng 
thường-còn, hay biên-đôi, suy-tàn rồi bị huỷ- 
diệt. 

- Cằn-cỗi = già-cả, khô-héo, mất hết sanh-lực đi. 


- Còm-cõi = quá già-nua, lưng còng, da nhăn, 
gày-yếu. 
- Chánh-pháp = lời dạy của Đức Phật về đường- 
tu đê được giác-ngộ và giải-thoát. 


- Ihiện-nhơn, Chí-thiện: Thiện = lành; Nhơn 

= người; Chí = đến, hết sức, thật cao. Bực Chí- 
thiện là người hết sức lành; ý muốn nói bực 
Thánh. 


- Nhắn-nhủ: nhắc-nhở, thường chỉ-dạy cho. 
B.- Nghĩa Ý: 

(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 

Tích chuyện mang hai ý-nghĩa: 


1) Vì nói dối, hoàng-hậu Mạt-lợi mặc dầu có 
công-đức bố-thí, cũng vẫn bị sa địa-ngục. Giới 
thứ tư của người tu tại-gia là câm nói dói. 

2) Lẽ vô-thường ( = chẳng thường-còn, bị biến- 
đổi và hủy-diệt) ứng vào các sự-vật có hình- 
tướng, như chiếc xe của vua, lâu rồi cũng bị cũ 


và hư. Nhưng với Chánh-pháp, lời giảng-dạy 
của Đức Phật lúc nào cũng đúng và ở đâu cũng 
đúng, nên thoát ra ngoài lẽ vô-thường. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 151: 


Cũng như các bài Kệ trước, từ số 147, bài Kệ 
nầy dạy ta về lẽ vô- thường, lây chiếc long-xa ra 
làm thí-dụ. Xe vua lộng- lẫy rồi cũng cũ, mà thân 
người ngồi trên xe ây, với thời-gian, cũng sẽ 
già-nua, còm-cõi. Chỉ có Chánh-pháp, được các 
bực Thánh-nhơn tuyên-dạy rõ mới chẳng bị 

lẽ vô-thường chi-phối. 


HỌC TẠP: 


1.- Học kỹ bài Kệ, ghi nhớ mọi sự-vật có hình- 
tướng đều bị lẽ vô-fhường chi-phôi cả; chớ nên 
quá luyên-tiêc khi tài-sản của mình bị hư-tán. 


2.- Nói dối thường là bịa chuyện khác ra để 
tránh tội; nhưng còn có một hình-thức nói 

đôi nữa là im-lặng, dâu tội mình chăng dám nói 
ra. 


(124).- Tích chuyện ty-kheo Lã-lưu. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, 
có đê-cập đên vị tỳ-kheo tên là Lã-lưu. 


Thuở ấy, có vị tỳ-kheo tên là Lã-lưu, ít trí thông- 
minh, tánh lại hay lơ-đãng. Vị ấy vụng-vè, ít khi 
biết nói những lời cho hợp thời, hợp cảnh. Cặp 
việc vui, vị ây lại đem chuyện buồn ra nói; còn 
khi gặp dịp đau-buôn, vị ấy lại nhắc đến chuyện 
tức-cười. Nhiều bạn đồng-†u đã nhắc-nhở cho 
tỳ-kheo Lã-lưu nên tế-nhị, nói cho đúng lúc, hợp 
tình, nhưng chứng nào tật nấy, Lã-lưu chẳng 
mở-mang thêm trí-huệ chút nào cả. Sự-việc đến 
tai Đức Phật, Ngài bảo: "Người kém trí như ty- 
kheo Lã-lưu, chẳng có kiến-thức chỉ, cũng giống 
như con bò, thân-thê có to-lớn thêm theo năm 
tháng, mà trí-óc vẫn tối-mò." 
Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây: 

Già đời người ít học, 

Chẳng khác chi con bò. 
Bắp-thịt có thêm to, 
Trí-huệ vẫn tối-mò. 
(Kệ số 152.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Lã-lưu: tên vị tỳ-kheo này, tiếng Palli 
là Làludày. 


- Lơ-đãng = ít có sự chú-ý, thiếu sự chú-tâm, 
hay vô-ý. 


- Tế-nhị: Tế = nhỏ-nhắn, xinh-xắn; Nhị = bóng 
mượt. Chữ iế-nhị dùng ở đây theo nghĩa là 
khéo-léo, suy-nghĩ kỹ-lưỡng trước khi nói hay 
làm. Người fế-nhị chẳng bật cười khi thấy có 
người trợt té. 


- Kiên-thức: Kiên = thấy; Thức = hiểu-biết. Kiến- 
thức là sự hiêu-biêt do học-tập mà có được. 


- lIrí-huệ: trí thông-minh. Trong Phật-học, 

chữ Trí-huệ có nghĩa đặc-biệt, chỉ trí thông-minh 
sáng-suôt đã giác-ngộ được Chơn-lý, dùng đê 
dịch chữ Báï-nhã (Pali: Praj/na), Trí vượt qua 

bờ giác-ngộ và giải-thoát. 

B.- Nghĩa Ý: 

(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện rất đơn-sơ kể lại việc một vị tỳ-kheo 
tánh hay lơ-đãng, lại ít học nên trí-huệ chẳng 
mở-mang. Đức Phật ví người kém trí như con 
bò, thân-thê có to-lớn thêm, nhưng tâm-trí vẫn 
si-mê, u-tối. 


Ý-nghĩa của Tích chuyện khuyên ta, trong sự tu- 
hành, phải biêt học-tập mở-mang kiên-thức, 


phát-triễên trí-huệ, để được giác- ngộ và giải- 
thoát. Vấn-đề đặt ra là làm thế nào để có 
được Trí-huệ? Xin thử xét qua các điểm quan- 
trọng về vắn-đề Trí-huệ trong Đạo Phật. 


1.- Đạo Phật lá y Từ-bi và Trí-huệ làm tôn- 
chỉ: điều nầy có nghĩa là người tu-hành phải 
luôn luôn: (a) thương-yêu và giúp-đỡ mọi 
chúng-sanh; (b) mở-mang fâm-trí đễ biết chọn 
điều lành, bỏ điều ác và giữ-gìn tư-tưởng cho 
trong-sạch, hướng về con đường giác-ngộ và 
giải-thoái. 


2.- Trí-Huệ trong Đạo Phật khác với Trí thông- 
minh ngoài đời: người đời cho mình là khôn khi 
khéo biết làm lợi cho mình, cho gia-đình 

mình, đó là fhé-trí, cái Trí của người đời chưa 
tu-hành. Trong đạo Phật, Trí-huệ chẳng những 
khéo-léo biết làm lợi mình mà lợi cả cho người 
ngoài, và nhứt là thấy được con đường giải- 
thoát mọi khỗ-đau của cuộc đời. Vì lẽ này, Trí- 
huệ còn được gọi là Bát-nhã Ba-la-mật (tiêng 
Pali:Praina Paramiia) giúp ta vượt qua bờ bên 
kia, nghĩa là bờ giác-ngộ và giải-thoát, chẳng 
còn phải bị tái-sanh trong cõi Luân-hồi khổ-đau 
nữa. 


3.- Tam-Học Giới-Định-Huệ giúp ta phát-triền 
Trí-huệ: Con đường phát-triên Trí-huệ là 


con đường Tam-Học, gồm có ba điều: (1) 

Giới, giữ-gìn thật châu-đáo các điều giới-câm; 
đây là kỷ-luật f-giác, tự mình kiểêm-soát lây 
mình; (2) Định, giữ-gìn các giác-quan chẳng để 
cảnh bên ngoài lôi-cuốn và nhứt là bên 

trong, íâmchẳng chạy lang-bang, chẳng lo ra, 
luôn luôn biết chú-tâm và dẹp bỏ các .ýÿ-nghĩ sai- 
làm; (3) Huệ, sáng- -suốt nhận-định điều lành để 
theo, việc ác đề tránh, hiểu thấu-đáo thân- -phận 
con người và bổn-thê rỗng-rang của muôn sự- 
vật, biết và làm theo con đường giác-ngộ và 
giải-thoát. 


Tuy phân ra ba việc Giới, Định, Huệ, nhưng khi 
thực-hành, phải làm cùng một lúc cả ba việc, 
chẳng sót việc nào. Tại sao? Vì biết 

giữ giới, theo đúng kỷ-luật tự-giác, tâm-trí sẽ 
dừng lại, chẳng chạy lung-tung, nhờ đó 

mà được Định; có được định-lực, thì Trí- 

huệ mới phát-triễn lên. 


Ngược lại, nhờ có Trí-huệ, tâm-trí được an- 
định biết khép mình vào kỷ-luật, do đó việc 
giữ giới sẽ dễ-dàng và châu-đáo hơn. 

4.- Muốn phát-triên Trí-Huệ nhanh-chóng, cân 
theo đúng đường-lôi Văn-Huệ, Tư-Huệ và Tu- 
Huệ, gọi tắt là Văn, Tư, Tu. 


Thế nào là Văn, Tư, Tu? 


(a) Văn là nghe. Nghe gì ? Nghe và hiểu rõ về 
Kinh, Kệ bằng cách theo dõi các buổi giảng- 
pháp ở chùa, hay đọc sách dạy về giáo-lý: 


(b) Tư là suy-nghĩ; suy-nghĩ thật sâu-xa và tìm 
cách áp-dụng vào đời sông những lời dạy của 
Đức Phật nói trong Kinh-Kệ:; 


(c) Tu là sửa đôi. Sửa đổi cái chỉ? Sửa đồi tánh- 
tình cho có đức-hạnh, biêt suy-nghĩ cho chín- 
chăn, chăng lo ra, chăng nghĩ lang-bang. 


Áp-dụng đường-lối Văn, Tư, Tu là mỗi tuần 
phải đi chùa nghe giảng-pháp; nghe xong, phải 
hiểu rõ lời Phật dạy, suy-nghĩ cho kỹ, hễ còn 
chút nghi-ngờ chưa thấu, phải thưa hỏi lại ngay; 
và ghi nhớ thật đầy-đủ áp-dụng vào đời sống tu- 
hành của mình những điều đã học-hỏi được. 
Điều quan-trọng trong pháp Văn, Tư, Tu là phải 
biết quay vê bên trong tâm mình, xét xem điều 
mình nghe, mình đã hiểu rõ chưa, đã suy-nghĩ 
sâu-xa về điều mình vừa mới hiều thêm chưa, 
và chính mình đã áp-dụng điều mình vừa nghe 
chưa. Có quay về với lòng mình như thế, thì 
pháp Văn, Tư, Tu mới có hiệu-quả thiết-thực 
cho đời sống tu-hành của mình. 


5.- Chẳng cân có nhiêu kiễn-thức, thà biết ít mà 
biết chắc: học cho nhiều, biết cho lắm, mà chưa 
sắp-xếp cho có thứ-tự, thì thành ra rối Trí, có hại 
cho việc phát- -triển Trí-huệ. Vì thế, nên chọn một 
pháp-môn duy-nhứt và chỉ nên nghe, học, suy- 
nghĩ, và thực-hành cho kỹ pháp-môn ây. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 152: 


Bài Kệ chẳng có chữ nào khó hiểu; nhưng ý- 
nghĩa rất sâu-xa, dạy ta phải biết pháï-triên Trí- 
huệ, đề được giác-ngộ và giải-thoát, theo đúng 
điều thứ hai trong Tôn-chỉ của Đạo Phật: Từ-bi 
và Trí-huệ. 

Tu theo đạo Phật chẳng phải là chờ Phật độ cho 
mình thành Phật, mà là phải học hỏi lời Phật 
dạy, hiểu và thi-hành theo, để tự-mình tu-tập 
hầu đời nầy hay vào các đời sau mình được 
giải-thoát như Đức Phật. 

HỌC TẬP: 


- Học kỹ bài Kệ, đọc cho con-cái nghe khi chúng 
làm biêng học. 


(125).- Tích chuyện Đức Phật thành Đạo. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp theo 


lời thỉnh-cầu của Tôn-giả A-nan, có đề-cập đến 
sự-tích Thành-Đạo của Đức Phật Thích-ca. 


Thái-tử Tất-đạt-ta, họ Cồ-đàm, là con của Vua 
Tịnh-phạn và Hoàng-hậu Ma-gia, trị-vì tại thành 
Ca-tỳ-la-vệ. Đến năm hai mươi chín tuổi, Thái- 
tử rời cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con khôn, 
xuất- -gia đi tu thành một người ân-sĩ khổ-hạnh, 
dạo khắp châu-thổ sông Hằng, tìm thầy 

học Đạo. Các vị thầy đều dạy Thiền, nhưng 
giáo-lý của họ chẳng làm thoả-mãn lòng tìm 
kiếm Chơn-lý của Thái-tử Tất-đạt-ta, nên Ngài 
quyết- -tâm theo con đường riêng của mình. Ngài 
sống khổ-hạnh trong sáu năm nơi rừng sâu, ép 
mình theo một kỷ-luật khắc-khổ. Cho đến khi bị 
ngất xỉu và được thôn-nữ Thiện-Sanh dâng bát 
sữa, Ngài tỉnh-ngộ, bỏ lối tu khắc-khổ, chọn 
con đường Trung-Đạo, lánh xa hai cực-đoan: 
lợi-dưỡng và khổ-hạnh. Con đường Trung-Đạo 
chính là Bát-Chánh-đạo gồm có: Chánh-kiến, 
Chánh-tư-duy, Chánh-ngữ, Chánh-nghiệp, 
Chánh-mạng, Chánh tinh-tắn, Chánh niệm và 
Chánh-định, đưa đến cảnh-giới an-lạc, vắng- 
lặng của Niết-Bàn. 

Sau bốn mươi chín ngày đêm ngồi nhập-định 
dưới cội cây Bồ-đề, bên bờ sông Ni-liên-thiền, 
thái-tử Tất-đạt-ta chứng-đắc được quả-vị Vô- 


thượng Chánh-đẳng Chánh-giác, vào năm ba 
mươi lăm tuổi. Vào khoảng canh đầu đêm ấy, 
Thái-tử chứng được Túc-mạng-minh biết 

rõ được vô-số kiếp đã qua. Đến canh giữa, Ngài 
chứng được Thiên-nhãn-minh, thấy rõ nguyên- 
nhơn khiến cho chúng-sanh phải tái-sanh ở cối 
này, cõi nọ. Vào khoảng canh cuối cùng 

của đêm, Ngài chứng được Lậu-tận-minh, dứt 
mọi lậu-hoặc, giải-thoát được cảnh sanh-tử của 
Luân-hồi với Lý-thuyết Thập-Nhị Nhơn-Duyên 
theo hai chiều lưu-chuyên và hoàn-diệt. Đến khi 
bình-minh ló dạng, Thái-tử Tất-đạt-ta chứng 
được bốn Chơn-lý nhiệm-mâu là Tứ Diệu-Đế. 
Với Trí-huệ hoàn-toàn sáng-suốt Ngài chiếu-soi 
bốn Chơn-lý: Khổ-đé, Tập-đề, Diệt-đế và Đạo- 
đề, thấy rõ bổn-thê của mỗi Chơn-lý, sự cần- 
thiết phải thực-hiện về mỗi Chơn-lý và sự hoàn- 
tất việc thực-hiện về mỗi Chơn-lý: do đó, Ngài 
chứng-đắc được Trí-huệ đại-giác của Phật-đà, 
trở thành Đức Phật Thích-ca Mâu-nI. 


Chỉ sau khi bốn Chơn-lý Nhiệm-mâu hiện lên 
thật rõ-ràng, trong-suốt nơi tâm thanh-tịnh của 
Ngài, với ba lần chuyền và mười hai hành- 
tướng, Ngài mới tuyên- -bố lên cho tất cả ở Gõi 
Người, cõi Trời và cõi Phạm-thiên biết rằng 
Ngài đã chứng-đắc được quả-vị Vô-thượng 
Chánh-đẳng Chánh-giác. 


Liền sau khi đã giác-ngộ và giải-thoát hoàn- 
toàn, Ngài thôt lên bài Chứng-đạo-ca, diễn 
thành ra hai bài Kệ sau đây: 


Lang-thang qua bao kiếp Luân-hồi, 
Ta cô tìm nhưng rôi chưa gặp 
Kẻ xây dựng lên ngôi nhà nây, 
Cứ mãi tái-sanh, khô-sở thay! 
(Kệ số 153.) 


Ô kià! Anh thợ làm nhà! 
Nay ta bắt gặp, khó mà xây thêm. 
Cây đòn-tay bên thêm gẫy đồ, 
Rui mè, kèo cột bỏ ngồn-ngang. 
Ta nay chứng-đắc Niết-Bàn, 
Ai-tham, dục-vọng, hoàn-toàn tiêu-vong. 
(Kệ số 154.) 


TÌM HIẾU: 
Xin Lưu-Ÿ: 


Tích chuyện Thành-Đạo của Phật Thích-Ca vừa 
được đọc qua vốn được kết- -tập dựa theo nh 
Chuyên Pháp-Luân. Kinh này được Đức Phật, 
sau khi chứng-đắc quả-vị Phật, tuyên-giảng cho 
năm anh em ông Kiều-trần-như nghe, tại vườn 
Lộc-uyên, thành Ba-la-nai. 


Vì ý Kinh rất thâm-sâu và Tích chuyện lại dùng 
nhiều danh-từ chuyên-môn khó hiểu, Thiện- 
Nhựt mạn phép viết lại hai đoạn chót của Tích 
chuyện theo lời-lẽ thông-thường, trước khi 

bắt đầu việc TÌM HIẾU: 


"... Sau bôn mươi chín ngày đêm ngôi thiên 
dưới cội cây Bô-đê, Thái-tử Tắt-đạt-ta chứng 
được quả-vị Phật. Vào đêm cuôi, Ngài lân-lượt 
chứng được Túc-mạng-minh, nhớ được các kiễp 
sống đã qua, Thiên-nhãn-minh, nhìn thẫy 
chúng-sanh phải tái-sanh mãi trong cảnh Luân- 
hôi và Lậu-tận-minh, dứ†-khoát dẹp tan mọi lậu- 
hoặc nơi thân-tâm mình. . 


Khi bình-minh vừa ló dạng, Ngài chứng-đắc 
được bốn Chơn-lý Nhiệm-mâu là Khô-đế, Tập- 
đề, Diệt-đễ, vàÐạo-đề. Tâm-trí thanh-tịnh của 
Ngái lân-lượt chiễu-soi từng Chơn-lý, thầy rõ thê 
nào là Khổ ( = kKhô-đề) cân được hiễu rõ; 
nguyên-nhơn đã gây ra Khỗ ( = Tập- đề) cân 
được đoạn-tận; đến sự tận-diệt của Khổ ( = Diệt- 
đề), cân được chứng-ngộ và con đường đi đến 
sự lận-diệt Khô ( = Đạo-đế), cần được tu- -tập. Về 
mỗi Chơn-lý, tâm-trí thanh-tịnh của Ngài lân-lượt 
chuyền- động qua ba giai-đoạn gọi là ba lần 
chuyễn: (1) thây rõ, (2) đang hiều và (3) đã 
thông-đạt chẳng còn chút nghi-ngờ; ba lần 


chuyền-động như thê cho bốn Chơn-lý thành ra 
là mười hai hành-tướng. 


Bây giờ, biết chắc mình đã chứng được Trí-Huệ 
Bát-nhã Ba-la-mật, Ngài mới tuyên bó cùng mọi 
chúng-sanh trong ba cõi, rằng Ngài đã đạt được 
ngôi-vị Phật. Sau đó, Ngài thốt lên bài Chứng- 
đạo-ca, tức là hai bài Kệ số 153 và 154. 


A.- Nghĩa Chữ: 


- oự-lích Thành-Đạo: những sự-việc có thật đã 
xảy ra khi Thái-tử Tất-đạt-ta hoàn-thành việc tu- 
tập để chứng-đắc ngôi-vị Phật. 


- Thái-tử: con trai lớn của Vua, sẽ nối ngôi Vua. 


- Tât-đạt-ta: tên của Đức Phật Thích-ca, khi 
chưa xuất-gia; tiếng Pali là S/ddhattha. 


- Cô-đàm: họ của thái-tử Tất-đạt-†a; tiếng Palli 
là Gotama. 


- Tịnh-phạn = tên Vua cha của Thái-tử Tât-đạt- 
ta, tiêng Pali là Suddhodana. 


- Ma-gia: tên của Hoàng-hậu, mẹ của Thái-tử 
Tất-đạt-ta, tiếng Pali là Màyà. 


- Ca-fÿ-la-vệ: thủ-đô nước Xá-vệ, quê- hương 
của Thái-tử, nay thuộc phần đất của vương- 
quốc Nepal; tiếng Pali là Kapilavatthu. 


- Vợ đẹp con khôn: Vợ của Thái-tử Tắt-đạt-ta là 
công-chúa Gia-du-đà-la ( Yasodharà); con của 
Thái-tử là La-hâu-la (ahuia). 


- Châu-thổ: Châu = côn, bãi cát đất; Thổ 
= đât. Châu-thô là khu-vực hai bên dọc theo 
dòng sông. 


- sông Hằng: một con sông lớn ở Ấn-độ, 
tiêng Pali là Gangà. 


- Chơn-lý = Sự-Thật. Ở đây, ý muốn nói đến Sự- 
Thật thoát được mọi khô-đau trong thân-phận 
của mọi chúng-sanh. 


- Khỗ-hạnh = Khổ = khắc-khỗ; Hạnh = hạnh- 
kiểm; hành- -động. Khô-hạnh là Cuộc sống khắc- 
khổ, thiếu-thốn; tương-truyền rằng khi tu khô- 
hạnh, thái-tử Tât- đạt-ia chỉ ăn mỗi ngày có mấy 
hột mè, thân-thê gầy-yếu, chỉ còn da bọc 
xương. 


- Thiện-Sanh: dịch nghĩa tên của nàng thôn-nữ, 
tiêng Pali là Su/àfà 


- Tỉnh-ngộ: thức-tỉnh, nhận biết mình đã lầm. 


- Irung-Đạo: Trung = ở giữa; Đạo 

= con đường. Trung-Đạo là con đường ở giữa, 
tránh xa cả hai nẻo khắc-khỗ và hưởng-thọ. 
Trung-Đạo, tiễng Pali là Majjhinapatipagdà. 


- Cực-đoan: Cực = rất, cùng- cực, quá- 
mức; đoan = đầu cùng; mức CUỔi; Cực-đoan là 
chỗ quá mức; ở đây nói về lối sống, có hai cực- 
đoan: một đầu chỉ lo hưởng thọ vật-chất đầy-đủ, 
phủ-phê, gọi là lợi-dưỡng; còn một đầu nhịn ăn, 
chịu đói lạnh, ép-xác, gọi là khổ-hạnh. 


- Lợi-dưỡng = hưởng lợi thật đầy-đủ về vật-chát. 
- Chánh-kiễn = ý-kiễn đứng-đẳn, chơn chánh. 


- Chánh tư-duy = suy-nghĩ đứng-đắn, chơn- 
chánh. 


- Chánh ngữ = lời nói đứng-đắn, chơn-chánh 
- Chánh nghiệp = việc làm, hành-động, sự- 
nghiệp đứng-đăn, chơn-chánh. 


- Chánh-mạng = nghề-nghiệp sanh-sông đứng- 
đăn, chơn-chánh. 


- Chánh-tinh-tẫn = nỗ-lực, cô-gắng đứng-đắn, 
chơn-chánh. 


- Chánh-niệm = ý-nghĩ, tư-tưởng trong 
tâm đứng-đăn, chơn-chánh 


- Chánh-định = tâm-ý dừng lại, chẳng nghĩ ngợi 
lang-bang, giữ trong sự lặng-lẽ đứng-đăn, chơn- 
chánh. 


- An-lạc: An = yên; Lạc = vui; cảnh an-iạc là 
cảnh yên-vui, sướng. 


- Niễt-Bàn: tâm-trạng của người đã dứt bỏ hết 
mọi phiền-não, chẳng còn tái-sanh nữa. Theo 
tiếng Phạn Nirvana, có nghĩa là ra khỏi rừng u- 
tối, tức là thoát khỏi mọi phiền-não, mê-lầm, 
ngu-tối. 


- Nhập-định: Nhập = vào; Định = ở yên. Nhập- 
định là ngôi Thiên, tâm-trí văng-lặng, yên-ôn, ý- 
tưởng dừng lại, chăng xao-lãng. 


- Bô-đê: chữ Phạn là Bodhi, nghĩa là giác- 
ngộ, hiễu rõ lẽ sống chết của chúng-sanh. 
Nguyên là cây Pippala,thần cao trên 10 thước, 
cành to, lá hình trái-tim, hột to có thê kết thành 
chuỗi, Thái-tử Tất- đạt-ta ngồi Thiền 49 

ngày đêm dưới gốc cây nây, thành Phật, nên 
gọi là cây Bô-đê. 


- Sông Ni-liên-thiên: sông khá rộng ở Ân-độ, tên 
tiêng Pali là Neranjarà. 


- Vô-thượng Chánh-đẳng Chánh-giác: Vô- 
thượng = cao nhứt, chẳng có gì cao 

hơn; Chánh-đẳng = ở vào hàng cao-quí, chơn- 
chánh nhứt; Chánh-giác = giác-ngộ chơn-chánh 
nhứt. Quả-vị Vô-thượng Chánh-đẳng Chánh- 
giác dịch nghĩa chữ Phạn Anouftara Samyas 
Sambôdhi, còn gọi là Vô-thượng Bô-đê, hay nói 
gọn hơn nữa là thành Phật. 


- Canh đâu, canh giữa, canh cuối: ở Ấn-độ, ban 
đêm chia ra ba canh; khác với Việt-nam, đêm có 
năm canh, môi canh hai giờ. 


- Iúc-mạng-minh: Túc = ngày xưa; Mạng = đời, 
kiếp sống; Minh = biết rõ. Túc-mạng-minh là 
khả-năng nhớ được các đời sống đã qua; tiếng 
Pali là Pubbenivàsànussafi nàna. 


- Phiên-nhãn-minh: Thiên = Trời; Nhãn = con 
mắt; Minh = biết rõ. Thiên-nhãn-minh là khả- 
năng nhìn thấy được các sự-vật bị ngăn-che; 
tiếng Pali là Dibbacakkhu nàna. 


- Lậu-tận-minh: Lậu = lậu-hoặc, các phiền-não 
từ bên trong rỉ chảy lộ ra thành hành-động xấu- 
ác; Tận = dứt hết; Minh = biết rõ. 

Chứng được Lậu-tận-minh thì dứt hết các 
phiền-não bên trong mà trở nên giải-thoát. 


- Thuyết Thập-nhị Nhơn-Duyên: Thuyết = lý- 
thuyết; Thập- -_nhị = mười hai; Nhơn-duyên 

= nguyên-cớ. Thuyết này được dịch là thuyết 
Mười hai Nhơn-duyên, tiễng Pali 

là Paficcasamuppàada. 


Thuyết này có hai chiều; 


(a) chiều lưu-chuyền là (1) Vô-minh ( = sự ngu- 
tối) duyên Hành ( = hành-nghiệp, hành-động); 
(2) Hành duyên Thức ( = sự hiểu-biết); 

(3) Thức duyên Danh-sắc ( = tên hay tâm và 
vật); (4) Danh-sắc duyên Lục-nhập ( = sáu giác- 
quan); (5) Lục-nhập duyên Xúc ( = sự va-chạm); 
(6) Xúc duyên Thọ ( = cảm-giác); 

(7) Thọ duyên Ái ( = yêu thích); 

(8) Ái duyên Thủ ( = chấp chặt giữ lấy); 

(9) Thủ duyên Hữu ( = đời sống); 

(10) Hữu duyên Sanh ( = sự sanh-đẻ ra, tái- 
sanh); (11) Sanh duyên Tử ( = chết); 

(12) Tử duyên Vô-minh. Theo chiều lưu- 
chuyền nầy, thì cứ mãi mãi sanh-tử, tử-sanh 
trong vòng Luân-hồi (Chữ duyên dùng ở đây 

có nghĩa là: do đó mà sanh ra) 


(b) chiêu hoàn-diệt là: (1) Hết-vô-minh thì 

dứt Hành; (2) Hành dứt thì Thức dứt; 

(3) Thức dứt thì Danh-sắc dứt; (4) Danh-sắc dứt 
thì Lục-nhập dút; (5) Lục-nhập dứt thì Xúc dứt; 


(6) Xúc dứt thì Thọ dứt; (7) Thọ dứt thì Ái dứt; 
(8) Ai dứt thì Thủ dứt; (9) Thủ dứt thì Hữu dút; 
(10) Hữu dút thì Sanh dứt; (11) Sanh dứt 

thì Tử dứt. Theo chiều hoàn-diệt này thì ra 
khỏi được vòng sanh-tử, tử-sanh của Luân- 
hồi, đắc quả-vi Duyên-giác. 


- Lưu-chuyễn: Lưu = chảy; Chuyền = chuyễn- 
động. Chiều Lưu-chuyên của Thuyết 12 Nhơn- 
duyên cho thấy rõ tại sao chúng-sanh phải trôi 
lăn mãi trong cõi đau-khổ của Luân-hồi. 

Tiếng Pali gọi chiều lưu-chuyền là Anuloma. Về 
chữ duyên dùng trong chiều lưu-chuyên, như 
nói “Vô-minh duyên Hành”, có nghĩa là gây nên, 
tạo ra cơ-hội cho việc sau xảy đến; tức là: "Vì đã 
có Vô-minh, nên Hành mới sanh ra, mới có 
theo." 


- Hoàn-diệt: Hoàn = trở lại; Diệt = tiêu mất. Theo 
chiều hoàn-diệt thì phá vỡ được vòng lắn-quần 
sanh-tử, tử-sanh của Luân-hồi. Hễ phá-vỡ được 
một nguyên-nhơn trong mười hai nhơn-duyên, là 
vòng tròn lẫn-quân bị đứt, nhờ đó mà giải- 

thoát được khỏi Luân-hồi. Tiếng Pali gọi 

chiều Hoàn-diệt là Patiloma. 


- Tứ-Diệu-Đế: Tứ = bỗn; Diệu = nhiệm-mầu; Đề 
= Chơn-lý. 


- Khỗ-đễ = Chơn-lý về sự đau-khổ của thân- 
phận chúng-sanh trong cõi Luân- hồi. Phật-học 
Bắc-tông phân-biệt tám sự Khổ, được gọi 

là Bát-Khổ: (1) Sanh là Khỗ:; (2) Lão, già là Khổ; 
(3) Bịnh, đau-ốm là Khô; (4) Tử, chết là Khổ; (5) 
Ái biệt-Jy, thương nhau phải xa nhau là Khổ; (6) 
Oán tăng hội, ghét nhau mà phải gân nhau là 
Khổ: tì Câu bắt đắc, mong-câu mà chẳng được 
là Khổ: (8) ngũ-âm xí thạnh, thân năm uẫn phát- 
triển quá mạnh và thiếu thăng-bằng, là Khổ. 
Tiếng Pali gọi Khổ-đề là Dukkha Ariya Sacca. 


- Tập-đề = Chơn-lý về nguyên-nhơn của Khổ, 
tức là sự tham-ái; còn gọi là khá†-ái, ái- 

dục. Tiếng Pali gọi Tập-đề là Samudaya Ariya 
SaCcca 


- Diệt-đế = Chơn-lý về sự tiêu-diệt mọi Khổ-đau, 
tức là chứng-đắc được cảnh an-lạc của Niết- 
Bàn. Tiếng Pali gọi Diệt-đề là Nirodha Ariya 
Sacca. 


- Đạo-đề = Chơn-lý về con đường đưa đến sự 
giác-ngộ và giải-thoát, tức là Báf-Chánh- 

Đạo, hay Bát- Thánh-Đạo, hay 

con đường Trung-Đạo. Con đường nây có tám 
ngành, được kê ra trong Tích chuyện. Tiếng Palli 
gọi Đạo-đề là Magga Ariya Sacca. 


- Đại-giác: Đại = lớn; Giác = biết rõ. Đại-giác là 
hoàn-toàn giác-noộ. 


- Phật-đà: phiên-âm chữ Phạn Buddha, có nghĩa 
là Đại-giác. 

- Mâu-ni: phiên âm chữ Phạn Mouni, có nghĩa là 
bực nhơn-từ, đức-hạnh và tịch-tính. Trong Phật- 
hiệu Thích-ca Mâu-ni, chữ Thích-ca là dòng họ, 
chữ Mâu-ni là tiễng tôn-xưng Ngài là bực nhơn- 
từ, tịch-fính. 


- Ba lân chuyến: ba lần tâm chuyên-động; đó là: 
(1) biết đang tháy, (2) biết đang hiễu, (3) biết đã 
hiệu chăng còn nghi-ngờ. 


- Mười hai hành-tướng: Hành-tướng = hình- 
tướng chuyên-động của Tâm. Mười hai hành- 
tướng đó là ba lần chuyền cho mỗi Chơn-lý, 
nhơn lên cho bốn Chơn-lý, thành ra mười 

hai hành-tướng của Tâm. 


- Chứng-đạo-ca: Chứng = chứng-đắc, biết chắc 
đã được; Đạo = đường-lối tu-hành; Ca = bài 
thơ, bài Kệ, bài hát. Các bực tu-hành khi được 
đắc-đạo, thường thốt ra lời cảm-xúc nói lên sự 
chứng-đạo của mình. 


- Ngôi nhà nây = nghĩa bóng, ngôi 
nhà ở đây là thân-tâm. 


- Tái-sanh = sanh trở lại cõi đời sướng ít khổ 
nhiêu nây. 

- Cây đòn-tay = xà ngang, khúc gỗ lớn nằm 
ngang trên sườn nhà. 


- Hui, mè, kèo = những khúc gỗ để dựng lên nóc 
nhà. 


- Ái-tham: Ái = yêu, thích; Tham = ham quá. 
- Dục-vọng: Dục = ham-muốn; Vọng = vọng-cầu. 
- Tiêu-vong = tiêu mất đi hết cả. (Vong = mất.) 


- Kêt-tập = dựa theo lời Phật giảng mà ghi nhớ 
lại và chép lại thành Kinh, sách, cho người 
sau đọc. 


- Kinh Chuyên Pháp-Luân: Chuyền = quay, 
chuyên-động; Pháp = pháp-tu; Luân = bánh 
xe; Chuyên Pháp-Luân là quay bánh xe Pháp, 
tức là đem Chánh-pháp ra giảng-dạy. Kinh nầy 
là bài pháp đầu-tiên của Đức Phật Thích-ca, 
ngay sau khi Thành-Đạo. 


- Kiêu-trân-như: tên của vị tu-sĩ tu khổ-hạnh, vốn 
là bạn đồng-tu với Thái-tử Tất-đạt-†ta. Sau khi 
nghe Kinh Chuyên Pháp-Luân, ông Kiều trần- 
như đắc quả A-la-hán. Tèn tiếng Pali 

là Annatàkondanna. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện kế lại sự-tích có thật của việc 
thành Đạo của Đức Phật Thích-ca, vì thế rất 
quan-trọng cho người Phật-tử, để có đầy-đủ 
lòng tin vào Đức Phật. Tích chuyện mang nhiều 
ý-nghĩa quan-trọng sau đây: 


1) Sự-tích của Đức Phật Thích-ca là việc có 
thật: còn rất nhiều chứng-tích chứng thật lịch-sử 
của Đức Phật ở Ân-độ, ở Nepal, như các trụ-đá 
của vua A-dục, tháp Đại-giác, Bồ-đề đạo-tràng, 
núi Linh-thứu, vườn Lâm-tÿy-ni, thành Ca-ty-la- 
vệ, v.v. Người Phật-tử biết vị giáo-chủ của mình, 
trước cũng là người như mình, chớ chẳng phải 
Thằn-thánh chỉ, chính nhờ tu-tập mà Ngài mới 
thành Phật. 


2) Sự tu-hành khỗ-hạnh sáu năm của Thái-tử 
Tắt-đạt-ta chẳng phải là vô-ích, mặc dù vê sau 
con đường Trung-Đạo khuyên nên tránh ởi. Tại 
sao? Vì sự khổ-hạnh luyện cho ta biết tuân theo 
một kỷ-luật chặt-chẽ để tu-hành; tu mà chẳng 
theo một kỷ-luật, vui thì tu, chán thì thôi, làm sao 
mà thành-công được. Ngày nay, ta có tránh là 
tránh áp-xác, vì có hại cho sức khoẻ; nhưng 


phải biết khép mình vào kỷ-luật tu-tập hằng 
ngày. 


3) Thời-gian dài nhập-định bôn mươi chín 

ngày đêm có vẻ khó tin được, vì còn các nhu- 
cầu về thể-xác như ăn-uống, tiểu-tiện. Nhưng 
khoa-học đã chứng-minh, khi thân-tâm hoàn- 
toàn trong tư- thế tĩnh- -lặng, các bộ máy tiêu-hoá, 
bài-tiết bên trong đều chạy chậm lại. Ý- nghĩa. 
quan-trọng cho người Phật-tử là khi ngôi Thiền, 
phải bền gan chịu đựng sự tê chơn, mỏi lưng, 
v.v. mới có thê điều-phục được tâm-ý trong một 
thời-gian lâu mà nhập-định. 


4) Một điểm quan-trọng nhứt vê Bón Chơn-Lý 
Nhiệm-mâu: Khô, Tập, Diệt, Đạo: khi quán-chiều 
rõ-ràng và trước khi tuyên-bố đã đắc-đạo, tâm- 
trí của Đức Phật trải qua ba lần chuyên và mười 
hai hành-tướng. 


Điều đó có nghĩa là gì? Mười hai hành-tướng là 
mười hai lần chuyễển-động của Tâm. Chuyễn- 
động như thế nào? Mỗi lần quán-chiều một 
Chơn-lý, Tâm ghi-nhận: (1) quán-thẫy được 
Chơn-lý, thấy được bồn-thê của nó; (2) soi- 
thấu được sự cầằn-thiết cần phải thực-hành về 
Chơn-lý đó, tức là đang hiễu rõ về Chơn-lý đó; 
(3) chiếu-nhận đã hoàn-tất việc thực-hiện Chơn- 


lý đó, tức là đã hiều rõ và thi-hành xong về 
Chơn-lý đó, chăng còn chút nghi-ngờ nào cả. 


Riêng khi ghi-nhận lần thứ nhì, soi-thầu sự cần- 
thiệt cân phải thực-hành vê Chơn-lý đó, thì mỗi 
Chơn-lý môi khác: 


- về Khô-đề, cần phải liễu-trí, nghĩa là biết thật 
rõ-ràng; 


- về Tập-đề, cần phải đoạn-tận, nghĩa là phải. 
tiêu-diệt cho hêt nguyên-nhơn gây ra đau-khô là 
sự tham-ái. 


- về Diệt-đề, cần phải chứng-ngộ, nghĩa là phải 
tu-hành thê nào đê đắc cho được cảnh-giới 
Niêt-Bàn an-lạc; 


- về Đạo-đề, cần phải fu-tập, nghĩa là phải áp- 
dụng vào đời sông tu-hành, cả tám ngành 
của Bát-Chánh-Đạo. 


Trong mỗi lần Tâm chuyên-động, khi quán- 
chiếu Tứ-Diệu-Đé, Thái-tử Tắt-đạt-ta đều ghi- 
nhận rõ-ràng mỗi hành-tướng; như thế, tâm- 
frí Ngài hoàn-toàn theo dõi và kiểêm-soát được 
chính tâm của Ngài; đó chính là tâm chiếu lây 
tâm, trong sự thanh-tinh hoàn-toàn. Đây là bài 
học vô-cùng quí-giá cho những người hành 
Thiền, nhập Định. 


(2) Ý-nghĩa của hai bài Kệ số 153 và 154: 


Hai bài Kệ này quan-trọng vào bực nhứt, người 
Phật-tử cần học thật kỹ. Các nhà văn trên thế- 
giới xem đấy như là một trong các bài thơ tuyệt- 
tác của nhơn-loại. Thiện-Nhựt rất lo-ngại chẳng 
biết khi chuyên-dịch sang tiếng Việt, có còn 

giữ được ý-vị của bài Kệ nguyên-tác hay chăng. 


Cả hai bài Kệ, đúng ra chỉ là một bài, 

bài Chứng-Đạo-ca của Đức Phật Thích-ca, nói 
lên sự cảm-xúc vô-cùng vui-sướng khi đã hoàn- 
toàn giác-ngộ và giải-thoát. Giác-ngộ được 

gì? Giác-ngộ được rằng thểế-xác này gây đau- 
khỗ qua bao kiếp sống Luân-hồi, và do 

chính nguyên-nhơn Ái-tham đã khiên ta phải 
mang lây thể-xác đó. Giải-thoát khỏi được 
những gì? Giải-thoát khỏi mọi phiền-não từ bên 
trong thân nây gây ra, vì kế từ đây chẳng còn 
phải tái-sanh để mang thân ấy nữa. Tóm lại, sự 
vui-mừng đó, là do chứng được cõi vô-sanh của 
Niễt-bàn an-lạc. 


Thử phân-tách từng câu: 


- Lang-thang qua bao kiếp Luân-hồi": Tại sao 
phải lang-thang? Vì ở mỗi đời sông bị khô-đau 
chông-chât, chăng biêt hướng đê thoát khô. 


- "Ta cô tìm nhưng rôi chưa gặp”: Tại sao tìm 
chăng gặp? Vì tâm-trí còn bị vô-minh ( = sự ngu- 
tôi) che-lâp nên tìm chăng thây được. 


- "Kẻ xây dựng lên ngôi nhà nây": Ngôi 

nhà nào? Đó là tấm-thân mà ta mang lấy để 
che-chở cho ta. Kẻ xây-dựng nhà nây là ai? Đó 
là sự Ái-tham, lý-do khiến ta phải mang lấy tám- 
thân này hết đời nầy sang đời khác. Nói khác 
đi, kẻ xây-dựng nên ngôi nhà nây, chính là sự 
Ái-tham từ bên trong thân-tâm này, đã khiến 

ta tái-sanh mãi đễ mang lẫy thân-xác. 


- "Cứ mãi tái-sanh, khỗ-sở thay!": Tại sao mãi 
tái-sanh? Vì quá tham-luyễn vào thân-xác, quá 
ham sống sợ chết, nên phải t4i-sanh đễ có thân- 
xác mà sống. Tại sao lại khổ-sở thay? Vì cuộc 
sống trong cảnh Luân-hồi sướng ít, khổ nhiều, 
như đã xét qua về Bái-Khổ. 


- "Ô kià! Anh thợ làm nhà!”: đây là lời vui-mừng 
vì đã tìm thấy ra điều mình đang tìm kiếm suốt 
nhiều đời kiếp qua mà chưa gặp được. Anh thợ 
làm nhà nào đó? Đó là kẻ khiến ta có được căn 
nhà nầy, tức là có tâm- thân này; kẻ Ấy chính là 
sự Ái-tham, sự quyến- luyên, tríu- -mền bám vào 
thân thể-xác đề được sống, dầu là sống mãi 
trong sự đau-khỏ. 


- "Nay ta bắt gặp, khó mà xây thêm": Nhờ đâu 
mà bắt gặp được? Chính nhờ ở Trí-huệ sáng- 
suốt khám-phá ra "anh thợ ấy" chẳng ở đâu xa, 
mà chính ngay bên trong ta, chính là sự Ai-tham 
của ta. Đã ở bên trong ta, do ta tự-tạo nên, thì 
sự ái-tham cũng sẽ bị chính ta diệt bỏ đi, bởi thế 
cho nên “anh thợ làm nhà = Ai-tham” đó 

mới "khó mà xây thêm” Xây thêm làm sao được, 
vì ta chẳng còn ham-muốn căn nhà của anh 
nữa. Nói khác đi, kế từ nay, ta chẳng còn 

muốn fái-sanh nữa. 


- "Cây đòn-tay bên thêm gẫy đỗ": Cây đòn- 

ay nào? Trên sườn nhà, cây đòn-tay chống-đỡ 
cả ngôi nhà, nghĩa bóng ở đây, chính là sự vồ- 
minh ( = ngu-tôi); vì vô-minh mà phải bị tái-sanh; 
nay hết-vô-minh thì cũng như cây đòn-tay bị 
gẫy-đỏ, làm gì mà dựng được căn nhà? Nói 
khác ởi, ta nay đã được Trí-huệ, thì vô-minh bị 
vẹt tan, hết vì ngu-muội mà fham-ái nữa, hết vì 
mê-lầm mà quá tríu-mén vào thân-xác này nữa. 


- "Hui, mè, kèo, cột bỏ ngỗn-ngang”: các vật-liệu 
xây-cất bị bỏ ngồn-ngang chẳng được dùng 
nữa, thì làm sao mà cất nhà mới nổi? Nghĩa 
bóng của rui, mè, kèo, cột, ở đầy là các lậu- 
hoặc, phiền-não như tham, sân, si, mạn, 

nghĩ, v.v. 


II, 


- "Ta nay chứng-đắc Niết-Bàn”: "Chứng- 
đắc Niễt-bàn" theo nghĩa dễ hiểu là gì? Đó là kể 
từ nay, ta chẳng phải còn fái-sanh nữa, 
chứng được cối vô-sanh, sống mãi mãi 
với pháp-thân ( = tâm thân đạo-lý, vô-hình- 
tướng, chẳng sanh mà chẳng diệt, hằng- 
còn) trong cảnh an-lạc và tịch-diệt. 


- "Ái-tham, dục-vọng hoàn-toàn tiêu- 

vong”: Khi ái-tham và dục-vọng đã mất bặt luôn 
khỏi tâm thì hành-giả đã đắc được tâm thanh- 
tịnh và chứng-đắc quả-vị A-la-hán, hoàn-toàn 
giác-ngộ và giải-thoái. 

HỌC TẬP: 


1.- Đọc thật kỹ Tích chuyện, ghi nhớ các điểm 
chánh, vì đó là Lịch-sử của Đức Phật. Muỗn 
xứng đáng là Phật-tử, phải biết rõ lịch- 

sử của đẳng Từ-phụ. 


2.- Học thuộc lòng hai bài Kệ, vì đây là 

bài Chứng-Đạo-ca của Đức Phật Thích- 

ca; nghĩa-lý thâm-sâu giúp ta vững tin nơi Phật- 
đạo và tinh-tân tu-hành theo Chánh-pháp. 


đ.- lích chuyện và hai bài Kệ là bản tóm-tắt sơ- 
lược tất cả giáo-lý nhà Phật. Thiện-Nhựi rất tiếc 
mình chẳng đủ sức để TÌM HIẾU gọn-gàng và 

dễ đọc hơn như đã làm. Xin người đọc còn chỗ 


nào chưa rõ, nên đến thưa hỏi thêm các bực 
xuât-gia cùng các thiện-tri-thức. 


(126).- Tích chuyện con ông Đại-Đả-na. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại rừng Mi-già, 
gân thành Ba-la-nai, trong một kỳ giảng-pháp, 
có đê-cập đên người con trai của ông Đại-Đà- 
na. 


Thuở ấy, ở thành Ba- la-nại có một người giàu- 
có tên là Đại-Đà-na. Ông có người con trai lúc 
còn nhỏ chẳng chịu học-hành gì, đến khi 
trưởng-thành, cưới được một người vợ, con gái 
của một người cũng rất giàu-có. Người vợ cũng 
giống chồng, chẳng có sự giáo-dục khi còn trẻ. 
Khi cha mẹ hai bên qua đời, vợ chồng người ấy 
được thừa-hưởng gia-tài to-lớn của bên chồng 
và bên vợ. Cả hai người đều là người dốt-nát, 
chẳng biết giữ-gìn của-cải, chẳng hiểu cách 
làm-lụng để của-cải được sanh lợi thêm, cả 
ngày họ chỉ biết ăn ngon mặc đẹp, uống rượu, 
đánh bạc, vui đùa mà thôi. Chẳng bao lâu, tài- 
sản của họ lần lần tiêu-tán, họ trở nên thiếu- 
thốn. Báy giờ họ bán cả đất cát, ruộng vườn để 
trả nợ, và sau cùng phải bán luôn ngôi nhà đang 
ở cùng các bàn ghé, rồi lang-thang nơi đầu 
đường xó chợ đi ăn xin, sống nhờ vào sự bố-thí 
của kẻ khác. 


Một hôm, Đức Phật nhìn thấy con trai ông Đại- 
Đà-na, ăn mặc rách-rưới, thân-thễ gày-yếu, già- 
nua, đang đứng dựa lưng vào vách tường chùa, 
chờ các vị Sa-di đem các thức ăn còn thừa ra 
cho mà ăn. Đức Phật mỉm cười; lúc ấy Tôn-giả 
A-nan đứng bên cạnh mới thưa hỏi tại sao Phật 
lại CƯỜi. 


Đức Phật bảo: "Này A-nan, hãy nhìn con trai 
ông Đại-Đà-na đang đứng dựa tường kia. Con 
nhà giàu-có, anh ta lúc thiếu-thời chẳng học- 
hành chỉ cả, sống một cuộc đời thật là vô-dụng. 
Nếu vào buổi đầu của cuộc đời, anh ta biết bảo- 
tồn tài-sản của mình, anh sẽ trở thành một nhà 
cự-phú. Hay nếu biết xuất-gia, thọ-giới Tỳ-kheo, 
thì nay anh có thê đắc được quả- vị A-la-hán và 
vợ anh, nếu biết tu-hành cũng có thể 

chứng được quả-vị A-na-hàm. Nếu vợ chồng 
anh, vào tuôi trung-niên, biết làm-lụng để của- 
cải sanh lợi, thì nay cả hai cũng khá-giả. Hay 
nếu họ đi tu vào thời đã đứng tuổi, thì nay chồng 
cũng chứng được quả A-na-hàm, vợ được quả 
Tư-đà-hàm. Nếu hai người ấy vào lúc tuổi đã xế 
chiều, biết giữ-gìn tiền-của, thì nay hai vợ chồng 
già cũng có đủ ăn. Hay nếu về già, họ đi tu, thì 
nay chồng cũng đắc được quả Tư-đà-hàm, vợ 
cũng chứng quả Tu-đà-huờn. Tuy nhiên, vì cả 
trong ba giai-đoạn thời-gian của đời sống, họ đã 


chẳng, biết làm điều lợi-ích nào, cho nên họ đã 
mất hết cả tài-sản, bỏ qua những co-hội quí để 
chứng-đắc được các Đạo và Quả. " 


Rồi Đức Phật mới nói lên hai bài Kệ sau đây: 


Lúc thiếu-thời, chẳng sống đời Phạm-hạnh, 
Chẳng đi làm đề được lãnh tiền lương. 
Đến tuổi già, trông giỗng con cò hương 
Ủ-rũ bên hô thường vắng cá tôm. 

(Kệ số 155.) 


Lúc thiêu-thời, chẳng sóng đời Phạm-hạnh, 
Chẳng đi làm đề. được lãnh tiên lương. 
Đến tuôi già, nằm dài như cung gãy, 
Nhìn di-vẫng, than-thở nhớ thương. 

(Kệ số 156.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Đại-Đà-na: tên vị nhà giàu này, tiếng Pali 
là Mahàdhana. 


- Ba-la-nai: tên thành-phô lớn của Ẩn-độ; 
tiêng Pali là Varanasì. 


- Thừa-hưởng = nhận lãnh để hưởng-dụng. 


- Sa-di = Xin nhắc lại: người mới vào chùa tập- 
sự tu-hành, chưa thọ-giới Tỳ-kheo; tiếng Pali 
là Samanera. 


- A-nan: tên vị thị-giả của đức Phật Thích-ca; 
tiếng Pali là Ànanda 


- Thiêu-thời: Thiêu =còn trẻ, nhỏ tuổi; Thời 
= thời-gian. Thiêu-thời là vào khoảng còn trẻ, 
chưa đên hai mươi tuôi. 


- Vô-dụng: Vô = chẳng; Dụng = dùng được. Vô- 
dụng là chăng có ích-lợi gì, chăng dùng được 
vào việc gì. 

- Bảo-lôn: Bảo = bảo-vệ, giữ-gìn; Tôn 

= còn. Bảo-iôn là giữ-gìn cho còn nguyên-vẹn. 


- Cự-phú: Cự = to lớn; Phú = giàu-có. Cự-phú là 
giàu-có lớn. 

- Trung-niên: Trung = giữa; Niên = tuôi. 

Tuôi trung-niên vào khoảng bôn, năm mươi tuôi; 
còn gọi là đứng tuổi. 

- Tuổi đã xế chiêu: đến tuôi già, như mặt trời về 
chiêu sắp lặn. 


- Tu-đà-huờn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la- 
hán: Bồn quả-vị, từ thâp đên cao, của hàng 
Thanh-văn( = các đệ-tử sông gân bên Phật, 


nghe kinh mà tu-tập).(1) Tu-đà-huờn còn gọi 

là Nhập-Lưu ( = bước vào dòng nước Thánh) 
hay là Thắt-Lai ( = còn tái-sanh bảy lần nữa); 
tiếng Pali là Sotàpatti. (2) Tư-đà-hàm còn 

gọi Nhứ†-Lai, chỉ còn tái-sanh một lần nữa thôi; 
tiếng Pali là Sakadàgàm!. (3) A-na-hàm còn gọi 
là Bắt-Lai, chẳng sanh lại cõi người nữa, chỉ 
sanh lên Trời, tiếp-tục tu; tiếng Palli 

là Anàgàmi. (4) A-la-hán, chứng được vôõ-sanh, 
hoàn-toàn giác-ngộ và giải-thoát; tiếng Pali 

là Arahani. 


- Đạo và Quả: Đạo = con đường, đường'lối tu- 
hành dẫn đến sự chứng-đắc; tiếng Palli 

là Magga. Quả = quả-vị, ngôi-vị, kết-quả thành- 
công trong việc tu-hành được sự chứng-đắc; 
tiếng Pali là Phala. 


- Phạm-hạnh: Phạm = Phạm-ma, Pall 

là Brahma, Bà-la-môn; Hạnh = hạnh-kiểm, đức- 
hạnh. Sóng đời Phạm-hạnh là tu theo đường-lồi 
của đạo Bà-la-môn, cắt-đứt sự dâm-dục, khi 
chết sẽ sanh lên cõi Trời Phạm-Thiên. 


- Cò hương = một loài chim cò, chơn cao, mỏ 
dài, nhưừng ôm-gây. 


- Dï-vãng: thời-gian đã qua; trái với tương-lai là 
việc sẽ đên. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện rất giản-dị, thuật lại một người nhà 
giàu, lúc nhỏ chẳng chịu học-hành, lớn lên 
chẳng có nghề làm việc mưu-sanh, nên về già 
phải nghèo-khổ, đi ăn xin. 


Ý- nghĩa của Tích chuyện là lời Phật dạy: lúc nhỏ 
chẳng học-hành, chẳng có nghè, thì vê già sẽ 
nghèo-khó. Trong suốt cuộc đời nếu bỏ qua các 
dịp quí-báu để tu-hành, thì chẳng chứng-đắc 
được đạo-quả nào cả. 


(2) Ý-nghĩa của hai bài Kệ số 155 và 156: 


Hai bài Kệ rất giống nhau về ý-nghĩa: lúc còn 
nhỏ mà chẳng sống cuộc đời đức-hạnh, chẳng 

có nghề- nghiệp mưu-sanh, thì về già sẽ nghèo- 
khổ. Bài Kệ trước ví người già nghèo khó như 
con cò hương gầy-ôm chẳng tìm thấy cá, tôm ở 
bên hà. Bài Kệ sau ví người già nghèo khó như 
cây cung gẫy nằm dài, bị bỏ xó, nhớ tiếc thời 
xưa. 


HỌC TẠP: 


1.- Học thuộc hai bài Kệ, ghi nhớ, dùng để nhắc- 
nhở con-cái phải chăm-chỉ học-hành khi còn 
trong tuôi thanh-niên. 


2.- Nếu có quyết-tâm tu-hành, nên sắp-xếp 
công-việc và thời-giờ đề tu-học. Các khó-khăn 
trong việc tu-học, phần lớn do chính bên trong 
mình mà ra: tánh hẹn lân, đễ khi rỗi-rảnh sẽ tu, 
đó là chẳng bao giờ tu được cả. Nên 

nhớ, còn đủ sức-khoẻ cường-tráng là có đủ cơ- 
duyên đề học Đạo; đến khi tuổi già, bịnh-hoạn 
liên-miên, khó mà tu-tập được. 


-OoQoo- 


XII.- Phẩm TỰ-NGÃ. 
(127).- Tích chuyện Vương-tử Bô-đê. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ trong rừng Thê- 
sa, trong một kỳ giảng-pháp, có đề-cập đên 
Vương-tử Bô-đê. 


Vào thuở ấy, Vương-tử Bồ-đề vừa xây cất xong 
một cung-điện thật nguy-nga, lộng-lẫy, đến 
cung-thỉnh Đức Phật và chư Tăng vào vương- 
cung đề cúng-dường trai-tăng. Trong dịp này, 
Vương-tử cho trang-hoàng lầu-các thật trang- 


nghiêm, dùng bốn loại hương thơm xông-ướp 
tất cả các căn phòng. Vương-tử lại sai trải một 
tắm thảm gắm quí, thật dài, từ ngoài thềm đi vào 
phòng khách, và Vương-tử phát lời nguyện 
rằng, nếu sanh được quí-tử thì Đức Phật khi 
vào cung, sẽ bước chơn lên tâm thảm gắm ấy. 


Khi Đức Phật và chư Tăng đến nơi, vương-tử 
Bồ-đề ra tận bên ngoài nghinh-đón và cung-kính 
thỉnh Đức Phật bước vào trong. Đến bậc thềm, 
Đức Phật dừng lại. Vương-tử ân- cần mời Đức 
Phật bước tới, nhưng Ngài vẫn đứng yên, mắt 
nhìn Tôn-giả A-nan. Tôn-giả A-nan đoán biết ý 
của Đức Phật, mới đến nói với vương-tử xin 
cuốn tâm thảm gắm lại, thì Đức Phật mới đi vào 
trong. Vương-tử liền tuân theo. Sau bữa ngọ- 
trai, Vương-tử mới bạch cùng Đức Phật: "Bạch 
Thế-tôn, tại sao lúc nãy Thế-tôn chẳng bước 
qua tâm thảm gắm?" Đức Phật hỏi: "Khi cho trải 
thảm ra, Đại-vương có lời nguyện nào chăng?” 
Vương-tử đáp, quả có lời nguyện: nếu Đức Phật 
dẫm chơn lên tâm thảm, thì vương-tử sẽ 

có được con trai. Đức Phật liền bảo: "Vợ chồng 
vương-tử chẳng bao giờ có con được, vì đó là 
quả-báo của kiếp trước." Rồi Đức Phật mới kê 
lại sự-tích xưa của tiền-kiếp của Vương-tử Bồ- 
đề như sau: 


Trong một kiếp xa xưa, vương-tử và vương-phi 
là hai người hành-khách còn sống-sót trên một 
chuyến tàu đi biên bị chìm. Họ được trôi tấp vào 
một hoang-đảo, chẳng thấy bóng người. Đề khỏi 
bị chết đói, họ đã bắt phá các ỗ chim, lầy 

trứng ăn, mà trong lòng họ chẳng hề có một 
chút ý-nghĩ hối-tiếc vì đã sát-hại sanh mạng của 
lũ chim non sắp chào đời. Về sau, khi trở lại với 
loài người, họ cũng chẳng hề hồi-tiếc việc sát- 
sanh đó, trong thời-gian họ còn đang trung niên 
và cả đến lúc tuổi-già. Nếu họ đã có lúc ăn-năn 
khi đứng tuôi hay tuổi đã xế chiều, thì kiếp này, 
ít ra họ cũng có được một, hai đứa con. 


Kể xong sự-tích, Đức Phật thốt lên bài Kệ 
sau đây, nhờ đó mà Vương-tử Bồ-đề chứng 
được quả Tu-đà-huờn: 
Nếu biết tự-ngã mình là quí, 
Mình phải nên khéo bảo-vệ mình. 
Suốt ba canh cuộc đời, người hiên-trí 
Luôn luôn tỉnh-giác và phòng-bị. 
(Kệ số 157.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Tự-Ngã: Tự = chính mình; Ngã = ta. Tự- 
Ngã tức là chính 7a. Nhưng Ta là gì? Có 


phải thân ta là Ta chăng? Không. Có phải tâm 
‡a là Ta chăng? Cũng không. Tự-ngấ là phần 
linh-quang, vô-hình, bàng-bạc trong thân-tâm 
ta, khi thân-tâm nây tan-rã, í-ngã vẫn còn; đó 
là tánh-giác hay Phật-tánh, hay pháp-thân, 
thường-hẳằng, mắt tuy chẳng thây, nhưng tâm- 
trí biết được có tự-ngã. 


- Vương-tử: Vương = vua; Tử = con. Vương- 
fử là con dòng vua. 


- Vương-phi = vợ của vua, vợ của vương-tử. 
- Vương-cung = cung-điện của Vua. 


- Vương-tử Bô-đê: tên thật của vị vương-tử nây, 
tiêng Pali là Bodhiràiakumàra. 


- Thê-sa = tên khu rừng nầy, tiếng Palli 
là Bhesakalà. 


- Tral- lăng: Trai = bữa ăn chay; Tăng = tu-sĩ 
Phật-giáo. 7rai-făng là buổi lễ dâng-cúng thực- 
phâm lên cho các tu-sĩ Phật-giáo. 


- Bốn loại hương thơm: gồm có hương-bột, 
hương-đôt, hương-xoa và tâm-hương ( = tâm 
lòng thành-kính) 


- Quí-tử: Quí = quí-báu; Tử = con. Quí-tử là đứa 
con quí. 


- Ngọ-trai: Xin nhắc lại, ngọ-trai là bữa ăn chay 
vào buôi trưa, đúng giờ Ngọ ( = 12 giờ trưa). 


- Quả-báo: Quả = kết-quả, thành-quả, hậu- 
quả; Báo = đền trả lại. Theo thuyết Nhơn- 

Quả của nhà Phật, hễ nay làm lành, về sau 

sẽ được phước-báu; hễ nay làm dữ, về sau sẽ 
chịu ác-báo. 


- Tiên-kiếp: Xin nhắc lại: tiên-kiếp là kiếp trước. 
Theo thuyết Luân- hồi của nhà Phật, chúng-sanh 
trải qua nhiều kiếp sống, các đời trước, đời 
hiện-tại và các đời tương-lai. 


- Hoang-đảo: Hoang = hoang-vu, chẳng người 
ở; Đảo = cù-lao. 


- Sáf-sanh: Sát = giết chêt; Sanh = sanh-mạng, 
mạng sông. Câm sáí-sanh là giới thứ nhứt của 
người Phật-tử tu tại-gia. 

- Trung-niên = đứng tuỗi, khoảng bồn, năm 
mươi tUÔI. 


- Tuổi đã xế chiêu: tuôi già, như buổi chiều mặt 
trời sắp lặn. 


- Tu-đà-huờn: Xin nhắc lại: quả-vị đầu, thấp nhứt 
trong hàng Thanh-văn, còn gọi là Nhập- 
lưu hay Thât-lai. [iêng Pali là Sotàpati. 


- Ba canh cuộc đời: Chữ canh nghĩa đen là thời- 
gian hai giờ ban đêm. Ở đây, ba canh 

cuộc đời được hiễu là ba giai-đoạn đời người: 
lúc còn trẻ, khi lớn tuổi và về già. 


- Tỉnh-giác: Tỉnh = thức-tỉnh, chẳng mê- 

mờ; Giác = biết rõ. Người fỉnh-giác là người tâm 
giữ chánh-niệm, đang nói gì, đang làm gì, đang 
nghĩ gì, thì trong tâm đều biết rõ mình đang nói, 
làm, nghĩ gì. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 
Tích chuyện mang hai ý-nghĩa: 


1) Tại sao Đức Phật chẳng bước qua tắm thảm 
gắm? Theo Tích chuyện, vì Ngài đã biết trước 
lời nguyện của vương-tử Bồ-đề. Nhưng ta có 
thê hiểu cách khác: Ngài khiêm-nhường, chẳng 
nhận danh-dự chủ nhà dành cho khách, trải tắm 
thảm (đỏ) để rước khách. 


2) Bị tuyệt-tự vì ăn trứng chim, mắc lội sát-sanh 
chẳng biết ăn-năn, hói-tiếc: đây là Luật Nhơn- 
Quả, trước đã giết chết chim non, nên nay 
chẳng có con đề nối dòng. ( Tuyệt-tự = chẳng có 
con-cái.) 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 157: 


Mới đọc qua, chẳng thấy có sự liên-hệ nào giữa 
Tích chuyện và bài Kệ. Tích chuyện nói về luật 
Nhơn-quả, còn bài Kệ nói về Tự-ngã. Nhưng 
nghĩ kỹ lại, Tự-ngã là gì?, ta thấy được có sự 
liên-hệ giữa Tích chuyện và bài Kệ. Tự- 

ngã là Ta, cái Ta chẳng những trong đời 

nầy, mà còn là cái Ta trong các đời trước, và 
vẫn còn là cái Ta ấy về các đời sau của kiếp 
Luân-hồi. Cái Ta ấy tạo nghiệp ác trong đời 
trước, thì trong đời này, chính cái Ta đó phải 
chịu ác-báo, theo luật Nhơn-quả. 


Bài Kệ hàm-chứa ý-nghĩa này: nếu mình 

biết bảo-vệ mình, bảo-vệ cái ta, cái Tự-ngã của 
mình, kẻ khác cũng biết bảo-vệ Tự-ngã của họ, 
thì mình đừng vì Tự-ngã của mình mà xâm- 
phạm đến Tiz-ngã của kẻ khác. Trong Tích 
chuyện, hai vợ- chồng vương-tử, vì muốn nuôi 
sống Tự-ngã của họ khỏi chết đói mà giết-hại 
sanh-mạng lũ chim non còn trong trứng chưa 
ra đời, nên nay Tự-ngã của đôi vợ-chồng đó 
phải chịu hậu-quả xấu là chẳng có con-cái để 
nối dòng. 

Bài Kệ khuyên: Nếu biết Tự-ngã mình là 

quí, mình phải khéo bảo-vệ Tự-ngã mình. Bảo- 
vệ thế nào? Bảo-vệ Tự-ngã mình đề khỏi 


chịu quả-báo xâu-ác. Bảo-vệ cách nào? Bảo-vệ 
bằng cách luôn-luôn tỉnh-giác và phòng- 

bị, nghĩa là trong tâm phải luôn luôn frong- 
sạch và biết canh-chừng mọi ý-nghĩ xấu-ác định 
làm hại kẻ khác, để tránh ác-báo. Và 

việc phòng-bị như thế, chẳng những phải 

giữ suốt "ba canh của cuộc đời", mà phải 

giữ suốt trong ba đời: quá-khứ, hiện-tại và vị-lai. 


Có cách nào mà giữ-gìn Tự-ngã cho vẹn-toàn 
trong suốt ba đời như thế không? Có, bằng cách 
theo Chánh-pháp tu-tập để thoát khỏi vòng 
sanh-tử của Luân-hồi, chứng được vô- 

sanh, chẳng còn tái-sanh đề chịu quả- 

báo. Chứng được vô-sanh có nghĩa là 

chứng được cảnh-giới Niết-bàn, Tự-ngã trở 
thành Chơn-ngã là cái 7a chơn-thật, thường- 
còn, là cái điểm linh-quang sẵn-có nơi mọi 
chúng-sanh, hiện còn bị sự ngu- -tối che-mờ. 
Bằng sự fïnh-giác thường-hẳng, ta thắp sáng 
lên điểm !inh-quang đó, tức là làm hiển-lộ 
được tánh-giác, được Phật-tánh ở nơi Ta, 

nơi Tự-ngã của Ta: đó là ý-nghĩa thâm-sâu của 
bài Kệ. 


HỌC TẠP: 


1.- Học kỹ bài Kệ, ghi nhớ: phải luôn fỉnh- 
giác, giữ chánh-niệm. 


2.- Đừng ăn và đừng dọn cho kẻ khác ăn hột vịt 
lộn, hột gà lộn. Cũng đừng ăn cá ròng-ròng ( = 
cá lóc con, nhỏ chỉ bằng chừng ngón tay 

út), hay mắm-tép. Ăn như thế, ác lắm! 


3.- Nhắc-nhở con em vê Luật Bảo-vệ SÚC- 
vật: chẳng được săn-bắn các loài thú sắp bị 
diệt-chủng, chẳng bắt cá-con chưa đủ lớn. 


(128).- Tích chuyện Trưởng-lão Ưu-ba-nan- 
đà. 

Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, 

có đề-cập đến Trưởng-lão Ưu-ba-nan-đà, thuộc 
bộ-tộc Thích-ca. 


Thuở ấy, có vị Trưởng-lão Ưu-ba-nan-đà là một 
tỳ-kheo có tài biện-thuyết, giảng pháp rất hay. 
Trưởng-lão thường giảng dạy người nghe chớ 
nên tham-lam, phải biết đủ, và tạo công-đức 
lành bằng lối sống đạm-bạc và theo hạnh khắc- 
khổ của đầu-đà. Tuy nhiên, về phần Trưởng-lão, 
ông chẳng hề thực-hành những lời ông đã dạy 
kẻ khác phải làm. Trưởng-lão thường giữ riêng 
cho mình tất cả những bộ y và các vật-dụng 
khác mà các tín-hữu đã dưng-cúng cho Trưởng- 
lão. 


Năm ấy vào mùa an-cư kiết-hạ, Trưởng-lão Ưu- 
ba-nan-đà đi đến một ngôi chùa trong một làng 
kia. Trưởng-lão hỏi vị tỳ-kheo trẻ tuổi, ở đây vào 
mùa an-cư, mỗi vị Tăng được cúng-dường mấy 
bộ y. Nghe đáp là chỉ một bộ cho mỗi người, 
Trưởng-lão liền bỏ đi và để lại một đôi dép tại 
chùa ấy. Đi đến ngôi chùa thứ nhì, nghe nói mỗi 
tỳ-kheo được cúng hai bộ y, Trưởng-lão cũng 
bỏ đi và đề cây gậy lại tại chùa ấy. Đi đến ngôi 
chùa thứ ba, nghe nói mỗi tỳ-kheo được tặng ba 
bộ y, Trưởng-lão cũng bỏ đi và để lại một cái bát 
tại chùa ấy. Sau cùng, đến ngôi chùa thứ tư, 
nghe nói mỗi vị Tăng, sau mùa an-cư, được 
dưng bốn bộ y, Trưởng-lão mới dừng lại, và 
sống qua mùa an-cư tại đấy. 


Sau khi xuất-hạ, Trưởng-lão trở lại ba ngôi chùa 
trước mà mỗi nơi Trưởng-lão có gởi vật-dụng 
riêng của mình, và đòi các bộ y phải để dành 
phần cho Trưởng-lão. Sau đó, Trưởng-lão Ưu- 
ba-nan-đà dùng xe chở các bộ y đem về tịnh- 
thất của mình. 


Dọc đường, Trưởng-lão gặp hai vị Sa-di trẻ 

tuổi đang tranh-cãi chẳng biết phân chia nhau 
thế nào cho công-bằng hai bộ y và một cái mền 
gắm. Trưởng-lão được mời đứng ra phân-xử. 
Trưởng-lão chia mỗi người một bộ y, còn cái 


mền gắm thì thuộc về công người xử. Hai vị Sa- 
di nhận phần, nhưng trong lòng chẳng phục, 
mới đến thưa sự-việc với Đức Phật. Sau khi 
nghe trình về thái-độ của Trưởng-lão Ưu-ba- 
nan-đà, Đức Phật dạy: "Kẻ đi dạy người, trước 
hết phải tự dạy mình, thực hành ngay 

những điều mình đem dạy kẻ khác." 


Rồi Đức Phật nói lên bài Kệ sau đây: 


Trước, biết tự đặt mình vững-chắc 
Vào những gì thích-đáng chánh-chơn; 
Sau, mới đi giáo-hoá người khác. 
Như thế, người trí khỏi bị trách. 
(Kệ số 158.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Trưởng-lão: Xin nhắc lại: Trưởng = lớn; Lão 

= già. Trong Phật-học, chữ Trưởng-lão dùng để 
chỉ các bực tu-hành lâu năm, đức-hạnh cao. 
Riêng về Nam-tông, chữ Trưởng-lão dùng đề 
dịch chữ Thera, bực cao tuổi đạo đã chứng quả- 
vị A-la-hán. Theri dịch là Nữ-trưởng-lão. 


- Ưu-ba-nan-đà: tên thật vị tỳ-kheo này, tiếng 
Pali là Upananda 


- Biện-thuyết: Biện = phân-biện; Thuyết = nói. 
Tài biện- thuyết, nói năng lưu-loát, Phật-học gọi 
là biện-tài vô-ngại (vô-ngại = chẳng sợ) 


- Biết đủ: biết có vừa đủ, chẳng tham; tiếng Hán- 
Việt là tri-túc. 


- Sống đạm-bạc = sống giản-dị, đơn-sơ, chẳng 
đòi-hỏi nhiêu. 


- Hạnh khắc-khỗổ = lỗi sống kham khổ đề tuân 
theo kỷ-luật tu. 


- Đâu-đà = phiên-âm chữ Pall 

là Dhùtanga, người sống theo hạnh khắc- 

khổ. Hạnh đâu-đà gồm có 13 điều: (1) mặc áo 
do vải vụn lượm được may ráp lại; (2) chỉ có 
được ba bộ áo mà thôi; (3) chỉ ăn những gì đi 
khát-thực được; (4) phải đi khát-thực từ nhà; (5) 
ngồi một chỗ mà ăn, đứng lên thì chẳng ăn thêm 
nữa; (6) chỉ ăn nội trong bát của mình mà thôi; 
(7) chỉ ăn mỗi ngày một lần vào giữa trưa; (8) 
phải ở nơi vắng- vẻ; (9) phải sống dưới gốc cây; 
(10) ở chỗ trồng, chẳng che lợp; (11) chọn nơi 
mô-mả mà ở; (12) sông ở nơi nào Giáo-hội đã 
chí-định; (13) từ sáng đến tối, chỉ đi, đứng, ngồi, 
chẳng được nằm. 


- Tín-hữu: Tín = tin-tưởng; Hữu = bạn. Gần 
nghĩa với chữ đạo-hữu. 


- An-cư kiết hạ: Xin nhắc lại: an-cư là ở 

yên; kiết-hạ = sỗng qua mùa hè. Đức Phật đặt 
ra lệ an-cư kiết-hạ, vào mùa hè, mưa nhiêu, 
côn-trùng sanh-sản, các tỳ-kheo quay về tịnh- 
xá, chẳng đi ra ngoài, sợ đạp chết côn- trùng. 
Trong thời-gian an-cư, tỳ-kheo tu-tập và học-hỏi 
kinh-nghiệm của nhau. Dự một khoá an-cư là 
thêm một tuổi đạo. 


- Bộ-lộc: Bộ = bộ-lạc, xóm nhà sống chung dưới 
quyền người tộc-trưởng; Tộc = dòng họ. Tỳ- 
kheo Ưu-ba-nan-đà "vốn thuộc bộ-tộc Thích- 
ca" có nghĩa là vị ấy cùng một họ Thích-ca 

với Đức Phật. 


- Tịnh-thắt: Tịnh = yên-vắng; Thất = nhà. Tịnh- 
thất là ngôi nhà nhỏ, còn gọi là am, cốc, dành 
cho một tu-sĩ Phật-giáo. 

- ©a-di: phiên-âm chữ Pali là Sàmanera, nghĩa 
là người mới vào chùa tập-sự tu-hành, chưa 
thọ-giới Tỳ-kheo. 


- Thích-đáng chánh-chơn = hợp với sự chơn- 
chánh, đứng-đăn. 


- Giáo-hoá = dạy-dỗ. 
B.- Nghĩa Ý: 


(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện kê lại việc một ty-kheo khéo dạy 
người đừng tham, mà chính mình lại quá tham: 
trong một mùa an-cư mà thâu-nhận cho riêng 
mình mười chiếc áo cà-sa và một cái mền gắm. 


Ý-nghĩa Tích chuyện là lời Phật dạy: " Trước khi 
dạy người khác điêu gì, mình phải thực-hành 
nhuân-nhã lời dạy ây trước đã." 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 158: 
Thử phân-tách từng câu bài Kệ: 


1) Trước, biết tự đặt mình vững-chắc: Trước 
hết, phải tu-tập cho mình thật nhuẫn-nhã; 


2) Vào những gì thích-đáng chánh-chon: tức là 
những điêu hay, đứng-đăn mà mình đem ra dạy 
cho kẻ khác phải làm; 

3) Sau, mới đi giáo-hoá người khác: mình có 
làm rôi, sau mới dạy lại cho kẻ khác; 

4.- Như thế, người trí khỏi bị trách: trách gì? 
Trách mình chỉ "năng thuyêt bât năng hành" (chỉ 
biết nói, chớ chẳng chịu làm). 


HỌC TẠP: 


1.- Học thuộc bài Kệ, ghi nhớ mình phải làm 
gương cho con. 


2.- Tham là món độc nhứt, khi bắt đầu khởi tU, 
phải bỏ tánh tham- lam ngay. Tu mà muôn mau 
chứng quả, đó là còn tham đây. 


(129).- Tích chuyện Trưởng-lão Phả-đà-ni. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, trong một kỳ giảng-pháp, có đê-cập đên 
Trưởng-lão Phả-đà-ni. 


Thuở ấy, vào đầu mùa an-cư kiết-hạ, Trưởng- 
lão Phả-đà-ni cùng với một nhóm tỳ-kheo đệ-tử, 
đến thỉnh Phật chỉ-dạy cho mỗi người một đê-tài 
thiên-quán, rồi cùng đi vào rừng sâu tu-tập. Đến 
nơi, Trưởng-lão dặn các đệ-tử phải luôn tỉnh- 
giác và tinh-tần thực-tập thiên-định. Sau khi dặn 
xong, Trưởng-lão về phòng riêng, ngã mình 
xuông chiếu, nằm ngủ. Các tÿ-kheo đệ-tử, vâng 
lời thầy dặn, chăm-chỉ ngồi thiền trọn canh đầu 
trong đêm. Đến khi họ sắp đi nghỉ, Trưởng-lão 
Phả-đà-ni trở dậy, bảo họ phải tiếp-tục hành 
thiền luôn cả canh giữa. Đến canh cuối, 
Trưởng-lão lại đến bên họ, bảo phải tiếp- 

tục nữa, như hai canh qua. 


Vì ngày qua ngày, Trưởng-lão cứ hành-động. 
như thê, các tỳ-kheo thuờng bị quở-trách, chăng 


được an-tâm đề tập-trung tư-tưởng trong khi 
ngồi thiền. Cả khi đọc-tụng Kinh kệ, họ cũng mất 
chú-tâm. Một hôm, họ chia phiên nhau, rình xem 
Trưởng-lão đã làm những gì trong ngày, 

có đúng như lời Trưởng-lão đã dặn các tỳ-kheo 
phải làm theo không. Họ khám-phá ra, Trưởng- 
lão đã ngủ kỹ trong khi họ đang ngồi thiền. Họ 
bảo nhau: "Hỏng rồi! Thầy chỉ biết rầy-la chúng 
ta, mà chính thầy đang lãng-phí thời-giờ để ngủ, 
chẳng thực-tập thiền." 


Đến cuối mùa an-cư, cả đoàn quay về chùa Kỳ- 
viên. Các vị tỳ-kheo trình lên Đức Phật sự thất- 
bại của họ cùng nguyên-nhơn do đâu mà họ tu- 
tập chẳng được tấn-bộ. Đức Phật bảo: "Này chư 
tỳ-kheo, người muốn dạy kẻ khác, trước hết 
phải tự-dạy lấy mình, tự-điều-phục mình, kềm- 
chế tư-cách mình cho xứng-đáng." 


Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây: 


Chính mình phải làm ngay 
Điêu mình dạy người khác. 
Tự kiêm-soát mình trước, 
Sau mới dạy người được. 
Tự điều-phục, khó thay! 
(Kệ số 159.) 


TÌM HIẾU: 


A.- Nghĩa Chữ: 


- Phả-đà-ni: tên vị Trưởng-lão này, tiếng Palli 
là Padhànikalissa. 


- An-cư kiết-hạ: Xin nhắc lại: an-cư = ở yên; kiết- 
hạ = qua mùa hè. Mùa hè, chư Tăng chăng đi 
khât-thực vì sợ đạp chêt côn-trùng. 


- Đề-tài thiên-quán: Xin nhắc lại: một đầu-đề đề 
suy-tư thâm-sâu khi ngôi thiên nhập-định. 


-_lTỉnh-giác: xin xem lại bài trước. 
- Tỉnh-tẫn = cỗ-gắng, nỗ-lực cho có tắn-bộ. 


- lập-trung tư-tưởng = chú tâm = gom ý vào 
một điêm thôi. 


- Canh đâu, canh giữa, canh cuối: Ấn-độ chia 
đêm ra làm ba canh, trong khi ở Việt-Nam, đêm 
có năm canh. 


- Tắn-bộ = tiến-bộ, có khá hơn trước. 


- Điều-phục = kèm-chễ, làm chủ, bắt buộc phải 
theo ý mình. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện này cũng giống với Tích chuyện bài 
trước: làm thầy, bảo đệ-tử phải tinh-tấn ngồi 
thiền suốt đêm, còn thầy thì đi ngủ. 


Ý-nghĩa của Tích chuyện: điều gì mình dạy kẻ 
khác làm, thì chính mình phải làm trước. Tại 
sao? Nếu không như thế, sẽ bị mỉa-mai rằng; 
"Hãy làm những gì thầy nói, đừng làm những gì 
thầy làm." 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 159: 


Bài Kệ nhắn mạnh việc i-điễu-phục mình. Tự- 
điêu-phục là gì? Đó là tự mình phải tuân 

theo kỷ-luật khi tu. Điêu-phục những gì? Điều- 
phục: (1) giữ-gìn các giác-quan, tâm chẳng lang 
thang chạy theo cảnh-vật bên ngoài; (2) thanh- 
lọc tâm-ý cho trong-sạch, tâm luôn luôn 

giữ chánh-niệm, và (3) ba nghiệp thân, khẩu, ý 
phải thanh-tịnh, việc làm, lời nói và tư-tưởng 
phải chơn-chánh. Vì phải i-điêu-phục trong mọi 
thời, nhiều việc như thế, nên Đức Phật mới 

nói: “Khó thay!" 


HỌC TẠP: 


1.- Học thuộc bài Kệ, ghi nhớ: trước dạy mình, 
sau sẽ dạy người. 


2.- Đặt ra ký-luật trong nhà cho con-cái, cha-mẹ 
phải tuân theo trước: 9 giờ con phải tắt TV để 
học bài, thì cha-me đừng ngòi coi thêm "phim 
Chưởng" đến nửa đêm. 


(130).- Tích chuyện bà mẹ của Cưu-ma-ca- 
diêp. 

Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳy- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, 


có đề-cập tới Trưởng-lão Cưu-ma-ca-diếp và 
mẹ. 


Thuở ấy, có một người đàn-bà trẻ tuổi, được 
chồng cho phép xuất-gia. Bà qui-y với Đề-bà- 
đạt-đa và tu-hành tại một nữ tu-viện. Bà đã có 
thai trước khi đi tu mà chẳng biết, đến khi việc 
phát-giác, các tỳ-kheo-ni ở tu-viện mới dẫn 

bà đến gặp Đề-bà-đạt-đa để phân-xử. Đề-bà- 
đạt-đa ra lịnh cho bà phải hoàn-tục. Nhưng bà 
nghĩ mình chẳng có lỗi chỉ, nên đến chùa Kỳ- 
viên, trình cùng Đức Phật. Đức Phật quán-thấy 
bà ấy quả thiệt có thai trước khi đi tu, nhưng 
Ngài chẳng phán-quyết, giao cho Trưởng-lão 
Ưu-bà-li, hợp với Vua Ba-tư-nặc, Trưởng-giả 
Cáp-cô-độc, tín-nữ Vi-sa-kha, cùng xét-xử trước 
công-chúng. 


Bà Vi-sa-kha dẫn người thiếu-phụ vào phòng 
kín, khám thai, thấy quả thật người ấy đã có thai 
trước khi vào tu-viện. Trước công-chúng, 
Trưởng-lão Ưu-bà-li tuyên-bó, giới-hạnh của 
người đàn-bà ấy hoàn-toàn chẳng bị tì-vết 

chi, được tiếp-tục giữ qui-chế tỳ-kheo-ni. Máy 
tháng sau, bà ấy sanh được bé trai, đặt tên là 
Cưu-ma-ca-diếp và được Vua Ba-tư-nặc nhận 
làm con nuôi. Khi lên Dảy, Cưu-ma-ca- 

diệp được thâu-nhận vào làm Sa-di ở chùa Kỳ- 
viên. Chẳng bao lâu, Cưu-ma-ca- diệp được Đức 
Phật chỉ- -dạy cho một đề-tài thiền-quán, mới đi 
vào rừng sâu, tinh- tấn tu- -tập trong mười hai 
năm. 


Trong thời-gian dài đăng-đẳng, bà mẹ của Cưu- 
ma-ca-diếp nhớ thương con biết mấy. Một hôm 
gặp lại con, bà chạy theo sau, gọi tên con, khóc- 
lóc nức-nở, kế-lễ nỗi-niềm thương nhớ. Cưu- 
ma-ca- diệp nhìn mẹ và ngâm- nghĩ, nếu nay †a 
dùng lời âu-yêm thưa cùng mẹ, thì bà chẳng thê 
nào dứt bỏ được sự tríu-mến vào con; như thế, 
con đường tu-†tập của mẹ sẽ bị cản trở. Rồi 
Cưu-ma-ca-diếp mới làm mặt nghiêm, lạnh-lùng 
bảo mẹ: "Một tỳ-kheo-ni như bà, sao lại chẳng 
cắt-đứt được tình-cảm quyến- luyến vào con- 
cái?" Nói xong, Cưu-ma-ca-diếp thản-nhiên 
bước tới. Trước cử-chỉ tàn-nhẫn đó của con, bà 


mẹ rất ngạc-nhiên, hỏi lại, chẳng biết mình có 
nghe lầm chăng. Cưu-ma-ca-diếp lập-lại rõ-ràng 
từng tiếng. Tuy quá đau buồn trước thái-độ 
lạnh-nhạt của con, nhưng bà mẹ lại thức-tỉnh: 
"Phải! Con ta nói phải. Trong mười hai năm qua, 
biết bao nhiêu nước mắt ta đã khóc vì nhớ con. 
Nay gặp lại nó, nghe những lời phụ-bạc, ta còn 
quyến-luyến đến con-cái làm chỉ nữa." Tâm bà 
liền dứt khoát dẹp bỏ được sự tríu-mền, và ngay 
trong hôm ấy, bà chứng-đắc được quả-vị A-la- 
hán. 


Sau đó, tại chùa Kỳ-viên, một vị tỳ-kheo bạch 
Phật: "Bạch Thế-tôn nếu bà mẹ của Cưu-ma-ca- 
diếp nghe lời của Đề-bà-đạt-đa mà hoàn-tục, thì 
nay cả mẹ lẫn con đâu chứng được quả-vị A- la- 
hán. Đề-bà-đạt-đa quả đã làm hại mẹ con bà ấy; 
còn Thế-tôn mới thật là nơi nương-tựa của 

họ." Đức Phật bảo: "Nầy chư Tỳ-kheo, trong nỗ- 
lực tu-tập để được sanh lên cõi Trời, hay chứng 
quả A-la-hán, các vị chẳng thể nương-tựa vào 
kẻ nào khác, mà phải nương-tựa vào chính 
mình, tự mình cố-gắng lấy." 


Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây: 


Tự mình nương-tựa chính minh, 
Còn hơn tìm kiêm cứu-tinh nơi nào. 
Khéo tự điêu-phục sao cho vẹn, 


Được nơi nương-tựa, hiện khó tìm. 
(Kệ số 160.) 


TÌM HIẾU: 

A.- Nghĩa Chữ: 

- Cưu-ma-ca-diễp: tên vị tu-sĩ này, tiếng Palli 
là Kuumàrakassapa. 


- Xuẵt-gia: Xuất = ra khỏi; Gia = nhà. Xuắt-gia là 
rời nhà đi tu. 


- Đề-bà-đại-đa: tên vị tỳ-kheo nây, tiêng Pali 
là Devadatia. Vôn là anh của Tôn-giả A-nan (em 
họ của Đức Phật), ba lân mưu-sát Phật. 


- Có thai, mang thai = có con trong bụng còn 
chưa sanh. 


- Phát-giác: Phát = lộ ra; Giác = biêt. Phái- 
giác là bị lộ ra nên mọi người biêt đên. 


- Tỳ-kheo-ni = nữ-tu-sĩ Phật-giáo; tiếng Pali 
là Bhikkhuri. 


- Hoàn-tục: Hoàn = trở lại; Tục = thế-tục; Hoàn- 
tục là trở về sông đời thường, chăng ởi tu nữa. 


- Quán-thắy = nhìn thấy rõ trong tâm. 


- Uu-bâ-lï = vị đại-đệ-tử của Đức Phật Thích-ca, 
giỏi nhứt vê giới-luật; tên tiêng Pali là Upàii. 

- Vua Ba-tư-nặc = Vua xứ Oâu-tát-la (Kosala), 
tên tiêng Pali là Pasenadi 


- Cắp-cô-độc = vị Trưởng-giả giàu-có, nồi tiếng 
cứu-giúp người nghèo- -khổ, cô-đơn, nên được 
tặng danh-hiệu là ông Câp- cô-độc, tên tiếng Palli 
là Andihapindika. Ông Cáp-cô-độc xây chùa Kỳ- 
viên dâng-cúng Đức Phật và Tăng-đoàn. 


- Vi-sa-kha: vị tín-nữ giàu tiền-của, rộng lòng bố- 
thí, đạo-tâm rất cao, xây cất chùa Đông-viên 
(Pubbàràma) ở phiá Đông chùa Kỳ-viên, để 
dưng-cúng cho Ni-đoàn. 


- Giới-hạnh: Giới = giới-luật, đìều cắm trong đạo 
Phật; Hạnh = hạnh-kiểm, tư-cách, lôi sông; Giới- 
hạnh là sự tuân theo các điều răn-câm trong 
đạo Phật. Tiếng Pali là S1. 


- Tì-vết = vêt trầy, vết nhơ. Giới-hạnh chẳng có 
fÌ-vêt có nghĩa là sự giữ giới hoàn-toàn trong- 
sạch, chăng phạm một lôi nhỏ. 


- Qui-chế: Qui = cái khuôn; chế = điều lệ bó- 
buộc; Qưi-chế có nghĩa là tất cả quyền-lợi và 
bồn-phận dành cho một hạng người. 

Ở đây, được giữ qui-ché tỳ-kheo-ni có nghĩa 


là được tiếp-tục tu và được đối-xử xứng-đáng là 
một vị tỳ-kheo-ni. 


- Sa-di: Xin nhắc lại, Sa-di là người mới vào 
chùa tập-sự tu-hành, chưa thọ-giới ty-kheo; 
tiêng Pali là Sàmanera. 


- Đê-tài thiên-quán: Xin nhắc lại: đầu-đề để suy- 
tư sâu-xa khi ngồi Thiền nhập định. Thí-dụ như, 
đề-tài thân bắr-tịnh ( bên trong thân chứa những 
sự dơ-dáy) để quán-tưởng về pháp Tứ-niệm- 
xứ; hoặc tượng Đức Phật A-di-đà, đễ quán- 
tưởng, theo pháp-môn Tịnh-độ. 


- Thức-tïnh = tỉnh-ngộ lại, hết mê-mờ, nhận biết 
mình đã lâm-lân. 


- Phụ-bạc = phụ ơn và bạc-tình; đối-xử xấu với 
người ơn. 


- Quyếễn-luyến, Tríu-mến = hai chữ này cùng có 
chung nghĩa với chữ Khát-ái, Tham-ái, nghĩa là 
quá bám vào điều mình thương, thích. 

- A-la-hán: Xin nhắc lại: đây là quả-vị cao nhứt 
trong hàng Thanh-văn, dứt bỏ mọi phiền-não, 
chẳng phải tái-sanh nữa (Arahani ) 


- Nương-lựa: dịch chữ quy-y, nơi an-ỗn được 
bảo-vệ; (qui = quay vê; y = nương-tựa). 


- Cứu-tinh = người cứu-giúp cho qua khỏi tai- 
nạn. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 
Tích chuyện mang ba ý-nghĩa: 


1) Tại sao bà mẹ của Cưu-ma-ca-diễp bị đưa ra 
xét-xử? Vì bà mang bầu (có thai) nên các ni-cô 
tưởng bà đã phạm tội tà-dâm trong khi tu. Iheo 
giới-luật, tu-sĩ Phật-giáo phải cắt-đứt mọi tình- 
dục, sống độc-thân. Phạm tội nầy, sẽ bị đuổi ra 
khỏi Giáo-hội. Vì mẹ của Cưu-ma-ca-diếp đã có 
thai trước khi đi tu, nên chẳng phạm tội dâm. 


2) Tại sao Cưu-ma-ca-diếp lại đồi-xử lạnh-nhạt 
với mẹ ? Đó là vì muốn giúp mẹ dứt bỏ được sự 
quyền-luyễn vào con. Dứt được sự fríu-mén là 
một hạnh trong hạnh xả-ly (xả = bỏ: ly = lià ra), 
giữ tâm thanh-tịnh, dửng-dưng trước mọi việc 
dầu vui hay buồn, như thế mới giải-thoát được 
mọi phiền-não. Tríu-mén là tự mình xe dây để 
trói-buộc mình; muốn được giải-thoát, phải cắt- 
đứt sợi dây tình-cảm ấy. 


3) Tại sao, ngoài mình ra, mình chẳng nên tìm 
nơi nương-tựa nào khác ? Mình nương-lựa vào 
chính mình có nghĩa là chính mình phải cô-găng 


lấy, chẳng được chờ ai đến giúp cho mình. Tại 
sao? Vì ai tu thì người ấy được, nào có ai 

tu được giùm cho kẻ khác đâu. Nói cách khác, 
muốn thân của mình sạch, mình phải đi tắm lây 
thân mình, kẻ kia đi tắm, thì thân người ấy sạch, 
chớ thân mình vẫn còn dơ. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 160: 
Thử phân-tách bài Kệ: 


1) Tự mình nương-tựa chính mình: tự mình cỗ- 
gáng tu-tập lây mình, tin-tưởng các nỗ-lực của 
mình sẽ đưa đên kêt-quả tôt cho mình. 


2) Còn hơn tìm kiêm cứu-tinh nơi nào: còn đi tìm 
kiếm người khác tu giúp mình là còn chằn-chờ, 
thiếu quyết-tâm. Có ai cứu cho mình ra khỏi 
cảnh sanh-tử Luân-hồi đâu mà mất công đi tìm. 


3) Khéo tự-điêu-phục sao cho vẹn: khéo tự-điêu- 
phục ở đây có nghĩa là khéo tu-tập lây. Về 

sự điêu-phục, xin xem lại trang 413. 

4) Được nơi nương-tựa, hiện khó 

tìm: nơi nương-tựa nào mà khó tìm? Đó là quả 
A-la-hán, dứt sạch phiền-não, hết bị tái-sanh 
nữa. 


HỌC TẠP: 


- Học thuộc lòng bài Kệ, ghi nhớ: cố-gắng theo 
Phật-pháp mà tự-tu lây mình vì ai tu, thì người 
ây được, chăng ai tu giúp ai được cả. 


(131).- Tích chuyện ông Ưu-bà-sa. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳỹ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, 
có đề-cập đến người thiện-nam tên là Ưu-bà-sa. 


Thuở ấy có người thiện-nam, tên Ưu-bà-sa, đến 
chùa Kỷ-viên thọ Bát-quan-trai-giới, trong hai 
mươi bốn tiếng đồng- hồ giữ giới, nghe kinh. 

Sau buổi lễ vào sáng sớm, Ưu-bà-sa đi ra bờ ao 
gần chùa để rửa mặt. Cách chùa không xa, 
trong đêm qua, có một gia-đình giàu-có bị cướp- 
bóc. Bọn cướp bị rượt đuôi, chạy ngang qua 
gần ao, đánh rơi tang-vật cướp được bên bờ 
ao, gần chỗ Ưu-ba-sa đang rửa-ráy. Một lát sau, 
chủ nhà chạy đến, thấy của-cải của mình bên 
bờ, tưởng người dưới ao là kẻ cướp, mới hô 
gia-nhơn vây đánh Ứu-ba-sa. Ưu-bà-sa bị đánh- 
đập tàn- nhẫn, thương- -tích nặng- nề chịu chẳng 
nồi, nằm lăn xuống cỏ, thở hơi cuối cùng. 


Khi mặt trời lên cao, các vị ty-kheo và sa-di ra 
ao gánh nước, thấy thi-thê Ưu-bà-sa, nhận 

ra được người thiện-nam này vừa thọ Bát hôm 
qua, mới vào trình cùng Đức Phật. Các vị tỳ- 


kheo thưa: "Bạch Thế-tôn, vị cận-sự-nam Ưu- 
bà-sa là người hiền-lành, mộ đạo, vừa thọ Bát- 
quan xong, lại bị đánh chết. Ưu-bà-sa đâu đáng 
phải chết đau- khô như thế!" Đức Phật bảo: "Nầy 
chư ty-kheo, nếu quí vị phán-xét về đức-hạnh 
trong đời nầy của thiện-nam Ưu-bà-sa, thì quả 
thật, chẳng đáng phải chịu một cái chết đau-khổ 
như thế. Nhưng nêu quí vị xét đến tiền-kiếp của 
Ưu-bà-sa, quí vị sẽ thấy ông ấy đang chịu quả- 
báo của đời trước. Trong một tiền-kiếp, Ưu-bà- 
sa là một vị quan cận-thần, có dính-líu tình-ái 
với vợ của một người khác. Ÿ thế vua thương, vị 
cận-thần ấy vu-oan cho người chồng, bắt đem 
đánh-đập đến chết, để chiếm lấy người vợ. Vì 
tội-ác đó, nên trong đời này, Ưu-bà-sa phải chết 
thê-thảm như vậy. Hành-động xấu-ác chẳng 
những gây khốn-khó trong đời nầy, mà còn đưa 
ta tái-sanh vào các nẻo ác-đạo nữa." 


Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây: 


Tự mình làm điêu ác, 
Ac từ bụng mình sanh, 
Ac do mình tạo thành, 

Người ngu, ác nghiền nái. 
Kim-cương, nào có khác, 
Nghiễn nát hòn bảo-thạch 


Trước chứa nó long-lanh. 
(Kệ số 161.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Ưu-bà-sa: tên vị thiện nam này, tiếng Palli 
là \tahàkàla LUbàsaka 


- Thiện-nam = Cận-sự-nam = Phật-tử tu tại-gia, 
nam gọi là thiện-nam ( Pali: Upàsaka), nữ gọi 
là fín-nữ (Upàsikà). 

- Thọ Bát-quan-trai-giới: gọi tắt là thọ Bát, vào 
chùa tu trong 24 tiếng đồng-hồ, nguyện giữ tám 
điều răn-câm gồm năm giới của người tu tại-gia, 
cộng thêm (1) chẳng trang-sức và nằm giường 
cao, (2) chẳng ăn phi-thời ( = sái giờ) và (3) 
chẳng nghe hát-xướng. Phật bảo, kẻ nào thọ 
Bát thật thanh-tịnh, sẽ khỏi phải sa vào địa- 
ngục. 


- lang-vật: Tang = tang-chứng, bằng-cớ tội- 
phạm; Tang-vật là đô vật bị trộm cấp, hay võ-khí 
dùng đê hại người, bị bắt gặp. 

- Gia-nhơn: Gia = nhà; nhơn = người; Gia- 

nhơn là người ở, đây-tớ. 


- Thương-tích = vết thương, chỗ bằm, trầy, 
hay đồ máu trên mình. 


- lÿ-kheo, Sa-di: xin xem lại nghĩa ở bài trước. 
- Mộ đạo = rất tin-tưởng vào Đạo, siêng tu-hành. 
- Tiền-kiếp = kiếp trước, đời trước. 


- Cận-thân: Cận = gần, gần bên vua; thân 
= quan. Cận-ihân là vị quan được ở gân bên 
vua, được vua thương. 


- Dính-líu tình-ái = dan-díu, ngoại-tình, thông- 
gian. 


- Vu oan = phao tội gian cho kẻ khác bị oan-ức. 


- Nẻo ác-đạo = phải tái-sanh vào ba đường 
ác của Luân-hôi: (1) điạ-ngục; (2) ngạ-qui ( = 
qui đói); (3) súc-sanh ( = thú-vật.) 


- Kim-cương = hột xoàn. 


- Bảo-thạch: Bảo = quí báu; Thạch = đá. Bảo- 
thạch là đá quí, có chứa hột xoàn bên trong. 


- Thi-thế: Thi = thây-ma; thể = thân-thê; Th¡- 
thê là thân-xác người chêt còn chưa chồn. 


B.- Nghĩa Ý: 


(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện thuật lại một người mộ-đạo, vừa 
thọ Bát xong vì "tai bay hoạ gởi” mà phải 

bị đánh chết thê-thảm. Đó là vì trong kiếp trước, 
kẻ ấy có phạm-tội ngoại-tình, đập. chết người 
chồng đề chiếm người vợ, nên kiếp này phải trả 
quả-báo. 


Tích chuyện chứng-minh rõ-ràng luật Nhơn- 
Quả: tội-ác ở đời trước là nhơn, đưa đến cái 
chết thê-thảm ở đời này là quả. Nhơn nào quả 
nây chẳng sai, đó là ý-nghĩa của Tích chuyện. 


Vì mình chẳng thấy biết được tiền-kiếp cho nên 
mình chẳng hiểu rõ được sự báo-ứng của luật 
Nhơn-Quả. Luật Nhơn-Quả vì thế, cần phải 

xét đến qua ba đời: đời trước, đời này và đời 
sau. Ứng-dụng vào cuộc sống, ta có thể nói: 
nhìn đến thân-phận hiện nay của một người, ta 
có thê đoán biết người ấy lành hay dữ trong 
kiếp trước; và nhìn vào hành-động đời nây của 
một người, ta có thê tiên-đoán vận-mạng tốt hay 
xấu của người ấy trong kiếp sau. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 161: 


Ý-nghĩa của bài Kệ rất rõ-ràng: hễ ai làm ác thì 
sẽ bị ác nghiên-nát, nghĩa là sẽ phải chịu quả- 


báo khốn-khổ do nguyên-nhơn tội-ác đã làm, 
chăng thê nào tránh khỏi. 


Bài Kệ dùng một thí-dụ rất cụ-thê để chỉ rõ 

sự báo-ứng của luật Nhơn-Quả: vì mê-mờ mà 
tạo ác, ác đó sẽ nghiến-nát đời mình, cũng như 
hòn bảo-thạch kia, bên trong chứa sẵn hột kim- 
cương, rồi sẽ bị viên kim-cương cứng-rắn đó 
nghiền-nát. 


Nếu đã lỡ làm ác, có cách nào đề khiến ác- 
báo chậm đến hay không? Có, phải sám- -hồi tội- 
lỗi và tạo thêm điêu lành, khiến cho quả-báo 
chẳng đủ cơ-duyên để xảy ra. Xảy chậm thôi, vì 
thế, tốt nhứt là thấy việc ác, phải tránh ngay. 


HỌC TẠP: 

- Học thuộc bài Kệ, ghi nhớ đễ tự răn mình trong 
hành-động thường ngày. Nhớ: ác do mình tạo, 
mình có thê tránh nó trước được. 

(132).- Tích chuyện về một tiên-kiếp của Đê- 
bảà-đạt-đa. 

Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳy- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, 

có đề-cập đến Đề-bà-đạt-đa trong một tiền-kiếp. 


Một hôm, trong giờ nghỉ-ngơi, các vị tỳ- 

kheo đang bàn chuyện với nhau, thì Đức Phật đi 
đến. Ngài hỏi, bàn chuyện chỉ, thì các tỳ-kheo 
thưa, bàn về hạnh-kiểêm của Đề-bà-đạt-đa. Một 
vị tỳ-kheo thưa: "Bạch Thế-tôn, Đề-bà-đạt-đa là 
người chẳng có đức-hạnh chỉ, tham-lam, bỏn- 
xẻn, lại hám danh trục lợi. Ong ta đã xúi-dục vua 
A-xà-thế giết vua cha là vua Tằn-bà-sa-la, một 
vị đạo-đức vẹn-toàn. Đề-bà-đạt-đa lại ba lần 
mưu-sát Thế-tôn; như thế, Đề-bà-đạt-đa quả 
thật là người xấu-ác, chẳng chữa-trị được." Đức 
Phật bảo: "Chẳng phải Đằ-bà-đạt-đa muốn giết 
ta trong đời nầy mà thôi, cả trong các đời trước, 
Đề-bà-đạt-đa cũng muốn giết-hại ta nữa." 

Rồi Đức Phật kế lại câu chuyện về một tiền-kiếp 
của Ngài và Đề-bà-đạt-đa, như sau: 


Vào thời đức Vua Phạm-đạt trị-vì ở thành Ba-la- 
nại, ta (Đức Phật) thác-sanh làm một con nai 
và Đề-bà-đạt-đa làm người thợ săn. Một hôm, 
người thợ săn thây dầu chơn nai ở một gốc cây, 
mới leo lên cây ây rình chờ, sắp sẵn mũi chĩa 
nhọn. Chú nai sắp đi đến gần bên cây, nhưng 
rất dè-dặt, cân-thận nhìn quanh. Người thợ săn 
thấy nai còn ngập-ngừng, chưa đến gần cây, 
mới hái máy trái cây, liệng xuống để dụ nai đến 
gần. Nai bước chằm-chậm, nhìn lên thấy có 
người núp sẵn trên ngọn, mới bỏ đi nhanh chỗ 


khác, vừa đi vừa nghĩ: "Này cây cổ-thọ, mọi 
hôm cây để rơi quả theo chiều thẳng đứng, hôm 
nay, trái rụng sao lại rơi xiêng-xiêng như thế 
nầy. Cây đã chẳng tuân theo luật rớt thẳng của 
thiên-nhiên, thì ta bỏ cây này, tìm đến cây khác 
vậy." Thấy nai bỏ đi, Đề-bà-đạt-đa tức-giận 
đánh rơi mũi chĩa xuống đất và nói: "Hôm nay, 
ta tính sai nên mày mới chạy thoát." Con nai 
quay lại nhìn kẻ săn-bắn như muốn nói: "Nầy 
ông thợ săn, hôm nay ông tính đã sai, nhưng 
mà ác-nghiệp của ông chẳng có tính 

sai đâu, ác-nghiệp đó sẽ theo đuôi ông mãi mãi, 
chẳng sai đâu." 


Kể xong, Đức Phật nói thêm: "Đề-bà-đạt-đa luôn 
luôn muốn giết ta từ nhiều kiếp trước, nhưng 
chẳng thành-công được. Này chư tỳ-kheo, cũng 
như dây bìm quần quá chặt vào cây, khiến cho 
cây phải khô-héo, ác-nghiệp của kẻ dữ chẳng 
có đức-hạnh sẽ theo đuổi kẻ ấy mãi cho tận 
dưới địa-ngục." 


Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây: 


Dây bìm leo bám cây ta-la, 

Quần quá chặt khiến cây khô héo. 
Người phá-giới nặng nê chỉ khéo 
Chuốc hoạ cho mình, như kẻ thù mong. 
(Kệ số 162.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Đê-bà-đạt-đa: tên vị này tiếng Pali 
là Devadatia. Vôn là anh của Tôn-giả A-nan, em 
họ của Đức Phật Thích-ca. 


- Tiền-kiếp: Xin nhắc lại: kiếp trước, đời sống 
trước đời nây. 


- Hạnh-kiễm: nễt-na, tánh-tình, hành-động 
thường làm. 


- Bỏn-xẻn = rít-róng, hà-tiện, bằn-tiện, keo-kiệt, 
kẹo. 


- Hám danh trục lợi: Hám = ham; Trục = tìm 
kiêm.Hám danh trục lợi là ham tiêng khen và 
muôn có nhiêu lợi cho mình, ham đanh-lọi. 


- A-xà-thế: tên vị vua giết cha này, tiếng Palli 

là A/àtasattu. 

- Tân-bà-sa-la: tên vua nước Ma-kiệt-đà 
(Magadha), rầt mộ đạo Phật, tiêng Pall 

là Bimbisara. 

- Mưu-sát: Mưu = mưu-kẽ; Gái = giết. Mưu-sát là 
tìm cách giêt lén, nhưng chăng giêt được. 


-Phạm-đạt: tên vị vua này, tiếng Palli 
là Brahmadatia. 


-Ba-la-nại: tên thành-phố lớn này ở Ẩn-độ, 
tiêng Pali là Varanasi. Khi thành Đạo, Phật 
Thích-ca đên đây, thuyêt-pháp lân đâu. 


- Thác-sanh: sanh ra trong một kiếp tới, sau khi 
chêt ở đời trước 


- Thiên-nhiên = tự-nhiên. Theo luật sức hút của 
trái đât, mọi vật khi rơi xuông, nêu chăng bị cản, 
thì rơi theo chiêu thăng đứng. 


- Cỗ-thọ: Cô = xưa, lâu đời; Thọ = cây. Cổ-thọ là 
cây lâu năm. 


- Ác-nghiệp = vận-mạng xấu, số-phần xấu-ác. 


- Dây bìm: loại cây có thân-dây quân quanh cây 
lớn mà sông. 


- Địa-ngục: Đia = đất; Ngục = nhà tù. Theo giáo- 
lý nhà Phật, kẻ làm ác khi chết phải sa vào địa- 
ngục, là nơi phải chịu hình-phạt nặng-nề Địa- 
ngục là một cối ác trong ba nẻo dữ của Luân- 
hồi, hai nẻo kia là ngạ-quỉ ( = quỉ đói) và súc- 
sanh ( = thú-vật). 


- Ta-la = tên một loại cây, cao khoảng mười 
thước, lá mỏng màu xanh-vàng tươi. Đức Phật 
Thích-ca mật trong rừng cây fa-1a. 


- Phá-giới = chẳng tuân theo điều răn-câm. 


- Chuốc họa: có hành-động khiến cho tai-họa 
xảy đên cho mình. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện kế lại tiền-kiếp của Đức Phật 

và Đề-bà-đạt-đa. Đề-bà-đạt-đa làm người thợ 
săn, tìm cách bắn con nai là tiền-thân ( = tắm 
thân ở kiếp-trước) của Đức Phật, nhưng chẳng 
được. 


Nhơn Tích chuyện, Đức Phật dạy, kẻ tạo ác sẽ 
bị ác-nghiệp lôi xuông điạ-ngục, như dây bìm 
quân chặt thân cây, khiên cây khô chêt. 


Nghiệp là gì? Chữ Nghiệp dịch chữ 

Phạn Karma, có nghĩa là các hành-động đã qua, 
có ảnh-hưởng về sau. Ba nghiệp: nghiệp miệng, 
nghiệp thân, nghiệp ý. Muỗn giữ ba nghiệp 
thanh-tịnh, trước phải giữ-gìn tâm-ý cho trong 
sạch, chẳng nghĩ điều ác, chỉ nghĩ điều thiện. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 162: 


Hai câu đầu đưa ra thí-dụ về dây bìm sống nhờ 
vào cây ta-la, nhưng vì quân quá chặt, khiến cây 
chết đi, dây bìm cũng chết theo. Thí-dụ cho thấy 
hễ làm ác, sẽ bị ác-nghiệp đi theo làm khổ-sở về 
sau. 


Hai câu chót có thê viết lại cho xuôi câu theo 
văn thường là: hành-động của người phá- giới, 
chẳng tuân theo giới-luật, chỉ đem lại hậu-quả 
xấu-ác, đau-khổ cho người đó, mang lại tai-hoạ 
nặng-nề như kẻ thù của mình, ghét mình mong 
muốn mình bị hại như thế đó. 


HỌC TẠP: 


1.- Học thuộc lòng bài Kệ, đễ ghi nhớ Luật 
Nhơn-Quả. 


2.-" Họa tùng khẩu xuất" = Họa do từ miệng mà 
ra. Vậy, ta phải giữ-gìn miệng-lưỡi. Giữ cách 
nào? Người xưa dạy, uốn lưỡi bảy lân trước khi 
nói. Ta chẳng cần uốn lưỡi chỉ đến Dảy lần, chỉ 
cần tuân theo giới thứ tư là đừng: nói dối, nói hai 
lưỡi, nói lời thô-ác và vô-nghia. 


(133).- Tích chuyện vê sự chia-rẽ Giáo-hội. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại tịnh-xá Trúc- 
lâm, nước Ma-kiệt-đà, trong một kỳ giảng-pháp, 


có đề cập đến việc Đề-bà-đạt-đa gây sự chia-rẽ 
trong Giáo-hội Tăng-già. 


Một hôm, trong lúc Đức Phật đang thuyết-pháp 
tại tịnh-xá Trúc-lâm, Đề-bà-đạt-đa đến gặp Đức 
Phật và đề-nghị với Phật nên để cho ông ta 
điều-khiển Tăng-đoàn thay thế Đức Phật, viện lẽ 
là nay Đức Phật đã già-yếu rồi. Đức Phật bác- 
bỏ ngay lời yêu-cầu đó và bảo rằng Đề-bà-đạt- 
đa là "kẻ đã nuốt đờm-dãi". Kê từ đó, Đề-bà-đạt- 
đa rất căm-hận Đức Phật, nên đã ba lần tìm 
cách mưu-sát Đức Phật nhưng chẳng thành. Về 
sau, Đề-bà-đạt-đa nghĩ ra một chiến-thuật 

mới: đề nghị với Đức Phật năm điều giới-luật 
mới để cho tất cả tỳ-kheo phải tuân theo. Đó là: 
(1) ty-kheo phải sông trong rừng; (2 ) ty-kheo 

chỉ được ăn những thực-phẩm mà mình khắt- 
thực được; (3) tỳ-kheo chỉ được mặc áo may 
bằng vải vụn lượm được ở đống rác; (4) ty-kheo 
phải ngủ dưới gốc cây; () ty-kheo chẳng được 
ăn cá và thịt. Đức Phật chẳng bác-bỏ các đề- 
nghị đó, cũng chẳng cắm-đoán các tỳ-kheo nào 
tuân theo, nhưng Ngài chẳng hề ban-bố 

các điều nêu trên đề trở thành giới-luật chung 
cho mọi tỳ-kheo phải tuân-hành. 


Đề-bà-đạt-đa cho rằng các điều ông đề-nghị 
hoàn-hảo hơn các giới-luật hiện-hành và có một 


số tỳ-kheo lại tin theo ông ta. Một hôm, Đức 
Phật hỏi Đề-bà-đạt-đa, có phải ông ta muốn 
chia-rẽ Tăng-đoàn ra thành hai nhóm hay 
không. Đề- bà-đạt-đa nhìn-nhận rằng, quả thật 
ông ta có ý ấy. Đức Phật liền cảnh-cáo răng, đó 
là một trọng-tội, sẽ bị sa điạ-ngục, nhưng ông ta 
xem nhẹ lời cảnh-cáo đó. Mấy hôm sau, trong 
khi đi khát-thực ở thành Vương-xá, gặp Tôn-giả 
A-nan, Đề-bà-đạt-đa thông-báo: "Này A-nan, kể 
từ nay, ta sẽ làm lễ Bố-tát và thi-hành giới-luật 
riêng, chẳng liên-hệ chỉ đến Tăng-đoàn của Đức 
Phật nữa." Về đến tịnh-xá, Tôn-giả A-nan trình 
lời nói đó lên Đức Phật. 


Đến nửa tháng sau, Đề-bà-đạt-đa dẫn một số 
đông ty-kheo nhẹ đạ tin theo ông, rời Tãng- -đoàn 
đi đến gần núi Tượng-đầu, làm lễ Bồ-tát riêng 
tại đấy, như một Giáo-hội độc-lập. Hai Tôn-giả 
Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên liền đến giải-thích 
cho các tỳ-kheo đã nhẹ dạ đi theo Đề-bà-đạt-đa, 
hiểu rõ sự sai-lầm rất nghiêm-trọng của họ là 
phá sự hoà-hợp trong Tăng-đoàn, nên một số 
lớn các tỳ-kheo kia liền quay về tịnh-xá Trúc-lâm 
như cũ. Sự-việc được trình lên Đức Phật. Ngài 
nói: "Kẻ vô-hạnh, mê-mờ, ngu-tối thường dễ 
làm điều ác, có hại cho mình. Thật là khó mà 
thành người đức-hạnh, biết hành-động sao cho 
có lợi cho mình và cho kẻ khác." 


Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây: 


Làm ác, có hại mình, thì dễ; 
Khó thay, hành-thiện đề lợi mình! 
(Kệ số 163.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


-lịnh-xá Trúc-lâm: ngôi chùa trong vườn Trúc, 
gần thành Vương-xá (Rajàgaha) nước Ma-kiệt- 
đà (Magadha) do vua Tần-bà-sa-la 

(Bimbisara) xây đễ dưng-cúng lên Đức Phật. 
Tên tịnh-xá, tiếng Pali là Veluvana. 


- Giáo-hội Tăng-già: Giáo-hội = đoàn-thễ tôn- 
giáo; Tăng-già = phiên-âm chữ 

Phạn Sangha, có nghĩa là nhóm tỳ-kheo từ bốn 
người trở lên, tu chung với nhau. 


- Đê-bà-đạt-đa: Devadatta; xin xem lại chữ nầy 
ở trang 422. 

- "Kẻ đã nuốt đờm-dãi": Đờm-dãi = chất nhờn 
dơ từ trong miệng khạc nhỗ ra. Đây là lời nhục- 
mạ, chê kẻ ấy đã nuốt đồ dơ-bân của người 
khạc nhỗ ra. Dịch tiếng Pali là Khelàsika. 


- Căm-hận = tức giận lắm, ghim sâu vào lòng. 


- Mưu-sát: Mưu = mưu-kếễ; Sát = giết chết. Mưu- 
sát là tìm cách giết lén mà chẳng giết được. Đà- 
bà-đạt-đa đã (1) thuê người giết Đức Phật, 
nhưng người ấy lại quy-y với Đức Phật; (2) thả 
voi say đề húc Đức Phật, nhưng voi lại qùi 
xuống trước Đức Phật; (3) lăn đá từ trên núi 
Linh-thứu xuống, nhưng Đức Phật chỉ bị thương 
ở ngón chơn cái. 


- Chiến-thuật: Chiến = tranh chiến; Thuật 

= cách. 

- Giới-luật = điều răn-cắm để giữ kỷ-luật sống 
chung. 

- Hoàn-hảo: Hoàn = hoàn-toàn; Hảo = tôt. Hoàn- 
hảo là trọn tôt hơn. 

- Hiện-hành = hiện đang được áp-dụng. 

- Cảnh-cáo = báo cho biết trước sự nguy-hiêm. 
- Trọng-iội = tội nặng; ở đây, tội đó sẽ dẫn đến 
Cõi điạ-ngục. 

- Lễ Bô-tát: lễ đọc giới-luật, mỗi tháng hai lần, 
đê nhắc-nhở nhau về ký-luật tu-hành. Tiêng Pali 
là Uposatha. Chớ lâm chữ Bô-iát này với 

chữ Bó-tát ( = Bô-đê-tát-đoả = Bodhisafta 

= bực đã giác-ngộ) 


- Núi Tượng-đâu = dịch nghĩa tên 
núi Gayàsisa, có hình giống như đầu con voi, ở 
xứ Ma-kiệt-đà, Án-độ xưa. 


- Xá-lợi-phất (Sariputta), Mục-kiên-liên 
(Moggallàna) = tên hai vị đại-đệ-tử của Đức 
Phật Thích-ca; họ vốn là bạn thân nhau về 
trước. 


- Nhẹ dạ = dễ tin, ít suy-xét, nghe ai nói dụ, thì 
theo liền. 

- Hoà-hợp: Hoà = thuận-hoà; Hợp = hội-hiệp với 
nhau. Phá sự hoà-hợp trong Tăng-đoàn là gây 
sự chia rẽ trong Giáo-hội; phạm tội này sẽ bị 
trục-xuất ( = đuổi) ra khỏi Tăng-đoàn. 


- Vô-hạnh: Vô = chẳng; Hạnh = đức-hạnh. Kẻ 
vô-hạnh là người chẳng có đức-hạnh, xấu-xa và 
bê-bối. 


- Hành-thiện: Hành = làm; Thiện = lành. Hành- 
thiện là làm lành. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện kê lại tội Đề-bà-đạt-đa phá sự hoà- 
hợp của Tăng-đoàn. Đê-bà-đạt-đa vì ganh-tị với 
Đức Phật, lại tham danh-lợi, muôn làm giáo-chủ, 


nên phạm trọng-tội gây sự chia-rẽ trong hàng- 
ngũ các ty-kheo; đó là tự mình làm hại mình, vì 
sẽ bị sa vào địa-ngục. 


Ngày nay, lắm kẻ tu-hành đức-hạnh còn kém, 
muốn lập ra môn nầy phái nọ, cạnh-tranh nhau, 
nên lấy Tích chuyện để răn mình. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 163: 


Bài Kệ ngắn gọn, khuyên ta nên làm lành lánh 
đữ. Làm lành, có lợi cho mình, cho người, điều 
này dễ hiểu nhưng khó làm. Tại sao làm ác thì 
dễ mà lại hại mình? Có hại cho mình, vì làm ác 
thì gây ra nghiệp xấu, rồi sẽ phải chịu ác-báo 
trong đời nây hay vào các đời sau. 


HỌC TẠP: 


1.- Học thuộc hai câu Kệ, đễ ghi nhớ việc làm 
lành lánh dữ. 

2.- Chớ vội tin theo lời quyến-rũ của kẻ tu hành 
hay khoa-trương. 


(134).- Tích chuyện Tỳ-kheo Kha-la. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, 
có đê-cập đên ty-kheo Kha-la. 


Thuở ấy ở nước Xá-vệ có một bà cụ-già rất 

mộ đạo, châu-cấp đầy-đủ cho một vị tỳ-kheo tên 
là Kha-la như con đẻ. Một hôm, nghe người 
láng- diềng tán-thán Đức Phật, cụ phát-tâm 
muốn đến yết-kiến Ngài. Cụ nói ÿý-định của mình 
cho vị tỳ-kheo nghe, nhưng vị này lại chẳng tán- 
thành. Hai lần nữa, cụ tiếp-tục trình-bày lòng 
mình mong-mỏi thiết-tha được nghe Đức Phật 
thuyết-pháp, nhưng tỳ-kheo Kha-la vẫn chẳng 
bằng lòng. Đến ngày thứ tư, khi tỳ-kheo Kha-la 
vừa đi vào làng để khát-thực, cụ dặn con cháu ở 
nhà chăm-sóc phục-dịch cho vị tỳ-kheo trong khi 
cụ văng mặt, rồi lên đường đi ngay đến chùa 
Kỳ-viên. Tỳ-kheo Kha-la khi đi khẩt-thực, nghe 
nói cụ chủ nhà đang lên đường đi đến chùa Kỳ- 
viên, liền nghĩ rằng: "Có thể bà cụ chẳng còn tin- 
tưởng vào ta nữal” Nghĩ xong, tỳ-kheo Kha-la 
vội đi quay về hướng chùa để chận cụ già 

lại. Đến nơïi, thấy cụ đang chăm-chỉ nghe Đức 
Phật thuyết-pháp, tỳ-kheo Kha-la đến bên 

cạnh Đức Phật và bạch: "Bạch Thế-tôn, cụ già 
này lâm-câm lắm, chẳng hiểu nổi Chánh-pháp 
cao-thượng đâu. Thế-tôn chỉ nên dạy cụ ta về 
bồ-thí và trì-giới mà thôi." Đức Phật quán-thấy 
tâm-địa ích-kỷ của Tỳ-kheo Kha-la mới bảo 
rằng: "Này tỳ-kheo Kha-la, chớ có nghĩ xằng mà 
mạ-ly Chánh-pháp của ta. Chính ông mới là 
người chẳng hiểu được Chánh-pháp, và vì tà- 


kiến, vì ích-kỷ, vì ngu-muội, ông sẽ đi vào 
con đường diệt-vong." 


Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây: 


Vì ác-kiến, người ngu-khờ khinh-miệt 
Giáo-pháp bực La-hán đức-hạnh cao, 
Sẽ hoại-vong như ngọn trúc lau 
Hễ trồ quả xong liền tiêu-diệt. 

(Kệ số 164.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 
- Kha-la: tên vị tỳ-kheo này tiếng Pali là KhàIla. 


- Châu-cấp = cung-cấp, giúp-đỡ thật đầy-đủ mọi 
nhu-câu. 


- Tán-thán = khen ngợi nồng-nhiệt. 


- Tán-thành = đồng-ý, chấp nhận, chịu theo ý 
người khác. 


- Phát-tâm = trong lòng nây sanh ý-định tốt. 
- Khắt-thực = đi xin ăn. 


- Phục-dịch = hầu-hạ, chờ sẵn gần bên đề được 
sai-khiên. 


- Lắm-cắm = hay lẫn-lộn, lú-lẫn, chẳng sáng- 
SUỐI. 


- Chánh-pháp cao-thượng = lời giảng-dạy quí- 
báu của Đức Phậi. 


- Bô-thí = hiên tặng (đem cho) giúp kẻ thiếu 
(tiêng Pali: dana) 


- Trì-giới = tuân giữ điều răn-câm trong Đạo 
(tiêng Pali: s¡/a) 


- Tâm-địa ích-kỷ = bụng-dạ xấu chỉ nghĩ lợi cho 
riêng mình. 


- Nghĩ xằng = nghĩ bậy, nghĩ sái-quấy 
- Mạ-ly = nói xâu, chê bậy. 


- Tà-kiễn = tư-tưởng sái-quây, chẳng đúng theo 
Chánh-pháp. 


- Diệt-vong = tiêu-mất đi. 
- Ác-kiễn = có ý ác, có tư-tưởng xấu. 
- Khinh-miệt = chê-bai, chẳng kính-trọng. 


- La-hán = bực A-la-hán đã dứt hết phiền-não, 
hêt bị tái-sanh. 


- Trúc lau = cây trúc, cây lau, thân-cây 
thẳng đứng, hễ trỗ bông kết trái, thì đã quá già, 
chẳng bao lâu sẽ chết tàn đi. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Ý-nghĩa của Tích . chuyện chê một vị tỳ-kheo vì 
ích-kỷ chẳng muốn cho người thí-chủ của 

mình đến chùa nghe Đức Phật thuyết-giảng, sợ 
thí-chủ thôi sẽ chẳng giúp mình nữa. Ngày nay, 
thường thấy có vài vị tu-hành, khi đệ-tử đi sang 
chùa khác nghe giảng, thì chẳng bằng lòng, 
mỉa-mai là đi tu dạo. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 164: 


Ý-nghĩa bài Kệ giống với Tích chuyện, so-sánh 
sự hoại-vong của người ngu chê Chánh-pháp 
như ngọn cỏ lau, hề trô bồng thì sẽ tàn-tạ. 


HỌC TẠP: 


1.- Học thuộc bài Kệ, ghi nhớ: phải luôn tôn- 
trọng Chánh-pháp. 


2.- Trì-giới, bó-thí rất quí, nhưng chưa đủ; phải 
nghe giảng Kính. 


(135).- Tích chuyện thiện-nam Chu-1a. 


(Tích chuyện nây hơi giỗng với Tích chuyện số 
131 về Ưu-baà-sa) 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, 
có đê-cập đên vị thiện-nam tên là Chu-la. 


Thiện-nam Chu-la là người rất mộ đạo, tới ngày 
rằm vào chùa Kỳ-viên để thọ Bát, giữ giới và 
nghe giảng Kinh-kệ. Sáng sớm hôm sau, làm lễ 
xả-giới xong, Chu ra bờ ao gần chùa để rửa-ráy. 
Bấy giờ có bọn cướp bị rượt đuôi, chạy ngang 
qua, đánh rơi các tang-vật bên bờ ao. Một lát 
sau, chủ nhà bị cướp, cùng với gia-nhơn 

chạy đến, thấy đồ-vật của mình bỏ bên bờ ao, 
ngờ rằng thiện-nam Chu-la là kẻ cướp, mới 

vây đánh. May thay, có mấy người nô-lệ gái 
đang đi gánh nước, liền can-thiệp, bảo rằng 
thiện-nam Chu chẳng phải là kẻ bát-lương, vì 
mới thọ Bát ở chùa trong hai mươi bốn 

tiếng đồng-hồ. Nhờ đó, Chu-la khỏi bị đánh đập 
oan. 


Khi Đức Phật nghe được chuyện đó, Ngài bảo 
Chu-la: "Ông thoát được nạn, chẳng những nhờ 
các người nô-lệ gái dám nói lên sự-thật, mà còn 
nhờ vào sự trong- trắng, . chẳng làm quấy của 
ông. Kẻ nào làm điều xấu-ác sẽ sa vào địa-ngục 


khi bỏ thân nây, còn người làm việc thiện sẽ 
chứng được cảnh-giới Niêt-bàn." 


Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây, nhờ 
đó mà Chu-la chứng được quả-vị Tu-đà-huờn: 


Điêu ác tự mình gây, 
Nhiễm-ô tự mình vướng. 
Chẳng làm ác, do ta; 
Trong-sạch cũng do ta. 
Thanh-tinh hay ô-trọc, 
Chẳng ai thanh-lọc ai. 
(Kệ só 165.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Thiện-nam: Thiện = lành; Nam = đàn- 
ông. Thiện-nam là người đàn-ông tin theo đạo 
Phật. Vê phiá phụ-nữ thì gọi là fín-nữ. 


- Chu-la: tên vị thiện-nam này, tiếng Pali 

là Cùlakàla Ubàsaka. 

- Mộ đạo = xin nhắc lại: rất tin tưởng đạo Phật, 
làm lành, đi chùa 

- Ngày rằm: ngày thứ mười-lăm trong tháng âm- 
lịch, trăng tròn. 


- Phọ Bát = nói đủ chữ là thọ Bái-quan-trai- 
giới, là vào chùa tu trong 24 tiếng đồng-hò, tuân 
theo 8 điều răn-cấm: chẳng sát-sanh, chẳng 
trộm-cướp, chẳng tà-dâm, chẳng nói dối, chẳng 
uống rượu, chẳng trang-sức và nằm giường 
cao, chẳng ăn sái giờ, chẳng nghe hát-xướng. 
Phật bảo, kẻ nào thọ Bát đàng-hoàng, khỏi 

sa địa-ngục. 


- Kinh-Kệ: Kinh là lời Phật dạy ghi thành 
sách, Kệ là bài thơ ngăn ghi tóm-tát điêu Phật 
dạy. 


- Xả-giới: lễ châm-dứt việc thọ Bát. Tuy là xả- 
giới, nhưng người tu-hành vần tiêp-tục giữ 
8 điêu răn-câm khi vê nhà, sau khoá tu. 


- Tang-vật: Xin nhắc lại: đồ-vật trộm cướp bị bắt 
gặp. 

- Nô-lệ = đầy-tớ ở đời với chủ, mất tự-do cá- 
nhơn. 


- Bắt-lương: Bất = chẳng; Lương = ngay thẳng; 
kẻ bắt-lương là người gian-xảo, xấu-ác. 


- Địa-ngục = theo sự tin-tưởng của đạo Phật, kẻ 
làm ác đời nây, khi chêt chịu thêm hình-phạt ở 
cõi âm-u đen tôi, gọi là địa-ngục 


- Niễt-bàn: cảnh sông an-vui của người đã hết 
phiền-não, chẳng còn phải tái-sanh nữa trong 
Luân-hồi. 


- Nhiễm-ô: Nhiễm = dính, lắm- lem; Ô = đục, 
dơ; Nhiễm- -ô là lây điều xấu, trở nên dơ-bắn, 
xấu-xa) Ô-frọc = đục và dơ. 


- Thanh-lọc = làm cho trong-sạch lại, khiến hết 
dơ-bân. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Ý-nghĩa của Tích chuyện là khi giữ mình theo 
giới-luật thì chăng bị đánh-đập dâu gặp việc 
oan-ức. 

(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 165: 

Bài Kệ dạy, điều ác tự mình làm, vậy muốn 
thân-tâm trong-sạch, phải chính mình thanh-lọc 
lây, băng cách tránh điêu xâu-ác, đừng làm. 
HỌC TẠP: 


- Học thuộc bài Kệ, ghi nhớ, muốn thanh-lọc 
thân-tâm, phải tự mình làm lấy: theo điều thiện- 
lành, tránh xa điều xấu-ác. 


(136).- Tích chuyện Trưởng-lão Át-tha-đạt. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Ky- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, 
có đề-cập đến Trưởng-lão Ất-tha-đạt. 


Thuở ấy, khi Đức Phật tuyên-bố còn bốn tháng 
nữa, Ngài sẽ nhập Niết-bàn, các vị tỳ-kheo còn 
chưa chứng- -đắc quả-vị rất hoang-mang lo-sợ. 
Họ chẳng biết rồi đây, ai sẽ dìu- dắt họ tu-tập 
nữa, nên lúc nào cũng ở gần bên Phật. Tuy 
nhiên, tỳ-kheo Át-tha-đạt lại chẳng làm như thế, 
mà trở về cốc, một mình ngồi Thiền, với mục- 
tiêu là chứng- -đắc quả-vị A-la-hán ngay khi Đức 
Phật còn tại thế- -gian. Các vị tÿ-kheo khác chẳng 
hiểu ý-định của Ất-tha-đạt, cho rằng Ất chẳng 
tha-thiết chỉ đến Phật, mới đến mời Át-tha-đạt 
đến gặp Phật và bạch răng: "Bạch Thế- tôn, vị tỳ- 
kheo nây chẳng có vẻ gì thương- mến và kính- 
mộ Thế- tôn, nghe tin Thế- tôn sắp nhập Niết-bàn 
mà vị ấy cả ngày chỉ ngồi trong cốc vắng một 
mình.” Tỳ-kheo. Ất- tha-đạt trình lên Đức Phật rõ, 
mình ở trong cốc vắng là cố hành-thiền đề 
chứng được quả A-la-hán trước ngày Đức Phật 
nhập-diệt. Đức Phật phán: "Này chư tỳ-kheo, 
những ai thật-sự kính-mộ Ta cần phải hành- 
động như Ất-tha-đạt, chớ chẳng phải là nên 
thường đến gặp Ta và đem dâng hương-hoa 
cho Ta. Cách mến Ta chơn-chánh nhứt là biết 


đem Chánh-pháp mà Ta đã giảng-dạy ra thực- 
hành cho thật chu-đáo.” 


Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây, nhờ 
đó tỳ-kheo Ât-tha-đạt chứng được quả-vị A-la- 
hán: 


Dâu lợi-tha to lớn bao nhiêu, 
Đường tu tự-lợi, chớ quên nhiêu. 
Thấy rõ lợi mình là giải-thoát, 
Chuyên tâm lẫy đó làm mục-tiêu. 
(Kệ só 166.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Ä†-tha-đạt: tên vị tỳ-kheo này, tiếng Palli 
là Aftadattha. 


- Nhập Niễt-bàn, Nhập-diệt: lià thân-xác nầy vào 
CỐi tịch-diệt. 


- A-la-hán: quả-vị cao nhứt hàng Thanh-văn( = 
đệ-tử sống gân bên Phật, nghe kinh mà tu-tập), 
dứt hết phiền-não, hết bị tái-sanh nữa. Tiếng 
Pali là Arahanit. 


- Cốc = căn nhà nhỏ ở nơi vắng-vẻ đề tu-hành, 
còn gọi là am, thât. 


- Hành Thiên = ngồi thiền. 
- Lợi-tha = làm lợi cho kẻ khác, giúp đỡ kẻ khác. 


- Tự-lợi = làm lợi cho mình; ở đây, fự-lợi có 
nghĩa là cố- gắng tu-tập đề mình được chứng- 
quả, và được giải-thoát, có lợi cho mình. 


- Mục-tiêu: Mục = con mắt; tiêu = cái mốc 

nhìn để bắn. Ở đây, chữ mục-tiêu gần nghĩa với 
chữ mục-đích, tức là điều mà mình nhắm tới, 
muốn đạt được, khi mình cố-gắng làm việc gì. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện kế lại, khi nghe Đức Phật sắp nhập 
Niết-bàn, các tỳ-kheo đều quay-quần bên Đức 
Phật đề tỏ lòng quyến-luyễn; chỉ có Trưởng-lão 
Ât-tha-đạt lại rút về cốc ở một mình. Họ lầm 
tưởng Trưởng-lão Ất-tha-đạt thiếu lòng thương- 
tưởng đến Đức Phật. Khi biết lý-do là Trưởng- 
lão đang nỗ-lực hành-thiền để chứng quả A-la- 
hán, trước khi Đức Phật nhập-diệt, Đức Phật 
khen ngợi thái-độ đó, khuyên các tỳ-kheo nên 
bắt chước, và Ngài bảo: "Kính mộ ta, là 

biết đêm Chánh-pháp của ta ra thực-hành cho 
chu-đáo." 


Ý- nghĩa của Tích chuyện là khi thương- mến ai 
lúc sắp lìa đời, chẳng phải là thở-than, khóc-lóc 
vì người đó, mà chính là làm theo nguyện-vọng 
của người đó mới thật là kính-mộ người ấy mãi 
mãi. 

(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 166: 


Ý-nghĩa của bài Kệ khuyên ta, trên đường tu, 
đừng quá vì lợi tha mà quên sự iự-lợi. Chớ 
tưởng-lâm đó là lời khuyên ích-kỷ, vì mình hơn 
vì kẻ khác. Y sâu của bài Kệ là đừng quá hăng- 
say trong công-tác xã-hội, giúp người, mà xao- 
lãng tu-tập để chính mình được giải-thoát. Mình 
có giác-ngộ và giải-thoát rồi, đi giúp kẻ khác mới 
hữu-hiệu hơn. 


HỌC TẠP: 


- Học thuộc lòng bài Kệ, ghi nhớ: khi tu theo 
hạnh Bô-tát, làm công-tác xã-hội giúp người, 
cũng đừng quên mục-tiêu fz-giải-thoái. 


-OoQOGo- 


XIII.- Phẩm THÊ - GIAN. 
(137).- Tích chuyện một Tỳ-kheo trẻ. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳy- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, 
có đề-cập đến một vị tỳ-kheo trẻ tuổi. 


Thuở ấy, có một tỳ-kheo trẻ tuổi cùng đi với một 
vị Trưởng-lão đến nhà bà nữ-cư-sĩ Vi-sa-kha để 
khát-thực. Sau khi nhận phần cháo, vị Trưởng- 
lão bỏ ra đi, vị tỳ-kheo trẻ tuổi còn nán lại. Bấy 
giờ, người cháu nội gái của bà Vi-sa-kha đang 
lọc nước để múc cho khách. Khi trông thầy bóng 
mình trên mặt nước trong lu, cô lặng-lẽ mỉm 
cười. Ngắng đầu lên, thấy vị tỳ-kheo đang nhìn 
mình lom-lom, miệng lại cười, cô gái mặc-cỡ rồi 
giận-dỗi, xẵng giọng nói: "A, cái ông đầu cạo 
trọc này, sao lại cười ta?" Nghe nói thé, vị tỳ- 
kheo trẻ tuổi bỗng nổi cơn giận, chẳng giữ gìn 
lời nói, mắng lại: "Cô mới bị cạo đầu, cha cô, mẹ 
cô cũng trọc đầu!" Hai bên cãi qua cãi lại, cô gái 
bật lên khóc và chạy vào mét với bà Vi-sa-kha. 
Vừa lúc ấy, vị Trưởng-lão cũng quay lại. Hai vị 
lớn tuồi dùng lời khuyên-răn đôi bên, nhưng 
chẳng bên nào chịu im tiếng. 


Một lát sau, Đức Phật đi tới nơi và nghe tiếng 
cãi-vã om-sòm. Ngài quán-thấy cơ- 

duyên đã đến cho vị tỳ-kheo trẻ tuổi được 
chứng quả-vị Tu-đà-huờn, nên dừng chơn lại 
trước nhà. Sau khi nghe kể qua sự-việc đáng 


tiếc, Đức Phật biết vị tỳ-kheo còn đang nóng- 
giận, mới dùng lời-lẽ dịu-dàng nói: "Nây tín-nữ 
Vi-sa-kha, vì lý-do gì mà cô cháu nội gái bà sao 
lại mắng vị tỳ-kheo nầy là kẻ trọc đầu? Ai đi tu, 
muốn được gia-nhập Tăng-đoàn cũng đều phải 
cạo đầu cả, có đúng vậy hay không?" Nghe 

lời Đức Phật nói, vị tÿ-kheo dịu lại, qui 

xuống đảnh-lễ Đức Phật và bạch rằng: "Bạch 
Thế-tôn, chỉ có Ngài mới hiểu được COn. Thầy 
con và bà tín-nữ, chẳng ai hiễu con cả." Bấy 
giờ Đức Phật biết chắc tâm-trạng của vị Tỳ-kheo 
đã lắng-dịu lại, sẵn-sàng nghe lời Ngài dạy, mới 
nói: "Này tỳ-kheo, mỉm cười nhìn gái đẹp, tâm 
khởi lên dục-vọng, là đang có tư-tưởng xấu-xa, 
cần nên tránh." 


Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây, nhờ 
đó vị tỳ-kheo chứng được quả-vị Tu-đà-huờn: 
Đừng theo đường ti-tiện 
—__ Chớ ôm-ấp tà-kiên, 
Chăng buông-lung và chớ kéo dải 
Cuộc sông Luân-hồi cõi trân-ai. 
(Kệ số 167.) 
TÌM HIẾU: 


A.- Nghĩa Chữ: 


- Vi-sa-kha: tên vị tín-nữ giàu lòng bố-hí, nỗi 
tiếng thời Đức Phật. Bà dưng-cúng tu- 

viện Đông-viên cho Ni-đoàn. Tên tiếng 

Pall: V/sakha 


- Nhìn lom-lom = nhìn trân-trân, nhìn quá kỹ 
chăng nháy mắt. 


- Cơ-duyên: Cơ = cơ-hội; Duyên = duyên- 
cớ. Cơ-duyên là dịp may 


- Tu-đà-huờn: quả-vị đầu-tiên, thấp nhút; tiếng 
Pali là Sofàpaffi Người chứng quả Tu-đà-huờn 
dứt được (1) thân-kiến, chấp thân 

làm ngã; (2) nghi, chẳng tin vào Chánh-pháp; (3) 
giới-câm-thủ, tin theo nghi-lễ của tà-giáo. Quả 
Tu-đà-huờn còn gọi là Nhập-Lưu, Thât-Lai. 


- Đảnh-lễ: quì lạy, tỏ lòng kính-trọng. 


- lâm-trạng: Tâm = lòng; Trạng = tình- 

trạng. Tâm-trạng = cõi lòng 

- Dục-vọng: Dục = ham-muôn; Vọng = mong- 
câu. Chữ dục-vọng chỉ sự ham-muôn thú-vui 
vật-chât, được dùng theo nghĩa xâu. 

- Tỉ-tiện: Tỉ = thấp; Tiện = hèn-hạ. 


- Tà-kiễn: Tà = xiên-xéo; Kiến = ý-kiễn; Tà- 
Kiên là ý-kiên sái-quây 


- Buông-lung = chẳng biết tự kèm-chế mình, 
lười-nhác. 


- Luân-hôi: Luân = bánh xe; Hôồi = trở lại. 
Cõi Luân-hôi là cảnh chết đi sống lại qua nhiều 
đời kiếp. Tiếng Pali là samsàra. 


- Trân-ai: Trân = bụi-bặm; ai = bi-ai, đau-khô. 
Cõi trân-ai là cõi đời đầy đau-khô này ở thế- 
gian. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện kế lại việc một tỳ-kheo chẳng biết 
giữ-gìn các giác-quan, nhìn gái đẹp mà mỉm 
cười, lòng khởi lên dục-vọng. Được Đức Phật 
chỉ dạy, phải biết điều-phục các căn, vị tỳ-kheo 
chứng được quả Tu-đà-huờn. Ý-nghĩa của Tích 
chuyện là phải giữ-gìn các giác-quan, chẳng 
buôồng-lung chạy theo cảnh-vật bên ngoài, phải 
biết thanh-lọc tâm-ý, khiến cho khỏi phải mãi trôi 
lăn trong cảnh sanh-tử, tử-sanh của vòng Luân- 
hồi lần-quần. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 167: 


Thử phân-tách từng câu của bài Kệ: 


1) Đừng theo đường ti-tiện: đường ti-tiện là 
đường tháp- kém, hèn-hạ. Đường nào? Đó là để 
cho các giác-quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, 
chạy theo cảnh cám-dỗ bên ngoài mà thoả-mãn 
các thú-vui vật-chất tạm-bợ và chẳng thanh-cao. 


2) Chớ ôm-ấp tà-kiễn: Tà-kiễn là ý-tưởng sái- 
quấy, như (1) chấp thân nây thường-còn, là Ta, 
lo bảo-vệ mà quên phần tinh-thần để đi đến 
giác-ngộ và giải-thoát; (2) như chấp vào đoạn- 
kiến, cho răng chết đi là hết, chẳng có Luân-hùòi, 
quả-báo chỉ cả, nay còn sông, cứ lo hưởng-thọ 
trước, kẻo chết thì chẳng còn gì; (3) như chấp 
vào các thủ-tục cúng- -tế của tà-giáo, giết thú-vật 
cúng tế các tà-thần đễ cầu phước. - Hễ ôm-ấp 
tà-kiến thì tâm chẳng thanh-tịnh, bị tà-kiến làm 
vân-đục, chẳng phát-triển được Trí-huệ. 


3) Chẳng buông-lung và chớ kéo dài cuộc sông 
Luân-hôi cõi trân-ai: Hai câu nầy khuyên ta nên 
cÕ- gắng tu-tập tinh-tân, để sớm châm-dứt cuộc 
sống sướng ít khổ nhiều trên thế-gian. Buông- 
lung hay Phóng-dật, có nghĩa là lười-nhác, sông 
buông-trôi, chẳng biết tự-kèềm-chế; như thế sẽ 
cứ phải hết đời nầy sang đời khác chịu nghiệp- 
báo mà tái-sanh mãi trong vòng lắn-quần của 
Luân-hồi. Cuộc sống Luân-hôi cối trân-ai là gì? 
Đó là phải sanh ra chịu khổ, sống đời sướng ít 


khổ nhiều, đau bịnh rồi chết, lại phải tái-sanh lại 
nữa, vì thế mới gọi là cối trân-ai, cõi đầy bụi- 
bặm, đầy đau-khỗ. 


Ý-nghĩa của bài Kệ khuyên ta nên sớm tỉnh-ngộ, 
nhận ra cõi đời này là khổ, phải biết cách tu- 
hành, để được giác-ngộ và giải-thoát khỏi cảnh 
sanh-tử Luân-hồi. 


HỌC TẠP: 


1.- Học thuộc lòng bài Kệ, ghi nhớ: muốn chẳng 
kéo dài cuộc sông trân-ai, phải tìm cách ra khỏi 
Luân-hôi, thân-tâm được giải-thoái. 


2.- Răn dạy trẻ: chớ chọc người đầu trọc, phải 
kính bực tu-hành. 


(138).- Tích chuyện vua Tịnh-phạn. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Cây 
Sung, gần thành Ca-tỳ-la-vệ, trong một kỳ 
giảng-pháp, có đề-cập đến Vua Tịnh-phạn là 
cha của Thái-tử Tất-đạt-ta khi chưa xuất-gia đi 
tu thành Phật. 


Thuở ấy, trong một dịp trở về viếng thăm lại 
thành Ca-ty-la-vệ, Đức Phật ngụ tại chùa Cây 
Sung; nơi đây Ngài đem Chánh-pháp ra giảng- 
dạy cho thân-nhơn trong dòng họ Thích-ca. Đức 


Vua Tịnh-phạn nghĩ răng thế nào Đức Phật 
cũng đến hoàng- cung, nên chẳng thỉnh Đức 
Phật, mà lại lo chuâẩn-bị thức ăn cho hơn cả 
ngàn tỳ-kheo, để chờ Đức Phật đến. 


Sáng sớm hôm ấy, công-chúa Gia-du-đà-la, vợ 
của Thái-tử Tất-đạt-ta, nhìn qua khung cửa số, 
thấy Đức Phật đang mang bình bát đi khát-thực 
từng nhà. Công-chúa vội đi báo với Vua Tịnh- 
phạn. Vua Cha tức-tốc chạy đến bên Đức Phật, 
bảo rằng, thật là nhục-nhã cho một người dòng 
Sát-đề- lợi mà phải đi ăn xin từng nhà. Đức Phật 
đáp lại rằng, khát-thực là một hạnh cao- 

quí, được tất cả chư Phật trong ba đời thi-hành, 
nên nay Ngài tuân-theo hạnh đó, là đang giữ 
đúng truyền-thống đó, có chỉ đâu là nhục-nhã. 


Rồi Đức Phật mới nói lên hai bài Kệ sau đây: 


Hãy hăng-hái và đừng phóng-dật 
Mà lãng-xao hạnh khắt-sĩ nây. 
Trang-nghiêm chánh-hạnh hành-tri 
Thế-gian hưởng lạc đời nây, đời sau. 
(Kệ số 168.) 


Đừng theo tà-hạnh mà phóng-dật, 
Hãy nghiêm-trì hạnh khât-sĩ nây. 
Trang-nghiêm chánh-hạnh hành-tri 


Thê-gian hưởng lạc đời nây, đời sau. 
(Kệ só 169.) 


TÌM HIẾU: 

A.- Nghĩa Chữ: 

- Tịnh-phạn: tên vua cha của Thái-tử Tất-đạt- 
ta, Pall: Suddhodana 


- Chùa Cây Sung: tạm dịch chữ Pail 
là Nigrodharàma; chữ Nigrodha là một loại cây 
to như cây da, trái giông trái sung của ta. 


- Ca-tÿ-la-vệ: thành này là nơi Thái-tử Tất-đạt-ta 
sông khi chưa đi tu, nay thuộc phân đât của 
Nepal. Tên tiêng Pali là Kapilavatthu. 


- Gia-du-đà-la: vợ của Thái-tử Tât-đạt-ta, 

tiêng Pali là Yasodhàra. 

- Tức-lốc: Tức = lập-tức; Tốc = nhanh. Tức-iốc là 
thật nhanh. 

- Sáf-đề-lợi = giai-cấp vua quan ở Ẩn-độ xưa, 
tiêng Pali: Khaffiya 

- Truyên-thông: Truyền = trao lại; Thống = nỗi 


tiếp theo. Truyên- thông là thông-lệ được truyền 
lại từ nhiều đời, để tuân theo. 


- Lãng-xao = xao-lãng, bỏ phế, bỏ quên chẳng 
làm tiếp nữa. 

- Khât-sĩ, Khắt thực: Khất = đi xin; Sĩ 

= người; Thực = ăn. Hạnh khắt-sĩ là hạnh đi xin 
ăn, chẳng có nghề riêng để sanh-sông. Đây là 
giới-luật Phật đặt ra, buộc tu-sĩ phải khuất 
mình đi xin ăn để nén lòng tự-ái xuống, và có 
dịp gặp dân-chúng để chỉ-dạy đường-lối tu- 
hành. 


- Phóng-dật = lười-biêng, buông trôi, chẳng tha- 
thiêt đên. 


- Chánh-hạnh = hạnh tu căn-bản, lỗi tu chơn- 
chánh nhứt. 


- là-hạnh = trái với chánh-hạnh. Tà-hạnh là 
hành-động xâu-ác. 


- Hành-trì: Hành = làm; Trì = giữ-gìn. Hành-tri là 
chuyên làm theo. 


- Thế-gian: Thế = đời; Gian = khoảng; Thế- 

gian ở đây có nghĩa là đời sống bình-thường, có 
gia-đình, còn chưa đi tu. Xuất-thế-gian có nghĩa 
là rời cuộc sống thế-tục, đi tu để được giải- 
thoát. 


- Hưởng lạc: Lạc = vui sướng. Hưởng lạc 
= được vui-sướng. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện kể lại việc Đức Phật về đến gân 
hoàng-cung xưa, mà vẫn đi khất-thực. Vua Cha 
cho đó là nhục-nhã. Đức Phật bảo, hạnh khẩt-sĩ 
Cao-quí, nên nghiêm-trì mãi: đó là ý-nghĩa của 
Tích chuyện. 


(2) Ý-nghĩa của hai bài Kệ số 168 và 169: 


Hai bài Kệ giống nhau, nói về hạnh khát- 

sĩ, khuyên đừng vì phóng-dật, tà-hạnh mà xao- 
lãng hạnh khát-sĩ. Ngày nay, vì cuộc sống thay- 
đổi, hạnh này ít được thi-hành ở các chùa thuộc 
Bắc-tông. 


HỌC TẬP: 


- Học thuộc lòng hai bài Kệ, ghi nhớ: hạnh khắt- 
sĩ rất cao-quí, chớ chẳng phải vì lười-biếng 
chẳng có nghề sanh-sống mà phải đi xin. 


(139).- Tích chuyện các tỳ-kheo quán-tưởng 
bọt nước. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Ky- 
viên, nước Xá-vệ, trong một Kỳ giảng-pháp, 
có đề-cập đến các tỳ-kheo quán-tưởng về bọt 
nước. 


Thuở ấy, có một nhóm khá đông tỳ-kheo được 
Đức Phật chỉ-dạy cho mỗi người một đề-tài 
thiên-quán, cùng đi vào rừng đề thực-tập thiền- 
định. Mặc dầu họ đã cố- găng tinh- tấn tu-hành, 
nhưng họ chẳng có chút tiền-bộ nào đáng kê. 
Họ định quay về chùa để thưa hỏi lại Đức Phật 
và được chỉ dạy thêm. Trên đường về, họ trông 
thấy một ảo-ảnh và quán- tưởng vê ảo-ảnh đó. 
Đến khi bước chơn vào khuôn viên chùa, trời đỗ 
mưa, nhiều hạt mưa to rơi từ mái ngói xuống 
vũng nước, bong-bóng nước lóng- -lánh nôi lên, 
phập- phông,. rồi tan-vỡ. Nhìn các bọt nước nỗi 
lên chẳng mây chốc lại vỡ, họ liền suy-nghĩ sâu- 
xa: "Tầm thân fứ-đại nầy của ta, cũng chẳng 
khác chi các bọt nước kia, chẳng bền- -vững, 
thường-còn; năm uẩn nơi thân-tâm này, rôi 
cũng rời nhau ra mà hoại-diệt theo lẽ vó- 
thường." 


Bấy giò, Đức Phật từ nơi hương-phòng, quán- 
thấy các tỳ-kheo ngoài hiên chùa, đang trầm- 
ngâm suy-tưởng về lẽ vô-thường, Ngài liền đi 
đến và bảo: 'Này chư Tăng, các vị đang đi đúng 


đường-lối quán-tưởng, nhìn bọt nước mà 
biêt được lẽ vô-thường của tâm-thân năm 
uân. Nên tiêp-tục theo con đường đó." 


Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây, nhờ 
đó mà sÔ lớn các tỳ-kheo chứng được quả-vị A- 
la-hán: 


Nhìn bọt nước thế nào, 
Xem ảo-ảnh ra sao, 
Quán thế-gian cũng vậy. 
Muốn bắt được người ây, 
Thân Chết tìm chẳng thấy. 
(Kệ số 170.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Quán-tưởng: Thiên-quán = suy-tưởng thật sâu- 
xa khi ngồi Thiền, nhập định. Khi tâm đã an- 
định, irí hành-giả bắt đầu cứu-xét về đề-tài 
thiên-quán, tư-tưởng tập-trung vào đề-tài, để 
phát-hiện lên Sự-thật. 


- Äo-ảnh: Ảo = giả, chẳng thật có; Ảnh = hình- 
bóng. Ảo-ảnh là hình-bóng giả-tạm, tuy mắt 
trông-thấy, nhưng bóng ấy chẳng thật có. Thí-dụ 
như lấy tay dụi mắt, nhìn lên thấy có nhiều đóm 


sáng như ngôi sao, các đóm đó chẳng thật có, 
nên gọi là ảo-ảnh. 


- Thân tú-đại: Tứ = bốn; Đại = lớn. Tứ-đại, trong 
Phật-học chỉ về bốn chát: đất, nước, gió, 

lửa; còn có nghĩa là bốn chất cứng, lỏng, hơi, 
nóng trong thân ta. Thân tứ-đại nầy do các chất 
đó hoà-hiệp với nhau mà thành, khi bốn chất ấy 
rời nhau ra, thì chết. Đó là lẽ vô-thường. 


- Năm uâẫn: Uẫn = nhóm họp và che-mờ. Phật- 
học phân-tách thân-tâm con người ra làm năm 
phần, gọi là năm uẫn ( = năm âm): (1)sắc-uẩn ( 
= thân-thê vật-chất), (2) thọ-uẩn ( = các tình- 
cảm); (3) tưởng-uẩn ( = các tư-tưởng); (4) hành- 
uẩn ( = các hành-động); (5) thức-uẩn ( = các sự 
hiểu-biết). Bốn uẫn sau, thọ, tưởng, hành, 

thức, thuộc về tâm. Khi quán thấy năm uần hoà- 
hiệp nhau mà thành fhân-tâm, hễ chúng rời 
nhay ra là chết, đó là quán-thấy được lẽ vô- 
thường của thân năm uẫn. 


- Hương-phòng: căn phòng có hương thơm 
dành riêng cho Đức Phật; tiêng Pali 
là GandhakulÌ. 


- Vô-thường: Vô = chẳng; Thường = thường- 
còn. Lễ vô-fhường là định-luật thiên-nhiên _ 
theo đó, chăng có vật nào có hình-thê mà chăng 


biến-đổi, rồi hư-hoại với thời-gian. Hiểu lẽ vô- 
thường là biết được sự tạm-bợ của muôn vật 
trên thế-gian, dứt bỏ sự tham-luyến và tìm về sự 
hằng-còn của cảnh-giới Niết-bàn an-lạc. 


- A-la-hán: quả vị thứ tư, cao nhứt, dứt hết 
phiên-não, chăng bị tái-sanh trong Luân-hôi 
nữa. Tiêng Pali là Arahant. 


- Thân Chết tìm chẳng thây = hễ Thần Chết tìm 
chăng thây, thì chăng bị chêt nữa, có nghĩa 
là đã đặc được A-la-hán, vào Niêt-bàn. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện rất giản-dị, chẳng có chỉ là ly-kỳ cả 
0IỦ: một nhóm tỳ-kheo nhìn ảo-ảnh, bọt nước, 
mà SUY ra lẽ vô-thường của thân-tâm và của 
muôn vật trên thế-gian. Ý-nghĩa: biết được 

lẽ vô-thường, liền rời sự tham- luyến, nỗ-lực †u- 
tập để chứng quả vô-sanh của Niết-bàn. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 170: 


Bài Kệ chia ra hai phần: (1) cách quán- 
tưởng bọf nước, ảo-ảnh và thê-gian; (2) hai câu 
chót nói về kết-quả của việc quán-tưởng đã 


thành-công, chứng được vô-sanh, chẳng bị chết 
nữa vì hêt tái-sanh. 


Cách quán-tưởng bọt nước và ảo-ảnh như thế 
nào? Trước hết, ta phải biết quán- 

tưởng cho đúng cách. Như đã biết, quán- 

tưởng là suy-nghĩ thật sâu-xa, tâm nhìn vào bên 
trong tâm. Tâm nhìn vào bên trong tâm cách 
nào? Điều này có nghĩa là, các giác- quan chẳng 
hướng về cảnh-vật bên ngoài nữa, mắt tuy có 
mở nhưng chẳng thấy vật, tai còn đó nghe tiếng 
nhưng chẳng đễ-ý đang nghe gì, khiến cho tâm 
ở yên, văng-lặng, rồi khởi lên hình-ảnh trong 
tâm, tâm chỉ nghĩ và chỉ thấy đến đề-tài quán- 
tưởng, đề-tài đó là bọt nước. Khi tâm nhìn thấy 
trong tâm, có bọt nước đó, nỗi lên, lóng-lánh, 
phập-phòng, rồi chẳng máy chốc, bọt nước lại 
bể phụt mất. Tâm nhìn bọt nầy bễể, bọt kia phồng 
lên rồi bể, nhiều lần như thế, sẽ đi đến kết- 
luận, bọt nước chẳng bên, có đó rôi mắt đó. Khi 
nghĩ ra được kết-luận đó, tâm đang thấy được 
lẽ vô-thường của mọi sự-vật). Cách quán ảo- 
ảnh cũng như thế. Chọn các ảo-ảnh: như bóng 
trăng rọi xuống mặt hồ nước, như đám mây bay 
trên trời trồng giống hình con vật nào đó, v.v. 
Quán như trên về các ảo-ảnh vừa nói, để nhận 
ra sự giả-tạm của ảo-ảnh. Khi nghĩ ra được kết- 


luận về sự giả-tạm đó, là tâm đã quán đúng 
cách. 


Bài Kệ nói: quán bọt nước, ảo-ảnh như thế nào, 
thì quán thế-gian cũng như thê ấy. Điều nầy có 
nghĩa là muôn vật có hình-tướng ở thế-gian, đêu 
vô-thường như bọt nước, đêu giả-tạm như ảo- 
ảnh. Vạn vật rất nhiều, trong một lúc chẳng nhìn 
thấy trong tâm hết cả được. Muốn biết muôn vật 
đều vô-thường và giả-tạm, tâm ta hãy cố tìm 
xem, có vật nào trong vũ-trụ này, mà iôn-tại mãi 
mãi không. Câu trả lời là chẳng có, nhờ đó tâm 
quán thây thế-gian vô-thường và giả-tạm. 

Khi ngồi Thiền, quán-tưởng như trên có ích lợi 
gì? Nhờ quán-tưởng đúng cách, tâm lọc bỏ 
được các tà-kiến, các phiên-não, đề trở nên 
trong-sạch hơn. Đó là cách thanh-lọc tâm-ý của 
phép tu tâm. 

HỌC TẬP: 


1.- Học thuộc bài Kệ, ghi nhớ lẽ vô-thường của 
muôn vật. 


2.- Xin đọc lại nhiêu lân trang nây và áp-dụng lôi 
quán-tưởng. 


(140).- Tích chuyện Vương-tử Vô-uý. 


(Tích chuyện nây giông với Tích chuyện sô 115 
vê vị đại-thân San-tạ-fi. ) 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại tịnh-xá Trúc- 
viên, gân thành Vương-xá, trong một kỳ giảng- 
pháp, có đê-cập đên Vương-tử Vồ-úy. 


Thuở ấy, vương-tử Vô- -uý vừa đắc-thắng quân 
giặc ở biên-cương trở về thành, được vua Tần- 
bà-sa-la, nước Ma-kiệt-đà, ban- “thưởng cho rất 
trọng-hậu. Món quà quí là một nàng vũ-nữ thật 
xinh đẹp, múa hát trong bảy ngày đêm để mua 
vui cùng Vương-tử. Đến đêm thứ bảy, vì quá cố 
sức, cô vữ -nữ ngã lăn ra chết về bịnh tim. 
Vương-tử rất đau buồn trước cái chết đột-ngột 
của người yêu, mới tìm đến Đức Phật để nghe 
lời an-ủi. 


Đức Phật bảo Vương-tử Vô-uý răng: "Nầy 
Vương-tử, số-lượng nước mắt mà Vương- -tử đã 
khóc các người thân-yêu, trải qua các số-kiếp 
của Luân-hồi, còn nhiều hơn nước biên các đại- 
dương. Thế-gian của thân-tâm ngũ uân này đầy 
đau-khổ, chỉ có những người còn ngu-muội mới 
mê-say, chìm-đắm trong đó." 


Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây: 


Nào, hãy nhìn cõi thế-gian nây 
Như xe Vua trang-hoảàng lộng-lây. 


Kẻ cuông-dại đắm chìm cõi ấy, 
Người hiên-trí chẳng chút mềê-say. 
(Kệ sỐ T71.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Vương-tử Vô-uý: Vương-tử = con cháu của 
Vua; chữ Vó-úy, có nghĩa là chẳng hề sợ- 
hãi, được dùng đề dịch chữ Abhaya, tiếng Pali. 
Trọn tên của Vương-tử Vô-uý 
là Abhayaràjakumàra. 


- Trúc-viên, Vương-xá: tịnh-xá nầy xây trong 
vườn Trúc, do Vua Tân-bà-sa-la (Bimbisara) 
cúng cho Tăng-đoàn. Tên Pali Trúc- 

viên là Veluvana, thành Vương- 

xá là Hàjagaha; nước Ma-kiệt-đà là Magadha. 
- Trọng-hậu = nhiều và quí-báu lắm. 

- Vũ-nữ = người con gái múa hát, giúp vui 
cho đàn-ông. 

- Độf-ngột = quá nhanh và chẳng ngờ được. 


- Đại-dương = biên lớn, như Thái-bình- 
dương, Đại-tây-dương. 


- Thân-tâm ngũ-uẫn: Ngũ = năm. Xin xem 
lại thân-tâm năm uân ở bài trước, trang 439. 


- Thê-gian: Thế = đời; Gian = khoảng. Nghĩa 
thông-thường của chữ Thế-gian là nói đến vũ- 
trụ, vạn-vật; ở đây chữ Thế-gian được Đức Phật 
dùng theo nghĩa hẹp, chỉ vào thân-tâm, coi như 
một vũ-trụ nhỏ. 


- Cuỗng-dại = điên-khùng, chẳng có trí-huệ, còn 
ngu-SI. 


- Hiên-trí: Hiên = hiền-lành; Trí = trí-huệ. 
B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện thuật lại việc Vương-tử Vô-uý đau- 
buồn mến tiếc người yêu là cô vũ-nữ xinh-đẹp 
đã chết đột-ngột. Đức Phật khuyên đừng luyến- 
tiếc tám thân năm uần này, vì nó vô-thường. 


Ý-nghĩa: đừng đắm-say thế-gian vô-thường, 
phải tìm cách tu-hành đê vượt khỏi cảnh sanh- 
tử của Luân-hôi đau-khõ. 

(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 171: 


Hai câu đầu của bài Kệ so sánh ihề-gian nây với 
chiêc xe Vua được frang-hoàng lộng-lây. Sự so- 


sánh này hơi khó hiểu; nhưng nếu ta biết Đức 
Phật xem fhân-tâm nây như một vũ-†rụ nhỏ, một 
thế-gian thu-hẹp lại, thì sự so-sánh sẽ rõ-ràng. 
Tại sao frang-hoàng lộng-lẫy? Xe đó của Vua 
ám-chỉ vào thân-tâm ( = thế-gian), nên thân-tâm 
ấy được trang-sức đẹp-đẽ, dồi phấn thoa son, 
V.V. 


Hai câu chót nêu sự khác-biệt về thái-độ giữa 
người còn ngu-si với người hiên-trí đã giác-ngộ. 
Ý-nghĩa của bài Kệ khuyên ta chớ nên tham- 
luyên vào thân-tâm năm uân, tuy nay được 
chưng-diện đẹp-đẽ, nhưng rồi sẽ bị tan-hoại 
theo thời-gian. 

HỌC TẬP: 


†.- Học thuộc lòng bài Kệ, ghi nhớ: đừng say- 
đăm cảnh thê-gian. 


2.- Thực-tập quán-tưởng về thân bắt-tịnh, thân- 
tâm vô-thường. 


(141).- Tích chuyện Trưởng-lão Sằm-mạc-gia. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, trong một kỳ giảng-pháp, có đê-cập đên 
Trưởng-lão Sâm-mạc-gia. 


Thuở ấy có tỳ-kheo Sầm-mạc-gia cả ngày chỉ lo 
việc quét tước quanh chùa Kỳ-viên. Cùng tu-tập 
chung trong chùa có Trưởng-lão Lê-va-ta, trái 
lại, cả ngày chỉ ngồi Thiền nhập định. lý kheo 
Sàm thấy thái-độ của Trưởng-lão Lê, cả ngày 
chỉ ngôi yên, im-lặng, cho răng Trưởng-lão đã 
lãng-phí thời-giờ. Một hôm, tỳ-kheo Sầm đến nói 
với Trưởng-lão: 'Nây ông Lê, cả ngày tôi thấy 
ông chỉ ngồi yên, chẳng làm gì cả. Như thế là 
lười-biếng, chỉ biết sống nhờ vào sự tín-thí của 
các đàn-việt mà thôi." Trưởng-lão Lê đáp: 
"Này đạo-hữu, một vị tỳ-kheo chẳng nên để trọn 
hết thì-giờ của mình mà quét-tước cả ngày. Vị 
ây nên quét dọn vào sáng sớm, xong lên đường 
đi khất-thực. Trở về, thọ-trai xong, vị ấy hoặc 
quán-tưởng về thân- tâm năm uân này, đề biết 
rõ bản-thê của các uẫn ây, hoặc đọc-tụng kinh- 
điển cho đến chiều tối. Bấy giờ, nếu muốn, có 
thê ra quét sân thêm.” Tỳ-kheo Sàm nghe kỹ lời 
dạy đó, chuyên- cần thực-hành theo đúng, nên 
chẳng bao lâu chứng-đắc được quả-vị A-la-hán. 


Các vị tỳ-kheo khác nhận thấy dạo nầy, 

các đống rác quanh chùa chẳng thấy được quét 
dọn, mới hỏi tỳ-kheo Sầm-mạc-gia, sao bây giờ 
chẳng còn chăm quét-tước như trước nữa. Tỳ- 
kheo Sầm đáp: "Ngày trước, tâm tôi còn nhiều 
phiền-não và vọng-tưởng, thiếu sự tỉnh-giác, 


nên tôi phải quét cho sạch. Đến ngày nay, tâm 
tôi thanh-tịnh, lúc nào cũng tỉnh-giác, nên chẳng 
cần quét nữa." Các vị đồng-tu cho rằng tỳ-kheo 
chẳng nói đúng sự-thật, tự cho mình đã chứng 
A-la-hán, mới đến bạch cùng Phật. Đức Phật 
bảo: "Tỳ-kheo Sầằm-mạc-gia đã nói đúng sự- 
thật, vì đã chứng-đắc được quả-vị A-la-hán." 


Rồi Đức Phật nói lên bài Kệ sau đây: 


Người trước kia buông-lung, phóng-dật, 
Vê sau, biết tỉinh-giác chuyên-cân, 
Ảnh quang-minh soi khắp thế-gian, 
Như trăng sáng thoát mây che lấp. 
(Kệ số 172.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Sâm-mạc-gia: tên vị tỳ-kheo này, tiếng Pali 
là Sammajjana. 


- Lê-va-ta: tên vị Trưởng-lão này, tiếng pa-li 
là ñevata. 


- Ngôi Thiên nhập Định: Thiên = chữ Phạn 

là Thiên-na (Dhyana), có nghĩa là tâm rời cảnh- 
vật bên ngoài,đang suy-nghĩ thật sâu-xa; Định 
= dịch chữ Phạn Tam-muội (Samadhi), có nghĩa 


là tâm an-tinh, chẳng lay-động, ý dừng lại và 
chú-tâm vào cảnh văng-lặng. 


- Lãng-phí thời-giờ: buông-lung, sống thả trôi, 

chăng làm việc chi có ích-lợi cả, làm mật thời- 
giờ. 

- lín-thí: Tín =tin-tưởng; Thí = cho, hiến- -tặng. 


Sự tín-thí là sự bố-thí do lòng tin- -tưởng của kẻ 
tại-gia tặng cho các vị tu-hành xuât-gia. 


- Đàn-việt: phiên-âm tiêng Phạn Dânapaii, dịch 
nghĩa là thí-chủ, người bô-thí giúp cho kẻ tu- 
hành. 


- Đạo-hữu: Đạo = đường-lối tu-hành; Hữu 

= bạn-bè, bạn-hữu. Chữ đạo-hữu thường 

dùng đề chỉ các người tu chung theo một tôn- 
giáo. 

- lhọ-tral: Ihọ = nhận; Trai = ăn cơm chay. Thọ- 


trai là tiếng nhà chùa, có nghĩa là dùng bữa cơm 
chay. 


- Quán- -lưởng = suy-nghĩ sâu-xa, trong sự an- 
tịnh, về một đề-tài. 


- Thân-tâm năm uẩẫn: Uẫn = Âm = nhóm họp lại 
và che-mờ. Thân-tâm năm 
uân là thân và tâm gồm có năm uân: (1) sắc- 


uẩn là tâm thân vật-chất: (2) thọ-uẩn là các tình- 
cảm; (3) tưởng-uẩn là các tư-tưởng; (4) hành- 
uẩn là các hành-động; (5) thức-uẩn là các sự 
hiểu-biết. Bốn uẩn sau: thọ, tưởng, hành, 

thức nhóm-hợp nhau lại mà thành cái tâm. 


- Bản-thê của các uẫn: Bản-thê = thễ-chất riêng- 
biệt và thật-sự. Nói “biết rõ bản-thể của các 
uẫn" là muốn nói, đã biết rõ các uấn ấy rỗng- 
rang, vì sự nhóm-họp chung lại mà có, chớ tự 
chúng chẳng có một bản-thể nào riêng-biệt. Vì 
tập-hợp lại mà có, nên khi rời nhau ra, thì trở 
nên không, đó là bản-thê rỗng-rang của năm 
uẩn. 


- Quả-vị A-la-hán: Quả-vị = kê†-quả của sự tu- 
tập đã thành-công; A-la-hán: bực Thánh, tu- 
hành đã dứt hết phiền-não, chẳng còn bị tái- 
sanh trong Luân-hồi nữa.Tiếng Pali: Phala 

= quả-vị; Arahant = A-la-hán. 


- Quét cho sạch: chữ quét ở đây, chẳng 

những có nghĩa là quét tước cho sạch rác-rễn 
bên ngoài, mà còn có nghĩa quét sạch hết các ý- 
tưởng vọng-động, lang-bang trong tâm, để tâm 
được thanh-tinh. 


- Tỉnh-giác: Tỉnh = thức-tỉnh, hết mê-mờ; Giác 
= biêt rõ. Tìinh-giác là tình-trạng tâm an-tịnh, 


biết rõ mọi biến-chuyễn bên trong, cũng như 
bên ngoài, luôn luôn giữ được sự chú-ý, chằng 
hê lơ-là, xao-lãng. 


- Phóng-dật: Phóng = buông-thả; Dật = lỗi- 
lâm. Phóng-dật là buông-trôi theo các lôi-lâm, 
chăng biêt tự kêm-chê trong kỷ-luật. 


- Quang-minh = ánh-sáng. 
B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện kế lại việc một vị tỳ-kheo cả ngày 
chỉ lo quét tước quanh chùa, đến khi được một 
vị trưởng-lão dạy phải biết việc ngồi Thiền nhập- 
định là bổn-phận của kẻ tu-hành, nên mới 
chuyên-tâm tu-tập mà đắc được quả-vị A-la- 
hán. 

Ý-nghĩa của Tích chuyện nằm trong 

chữ quét, quét cho sạch chẳng những các rác- 
rên quanh chùa, mà còn là quét cho sạch các 
vọng-tưởng, phiên-não trong tâm, đễ 

cho tâm được thanh-tịnh. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 172: 


Thử phân-tách bài Kệ ra từng câu: 


1) Người trước kia buông-lung, phóng-dật: đây 
là nói về người sống buông trôi, chẳng có định- 
hướng, chạy theo các thú-vui vật-chất, thỏa- 
mãn các nhu-cầu tầm-thường, chẳng lo việc tu- 
tập. Hai chữ buông-lung và phóng-dật đồng 
nghĩa nhau, thường là làm biếng. 


2) Về sau biết tỉnh-giác chuyên-cân: đây là nói 
về người đã thức-tỉnh, nhận ra được sự lỗi-lầm, 
lười biếng của mình, mà trở nên người fïnh- 
giác, tâm biết quay vào bên trong tâm, lo dọn- 
dẹp sạch-sẽ tâm mình, bỏ vọng-tưởng lang- 
bang, dứt phiền-não tham, sân, si. 


3) Ánh quang-minh soi khắp thế-gian, như trăng 
sáng thoát mây che-lâp: đây là nói ánh-sáng của 
Trí-huệ đang vẹt bỏ được sự u-tôi của si-mề, ví 
với đám mây đang che mặt trăng sáng. 

HỌC TẠP: 

1.- Học thuộc lòng bài Kệ, ghi nhớ: tu là tu . 

tâm, phải quét sạch các vọng-tưởng và phiên- 
não, đê Trí-huệ được phát†-triên. 

2.- Xin ngưng một phút đề tự-hỏi lòng 

mình: đã tỉnh-giác chưa? 


(142).- Tích chuyện Trưởng-lão Vô-não. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, 
có đê-cập đên Trưởng-lão Vô-não. 


Thuở ấy ở nước Câu-tát-la, có người con trai 
của vị quốc-sư trong triều vua Ba-†tư-nặc, tên là 
Vô-não. Chàng trai rất thông-minh, được cha 
gởi đi học ở thành Ta-xi-la. Vô-não rất siêng- 
năng và khéo vâng lời thầy dạy, nên rất được 
lòng thầy thương-mến, khiến cho các bạn đồng- 
học sanh ra ganh-tj. Họ đặt điều nói xấu, vu-oan 
cho Vô-não có dan-díu với vợ của thầy. 

Ban đầu, vị thầy chẳng tin việc đó, nhưng ngày 
lại ngày, nghe mãi lời ton-hót của bọn học-trò, 
khiến cho ông ta phải tin theo. Ông ta nghĩ nếu 
mình giết chết Vô-não thì chẳng những bị tù-tội 
mà còn bị quả-báo nặng- -nề nữa. Ông tìm được 
một mưu- -kế khác, còn tệ-hại hơn là ám-sát Vô- 
não. Ông liền kêu Vô-não lại và nói riêng: "Thầy 
có một phép bí-quyết thật cao-thâm, huyền-diệu, 
muốn truyền lại cho trò, nhưng phép ấy đòi hỏi 
mạng sống của một trăm người, trò phải giết 
chết đủ số đó, cả đàn-ông lẫn đàn-bà, đem nộp 
bằng-cớ cho thây, thì thầy sẽ dạy cho." Vô-não 
rất muốn có được bí-quyết đó, nhưng còn ngằn- 
ngại chẳng muốn sát sanh hại mạng. Nhưng về 
sau, lòng ham-muốn được phép-lực cao-thâm, 
huyền-diệu thúc-đây quá mạnh-mẽ, Vô-não bỏ 


vào rừng sâu ẩn-núp, rình giết người cho đủ số 
đê nạp cho thây. 


Chẳng bao lâu, tiếng-tăm tàn-ác của Vô-não 
cướp của giết người, chặt lây ngón tay, kết 
thành xâu chuỗi đeo ở cổ, khiến dân quá sợ-hãi, 
gọi Vô-não là tướng cướp Chỉ-man, và tâu-trình 
lên vua. Vua Ba-tư-nặc liền chỉnh-đốn quân-đội, 
định đem quân vây bắt Chỉ-man. Bà mẹ của 
Chỉ-man, vì lòng thương con, sáng hôm ấy,định 
vào rừng báo tin cho con. Cùng ngày ấy, vào lúc 
tinh-sương, Đức Phật nhập thiền-định, quán- 
thấy Vô-não sắp phạm tội ngũ-nghịch vì giết mẹ, 
rồi sẽ bị sa vào điạ-ngục A-tỳ, nên thương-xót, 
Ngài liền đi vào rừng để ngăn Chỉ-man. Tên 
tướng cướp sau một đêm mất ngủ, sáng ra đếm 
xâu chuỗi ngón tay lại, thấy còn thiếu một mạng 
nữa là đủ một trăm, mới qUyẾT- -tâm hôm nay hễ 
gặp ai là giết ngay cho đủ số, đem nộp cho thầy. 
Vừa đến ven rừng, Chỉ-man bỗng thấy Đức 
Phật đi tới. Anh liền khoa ngọn dao bén nhọn 
lên chực đâm; bỗng đâu tay chơn bủn-rủn vì 
mệt-mỏi, hắn ngâng đầu lên nhìn Đức Phật mà 
thét lên: "Ớ này ông thầy tu, sao ông chẳng 
dừng lại?" Đức Phật dừng bước: "Này Chi-man, 
ta đã dừng từ lâu rồi, chỉ có anh là chưa chịu 
dừng đó thôi!" Chỉ-man còn chưa hiểu ý Đức 
Phật, mới hỏi; Đức Phật đáp: "Này Chỉ-man, đã 


từ lâu ta dừng nghỉ việc sát-hại chúng-sanh; còn 
anh, anh vẫn còn chưa chịu dừng lại việc giết 
người, cướp của đó." Nghe lời nói phải, trông 
dáng mạo trang-nghiêm đẹp-đẽ của người đứng 
trước mặt mình, Chỉ-man bỗng tỉnh-ngộ, 

biết đang gặp Đức Phật. Anh liền quăng dao đi, 
quì xuông xin qui-y cùng Đức Phật. Đức Phật 
Vui-vẻ châp- nhận và cùng với Vô-não trở về 
chùa Kỳy-viên. 


Kể từ ngày gia-nhập Tăng-đoàn, Vô-não 
chuyên-cần, tinh-tẫn tu-hành, nên chẳng bao lâu 
chứng được quả-vị A-la-hán. Một hôm, vào buổi 
sáng, đang đi khất-thực, Trưởng-lão Vô-não gặp 
một đám người đang đánh lộn, quăng đá vào 
nhau. Một hòn đá lớn va phải đầu của Trưởng- 
lão, gây thương-tích nặng, nhưng Trưởng-lão 
cũng ráng về đến chùa. Đức Phật đến thăm hỏi, 
và nói: "Nầy Vô-não, ngày trước con đã gây 
nhiều tội-ác giết người, lẽ ra phải sa vào địa- 
ngục A-tỳ; nhưng nay con đã ăn-năn sám-hối, 
tinh-tần tu-hành, vậy con nên nhẫn-nhục mà 
chịu lầy quả-báo nây, tránh cho con khỏi phải sa 
vào nẻo dữ." Trưởng-lão lắng nghe lời Phật dạy, 
lặng-lẽ nhập Niết-bàn. 


Các vị tỳ-kheo muốn biết Trưởng-lão Vô- 
não được tái-sanh vê đâu, mới thưa hỏi Phật. 


Nghe đáp Trưởng-lão đã nhập Niết-bàn, các vị 
tỳ-kheo rất đỗi ngạc-nhiên. Đức Phật nói: 
"Trước kia, vì mê-lầm, chẳng có bạn hiền, nên 
Vô-não mới phạm tội ác. Về sau, biết ăn-năn 
sám-hồi, chuyên-tâm tỉnh-giác làm việc thiện, 
tuân theo Chánh-pháp, tinh-tắn tu-hành, nên 
nay nhờ cơ-duyên lành của việc thiện 

chận đứng được ác-báo." Rồi Đức Phật mới nói 
lên bài Kệ sau đây: 


Người trước kia trót gây tội-ác, 
Nay sửa sai bằng các hạnh lành, 
Ánh quang-minh SOÍ khắp thế-gian, 
Như trăng sáng thoát mây che lấp. 
(Kệ số 173.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Vô-não, Chi-man = tên vị trưởng-lão, cựu 
tướng cướp này, tiếng Pali là Ahimsaka, dịch 

là Vô-não, Bắt-hại, chẳng hại ai; 

và Angulimala, phiên-âm là Ưong-quật-ma- 

la, dịch là Chỉ-man, chùm ngón tay. (Não = não- 
hại; gây phiền-não; Chỉ = ngón tay; Man 

= chùm.) 


- Quốc-sư: Quốc = nước; Sư = thầy; Quóc-sư là 
thây dạy Đạo cho cả nước; thây dạy Đạo cho 
Vua. 


- Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la: tên vị vua này, 
tiêng Pali là Pasenadơi, cai-trị nước Kosala, giáp 
ranh với nước Xá-vệ (Savaffhi). 


- Ta-xi-la: tên thị-trân này, tiếng Pali là Taxila. 


- Ton-hót: đặt điều láo-khoét nói tới nói lui mãi, 
đê hại aI. 

- Ám-sát: Ám = mờ-ám, lén; Sát = giết; Ám- 

sái là giêt lén. 

- Bí-quyết: Bí = bí-mật, kín; Quyết = pháp-thuật 
mâu-nhiệm. 

- Huyên-diệu = sâu-kín, khéo-léo và nhiệm-màu. 
- Chỉnh-đốn = sắp sửa hàng-ngũ cho chỉnh-tè. 


-Sáng tinh-sương = mờ-mờ sáng, mặt trời chưa 
lên, còn sương. 


- Nhập Thiên-định, quán-thây = ngồi Thiền và 
thây rõ trong tâm. 

- Tội ngũ-nghịch: năm tội lớn sẽ bị đoạ vào Điạ- 
ngục A-ty. Đó là: giêt cha, mẹ, A-la-hán, chém 
Phật và phá sự hoà-hợp Tăng-đoàn. 


- Điạ-ngục A-tỳ = tên điạ-ngục này, tiếng Palli 
là Avici, dịch nghĩa là Vô-gián, tức là chịu hình- 
phạt liên-tục chăng ngừng-nghi. 


- Khoa đao = giơ cao con dao lên để đâm mạnh. 


- Tỉnh-ngộ: Tỉnh = thức-tỉnh, hết mê; Ngộ = hiểu 
rõ; Tỉnh-ngộ là trở nên sáng- -suốt, nhận biết 
mình làm-lỗi, cần sửa lại. 


- Qui-y: Qui = quay về; Y= nương-tựa; Qui-y là 
mình tìm về nương-tựa tinh-thần mình vào ai, 
hay vào sự-việc gì. 


- Thương-tích: vết thương, đỗ máu, gãy xương, 
V.V. 


- Ăn-năn = Sám-hồi: chịu nhận lỗi mình, tỏ ra 
hôi-tiêc đã có lỗi và hứa xin chừa chăng tái- 
phạm nữa. 


- Nhẫn-nhục: chịu nhịn, bền gan chịu đựng mà 
chăng oán-than. 


- Quả-báo: Quả = kết-quả, hậu-quả; báo 

= báo đền,; Quả-báo là sự-việc xảy ra sau, do 
một hành-động cũ đã có trước làm nguyên- 
nhơn mà quả-báo là hậu-quả, chiếu theo Luật 
Nhơn-quả. 


- Nhập Niễt-bàn: lià bỏ xác thân, đi vào cõi tịch- 
diệt, văng-lặng. 

- Cơ-duyên lành = điều may-mắn tốt. Vì tu-hành, 
làm việc thiện nên được hưởng cơ-duyên lành. 
- Ác-báo: Ác = xấu, dữ; Báo = quả-báo. Ác- 

báo là quả-báo xâu. 

- Sửa sai = sửa đổi điều sai-lầm, theo con 
đường chơn-chánh. 


- Hạnh lành = các hành-động tốt, giúp đỡ người 
khác. 


- Ảnh quang-minh = ánh-sáng rực-rỡ. 
B.- Nghĩa Ý: 

(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 

Tích chuyện mang nhiều ý-nghĩa: 


1) Nghe hoài lời ton-hót, rôi cũng tin theo: đây là 
một lôi-lâầm, cân tránh, băng cách phải điêu-tra 
sự-thật, khi nghe lời dèm. 


2) Mưu-ké đẻ hại Vô-não bằng cách xúi đi giết 
người, người bây mưu có bị quả-báo 

không? Có, phải chịu quả-báo như chính 

mình đi giết vậy. Trong Kinh: cắm giết và cắm 
xúi, bảo giết. 


3) Sao chẳng dừng lại? Chỉ-man hiểu 

chữ đừng là dừng bước; còn Đức Phật 

nói dừng là ý muốn nói, thôi chẳng làm tiếp-tục 
nữa; tức là, từ-khước chẳng làm điều ác nữa. 
Đây là ý-nghĩa quan-trọng nhứt của Tích 
chuyện: mặc dầu đã trót làm điều dữ, nhưng 
biết dừng lại, thôi chẳng làm ác nữa, và làm điều 
thiện, thì quả-báo xấu chẳng có đủ cơ-duyên đề 
trỗ quả, nhờ đó mà tạm-thời tránh được. Trong 
trường-hợp của Chỉ-man, nhờ biết ăn-năn tội-ác 
và quay về con đường lành, nên mới bị trúng đá 
mà chết, khỏi phải sa vào địa-ngục A-tỳ. Tích 
chuyện cho thấy, việc tu-hành chơn-chánh cải- 
đổi được nghiệp-báo; vì thê, nên siêng làm 

lễ sám-hói và gắng làm việc thiện. 

(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 173: 


Bài Kệ nầy giống bài Kệ trước, số 172, ở hai 
câu chót, nói vê hiệu-quả, tốt của sự bỏ điều 
quấy mà theo điều lành. Ý- nghĩa cũng giống bài 
trước: khuyên ta nên sớm cải tà qui chánh, ăn- 
năn tội-lỗi và siêng làm lành lánh dữ để cải- 
thiện nghiệp-lực của mình. 


HỌC TẠP: 


- Học thuộc lòng bài Kệ, ghi nhớ: có thê 
sửa được mạng-vận xâu, băng cách siêng năng 
làm việc thiện và từ-khước hãn việc ác. 


(143).- Tích chuyện cô gái quay tơ. 


Vào một thời kia, Đức Phật du-hành đến xứ 
Anh-huy, trong một kỳ giảng-pháp, có đê-cập 
đên mội cô gái quay tơ. 


Dạo ây, sau buổi lễ trai-tăng ở Anh-huy, Đức 
Phật có giảng- pháp cho dân-chúng nghe. Hôm 
ấy, Ngài giảng-dạy về sự vô- thường của thân- 
tâm năm uân. Ngài nói: "Cuộc sông của ta thì 
vô-thường, còn sự chết lại là thường. Chắc- 
chắn rồi đây có ngày ta sẽ chết, đời ta chám-dứt 
bằng sự chết-chóc. Cho nên, sống là vô- 
thường, còn chết là thường vậy." Đức Phật 
khuyên mọi người nên nhận rõ bản-thể chơn- 
thật của năm uẩn, chúng tạm-thời hoà-hiệp 
nhau mà thành sự sống, đến khi chúng rời nhau 
ra là cái chết đã tới nơi. Ngài nhân mạnh: "Như 
một người cầm trong tay một cây gậy hay một 
ngọn chỉa nhọn sản-sàng đối-phó với kẻ thù, 
hay với một con rắn độc, người đời phải luôn 
luôn tỉnh-giác và tràm-tĩnh để đối-diện VỚI cái 
chết. Có như thế, đến lúc ra đi vĩnh-viễn, mới 
chọn theo được đường lành.” Lời giảng-dạy đó 
của Đức Phật chỉ được một số ít người lưu-tâm 


đến, trong số này, có một cô gái mười sáu tuổi, 
chuyên việc quay tơ cho cha dệt lụa. Sau buổi 
thuyết- pháp, Đức Phật lên đường trở về chùa 
Kỳ-viên. 


Bằng đi ba năm, một hôm Đức Phật nhập-định, 
quan-sát khắp pháp-giới, Ngài quán-thấy đã đủ 
cơ-duyên cho cô gái quay tơ năm xưa chứng 
được quả-vị Tu-đà-huờn. Ngài liền lên đường 
trở lại xứ Anh-huy, đề giảng Chánh-pháp một 
lần nữa. Hay tin Đức Phật đến xứ mình, cô gái 
quay tơ muốn đến ngay để nghe pháp; nhưng 
còn phải mang ba cuộn tơ đến xưởng dệt cho 
cha cô đang chờ. Trên đường đến xưởng, cô đi 
ngang qua nơi giảng-pháp, dừng lại, ngôi xuống 
phiá ngoài, tai lắng nghe lời Đức Phật. Đắng 
Thế-tôn nhìn thẳng vào cô gái, Ngài vừa quán- 
thấy cô gái sẽ tử- nạn ngay sau khi gặp cha, nêu 
chờ đến bận quay về thì lỡ mất cơ-hội để nghe 
được Chánh- -pháp. Ngài liền ngưng. nói, ngâng 
nhìn chăm-chú vào cô gái. Cô gái liền bạo-dạn 
lách đám đông, đặt giỏ tơ xuống đất, quì 

trước Đức Phật mà đảnh-lễ. Đức Phật liền hỏi 
cô bốn câu và cô lễ-phép đáp ngay như sau: 


1. Hỏi: Cô từ đầu tới? 


Đáp: Con chẳng biết. 


2) Hỏi: Cô đi về đâu? 

Đáp: Con chẳng biết. 

3) Hỏi: Cô biết không? 

Đáp: Vâng, con có biết. 

4) Hỏi: Cô biết được không? 

Đáp: Không, con chẳng biết được. 


Nghe lời đối-đáp của cô gái quay tơ, Đức Phật 
tỏ vẻ hài-lòng, nhưng các người ngồi nghe pháp 
lại chẳng hiểu ý-nghĩa thâm-sâu của bốn câu hỏi 
và bốn câu trả lời. Đức Phật liền bảo cô gái giải- 
thích, cô đã hiểu ra sao mà trả lời như thế. 


Cô gái thưa: "Bạch Thế-tôn, về câu hỏi thứ 
nhứt, Ngài đã biết con từ nhà con mà tới đây, 
mà còn hỏi con, từ đâu iới?, con nghĩ ý Ngài 
muốn hỏi con, từ kiếp nào mà tới đây °, vì thế 
mà con đã thưa, con chẳng biết. Về câu hỏi thứ 
hai, con nghĩ khi hỏi con đi vê đâu là ý Ngài 
muốn hỏi con có biết chăng, kiếp sau đi vê 
đâu”, nên con thưa, con chắng biết. Về câu hỏi 
thứ ba, Ngài hỏi con có biết không?, con nghĩ ý 
Ngài muốn hỏi con có biết mình sẽ chết 
không ?, nên con mới đáp, Vâng, con có 

biết. Về câu chót, Ngài hỏi, có biết được 


không?, con nghĩ ý Ngài muốn hỏi con có 
biết được lúc nào sẽ chêt không”, nên con mới 
trả lời, con chăng biêt được. " 


Đức Phật khen-ngợi cô gái quay tơ đã đáp rõ- 
ràng các câu hỏi đúng theo ý Phật, Ngài liền nói 
với các người ngồi nghe: "Trong số quí vị 

ngồi đây, cũng có ít người đã hiểu thấu ý-nghĩa 
sâu-xa các lời giải- đáp của cô thiếu-nữ quay tơ 
này. Những ai còn mê-mờ chẳng biết thì đang 
sống trong cảnh tối-tăm như kẻ mù-loà." 


Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây, nhờ 
đó mà cô gái quay tơ chứng được quả-vị Tu-đà- 
huờn: 


Thế-gian nây đây người mù-quáng; 
Biết trông xa, loáng-thoáng vài người. 
Như bây chim, ít con thoát lưới, 
Thật hiễm người lên tới Thiên-đàng. 
(Kệ số 174.) 
Sau đó, cô gái quay tơ lên đường đến xưởng 
dệt lụa. Cha cô chờ lâu đang ngủ gục bên 
khung cửi, nghe tiếng cô gọi, giựt mình thức 
dậy, tay quờ-quạng đụng nhằm chốt cửi, đánh 
bật văng con thoi ra, trúng mạnh vào ngực cô. 
Cô té xuống đất và thở hơi cuối cùng, đúng như 
lời tiên-đoán tai-nan của Đức Phật. Cha cô 


hoảng-hốt đỡ con lên, nhưng chậm mất rồi. Ông 
khóc nức-nở, rồi bỏ nghê, vào chùa xin làm tỳ- 
kheo. Chăng bao lâu, ông chứng được quả-vị A- 
la-hán. 


TÌM HIẾU: 

A.- Nghĩa Chữ: 

- Xứ Anh-huy: tên phần đất này, tiếng Pali 

là àÍavi. 

- Trai-tăng: dựng cơm chay lên cho các vị Tăng. 


- Vô-thường: Vô = chẳng; Thường = thường- 
hằng, thường còn hoài. Lẽ Vó-thường có nghĩa 
là sự biến-đổi chẳng thể tránh được của muôn 
sự-vật có hình-tướng, để về sau trở thành hư- 
hoại. 


- Thân-tâm năm uẩẫn: Uẫn = Ấm = nhóm họp lại 
và che-mờ. Có năm uẩẫn hợp lại thành thân- 
tâm nầy: (1) sắc-uẩn, phần vật-chất, 

là Thân; (2) thọ-uẫn, các tình-cảm; (3) tưởng- 
uẩn, các ý-tưởng; (4) hành-uân, các hành-động; 
(5) thức-uẩn, các sự hiễu-biết; bốn uẩn sau lập 
thành Tâm. Năm uân khi hợp nhau lại thì có sự 
sống; khi rời nhau ra thì chết. Vì năm uẫn chỉ 
tạm-thời họp lại, mới gọi chúng là vô-thường 


- Bản-thê chơn-thật của năm uân: Bản-thê = chỗ 
cội-rễ của một sự-vật; nguyên-thê; chơn-thật 

= thật sự, có thiệt. Tìm hiểu bản-thể của năm 
uẩn là phân-tách năm uẫn ra từng phần nhỏ, bỏ 
đi, xem lại coi còn chất nào, sự nào, việc nào 
chẳng bị tách ra được nữa, nếu có thì chất ấy 
là bản-thể; nhưng khi phân-tách năm uẩn ra, ta 
thấy thân-tâm chẳng còn gì nữa, nên mới 

gọi bản-thê chơn thật của năm 

uẩn là không, là rỗng-rang, vì thê mà chẳng 
thường-còn, nên mới nói rằng thân-tâm năm 
uẩn này là vô-thường. 


- Tỉnh-giác = luôn luôn chú-ý biết mọi sự biến- 
chuyễn trong và ngoài tâm. Trái với fỉnh- 

giác là lơ-là, vô-ý, vô-tâm, thiếu sự chú-tâm, 
phóng-dật, buông-lung. 


- Đồi-diện = thây hiện có ở trước mặt. Chữ đói- 
điện ở đầy có nghĩa là đương-đâu, đôi-phó với. 


- Ra đi vĩnh-viễn = chết, lià thân-xác. ( Vinh-viễn 
= mãi mãi.) 


- Chọn theo được đường lành: Sau khi chết đời 
nầy, sẽ sanh vào đời sau, ở một 

trong sáu đường. Ba đường dữ: (1) địa-ngục.(2) 
ngạ-qui ( = qui đói);(3) súc-sanh ( = thú- 


vật). Ba đường lành: (4) cõi người; (5) cõi A-tu- 
la( = Asura, thân-linh); (6) cõi Trời. 


- Lưu-tâm = đê-ý đến và hiễu rõ. 


- Pháp-giới: thê-giới, vũ-trụ. Tiếng thường gọi 

là thế -giới; tiếng chuyên-môn Phật-học gọi 

là pháp-giới, cảnh-giới của toàn-thê sự-vật trong 
trời đất, trong vũ-trụ. 


- Nhập-định, quán-tháy: khi ngồi Thiền, tâm an- 
định nhìn thấy rõ trong tâm. (Tâm an- 

định = nhập-định; thẫy rõ trong tâm = quán- 
thấy.) 


- Cơ-duyên: Cơ = cơ-hội; duyên = duyên- _ 
do. Cơ-duyên, ở đây, chỉ cho cơ-hội may-măn. 


- Quả-vị Tu-đà-huờn: khi tu thành-công, gọi là 
chứng quả-vị. Có bốn quả-vị: (1) Tu-đà-huòn ( 
= SotàpaHii, còn gọi là Nhập-Lưu, Thât-Lai); (2) 
Tư-đà-hàm ( = Sakadàgàmin, còn gọi là Nhứt- 
Lai); (3) A-na-hàm ( =Anàgàmin, còn gọi là Bắt- 
Lai); (4) A-la-hán ( = Arahani). Ba quả-vị trước 
còn phải tái-sanh, nên được gọi là 

bực Hiên; quả A-la-hán, cao nhứt, 

chứng được vô-sanh ( = hết bị tái-sanh) là 

bực Thánh. 


- Tử-nạn: Tử = chết; Nạn = tai-nan; Tử-nạn = bị 
tai-nan mà chêt. 


- Đảnh-lễ = qùi xuống lạy đề làm lễ ra mắt. 
- Hài lòng = ưng ý, vừa bụng, vui lòng. 
- Giải-thích = cắt nghĩa rõ ra. 


- Thế-tôn: Thế = thê-gian; Tôn = tôn-kính; Thế- 
tôn là bực được cả thê-gian tôn-kính. Đệ-tử gọi 
Phật là 7hề-fôn, Phật tự-xưng là Như-lai. 


- Kiếp: nghĩa thông-thường là đời sống; có kiếp 
trước, kiêp sau. Nhưng nghĩa chuyên-môn trong 
Phật-học, một kiệp (kalba = kiêp-ba) dài đền một 
triệu năm ( = bá vạn niên). 

- Mù-loà = cặp mắt bị hư, chẳng thấy ánh-sáng. 
- Mù-quáng = ở đây, nghĩa bóng là chẳng thầy 
biêt con đường tu 

- Loáng-thoáng = thưa-thớt, chẳng được bao 
nhiêu. 

- Hiễm = tất ít. 

- lhiên-đàng: cảnh sung-sướng trên cõi Trời. 
Trái với điạ-ngục. 


- Khung cửi = máy bằng gỗ, đạp bằng chơn, 
dùng đê dệt vải, lụa. 


- Con thoi = ông chỉ bằng đồng chạy qua, chạy 
lại trên khung cửi. 


- liên-đoán = Tiên = trước; Tiên-đoán là đoán 
biêt trước được. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện có hai ý-nghĩa: lời Phật dạy về 
lẽ vô-thường của thân-tâm năm uẩn, và bốn câu 
hỏi của Phật nêu ra để chỉ về cái chết. 


Về ý-nghĩa thứ nhứt, lẽ vô-thường của thân-tâm 
năm uân, trước ta phải biết năm uẩn là gì. 

mỗi uấn gồm có những gì, kết- hợp với 

các uầẫn khác ra sao, sau đó xét đến khi thiếu 
một uẩn thì thân-tâm trở nên thế nào, mà suy ra 
sự chẳng bền-vững của thân-tâm năm uẩn. Vì 
chẳng bên-vững, nên vô-thường; vì vô- 

thường, nên bắ¡- toại-nguyện, chẳng vừa ý; vì 
bát-toại- nguyện, nên sanh ra đau- khố; vì đau- 
khổ, nên tìm về sự tu-hành để giải-thoát. Đó là 
các chặn-đường quán-chiễu vê thân-tâm vô- 
thường. Đễ dễ ghi nhớ lẽ vô-thường, nên 


thường thường quán-chiêu ảo-ảnh, bọt nước, 
sương mai, điện-chớp và thân bât†-tịnh. 


Về ý-nghĩa thứ hai của Tích chuyện là sự 

chết, Đức Phật nêu ra bốn câu hỏi: câu (1) 

về kiếp trước; câu (2) về kiếp sau; câu (3) về 
sự ai cũng phải chết; câu (4) về biết lúc nào sẽ 
chết. Hiêu rõ hai câu đầu về kiếp trước và kiếp 
sau là hiểu được cuộc sanh-tử trong vòng lắn- 
quân của Luân- hồi, nên mới có các đời trước, 
đời nầy và các đời sau. Hiểu rõ hai câu sau về 
cái chết và chết đến lúc nào là hiểu được thân- 
phận của con người chẳng trốn được 

cái chết. Khi hiểu rõ cả bốn câu, ta mới tự-hỏi, 
vậy có cách nào để khỏi phải chét, khỏi phải bị 
tái-sanh lẫn-quẫn mãi chăng? - Có cách, 

cách đó được dạy trong Chánh-pháp, ai biết tu- 
tập theo đúng sẽ được giải-thoát khỏi Luân-hôi. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 174: 


1.- Hai câu đâu: Thế-gian nhiều người mù- 
quáng. chăng hiệu rõ lẽ sông-chêt, mà lại ít có 
người biệt trông xa, thây rõ cảnh Luân-hôi. 


2.- Hai câu chót: Chim thoát lưới ví cho những 
người thoát khỏi cảnh sanh-tử, tử sanh của 
vòng Luân-hôi khô-đau lân-quân. 


HỌC TẠP: 


- Học thuộc lòng bài Kệ, ghi nhớ về thân-phận 
sông- -chết của mọi chúng- -sanh trong vòng lần- 
quân, đầy đau-khổ của cõi Luân-hồi. 


(144).- Tích chuyện ba mươi tỳ-kheo đắc 
thân-thông. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, 
có đề-cập đến ba mươi vị tỳ-kheo đắc được 
thần-thông. 


Thuở ấy, có ba mươi vị tỳ-kheo đến đảnh-lễ 
Đức Phật. Lúc bấy giờ, Tôn-giả A-nan đang 
hầu-cận bên Đức Phật, thấy Đức Phật có khách, 
nên mới bước ra ngoài, chờ đợi. Một hồi lâu 
sau, Tôn-giả A-nan trở vào trong, chẳng trông 
thấy các vị tỳ-kheo nữa, mới hỏi Đức Phật các vị 
ây bây giờ đang ở đâu. Đức Phật bảo: "Này A- 
nan, các tỳ-kheo đó, sau khi nghe Ta giảng- 
pháp, đã chứng-đắc được quả-vị A-la-hán, nên 
họ mới dùng thằần-thông phi giữa không-gian mà 
ra đi.” 


Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây: 


Thiên-nga bay theo đường mặt nhựt, 
Bực thân-thông phi giữa không-gian. 
Hàng hiên-trí thoát khỏi thê-gian, 


Nhờ thắng Ma-vương và quyến-thuộc. 
(Kệ số 175.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Thân-thông: nhờ định-lực tâm-thân cao mà 
có được các quyên-năng siêu-nhiên, như bay 
trên không, biên-hoá, v.v. 

- ĐảnhH-Iễ: quì lạy đề làm lễ ra mắt. 

- Hâu-cận = hầu-hạ ở gần bên cạnh. 

- Chứng-đắc quả-vị = tu-hành đã thành-công. 
(Chứng-đăc = được; Quả-vị: Quả = kêt-quả; Vị 
= ngôi-vị,điạ-vị.) 

- A-la-hán: quả-vị cao nhứt trong hàng Thanh- 
văn( = đệ-tử sông bên Phật, nghe giảng Kinh 
mà tu- tập), diệt hết các phiền-não, chứng 
được vô-sanh ( = hết bị tái-sanh trong Luân-hồi). 
Tiêng Pali là Arahant. 

- Phi giữa không-gian = bay lên trên không-gian. 
- Thiên-nga = ngỗng trời, lông màu trắng. 


- Mặt nhựt = mặt trời. 


- Hiên-trí: Hiền = hiền-lành; Trí = trí-huệ. 
Bực Hiên-trí là bực hiên-lành có trí-huệ sáng- 
suôt, thâm-nhuân Chánh-pháp. 


- Ma-vương = vua loài Ma; còn gọi là Ma Ba- 
tuân. 


- Quyến-thuộc = họo-hàng, bà-con. Ma-vương và 
quyên-thuộc, ở đầy, ám chỉ các sự cám-dô, 
quyên-rũ, xúi-dục làm điêu quây. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện rất đơn-sơ, kế lại việc ba mươi vị 
tỳ-kheo nhờ nghe Đức Phật giảng-pháp mà 
chứng-đắc được đạo-quả A-la-hán. Theo Tích 
chuyện, các vị ấy sau khi đắc quả, dùng thần- 
thông, bay lên không-gian mà ra về, khiến cho 
Tôn-giả A-nan chẳng nhìn thấy được. 


Vắn-đề đặt ra cho chúng ta ngày nay là: 

việc đắc thằần-thông, bay lên trên không, có thật 
hay không? Xét theo lý, việc chưa thấy tận mắt, 
nghe tận tai, ta chẳng nên vội tin ngay; nhưng 
chính mình chưa thấy, chưa nghe, mình vẫn 
chẳng chưa có quyên quả- -quyết là việc ấy 
chẳng có. Tại sao? Vì có thế việc ấy có thật mà 
mình còn chưa đủ điều-kiện đề thấy nghe được. 


Thái-độ đứng-đắn là đối với các sự-việc có vẻ 
siêu-nhiên, ta nên tỏ ra dè-dặt: chớ vội tin theo, 
mà cũng chớ vội bác-bỏ, hãy dè-dặt mà chẳng 
nghi-ngờ, giữ thái-độ chờ và xem. 


Việc chứng-đắc thằn- -thông vào thời Đức Phật, 
theo trong Kinh sách, chẳng phải là chẳng có. 
Nhưng điều ta phải tin, là fín vào lời Phật 

dạy. Về thần-thông, Phật dạy thế nào? Ngài 
thường nhắc-nhở các tỳ-kheo mong-câu 

sớm đắc thân-thông rằng, việc chứng-đắc thần- 
thông, tự nó sẽ đến, khi tu-tập đàng-hoàng, giữ 
giới-đức vẹn-toàn, thân-tâm hoàn-toàn thanh- 
tịnh, chớ mong- câu được sớm đắc thân- 

thông. Thiễn- nghĩ, còn mong- câu đắc thân- 
thông sớm, là còn tham, còn chưa dẹp sạch cái 
tham muốn có thằần-thông để hơn người. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 175: 


Ý-nghĩa của bài Kệ nằm trong hai câu 

chót: thoát khỏi thê-gian nhờ thắng Ma-vương. 
Thoát khỏi thế-gian,chẳng phải là bay trên trời, 
mà là dứt hết các phiên-não ở thế-gian. 

Thắng được Ma-vương, chẳng phải là dùng 
thần-thông đánh lộn với Ma, mà là f 

thắng được sự cám-dỗ trong lòng mình. Dẹp hết 
các phiền-não, thắng được sự cám-dỗ, đó chưa 
phải là thân-thông hay sao? 


(145).- Tích chuyện bà Chỉnh-ca-mã. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, 
có đề-cập đến bà Chỉnh-ca-mã đã phao-vu tội 
dâm cho Đức Phật. 


Thuở ấy, các nhóm tu-sĩ khổ-hạnh ngoại-đạo rất 
ghen-ghét Đức Phật vì các tín-đồ của họ càng 
ngày càng bỏ họ mà quy-y với Đức Phật. Họ 
bàn mưu để làm mắt danh-dự của Phật. Họ kêu 
một người nữ-đồ-đệ rất trung-thành với họ là bà 
Chỉnh-ca-mã đến và nói: "Này tín-nữ, vì quyền- 
lợi chung của giáo-phái chúng ta, tín-nữ nên làm 
như thế này, để nhục-mạ Sa-môn Cồ-đàm..." Bà 
Chỉnh vâng lời làm theo. 


Mỗi buỗi chiều, vào lúc chạng-vạng, bà Chỉnh, 
tay cầm bó hoa, đi hướng về chùa Kỳ-viên. Gặp 
ai hỏi đi đầu, bà đáp, đi vào ngủ trong chùa. Đến 
lúc trời tối, bà Chỉnh lẻn sang lều của các tu-sĩ 
khổ-hạnh ngoại-đạo. Sáng sớm ra, bà ởi về, ai 
có hỏi đi đâu mà về sớm thế, bà đáp, vừa 

từ hương-phòng của Phật ra, sau một đêm 

ở đấy. Cứ như thế, bà Chỉnh đi đi về về trong 
bốn tháng. Sau đó, bà lấy khăn quấn bụng, độn 
to u-u lên, làm như đang có thai. Bảy, tám tháng 
sau, bà lây nhiều vải bọc một miếng gỗ mỏng, 
buộc trước bụng to phòng lên, dùng thuốc thoa 


tay chơn sưng-vù lên, trông giống như 

người đàn-bà sắp đến kỳ sanh-đẻ. Bà giả- -bộ 
mệt-mỏi, lê bước tới chùa Kỳ-viên, vào lúc xế 
chiều khi Đức Phật còn đang giảng-pháp cho 
các tỳ-kheo và thiện-nam, tín-nữ nghe. Bà ong- 
óng miệng nói to: "Ớ này ông Sa-môn Cồ-đàm! 
Ông ngôi êm trên bồ-đoàn kia, sướng quá hả, 
sao ông chẳng giúp đỡ gì cho người đàn-bà mà 
ông cho mang bầu là tôi đang sắp sanh đây? 
Ông chỉ biết hưởng thú-vui xác-thịt với tôi mà 
chẳng chịu nhận lây trách-nhiệm với người mà 
ông đã ôm-áp." Đức Phật ngưng giảng, ôn-tồn 
bảo: "Này chị, chỉ có chị với tôi mới biết rõ là chị 
có nói đúng sự-thật hay không." Bà Chỉnh tru- 
tréo: "Ử! Phải đó, chuyện giữa hai ta, ai vào đó 
mà biết được?" 


Bấy giờ, vua Trời Đề-Thích nhìn xuống, biết 
chuyện gay- cấn đang diễn ra tại chùa Kỳ-viên. 
Ngài liền sai bốn vị thiên-nam, biến hình thành 
bốn con chuột lắt, cắn đứt mấy sợi dây quấn 
bụng bà Chỉnh, khiến cho tắm ván mỏng rơi tuột 
xuống. Sự-thật được phơïi-bày ra, dân 

chúng đang ngồi nghe, nỗi giận lên, tống cổ bà 
Chỉnh ra khỏi chùa. Sượng-sùng, bà Chỉnh vừa 
ra khỏi công chùa, đất nứt ra, hút sâu bà sa 

vào điạ-ngục. 


Tối hôm ấy, các vị tỳ-kheo bàn-tán về tấn bi-hài- 
kịch buổi xế, Đức Phật đi ngang qua, nghe thấy, 
mới bảo: "Nầy chư tỳ-kheo, một người đã chà- 
đạp Sự-thật như thế, còn có điều ác nào mà y 
chẳng dám làm, chẳng hề nghĩ đến ác-báo vào 
kiếp sau." 


Rồi Đức Phật nói lên bài Kệ sau đây: 


Kẻ nào Chơn- lý mà vi-phạm, 
Dùng lời vọng-ngữ nói rêu-rao, 
Bác bỏ răng chẳng có đời sau, 

Còn có ác nào, hắn chẳng dám? 
(Kệ số 176.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Chỉnh-ca-mã: tên người đàn-bà này, tiếng Palli 
là CincamànaviKka 


- Phao-vu: đặt điều nói xấu rêu-rao cho kẻ khác. 


- Khỗ-hạnh = đường- -lối tu-hành ép-xác như nhịn 
đói khát, luôn ngồi xỗm chẳng nằm, loã-thê, v.v. 
- Tín-đô: Tín = tin-tưởng theo; Đồ = đồ-đệ, học- 
trò đạo, đệ-tử. 


- Quy-y: Quy = quay về, Y = nương-tựa; Quy- 
y là tìm vê nương-tựa 


- Chạng-vạng = lúc gần chiều tối, mờ mờ. 
- Hương-phòng = căn phòng có hương thơm, 


dành riêng cho Đức Phật; tiếng Pall 

là Gandhakuil. 

- Ong-óng, Tru-tréo = lên cao giọng nói hỗn-hào, 
vô-lê. 

- oa-môn: tu-sĩ, phiên-âm chữ Phạn 

là Sramana, có ba nghĩa: (1) cân-giả ( = siêng 
làm điêu thiện); (2) fức-giả ( = ngưng bỏ . 

các điêu ác); (3) bân-giả ( = cam chịu thiêu- 
thôn). 

- Cô-đàm = họ của Đức Phật Thích-ca, 

tiêng Pali là @otama. 

- Bò-đoàn = nệm đễ ngồi Thiền. 

- Mang bâu: nghĩa bóng là có con trong bụng 
chưa sanh. 

- Thiên-nam: Thiên = Trời; Nam = đàn-ông. 


- Địa-ngục: Địa = đất; Ngục = nhà giam tù. Theo 
sự tin-tưởng trong Phật học, kẻ làm tội-ác 


dữ đời nây sẽ phải chịu hình-phạt khỗổ-sở 
trong địa-ngục, khi chêt về cõi âm. 


- Tần bi-hài-kịch: Tắn kịch = vở tuồng; Bi 

= buôn; hài = vui-cười. Tân bi-hài Kịch là 

màn đóng kịch vừa buôn, vừa tức cười. 

- Ác-báo: Ác = dữ-ác; Báo = quả-báo, báo 

trả; Ac-báo là việc dữ xảy ra, do vì một tội ác 
trước đã qua làm nguyên-nhơn, nên nay sanh 
ra hậu-quả xâu là ác-báo. 

- Chơn-lý = Sự- Thật. 

- Vi-phạm = làm sai, phạm vào điều cắm. 


- Vọng-ngữ: Vọng = giả-dỗi; Ngữ = lời 
nói. Vọng-ngứ là nói dôi. 


- Rêu-rao = nói lớn lên nhiều lần cốt để mọi 
người nghe mình. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện kế lại việc bà Chỉnh-ca-mã vu-oan 
tội dâm cho Đức Phật. Chuyện bà độn bụng, bị 
lộ, thật buồn cười, nhưng sau đó bà bị đất nút, 
sa vào địa-ngục. 


Ý-nghĩa của Tích chuyện là ngoài việc kẻ 

nào đặt điều nói láo để hại người khác, thì sẽ bị 
sa vào địa-ngục; lại còn có sự ngu-ác chẳng 
chịu tin-tưởng theo giáo-lý là có kiếp sau của 
Luân-hồi, cứ tưởng- làm, hễ chết đi là hết (đó gọi 
là đoạn-kiên, vỗn là một tà-kiến.) 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 176: 


Bài Kệ dạy rằng, kẻ nào rêu-rao chê-bai chẳng 
có đời sau hay kiếp sau là vi-phạm vào Chơn-lý, 
vào Sự- Thật của việc tái-sanh trong vòng Luân- 
hồi. Đối với kẻ ấy, chẳng có điều ác nào làm cho 
y sợ-hãi, vì y cho rằng chỉ có một đời thôi, hãy 
cứ hưởng-thọ điều sung- Sướng, hãy cứ dùng 
mọi cách, tốt xâu chẳng hề gì, miễn là 

mình được lợi mà thôi, nào có quả-báo Luân-hồi 
chi ở đời sau mà lo. 

Hậu-quả của íà-kiến này, cho rằng hễ chết là 
hết cả, là sẽ sa vào địa-ngục chịu hình-phạt khổ- 
sở đề đền tội. 

HỌC TẬP: 


- Học thuộc bài Kệ, ghi nhớ: quả-báo, nhơn- 
quả, trải qua ba đời: các đời trước, đời nây và 
các đời sau. 


(146).- Tích chuyện công-đức Đại-Bố-thí. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, 

có đề-cập đến công-đức Đại-Bố-thí của vua Ba- 
tư-nặc, xứ Câu-tát-la. 


Thuở ấy, vua Ba-tư-nặc có cung-thỉnh Đức Phật 
và chư Tăng đến hoàng-cung để làm đại-lễ trai- 
tăng bố-thí. Các vị quan đại-thần cũng tranh 
nhau cúng-dường Đức Phật và Tăng-đoàn, đề 
thi-đua với nhà Vua. Theo đề-nghị của Hoàng- 
hậu Mạt†-lợi, vua Ba-tư-nặc cho dựng lên một 
căn lều vĩ-đại, trang-hoàng rực-rỡ, có năm trăm 
cái lọng bằng tơ trắng, giương ra, được năm 
trăm con voi trắng cầm, để che mát cho năm 
trăm vị tỳ-kheo thọ-thí. Ngay giữa lều, mười 
chiếc đại-thuyền chở đầy hương-hoa thơm ngát; 
lại có hai trăm năm mươi nàng công-chúa 

trẻ đẹp cầm quạt, đứng quạt hầu cho các vị tỳ- 
kheo. Các quan trong triều chẳng tìm đâu ra đủ 
số lọng trắng, voi trắng và các nàng công-chúa 
nào, nên đành chịu thua. 


Đến ngày đại-lễ, quan đại-thần Dung-hạ nhìn 
quang-cảnh tráng'lệ, hết lời khen ngợi nhà Vua 
và tỏ ra rất vui-mừng thấy Vua thực-hiện được 
công-đức bố-thí vĩ-đại đó. Ông nghĩ rằng công- 
đức vô-lượng của việc đại-bố-thí nây, nhà vua 
sẽ hồi-hướng cho chúng-sanh mọi miền, và 


chính ông cũng được dự hưởng. Trái lại, quan 
đại-thần Khả-la thì nghĩ khác; ông cho rằng chỉ 
trong một ngày mà nhà Vua đã tiêu-phí đến 
hàng vạn tiền vàng đề tổ-chức bố-thí. Theo ông, 
đó là một sự phí-phạm lớn, làm hao-tồn công- 
quỹ, các vị tỳ-kheo nên lãnh phần ăn rồi ra về 
chùa tụng kinh xong đi ngủ là tốt nhứt. Đức Phật 
quán-thấy tâm-trạng bủn-xỉn của quan Khả-la, 
Ngài nghĩ rằng, nếu nay Ngài giảng một bài 
pháp dài để tán-thán công-đức nhà Vua, thì 
quan đại-thần Khả-la sẽ bắt-mãn, và hậu-quả 

là đời sau, ông ấy sẽ đoạ vào các đường dữ. Vì 
thế, Đức Phật chỉ giảng một bài pháp thật vắn- 
tắt, rồi ra về. Vua Ba-tư-nặc thất-vọng, tưởng 
rằng trong khi cúng-dường, mình có sơ-sót điều 
chỉ, nên ngày hôm sau, vua đến yết-kiến Đức 
Phật. 


Vừa trông thấy vua Ba-tư-nặc đến, Đức Phật 
liền nói: "Hôm qua, nhà vua đã tổ-chức một 
cuộc đại-bố-thí vô cùng trọng-thê, thật là công- 
đức vô-biên. Mọi người đều khen-ngợi, chỉ trừ 
có quan đại-thần Khả-la chẳng thích việc bố-thí, 
xem đó như lãng-phí tiền-của. Nếu Như-lai 
thuyết-giảng dài-dòng, ông ta sẽ bát-mãn và 
trong tâm sẽ nổi lên sự chê-bai việc bố-thí; điều 
đó khiến cho đời này, ông ta chẳng được sung- 
sướng, mà đời sau lại càng khỗổ-sở. Vì lẽ ấy mà 


hôm qua Như-lai chỉ nói vắn-tắt vài lời mà 
thôi." Đức Phật lại nói tiếp: "Này Đại-vương, kẻ 
ngu-dại chẳng hề khen-ngợi sự bố-thí rộng-rãi 
của người khác, y sẽ sanh vào cõi dữ. Còn 
người hiền-trí biết tán-thán lòng từ-thiện của kẻ 
khác, biết fuỳ-hỉ công-đức, chia xẻ được lợi-lạc 
cùng người thí-giả và sẽ sanh lên cõi Trời 

vào đời sau." 


Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây: 


Kẻ bủn-xỉin chẳng được sanh Thiên, 
Người ngu-dại chẳng khen bó-thí. 
Vui với lòng từ-thiện, bực hiên 
Đời sau hưởng hạnh-phước vô-biên. 
(Kệ số 177.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Đại-Bỗ-thí: Đại = lớn; Bồ = rộng lớn, cùng 
kháp; Thí = cho. Đại-bô-thí là lề hiện-tặng thực- 
phâm, của-cải thật lớn lao cho nhiêu người. 


- Vua Ba-tư-nặc xứ Câu-tát-la: Xin nhắc lại, đây 
là vị vua rât tôn-sùng đạo Phật. Tiêng Pali: 
vua Pasenadơi, nước Kosala. 


- Thi-đua = tranh hơn. 


- Mạt-lợi: hoàng-hậu rất sùng đạo Phật nây, 
tiêng Pali là Mallikà. 


- Lọng = cây dù lớn và cao, bên trên mặt bằng, 
giương ra che mát, trông rât trang-nghiêm, đê 
đón-tiêp các bực quí-trọng. 


- Dung-hạ: tên vị quan-lớn này, tiếng Pali 

là Jdunha. 

- Công-đức vô-lượng = hành-động thiện rất rộng 
lớn. (Công-đức = hành-động thiện-lành, đem lại 
phước-báu cho người làm; Vô-lượng = chăng 
thê tính-toán hêt nỗi, vì quá rộng lớn.) 

- Hồi-hướng: Hồi = quay trở về; Hướng = hướng 
vê, chiêu vê; Hói-hướng là tâm nghĩ đên việc 
chia xẻ lợi-lạc của công-đức đên kẻ khác. 

- Công-quỹ: kho tiền của nhà-nước. 

- Bủn-xỉn = keo-kiệt, kẹo, rít-róng, chẳng chịu 
tôn tiên của mình. 

- Khả-la = tên vị đại-thần này, tiếng Pali là KàIa. 
- Bắt-mãn: Bắt = chẳng; Mãn = thoả-mãn, vừa 
lòng. Báf-mãn là chằng vừa ý, chăng vui lòng. 

- Đường dữ: dịch tiếng Hán-Việt là ác-đạo. Theo 
Phật-học, chúng-sanh sẽ sanh lại vào một trong 


sáu đường, ba đường ác ( = ác-đạo) và 

ba đường lành ( = thiện-đạo). Xin nhắc lại: Ba 
ác-đạo: (1) điạ-ngục, (2) ngạ-qui ( = qui đói); (3) 
súc-sanh ( = thú-vật). Ba thiện-đạo là: (4) cõi 
người; (5) cõi A-tu-la (Asura, thần-linh); (6) cõi 
Trời ( = sanh Thiên) 


- lán-thán = khen ngợi. 


- lừ-thiện: Từ = thương và giúp người; Thiện 
= lành; Từ-thiện, ở đây, trỏ vào lòng thương 
người và siêng-năng làm việc bô-thí. 


- luy-hi công-đức: Tùy = theo; hỉ = vui. Tuy-hỉ 
công-đức là khi thây người khác làm việc thiện, 
mình tỏ lòng vui-mừng cùng với người ấy, mà 
chẳng hề ganh-ghét. Đây cũng là một công-đức 
lành cho người biết fuỳ-hï, được chia-xẻ phước- 
báu với kẻ làm việc thiện. 

- Vô-biên = chẳng có bờ bến nào, vì quá lớn 
(Biên = bờ ranh). 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện kể lại công-cuộc đại-bố-thí của Vua 
Ba-tư-nặc, một vị đại-thân biệt ngợi-khen công- 
đức và biêt tuỳ-hỉ công-đức ây. Trái lại quan 


Khả-la lại chê-bai việc bố-thí, Đức Phật bảo ông 
ta chẳng được sung- Sướng trong đời nầy, 
và đời sau, sẽ tái-sanh vào đường dữ. 


Ý-nghĩa quan-trọng của Tích chuyện là 

việc Tuỳ-hỉ công-đức. Đây là một trong mười 
hạnh của Bô-tát Phố-Hiên, vui mừng khi thấy có 
người làm việc thiện. Khi fuy-hí, ta diệt được 
lòng ganh-ghét kẻ khác khi thây họ làm được 
việc khó làm, có ích lợi cho chúng-sanh. Khi tuỷ- 
hí, ta chia-xẻ được phước-báu với người đang 
làm việc thiện: người ấy vui vì làm được việc 
thiện, ta cũng vui vì thấy người khác thành- 
công. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 177: 


Ý-nghĩa bài Kệ cũng giống với ý-nghĩa Tuỷ- 
hỉ của Tích chuyện. 


HỌC TẬP: 


- Học thuộc bài Kệ, đọc lên đễ nhắc-nhở những 
kẻ bủn-xin, đã chẳng bồ-thí, lại chẳng biết fuỳ-hỉ 
công-đức bố- thí của kẻ khác. 

(147).- Tích chuyện con trai ông Cấp-cô-độc. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, 


có đề-cập đến ngưòi con trai của ông Cấp-cô- 
độc, tên là Khả-la. 


Ông Cáp-cô-độc là một người đệ-tử tu tại-gia rất 
thuần-thành của Đức Phật. Ông rất chăm làm 
việc bố-thí, cứu-giúp kẻ nghèo-khó, cô-đơn, 

nên được người đời tặng cho danh-hiệu là Cáp- 
cô-độc. Chính ông đã đem vàng ra trải lên 

mặt đất để mua khu vườn của Thái-tử Kỳ-đà, 
cất chùa Kỳ-viên, dưng-cúng Đức Phật và Tăng- 
đoàn. Nhưng ông có người con trai, tên là Khả- 
la, lại chẳng chịu nghe Chánh-pháp, mỗi 

khi Đức Phật đến nhà thuyết- pháp, thì cậu ta lại 
bỏ đi chơi. Ông Cấp- cô-độc nghĩ ra một cách để 
cho con mình biết trọng Chánh-pháp. Biết chàng 
thiếu-niên này muôn có tiên riêng đề tiêu-phí, 
ông Cấp-cô-độc liền bảo rằng: "Này Khả-la, nếu 
con chịu vào chùa thọ Bát-quan-trai trong một 
ngày, cha sẽ cho con mười đồng tiền vàng." 
Khả-la bằng lòng, vào chùa, trong hai mươi bốn 
tiếng, phần lớn là ngồi ngủ gục, chẳng 

nghe Đức Phật giảng-pháp. Hôm sau về nhà, 
trước khi ăn cháo buổi sáng Khả-la đã ngửa tay 
ra đòi tiền ... công đi tui 


Cách đó mây ngày, ông Câp-cô-độc bảo con: 
"Nây con, cha muôn nghe một bài Kệ của Đức 
Phật, con hãy vào chùa ngôi nghe giảng-pháp 


và học thuộc lòng một bài Kệ về đọc lại cho cha 
nghe, cha sẽ thưởng con hai mươi đồng tiền 
vàng." Khả-la thích tiền nhiều hơn kỳ trước, đi 
ngay vào chùa, thưa với Đức Phật xin nghe 
giảng pháp và học một bài Kệ. Đức Phật giảng 
một bài pháp ngắn và đọc lên bốn câu Kệ. Nghe 
xong, Khả-la đọc nhằm lại trong đầu, nhưng 
chẳng nhớ hết. Được Phật nhắc lại, Khả-la ráng 
học thuộc, đọc ởi đọc lại nhiều lần cho nhuần, 
rồi chạy thẳng về nhà, đọc lên vanh-vách, và đòi 
.. tiền công. 


Trong vòng nửa tháng, Khả-la lãnh được nhiều 
tiền mà trong tâm cũng thuộc được nhiều bài 
Kệ. Nhờ đọc đi đọc lại nhiều lần cho thật thuộc 
để nhắc lại cho cha nghe, nên tâm-trí Khả-la 

bắt đầu hiểu được nghĩa sâu-xa của các bài Kệ, 
rồi từ đó mà lần lần mền-thích Đạo-pháp. Chẳng 
bao lâu, Khả-la chứng được quả-vị Tu-đà-huờn. 


Hôm ấy, Khả-la thọ Bát ở chùa xong, liền tháp- 
tùng cùng chư Tăng, theo Đức Phật, trở về nhà, 
vì ông Câp-cô-độc đang sửa-soạn thực-phầm 
để cúng-dường. Khả-la vào nhà, liền ra ngồi 
nghiêm-chỉnh lắng nghe bài thuyết-pháp 

của Đức Phật, lòng nghĩ thầm: "Cầu mong cha 
ta đừng đem tiền ra thưởng ta trước mặt Đức 
Phật, ta chẳng muốn Ngài biết rằng ta đi thọ Bát 


chỉ để lãnh tiền công tu." Nhưng sau thời pháp, 
ông Cấp- cô-độc mang tiền ra cho con, ngạc- 
nhiên thấy Khả-la từ-chối chẳng nhận. Ông liền 
bạch Phật: "Sao bây giờ, thằng Khả-la của con, 
tánh-t†ình lại đổi khác như thế? Mấy tháng nay, 
hễ nó vào chùa học thuộc được bài Kệ nào, đọc 
lại cho con nghe, thì được thưởng tiền, nay số 
tiền này lên đến cả ngàn, sao nó lại chê?" Đức 
Phật vui-vẻ bảo; 'ˆKhả-la nay đã chứng được 
quả-vị Tu-đà-huờn, lòng đã dứt được sự tham- 
luyến tiền-của. Đắc được quả-vị Tu-đà-huờn 
còn quí hơn là ngai vàng của vị bá-chủ hoàn- 
cầu, của chư Thiên và của các Phạm-thiên." 


Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây: 


Hơn quyên bá-chủ hoàn-câu, 

Hơn ngôi Thiên-chủ trên bầu Trời xanh; 
Chủ-tễ càn-khôn tranh chưa nồi, 
Chính là quả-vị Tu-đà-huờòn. 

(Kệ số 178.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


-Cắp-cô-độc: tên vị cư-sĩ nỗi-danh này, tiếng 
Pali: Anàthapindika 


- Thuân-thành = rất mộ-đạo và chăm chỉ tu- 
hành. 

- Cô-đơn, Cô-độc = ở một mình chẳng có cha- 
mẹ, bà-con giúp. 

- Thọ Bát-quan-trai: Xin nhắc lại: thọ Bát là vào 
chùa tu trong 24 giờ, tuân theo 8 điêu giới-câm. 
- Tu-đà-huờïn: tiêễng Pali là Sotapatii, dịch 

là Nhập-Lưu, nghĩa là được bước vào dòng 
nước Thánh ( = đã tu đúng đường rôi), còn gọi 
là Thâ†-Lai, nghĩa là chỉ còn phải tái-sanh bảy 
lân nữa, mới chứng quả Thánh, khỏi phải sanh- 
tử trong cảnh Luân-hôi khô-đau và lân-quân. 

- Tham-luyễn = tham-lam và luyến-tiếc, chẳng 
dứt bỏ đi được. 

- Ngai vàng = cái ghê bằng vàng dành cho Vua 
ngôi. 

- Bá-chủ hoàn-câu: vị chúa-tễ cai trị cả hoàn-cầu 
( = trái đât.) 


- Thiên-chủ = vua Trời. 

- Càn-khôn = vũ-trụ, hoàn-cầu, thế-giới. 
B.- Nghĩa Ý: 

(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện kế lại việc dạy con theo Đạo-pháp, 
rất khôn-khéo của ông Cáp-cô-độc: dùng sự 
tưởng-thưởng để từ từ khuyến-khích con đi theo 
con đường đạo-đức. 


Ta có thể ứng-dụng cách dạy con này vào việc 
sửa đổi lần lần tánh-nết của con: 


- tập cho con tánh có trật-tự và sạch-sẽ: mỗi khi 
chúng chơi xong, nhắc chúng dọn-dẹp đồ chơi 
lại cho có thứ-tự, rồi thưởng cho một món đồ 
chơi mà nó thích. 


- Mừng ngày Sinh-nhựt của mẹ, bảo trẻ đọc một 
bài Kệ ngăn, gọi là đên ơn mẹ, V.V. 


(2) Ý-nghĩa của Bài Kệ số 178: 


Bài Kệ nêu lên sự quí-báu của quả-vị Tu-đà- 
huờn là quả-vị đâu-tiên trong hàng Thanh-văn. 
Tại sao lại quí-báu: 


- quí hơn ngôi bá-chủ hoàn-câu, vì, vị bá-chủ đó 
khi hưởng hết phước làm bá-chủ sẽ phải tái- 
sanh lại, có thể sa vào các đường dữ, nếu trong 
khi còn sống chẳng làm lành. Còn vị đã chứng 
quả Tu-đà-huờn khi tái-sanh lại bảy lần, đều 
sanh vào ba đường lành. 


- quí hơn các bực Trời, các vị chủ-tễ càn-khôn, 
vì, các bực Trời, các bực chủ-tễ, khi hưởng hết 
phước, tái-sanh lại có thể được làm người hay 
phải sa vào đường dữ. 

Điểm quí-báu nhứt của quả-vị Tu-đà-huờn 

là đã đi đúng con đường Thánh-đạo, tiếp-tục đi 
tới chẳng thoái chuyển, sau bảy đời sẽ chứng 


quả vô-sanh của bực Thánh, an-nhàn trong cõi 
Niêt-bàn. 


HỌC TẠP: 


1.- Học kỹ bài Kệ, ghi nhớ: sự quí-báu của quả- 
vị Tu-đà-huờn. 


2.- Khuyến khích sắp nhỏ theo bà ngoại đi chùa, 
vê nhà sẽ khen. 


-OoQOGo- 


XIV.- Phẩm PHẬT - ĐÀ. 
(148).- Tích chuyện ba cô gái của Ma-vương. 


(Tích chuyện nây hơi giỗng Tích chuyện Hoàng- 
hậu Sa-mã-hoa) 


Vào một thời kia, Đức Phật du-hành qua xứ Ku- 
ru, trong một kỳ giảng- pháp có đề-cập đến ba 
nàng con gái đẹp của Ma-vương. 


Thuở ấy, ở xứ Ku-ru có một vị Bà-la-môn tên là 
Mã-can-di, thờ thần lửa. Ông có một người con 
gái nhan-sắc rất đẹp, tên là Mã-can-di-hoa, bao 
nhiêu chàng trai đến xin cưới, nhưng ông còn 
chưa bằng lòng vì chưa gặp người xứng-đáng 
với sắc đẹp của con. 


Sáng sớm hôm ấy, trong cơn Thiền-định, Đức 
Phật quán-thấy cơ-duyên đã đủ đề cho vợ 
chồng ông Mã đắc được quả-vị A-na-hàm, nên 
sau đó Ngài bưng bình bát đi khất thực ngang 
qua xóm của Mã-can-di. Vừa trông thấy tướng- 
mạo trang nghiêm, đủ ba mươi vẻ đẹp của Đức 
Phật, ông Mã chạy vào kêu vợ ra nhìn, và có ý- 
định gả con cho Đức Phật. Nhưng Đức Phật từ 
chối, nói: "Khi Ta sắp thành Đạo dưới cội Bô-đè, 
Ma-vương cho ba người con gái đẹp, nhan-sắc 
tuyệt-trần là các nàng Tham-ái, Ác-cảm và Dục- 
vọng đễn cám-dỗ Ta. Nhưng đối với kẻ đã dứt 
sạch tham-ái, tríu-mền và dục-vọng, các nàng 
đã dùng đủ mọi cách mà chẳng dụ-dỗ nỗi. Tâm 
Ta chẳng hề mảy-may khởi lên sự ham-muốn 
nào cả. Huống chỉ ngày nay, tắm thân vật-chất 
của con gái ông, bên trong chứa đầy chất bắt- 


tịnh, Ta cũng chẳng muốn bước chơn tới 
gần đụng-chạm đến." 


Rồi Đức Phật nói lên hai bài Kệ sau đây, nhờ đó 
mà vợ chông ông Mã-can-di chứng được quả-vị 
A-na-hàm và xin gia-nhập Giáo-hội 


Ngài chiến-thắng hoàn-toàn trên thế-gian, 
Dục-vọng tiêu-trừ chẳng còn theo bận, 
Trí-huệ Phật rộng sâu vô-cùng-tận, 
Bực không dấẫu-vết, ai vẽ được bước chơn. 
(Kệ số 179.) 


Ngài đã vượt qua lưới tham rồi-rắm, 
Ái-dục chẳng còn tham-đắm tái-sanh, 
Trí-huệ Phật rộng sâu vồõ-cùng-tận, 
Bực không dấẫu-vết, ai vẽ được bước chơn. 
(Kệ số 180.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Phật-đà: phiên-âm chữ Phạn Buddha, Phật, có 
nghĩa là giác, bực đã giác-ngộ và giải-thoát 
hoàn-toàn. 


- Ku-ru: xứ ở miền Bắc Ẩn-độ xưa, tên tiếng Palli 
là Kuru. 


- Ma-vương = Vua Ma, còn gọi là Ma Ba-tuân, 
tượng-trưng cho sự cám-dô người khác làm 
việc quây; tiêng Pali là Màra. 


- Bà-la-môn: giai-cấp tu-sĩ xưa ở Ấn-độ; 

tiếng Pali là Brahma. Bốn giai-cấp xưa ở Ấn là 
(1) Bà-la-môn, tu-sĩ,(2) Sát-đề-lợi, vua quan; (3) 
Phệ-xá, buôn-bán; (4) Thủ-đà-la, công-nhơn, 
nông-phu. 


- Mã-can-di: tên vị nầy tiếng Palli 
là Màgandiya; còn người con gái là Màgandiyà. 


- A-na-hàm: quả-vị thứ ba trong hàng Thanh- 
văn, còn gọi là Bá¡-Lai, nghĩa là chẳng tái-sanh 
trở lại cõi người nữa, sanh lên Trời, tiếp-tục 

tu đề đắc Thánh-quả A-la-hán. A-na-hàm, tiếng 
Pali: Anàgàm. 


- Ba mươi hai vẻ đẹp của Phật: theo trong Kinh 
sách, thân-thê của Đức Phật có 32 tướng tốt, 
như vành tai dài, trên đầu có nhục-kế ( = cục thịt 
u trên đỉnh đầu), trước ngực có chữ Vạn, v.v. 

- Cội Bò-đê: cây Bồ-đề, nơi tu-sĩ Cồ-đàm ngồi 
Thiền 49 ngày đêm, sau đó thành Đức Phật 
Thích-ca. 


- Nhan-sắc tuyệt-trần = sắc đẹp chẳng còn có ai 
hơn được. 


- Cám-dỗ = dụ-dỗ, xúi-giục. 


- Iham-ái = còn gọi là khá†-ái, ái-dục; sự tham- 
lam tríu-mén; 


- Ác-cảm = cảm-tình xấu-ác, như ghen ghét, 
oán-ghét. 


- Dục-vọng = lòng ham-muốn, nhứt là về thú vui 
xác-thịt. 


- Tríu-mên = tham-luyến, đeo chặt chẳng buông 
bỏ ra được. 


- Bắt-tịnh: Bất = chẳng; Tịnh = sạch-sẽ. 
Chât bá†-tnh là chât dơ. 


- Tiêu-trừ = diệt bỏ mất hết, chẳng còn vết-tích 
gì nữa. 

B.- Nghĩa Ý: 

(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện kể lại việc ông Mã-can-di trông thấy 
tướng-mạo trang-nghiêm của Đức Phật, muốn 
gả cô gái đẹp của ông cho Ngài. Nhưng Đức 
Phật từ-chồi, bảo rằng trước đây ba cô gái của 
Ma-vương, nhan-sắc tuyệt-trần, theo cám- -dõ, 
tâm Ngài còn chẳng khởi lên sự ham-muốn, nữa 


là nay nhìn thấy tâm thân bắt-tịnh của một 
người nữ, sao lại chăng nhàm-chán. 


Ý-nghĩa của Tích chuyện là người đã hoàn-toàn 
Iy-dục ( = dứt bỏ mọi tham-luyên, mong-câu, 
dục-vọng) dê-dàng thoát khỏi sự cám-dồõ của 
cảnh-vật bên ngoài cùng các sự ràng-buộc lôi- 
kéo của các tâm-trạng bắt-thiện ở bên trong. 
Tâm của bực ây thật là thanh-tinh. Đó là mục- 
tiêu tu-tập và kêt-quả chứng-đắc của các bực A- 
la-hán, Phật-đà. 

(2) Ý-nghĩa của hai bài Kệ số 179 và 180: 
Thử phân-tách từng câu: 

1.- Ngài chiễn-thắng hoàn-toàn trên thê-gian: 
Ngài ở đây chỉ vào Đức Phật. Ơ thê-gian nây, 
Ngài đã diệt hoàn-toàn các lậu-hoặc. 

2.- Dục-vọng tiêu-trừ chắng còn theo bận: Các 
ham-muôn và tríu-mên dứt bỏ xong, chúng 
chăng còn đeo theo làm bận Ngài nữa. 

3) Trí-huệ Phật rộng sâu vô-cùng-iận: đó 

là nhứt-thiệt chủng-trí cuả Đức Phật, cái trí 
thông-suôt được tât cả muôn loài. 


4. Bực không dẫu-vét, ai vẽ được bước chơn: 
Dâu-vêt gì? Đó là các dâu-vêt còn sót lại tức 


là tham-ái, dục- vọng cứ dẫn mãi chúng- -sanh 
phải trôi lăn trong vòng lần-quân của Luân-hài. 
Vì chẳng có dấu-vết gì đề lại, thì ai lại có thể 
thấy( = vẽ lại) được chỗ các Ngài tái-sanh. 


5.- Ngài đã vượt qua lưới tham rồi-rắm: tức là 
Ngài đã diệt bỏ được mọi hình-thức của 

sự tham-luyễn đang giăng ra để lôi kéo chúng- 
sanh vào cảnh tái-sanh trong vòng Luân-hài. 


6.- Ái-dục chẳng còn tham-đắm tái-sanh: Tâm 
Ngài đã dứt tuyệt sự ham muốn được tái-sanh 
nữa. 

7) Hai câu chót bài Kệ số 180 giỗng với hai câu 
chót của bài Kệ số 179: chẳng thễ nào tìm thấy 
dấu-vết nào của bực A-la-hán, của Phật-đà, để 
biết các Ngài tái-sanh về đâu. Tại sao? Vì các 
Ngài đã chứng vô-sanh, tự-tại mãi trong cảnh 
tich-diệt của Niết-bàn. 


(149).- Tích chuyện Đức Phật từ cõi trời Đao- 
lợi trở lại thê-gian. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, trong một kỳ giảng-pháp, có nói đến 
chuyến đi của Ngài từ cung trời Đao-lợi trở lại 
cõi thế-gian. 


Thuở ấy, vào đầu muà an-cư kiết-hạ, sau khi 
chiến-thắng các giáo-phái ngoại-đạo, Đức Phật 
thăng lên cung Trời Đao-lợi đề giảng-pháp cho 
chư Thiên nghe. Mẹ Ngài là Hoàng-hậu Ma-gia 
trước kia, từ cung Trời Đâu-suất cũng đến cõi 
Trời Đao-lợi để dự-thính. Trong ba tháng, Đức 
Phật khai giảng Kính Vï-diệu-pháp A-tỳ-đạt- 

ma cho chư Thiên, chưừ Phạm- Thiên, nhờ đó mà 
Hoàng-hậu Ma-gia chứng được quả-vị Tu-đà- 
huờn. 


Trong thời-gian đó, Tôn-giả Xá-lợi-phất vâng 
lịnh Phật, đến thành San-kha, cách thành Xá-vệ 
ba mươi do-tuần, giảng dạy Vi-diệu-pháp cho 
năm trăm vị ty-kheo đang qua mùa an-cư 

tại đây. Gần mãn mùa an-cư, Tôn-giả Mục-kiền- 
liên dùng phép thằần-thông lên cõi Trời Đao-lợi 
để gặp Đức Phật, Tôn-giả được cho biết Đức 
Phật sẽ trở lại thế-gian đúng vào đêm trăng tròn 
rằm tháng Tám, ngay tại thành San-kha. 


Vào đêm ấy, Đức Phật hiện lên với hào-quang 
sáu màu rực-rỡ, theo hầu bên trái Ngài là chư 
Thiên, bên phải có chư Phạm-thiên. Thành San- 
kha bừng sáng lên trong cảnh huy-hoàng chưa 
từng có. Tôn-giả Xá-lợi-phát hướng-dẫn tỳ- 
kheo đến cung-nghinh Phật. Tôn-giả bạch Phật: 
"Bạch Thế-tôn, chúng con chưa từng được 


chiêm-ngưỡng một khung-cảnh trang-nghiêm, 
rực-rỡ, chói-lọi như thế này. Quả thật, Thế-tôn 
là bực được cả cõi Trời, cõi người đồng kính- 
mộ." Đức Phật bảo: “Đức-độ của chư Phật 
được Trời, Người đều mền-yêu." 


Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây: 


Bực hiên-trí tinh-tẫn hành thiên, 
Vui an-tịinh trong hạnh viễn-ly, 
Tỉnh-giác hoàn-toàn trong chánh-niệm, 
Được sự kính-mộ của chư Thiên. 
(Kệ số 181.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Cõi Trời Đao-lợi = cõi Trời thuộc về Dục-giới, 
tiếng Pali là Tàvatimsa, dịch là cõi Tam-thập- 
tam Thiên, có 33 cảnh (bốn phiá có tám cảnh, ở 
giữa có thành Hỷÿ-kiến của vua Trời Đế-thích, 
4x8 +1 = 39) 


- Cõi Trời Đâu-suất = cõi Trời cao hơn cõi Đao- 
lợi, thuộc Dục-giới, tiêng Pali là 7usifa, nơi đây 
có Bô-tát Di-lặc đang giảng pháp. 


- Muà an-cư kiết hạ: Xin nhắc lại: an-cư = ở 
yên; kiê†-hạ = trải qua mùa hè. Vào mùa nây, 


chư Tăng- ni chẳng ra ngoài khất-thực, sợ đạp 
chết côn-trùng đang sanh-sản nhiều. 


- Chiên-thắng các giáo-phái ngoại-đạo: theo 
trong kinh-sách, vào lúc đó, Đức Phật đâu phép 
thân-thông, thăng được phe ngoại-đạo. 


- Ma-gia: tên của Hoàng-hậu, mẹ Thái-tử Tất- 
đạt-ta, tiếng Pali là Màyà; khi tái-sanh làm thiên- 
nữ có tên là Santusiita. 


- Dự-thính: Dự = tham-dự; Thính = nghe. Dự- 
thính = đễn ngồi nghe 


- Vi-diệu-pháp, A-tÿ-đạt-ma: Kinh nầy thuộc về 
Luận-tạng, tiêng Pali là Abhidhamma, phiên-âm 
là A-i-đạt-ma, dịch là Vi-diệu-pháp. 

- Thành San-kha: tên thành-phố này, tiếng 

Pali: Sankassanagara 

- Do-tuân: đơn-vị đo chiều dài hơn một dặm, 
tiêng Pali: yo/ana 


- Đêm trăng tròn rằm tháng Tám: theo trong 
Kinh-sách, đó là tháng Assayu/a, vào khoảng 
giữa hai tháng 10, 11 của dương-lịch. 


- Hào-quang = ánh-sáng chói-lọi phát ra từ thân- 
thê bực tu-hành cao, định-lực thật mạnh. 


- Phạm-Thiên = vị Trời ở cõi Phạm, tiếng Pali 
là Brahmà. 


- Cung-nghinh: Cung = cung-kính; Nghinh 
= nghinh đón. 


- Chiêm-ngưỡng = ngắm nhìn với lòng đầy thán- 
phục. 


- Hạnh viễn-|y: Hạnh = hành-động, tánh- 

tình; Viên = xa; Ly = lìa ra. Hạnh viên-ly là hạnh 
xa-lià, dứt-bỏ, xả-bỏ, chăng còn tham-luyên. 

- Tỉnh-giác = Tỉnh = tỉnh thức, chẳng mê; Giác 
= biêt rõ. Chữ Tỉnh-giác là danh-từ chuyên-môn 
Phật-học, gân nghĩa với chú-tâm, chú-ý. 

- Chánh-niệm: Chánh = chơn-chánh; Niệm = ý- 
nghĩ. Tâm đang ở trong chánh-niệm là tâm 

dứt được vọng-tưởng mà trở nên an-tịinh. 

- Kính-mộ = kính mến và thương-yêu. 

B.- Nghĩa Ý: 

(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 

Tích chuyện thuật lại việc Đức Phật lên cung 
trời Đao-lợi giảng Vi-diệu-pháp, nhờ đó mà 
Hoàng-hậu Ma-gia, mẹ Ngài, chứng được quả- 
vị thứ nhứt là Tu-đà-huờn. Tích chuyện mô-tả 


cảnh huy-hoàng ở thành San-kha khi Đức Phật 
được chư Thiên, chư Phạm- Thiên theo hậu, trở 
vê cõi thê-gian. 


Ý-nghĩa của Tích chuyện: Đức-độ cao-cả của 
chư Phật được cả Trời, Người đồng kính-mộ. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 181: 


Bài Kệ nêu ra các đức-tánh quí-báu của chư 
Phật đã khiến cho tất cả Trời, Người đồng kính- 
mộ. 


Các đức-tánh đó gồm có ba, được bài Kệ kể ra 
là: 


1) Tinh-tân hành Thiên: Tính-tắn là cỗ gắng và 
bền-bỉ thực hành việc gì. Hành Thiên là tu 
Thiền, nhứt là ngồi Thiền, giữ sao cho tâm- 

ý được an-tịnh. Tỉnh-tẫn hành thiên là nỗ lực tu- 
tập cho tâm trở nên càng ngày càng fhanh-tinh 
hơn. 


2) Hạnh viễn-ly: Viễn-ly là xa-lià, dứt bỏ. Bỏ cái 
chi? Bỏ sự tham-luyễn. Tham-luyến cái gì? 
Tham-luyến những cái của ta, bên ngoài là vật- 
chất, của-cải, danh-lợi; bên trong là các phiền- 
não. Tại sao lại tham-luyễn những cái của ta? Vì 
trong tâm lúc nào cũng nghĩ đến 

cái Ta, cái Ngã. Dẹp bỏ, hay là rời xa ra, được 


cái Ta và những cái của Ta, là đang thực-hiện 
hạnh viên-ly. 


3) Tỉnh-giác hoàn-toàn trong chánh- 

niệm: Người fỉnh-giác luôn luôn giữ chánh- 
niệm. Người có chánh-niệm thường-xuyên là 
người fïnh-giác. Bước đầu tu-luyện phải luôn 
luôn chú-tâm vào chính tâm mình, làm gì, nói 
gì, nghĩ gì, bao giờ 

cũng biết mình đang !àm việc đó, và chỉ chú- 
tâm vào việc đó mà thôi; đối với nói và nghĩ, 
cũng lại chú tâm y như thế. 

Tóm lại, ba đức-tánh quí ấy qui về việc fu tâm, 
tu sao cho tâm thanh-tịnh hoàn-toàn. 


HỌC TẠP: 


- Học thuộc bài Kệ, đễ ghi nhớ ba đức-tánh do 
sự fu-tâm đem lại 


(150).- Tích chuyện Long-vương Y-ra-kha. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ gần thành Ba- 
la-nại, trong một kỳ giảng-pháp, có đê-cập đên 
Long-vương Y-ra-kha. 


Thuở ây, có một vị Long-vương tên là Y-ra-kha, 
vua của loài rồng, trong một tiền- -kiệp làm một 
tỳ-kheo, vì vô-ý dẫm lên một ngọn cỏ non, 


chẳng sám-hối, nên mới tái-sanh vào hàng rồng. 
Long-vương có một người con gái tuyệt-đẹp, 
muốn dùng nhan-sắc của con làm phương- 

tiện để biết được khi nào có một vị Phật ra đời. 
Long- vương tuyên-bố cho mọi người biết, ai đáp 
trúng các câu hỏi do công-chúa nêu ra, thì 

sẽ được chọn làm Phò-mã. Mỗi buôi sáng, 
công-chúa ra múa hát trước đền, chờ đợi người 
đến đối-đáp. Nhiều chàng trai say-mê sắc-đẹp 
đến trổ tài, nhưng chẳng ai đáp đúng cả. 


Một hôm vào sáng sớm, Đức Phật quán-thầy 
một chàng thanh-niên đẹp trai, sắp đủ cơ- 
duyên để chứng-đắc quả-vị Tu-đà-huờn. Ngài 
ra đi khât-thực, gặp chàng trai đang lên đường 
đi đến đền vua rồng, Ngài mới dừng lại dạy 
chàng cách trả lời các câu hỏi của công-chúa. 
Nghe hiểu xong lời Phật dạy, chàng trai, có tên 
là Ức-tha-ra, chứng ngay được quả-vị Tu-đà- 
huờn. Chàng chẳng còn mong-muốn làm Phò- 
mã nữa, nhưng chỉ vì lợi-ích cho chúng-sanh, 
chàng vẫn đến đền vua để trả lời. 


Các câu hỏi đầu-tiên gồm có: 
1) Ai là vị chủ-tễ? 


2) Kẻ mê-mờ vì các lậu-hoặc có làm chủ- 
tê được không? 


3) Kẻ chủ-tễ nào thoát khỏi các lậu-hoặc? 

4) Hạng người nào đáng gọi là người ngu-si? 
Các câu trả lời đúng-đắn là: 

1) Người làm chủ sáu căn là vị chủ-tê. 


2) Kẻ còn bị lậu-hoặc làm mê-mờ, sao gọi là 
chủ-tê được? 


3) Chủ-tê nào đã thoát khỏi tham-ái, thì thoát 
khỏi lậu-hoặc. 


4) Hạng người nào còn tham-đắm các thú-vui 
thê-xác là hạng người ngu-si. 


Sau khi nghe đáp đúng các câu hỏi sơ-khởi, 
công chúa lại nêu lên các vân-đề: sự tràn-ngập 
của các dục- "vọng, cuộc tái-sanh lần-quần trong 
vòng Luân-hồi, các tà-thuyết ngoại-đạo, cùng 
cách giải-quyết các vấn-đề đó. Ức-tha-ra đều 
giải-đáp thoả-đáng cả, dựa theo lời chỉ-dạy của 
Đức Phật. Long-vương nghe qua, lòng rất mừng 
rỡ, biết chắc là có Phật ra đời, mới ưng gả con 
cho chàng trai. Ức tha-ra từ chối, nói mình 

sẽ đến gặp Phật để xin làm ty-kheo. Long- 
vương ngỏ lời xin đi theo. Khi vào yết-kiến Đức 
Phật, Long-vương thuật lại vì sao mình phải 
thác-sanh vào hàng rồng. Đức Phật bảo: "Được 


sanh vào cõi người, rất khó. Gặp được chư 
Phật ra đời, lại khó hơn. Được nghe Chánh- 
pháp của chư Phật, càng khó-khăn hơn nữa.” 


Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây: 


Khó thay, sanh được làm người! 
Khó thay, giữ toàn mạng sống! 
Khó thay, được nghe Chánh-pháp! 
Khó thay, thẫy Phật ra đòi! 

(Kệ số 182.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Long-vương: Long = rồng; Vương = vua. Long- 
vương là vua rông 


- Y-ra-kha: tên vị vua rồng này, tiếng Pali 
là Erakapatia. 


- Thành Ba-la-nai = thành-phố Bénarès ở Ẩn-độ, 
nay là Vàranasì, trước đây Đức Phật khi 

thành Đạo giảng bài pháp đầu- tiên là “Tứ-diệu- 
đề "cho năm anh em ông Kiều-trần-như nghe. 


¬ Tiên-kiếp = một đời sống trước đời sống hiện 
nay. ( Tiền = trước) 


- Sám-hồi: tỏ vẻ ăn-năn tội-lỗi và nguyện xin 
chăng tái-phạm. 


- Tái-sanh: Tái = một lần nữa; Sanh = sanh ra, 
chào đời. Tái-sanh là sau khi chêt ở đời nây, lại 
sanh ra ở đời sau, theo thuyêt Luân-hôi. 


- Phò-mã = chồng của công-chúa, rễ của Vua. 

- Quán-thẫy = trong cơn Thiền-định, nhìn thấy rõ 
trong tâm. 

- Cơ-duyên: Cơ = cơ-hội; Duyên = duyên-cớ. Đủ 
cơ-duyên là gặp đủ cơ-hội tôt, dịp may-mán. 

- Quả-vị Tu-đà-huờn = quả-vị thứ nhứt; người . 
chứng quả Tu-đà-huờn (1) chăng châp thân nây 


là Ta; (2) chẳng nghi-ngờ Chánh- -pháp; (3) 
chẳng theo các nghi-thức cúng-tế của tà-giáo. 


- Khât-thực = mang bình bát đi xin ăn. (Khất 
=xIn; Thực = ăn). 

- Ức-tha-ra: tên chàng trai này, tiếng Palli 

là Uitara. 

- Chủ-tễ = người làm chủ; (fể = cầm đầu.) 


- Lậu-hoặc: Lậu = rỉ chảy ra; Hoặc = điều sai- 
lâm, tội-lôi. Danh-từ chuyên-môn nây, Lậu- 
hoặc, trỏ vào các môi phiên-não, như tham, sân, 


Si, kiêu-căng, nghi-ngờ, v.v. từ bên trong tâm, lộ 
ra ngoài băng các hành-động xâu hay lời nói ác. 


- Gáu căn: Căn = nơi phát-sanh ra, tức là các 
giác-quan. Ta có tất cả sáu căn: mắt, tai, mũi, 
lưỡi, da trên thân ( = đó là năm giác-quan) và ý- 
căn ở trong tâm. 


- Tham-ái: ham-mê, tham-luyến, tríu-mén, bầu- 
víu vào. 


- Sơ-khởi: mới bắt đầu. 


- Dục-vọng = ham-muốn sai. (Dục = muốn; vọng 
= giả-dôi, sai-lâm) 


- Luân-hôi: Luân = bánh xe; Hồi = trở lại. Theo 
thuyết Luân-hồi, chúng-sanh chết đời nầy, sẽ 
sanh lại đời sau, cứ sống sống chết chết mãi, 
như bánh xe cứ quay hết một vòng lại quay tiếp, 
chẳng ngừng. 


- Tà-thuyết ngoại-đạo = các lý-thuyết tôn-giáo 
sai lâm, mê-tín, dị-đoan. ( Tà = xiên-xéo, cong- 
vạy, chăng thăng, chăng đúng) 


- Thác-sanh = tái-sanh, sanh lại; nói tiếng 
thường là đâu thai. 


- Chánh-pháp: Chánh = chơn-chánh; Pháp 

= pháp-tu. Trong Phật-học, Chánh-pháp là giáo- 
lý của Đức Phật, tiêng Pali là Dhamma. 

B.- Nghĩa Ý: 

(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 

Tích chuyện rất giản-dị, nhưng các câu hỏi 
công-chúa nêu ra rât thâm-sâu, chỉ có Đức Phật 
báy giờ mới đáp rõ- ràng được. Vì thế, khi 


nghe đáp đúng, vua Rồng biết ngay là có Phật 
ra đời. 


(2) Ý-nghĩa bài Kệ số 182: 


Bài Kệ nêu ra bốn điều khó được, trong đó có 
việc sanh ra làm người. Vậy nay được làm 
người, ta phải quí sanh-mạng và lo tu-hành. 


HỌC TẠP: 


- Học thuộc lòng bài Kệ, ghi nhớ: được sanh 
làm người, gặp Phật, nghe Pháp là ba việc quí- 
báu, ba cơ-hội hiêm-có. 


(151).- Tích chuyện về lời thưa hỏi của Tôn- 
giả A-nan. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, 
có đê-cập đên câu hỏi của Tôn-giả A-nan. 


Thuở ấy, một hôm Tôn-giả A-nan bạch Phật: 
"Bạch Thế-tôn, con chẳng biết các giáo-lý căn 
bản của chư Phật ngày xưa có giống với giáo-lý 
của Thế-tôn ngày nay chăng?" 


Đức Phật đáp: "Này A-nan, tóm-lược tất cả 
giáo-lý của chư Phật trong quá-khứ, đề chỉ-dạy 
các tỳ-kheo tu-tập, đều được ghi trong các bài 
Kệ sau đây." 


Rồi Đức Phật đọc các bài Kệ ấy như sau: 


Việc ác chẳng làm, 
Điêu lành siêng tu, 
Tâm-ý trong-sạch, 
Lời chư Phật dạy. 
(Kệ số 183.) 


Phật dạy, nhẫn-nhục, khô-hạnh qui, 
Quả-vị tối-cao là Niết-Bàn. 
_ Ty-kheo chẳng hại chúng-sanh; 
Áp-bức người lành, chẳng phải Sa-môn. 
(Kệ số 184.) 


Chẳng lăng-mạ, chẳng gây thương-tồn, 


Chế-phục mình tuân theo Giới-bỗn, 
Ăn uỗõng điều-hoà, sống ân-cư, 
Và thiên-định, là lời Phật dạy. 
(Kệ số 185.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- lôn-giả A-nan: Tôn-giả = người đáng tôn- 
kính; A-nan = tên vị thị-giả hầu bên cạnh Đức 
Phật, tiêng Pali là Ananda. 


- Giáo-lý: Giáo = tôn-giáo; Lý = lý-thuyết. Giáo- 
lý là các lời dạy căn-bản trong một tôn-giáo. 


- Quá-khứ: Quá = đã qua; Khứ = ởi. Quá-khứ là 
thời-gian đã qua. 


- Nhẫn-nhục = cam chịu khổ-sở, chẳng oán- 
giận, chăng than-van. 


- Khỗ-hạnh = chịu cực-khổ về thân-xác để tu- 
hành. 


- Niễt-bàn: tiêng Phạn là Nirvana, có nghĩa là ra 
khỏi rừng u- -tối, tức là thoát khỏi sự mê-mờ của 
các phiền-não, lậu-hoặc. Niết-bàn chẳng phải là 
một nơi trong không-gian, mà là tâm-trạng của 
người tu-hành đã dứt được hết các phiền-não, 
và chứng được vô-sanh, nghĩa là chẳng còn 


phải bị tái-sanh mãi trong vòng lẫn-quân của 
Luân-hồi. Tiếng Hán-Việt dịch chữ Nirvana, 
Niết-bàn là cõi Tịch-diệt, vắng-lặng. 


-Sa-môn: tiễng Phạn là Sramana, có ba nghĩa; 
(1) cân-giả ( = siêng làm điều thiện); (2) tức-giả ( 
= ngưng bỏ điều ác); bẫn- -giả ( = cam chịu 
nghèo-nàn), danh-từ nầy chỉ các tu-sĩ Phật-giáo. 


- Lăng-mạ: Lăng: xâm-phạm; Mạ = chửi 
măng. Lăng-mạ = chửi bới 


- Thương-tôn = bị hại, hay gây hại cho kẻ khác. 
- Chế-phục = đè-nén, khép vào kỷ-luật. 


- Giới-bỗn: tiếng Phạn là Patimokka, phiên- 
âm: Ba-la-đê-mộc-xoa, là bản kê†-tập các giới- 
luật chung lại, bản ghi các điêu răn-câm. 


- Än-cư: Ấn = dâu kín; Cư = ở. Än-cư = ở riêng 
một mình nơi văng 


B.- Nghĩa Ý: 

(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 

Tích chuyện chẳng có ý-nghĩa chi đặc-biệt. 
(2) Ý-nghĩa các bài Kệ số 183, 184 và 185: 


Bài Kệ số 183 dạy ba điều (1) tránh điều ác, (2) 
siêng làm điêu lành; (3) giữ tâm-ý cho trong- 
sạch. Bài Kệ nây quan-trọng bực nhứt. 


Bài Kệ số 184 dạy: ba điều nên làm:(1) nhẫn- 
nhục; (2) chịu khỗổ-hạnh, (3) theo mục-tiêu: đắc 
Niết-bàn; đồng thời, dạy tránh hai điều: (1) 
chẳng hại chúng-sanh; (2) chẳng áp-bức người 
hiền-lành. 


Bài Kệ số 185 dạy tránh hai điều: (1) chẳng 
chửi-bới; (2) chẳng gây tổn-hại; và phải làm 

bốn điều: (1) tuân theo Giới-luật, (2) ăn-uống 
điều-độ, (3) sống ẩn-cư và (4) tu-tập Thiền-định. 


HỌC TẬP: 


- Học thuộc lòng cả ba bài Kệ, riêng bài Kệ số 
183 ghi vắn-tắt ba điều quan- trọng mà người tu 
chẳng được phép có lúc nào quên đi. 


(152).- Tích chuyện vị tỳ-kheo bắt-mãn. 

Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, 

có đê-cập đên một vị tỳ-kheo trẻ bât-mãn. 

Thuở ấy, có một người tỳ-kheo trẻ tuổi tu-tập tại 
chùa Kỳ-viên. Một hôm, vị giáo-thọ bảo chàng 
nên đên một tu-viện khác đê học thêm giáo-lý. 


Trong khi đi xa, người cha của vị tÿ-kheo ấy ở 
nhà, mắc bịnh nặng, qua đời, để lại một gia-tài 
cho con lên đến trăm đồng tiền vàng, giao cho 
người chú giữ tạm. Sau khoá học, vị tÿ-kheo trở 
lại chùa, người chú đến báo tin cha chết, và 
muốn giao lại số tiền cho cháu. Lúc đầu, vị tỳ- 
kheo bảo, nay đi tu chẳng cần đến tiền-bạc. 
Nhưng sau đó, chàng ta lại suy-nghĩ, có lẽ tốt 
hơn nên quay về với đời sống thế-tục, dùng gia- 
tài của cha cho mà xây-dựng lại cuộc đời. Vì 
tâm-tư bị giằng-co giữa hai ý-định, tiếp-tục tu- 
hành hay hoàn-tục, nên vị tỳ-kheo trẻ tuổi sanh 
ra bất-mãn, chẳng còn thấy thích-thú trong việc 
học-tập kinh-kệ, biếng ăn biếng uống, thành ra 
gầy-yếu. Các bạn đồng-tu nhận thấy thé, mới 
dẫn vị tỳ-kheo trẻ tuổi đến yết-kiến Đức Phậi. 


Đức Phật hỏi duyên-cớ, vị tÿ-kheo trình-bày nỗi 
phân-vân trong lòng, nửa muốn quay về với đời 
sống thế-tục, dùng gia-tài của cha để lại mà 
sanh-sông, nửa muôn tiếp-tục tu-hành, nên 
sanh ra mất cả sự hăng-hái học-tập. Đức Phật 
bảo, trở lại sống trong gia-đình, cân phải mua 
sắm nào là vật-thực, quân-áo, chén bát, bàn 
ghé, tậu trâu bò để cầy cây, thuê người làm 
vườn-tược, thì một trăm đồng tiền kia cũng 
chẳng đủ cho các chi-phí đó. Thường-nhơn 
chẳng có ai mà biết đủ, ngay cả vị Chuyễn-Luân 


Thánh-vương, ngự-trị trên hoàn-câầu kia, vàng 
bạc nhiều như mưa rào, cũng còn chưa thoả- 
mãn. Như vị Chuyên Luân Thánh-vương Mãn- 
đà-tu xưa kia sống vinh-quang trên cõi Trời Tứ- 
đại-thiên-vương và cõi Trời Đao-lợi, còn chẳng 
muốn chia-xẻ quyền thống- trị chung với vua 
Trời Đế-thích, cho nên phải suy-thoái mà rơi 
xuống cõi người, chẳng bao lâu phải già ốm mà 
chết. 


Rồi Đức Phật mới nói lên hai bài Kệ sau đây, 
nhờ đó mà vị tỳ-kheo trẻ tuôi thức-tỉnh và 
chứng được quả-vị Tu-đà-huờn: 


Dâu cho vàng bạc như mưa, 
Người còn dục-lạc cũng chưa vừa lòng. 
Thú vật-chất đắng trong, ngoài ngọt, 
Bực hiên-trí rành-rọt điều nây. 

(Kệ số 186.) 


Biết rõ thế, người đệ-tử Phật 
Chẳng thích tìm thú vui vật-chất, 
Dâu đó là lạc-thú cõi Trời. 
Người hiên-trí diệt ái-dục mắt. 
(Kệ só 187.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Bắt-mãn = chẳng vừa lòng. 


- Giáo-thọ = vị ty-kheo dạy giáo-lý cho các tỷ- 
kheo mới vào tu. 


- Hoàn-tục: Hoàn = trở lại; Tục = thê-tục, đời 
sông trong xã-hội của người có vợ-con, nghê- 
nghiệp. Hoàn-tục là trở vê nhà thôi tu-hành 


- Yết-kiễn = đến gặp người trên. 


- Phân-vân = trong lòng chưa dứt-khoát, nửa tin 
nửa ngờ. 


- Vật-thực = thức ăn vật uống ( Thực = ăn.) 
- lậu = mua sắm. 


- Chuyễn-Luân Thánh-vương: Chuyên-Luân 
= quay bánh xe; Thánh- VƯƠng = vị vua Thánh, 
cai-trị khắp hoàn-câu. Theo giáo- lý, vị Chuyễn- 
Luân Thánh-vương là bực mà thân có đủ 32 
tướng tốt như Đức Phật, thống-trị hoàn-cầu, cởi 
các chiếc xe bằng vàng ( = Kim-luân thánh- 
vương), bằng bạc ( = Ngân-luân thánh-vương), 
bằng sắt ( = Thiết- luân thánh-vương), 
bằng đồng ( = Đông-luân thánh-vương), đi bốn 
phương trong thiên-hạ. Chuyển-Luân Thánh- 
vương khi hưởng hết phước phải bị suy- 


thoái, trở lại cõi người, rồi chết và tái-sanh theo 
vòng Luân-hồi. Tiêng Phạn là Tchakravartin. 


- Mãn-đà-tu: tên vị thánh-vương nây, tiếng Pall 
là Mandàtu. 


- Cõi Trời Tứ-đại-thiên-vương: bỗn cõi Trời do 
bốn vị Thiên- -Vương thống-trị, ở bốn phiá của cõi 
Trời Đao-lợi. Bốn cõi đó, tiếng Palli 

là Càtumahàràlila. 


- Cõi Trời Đao-lợi: cõi Trời ở giữa bốn cõi Tứ 
Thiên-vương, có vua Trời Đế-thích ngự-trị; tiếng 
Pali là Tàavafmsa. (Xin xem lại Bài Tích 

chuyện Đức Phật từ cõi Trời Đao-lợi trở vê thế- 
gian, trang 469 và kế.) 


- Suy-thoái: Suy = suy-yêu; Thoái = trở lùi lại. 
BỊ suy-thoái là trở lại sự thiêu-kém lúc trước. 
Trái nghĩa với: tiên-bộ, tính-tân. 


- Dục-lạc: Dục = ham muốn; Lạc = thú- 
vui. Người còn dục-lạc là kẻ chạy theo các thú- 
vui thê-xác, vật-chât tạm-bợ. 


- Thú vật-chất = thú-vui vật chất tạm-bợ. 


- Hiên-trí: Hiên = hiền-lành; Trí = trí-huệ. 
Bậc hiềến-trí là người tu-hành cao, hiên-lành và 
có trí-huệ. Còn gọi là bực thiện-tri-thức. 


- Diệt ái-dục mắt: Ái-dục = thích ham-muốn 
nhiêu. Bôn chữ Diệt ái-dục mát, đọc nghe trục- 
trặc, việt lại: diệt sự áI-dục cho mât tiêu đi. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện thuật lại việc một tỷ- kheo thừa 
hưởng gia- -tài của cha, nảy ra ý- muốn hoàn-tục, 
phân-vân chẳng biết nên tiếp- -tục tu-hành nữa 
hay không, nên trở thành bất-mãn. Được Phật 
chỉ-dạy, chẳng nên chạy theo các thú-vui vật- 
chất tạm-bợ, vị tỳ-kheo ấy chứng được quả-vị 
Tu-đà-huờn, tiếp-tục tu-hành để thành chánh- 
quả. 


Ý-nghĩa của Tích chuyện là: khi xuấr-gia, phải 
dứt-khoát với đời sống thế-tục: xuất là ra khỏi, 
chẳng những thân ra khỏi nhà, mà tâm cũng 
phải ra khỏi các phiền-não, ràng-buộc và ham- 
muốn nữa. 


(2) Ý-nghĩa của hai Bài Kệ số 186 và 187: 


Hai bài Kệ hợp chung lại thành một bài dạy ta 
chớ theo các thú-vui dục-lạc, dầu đó là cảnh vui- 
sướng thân-tiên ở cõi Trời đi nữa. 


Ý-nghĩa quan-trọng của hai bài Kệ nằm trong 
câu: Thú vui vật-chất đắng trong, ngoài 

ngọt. Câu nầy có nghĩa, thú-vui vật-chất tuy thấy 
bề ngoài sung-sướng, nhưng bên trong chứa sự 
khổ-đau. Sung- sướng gì ? Sung-sướng tắm thân 
trong một lúc, hễ hết sướng thì sao, đó là ngoài 
ngọt. Chứa sự khổ-đau nào? Khổ-đau vì phải 
tái-sanh mãi trong cõi Luân-hồi, sướng ít mà 
khổ nhiều nây; đó là bên frong đắng. 


HỌC TẠP: 


- Học thuộc lòng hai bài kệ, ghi nhớ sự tạm- 
bợ của thú vui vật-chât. 


(153).- Tích chuyện vị Bà-la-môn Át-ghi-đạt. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, 
có đê-cập đên vị Bà-la-môn tên Ât-ghi-đạt. 


Thuở ấy ở xứ Câu-tát-la, có vị quốc-sư là Ất- 
ghi-đạt, sau khi vua mắt, ông liền từ-chức, đem 
hết tài-sản ra bố-thí và trở thành một tu-sĩ khổ- 
hạnh ngoại-đạo đến ẩn-cư ở vùng ba biên-giới 
giữa các xứ An-gia, Ma-kiệt-đà và Ku-ru. Đồ-đệ 
theo học rất đông-đảo. Tu-sĩ Ất dạy họ nên tôn- 
thờ núi-non, rừng-rú, cây-cối ở công-viên và 
vườn-tược, để được giải-thoát mọi khổ-đau của 
Cuộc đời. 


Vào sáng sớm hôm ấy, Đức Phật quân- thấy. 

đã đến cơ-duyên cho Ất- -ghi- -đạt và một số đồ-đệ 
của ông ta được chứng-quả, nên Ngài mới sai 
Tôn-giả Mục- kiền-liên đi đến nơi cư-trú của Ất 
trước, rồi Ngài sẽ đến sau. Tôn-giả Mục-kiền- 
liên vâng lịnh, đến khu rừng của tu-sĩ Ất, và xin 
cho mình được trú-ngụ một đêm. Bọn đồ-đệ biết 
Tôn-giả là đại-đệ-tử của Đức Phật, nên tỏ ra 
chẳng bằng lòng, và chỉ cho Tôn-giả một mô đất 
cao ở chơn núi gần đó, đến đấy mà nghỉ. Tôn- 
giả liền đến đó ngồi Thiền nhập-định. Nguyên, 
bên dưới mô đất là hang-ỗ của một con điạ-long 
rất hung-ác. Nửa đêm, nó bò ra cắn Tôn-giả 
Mục-kiền-liên, nhưng Tôn-giả cùng nó chiến-đầu 
một hồi lâu, rồi khuất-phục được nó. Đề tỏ lòng 
hàng-phục, điạ-long liền khoanh tròn,đầu ngắng 
cao lên thành cái lọng, che bên trên Tôn-giả. 
Sáng ra, các đồ-đệ của tu-sĩ Ất ra mô đất xem, 
những tưởng con điạ-long đã cắn chết người 
khách ban đêm, nào ngờ thấy điạ-long đang 
thần- -phục Tôn-giả, mới biết được Tôn- -giả là 
bực thần- -thông cao-cường. Họ qùi xuỗng đảnh- 
lễ. Vừa lúc ây, Đức Phật đi tới. Tôn-giả Mục- 
kiền-liên nói với các đồ-đệ ấy rằng: "Đây là Đức 
Phật, thây của ta, các người chớ nên lạy ta, mà 
phải nên mau đến đảnh-lễ Ngài." Báy giờ, Át- 
ghi-đạt cùng các học-trò mới biết Đức Phật là ai, 
cùng nhau qùi xuống xin quy-y Phật. 


Đức Phật vui-vẻ chấp-nhận và nói: "Này Át-ghi- 
đạt, thờ kính núi rừng, cỏ cây chẳng đem lại 
nương-tựa bền-vững cho mình. Chỉ những kẻ 
biết quy-y Phật, Pháp và Tăng, mới có được nơi 
nương-tựa vững-chắc, và sẽ được chỉ-dạy 
phương-cách giải-thoát khỏi vòng sanh-tử khổ- 
đau của Luân-hồi lận-đận." 


Rồi đó Đức Phật nói lên năm bài Kệ sau đây, 
nhờ đó mà Át-ghi đạt và một số tu-sĩ khác 
chứng được đạo-quả A-la-hán: 


Trong cơn nguy-khốn bàng-hoàng, 
Con người tìm trú dưới hàng cây thiêng. 
Hoặc vào đền miều, chùa chiên, 
Hoặc lên đồi núi, hoặc miên rừng hoang. 
(Kệ số 188.) 


Trú thân như thế, thiếu an-toàn, 
Vì chưa tựa vào hàng tôi-thượng. 
Ẩn-náu nơi đã V vẫn bắt-an, 

Vì các khỗ-đau còn bận vướng. 
(Kệ số 189.) 


Người tìm vê nương-tựa nơi Phật, 
Nơi Giáo-pháp và nơi Tăng-đoàản, 
Với chánh-trí, thông-hiễu rõ-ràng 
Lẽ nhiệm-mâu của Bồn Sự-Thậi. 


(Kệ só 190.) 


Thấ V KHÔ, TẬP là nguôn-gốc khổ, 
Thấy DIỆT là khi khỗ vượt qua. 
Thấy Bát-chánh-ĐẠO là thánh-lộ, 
Dẫn đến việc diệt khổ noi ta. 
(Kệ số 191.) 


Đầy là nơi nương-tựa an-toàn, 
Đấy là chỗ qui-y võ-thượng. 
Hãy tìm vê đây mà nương thân, 
Thoát khỏi mọi khô đau, hết vướng. 
(Kệ số 192.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Ät-ghi-đạt: tên vị tu-sĩ này, tiếng Pali 

là Aggidatia. 

- Bà-la-môn: Xin nhắc lại: đó là giai-cấp tu-sĩ ở 
Ân-độ xưa. 

- Quốc-sư: Quốc = nước, Sư = thầy. Quốc-sư là 
VỊ †u-sĩ cao nhứt trong nước, được vua xem như 
thây dạy đạo cho cả nước. 


- An-gia: tên xứ này, tiếng Pali là Anga. 


- Ma-kiệt-đà: tên xứ này, tiếng Pali là Magadha. 
- Ku-ru: tên xứ này, tiếng Pali là Kuru. 


- Mục-Kiên-liên: tên của vị đại-đệ-tử của Phật, có 
thân-thông vào bực nhứt, tiêng Pall 
là Moggallàna. 


- Điạ-long: Điạ = đất; Long = rồng. Điạ-long là 
rồng đất. 


- Khắt-phục, Hàng-phục = thắng được và buộc 
phải theo lịnh. 


- Thân-phục = hoàn-toàn chịu vâng theo lịnh. 


- Thân-thông cao-cường = có pháp-lực, phép- 
thuật, thật mạnh. 


- Đảnh-lễ = cúi đầu xuống làm lễ lạy ra mắt. 


- Quy-y: Quy = quay về; Y =nương-tựa. Quy- 
ylà quay về tìm nơi để nương-tựa; tìm chỗ an- 
toàn mà trú-ắn. 


- Quy-y Phật, Pháp, Tăng, hay Quy-y Tam-Bảo 
= buổi lễ long-trọng trong chùa, người đệ-tử 
Phật xin nguyện nương-tựa vào Đức Phật, tu- 
tập theo Chánh-pháp của Phật và nghe theo lời 
dạy của chư Tăng, là những người đang tu theo 
đường lối của Đức Phật. 


- Đạo-quả A-la-hán: Đạo = con đường †u- 

tập; Quả = kết-quả của việc tu-tập; A-la-hán 

= quả-vị thứ tư, cao nhứt của bực tu-hành đã 
dứt sạch phiền-não và hết bị tái-sanh nữa. 
Tiếng Pali: Magga = đạo; Phala = quả; Arahant 
= A-la-hán. 


- Bàng-hoàng = lo-sợ nhiều, mất sự bình-tĩnh. 


- Cây thiêng = cây có thần-linh trú-ngụ, cây linh- 
thiêng. 


- Tối-thượng = Tối = hết sức; Thượng 
= cao. lôi-thượng là cao nhút. 


- lăng-đoàn, hay Tăng-già: một nhóm ty-kheo tu 
chung với nhau, từ bôn người trở lên. Tăng- 
già, tiêng Pali là Sangha. 


- Chánh-trí: Chánh = chơn-chánh, đứng-đắn 
nhứt; 7rí = trí-huệ. 


- Bón Sụ-Thật = Tứ Diệu-đé, gồm có (1) Khổ- 
đề, sự đau-khổ; (2) Tập-đé, nguyên-nhơn, 
nguồn-gốc của sự Khổ; (3) Diệr-đé, tận-diệt sự 
Khổ, tức là đắc được cảnh-giới Niết-bàn; 

(4) Đạo-đế, con đường tu-tập để thoát Khổ. 
Riêng về Đạo-đề, gồm tám ngành, gọi là Bái- 
Chánh-Đạo ( = chánh-kiễn, chánh tư-duy, 


chánh-ngữ, chánh mạng, chánh-nghiệp, chánh 
tinh-tân, chánh niệm và chánh-định.) 


- Thánh-lộ: Thánh = bực Thánh; Lộ 

= đường. Thánh-lộ là con đường đưa đến ngôi- 
vị Thánh ( = A-la-hán, Duyên-giác, Bồ-tát và 
Phật.) 


- Vô-thượng: Vô = chẳng; Thượng = trên. Vô- 
thượng là cao-cả nhứt, trên đó chằng còn gì cao 
hơn nữa được. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện thuật lại việc guy-y của Ất-ghi-đạt 
và đồ-đệ: trước nương-tựa tinh-thần vào việc 
thờ-kính núi rừng, cây cối, sau họ gặp Tôn-giả 
Mục-kiền-liên, mới quay về quy-y với Phật, 
Pháp, và Tăng. 

Ý-nghĩa của Tích chuyện là lời dạy của Đức 
Phật: quy-y Tam-Bảo là tìm nơi nương-tựa an- 
toàn và vững-chắc nhứt, vì được học-hỏi về 
cách tu-tập sao cho được giác-ngộ và giải-thoát. 


(2) Ý-nghĩa các bài Kệ từ só 188 đến số 192: 


Năm bài Kệ hợp lại thành một bài, dạy ta ý- 
nghĩa cao-cả của việc quy-y Tam-Bảo: Phật, 
Pháp và Tăng. 


Hai bài só 188 và 189 cho rằng tìm vào ân- núp 
ở các hàng cây, đền miếu, chùa chiền hay núi 
rừng, chẳng phải là nơi an-toàn, vì vẫn còn 
vướng-bận khổ-đau. Tại sao? Vì các nơi nầy chỉ 
tạm-thời che-chở thân ta tránh được mưa, gió 
mà chẳng giúp ta vượt qua được sự đau-khổ 
của cuộc đời. 


Bài Kệ số 790 chỉ rõ nơi an-toàn nhứt đề ta tìm 
về nương-tựa; đó là quy-y Tam-Bảo: Phật, Pháp 
và Tăng, được chỉ-dạy để mở- mang chánh-trí 
mà thông-hiều lẽ nhiệm-màầu của Tứ-Diệu-Đé, 
Khô-đé, Tập-đé, Diệt-đễ và Đạo-đề, nhờ đó mà 
ta có đủ khả-năng vượt qua mọi khổ-đau của 
cuộc đời. 


Bài Kệ số 197 ghỉ lại vắn-tắt ý-nghĩa của Tứ- 
Diệu-đề, thế nào là Khổ, thế nào là Tập, thế nào 
là Diệt, thế nào là Đạo. Bài Kệ còn nhắn 

mạnh, Đạo-đề tức là Bái-Chánh-Đạo, tức là 
con đường Thánh-lộ, đưa ta đến ngôi-vị Thánh, 
dẹp hết phiền-não, khỏi bị tái-sanh để chịu đau- 
khổ mãi trong cõi Luân-hồi lận-đận. 


Bài Kệ sỐ 192 quả-quyết việc quy-y Tam-Bảo là 
biết tìm về nơi nương- -tựa an-toàn, cao-thượng 
nhứt, vì nhờ đó mà vĩnh-viễn dứt khổ. 


HỌC TẠP: 


- Học kỹ năm bài Kệ, ghi nhớ rõ thê nào là quy-y 
Tam-Bảo, Tứ-Diệu-Đê và nhút là Bái-Chánh- 
Đạo. Còn thăc-mắc, phải hỏi lại Thây. 


(154).- Tích chuyện vê nơi đản-sanh của bực 
Thánh. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳy- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng- pháp, 

có đề-cập đến câu hỏi của Tôn-giả A-nan về nơi 
đản-sanh của bực Thánh. 


Một hôm, Tôn-giả A-nan ngẫm-nghĩ: "Đức Phật 
có nói, loài voi rặc-giống chỉ thấy ở xứ Chất- 
đăng-ta, loài ngưa rặc-giống chỉ có ở xứ Sinh, 
còn loài trâu-bò rặc-giống thì xứ U-sa-tha mới 
có được. Nhưng Đức Phật còn chưa nói, các 
bực Thánh đản-sanh ở nơi nào." Sau đó, Tôn- 
giả mới đến bạch Phật để xin giải mối nghi-nan 
trong lòng. Đức Phật bảo: "Này A-nan, chẳng 
biết chắc được nơi đản-sanh của bực Thánh, vì 
các Ngài chỉ sanh vào hai giai-câp Sái-đề- 

lợi và Bà-la-môn. ' 


Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây: 


Khó tìm gặp được bực Thánh-trí cao. 

Người chẳng sanh ra bất cứ nơi nào. 

Ở chốn nào đản-sanh người hiên-trí 

Gia-tộc nơi nây hạnh-phước dôi-dào. 
(Kệ số 193.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Đản-sanh: sanh-đẻ, tiếng tôn-trọng dành cho 
bực cao-dquií. 


- Bực Thánh: theo giáo-lý nhà Phật, bực 

Thánh là những người tu-hành đã 

chứng được vô-sanh, nghĩa là chẳng còn phải 
tái-sanh trong vòng lần-quân của Luân-hài. 
Trong bốn quả-vị: Tu-đà-huờn (chỉ tái-sanh bảy 
lần nữa), Tư-đà-hàm (chỉ còn tái-sanh một lần 
nữa), A-na-hàm (chẳng sanh lại cõi người nữa, 
sanh lên Trời), là ba quả-vị còn sanh lại 

nên được gọi là Dực Hiên. Đến quả-vị A-la-hán, 
diệt được hết các phiền-não, chứng Niết-bàn, 
mới gọi là bực Thánh. Như thế, chẳng phải khi 
sanh ra đã là bực Thánh, mà nhờ tu-hành tỉnh- 
tấn mới trở thành bực Thánh. Vì lẽ này, Đức 
Phật mới nói chẳng biết chắc được nơi đản- 
sanh của bực Thánh. 


- lôn-giả A-nan: Tôn-giả = bực đáng tôn- 

trọng; A-nan = tên Tôn-giả tiếng Pali: 

Ananda. Tôn-giả là em họ của Đức Phật, đa-văn 
( = nghe nhiều, nhớ lắm), làm thị-giả ( = hầu bên 
cạnh) cho Đức Phật Thích-ca. 


- Hặc-giống = giỗng thật tốt, chẳng lai giống 
khác. 


- Chắt-đăng-†a: tên xứ này, tiếng Pall 
là Chaddania. 


- Sinh: tên xứ này, tiếng Pali là Sindh. 
- U-sa-tha: tên xứ này, tiếng Pali là UJsabha. 


- Nghi-nan = nghi-ngờ vì chưa hiều rõ cho thấu- 
đáo. 


- Sát-đề-lợi, Bà-la-môn: hai giai-cắp trong xã-hội 
xưa ở Ẩn-độ. Theo thứ-tự từ cao đến thấp: 

(1) Bà-la-môn (Pall: Brahmanà, tu-sĩï); (2) Sát- 
đề-lợi (Pali: Khatfiyà, vua quan); (3) Phệ- 

xá (Pali: Vessà, buôn-bán); (4) Thủ-đà- 

là (Pali: suddà, nông-phu, thợ-thuyền). Còn 
hạng Chiên-đà-la (Pali: Candala) là cấp hạ-tiện, 
nô-lệ, làm các nghề dơ-dáy như hốt phân chẳng 
hạn, chẳng ai muốn đến gân. 


- Thánh-trí: bực Thánh có trí-huệ thật sáng-suốt. 


- Hiên-trí: hiền-lành và có trí-huệ. 


- Gia-lộc: Gia = nhà; Tộc = họ. Gia-tộc là những 
nhà cùng một họ, sống gần nhau trong một 
vùng. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện rất đơn-sơ, kế lại sự thắc-mắc của 
Tôn-giả A-nan về nơi đản-sanh các bực Thánh. 
Đức Phật dạy, chẳng thể biết chắc được nơi 
nào có bực Thánh đản-sanh, vì chẳng ai sanh ra 
là Thánh cả; muốn thành bực Thánh, phải tu-tập 
tinh-chuyên mới được. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 193: 


Hai câu đầu của bài Kệ dạy, bực Thánh chẳng 
dê gặp, chăng có nơi nào sanh ra 
bực Thánh cả. 


Hai câu sau của bài Kệ cho biết, nơi nào có 

bực Thánh, tu-hành đắc quả, là nơi đó được 
nhiều hạnh-phước. Tại sao? Vì nhờ đức-độ cao- 
cả của bực Thánh, phong-tục của dân trong 
vùng được cải-thiện. 


HỌC TẠP: 


- Học thuộc lòng bài Kệ, ghi nhớ, chẳng ai sanh 
ra đã là Thánh, muôn thành bực Thánh, phải tu- 
học tinh-cân. 


(155).- Tích chuyện các tỳ-kheo bàn vê hạnh- 
phước. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, 
có đề-cập đến các tỳ-kheo bàn-luận về hạnh- 
phước. 


Thuở ấy, vào một buổi chiều, các vị tỳ-kheo ngồi 
tại nhà mát, cùng nhau bàn-luận về vắn-đề 
hạnh-phước. Một vị nói: "Hạnh-phước là 

có được thật nhiều tiền-của, quyền-thế như đức 
Vua." Một vị khác bảo: "Đủ cơm ăn ngon, thức 
uống ngọt là đã có nhiều hạnh-phước rồi." Một 
vị khác lại đưa ra ý-kiến: "Thoả-mãn được các 
giác-quan, sống đâầy-đủ với các thú-vui, đó là 
hạnh-phước." Trong khi họ đang bàn-luận, 

thì Đức Phật đi đến. Ngài bảo: "Thú-vui vật-chất, 
tiền-của, quyền-thế, ăn ngon mặc đẹp đó chưa 
hẳn là hạnh-phước, vì các điều đó giữ ta mãi 
trong vòng tái-sanh của Luân-hồi khổ-đau lận- 
đận. Trên thế-gian này, hạnh-phước là 

gặp được Đức Phật ra đời, có được cơ-duyên 
nghe lời Ngài giảng-dạy về Sự- Thật cao-quí, và 
sống trong sự hoà-hợp của Tăng-đoàn." 


Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây: 


Vui thay Đức Phật ra đời! 
Vui thay Chánh-pháp với lời cao-xa! 
Vui thay hoảà-hợp Tăng-giả! 
Vui thay hoà-hợp mọi nhà đồng tu! 
(Kệ số 194.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Giác-quan: các bộ-phận trên thân như mắt, tai, 
mũi, lưỡi và da 


- Vòng tái-sanh của Luân-hôi khô đau lận- 
đận = thân- -phận của chúng-sanh phải chết đi 
sanh lại mãi ở cuộc đời sướng ít khổ nhiều nầy 
là cõi Luân- hồi.(Lận-đận = gặp việc chẳng vui, 
chăng may.) 
- Cơ-duyên: Cơ = cơ-hội; Duyên = duyên- 
cớ. Cơ-duyên là cơ-hội tôt 

- oự- Ihật cao-quí: đó là bốn Sư-thật nhiệm- 
mầu, thường gọi là Tứ Diệu- đề: Khô-đé, Tập-đé, 
Diệt-đề và Đạo-đề. 
- Chánh-pháp: Chánh = chơn-chánh, đứng- 
đăn. Chánh-pháp là giáo-lý của Đức Phật giảng 


dạy các phép tu-hành để được giác-ngộ và giải- 
thoát. 


- Hoà-hợp = cùng chung một chí-hướng, chẳng 
có sự tranh-cãi. 


- Tăng-già, Tăng-đoàn: Tăng-già = tiếng Pali 

là Sangha, có nghĩa một đoàn-thê tỳ-kheo, từ 
bốn người trở lên, tu theo cùng một giới-luật và 
giáo-pháp. Đồng-nghĩa với: Tăng-đoàn, Ni- 
đoàn ( = các ni-cô.) 


- Đông tu = hoà-hợp nhau, cùng tu chung với 
nhau. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện rất giản-dị, thuật lại việc bàn-luận 
của các tỳ-kheo trong giờ nghỉ, về vắn-đề hạnh- 
phước ở đời. Ÿ-kiến các tỳ-kheo đưa ra đều dựa 
trên sự thoả-mãn đây- -đủ các các giác-quan, về 
tiền-của, danh-lợi và quyên- -thế, đó chỉ là 

các điều sung-sướng ở thế-gian. 


Đức Phật dạy, hạnh-phước thật-sự là gặp được 
Phật ra đời, được nghe Chánh-pháp và mọi nhà 
được đồng-tu trong sự hoà-hợp của Tăng-già. 

Tại sao? Vì đó là đường-lối tu-tập để được giải- 


thoát mọi khổ-đau trong cảnh Luân-hồi lần- 
quân. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 194: 
Có bốn sự “Vui thay!" được nêu trong bài Kệ: 


1) Vui thay Đức Phật ra đời: Vui, vì Ngài dẫn-dắt 
chúng-sanh trên con đường giác-ngộ và giải- 
thoát mọi khổ-đau của Luân-hài. 


2) Vui thay Chánh-pháp với lời cao-xa: Vui, vì 
Chánh-pháp với lời-lẽ cao-xa về Sự-Thật, là 
chìa khoá mở cửa cho hạnh-phước được giác- 
ngộ và giải-thoái. 


3) Vui thay hoà-hợp Tăng-già: Vui, vì được 
nương-tựa vào các ty-kheo đông một chí- 
hướng, hoà-hợp nhau, cùng nô-lực giúp đỡ mọi 
người tu-tập theo Chánh-pháp. 

4) Vui thay hoà-hợp mọi nhà đông tu: Vui, vì mọi 
nhà đêu biệt tu-hành theo Chánh-pháp, chăng 
có sự đâu-tranh với nhau, sông trong sự hoà- 
bình, an-lạc. 

HỌC TẬP: 


- Học thuộc bài Kệ, ghi nhớ: điều quí-báu nhứt 
là nghe Chánh-pháp. 


(156).- Tích chuyện vê tượng Phật Ca-diếp. 


Vào một thời kia, Đức Phật và các tỳ-kheo du- 
hành từ nước Xá-vệ đến thành Ba-la-nại, trong 
một kỳ giảng-pháp, có đề-cập đến bức tượng 
bằng vàng, tạc hình Đức Phật Ca-diếp. 


Thuở ấy, Đức Phật và các tỳ-kheo, trên đường 
tới thành Ba-la-nại, đi ngang qua một cánh đồng 
lúa. Bên lề đường, có một ngọn tháp nhỏ thờ 
thần-linh. Bấy giờ có một người Bà-la-môn đang 
cầy ruộng. Người ấy bước lên bờ, cung- 

kính đến đảnh-lễ ngôi tháp mà chẳng chào 

hỏi Đức Phật. Đức Phật nói: "Nầy Bà-la-môn, 
đảnh-lễ tháp-miều như thế đem lại nhiều phước- 
báo." Nghe Đức Phật nói thế, người Bà-la-môn 
rất hài lòng. Bấáy gìò Đức Phật mới dùng sức 
thần-thông, tạo ra một tượng Phật bằng vàng, 
tạc hình Đức Phật ©Ca- -diếp đang ngôi lơ-lửng 
trên không- trung. Tất cả ngắng lên trông thấy, 
và khen-ngợi vẻ đẹp trang nghiêm của tượng 
Phật. Đức Phật bảo: "Này chư tÿy-kheo, có bốn 
hạng nhơn-vật cần phải đảnh-lễ: (1) chư Phật 
Như-lai, (2) các vị Bích-chi-Phật, (3) chư vị 
Thánh Thanh-văn đệ-tử, và (4) Chuyễn- Luân 
thánh-vương. Có ba thứ tháp- miêu cân đảnh-lễ: 
(1) tháp thờ nhục-thân các vị kê trước; (2) tháp 
thờ hình-tượng tạc giống hình các vị Ây; (3) tháp 


thờ các vật-dụng cá-nhơn của các vị ấy, như áo 
cà-sa, bình bát, thiền-truợng, v.v. Thành-tâm 
đảnh-lễ các ngôi-tháp thờ các vị đã hoàn-toàn 
giác-ngộ và giải-thoát như thế, đem lại vô-lượng 
công-đức, và phước-báu, chẳng thể nghĩ 

bàn được." 


Rồi Đức Phật mới nói lên hai bài Kệ sau đây: 


Người kính-mộ bực đáng tôn-trọng, 
Chư Phật cùng Thanh-văn đệ-tử, 
Những bực chướng-ngại đã dẹp xong, 
Phiên-não, sâu-bi cũng chẳng giữ. 
(Kệ số 195.) 


Công-đức cúng-dưòng các bực trước, 
Bực an-tinh, tự-tại, 
Bực chẳng hê sợ-hãi, 
Công-đức nây chẳng tước-lượng được. 
(Kệ số 196.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Xá-vệ: quê-hương của Đức Phật Thích-ca, nay 
thuộc phân đât của vương-quôc Népal; 
tiêng Pali là Sàvaffhi. 


- Ba-la-nại: tên thành-phố Bénarès của Ẩn- độ, 
ngày nay là Varànasi. Tại vườn Lộc- uyễn, gần 
thành nây, Đức Phật giảng Kinh Chuyễn- Pháp- 
Luân lần đầu cho năm anh em ông Kiều-trằn- 
như nghe. 


- Phật Ca-diễp: Đức Phật thuộc về Hiền-kiếp, 
giáng trân trước Đức Phật Thích-ca; tiêng Pali 
là Kassapa Buddha. 


- Tháp: ngôi đền, nóc nhọn, bên trong thờ hình- 
tượng hay hài-côt của một bực tôn-quí. 


- Miễu: miễu thờ; ngôi đền nhỏ đề thờ thằn-linh. 


- Bích-chi-Phật: phiên -âm tiếng Pall 

là Paccekabuddha, vị tu-hành theo thuyết Thập- 
Nhị Nhơn-Duyên, chứng đạo vào thời chẳng 

có đức Phật nào ra đời. Vị Bích-chi-Phật chẳng 
đi giáo-hóa chúng-sanh. 


- Chư Thánh Thanh-văn: Thanh-văn là hàng đệ- 
tử sống gần bên Phật, nhờ nghe Kinh ( = 
Thanh-văn, Sảàvaka, Pali) mà tu-chứng quả 
Thánh. 


- Chướng-ngại: các trở- ngại trên đường tu. 
Thường được phân-biệt có fam chướng (ba 
chướng-ngại) : (1) phiên-não- chướng gồm có 
tham, sân, si v.v. (2) sở-fri-chướng gồm các sự 


hiểu-biết sai lâm như tà-kiến, định-kiến, v.v. và 
(3) báo-chướng, tức là tâm thân còn chịu 
nghiệp-báo nây. 


- Tự-lại = chẳng bị ràng-buộc. Ở đời, nói fự- 
đo; đạo gọi là tr-iại. 

B.- Nghĩa Ý: 

(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện rất giản-dị thuật lại việc Đức Phật 
nhơn thầy một người đảnh-lễ ngôi tháp, mới chỉ- 
dạy các tỳ-kheo nên lễ-lạy những bực hoàn-toàn 
giác-ngộ và giải-thoát và các ngôi tháp thờ các 
vị ấy. 

(2) Ý-nghĩa của hai bài Kệ số 195 và 196: 


Hai bài Kệ nói đến phước-báu của người biết 
kính-lê các bực đại-giác và tháp thờ các Ngài. 
Xin xem lại Tích chuyện đề biệt các vị ây. 
HỌC TẬP: 


- Học kỹ hai bài Kệ, ghi nhớ: đừng mê-tín mà lễ- 
lạy các cục đá “ông Tà”, bình vôi, các miều thờ 
các tà-thân. 


-OoQOG- 


XV.- Phẩm AN-LẠC 


(157).- Tích chuyện cuộc giải-hoaà giòng-họ 
Thích-ca. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, 
có đề-cập đến sự tranh-chấp giữa dòng-họ 
Thích-ca và bộ-tộc Cô-ly-gia, cùng sống ở hai 
bên bờ sông Lỗ-hi-ni. 


Thuở ấy, thành Ca-tỳ-la-vệ của dòng họ Thích- 
ca nằm bên bờ sông Lỗ-hi-ni, còn bên kia bờ có 
thành Cô-ly- gia của bộ-tộc này. Cả hai bộ- 

tộc đều nhờ vào nước sông mà trồng-trọt sanh- 
sống. Vào một năm kia, trời hạn-hán, nước 
sông cạn dần, chẳng đủ cho dân hai bên bờ 
dùng. Dân bộ-lạc Cô-ly-gia dùng cuốc xẻng, đào 
sông, dẫn dòng nước chảy sang địa-phận mình, 
khiến đồng ruộng bên phiá bộ-lạc Thích-ca trở 
nên khô-khan, lúa mạ uá héo hét. Sự tranh-chấp 
giữa nông-phu hai bên bờ sông càng ngày càng 
gây cắn, khiến cho dân-chúng và vua quan ở 
hai thành chuẩn-bị chiến-tranh để đánh nhau, 
giành độc-quyền xử-dụng nguồn nước sông. 
Sáng sớm hôm đó, Đức Phật trong cơn thiền- 


định, quán-thây các người trong bộ-tộc Thích-ca 
đang sửa-soạn khí-giới đề đánh nhau với bộ-tộc 


Cô-ly-gia, Ngài mới dùng SỨC thân- -thông 

bay đến giữa dòng sông, rồi ngồi lơ- lửng trên 
không. Bầy giờ, ở bờ sông bên nầy, các thân- 
nhơn của Đức Phật nhìn thấy Ngài đang ngồi 
nhập-định trên cao, liền buông hết khí-giới, chấp 
tay đảnh-lễ. Ở bờ bên kia, dân- -chúng bộ-tộc Cô- 
ly-gia cũng vứt bỏ dao, gậy xuống và dùi 

lạy Đức Phật. Ngài bảo: "Nây dân chúng bộ-tộc 
Thích-ca và Cô-ly-gia, các người đánh nhau đồ 
máu, để giành vài giọt nước sông, mà quên mất 
tánh-mạng mình còn quí-báu hơn nhiều. Nếu 
các người chẳng chịu hoà-giải với nhau, 

máu đôi bên sẽ chảy còn nhiều hơn nước sông 
kial" 


Rồi Đức Phật mới nói lên ba bài Kệ sau đây: 


Hạnh-phước thay, ta sống không thù-hận 
Giữa những người còn đang mãi hận-thu! 
Hạnh-phước thay, ta chẳng hê oán-giận 
Giữa những người hiềm-hận chẳng hê 
nguôi! 

(Kệ số 197.) 


Hạnh-phước thay, ta đang sống mạnh-khoẻ 
Giữa những người còn ươn-yếu, ôm đau! 
Hạnh-phước thay, sức khoẻ ta dôi-dào 
Giữa những người bịnh-tật làm kiệ†-quệ! 


(Kệ số 198.) 


Hạnh-phước thay, ta sống chẳng khao-khát, 
Giữa những người tham-dục còn rộn-ràng! 
Hạnh-phước thay, ta chăng màng tham-dục, 
Giữa những người lòng dục đang gia-tăng! 
(Kệ số 199.) 

TÌM HIẾU: 

A.- Nghĩa Chữ: 

- Thích-ca: tên bộ-tộc này, tiếng Pali là Sakya. 

- Cô-ly-gia: tên bộ-tộc này, tiếng Pali là Koliya. 
- Ca-iÿ-la-vệ: tên thành nơi Thái-tử Tất-đạt-ta ở 
khi chưa ởi tu thành Phật, tiêng Pali 

là Kapilavatthu. 

- Lỗ-hi-ni: tên con sông này, tiếng Pali là fohini 


- Bộ-lộc: Bộ = bộ-lạc, nhóm gia-đình cùng một 
họ sông chung nhau vào đời thật xa-xưa; lộc 
= họ. Bộ-iộc = bộ-lạc. 


- Hạn-hán: năng nhiều, chẳng có mưa nên khô- 
khan, thiêu nước. 


- Độc-quyên: Độc = riêng một mình. Độc- 
quyền là quyên chỉ riêng mình có, người khác 
chăng chia-xẻ được, chăng cho ai chia-xẻ. 


- Thiên-định = ngồi thiền, nhập-định; giữ tâm 
yên-vãng. 


- Thân-thông = pháp-lực cao-cường, khác 
thường, như bay trên không, đi trên nước. 
Có được thân-thông nhờ ở định-lực cao. 


- Đảnh-Iễ: qùi lạy, làm lễ chào ra mắt. 


- Hoà-giải = vui-vẻ cùng nhau, bỏ qua điều 
tranh-châp, quên đi sự thù-hận, làm lành với 
nhau. 


- Hiệm-hận: Hiêm = nghi, chẳng vừa ý; Hận 
= giận ngâm và dai. 


- Kiệf-quệ = tàn-tạ, khô-héo 
- Tham-dục = tham-lam và ham-muốn 


- An-lạc: An = yên-ỗn; Lạc = vui-vẻ. An-lạc 
= hạnh-phước. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện thuật lại cuộc hoà-giải của Đức 
Phật khiên cho hai bộ-tộc Thích-ca và Cô-ly-gia 
tránh được sự đồ máu vì tranh-chiên. 


Ý-nghĩa của Tích chuyện: hận-thù gây ra chiến- 
tranh khiến cả hai bên đều khổ-sở. Sớm biết 
hoà-giải cùng nhau sẽ mang lại hạnh-phước 
chung cho nhau. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 197: 


Bài Kệ số 197 nói lên hạnh-phước của người 
sống chẳng hận-thù. Tại sao lại có được hạnh- 
phước? VÌ trong lòng thanh-thản, nhẹ-nhàng, 
chẳng mang niềm oán-ghét ai và cũng chẳng sợ 
ai oán-ghét mình. Người mang lòng thù-hận ai, 
trong lòng lúc nào cũng tìm cách hại kẻ thù, cho 
nên chẳng an-tâm, vì thế mà thiếu niềm an-lạc. 


(3) Ý-nghĩa bài Kệ số 198: 


Bài Kệ số 198 nói lên sự sung-sướng của 
người đây-đủ sức khoẻ. Hạnh-phước của người 
khoẻ-mạnh nổi bật lên giữa những bị bịnh- 

tật, đau-yêu. Cho dâu có nhiêu tiền-của, quyền- 
thế, mà thiếu sức-khoẻ, thì cũng chẳng 

hưởng được; nay đau mai ốm, tinh-thần vì thế 
mà suy-nhược, chán đời. 


(4) Ý-nghĩa của bài Kệ số 199: 


Bài Kệ số 199 nói lên hạnh-phước của người 
biết dứt-bỏ mọi ham muốn. Đây là hạnh-phước 
mà người thường ít thầy, ít hiểu để mà biết 
hưởng. Giản-dị mà nói, thí-dụ như muốn đi nghe 
một buổi trình- diễn ca-nhạc của ban nhạc danh- 
tiếng, phải xếp hàng cả buổi chờ mua được vé; 
người chẳng còn ham-thích theo thú-vui của 

. lỗ tai, biết điều-phục nhĩ-căn, đâu phải bắt 
thân chịu khổ đứng chờ lâu. 


Người nào đã hoàn-toàn jy-dục, dứt bỏ mọi 
tham-muôn, là bực đang chứng-đắc được đạo- 
quả A-la-hán. 


HỌC TẠP: 


- Học thuộc ba bài Kệ, ghi nhớ: hạnh-phước bắt 
nguôn từ trong tâm ta; hề tâm biệt lià bỏ khát- 
vọng là thân-tâm đang được an- lạc. 


(158).- Tích chuyện IMa-vương khuấy Phật. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ gân làng Ngũ- 
sảnh, trong một kỳ giảng-pháp có đê-cập đên 
việc Ma-vương đên khuây phá Đức Phật. 


Thuở ấy, vào một buồi sáng sớm, Đức Phật 
quán-thấy đã đủ cơ-duyên giúp cho một số đông 
phụ-nữ ở làng Ngã-sảnh chứng được đạo-quả 
Tu-đà-huờn, Ngài liền lên đường đi khất-thực 


nơi làng ấy. Đến đầu làng, Ngài gặp một đám 
đông phụ-nữ cùng nhau ra bờ sông tắm gội, 
xong họ vội-vã trang-sức diễm-lệ để đi dự hội, 
mà chẳng lo việc cúng-dường bố-thí cho chư 
Tăng, vì tâm của họ đang bị Ma-vương ám-ảnh, 
cám-dỗ mau mau đi đến chỗ vui-đùa. 


Trên đường trở về tịnh-xá, Đức Phật gặp Ma- 
vương, y mỉa-mai hỏi Phật, khất-thực có đầy-đủ 
thức ăn chăng? Đức Phật quán-thấy, biết Ma- 
vương khuấy rối Ngài, đáp: "Này Ma-vương, 
chính bàn tay tội-lỗi của ông đã lôi kéo các vị 
phụ-nữ trong làng xao-lãng công-đức cúng- 
dường chư Tăng đó." Ma-vương chẳng cải- 
chánh, lại muốn tìm cách khuấy thêm, liền bảo 
Phật: "Sao Ngài chẳng trở lại làng, xem lần này 
có được ai cúng-dường chăng?” 


Vừa lúc ấy, các bà đi dự hội ra về, trông thấy 
Đức Phật, họ liền qùi xuống đảnh-lễ. Ma-vương 
cười bảo: "Hôm nay, Đức Phật chẳng được 

gì đề ăn, nên đang đói bụng lắm đấy!" Đức 
Phật: "Nầy Ma-vương, mặc dầu chư Tăng 
chẳng được cúng-dường sáng nay, nhưng 
chúng ta sống chẳng phải chỉ nhờ vào thực- 
phẩm mà thôi. Cũng như chư Thiên trên cõi Trời 
Quang-âm, chúng ta sống nhờ 

vào phí và lạc trong Chánh-pháp." 


Rồi Đức Phật nói lên bài Kệ sau đây, nhờ đó mà 
một sô đông các vị phụ-nữ của làng Ngũ-sảnh 
chứng được quả-vị Tu-đà-huờn: 


Hạnh-phước thay, ta sống không chướng- 
ngại; 

Những gì của ta, chẳng hề giữ lại. 
Bằng niêm phi-lạc, ta dưỡng-nuôi ta, 
Như chư Thiên Quang-Am thường tự-tại. 
(Kệ só 200.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Ma-vương = Vua Ma, còn gọi là Ma Ba-tuân, 
tượng-trưng cho sự cám-dõ, sự xúi-dục 

làm điều quấy. 

- Ngũ-sảnh: dịch tiếng Pali: Pancasàlà, Panca = 
Ngũ, năm; Sàla = đại-sảnh, phòng lớn. Tên làng 
là “Làng có năm đại-sảnh”. 


- Tu-đà-huờn: quả-vị thứ nhứt, còn gọi là Nhập- 
Lưu, tiêng Pali là Sotàpatffi. 
- Diễm-lệ = đẹp-đẽ. 


- Cúng-dường: đọc trại chữ Hán-Việt cung- 
dưỡng, cung-cấp để nuôi-dưỡng. Tiếng nhà 
chùa nghĩa là dưng cúng thực-phẩm, tiền-bạc. 


- Chư Thiên cõi Trời Quang-Âm = Trời Quang- 
âm là cõi cao nhứt trong đệ-nhị Thiền của Sắc- 
giới. Chư Thiên cõi nây chẳng dùng lời nói mà 
dùng ánh-sáng ( = quang) đề thay-thế tiếng ( = 
âm) khi giao-thiệp. 


- Phỉ = niềm vui sướng trong-sáng; tiếng Palli 
là piii. 
- Lạc = sự sung-sướng; tiếng Pali là sukha. 


- Chướng-ngại: sự ngăn-trở. Ở đây, 

chữ chướng-ngại dịch chữ Kincanam, trỏ vào 
các phiền-não tham, sân, si làm chướng-ngại 
trên đường tu-tập của hành-giả. 


- Tự-tại = tự-do. Ngoài đời, nói f-do; trong đạo, 
nói -iại. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện. kế lại Ma- -vương khuây phá việc 
khẩt-thực, bằng cách cám-dỗ các phụ-nữ ham 
vui, lãng quên công-đức cúng-dường. Tuy bị đói 
bụng, nhưng Đức Phật nói Ngài và chư Tăng 
sống nhờ phỉ-lạc, chớ chẳng phải chỉ nhờ vào 
thực-phẩm không thôi. Ma-vương khuấy chẳng 
thành-công, vì sau khi dự hội trở về, dọc đường 


gặp Phật, các người đàn-bà liền đảnh-lễ, nghe 
Phật giảng-pháp và chứng được đạo-quả Tu- 
đà-huòn. 


(2) Ý-nghĩa của Bài Kệ só 200: 


Bài Kệ nêu lên sự cao-quí của hạnh đứf-bỏ: bỏ 
tất cả chướng-ngại trong tâm là tham, sân, 

sí; bên ngoài, bỏ tất cả ngã-sở ( = những gì của 
ta đang có), để sống trong niềm vui phỉ-lạc của 
Chánh-pháp. 


HỌC TẠP: 


- Học bài Kệ: ghi nhớ: An bân lạc đạo = thà 
nghèo mà an vui với Đạo. 


(159).- Tích chuyện vua xứ Câu-tát-la thất 
trận. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳỹ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một Kỷ giảng-pháp 

có đề-cập đến việc thát-trận của vua xứ Câu-tát- 
la. 


Thuở ấy, vua xứ Câu-tát-la có người em gái gả 
cho vua Tầàn-bà-sa-la nước Ma-kiệt-đà, phong 
làm Hoàng-hậu Vi-đề-hy. Bà Vi-đề-hy sanh ra 
người con là A-xà-thế, khi lớn lên lại chống- -đối 
với cậu mình là vua xứ Câu-tát-la. Đã ba lần 


chiến-đầu với A-xà-thế, vua xứ Câu-tát-la đều 
thát-trận. Nhà Vua rất thát-vọng, đau buồn, 
than-thở rằng: "Thật là nhục-nhã biết bao cho 
ta, đánh chẳng lại một đứa con-nít, miệng còn 
hôi-sữa! Nhục quá! Ta còn sống làm gì nữa!" 
Quá chán-chường, Nhà Vua bỏ cả ăn-uống, cứ 
nằm dài mãi trên giường. 


Tin vua xứ Câu-tát-la bị buồn-nản vì thất- 

trận đến tai Đức Phật. Ngài nói với các tỳ-kheo: 
"Này chư Tăng, kẻ chiến-thắng gây thêm thù- 
hận; còn người thất-trận phải chịu khổ-đau, áo- 
não!" 


Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây: 


Chiến-thắng gây thù-hận, 
Thât-bại chịu khô-đau. 
Vui thay, sông an-hoà, 
Thăng bại bỏ lại sau. 
(Kệ số 201.) 

TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 
- Xứ Câu-tát-la: tên xứ này, giáp với nước Xá-vệ 
và Ma-kiệt-đà, tiêng Pali là Kosala. 


- Thât-trận: đánh giặc bị thua. 


- Vua Tân- bà-sa-la nước Ma-kiệt-đà: tên vua 
nước này, tiếng Palli 

là Bimbisara, nước Magadha, giáp với nước 
Câu-tát-la. 


- Vi-đê-hy: tên của Hoàng-hậu, tiếng Pali 
là Vedehi. 


- A-xà-thế : phiên-âm tên vị nây, tiếng Palli 
là A/àtasattu. 


- Chiễn-đẫu = chỗng-cự lại, tranh-đấu. 


- Áo-não = phiền-não, khổ-sở, đau-đớn về tinh- 
thân. 


- An-hoà: An = yên; Hoà = hợp, chẳng chông- 
đôi. Sống an-hoà là sống hiền-lành, chẳng gây- 
gỗ với ai, chẳng chống-đối ai. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện rất giản-dị, kê lại sự chán-chường 
vì thất-trận của vua xứ Câu-tát-la. Đức Phật 
bảo: "Thắng ai là gây thêm thù-hận; thua ai thì 
thêm đau-khổ; kẻ sống an- -noä, chẳng gây-gỗ 
với ai, mới là sung-sướng." 


Thông-thường, khi thất-bại, người đời thường 
khuyên nhau, hãy giữ vững tinh-thần, chuẩn- 

bị để tranh-đấu cho đến thành-công. Đây là lời 
khuyên đứng-đắn, nhưng chẳng đúng với tinh- 
thần bắt-tác-hại của đạo Phật. Tại sao? Vì trả 
thù, sẽ gây thên thù-oán. Thành-công, sau khi 
thất-trận, là tìm thấy những khuyết-điểm của 
mình mà sửa đổi lại, chớ chẳng phải tìm nhược- 
điểm của đối-phương để tấn-công vào. Càng 
chống-đối nhau, càng gây thêm đau-khổ cho đôi 
bên. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 201: 


Bài Kệ sô 201 nêu ra ba thái-độ: thắng, 
thua và hiêu-hoà ( = mền sự an-hoài). 


Chiên-thắng gây thù-hận: tại sao? Vì người thua 
sẽ tìm cách trả thù, như thê, chiên-thăng còn 
chưa trọn-ven. 


Thắt-bại chịu khỗ-đau: tại sao? Dĩ nhiên, vì thua 
kém, vì bị chèn-ép. Cả hai fhái¡-độ: 

thắng và thua, đều do sự chống-đối nhau mà 
sanh ra sự bắt-lợi, bất lợi ngay cho người thắng, 
chớ chẳng riêng cho người thua. 


Thái-độ thứ ba: sông an-hoà, chẳng những thoát 
ra khỏi các bât-lợi của hai thái-độ trước, nó còn 
chứng-tỏ sự thông-minh của người hiệu- 


hoà, biệt tránh trước những hậu-quả khó-khăn 
của sự tranh-đâu, nó còn đem lại hoà-bình, an- 
vui trong gia-đình, ngoài xã-hội. 


HỌC TẬP: 


- Học thuộc bài Kệ, ghi nhớ: sống an-hoà chẳng 
phải là chẳng, tranh-đâu; người hiễu-hoà vẫn 
tranh-đấu chỗng lại hận-thù nơi tâm mình. 


(160).- Tích chuyện đôi vợ chông sắp cưới. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, 

có đề-cập đến việc đôi thanh-niên nam-nữ sắp 
làm lễ thành-hôn, chứng được quả-vị Tu-đà- 
huờn. 


Thuở ấy, có một gia-đình kia sắp gả con gái, 
mới làm lễ cúng-dường thực-phẩm lên Đức 
Phật và tám mươi vị tỳ-kheo. Chàng rễ tương-lai 
cũng được mời đến phụ-giúp việc chuẩn- bị. 
Trong khi bưng dọn thức ăn, chú rễ có dịp đến 
gần bên cô dâu, nên trong lòng tỏ ra rộn-rã, 
thiếu sự chú-tâm để phục-vụ chu-đáo đến chư 
Tăng. Đức Phật nom thấy, biết chàng ta đang 
say-đắm nghĩ đến người yêu, chẳng để hết lòng 
thành vào việc dưng-cúng, nên Ngài mới nói 
cùng chàng: "Này thiện-nam, chẳng có ngọn lửa 
nào nóng bằng lửa tham-dục ở nội-tâm, chẳng 


có cơn gió nào thổi mạnh bằng gió sân-hận nồi 
lên trong lòng, chẳng có gánh. nặng nào đè lên 
vai bằng thân-tâm năm uẫn nây, và cũng chẳng 
có hạnh-phước nào to lớn và bền-vững bằng 
cảnh an-lạc hoàn-toàn của Niết-bàn tịch-diệt." 
Chàng rễ lắng nghe, tỉnh-ngộ, dẹp qua một bên 
mối dục-†ình vừa nhen-nhúm trong lòng và chú- 
tâm đến việc cúng-dường. 


Sau buổi lễ trai-tăng, Đức Phật giảng-pháp, cả 
hai cô dâu và chú rễ đều theo dõi lời Phật dạy. 
Rồi Đức Phật mới nói lên bài bài kệ sau đây, 
nhờ đó, đôi vợ chồng sắp cưới chứng đuợc 
quả-vị Tu-đà-huờn: 


Lửa nào sánh lửa tham, 
Ác nào bằng ác sân, 
Khổ nào so khổ năm ấm, 
An-lạc nào hơn tối-thượng Niết-bàn. 
(Kệ só 202.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Quả-vị Tu-đà-huờn: Xin nhắc lại: đây là quả-vị 
thứ nhứt, còn gọi là Nhập-Lưu, hay Thắt- 

Lai, tiêng Pali là Sotàparfi, được bước chơn vào 
dòng nước Thánh, đi đúng đường rồi, tu tiếp sẽ 
thành bực Thánh. 


- Lễ thành-hôn = làm đám cưới, cưới vợ, gả 
chồng. 


- T-kheo: tu-sĩ Phật-giáo, phiên-âm tiêng 
Pali: Bhikkhu, hay bí-sô, dịch là khâï-sĩ ( = tu- 
sĩ đi xin ăn). Phái nữ là fÿ-kheo-ni = Bhikkhuni. 


- Phục-vụ = phụ-giúp, hầu-hạ ở bên cạnh. 


- Thiện-nam: Thiện = lành; Nam = đàn- -Ông. 
Phật- học gọi các trai lành là thiện-nam, các gái 
hiên là fín-nứ, tât cả ngưòi tin vào đạo Phật 


- Tham-dục = ham-muôn: ở đây chỉ vào môi 
dục-tình trong lòng chú rê khi thây cô dâu. 


- Nội-tâm: Nội = bên trong; Tâm = lòng. Nội-tâm: 
trong lòng mình. 


- oân-hận = giận-hờn, oán-giận. 


- Thân-tâm năm uẫn = Thân và Tâm có năm 
phần, gọi là năm uẩn, hay năm ẫm: (1) sắc- 
uẩn, thân vật-chất: (2) thọ-uẩn, các tình-cảm; 

(3) tưởng-uẩn, các tư-tưởng; (4) hành-uẩn, các 
hành-động; (5) thức-uẩn, các hiễu-biết. Vì tập- 
hợp lại mà có, nên thân-tâm chẳng bền, có ngày 
sẽ tan-rã đi, khiến cho đời sống phải chịu khổ 
nhiều, hưởng sướng ít. 


- Niễt-bàn: tiêng Phạn là Nirvana, ra khỏi rừng 
u-tỐi. Rừng nào?- Rừng phiền-não tham, sân, 
sí. Niết-bàn là tâm-trạng người đã dứt bỏ hết 

phiền-não, hết bị tái-sanh trong Luân-hồi nữa, 
tự-tại trong an-lạc. 


- Tôi-thượng: Tối = hơn hết; Thượng = cao; Tối- 
thượng = cao nhứt. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện thuật lại một chàng trai đi làm rẻ, 
quá mê cô dâu nên chẳng để hết lòng thành vào 
việc cúng-dường Phật và chư Tăng. Được Phật 
nhắc-nhở, chàng tỉnh-ngộ, và sau đó nghe lời 
Phật giảng dạy, chú rễ, và cả cô dâu, đều chứng 
được quả-vị Tu-đà-huờn. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 202: 


Ba câu đầu nêu sự Khổ, câu chót chỉ cảnh An- 
lạc vô-biên: 


1.- Lửa nào sánh lửa tham: VÍ lòng tham 
như ngọn lửa, nung-nâu, thúc-dục người tham 
phải dành lây cho được điêu mình muôn. 


2.- Ác nào bằng ác sân: Ví sự tức-giận với 
sự độc-ác, vì muôn diệt-bỏ cho tiêu mật điêu 
mình ghét. 


3.- Khô nào so khô năm âm = khỗ nào bằng 
mang lây thân nây. 


4.- An-lạc nào hơn tôi-thượng Niễt-bàn = chẳng 
có gì an-lạc hơn, sung-sướng hơn là cõi Niêt- 
bàn tôi-thượng. 


(161).- Tích chuyện người chăn mất con bò. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, 

có đề cập đến một người chăn bò nghèo khổ ở 
làng Anh-huy. 


Thuở ấy, ở làng Anh-huy, có một người chăn bò 
nghèo khổ. Một hôm, Đức Phật du-hành đến 
làng này, lại nhằm lúc anh chăn bò đang lạc mất 
một con bò. Suốt buổi sáng, anh chạy đi lùng 
khắp nơi từ lùm cây bụi cỏ của khu rừng thưa 
mà chẳng tìm thấy. Mãi đến gần. trưa, anh mới 
thấy bò . đang gậm cỏ bên bờ suối. Mừng quá, 
anh đuổi bò quay lại nhập đàn, rồi ghé vào 

nơi Đức Phật cùng chư Tăng đang thọ-trai, tại 
nhà một tín-chủ. Bấy giờ, sau buổi ngọ-trai, chư 
tỳ-kheo và dân-chúng đang ngồi im, chờ được 
nghe Đức Phật giảng pháp. Nhưng Ngài lại bảo 


gia-chủ dọn cơm cho người chăn bò ăn. Sau khi 
người chăn bò ăn xong, Đức Phật mới bắt đầu 
thuyết- pháp. Lần-lượt Ngài nói đến bốn Chơn-lý 
Nhiệm-màu dẫn đến con đường thánh của Bát- 
Chánh-Đạo. Người chăn bò lẳng-lặng, chăm 
chú nghe xong, chứng được đạo-quả Tu-đà- 
huờn. 


Trên đường quay về tịnh-xá, có vị ty-kheo thắc- 
mắc, tại sao Đức Phật chẳng thuyết-giảng ngay 
sau buổi ngọ-trai, mà lại bảo dọn cơm cho kẻ 
chăn bò ăn xong, rồi mới giảng. Ngài bảo: "Này 
chư ty-kheo, chẳng có bịnh nào bằng bịnh đói, 
chẳng có khổ nào bằng khổ năm uẫn. Nếu bụng 
đang đói cào mà nghe Chánh-pháp, thì làm sao 
mà thâu-thập được hết lẽ nhiệm-mầu?" 


Rồi đó, Đức Phật liền nói lên bài Kệ sau đây: 


Đói là bịnh tối-trọng, 
Thân năm uần là khô tối-đa. 
Điêu nây như-thật hiễu qua, 
Là chứng an-lạc Niết-bàn tối-thượng, 
(Kệ số 203.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 
- Anh-huy: tên làng này, tiếng Pali là Àlavi 


- Du-hành = đi dạo đến, đi thăm-viễng. 


- Thọ-trai = đang ăn cơm chay vào buổi 
trưa. Ngọ = 12 giờ trưa 


- Tín-chủ: Tín = tin-tưởng; nói về người tin. 
vào đạo Phật, thường dưng-cúng thực-phâm, 
vật-dụng hay tiên-bạc cho chùa. 


- Gia-chủ = chủ nhà. (Gia = nhà) 


¬ aïI Chơn-lý Nhiệm- -mâu = Tứ-Diệu-Đề, gồm 
có (1) Khổ-đé, về sự Khổ; (2) Tập- -đề, nguyên- 

nhơn của Khỗổ; (3) Diệt-đế, dứt hết Khổ, tức là 

chứng cõi an-lạc Niết-bàn; (4) Đạo- 

đề, con đường Bát-chánh-đạo dẫn đến sự diệt 

hết khổ-đau. 


- Bát-Chánh-Đạo = con đường thánh-đạo, đưa 
đến cõi Niết-bàn an-lạc, gồm 8 ngành: (1) 
Chánh-kiễn; (2) Chánh tư-duy; (3) Chánh- 
ngữ; (4) Chánh-mạng; (5) Chánh- 

nghiệp; (6) Chánh tinh-tân; (7) Chánh-niệm; (8) 
Chánh-dịnh. 


- Tối-trọng = quan-trọng nhứt. 
- Tối-đa = nhiều nhứt. 


- Như-thật: đúng như Sự-Thật; hiểu thật đúng 
theo Chơn-lý. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện kế lại việc người chăn bò bụng đói 
đến nghe giảng kinh, được Đức Phật bảo dọn 
cơm ăn no xong mới nghe Pháp. Nhờ no dạ, 
tỉnh-táo, nên người ấy hiểu được lời Phật giảng 
mà chứng quả. 


Ý-nghĩa của Tích chuyện là khi nghe giảng 
hay đọc kinh, chẳng nên để đói quá, vì như thế, 
sẽ thiếu mất sự chú-tâm. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 203: 

Những chữ khó đã được tìm hiểu ở phần Nghĩa 
Chữ. 

Riêng hai câu chót, mới đọc qua thấy lủng-củng, 
xin việt lại cho suông: Nêu đã hiệu đúng như . 
Sự-thật: "Đói là bịnh nặng; mang thân năm uân 
nây là khô nhiêu”, thì mới có cơ chứng được 
cảnh an-lạc của Niết-bàn. 

Ý-nghĩa bài Kệ này cũng giống ý-nghĩa bài Kệ 
trước, sô 202. 


(162).- Tích chuyện vua Ba-tư-nặc bớt ăn. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Ky- _ 
viên, nước Xá-vệ, trong một giảng-pháp, có đê- 
cập đên vua Ba-tư-nặc, xứ Câu-tát-la. 


Một hôm, vua Ba-tư-nặc, sau khi ăn sáng thật 
no-nê, đến chùa Kỳ-viên yết-kiến Đức Phật. Vì 
còn đang nặng Dụng, nên khi Đức Phật giảng- 
pháp, nhà vua cảm thấy buồn ngủ, gục lên gục 
xuống nhiều lần. Sau thời pháp, Đức Phật hỏi 
nhà Vua có phải vì quá no nên buồn ngủ chăng. 
Vua Ba-tư-nặc đáp phải. Đức Phật khuyên nhà 
vua nên bớt ăn từ từ, mỗi bữa bớt đi chừng nửa 
chén, lần lần giảm xuống đến một phần ba số 
lượng thực-phẩm dùng hàng ngày. Nhà Vua 
tuân theo lời Phật dạy. Ba tháng sau, thân-thê 
nhà Vua thon lại, trở nên gọn-gàng, bụng chẳng 
còn phệ xuống, đi đứng khoan-thai, nhẹ-nhàng, 
tinh-thần cảm thấy sảng-khoái vì sức khoẻ dồi- 
dào. Nhà Vua bạch Phật sự tiến-bộ về thể- 

xác đó. Đức Phật bảo: "Này Đại-vương, sức- 
khoẻ là món quà tốt-đẹp nhứt; sự biết-đủ là tài- 
sản quí-báu nhứt; một người bạn thân trung- 
thành là họ-hàng gần-gũi nhứt và Niết-bàn là 
hạnh-phước an-lạc nhứt." 


Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây: 


Sức-khoẻ là tặng-phẩm tối-hảo, 
Biêt đủ là tài-sản tôi-bảo, 


Bạn thành-tín là họ-hàng tôi-thân, 
An-lạc là Niêt-bàn tôi-thượng. 
(Kệ só 204.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Vua Ba-tư-nặc xứ Câu-tái-la: vị vua này rât 
tôn-sùng đạo Phật, tên tiêng Pall 

là Pasenadli, nước Kosala. 

- oảng-khoái: Sảng = trong-sáng; Khoái = vui- 
vẻ, lanh-lợi. 

- OỰ biết-đủ: dịch từ chữ Hán-Việt là Tri-túc, biết 
vừa đủ, chăng quá độ, chăng lạm dùng. 

- Niễt-bàn: xin nhắc lại: tiếng Phạn là Nirvana, ra 
khỏi rừng phiên-não u-tôi. Đây là tâm-trạng của 
người đã dút sạch phiên-não, hết bị tái-sanh, 
tự-tại trong cảnh an-lạc tịch-diệt. 

- Tối-hảo: Tối = vào bực nhứt; Hảo = tốt. Tốt vào 
bực nhứt. 


- Tôi-bảo: Bảo = quí. Quí vào bực nhứt. 
- Tôi-thân = thân-thiết vào bực nhứt. 


- Tôi-thượng = cao vào bực nhứt. 


- Ihành-tín: Thành = thành-thật; Tín = tin. 
Thành-tín = đáng tin-cậy. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện kế lại vua Ba-tư-nặc vì ăn sáng quá 
nhiều, đến nghe Đức Phật giảng- pháp, chẳng 
thê chú-ý được vì buồn ngủ. Được Đức Phật 
khuyên, nên bớt ăn lại, đễ giữ-gìn sức khoẻ tốt, 
nhà Vua tuân theo lời, nhờ đó mà sức-khoẻ trở 
nên dồi-dào. 


Ý- nghĩa của Tích chuyện khuyên ta chớ nên ăn 
nhiều quá; đồng thời nêu ra bốn thứ quí-báu: (1) 
sức khoẻ, (2) sự biết-đủ; (3) có bạn thân trung- 
thành với mình và (4) cõi Niết-bàn an-lạc. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ só 204: 
Thử phân-tách từng câu: 


1) Sức-khoẻ là tặng-phẩm tối-hảo: Tại sao 
gọi sức-khoẻ là một tặng-phẩm? Vì sức-khoẻ do 
sự ăn-uống điều-độ mang đến cho ta. Tại sao 
lại fối-hảo? Vì sức khoẻ mang đến hạnh-phước 
cho người. 


2) Biễt-đủ là lài-sản tôi-bảo: Người biễt-đủ là 
người cân-kiệm, chăng phung-phí, chăng lạm- 


dụng, nên giỏi việc giữ-gìn tài-sản; do đó đức- 
tánh biêt-đủ được xem như một tài-sản tinh- 
thân. 


3) Bạn thành-tín là họ-hàng tôi-thân: Một người 
bạn trung-thành giúp-đỡ, bảo-vệ mình còn hơn 
cả bà-con thân-tộc nữa. 


4) An-lạc là Niễt-bàn tối-thượng: giản-dị mà 

nói, được an-lạc ( = yên-vui), đó là hạnh-phước 
ở trần-gian rồi; có lẽ cảnh Niét-bàn cũng an-vui 
như thê, có hơn chăng là ở chỗ bằền-lâu và 
vững-chắc của cõi Niết-bàn mà thôi. 


Ý-nghĩa của bài Kệ đề-cao sự chứng-đắc Niết- 
bàn, hơn cả ba điêu trước: (1) sức-khoẻ, (2) 
biêt-đủ và (3) bạn trung-thành. 


(163).- Tích chuyện Trưởng-lão Thi-sa ngôi 
Thiên. 

(Tích chuyện nây giỗng với Tích chuyện 
Trưởng-lão At-tha-đạt) 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại thành Tỳ-da- 
ly, trong một kỳ giảng-pháp, có đề-cập đến 
Trưởng-lão Thi-sa. 


Thuở ấy, khi nghe Đức Phật tuyên-bó, trong bốn 
tháng nữa, Ngài sẽ nhập Niêt-Bàn, các vị tỳ- 


kheo chưa chứng-đắc đạo-quả rất lo-ngại. Họ 
chẳng biết phải làm gì, cả ngày chỉ quanh-quân 
bên cạnh Đức Phật. Trái lại, Trưởng-lão Thi-sa 
quyết-tâm chứng đắc quả-vị A-la-hán, ngay lúc 
Phật còn tại-thế, nên Trưởng-lão liền rút vào nơi 
rừng sâu, xa vắng bóng người, để hành Thiền. 
Các vị tỳ-kheo khác chẳng hiểu được ý-định của 
Trưởng-lão Thi-sa, cho rằng thái-độ của 
Trưởng-lão chẳng chút nào tỏ ra mến-tiếc Đức 
Phật cả, mới thưa trình cùng Đức Phật. Khi 
nghe Trưởng-lão Thi-sa trình-bày lý-do cố-gắng 
tu-tập đề chứng quả A-la-hán trước ngày Đức 
Phật nhập Niết-bàn, Đức Phật bảo chư Tăng: 
"Này chư Tỳ-kheo, những ai kính-trọng và quí- 
mến Như-Lai, nên bắt chước mà làm theo như 
Thi-sa. Quí-vị đừng tưởng rằng đem hương hoa 
đến cho ta là tỏ lòng ngưỡng-mộ ta. Thực- 

hành đúng theo Chánh-pháp, đến nơi xa vắng 
nỗ lực Thiền-định theo lời dạy của ta, đó mới 
thật là biết cách trả ơn ta." 


Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây: 


Người nếm hương-vị đời ân-dật, 
Hưởng an-lạc tịch-tĩnh Niết-bàn. 
Nhiễm-ô và sợ-hãi đêu thoát, 

Vị pháp-hỷ, người ấy thắm-nhuân. 
(Kệ só 205.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 
- Tỳ-da-ly: tên thành này, tiếng Pali là Vesàii. 


- Nhập Niết-Bàn = theo nghĩa thông- 
thường, Nhập Niễt-bàn là chết đi; nhưng 
theo nghĩa trong Phật-học, là lià bỏ thân-xác 
nầy, đi vào cõi tịch-diệt, vắng-lặng, tự-tại mãi 
trong cảnh an-lạc. 


- Thi-sa: tên vị Trưởng-lão này, tiếng Palli 
là Tissa. 


- Còn tại-thế: Thế = thê-gian. Theo nghĩa 
thường là còn sông ở đời. 


- Quả-vị A-la-hán: Quả-vị = kết- -quả khi tu 
thành; A-la-hán (Arahanr) = quả-vị cao nhứt 
trong hàng đệ-tử sống gần Phật, dứt hết phiền- 
não, chẳng bị tái-sanh trong vòng Luân-hài, 
sống trong an-lạc. 


- Như-Lai: Như = nhữ thế; Lai = đến. Chữ Như- 
Lai, tiêng Pali là Tathàgatha, có nghĩa là 

bực đã đến đây như thế đó. Thường Đức Phật 

tự xưng là Như-Lai, trong khi các đệ-tử gọi Ngài 
là Thế-tôn. 


- Ẩn-dật = sống nơi xa vắng, ít người biết đến 
mình. 


- Tịch-fnh: Tịch = văng; Tĩnh = yên-lặng. Tịch- 
fnh là văng-lặng. 


- Nhiễm-ô: Nhiễm = dính dơ, Ô = dơ-dáy, đen- 
đúa. Chữ Nhiềm-ô ở đầy dùng theo nghĩa bóng, 
chỉ sự vướng-bận vào các phiên-não. 


- Vị pháp-hý: Vị = mùi vị; Pháp = Chánh-pháp, 
pháp-tu; H = niềm VUI. Vị pháp-hỷ là niềm vui 
khi hiểu-biết về Chánh-pháp, do Chánh- 

pháp đem lại cho người tu-tập. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện kế lại sự hiễu-lầm về thái-độ của 
Trưởng-lão Thi-sa: thấy Trưởng-lão rút vào nơi 
xa vắng, cho rằng thiếu sự thương-mến Đức 
Phật khi Ngài sắp nhập Niết-bàn. Nào ngờ, đó 
mới là thái-độ đáng khen, vì Trưởng-lão đang 
nỗ-lực theo lời Phật dạy, vào nơi xa-vắng để tu 
thiền hầu chứng-quả cho kịp trước ngày Phật 
nhập-diệt. 


Ý- nghĩa của Tích chuyện: muốn trả ơn cho 
Thầy, phải làm cho đúng, cho vẹn, lời Thầy đã 
dạy. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 205: 


Bài Kệ đề-cao cuộc đời ân-dật của bực †u-sĩ 
thâm-nhuân pháp-vị. Thử phân-tách từng câu: 


1) Người nêm hương-vị đời ẫn-dật: Hương-vị 
này là sự vắng-lặng, thuận-tiện cho việc sống 
với nội-tâm; 


2) Hưởng an-lạc tịch-fnh Niễt-bàn: sống hạnh- 
phước trong cảnh yên-tịnh của cõi Niêt-bàn tại 
thê-gian. 


3) Nhiễm-ô và sợ-hãi đêu thoát: dứt hết phiền- 
não, lậu-hoặc 

4) Vị pháp-hỷ, người ây thâm-nhuân: tự nuôi 
sông băng niêm vui trong Chánh-pháp. 


(164).- Tích chuyện vua Trời Đế-Thích săn- 
sóc Phật. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại làng Tre, gân 
thành Tỳ-da-ly, trong một kỳ giảng-pháp, có đê- 
cập đền vị Vua Trời Đê- Thích. 


Vào khoảng mười tháng trước ngày nhập Niết- 
bàn, vào muà hè tại làng Tre, gần thành Tỳ-da- 
ly, Đức Phật mắc bịnh kiết. Khi hay tin, vua Trời 
Đế-Thích liền hiện đến bên cạnh Ngài để săn- 
sóc. Đức Phật bảo vua Trời chớ quá lo, vì xung 
quanh còn nhiều tỳ-kheo, nhưng vị vua Trời vân 
tiếp- tục hầu-hạ Đức Phật cho đến khi Ngài lành 
hẳn bịnh. 


Bấy giờ, nhiều tỳ-kheo ngạc-nhiên thấy vị vua 
Trời theo hầu luôn bên cạnh Phật như thế. Đức 
Phật bảo: "Nây chư ty-kheo, chẳng có chỉ đáng 
ngạc-nhiên cả. Vào kiếp trước, khi thấy mình có 
tướng suy-thoái sắp chết, vua Đế-Thích đến 
nghe Ta giảng Chánh-pháp và theo đó mà tu- 
tập, nên mới chứng được quả Tu-đà-huờn. Sau 
khi chết đi, được tái sanh lên Trời lần nữa, như 
hiện nay. Nầy chư ty-kheo, được gần bên bực 
Thánh là một nguồn an-lạc; sống bên người ngu 
là sự khổ-sở.' 


Rồi đó Đức Phật nói lên ba bài Kệ sau đây: 


Lành thay, mừng gặp Thánh-nhơn! 
Sống được bên Ngài là chon hạnh-phước. 
Người ngu, khỏi gặp, mừng thay! 
Khỏi gân bên họ, lâu dài hưởng vui. 
(Kệ số 206.) 


Quả thật, 

Cùng đi với người ngu, 
Sâu như sống với kẻ thù. 
Được theo bên người trí, 

Vui như sống với họ-hàng. 
(Kệ só 207.) 


Do đó, 

Với những người thông-suốt, trí-huệ, 
Giới-hạnh trang nghiêm, biết tự-chế; 
Với các bực Thánh-nhơn như thế, 

Ta nên cùng kết-hợp tình-thân, 
Như trăng chiếu theo đường sao sáng. 
(Kệ số 208.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Vua Trời Đế- Thích: Vua cõi trời Đao-lợi 
(Pali: 7avafimsa), còn gọi là cõi Trời 7Tam-thập- 
tam thiên. Tên băng tiêng Pali là Sakka. 


- Làng Tre: tên làng này, tiếng Pali là Veluva. 
- Thành Ty-da-ly: tên thành này, tiếng Pali 
là Vesàii; chính tại thành nầy, một trăm năm sau 


khi Phật mất, có cuộc kết-tập kinh-điễn lần thứ 
hai. 


- Tướng suy-fhoái: các hình-tướng suy- yếu về 
thân-thê của bực Trời, khi gân hết phước sắp 
chết, như tóc rối, thân dơ, chảy mồ-hôi... 


- Chơn hạnh-phước = hạnh-phước chơn-chánh, 
thật-sự sung-sướng 


- Giới-hạnh trang-nghiêm: giũ đúng theo giới- 
luật. 


- Tự-chế: tự giữ lây kỷ-luật, đè-nén sự ham- 
muôn của mình 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện thuật lại vua Trời Đế-Thích đến 
hầu-hạ săn-sóc Đức Phật, khi Ngài bị bịnh kiết ở 
làng Tre gần thành Tỳ-da-ly. Các tỳ-kheo tỏ vẻ 
ngạc-nhiên khi thấy Vua Trời Đế-Thích bên 
cạnh Phật. Đức Phật bảo, kiếp trước nhờ gặp 
Phật, nghe pháp tu-hành chứng quả mà vua Đế- 
Thích, khi hết phước lại được tái-sanh lên Trời. 


Ý-nghĩa của Tích chuyện là lời dạy của Đức 
Phật; nên thân-cận với bực Thánh, nên tránh xa 
chớ gân người ngu. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 206: 


Bài Kệ số 206 cho rằng hạnh-phước to lớn là 
việc được gân bên bực Thánh và nguôn vui lâu 
dài là khỏi phải gặp người ngu. 


(3) Ý-nghĩa bài Kệ số 207: 

Bài Kệ số 207 so sánh: sống với người ngu như 
sông khô bên cạnh kẻ thù; còn sông bên người 
Trí như sông yên vui với bà-con. 

(4) Ý-nghĩa bài Kệ số 208: 


Bài Kệ số 208 khuyên ta nên tìm cách thân-cận 
với bực trí-giả, có giới-đức cao, biết tự-kềm- chế, 
đề học-hỏi về đường tu. Biết làm được như thế, 
cũng như được ánh trăng sáng soi khắp nẻo 
đường. 


-OoQOG- 


XVI.- Phẩm THÂN-ÁI. 
(165).- Tích chuyện ba người khắt-sĩ. 
Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp 
có đê-cập đên một gia-đình, chông, vợ và con đi 
tu chung tại một chùa. 


Thuở ấy, ở Xá-vệ có một người thanh-niên xuất- 
gia vào một tu-viện làm tỳ-kheo. Chẳng bao lâu 
sau, người cha cũng rời bỏ đời sống thế-tục, 
gia-nhập Tăng-đoàn ở tu-viện ấy. Sau cùng, 
người mẹ cũng theo chơn chồng và con đi tu 
luôn. Họ sống chung với nhau trong một ngôi 
chùa, cùng đi khát-thực, cùng ăn, cùng ngủ, 
chuyện-trò, bàn-cãi nhau như lúc còn ở 

nhà. Đìều nầy khiến cho các vị tỳ-kheo khác 
cảm thấy khó-chịu, mới đến thưa-trình 

cùng Đức Phật. Đức Phật cho gọi cả ba người, 
cha, mẹ và con đến và bảo họ: "Đã xuất-gia, thọ 
giới theo Giáo-hội, các người chẳng nên tiếp-tục 
sống khắng-khít bên nhau như trong một gia- 
đình riêng-biệt nữa. Xa người mình thương, gần 
người mình chẳng thích, cả hai đều đau-khô. 
Các người đừng quá thân- -yêu, quyên- luyến với 
bát cứ ai, với bất cứ sự-vật nào." 


Rồi Đức Phật mới nói lên ba bài Kệ sau đây: 


Cố đuôi theo điêu nên xa lánh, 
Việc đáng theo mà tránh chuyên-cân; 
Bỏ mục-tiêu, lại gân dục-lạc, 

Đề rồi ganh-tị bực chuyên-tu. 

(Kệ số 209.) 


Chớ gân-gũi quá người mình thương, 


Đừng ở gân bên người mình ghét. 
Thương chẳng gặp, ghét lại gặp thường, 
Cả hai đường đêu đau-khô hết. 

(Kệ số 210.) 


Do vậy, chớ bao giờ quá thân-yêu, 
Yêu phải xa nhau, yêu là đau-khổ. 
Cả yêu lẫn ghét đều lià bỏ 
Mọi dây ràng-buộc bị diệt tiêu. 
(Kệ số 211.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Khât-sĩ: Khắt = đi xin; Sĩ = người. Cả ba danh- 
từ: khắt-sĩ, tỳ-kheo, bí-sô đều chỉ vào các tu-sĩ 
Phật-giáo, hằng ngày đi xin ăn, để dẹp lòng tự- 
ái và có dịp dạy đạo cho dân. Tiếng 

Pall: Bhikkhu. 


- Xuắt-gia: Xuất = ra; Gia = nhà. Xuất-gia chẳng 
những là rời nhà vào chùa mà còn có nghĩa sâu: 
rời bỏ căn nhà phiên-não, dứt tríu-mên 


- Thế-tục: Thế = đời; Tục = thông- 

thường. Đời Thế-tục là đời sống của người 
thường chưa đi tu sống trong gia-đình, sanh- 
hoạt ở xã-hội. 


- Ihọ-giới: Thọ = nhận; giới = giới-luật; Thọ- 
giới là nhận tuân theo các điều răn-cắm, như 
chẳng sát-sanh, chẳng trộm-cắp,v.v 


- lăng-đoàn: Tăng = nam tu-sĩ Phật-giáo. Cứ 
bôn vị Tăng †u chung nhau, trở lên, làm thành 
một Tăng-đoàn. 


- Mục-tiêu: Mục = con mắt; Tiêu = cái mỗc để 
nhìn vào mà băn. Ở đây, chữ mục-tiêu có nghĩa 
là điêu mình đang đeo đuôi, muôn có. 


- Dục-lạc: Dục = muốn; Lạc = vui. Ở đây, dục- 
lạc có nghĩa là các điêu ham-muôn thâp-kém vê 
vật-chât. 


- Ganh-†i: ghen-ghét, cà-nanh, đồ-ky. 
- Chuyên-cân: siêng-năng. Chuyên-tu: siêng tu. 


- Dây ràng-buộc: dùng theo nghĩa bóng, dịch chữ 
Hán-Việt: triên-phược. (Triên = vẫn xung- 
quanh; phược = buộc dây). Đây là nói đến các 
tình-cảm trong tâm, có tánh-cách ràng-buộc, 
như thương, như ghét. Vì thương ai, nên tâm 
quyến-luyến nhớ người ây; vì ghét ai, thì nhớ 
mãi tên, hay gương mặt của người ấy trong tâm 
mình. 


B.- Nghĩa Ý: 


(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện thuật lại việc cả gia-đình ba người: 
chồng, vợ và con, đều xuất- -gia tại cùng một tu- 
viện, nhưng họ vẫn còn quyên-luyễn nhau, 
chẳng rời nhau ra được. Đức Phật dạy, hễ đã 
xuất-gia, phải dứt bỏ mọi tríu-mén, dầu đó là 
cha-me hay con-cái; vì có dứt bỏ được, tâm mới 
chẳng còn bị ràng-buộc nữa mà trở nên thanh- 
tịnh. 


Ý-nghĩa của Tích chuyện: xuất-gia là bước chơn 
ra khỏi căn nhà phiên-não, chớ chăng phải chỉ 
ra khỏi ngôi nhà che mưa trú năng. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 209: 


Bài Kệ chê-trách những người tu-hành thiếu sự 
tinh-tân rôi sanh ra ghen-ghét với các bực 
chuyên-t†u. 


1) Hai câu đầu: Có đuổi theo điều nên xa lánh, 
Việc đáng theo mà tránh chuyên-cân: đây là 
đang làm ngược lại với sự tinh-tấn: điều ác 
chưa sanh, phải tránh đừng cho xảy ra; điều 
lành còn chưa làm, phải gắng thực-hiện ngay; 


2) Câu thứ ba: Bỏ mục-tiêu, lại gân dục- 
lạc: quên mât mục-tiêu giác-ngộ và giải- 


thoái của đường tu, vì đang chạy theo các thú- 
vui vật-chât; 


3) Câu chót: Để rồi ganh-ti bực chuyên-tu: hậu- 
quả là thấy bạn đồng-tu tinh-tần trên đường đạo 
thì lại sanh ra ghen-ghét, mà chẳng xét đến lỗi 
mình đã thiếu nỗ-lực trong việc tu-hành. 


(3) Ý-nghĩa của hai bài Kệ số 210 và 211: 


Hai bài Kệ này nhập chung lại thành một bài, 
khuyên ta phải dứt bỏ sự luyên-ái, sự bâu-viú, 
mà phải tập hạnh xả-ly. 


Bài Kệ số 210 nêu lên hai nỗi khổ, trong tám cái 
khổ ở đời: (1) thương nhau mà phải xa 

nhau; (2) ghét nhau mà phải gân bên nhau. Tại 
sao khổ? Thương nhau mà xa nhau, thì nhớ 
mong, trông sớm được ngày gặp lại nhau. Thời 
gian chờ mong, thương nhớ làm cho tâm 
chẳng được yên. Ghét nhau mà phải gân bên 
nhau, thì sự bất đồng ý-kiến xảy ra hằng ngày, 
khiến cho cuộc sống chung trở nên nặng-nè, 
chẳng những giữa hai người trong cuộc, mà còn 
lây sang đến những người chung quanh. 


Hai câu chót của bài Kệ số 210: Thương chẳng 
gặp, ghét lại gặp thường, Cả hai đường đêu 
đau-khổ hết dẫn ta đến kết-luận được chỉ rõ 
trong bài Kệ số 211: Cả yêu lẫn ghét đêu lià bỏ, 


Mọi dây ràng buộc bị diệt-tiêu. Kết-luận nầy nêu 
cao mục-tiêu tu-tập: giác-ngộ và giải- 

thoát. Giác-ngộ được gì? Giác-ngộ rằng cả hai 
tình-cảm: thương và ghét, tuy đối chọi nhau 
nhưng cùng có hiệu-lực ràng-buộc ta. Giải- 
thoát khỏi những gì? Giải-thoát khỏi những sự 
trói-buộc do chính tâm mình tạo ra cho mình. Vì 
lẽ này mà trước khi xuất-gia, người tu-hành phải 
dứt-khoát bỏ qua hết mọi luyến-lưu vào gia-đình 
và sự-nghiệp. 


(166).- Tích chuyện một gia-chủ giàu-có. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp 
có đề-cập đến một vị gia-chủ giàu-có quá đau 
buồn vì con trai chết. 


Thuở ấy, ở nước Xá-vệ, có một người gia-chủ 
rất giàu-có vì đứa con trai chết mà quá đau- 
buôn, mỗi ngày đều ra nghĩa trang khóc-lóc, 
than-thở. Sáng sớm hôm ấy, trong cơn thiền- 
định, Đức Phật quán-thấy đã đủ cơ-duyên cho 
người gia-chủ ấy chứng được quả-vị Tu-đà- 
huờn. Ngài liền cùng với các vị tỳ-kheo đi đến 
nhà vị gia-chủ đó, để khất-thực. Thấy vẻ mặt 
buồn-thảm của người gia-chủ, Đức Phật mới hỏi 
nguyên-do. Người ấy thuật lại việc đứa con trai 
của mình bị bịnh vừa qua đời, khiến cho lòng 


mình thương-cảm và âu-sầu. Đức Phật ân-cần 
khuyên: "Nây gia-chủ, cái chết chẳng phải 

chỉ đến ở một nơi. Mọi chúng-sanh đã sanh ra, 
tất có ngày phải chết đi; cuộc sống luôn luôn 
chấm- dứt bằng cái chết. Gia-chủ đừng nghĩ 
rằng, chỉ có đứa con yêu-dấu của mình mới bị 
Thần Chết bắt mang đi. Gia-chủ đừng tỏ ra quá 
ƯU- sầu, chán-nản, lo-lắng đến độ đó. Sự ưu- 
sầu, sự sợ-hãi chính do từ niềm thương-yêu 
luyến-ái quá mức mà sanh ra." 


Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây, nhờ 
đó mà người gia-chủ chứng-đăc được quả-vị 
Tu-đà-huờn: 


Thân-ái sanh ra sâu-muộn, 
Thân-yêu sanh ra lo-sợ. 
Ai cắt đứt dây nhợ thân-ái, 
Chẳng sâu, sao có sợ? 
(Kệ số 212.) 


TÌM HIẾU: 

A.- Nghĩa Chữ: 

- Gia-chủ: Gia = nhà; Chủ = chủ; Gia-chủ là chủ 
nhà. 

- CÚ EU PUU = nghĩa-địa, nơi chôn-cất người 
chêt. 


- Quán-thây: Xin nhắc lại: trong cơn thiên-định, 
nhìn thây rõ trong tâm. 


- Cơ-duyên: Xin nhắc lại: đã đủ duyên 
lành, được dịp may. 


- Tu-đà-huờn: quả-vị đầu-tiên trong hàng Thanh- 
văn, đệ-tử sống gần bên Phật. Tiếng Pali 

là Sofàpafii, dịch là Nhập-Lưu, nghĩa là được 
gia-nhập vào dòng nước Thánh, hay là Thất- 
Lai, nghĩa là chỉ còn phải bị tái-sanh bảy lần nữa 
thì chứng được quả Thánh. 


- Luyễn- ái: Luyễn = quyến- luyên, rời ra 
chẳng được. Ái = thương; Luyễn-ái = lòng 
thương quá mức, đến độ rời nhau ra chẳng 
được. 


- Ihân-ái, thân-yêu: cùng là thương-yêu cả, 
nhưng hàm ý- nghĩa quá quyên- luyến, quá tríu- 
mềễn. Chính sự quá tríu-mên mới là chỗ Đức 
Phật dạy phải bỏ đi, vì nó ràng-buộc tâm ta, làm 
ta đau-khổ sau nầy. 


- Dây-nhợ = nghĩa bóng là ràng-buộc, trói-buộc. 
B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện rất giản-dị, kê lại sự đau-buôn của 
một người cha bị mât đứa con trai, được Đức 
Phật khuyên-giải. 


Lời Phật dạy: "Cái chết chẳng đến ở một nơi", 
câu nây nói lên lẽ Vô-thường trong Phật-học: 
mọi vật có hình-tướng đều bị biến-đổi và hủy- 
diệt. Hiểu rõ lẽ vô-thường, ta chẳng bám-víu vào 
bát cứ ai, bất cứ sự-vật gì, vì hễ còn bám-víu là 
còn bị khổ-đau khi bị mất-mát. Ứng-dụng 

vào đời sống: chấp-nhận lẽ vô-thường, xem sự 
chết dĩ-nhiên sẽ đến với mọi người, phải giữ tâm 
an-nhiên, chớ quá xúc-động. 

(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 212: 


1.- Thân-ái sanh ra sâu-muộn: mới đọc qua, 
thấy có vẻ mâu-thuẫn, vì khi thân-ái nhau thì 
sung-sướng, vui-thích hơn, chớ sao lại sâu- 
muộn? Nhưng, vì đã quá thân-ái nhau, nên khi 
lià nhau, sâu-muộn sẽ sanh ra. Có ai ở mãi bên 
nhau mà chẳng có lúc lìa nhau? 


2.- Thân-yêu sanh ra lo-sợ: Tại sao? Vì sợ mắt 
người hay vật mình thương. 


3.- Ai cắt-đứt dây nhợ thân-ái: Ai vậy? Đó là 


người đã giác-ngộ, biết rõ sự ràng-buộc do tự 
tâm mình quá luyên-ái mà sanh ra. 


4.- Chẳng sâu, sao có sợ? Khi nào sâu? Sâu khi 
gặp việc chẳng vừa lòng. Tại sao sợ? Sợ vì ngại 
việc chẳng vừa lòng sẽ xảy ra cho mình. Vậy 
muốn chẳng sâu, chẳng sợ, thì đừng quá vừa 
lòng việc gì cả, giữ tâm thật bình-đẳắng, xem mọi 
việc đêu ngang nhau. 


(167).- Tích chuyện bà Vi-sa-kha khóc cháu. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳy- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng- pháp 
có đề-cập đến bà Vi-sa-kha quá đau buồn vì 
mất đứa cháu gái. 


Thuở ấy, bà tín-nữ Vi-sa-kha, vị nữ thí-chủ rất 
nỗi tiếng vào thời đức Phật, người đã xây cất và 
cúng-dường nữ tu-viện Đồng-viên cho Ni-đoàn 
ở nước Xá-vệ, có đứa cháu tên Sử-đạt-ta vừa 
qua đời. Bà rất thương-tiếc, khóc lóc đau buồn 
thảm-thiết. Bà đến yết-kiến Đức Phật và được 
Đức Phật dạy rằng: "Này nữ thí-chủ Vi-sa-kha, 
sao bà chẳng biết mỗi ngày tại nước Xá-vệ nầy, 
có nhiều người đã chết? Nếu bà xem mỗi 
người đã qua đời là người thân mà bà thương- 
tiếc như một đứa cháu của bà, thì có lẽ chẳng 
có lúc nào bà ngưng chảy nước mắt cả. Bà 
chẳng nên để cái chết của đứa cháu thân- -yêu 
làm khủng-hoảng tinh-thần bà như thế. Ưu-sâầu 
và sợ-hãi sanh ra do sự quá luyến-ái đó." 


Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây: 


Luyến-ái sanh ra sâu-muộn, 
Tríu-mến sanh ra lo-sợ. 
Ai cắt đứt dây nhợ luyên-ái, 
Chẳng sâu, Sao CÓ Sợ? 
(Kệ số 213.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Vi-sa-kha: tên vị nữ thí-chủ đã dưng-cúng rất 
nhiêu cho Ni-đoàn vào thời đức Phật, tiêng Pali 
là Visakha. 

- Nữ tu-viện Đông-viên: tên ngôi chùa của bà Vi- 
sa-kha dưng-cúng, ở phiá Đông chùa Ky-viên, 
tiêng Pali là Pubbàràma 

- Sử-đạt-ta: tên cháu gái bà Vi-sa-kha, tiếng Pali 
là Sudaftà. 

- Yết-kiễn: đến gặp bực trưởng-thượng, để nghe 
chỉ-dạy. 

- Làm khủng-hoảng tính- thân: khiến cho mất 


tinh-thần, khiến cho lòng chẳng yên, trở nên đau 
buôn. 


- Ưu-sâu: đau buồn trong lòng. 


- Luyễn-ái, Tríu-mên: cùng là tình thương cả, 
nhưng trong sự luyến-ái, trong sự tríu-mến, có 
sự bám-víu quá vào người mình thương, vào 
vật mình mến, cho nên đến khi phải lìa nhau thì 
sanh ra đau-khổ nhiều. Chính sự bắu-víu nây là 
chỗ Đức Phật dạy phải rời bỏ, chớ chẳng phải là 
bỏ đi tình thương. 


- Dây nhợ luyễn-ái: Xin nhắc lại, đây là nghĩa 
bóng, chỉ vào sự ràng-buộc, chính từ nơi tâm 
mình sanh ra luyến-ái, rồi chính sự luyễn-ái ấy 
lại trói buộc lấy tâm mình. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện này cũng rất giản-dị như Tích 
chuyện trước: bà Vi-sa-kha mắt đứa cháu gái 
thân-yêu, khóc lóc, đau buồn, được Đức Phật 
khuyên-giải. 


Ý-nghĩa của Tích chuyện nằm trong lời Đức 
Phật dạy: "Nếu bà xem mỗi người đã qua đời là 
người thân mà bà thương-tiễc như một đứa 
cháu của bà, thì có lẽ chẳng có lúc nào bà 
ngưng chảy nước mắt cả... " Cái chết đến khắp 
nơi, chẳng riêng một nhà, đó là lẽ vô- 

thường của cuộc sống. Người hiểu lẽ vô- 
thường, biết chấp-nhận cái chết đến cho người 


thân, mà chẳng quá đau-buôn, chẳng đề tâm 
mình phải mật sự an-tịnh. 


Về tình thương, Đức Phật dạy phải trải rộng tình 
thương đên mọi người, mọi loài, chẳng phân- 
biệt; đó là tâm Từ-bi, khác rất xa với sự luyên- 
ái, vì sự luyến-ái còn hạn-ché, thu-hẹp vào một 
người hay một vật. Vì lẽ mở rộng tình 

thương đến mọi người, mọi loài nên tâm Từ- 

bi được gọi là tâm vô-lượng. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 213: 


Ý-nghĩa bài Kệ nầy cũng giống với ý-nghĩa bài 
Kệ trước, số 212: sự luyên- ái sanh ra sâu-muộn 
và lo-sợ. Vì thế, ta phải cắt đứt dây nhợ của sự 
luyễn-ái, đễ có thể trải rộng tình thương đến mọi 
người, mọi loài, chẳng phân-biệt xa hay gân, 
thân hay thù. 


HỌC TẠP: 


- Học thuộc hai bài Kệ, ghi nhớ: cắt đứt luyễn-ái, 
chính là đề trải rộng tình thương đên mọi người, 
mọi loài, theo tâm Từ-BI. 


(168).- Tích chuyện các ông hoàng xứ Ly-xa. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại Chùa Nóc- 
Nhọn ở xứ Ty-da-ly trong một kỳ giảng-pháp, 
có đê-cập đên các vị hoàng-tử xứ Ly-xa. 


Thuở ấy, vào một ngày hội-hè vui-nhộn, Đức 
Phật đi vào thành Tỳ-da-ly, cùng với đông-đảo 
tỳ-kheo. Dọc đường, Đức Phật gặp một đoàn xe 
trang-hoàng thật đẹp-đẽ chở các ông hoàng xứ 
Ly-xa đi du-ngoạn. Họ lên đường đến một công- 
viên để dự hội. Nơi đây, họ tranh dành nhau một 
người dâm-nữ, rồi sanh ra âu-đả nhau, nhiều 
người bị thương-tích nặng, phải dùng xe để chở 
về. Bấy giờ, Đức Phật và các tỷ-kheo đi khát- 
thực xong, trở về tịnh-xá, trông thấy cảnh-tượng 
đó. 

Một vị tỳ-kheo nói: "Chỉ vì tranh nhau một người 
dâm-nữ, mà các ông hoàng ăn-mặc sang trọng 
kia, phải bị thương-tích nặng-nèề." Đức Phật dạy: 
"Này các tỳ-kheo, chạy theo các thú-vui vật-chất 
tạm-bợ như thế, chỉ đưa đến sầu-muộn. Ai biết 
dứt bỏ dục-lạc của các thú-vui thể-xác, đâu còn 
phải đau-khổ, sợ-hãi nữa." 


Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây: 


Hï-ái sanh ra sâu-muộn, 
Thích vui vật-chât sanh ra lo-sợ. 
Ai cắt đứt dây nhợ hi-ái, 


Chẳng sâu, sao có sợ? 
(Kệ số 214.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Chùa Nóc-Nhọn: dịch tiếng Pali là Kutàgàra, có 
nghĩa là một tu-viện có nóc nhọn nhô lên như 
ngọn tháp. Tu-viện nầy nằm trong xứ Tỳ-da-ly 
(tiếng Pali là VesàIÌ.) 


- Ly-xa: một bộ-tộc miền Bắc Ẩn-độ xưa, 
tiêng Pali là Licchavi. 


- Dâm-nữ: người đàn-bà dùng sắc-đẹp thể-xác 
mình mua vui cho bọn đàn-ông. 


- Âu-đả: đánh lộn nhau tơïi-bời. 


- Dục-lạc: Dục = ham-muốn; Lạc = vui. Ở đây, 
chữ dục-lạc được dùng với nghĩa rộng, chỉ các 
thú-vui vật- chất, nhứt các thú-vui về nhục-dục, 
về thể-xác. 


- Hỉ-ái: Hỉ = vui; Ái = thương, thích. Ở đây 
chữ hi-ái được dùng theo nghĩa rộng, chỉ các 
thú-vui vật-chất tạm-bợ, chỉ làm thoả-mãn các 
giác-quan, bỏ qua niềm vui cao hơn về tỉnh- 
thân. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện thuật lại các ông hoàng xứ Ly-xa vì 
tranh nhau một nàng dâm-nữ, âu-đả nhau mà 
mang thương-tích. Trông thấy cảnh-tượng đó, 
Đức Phật dạy các tỳ-kheo: "Chớ chạy theo thú- 
vui vật-chất tạm-bợ, phải cắt đứt dây nhợ hiỉ-ái." 


Ý-nghĩa của Tích chuyện là sự thiếu suy-xét của 
các ông hoàng xứ Ly-xa: vì tranh dành nhau một 
phút ngắn-ngủi được gần người dâm-nữ mà 
sanh ra âu-đả khiến phải bị thương-tích nặng- 
nề. Thú-vui vật-chất tạm-bợ trong chốc-lát 
chẳng bù được sự khổ-sở đau-đớn về xác-thịt 
tiếp theo đó. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 214: 
Thử phân-tách bài Kệ ra từng câu: 


1) Hỉ-ái sanh ra sâu-muộn: Chữ Hi-ái, thích vui, 
ở đây có nghĩa rộng là thích các sự vui về thế- 
xác tạm-bợ trong chốc-lát, như thú-vui nhục-dục 
giữa trai gái. Vì cơn vui quá ngắn muốn kéo dài 
mãi mà chẳng được, cho nên sanh ra sầu- 
muộn. 


2) Thích vui vật-chắt sanh ra lo-sợ: Thích vui 
vật-chất, ở đây, chỉ vào các thoả-mãn nhu-cầu 
của các giác-quan: mắt muốn nhìn sắc-đẹp 

cho "mãn-nhãn"; tai muốn nghe tiếng thật du- 
dương cho "khoái lỗ-nhĩ", /ưỡi muốn nếm chất 
thật béo-ngọt cho "đã khẩu-vị", tay muốn sờ 
vuốt vào vật hết sức trơn-láng cho "đê-mê", nên 
sanh ra lo-sợ mỗi khi chẳng thoả-mãn được. 


3) Ai cắt đứt dây-nhợ hỉ-ái; Chắng sâu, sao có 
sợ?: Dây-nhợ hi-ái, ở đây, chỉ vào sự ràng-buộc 
do sự ham-thích các thú-vui vật-chất gây ra. Vì 
sự thèm-khát từ trong tâm mình sanh ra, tạo 
nên đây-nhợ hỉ-ái, nay với ý-chí cương-quyết 
dẹp sự kháï-ái qua một bên, ta dứt được sầu- 
muộn, lo-sợ, tâm trở nên yên-ồn. 


(169).- Tích chuyện chàng thanh-niên Anh- 
thi. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, 

có đề-cập đến một chàng thanh-niên tên Anh- 
thi, quá đau-buôn trước cái chết của vị-hôn-thê. 


Thuở ấy, ở nước Xá-vệ có chàng thamh niên 
tên là Anh-thi, sắp cưới một cô thiếu-nữ nhan- 
sắc đẹp lộng-lẫy ở thành Sa-ga-la, thuộc xứ 
Mạch-đạt. Đến ngày thành-hôn, cô thiếu-nữ 


lên đường từ Sa-ga-la về nhà chồng, 

dọc đường ngã bịnh nặng rồi từ-trần. Chàng 
Anh-thi nghe tin vị-hôn-thê chết, cõi lòng tan- 
nát, đau-buôn chẳng kể xiết. 


Sáng sớm hôm ấy, trong cơn thiền-định, Đức 
Phật quán-thấy đã đủ cơ- duyên cho thanh-niên 
Anh-thi chứng-đắc sơ-quả, Ngài liền cùng chư 
tỳ-kheo lên đường đến nhà Anh-thi để khất- 
thực. Cha mẹ chàng trai dựng cúng thực-phẩm. 
Sau buổi ngọ-trai, Đức Phật cho mời chàng 
Anh-thi ra hỏi chuyện. Trông vẻ thiểu-não của 
chàng trai, Đức Phật mới hỏi duyên-cớ. Chàng 
kế lại cõi lòng tan-nát vì người yêu vừa qua đời. 
Đức Phật khuyên-giải: "Nầy Anh-thi, ái-dục sanh 
ra sầu-muộn. Chỉ vì ham-thích các thú-vui nhục- 
dục, mà con người phải chịu đau-khô và lo- 
lăng." 


Rồi Đức Phật nói lên bài Kệ sau đây, nhờ đó mà 
chàng thanh-niên Anh-thi chứng được quả-vị 
Tu-đà-huờn: 


Dục-ái sanh ra sâu-muộn, 
Thích vui nhục-dục sanh ra lo-sợ. 
Ai cắt đứt dây nhợ dục-ái, 
Chẳng sâu, sao có sợ? 

(Kệ số 215.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 
Các tên Pali được Việt-hoá cho dễ đọc: 


- Anh-thi = Anitthigandha; Sa-ga-la = Sàgala; 
Mạch-đạt = Maddas 


- VỊ hôn-thê: vợ chưa cưới. 
- Từ-trần = chết. 


- Trong cơn thiên-định, quán-thấy: trong khi ngồi 
Thiên, tâm an-định, nhìn thây rõ trong tâm... 


- Đủ cơ-duyên: đã đến lúc thuận-tiện, được đủ 
cơ-hội may-măn. 


- Sơ-quả: quả-vị đầu-tiên của hàng Thanh-văn, 
tức là các vị đệ-tử của Đức Phật, sông gần bên 
Phật, nghe kinh mà tu-tập. Đây là quả-vị Tu-đà- 
huờn, còn gọi là Nhập-lưu, hay Thât-Lai; tiêng 
Pali là Soläpafi. Nhập-Lưu có nghĩa là bước 
chơn vào dòng Thánh; Thắt-Lai có nghĩa là chỉ 
phải tái-sanh lại cõi người bảy lần nữa, rồi 
chứng được Thánh-quả A-la-hán, tự-tại mãi 
trong cõi Niết-bàn. 


- Khât-thực: đi xin ăn. Theo giới-luật nhà Phật, 
tỳ-kheo chăng được phép có nghê riêng đề 


sanh-sông, mà phải đi xin ăn, để diệt lòng tự-ái 
và có dịp gặp dân-chúng đê chỉ-dạy giáo-lý cho 
họ. 


- Ngo-trai: Ngọ = 12 giờ trưa; Trai = bữa ăn 
chay. Ngọ-trai là bữa cơm chay vào 12 giờ trưa; 
sau đó suôt ngày, chăng ăn nữa. 


- Ái-dục: Ái = thương, thích; Dục = muốn. 

Chữ Ai-dục ở đây được dùng theo nghĩa rộng, 
chỉ sự ham-muốn thoả-mãn về thể-xác, nhục- 
dục, giữa trai-gái. 


- Nhục-dục: Nhục = thịt; Dục = ham-muôn; Thú- 
vui nhục-dục là thú-vui thê-xác khi có sự giao- 
hợp giữa trai-gái. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện thuật lại việc đau-buồn của mội 
chàng trai vì vị hôn-thê chết trước khi cưới. Đức 
Phật khuyên-giải, sự ham-thích các thú-vui 
nhục-dục đưa đến sự lo-lắng, sâu-muộn vì 
muốn kéo dài sự thích-thú chẳng được và sợ 
mất đi nguồn vui tạm-bợ này. Vì thế, muốn khỏi 
phải sầu-muộn và lo-lắng, thì nên xa lìa sự ham- 
thích các thú-vui nhục-dục tạm-bợ. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 215: 


Cũng như các bài Kệ trước, bài Kệ số 215 
khuyên ta cắt đứt dây nhợ của các sự: thân-ái, 
luyễn-ái, hỉ-ái, dục-ái. Cùng là sự yêu-thích cả, 
do lòng thương = ái, sanh ra nơi tâm mình, nay 
muôn cắt-đứt dây nhợ đó, phải có ý-chí cương- 
quyết dẹp chúng qua một bên. Chỉ vì 

mình thích, mình thương, mà sanh ra ràng-buộc, 
nếu nay tự mình biết chẳng thích, chẳng 
thương nữa, mỗi ràng-buộc tự nó chắm-dứt vậy. 


(170).- Tích chuyện người nông-phu Bà-la- 
môn. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, 

có đề-cập đến một người nông-phu thuộc giai- 
cấp Bà-la-môn. 


Thuở ấy, ở nước Xá-vệ, có một người nông- phu 
thuộc giai-cấp Bà-la-môn, chẳng tin theo giáo- lý 
của Đức Phật. Đức Phật quán- thấy người ây có 
đủ cơ-duyên để chứng-đắc được quả-vị Tu-đà- 
huờn, nên trên đường đi khất-thực, Ngài dừng 
lại bên thửa ruộng người nông-phu đang cầy 
cấy. Nghe Đức Phật thăm hỏi về công-việc 

làm ăn của mình, người nông-phu vui-vẻ bàn- 
luận về mùa-màng cùng Đức Phật. Người ấy 


nói: "Này Sa-môn Cồ-đàm, chẳng bao lâu 

nữa, đến mùa gặt hái, tôi sẽ tặng-hiến cho tu-sĩ 
một số lúa gạo, trước khi tôi đem ra dùng cho 
gia-đình tôi." Đức Phật ngỏ lời cám ơn, nhưng 
Ngài lại biết trước, trong tương-lai, người Bà-la- 
môn ấy gặp chuyện chẳng may, sẽ chẳng thực- 
hiện được lời hứa đó, nhưng Ngài im-lặng 
chẳng nói ra. 


Cách đó ít lâu, vào một đêm trước khi gặt hái, 
một cơn mưa dầm thật to lớn đã khiến cho cả 
thửa ruộng bị nước lũ cuốn trôi hết. Sáng ra, 
người nông-phu nhìn cảnh tàn-phá trên thửa 
ruộng, lòng hết sức buồn-bã, nhớ đến lời hứa 
sẽ tặng thóc gạo cho Sa-môn Cồ-đàm mà sanh 
ra phiền-muộn. Khi Đức Phật đến nhà, người 
nông-phu thuật lại cảnh tai-biến đã xảy ra cho 
gia-đình mình, Đức Phật khuyên-giải: 'Này Bà- 
la-môn, ông chẳng biết được nguyên-nhơn sanh 
ra phiền-muộn trong lòng ông, chớ tôi, tôi biết 
rõ. Đó là vì lòng khái-ái mà sâu-muộn và sợ- 
hãi đã nồi lên trong lòng ông. VÌ quá mong- 

cầu được gặt hái nhiều thóc gạo, mà nay lòng 
ông thất-vọng mới sanh ra quá buôn-rầu đó." 


Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây, nhờ 
đó người nồng-phu Bà-la-môn chứng được quả- 
vị Iu-đà-huờn: 


Khát-ái sanh ra sâầu-muộn, 
Thích tham-câu sanh ra lo-sợ. 
Ai cắt đứt dây nhợ khát-ái, 
Chẳng sâu, Sao CÓ Sợ? 
(Kệ số 216.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Bà-la-môn: tiêng Pali là Brahmanaà, giai- cấp tu- 
sĩ ở Ấn-độ xưa. Có 4 giai-cấp: (1) Bà-!la-môn, tu- 
sĩ; (2) Sát-đế-lợi (Khatfiyà), vua quan; (3) Phệ- 
xá (Vessà), buôn-bán; (4) Thủ-đà-la 

(Suddà), nông-công nhon. 


- Quán-thây... đủ cơ- -duyên... chứng quả Tu-đà- 
huờn: xin xem lại phần Tìm hiểu ở bài trước. 


- Oa-mÔn: tiếng Phạn là Sramana, tu-sĩ Phật- 
giáo, gồm có ba nghĩa: (1) Cân-giả, người siêng 
làm điều thiện; (2) Tức-giả, người ngưng bỏ 
các điều ác; (3) Bằn-giả, người cam chịu sự 
nghèo khó. 


- Cô-đàm: tiễng Pali là Gotama, họ của Đức 
Phật Thích-ca. 

- Cảnh tai-biễn: Tai = tai-nan; Biến = biễn- 
cô; Tai-biên = việc rủi-ro 


- Khát-ái: dịch chữ Pali Tanha, lòng thèm-khát, 
ham-muôn. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện thuật lại việc thất-bại mùa màng 
của một nông-phu, khiến ông ta lo-buồn. Đức 
Phật khuyên-giải, vì quá mong-cầu muốn được 
mùa màng tốt-đẹp, nên khi gặp thiên-tai, phải 
chịu đau-buôn. Muốn khỏi lo buồn, đừng quá 
mong-câu, dẹp được lòng khái-ái, thì tâm trở 
nên an-tinh, chẳng bị xao-xuyến khi gặp nghịch- 
cảnh. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 216: 


Bài Kệ nầy, cùng với bốn bài Kệ trước, nói về 
sự sầu-muộn, lo-sợ sanh ra do bởi 

lòng thương khởi lên từ trong tâm. 

Lòng thương vốn là một tình-cảm tốt, đáng quí, 
nhưng tại sao giáo- lý nhà Phật lại bảo phải gác 
qua một bên. Đó là vì lòng thương sanh ra 

mối ràng-buộc. Ràng-buộc như thế nào? Khi 
mình thương một người, mà chẳng gần được 
người ấy, thì sanh ra nhớ-nhung. Khi mình thích 
một vật, mà vật đó bị mất đi, mình tiếc nhớ. Khi 
mình muốn thoả-mãn các nhu-cầu giác-quan 
cho thỏa-thích mà chẳng được, mình trở nên 


bực-dọc. Khi mình mong-muốn được sống cùng 
người yêu mà chẳng được, mình sanh ra đau- 
khổ. Khi mình mong-cầu việc gì mà 

chẳng được, mình thất-vọng. Vì các lẽ đó, mà 
lòng thương nên được gác qua một bên: xem 
mọi người, mọi vật đều ngang nhau, chẳng 
luyến vật này, ghét bỏ vật kia, đó là con đường 
giải-thoát khỏi các mối ràng-buộc. 


(171).- Tích chuyện các thanh-niên kính-mộ 
Tôn-giả Đại-Ca-diêp. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại tịnh-xá Trúc- 
lâm, gân thành Vương-xá, trong một kỳ giảng- 
pháp, có đề-cập đến các chàng thanh-niên kính- 
mộ Tôn-giả Đại-Ca-diếp. 


Thuở ấy, vào một ngày hội vui-vẻ, Đức Phật 
cùng đoàn tỳ-kheo lên đường đi khất-thực ở 
thành Vương-xá. Dọc đường, có một đoàn 
thanh-niên tay mang giỏ đựng các bánh 

chiên, đi hướng về công-viên để vui đùa, mà 
chẳng dưng-cúng Đức Phật cùng chư tăng. Đức 
Phật dừng lại, nói với chư tỳ-kheo: "Nẵy chư tỳ- 
kheo, hôm nay chúng ta sẽ ăn các bánh chiên 
trong giỏ kia. Người chủ các bánh chiên đó 
đang đi gần tới đây. Chúng ta hãy ngồi lại trong 
chốc lát, đợi bánh đem đến, ăn rồi sẽ đi." Đức 
Phật và chư tăng vừa ngồi xuống dưới gốc cây 


bên lề đường, thì đàng xa, Tôn-giả Đại-Ca-diệp 
cũng vừa đi tới. Các thanh-niên liền qùi xuống 
đảnh-lễ Tôn- -giả và dưng- -hiễn bánh chiên. Tôn- 
giả Đại-Ca- -diễp bảo: "Nẵầy các bạn thanh-niên, 
Thầy ta là Đức Phật đang ngồi dưới gốc cây kia 
với các tỳ-kheo. Các bạn nên đến đảnh-lễ và 
dưng bánh lên cúng-dường.” Các thanh-niên 
vâng lời dạy, đến qùi dâng bánh lên Đức Phật 
và chư tỳ-kheo. Đức Phật vui vẻ thọ-nhận, xong 
Ngài tiếp-tục lên đường. 


Bấy giờ, có vị tỳ-kheo bạch Phật: "Bạch Thế-tôn, 
các thanh-niên đã tỏ ra thiên-vị, tôn-trọng Tôn- 
giả Đại-Ca-diếp hơn cả Tăng-đoàn." Đức Phật 
bảo: "Nầy chư tỳ-kheo, tỳ-kheo nào có đây-đủ 
giới-đức như Đại-Ca-diếp thì được cả Trời, 
Người đều kính-trọng, dưng- -hiễn cho thật đầy- 
đủ tứ-sự cúng-dường. " 


Rồi Đức Phật nói lên bài Kệ sau đây: 
Người tuệ-giác, giới-hạnh đây-đủ, 
Trú Chánh-pháp, Chơn-lý chứng-ngộ; 
Việc phải làm, nay đã làm xong, 
Người ấy được công-chúng kính-mộ. 
(Kệ số 217.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Kính-mộ: Kính = kính-trọng; Mộ = ái-mộ. Kính- 
mộ = tôn-trọng và thương-mên. 


- Đại-Ca-diễp: vị đại-đệ-tử của Phật Thích-ca, 
giỏi nhứt về hạnh đầu-đà, cầm đầu Giáo-hội, 
sau khi Phật nhập Niết-bàn. Tiếng Pali là: Mahà 
Kassapa. 


- Đảnh-lễ = cúi đầu xuống, chào kính để ra mắt. 


- Thiên-vị: Thiên = nghiêng một bên; Vƒ = vị-nễ. 
Tỏ ra fhiên-vị là thiêu sự công-bảng, trọng người 
nây hơn người khác. 


- Giới-đức: Giới = điều răn-câm trong đạo; Đức 
= đức-hạnh, tánh- hạnh. Giới-hạnh đây-đủ là giữ 
tròn các giới câm, tánh-tình đáng qui. 


- Tứ sự cúng-dường: Tứ = bỗn; Sự = việc; Cúng- 
dường = cung-dưỡng, cung- -cấp đề nuôi- dưỡng. 
Đây là bốn việc mà người tín- đồ dưng- cúng cho 
các tỳ-kheo: thực-phầm, quằn-áo, giường nằm 
và thuốc men. 


- Tuệ-giác: Tuệ = trí-huệ; Giác = biết rõ; Người 
tuệ-giác là người lúc nào cũng tỉnh-táo, biêt rõ 
mình đang nói, làm, nghĩ những gì. 


- Trú Chánh-pháp: Trú = ở yên nơi đó; Chánh- 
pháp = lời dạy của Đức Phật. Người trú trong 
Chánh-pháp là người luôn tuân Chánh-pháp. 


- Chơn-lý chứng-ngộ: đã chứng-ngộ được 
Chơn-lý, tức là đã giác-ngó, hiểu rõ lẽ sống-chéết 
và con đường giải-thoát khỏi Luân-hùồi. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện rất giản-dị, các thanh-niên dưng 
cúng bánh chiên cho Tôn-giả Đại-ca- diếp, mà 
chẳng cúng Phật, vì họ chẳng biết Đức Phật là 
thầy của Tôn- -giả. Ý-nghĩa của Tích chuyện là lời 
dạy của Phật: hễ giữ đúng giới-đức, chứng-ngộ 
Chơn-lý, tuân theo Chánh-pháp là được sự 
kính-mộ của Trời và Người. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 217: 


Bài Kệ nêu rõ những đức-tánh của người đã 
hoàn-toàn giác-ngộ và giải-thoát, nên được sự 
kính-mộ của Trời và Người: luôn luôn finh-giác, 
giới-hạnh đầày-đủ, thông-thạo Chánh-pháp và 
chứng-ngộ Chơn-lý. Việc phải làm đã làm 
xong, đó là việc giải-thoát được tất cả phiền- 
não, chứng quả A-la-hán và thoát khỏi sự tái- 
sanh trong cõi Luân-hồi. 


(172).- Tích chuyện vị Trưởng-lão đắc quả A- 
na-hàm. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, 

có đề-cập đến vị Trưởng lão kia đã chứng quả 
A-na-hàm rồi mà chẳng nói cho các đệ-tử mình 
biết. 


Thuở ấy, có vị Trưởng-lão tu-tập rất chuyên- 
cần, chứng đắc được quả-vị thứ ba trong hàng 
Thanh-văn là quả-vị A-na-hàm. Nhưng Trưởng- 
lão chẳng tiết-lộ mình đã chứng quả-vị, khi 

các đệ-tử của ông hỏi ông đã chứng được quả- 
vị nào chưa. Ông nghĩ, hãy cố- găng hơn nữa đề 
chứng quả A-la-hán, cao nhứt, bấy giờ sẽ cho 
các đệ-tử biết. Nhưng chẳng bao lâu, Trưởng- 
lão qua đời mà chưa đắc được quả-vị A-la-hán. 
Các người đệ-tử có lòng thương-tưởng đến vị 
thầy của mình, mới đến thưa hỏi cùng Đức 
Phật, chẳng biết Trưởng-lão được tái-sanh vào 
cảnh-giới nào. Đức Phật bảo: "Nẵy các tỳ-kheo, 
thầy của các vị đã chứng được quả-vị thứ ba là 
A-na-hàm rồi trước khi rời bỏ thân-xác, 

nay được tái-sanh lên cõi Trời Phạm-thiên. 

Vì đã diệt-bỏ mọi ham muốn về các thú-vui vật- 
chất, và nỗ lực tinh-cần, vị Trưởng-lão đó sẽ 
chứng-đắc quả-vị A-la-hán sau này." 


Rồi Đức Phật nói lên bài Kệ sau đây, nhờ đó 
một số tỳ-kheo chứng được quả-vị A-la-hán: 
Ước-vọng đắc Niết-bàn, pháp Iy-ngôn, 
Ba quả-vị bực Hiên, trí chứng xong. 
Tâm giải-thoát hoàn-toàn khỏi dục-lạc, 
Đấy, bực Thượng-Lưu vượt trên giòng. 
(Kệ số 218.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- A-na-hàm: quả-vị thứ ba hàng Thanh-văn, còn 
gọi là Bắr-Lai, nghĩa là chẳng phải tái-sanh vào 
cõi người nữa, nơi cõi Phạm-thiên tiếp-tục tu- 
hành để chứng quả thánh A-la-hán. 

Tiếng Pali: Anàgàmi. 


- Hàng Thanh-văn: các đệ-tử sống gần bên Đức 
Phật nghe Phật giảng kinh (= thanh văn, 
Sravaka, Sàvaka) mà tu-tập đặc quả. 


- Tiết-lộ = nói rõ cho người khác biết đến. 


- Quả-vj: Quả = kêt-quả của sự tu-tập; V7 = chỗ 
ngồi. Quả-vị là cấp- -bực chứng-đắc khi tu-hành 
thành-công. Có bốn quả-vị trong hàng Thanh- 
văn: (1) Tu-đà-huờn, hay Nhập-Lưu, hay Thất- 
Lai, (Sotàpatti; (2) Tư-đà-hàm, hay Nhứt- 


lai, (Sakadàgàm!), (3) A-na-hàm, hay Bắt- 

Lai, (Anàgàmi); ba quả-vị này, vì còn phải tái- 
sanh, nên được gọi là bực Hiên; (4) A-la- 

hán (Arahanu, với ba nghĩa: (a) sáï-tặc, giết hết 
các giặc phiền-não; (b) ứng-cúng, xứng-đáng 
được Trời, Người cúng-dường; (c) vô- 

sanh, chẳng còn bị tái-sanh nữa; đây là quả- 

VỊ Thánh, cao nhứt. 


- Tái-sanh: Tái = trở lại lần sau; Sanh = sanh ra. 
Theo thuyết Luân-hồi, chúng-sanh sau khi 

chết đi, tùy theo nghiệp mà sanh lại dưới một 
hình-thức khác, trong một cảnh-giới khác. 


- Cảnh-giới: cõi sống, nơi được tái-sanh, như 
sanh vào hàng người, Trời, hay thú-vật, v.v. 


- Phạm-Thiên: cõi Trời Phạm, Brahma. Đây là 
từng trời thuộc Sãc-giới, ở vào cõi Thiên thứ 
nhứt. 


- Niễt-bàn: tiêng Phạn là Nirvana, tiếng Pali 

là Nibbana. Theo nghĩa tiếng Phạn, Nír là ra 
khỏi, Vana là rừng u-tối; Niết-bàn là cảnh-giới 
người tu-hành chứng-đắc khi đã diệt-trừ được 
hết các phiền-não, bỏ hết mọi dục-lạc, tự-tại 
trong cảnh an-vui, vắng-lặng. Có hai cảnh Niết- 
bàn: (1) Hữu-dư Niét-bàn (Sopàdisesa 
Nibbàna), chứng đắc khi còn giữ thân-tâm ngũ- 


uân; (2) Vô-dự Niết-bàn (Anupadisesa Nibbàna), 
khi đã lià bỏ thân-xác này. 

- Pháp Iy-ngôn: Ly = lià; Ngôn = lời nói. Vì cảnh- 
giới Niết-bàn thuộc về xuắt-thế-gian, nên chẳng 

thê dùng lời nói của người thế-tục mà diễn-tả 

ra đầy-đủ được. Chỉ khi chứng được Niết- 

bàn, mới biết rõ. 


- Ba quả-vị bực Hiên: ba quả-vị đầu: Tu-đà- 
huờn, Tư-đà-hàm và A-na-hàm, vân còn phải 
tái-sanh. 


- Dục-lạc: Dục = ham-muốn; Lạc = vui. Dục- 
lạc là các thú-vui vậ†-chât, tạm-bợ. 


- Ihượng-Lưu: Thượng = trên; Lưu = giòng 
nước. Chữ Thượng-lưu theo nghĩa bóng, 

nói đến các bực đã vượt lên trên các thường- 
nhơn. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện rất giản-dị, thuật lại việc một vị 
trưởng-lão đã chứng-đắc được quả-vị A-na- 
hàm, mà chẳng nói cho các đệ-tử biết, vì còn 
chờ đến lúc chứng được quả thánh: A-la-hán. 


Ý-nghĩa của Tích chuyện là lời dạy của Đức _ 
Phật: người đã diệt-bỏ mọi thú-vui dục-lạc, nỗ- 
lực tinh-cân, sẽ chứng được quả-vị Thánh, A-la- 
hán. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 218: 


Bài Kệ nầy nói về vị Trưởng-lão đã chứng-đắc 
quả-vị A-na-hàm mà chẳng nói ra. Đó là 

một đức-tánh quí của người tu-hành chơn- 
chánh, chẳng khoe-khoang quả-vị. 


Thử phân-tách từng câu của bài Kệ: 


1) Ước-vọng đắc Niễt-bàn, pháp Iy-ngôn: Mong- 
ước được chứng cảnh-giới Niết-bàn, đó là mục- 
tiêu tu-hành chơn-chánh. Niế¡-bàn là cảnh- 
giới xuât-thễ-gian, chẳng thể dùng lời nói (pháp 
Jy-ngôn) đề diễn-tả được. Chỉ khi đã chứng đắc 
Niết-bàn, mới biết rõ Niết-bàn như thế nào. 


2) Ba quả-vị bực Hiên, trí chứng xong: Trí- 
huệ đã chứng- -đắc được ba quả-vị đầu-tiên, gọi 
là bực Hiên, vì đã dẹp xong tất cả phiền-não 
trong tâm, nên Trí trở nên thanh-tịnh, thấy biết 
rõ ràng Chơn-lý. 


3) Tâm giải-thoát hoàn-toàn khỏi dục-lạc: mọi 
ham-muôn vê các thú-vui vật-chât, tạm-bợ đã 


dẹp bỏ xong, Tâm trở nên thanh-tịnh, cắt đứt mọi 
ràng-buộc. 


4) Đây, bực Thượng-Lưu vượt trên giòng: đó là 
bực thượng-Ìưu trí-thức đã vượt qua mọi ràng- 
buộc, hoàn-toàn giải-thoát, đứng trên tất cả mọi 
phàm-phu còn đang trôi lăn trong vòng sanh-tử, 
tử-sanh của Luân-hồi khổ-đau lận-đận. 


(173).- Tích chuyện gia-chủ Nan-đi-gia. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại vườn Lộc- 
uyên, gân thành Ba-la-nai, trong một kỳ giảng- 
pháp, có đê-cập đên gia-chủ Nan-đi-gia. 


Nan-đi-gia là một gia-chủ rất giàu-có ở thành 
Ba-la-nại. Sau khi nghe Đức Phật giảng về 
công-đức lập chùa-chiền để cúng-dường cho 
chư Tăng, Nan-đi-gia liền xuất tiền ra mướn 
công-nhơn xây-dựng ngôi Đại-†u-viện tại vườn 
Lộc-uyên. Cơ-sở kiến-trúc thật đồ-sộ, lầu tháp 
nóc nhọn cao vút, đầy đủ bàn-ghế, phòng ốc 
trang-hoàng rực-rỡ. Sau khi Đại-tu-viện được 
dưng-cúng lên Đức Phật, thì một lâu-đài nguy- 
nga, tráng-lệ nồi lên trên cõi Trời Đao-lợi, dành 
riêng cho Nan-đi-gia. 

Một hôm, Tôn-giả Đại-Mục-kiền-liên vận-dụng 
phép thằn-thông lên cõi Trời Đao-lợi, nhìn thây 
lâu-đài tráng-lệ dành sẵn cho Nan-đi-gia, khi trở 


về, mới đến bạch Phật: "Bạch Thế-tôn, phải 
chăng những người đã có công-đức to-lớn 
cúng-dường, được dành sẵn lâu-đài tráng-lệ 
trên cõi Trời Đao-lợi?" Đức Phật bảo: "Này Mục- 
kiền-liên, sao ông còn lại hỏi? Ông chẳng thấy 
ngôi lâu-đài nguy-nga trên cõi Trời Đao-lợi dành 
sẵn cho Nan-đi-gia, người đã dưng-cúng Đại-tu- 
viện này ở vườn Lộc-uyên đó hay sao? Chư 
Thiên trên cõi Trời Đao-lợi đang chờ ngày đón 
tiếp Nan-đi-gia, như những thân-nhơn chờ ngày 
người bà-con đi xa trở về. Những người 

làm điều thiện, khi lià bỏ cõi trần này, sẽ được 
chư Thiên trên cõi Trời Đao-lợi đón tiếp nồng- 
hậu. 


Rồi Đức Phật nói lên hai bài Kệ sau đây: 
Người rời nhà từ lâu xa vắng, 
Nay quay trở lại đặng an-toàn. 
Bà con, bè-bạn hân-hoan 
Đón mừng người ấy bình-an trở vê. 
(Kệ số 219.) 


Cũng vậy, người chuyên bê hành thiện 
Trải từ đời trước đến đời sau, 
Quả lành chờ sẵn đón chào 
Như mừng người bạn đi lâu mới vẽ. 
(Kệ số 220.) 


TÌM HIẾU: 

A.- Nghĩa Chữ: 

- Gia-chủ: Gia = nhà; Chủ = người chủ. Gia- 
chủ là chủ nhà. 

- Nan-đi-gia: tên người gia-chủ này, tiếng Palli 
là Nandliya. 


- Vườn Lộc-uyễn: Lộc = con 

nai; Uyên: vườn. Đây là khu vườn nơi Đức Phật 
thuyết-giảng Kinh Chuyến-Pháp-Luân, lần đầu- 
tiên cho năm anh em ông Kiều-trần-như nghe, 
sau khi Ngài thành Đạo. Còn gọi là Vườn 

Tiên, tiếng Pali là Isipatana, vì trước ở đây có 
nhiều vị tiên tu. 


- Ba-la-nại: tên thành-phố lớn ở Ấn-độ, nay gọi 
là Vaàrànasi. 

- Kiễn-trúc = xây-cất. 

- Đồ-sộ = to lớn. 

- Iráng-lệ = thật đẹp-đẽ. 


- Đao-lợi = cõi Trời thuộc Dục-giới, còn gọi là cõi 
Trời Tam- hập- -tam-thiên, có 33 cảnh, ở giữa có 
cung-điện của Vua Trời Đế-Thích. Tiếng Pali gọi 
cõi Trời này là Tàvatimsa. 


- Thân-thông: pháp-lực khác thường như có thể 
bay trên không, đi trên mặt nước, V.V. do 
nhờ định-lực cao trong khi tu Thiên. 


- Lià bỏ cõi trần: rời cuộc sống ở kiếp người, tức 
là chêt đi. 


- Hành-thiện: Hành = làm; Thiện = điều 
lành. Hành-thiện = làm lành 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện thuật lại việc người gia-chủ Nan-đi- 
gia xây chùa ở vườn Lộc-uyên, được dành sản 
lâu-đài tráng-lệ trên cõi Trời Đao-lợi. 


Ý-nghĩa của Tích chuyện là, hễ làm lành thì quả 
lành chờ sẵn, cũng như bà-con chờ đón người 

thân đi xa trở về. Việc thiện, cũng như điều ác, 

một khi đã làm, thì kết-quả, tốt hay xấu, sẽ chờ 

sẵn, khi đủ dịp sẽ trổ ra; đó là Luật Nhơn-quả. 


(2) Ý-nghĩa của hai bài Kệ số 219 và 220: 


Hai bài Kệ thật ra chỉ là một bài, nói về quả-báo 
lành đang chờ ngày trổ quả: đến cho người đã 
hành-thiện. Nên lưu-ý hai câu: “Người chuyên 
bê hành-thiện, Trải từ đời trước đễn đời sau", và 
nhớ rằng, quả-báo lành tuy nay chưa xảy ra, 


nhưng sớm muộn chỉ cũng có ngày trổ quả, vậy 
cứ chuyên-tâm làm lành, phước sẽ đên vê sau, 
chăng mâi. 


-OoQOGo- 


XVII.- Phẩm SÂN-HẠẬN. 
(174).- Tích chuyện công-chúa Lỗ-hi-nhi. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại Chùa Cây 
Sung, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, 
có đề-cập đến công-chúa Lỗ-hi-nhi, em của 
Trưởng-lão A-nâu-lâu-đà. 


Thuở ấy, Trưởng-lão A-nâu-lâu-đà viếng thành 
Ca-ty-la-vệ. Trong thời-gian này, các thân- 
nhơn đều đến thăm-viêng Trưởng-lão, chỉ trừ 
người em ruột là công-chúa Lỗ-hi-nhi chẳng 
thấy đến. Trưởng-lão cho người đi mời. Công- 
chúa bây giờ đang mắc bịnh cùi ( = hủi), lẫy 
khăn quàng đầu, che các chỗ lở-lói, rồi mới đến 
chùa. Trưởng-lão liền hỏi công-chúa đã có 

làm được một việc thiện nào không? Công- 
chúa đáp, chưa. Trưởng-lão khuyên công-chúa 
nên đem các đồ nữ-trang và quân-áo đẹp của 
mình ra bán, lấy tiền xây cất một phòng ăn cho 
chư Tăng ở tu-viện. Công-chúa vâng lời làm 


theo lời dạy. Bấy giờ, Trưởng-lão lại khuyên 
công-chúa, mỗi ngày nên quét-tước chung 
quanh tu-viện, gánh nước đồ đầy lu trong chùa, 
trong khi phòng ăn được xây cất. Công-chúa 
đều tuân theo lời anh mình dạy. 


Đến khi phòng ăn được xây cất xong và bàn- 
ghế được trang-hoàng đẹp-đẽ, Trưởng-lão thỉnh 
Đức Phật và chư Tăng đến tu-viện để khánh- 
thành. Sau buổi ngọ-trai, Đức Phật cho mời vị 
thí-chủ đã dưng-cúng phòng ăn. Công chúa 
được gọi đến trình-diện cùng Đức Phật. Đức 
Phật ngỏ lời tán-thán công-đức cúng-dường của 
công-chúa, và hỏi công-chúa có biết vì sao nay 
bị bịnh cùi không? Công-chúa thưa, chẳng 

biết. Đức Phật mới kê lại tích xưa như sau: 


Vào một thời xa xưa, có bà hoàng-hậu xứ Ba-la- 
nại, nhan-sắc đẹp-đẽ nhưng tánh-tình hay ghen- 
tuông. Nhà vua lại có một nàng cung-nữ trẻ đẹp 
múa hát thật khéo, được vua cưng- -chiều lắm. 
Hoàng-hậu ganh-tị, lén cho người rắc thuốc 
ngứa vào chăn-chiếu của cô cung-nữ. Rồi trong 
khi nàng múa hát, các tỳ-nữ theo lịnh của 
Hoàng-hậu, thoa phần ngứa vào mình người vũ- 
nữ, khiến cho quá ngứa ngáy, phải chạy lui về 
phòng, quấn mình trong chăn, lại càng thêm 
ngứa-ngáy. Vì tội-ác đó, hoàng-hậu nay lại tái- 


sanh làm công-chúa Lỗ-hi-nhi với căn bịnh gớm- 
ghiếc. Nghe Đức Phật kê xong, công-chúa tỏ 
lòng ăn-năn, hết sức hối-tiếc tội-lỗi đã qua. 


Bầy giờ Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây, 
nhờ đó công-chúa Lô-hi-nhi chứng được sơ-quả 
Tu-đà-huờn, và bịnh cùi cũng từ từ khỏi: 


Phải dẹp bỏ sân-hận, 
Phải lià xa ngã-mạn, 
Kết-sử phải vượt qua hết. 
Chẳng luyếễn-ái danh-sắc 
Thoát khỏi mọi lậu-hoặc, 
Phiên-não sẽ chừa người nây ra. 
(Kệ só 221.) 


TÌM HIẾU: 

A.- Nghĩa Chữ: 

- Lỗ-hi-nhi: tên vị công-chúa này, tiếng Palli 
là Hohini. 

- Chùa Cây Sung: tên ngôi tu-viện này, tiếng 


Pali là Nigrodàràma. Chữ Nigrodà có nghĩa là 
cây Sung. 


- A-nâu-lâu-đà: còn được gọi là A-na-luật, tiếng 
Palli Anuruddha 


- Ca-i}-la-vệ: thủ-đô nước Xá-vệ, quê-hương 
của Đức Phật Thích-ca; tiêng Pali 
là Kapilavatthu. 


- Khánh-thành: Khánh = mừng; Thành = xong; 
Lê khánh-thành là lễ ăn mừng việc xây-cât đã 
xong. 


- Ngọ-trai: Ngọ = 12 giờ trưa; Trai = bữa ăn 
chay. Sau bữa ngọ-irai, chăng được ăn thêm 
nữa suôt ngày, theo giới-luật Nam-tông. 


- Thí-chủ: Thí = bỗ-thí, ban 

cho; Chủ: người đứng làm chủ. Thí-chủ hay Thí- 
giả, là người cho (= bố-thí), còn người nhận gọi 
là Thọ-giả. 


- lán-thán: khen ngợi. 
- Tái-sanh: sanh trở lại, sau khi đã chết. 


- Sơ-quả: Sơ = ban sơ, đầu-tiên. Sơ-quả là quả- 
vị đâu-tiên, tức là quả-vị Tu-đà-huờn. 


- Ngã-mạn: kiêu-căng, tự xem mình là hơn kẻ 
khác, khoe giỏi. 


- Kết-sử: Kết = ràng-buộc; Sử = sai-khiến. Kết- 
sử là những tình-cảm, tư-tưởng có tánh-cách 
ràng-buộc, thúc-dục, sai- -khiến ta phải làm 

theo đường quấy. Tiếng Pali là Sanyojana, dịch 


là thúc-thẳng; thúc = ràng-buộc; thẳng = sợi 
dây; thúc-thăng là sợi dây trói buộc, dùng theo 
nghĩa bóng. 


Theo giáo-lý Bắc-tông, có tất cả 10 kéï-sử, chia 
ra: 


a) ngũ-độn-sử: (1) thân-kiến, chấp lẫy thân nầy 
làm cái Ta; (2) nghi, chẳng tin ở Chánh-pháp; 
(3) giới-câm-thủ, mê-tín tin vào các nghi-thức 
cúng-tế tà-đạo; (4) tham, (5) sân, giận-hòn. 


b) ngũ lợi-sử: (6) sắc-ái-kết, tham-luyễn cảnh 
Sắc-giới; (7) vô-sắc-ái, tham-luyễn cảnh Vô-sắc- 
giới; (8) mạn, kiêu-căng; (9) frạo, giao-động, bối- 
rối; (10) vô-minh, sự si-mê. 


Khó mà nhớ đủ mười món kết-sử, cần nhớ năm 
món chánh này, để dẹp bỏ, là: ham, sân, sĩ, 
mạn và nghi. Dẹp xong năm độn- 

sử chứng được quả-vị A-na-hàm; dẹp cả mười, 
chứng quả A-la-hán. 


- Danh-sắc: Danh = tên gọi; Sắc = vật-chất. 
Chữ Danh-sắc có nghĩa là thân và tâm; thân trỏ 
vào sắc; còn tâm trỏ vào danh. 


- Lậu-hoặc; Lậu = rỉ chảy; Hoặc = điều sai lầm. 
Chữ lậu-hoặc trỏ vào các điêu sai-lâm trong 
tình-cảm, tư-tưởng, chảy lộ ra, bộc-lộ ra, băng 


các hành-động xấu-ác. Cùng nghĩa với 
chữ phiên-não. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện thuật lại việc công-chúa Lỗ-hi-nhi bị 
bịnh cùi, bởi trong tiền-kiếp có tội-ác làm ngứa- 
ngáy một cung-nữ, vì Dụng- -dạ sân-hận thúc- 
đầy. Nay nhờ biết dưng- cúng phòng ăn cho chư 
Tăng, và làm công-quả ở chùa, mà được Đức 
Phật chỉ rõ lỗi-lầm đã qua, và nhờ biết ăn-năn, 
mà từ-từ khỏi được bịnh. 

(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 221: 

Bài Kệ kể ra những việc phải làm để phiên-não 
chừa mình ra: dẹp bỏ sân-hận, xa-lià ngã- 

mạn, vượt qua các kết-sử, bỏ luyến-ái thân- 
tâm, thoát mọi lậu-hoặc. Đây là cả một chương- 
trình tu dài hạn cả một đời, hay cả nhiều đời: 
chứng-quả A-la-hán, bằng cách diệt-tiêu tất cả 


mọi phiên-não. Nên bắt đầu bằng cách dẹp 
ngay Sân-hận. 


(175).- Tích chuyện vị Thọ-thân. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại tháp Ẩt-gia- 
la, gần thành A-la-vi, trong một kỳ giảng pháp, 


có đề-cập đến một vị thọ-thần, sống dựa vào 
cây cô-thụ trong rừng. 


Thuở ấy, có một vị tỳ-kheo muốn cất cho mình 
một cái am để tiện tu-tập. Vị ấy vào rừng, đốn 
một cây cổ-thọ, bên trên có gia-đình một vị thằần- 
linh đang trú-ngụ. Vị thọ-thần bước ra năn-ni, 
xin đừng đốn cây, làm mất nơi nương-tựa cho 
gia-đình mình. Vị tỳ-kheo chẳng nghe theo, cầm 
cưa, cưa một nhánh lớn. Vị thọ-thần liền nghĩ, 
có lẽ để đứa con nhỏ trên nhánh cây, vị tỳ-kheo 
sợ nó té xuống mà ngưng đồn chăng. Chẳng 
ngờ lưỡi cưa đi quá nhanh, khiến đứa bé té gãy 
tay. Vị thọ-thần liền nổi giận, muốn giết chết vị 
tỳ-kheo. Vừa đưa tay lên định đắm vào vị tỳ- 
kheo, thì vị thọ-thần liền nghĩ lại: "Nếu ta giết 
chết một người đang tuân theo giớï-luật, thì ta 
phải chịu quả-báo, sa vào địa-ngục. Các thọ- 
thần khác trong rừng, rồi cũng bắt chước theo 
lỗi của ta, và sẽ có nhiều vị tỳ-kheo khác bị hại 
sau này. Nhưng, tỳ-kheo tu-tập, tất có thầy dạy, 
chỉ bằng ta đến thưa cùng Đức Phật, xem Ngài 
phân-xử ra sao." Nghĩ xong, vị thọ-thần bồng 
con đến nơi Đức Phật đang ngụ và thuật lại cớ- 
sự. Đức Phật bảo: "Nây nữ-thọ-thần, bà 

rất đáng khen, biết tự kềm- chê cơn giận. Nay bà 
cứ dọn về ở trong vườn, gần nơi hương- 
phòng của ta, chẳng ai đến khuấy rối nữa." Và 


ngay hôm đó, Đức Phật ra giáo-chỉ, cắm tất cả 
ty-kheo đôn cây. 


Rồi Đức Phật nói lên bài Kệ sau đây: 


Chận cơn giận-dữ nỗi lên, 
Như xe ngon trớn, thắng liên ngừng ngay. 
Đấy là người đánh xe tài, 
Các người khác chỉ là nài cằm cương. 
(Kệ số 222.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Thọ-thân: Thọ = cây cỗ-thọ, cây to sống lâu 
năm; Thân = thân- linh. Thọ-thân là thằần-linh 
sống trên cây-cối; tiếng Pali: rukkha devatà 


- Tháp Ät-gia-la, thành A-la-vi: tên các địa-danh 
nây, tiêng Pali là tháp Aggàlava và thành Alavi. 


- Am = một căn nhà nhỏ, sơ-sài, dùng làm nơi 
trú-ngụ cho người ân-tu. Còn gọi 
là cóc, hay thát, hoặc tfnh-xá. 


- Giới-luật: các điều răn-câm trong đạo Phật mà 


vị tỳ-kheo phải tuân theo. Giữ đúng giới-luật là 
người cógiới-đức thanh-tịnh. 


- Quả-báo: kết-quả của việc ác sẽ xảy ra sau 
nây cho kẻ làm ác. 


- Điạ-ngục: Đia = đất; Ngục = nhà giam tù. Theo 
thuyết Luân-hôi, kẻ làm ác, khi chết đi, phải sa 
vào nơi u-tôi, chịu hình-phạt nặng-nê đê đên lại 
tội-ác đã gây lúc còn sông. 

- Kêm-chế: giữ-gìn chẳng cho xảy ra; thí-dụ 
muôn ăn đồ ngọt, nghĩ răng chât ngọt dễ hư 
răng, ngưng lại chăng ăn, đó là kềm-chê. 

- Hương-phòng: căn phòng có hương thơm, 
dành riêng cho Đức Phật; tiêng Pali 

là gandhakuii. 

- Giáo-chỉ: Giáo = tôn-giáo; Chỉ = điều lịnh cắm- 
đoán. Giáo-chỉ là lịnh của Tăng-đoàn đưa ra, 
buộc mọi tỳ-kheo phải tuân theo. 

- Thắng = cái thắng, bộ-phận làm ngừng 

xe đang chạy. 

- Nài = người giữ ngựa, chỉ cầm cương, nhưng 
chăng biêt cách điêu-khiên và làm chủ được con 
ngựa. 

B.- Nghĩa Ý: 


(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện kể lại một vị thọ- thần bị xâm-phạm 
nơi cư-trú, con bị gãy tay, nỗi giận muôn giết 
người, nhưng kịp nghĩ lại, chận được niềm sân- 
hận. Đức Phật khen-ngợi sự biết kèm-chế sân- 
hận này. 


Ý-nghĩa của Tích chuyện: đề-cao sự tự-kềm-chế 
đê chông lại sự giận-dữ. Biêt tự-kêm-chê là tự- 
thăng được mình, còn vẻ-vang hơn là thăng kẻ 
khác. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 222: 


Bài Kệ ví sự fự-kêm-chế trước cơn giận-dữ, như 
người đánh xe có tài: thắng được xe đang ngon 
trớn; khác với người thường hay để cho cơn 
giận lôi-kéo mình vào đường tội-lỗi, ví như 

tên nài chỉ biết cầm cương ngựa mà 

chẳng điều-khiển nỗi con ngựa. 


Học thuộc bài Kệ, đề khi cần, biết tự mình... 
vuôt giận lây mình. 


(178).- Tích chuyện cô tín-nữ Úc-ta-ra. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại tịnh-xá Trúc- 
lâm, gân thành Vương-xá, trong một kỳ giảng- 
pháp, có đề-cập đến một cô tín-nữ tên là Úc-ta- 
ra. 


Thuở ấy, có một người tín-nữ tên là Úc-†a-ra, 
con gái của gia-chủ Phú-na. Một hôm, gia-đình 
ông Phú-na dưng-cúng thực-phẩm cho Tôn-giả 
Xá-lợi-phất, sau khi Tôn-giả vừa xuất cơn diệt- 
tận-định; nhờ công-đức cúng-dường to-lớn nầy 
mà gia-đình ông Phú-na trở nên giàu-có. Trong 
khi cày ruộng, ông Phú-na bắt gặp được một 
khối vàng lớn, và sau đó, được Đức Vua phong 
chức Trưởng Ty Ngân- -khố của hoàng-gia. Cô 
Úc-ta-ra về sau được gả chồng vê một gia-đình 
ngoại-đạo, rất giàu-có trong vùng. 


Từ khi về nhà chồng, cô Úc thường than-thở: 
"Tại sao cha ta lại gả ta về một nơi như tù-ngục 
thế này, cả tháng chẳng được trông thấy một vị 
tỳ-kheo đi khất-thực, cả năm chẳng được cúng- 
dường Đức Phật và Tăng- -đoàn." Lời than-thở 
của cô Úc được cha cô nghe đến, mới gởi tới 
cho một số tiền to là mười lăm ngàn tiền vàng. 
Cô Úc liền thưa cùng chồng, muốn đem tiền ra 
thuê một người dâm-nữ, thay-thế cô trong mười 
lăm ngày để phụng-sự cho chồng. Còn cô, cô 
xin được phép tổ-chức lễ trai-tăng dâng-cúng 
thực-phâm lên Tăng-đoàn trong thời-gian đó. 
Người chồng ưng-thuận và một cô dâm-nữ, tên 
là Sĩ-mã, nhan-sắc đẹp-đẽ được chọn về nhà 
thay-thế cho cô Úc. 


Sáng sớm hôm ấy, cô Úc đang bận rộn nấu- 
nướng thực-phẩm trong nhà bếp, chồng 

cô đứng nhìn qua cửa số, miệng mỉm cười, nói 
lâm-bâm: "Sao mà nó ngu-dại đến thế! Chẳng 
biết ta đang hưởng thú-vui cùng người đẹp, mà 
cả buổi lại đi lo nầu-nướng cực nhọc thế kia!" 
Cô dâm-nữ Sï-mã nghe thấy thé, tỏ lòng ghen- 
tức với người vợ chánh-thức là cô Úc, quên mất 
phận mình là người vợ hờ trong nhà. Cô ta bỗng 
nôi lên - -định xâu-ác, muốn đem cả cái chảo bơ 
chiên nóng đỗ lên đầu cô Úc cho bỏ ghét. Trong 
khi đó, lòng cô Úc lại rất nhẹ-nhàng, thanh-thản, 
nghĩ rằng, nhờ có Sĩ-mã mà mình mới được tự- 
do, có đủ thời-giờ chuẩn-bị lễ cúng-dường, và 
sẽ được nghe giảng Chánh-pháp nhiệm- mầu 
của Đức Phật. Bỗng đùng một cái, cô Sĩ-mã 
bước đến gân cô Úc, trút cả chảo bơ chiên nóng 
lên đầu cô Úc. Trong cơn bàng-hoàng, cô Úc 
nghĩ: 'Nếu ta có ý oán-hờn Sĩ-mã, thì cho chảo 
bơ nây làm phỏng hết đầu ta; nếu lòng ta chẳng 
có ý-định thù-oán Sĩ-mã, xin nguyện cho chảo 
bơ chẳng hại chi đến ta cả." Lạ thay, bơ vừa 
chảy đến tóc, liền nguội lại và cô Úc chẳng bị 
phỏng. Đây- -tớ xúm lại, chực đánh cô Sĩ-mã, thì 
cô Úc liền can, nói nhờ có cô Sĩ-mã mà mình 
mới được tự-do chuẩn- bị lễ trai- tăng. Cô Sĩ-mã, 
lòng đầy hồi-hận, qùi xuống xin cô Úc tha tội 
cho. Cô Úc nói: "Hãy đợi Đức Từ-phụ đến đây, 


ta trình cớ-sự, mới biết phải tha-tội hay không.” 
Cả nhà đều tưởng cô Úc sẽ mời ông Phú- -na là 
cha ruột của cô đến để thưa hỏi, nhưng cô Úc 
lại bảo tiếp: "Ta nói Đức Từ-phụ, chẳng phải là 
cha ruột của ta là người đã đưa ta vào vòng 
sanh-tử của Luân-hồi này, mà chính là Đức 
Phật, vị Từ-phụ, người cha tinh-thần, đã chỉ cho 
ta biết con đường lành thoát khổ khỏi cõi Ta-bà 
này." 


Đến trưa, khi Đức Phật và chúng tăng đến nhà 
thọ-thực xong, sau khi nghe người nhà thuật lại 
việc xảy ra buổi sáng, Đức Phật liền hỏi: "Nẵầy 
tín nữ Ủc-ta-ra, khi bị cô Sĩ-mã đỗ bơ nóng lên 
trên đầu, trong lòng tín-nữ đã nghĩ như thế 
nào?” Cô Úc thưa: "Bạch Thế-tôn, con lúc đó 
nghĩ rằng, nhờ có chị Sï-mã thay-thế cho con 
phục-vụ chồng con, mà con có được tự-do 
chuẩn-bị thực-phâm cúng dường Tăng-đoàn, đó 
là một ơn lớn đối với con, nên lòng con chẳng 
hề oán-giận chị Sĩ-mã chút nào cả, trái lại tâm 
con lúc nào cũng rải lòng Từ đến chị Sĩ- 

ã.' Đức Phật khen ngợi: "Lành thay! Lành 
Hội! Tín-nữ Úc-ta-ra, với tắm lòng bao-dung, 
cô đã chinh-phục được người vì ganh-ghét đã 
làm hại cô; với tắm lòng vô-não-hại, cô đã 
chinh-phục được kẻ vì sân-hận đã hành-hung 
mình; với tắm lòng khoan-hậu, cô sẽ chinh- 


phục được những kẻ bủn-xỉn; với tắm lòng tôn- 
trọng Sự- Thật, cô sẽ chinh-phục được những kẻ 
nói dôi." 


Rồi Đức Phật nói lên bài Kệ sau đây: 


Vô-sân chế-phục giận-hòn, 

Điêu thiện phải thắng, phải hơn điêu tà. 
Trị xan-tham, chính là bồ-thí, 
Chống hư-ngụy, Chơn-lý đề-cao. 
(Kệ số 223.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


-Tín-nữ: Tín = tin-tưởng; Nữ = phụ-nữ, đàn- 
bà. Tín-nữ là người phụ-nữ có lòng tin-tưởng nơi 
Phật, Pháp và Tăng. Phái nam gọi thiện-nam. 


- Úc-ra-ra, Phú-na, Sĩï-mã: tên các người nầy 
tiêng Pali là Uifara, Punna, Sirimà. 


- Trúc-lâm, Vương-xá: tên tịnh-xá và thành này, 
tiếng Pali là 

vườn Veluvana, thành Rajàgaha. Vua Tần-bà- 
sa-la (Bimbisara) xây cất tịnh-xá Trúc-lâm, trong 
vườn Trúc, dưng-cúng Đức Phật và Tăng-đoàn. 


- Diệt-tận-định: Diệt = trừ dứt; Tận = hết - 
cả; Định = tâm-trạng người tu Thiên đã lăng- 


đọng, an-ỗn. Diệr-tận-định là tình-trạng tâm 
vắng-lặng, dứt được mọi cảm-giác và tri-giác, 
trong cơn đại-định, vượt qua khỏi cảnh-giới đềệ- 
tứ-thiên. Tiếng Pali là Nirodha Samàpatti. 


- Tôn-giả Xá-lợi-phất: tên vị đại-đệ-tửừ của Phật 
Thích-ca, tiếng Pali là Sariputfa; người nỗi tiếng 
là thông-minh vào bực nhứt. 


- Ngoại-đạo = Ngoại = ở ngoài; Đạo: ở đây chỉ 
vê đạo Phật. Ngoại-đạo là những giáo-phái tu- 
hành chẳng theo đạo Phật. Có tất cả sáu phái 
vào thời Đức Phật, gọi là lục-sư ngoại-đạo. 


- Trưởng Ty Ngân-khô của hoàng-gia: Ngân-khô 
của hoàng-gia là kho bạc của Nhà Vua. Trưởng- 
ty Ngân-khô là vị giữ chức chủ kho bạc. 

- Dâm-nữ = người đàn-bà bán sắc-đẹp để mua 
vui cho đàn-ông. 

- Phụng-sự, phục-vụ = theo hầu-hạ, giúp-đỡ. 

- Vợ hờ: người tạm-thời làm vợ, chẳng phải là 
vợ chánh-thức. 

- Phỏng = da phồng, sưng lên; tiếng miền Bắc 
là bỏng. 

- Bàng-hoàng = còn đang phân-vân, lo-ngại, 
chưa tỉnh-táo. 


- lraI- lăng: Trai = bữa ăn chay: Tăng =u-sĩ 
Phật-giáo. Lễ Trai-tăng là lễ dưng-cúng thực- 
phẩm lên cho các vị tỳ-kheo. 


- Từ-phụ: Từ = từ-Di, hiền-lành, đem lòng 
thương muốn cứu-khổ cho kẻ khác; Phụ 

= cha. Đắng Từ-phụ tức là Cha lành, chỉ Đức 
Phật. 


- Vòng sanh-tử của Luân-hôi: theo thuyết Luân- 
hôi, chúng-sanh chêt đi, tùy theo nghiệp lành 
hay dữ mà tái-sanh lại ở cõi đời nây. 


- Cõi Ta-bà: cõi chúng ta đang sanh-sông đây. 
Đây là cõi Nhân-độ (Phạn = Saha) chúng-sanh 
phải kham-chịu sướng ít mà khô nhiêu. 


- Thọ-thực: Thọ = nhận; Thực = ăn. Tiếng nhà 
chùa, có nghĩa là ăn. 

- Rải lòng Từ = trong tâm nghĩ điều lành hướng 
vê người kia. 


- Bao-dung: Bao = che-chở; dung = dung-thứ, 
tha cho. Lòng Bao-dung là lòng nhơn-từ, hay 
tha thứ cho kẻ khác. 


- Chinh-phục: Chinh = đánh lây; Phục = hàng- 
phục, bắt phải theo lịnh mình. Chinh-phục được 


ai là khiến kẻ ấy phục và nghe theo mình. Cùng 
nghĩa với chữ Chê-phục. 


- Vô-não-hại: Vô = chẳng; Não = phiền-não; Hại 
= = hiếp- đáp. Lòng vô-não-hại là lòng từ-bi, chẳng 
hề làm hại ai, chẳng gây phiền-não cho ai. Tiếng 
Pali là ahimsa. 


- Hành-hung: Hành = làm; Hung = hung-dữ, 
ác. Hành-hung ai là làm cho kẻ ấy phải 
chịu đau-đớn, khô-sở. 


- Khoan-hậu: Khoan = rộng-rãi, Hậu = dày, 
nhiêu. Lòng khoan-hậu là lòng rộng-rãi, hay 
hiên-tặng nhiêu cho kẻ khác. 


- Xan-tham, Bủn-xin = Xan = bỏn-sẻn, rít-róng, 
quá hà-tiện. Tánh-tình xan-tham, bủn-xỉn chỉ biết 
ham cho mình có thật nhiều và chẳng hề chịu 
bố-thí chút gì cho ai cả. 


- Vô-sân: Vô = chẳng; Sân = giận. Lòng vô- 

sân trái với sự giận-hờn. 

- Hư-nguy: Hư = hư-dỗi, chẳng thiệt; Ngụy = giả- 
dôi, chăng đúng với Sự-thật. Hư-ngụy là giả-dôi, 
giả-tạo, bây đặt láo. 


- Chơn-lý = Sự-Thật. 


- Đê-cao: được nêu cao lên để mọi người bắt 
chước theo. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện tuy dài, có thể tóm gọn lại như sau: 
Cô Úc-ta-ra, mặc dầu bị đổ bơ nóng lên đầu, 

vẫn chẳng giận người làm quấy, mà còn rải lòng 
Từ-bi đến cho người đó. Đức Phật khen-ngợi 
thái-độ đáng quí đó và dạy ta những đức- 

tánh: vô-sân để kèm-chế sự giận-dữ; vô-não- 
hại đễ chinh-phục kẻ hành-hung; khoan-hậu đễ 
diệt bụng rít-róng; biết trọng Sự-thât đễ khuất- 
phục người nói dối. 

(2) Ý-nghĩa của bài Kệ só 223: 


Bài Kệ nầy khó nhớ vì có nhiều danh-từ chuyên- 
môn; xin chịu khó xem lại phần Tìm hiểu. 

Các đức-tánh kế trong bài Kệ giúp ta 

thăng được chính ta: thắng tánh hay giận của 
mình, thắng lòng bỏn-xẻn chẳng chịu bố-thí, 
thắng được sự hay binh-vực mình để nói sai 
Sự-thật. Tự thắng mình là chiến- -thẳng vẻ-vang 
nhứt, như Phật đã dạy. 


(177).- Tích chuyện Tôn-giả Mục Kiên-liên hỏi 
Phật. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp 

có đề-cập đến các câu hỏi của Tôn-giả Đại Mục- 
kiền-liên. 

Thuở ấy, Tôn-giả Đại Mục-kiền-liên, một hôm 
dùng thằn-thông lên viếng trên cõi Trời. Tôn-giả 
thấy các thiên-nam, thiên-nữ đang vui sống 
thảnh-thơi trong các lầu-đài nguy-nga tráng-lệ. 
Tôn-giả mới hỏi các vị ấy: "Do đâu mà được 
sanh lên cõi Trời?" Một vị đáp: "Chẳng phải 

tôi đã bố-thí thật nhiều của-cải, hay chăm nghe 
Chánh-pháp mới được sanh lên cõi Trời. Tôi chỉ 
biết luôn luôn nói đúng theo Sự-thật, có làm sao 
thì tôi nói làm vậy, thôi." Một vị thiên-nữ lại đáp: 
“Trong đời trước, tôi làm nô-lệ cho một ông chủ 
rất khó tánh; bị rầy, bị đánh, tôi chẳng hề giận 
hay oán chủ chút nào, nhờ đó mà được sanh 
lên đây.” Một vị thiên-nam khác lại nói: "Còn tôi, 
tôi nhớ chỉ có mấy lần tặng cho kẻ khác một 
khúc mía, một trái cam, hay một bó rau; nhờ 
phước đó mà tôi được làm thiên-nam sống ở cõi 
trời này." 


Khi trở về dương-thế, Tôn-giả đến bạch Phật: 
"Bạch Thế-tôn, có phải chăng chỉ cần biết giữ lời 
nói đúng Sự-Thật, chỉ cần biết kèm-chế mình 
chẳng giận-hờn, chỉ cần hiến-tặng những vật 


nhỏ-mọn như khúc mía, bó rau, mà tất cả đều 
được sanh lên cõi Trời chăng?" Đức Phật đáp: 
Này Mục-kiền-liên, sao ông còn lại hỏi; bộ ông 
chẳng chính mắt thấy, chính tai nghe các thiên- 
nam, thiên-nữ đã nói với ông những gì trước đó 
hay sao? Ong chớ có nghi-ngờ, một công-đức 
dù nhỏ bé, được làm với tắm lòng thành, 

cũng đưa ta tái-sanh lên cõi Trời, hưởng phước 
dài lâu." 


Rồi Đức Phật nói lên bài Kệ sau đây: 


Nói lên lời chánh-chơn, 
Chăng nỗi cơn giận-hờn, 
-H, cũng cho, khi được hỏi: 
Đây là ba đường lên tới cõi Trời. 
(Kệ số 224.) 
TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Tôn-giả Đại Mục-kiên-liên: Tôn = đáng 

kính; Giả = người. Đại Mục-kiên-liên = tên của 
tôn-giả tiếng Pali là Mahà Moggallàna. Tôn-giả 
là vị đại-đệ-tử của Phật Thích-ca, giỏi nhứt về 

thần-thông. 


- Thân-thông: các khả-năng đặc-biệt nhờ nơi 
định-lực cao, như bay trên không, đi trên mặt 
nước, v.V. 

- PThiên-nam, Thiên-nữ: Thiên = trời; các chúng- 
sanh ở cõi Trời. 

- Nô-lệ = đầy-tớ ở suốt đời với chủ, chẳng có tự- 
do cá-nhơn. 

- Dương-thế: tức là cõi trần, nơi ta đang sống 
đây. 

- Bạch = thưa hỏi với bực trưởng-thượng. 

- Tái-sanh: Tái = một lần nữa; Tái-sanh là được 
sanh lại lân nữa. 

- Công-đức: việc thiện tạo nên phước về sau. 

- Chánh-chơn: chơn-chánh, đứng-đắn, đúng với 
Sự- [hật. 

B.- Nghĩa Ý: 

(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 

Tích chuyện kế lại việc Tôn-giả Mục-kiền-liên 
lên thăm-viêng cõi Trời, và nghe các thiên-nam, 
thiên-nữ cho biêt do đâu mà được sanh lên 


trên đó: biết nói đúng theo Sự-thật, chẳng giận- 
hờn, tặng cho kẻ khác vài vật nhỏ mọn như 


khúc mía, bó rau, v.v. Đức Phật xác nhận, 
đường lên cõi Trời chỉ cân làm một công-đức 
nhỏ với tâm lòng thành mà thôi. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 224: 


Bài Kệ vạch rõ con đường lên cõi Trời: (1) nói 
lời chơn-chánh; (2) chẳng nỗi giận; (3) dầu có ít, 
nhưng được ai hỏi xin, cũng đem cho. Nếu biết 
làm đúng, với tắm lòng thành, Đức Phật nói sẽ 
được tái-sanh lên cõi Trời hưởng phước dài lâu. 


Theo trong Kinh Thập Thiện Nghiệp-đạo, người 
nào giữ đúng mười điều lành này, sẽ sanh lên 
cõi Trời: (1) về thân, có ba việc là chẳng sát- 
sanh, chẳng trộm-cắp, chẳng tà-dâm; (2) 

về miệng, có bốn việc là chẳng nói dối, chẳng 
nói đâm-thọc, chẳng nói lời thô-ác, chẳng lời vô- 
nghĩa ( = ngồi lê đôi mách), (3) về ý, có ba việc, 
chẳng tham, chẳng sân (giận), chẳng có tà-kiên 
(ý-kiến sai-lầm). 


(178).- Tích chuyện một người Bảà-la-môn tự- 
nhận mình là cha của Đức Phậi. 


Vào một thời kia, Đức Phật trú tại rừng An-già, 
gân thành Sa-kê, trong một kỳ giảng- pháp, 

có đề-cập đến một người Bà-la-môn tự nhận 
mình là cha của Đức Phật. 


Một hôm, Đức Phật và chư tỳ-kheo đi vào thành 
Sa-kê để khất-thực. Dọc đường, Ngài gặp một 
người Bà-la-môn già-cả đến gân và nói: "AI này 
con, sao lâu quá chẳng thấy con về nhà. Con 
hãy theo cha vê, kẻo mẹ con trông con lắm đó." 
Rồi người ấy liền thỉnh Đức Phật và chư Tăng 
về nhà dưng-cúng thực-phẩm. Khi Đức Phật và 
các ty-kheo bước vào phòng khách, bà Bà-la- 
môn đã ân-cần nói: "Đã hèn lâu, con mới về 
nhà. Nào sắp nhỏ đâu, hãy mau ra chào đón 
người anh-cả của các con đây!" 


Kê từ hôm đó, vợ chồng người Bà-la-môn 

già đó tiếp-tục hàng ngày cúng-dường Đức Phật 
và chư Tăng. Họ được nghe Đức Phật giảng- 
dạy Chánh-pháp, và chẳng bao lâu cả hai vợ 
chồng đều chứng- -đắc được quả vị A-na- 

hàm. Đức Phật và chúng Tăng mới lưu lại rừng 
An-già trong ba tháng, nhờ đó, vợ chồng người 
Bà-la-môn chứng được quả-vị A-la-hán, rồi 
nhập Niết-bàn. 


Chư Tăng rất ngạc-nhiên thấy tại sao vị Bà-la- 
môn và vợ lại tự nhận họ là cha mẹ của Đức 
Phật, và nay họ được tái-sanh về cõi nào. Đức 
Phật bảo: "Trong tiền-kiếp, cách đây một ngàn 
năm trăm đời, ông bà ấy đã có thời làm cha mẹ 
ta, đã có thời làm chú bác ta. Họ nay 


chứng được quả-vị A-la-hán rồi, chẳng còn phải 
tái-sanh nữa, hăng tự-tại trong cõi Niêt-bàn an- 
lạc." 


Rồi Đức Phật nói lên bài Kệ sau đây: 


Người hiền chẳng hại nhân. 
Thường tự-chế tâm-thân, 
Hướng đến cõi Niết-bàn bắt-diệt, 
Đến đấy, phiên-muộn đêu dứt hết. 
(Kệ số 225.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Bà-la-môn: giai-cấp thứ nhứt của Ấn-độ xưa, 
hạng người tu-sĩ. Có bốn giai-cấp: (1) Bà-1a- 
môn (Brahmana), tu-sĩ; (2) Sát-đế-lợi (Khat- 
fiya) vua, quan; (3) Phệ-xá (Vessa), buôn-bán; 
(4) Thủ-đà-la (Suddà), công nhơn, nông-phu. 


- Hừng An-già, thành Sa-kê: tên hai địa-danh 
nây, tiêng Pali là rừng Anjana, thành Sàketa. 
- Anh-cả: người con trai lớn nhứt trong gia-đình. 


- A-na-hàm: quả-vị thứ ba trong hàng Thanh-văn 
( = các đệ-tử Phật, sống gần Phật, nghe kinh mà 
tu-tập.) Chứng được quả-vị này, hành-giả đã 
dứt trừ được năm món phiền-não: (1) thân- 


kiến ( = chấp thân này làm Ta), (2) nghi-ngờ vẻ 
Chánh-pháp, (3) giới-câm-thủ ( = tin theo các 
nghi-thức cúng-tế của ngoại-đạo), (4) tham, (5) 
sân ( = giận). Tiếng Pali: Anàgàmi, dịch là Bắt- 
Lai, chẳng còn tái-sanh vào cõi người 


- A-la-hán: quả-vị Thánh, cao nhứt trong hàng 
Thanh-văn. Đến quả-vị nầy, hành- -giả dẹp xong 
tất cả phiền-não, lìa xa mọi ham-muốn sống tự- 
tại trong cảnh-giới Niết-bàn. Palli 

là Arahani, theo nghĩa chuyên-môn là (1) vồ- 
sanh, hết bị tái-sanh; (2) sát tặc, giết hết giặc 
phiền-não; (3) ứng-cúng, xứng-đáng được Trời 
và Người cúng-dường. 


- Niễt-bàn: tiêng Phạn là Nirvana; Pali 

là Nibbana, có nghĩa là ra khỏi rừng phiền-não 
u-tối, sống trong cảnh an-nhiên và tự-tại. Đây là 
cảnh-giới xuất-thế-gian, chẳng thể dùng lời nói 
thường mà giải-nghĩa được; ai chứng Niết-bàn, 
báy giờ mới tự mình biết cảnh này ra sao. 


- Tiên-kiếp: kiếp trước. Theo kinh- 

sách, kiếp, hay kiếp-ba (Phạn: Kalpa) là khoảng 
thời-gian rất dài; một tiểu-kiếp dài hơn16 trìệu 
năm, gồm có kiếp tăng, kiếp giảm, thành 

một frung-kiếp; bỗn trung-kiếp: thành, trụ, hoại, 
diệt, thành một đại-kiếp, kéo dài khoảng 1 tỷ 300 


triệu năm; trong khi đó đời sống con người 
chăng lâu hơn 100 năm. 


- Tự-tại = tự-do; ngoài đời nói f-do, trong Đạo 
gọi fự-iại. 


- Hại-nhân: Nhân = người; Chẳng hại-nhân 
= chăng làm hại người. 


- Tâm-thân = thân-tâm, thân-thê và tâm-linh. 

- Tự-chế: tự mình kềm-chê mình, giữ sao chẳng 
làm điêu quây-ác 

- Bắt-diệt: Bất = chẳng; Diệt = tiêu-diệt, 

mât. Bâr-diệt là còn hoài. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện rất giản-dị: một người Bà-la-môn tự 
nhận đã làm cha của Đức Phật trong một tiền- 
kiếp. Điều nầy được Đức Phật xác-nhận 

là đúng. Tuy giản-dị, nhưng Tích chuyện mang 
hai ý-nghĩa rất quan-trọng về giáo-lý: 


1) Đời sống con người chẳng phải chỉ thu-hẹp 
vào khoảng thời-gian trăm năm rồi hết luôn, 

mà đã bắt đầu từ nhiều đời trước, và sẽ kéo dài 
vào nhiều đời sau nữa. Đó là lý-thuyết vô-thuỷ ( 


= chẳng biết chắc được lúc khởi-fhuỷ ) và vô- 
chung ( = chẳng biết được đến lúc nào chung- 
cuộc, sẽ chấm-dứt), của đời sống, của thế-giới, 
của vũ-trụ. 


2) Chúng- -sanh trôi-lăn trong vòng sanh-tử, tử- 
sanh của Luân-hồi, trong kiếp sông có thể làm 
cha, làm mẹ lẫn cho nhau. Vì lẽ nây, trong Đạo 
Phật, dạy ta phải thương- yêu mọi chúng-sanh, 
có thể đó là thân-nhơn của ta trong kiếp trước 
hay vào kiếp sau. Đấy là căn-bản của lòng từ- 
bí, thương-yêu hết mọi chúng-sanh, chẳng còn 
phân-biệt. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 225: 
Thử phân-tách từng câu của bài Kệ: 


1) Người hiên chẳng hại-nhân: Chữ Hiên ở đây 
có hai nghĩa: (a) theo nghĩa thường là hiên- 
lành; (b) theo nghĩa chuyên-môn, bực Hiên là 
những người đã chứng-đắc được một trong ba 
quả-vị đầu-tiên là Tu-đà-huờn, Tư-đà-hàm và A- 
na-hàm. Tính theo số lần phải tái-sanh, thì Tu- 
đà-huờn còn sanh lại bảy lần, gọi là Thất- 

Lai; Tư-đà-hàm còn sanh lại một lần, gọi 

là Nhát-Lai, còn A-na-hàm, chẳng phải tái-sanh 
vào cõi người nữa, nên gọi là Bá¡-Lai. Đến 


bực Hiên, tâm đã thanh-tịnh, dứt trừ được sân- 
hận, nên chăng hê làm hại đên chúng-sanh nữa. 


2) Thường tự-chê tâm-thân: vì lúc nào cũng tỉnh- 
giác, bực Hiên biêt giữ-gìn ba nghiệp: thân, 
miệng và ý cho trong-sạch. 


3) Hướng đến cõi Niết-bàn bắt-diệt: lẫy Niết-bàn 
làm mục-tiêu tu-tập, nghĩa là dứt trừ mọi phiên- 
não đê được tự-iại mãi ( = bât-diệt) 


4) Đến đây, phiên-muộn đêu dứt hết: 

"Đến đấy" là đến đâu? Đến được cảnh Niết- 
bàn; đó chẳng phải là một nơi chốn nào riêng- 
biệt trong trời đất, mà chính là ngay trong tâm, 
tâm đã thanh-tinh. 


(179).- Tích chuyện nô-tỳ Phú-na. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại núi Linh- 
thứu, gân thành Vương-xá, trong một kỳ giảng- 
pháp, có đề-cập đến một người nô-lệ gái tên là 
Phú-na. 


Thuở ấy ở gần thành Vương-xá, có một người 
nô-lệ gái tên là Phú-na, mỗi đêm phải thức 
khuya để giã gạo. Trong phút chốc ngồi nghỉ 
mệt, Phú-na nhìn lên lưng-chừng núi thấy 
Trưởng-lão Đắc-ba đang hướng-dẫn các tỳ- 
kheo quay trở về tịnh-xá, sau khi nghe giảng- 


pháp. Phú-na suy-nghĩ: ”Thân-phận tôi-đòi của 
ta phải thức khuya giã gạo nhọc-nhẳn, thì đành 
rồi; còn các vị tu-sĩ hiền-lành kia, cớ sao lại 
chẳng đi nghỉ sớm, giờ này còn đang bận-rộn, 
có lẽ có tu-sĩ nào đang bị bịnh, hay có một con 
rắn nào đến khuấy rối chăng?" 


Sáng sớm hôm sau, Phú-na thức dậy sớm, đem 
chỗ tắm-cám vụn giã thành bột, nhồi thành bánh 
và đem nướng. Cô định mang bánh ấy ra bờ ao 
ngồi ăn. Vừa lúc ấy, Đức Phật và chư Tăng đi 
khát-thực ngang qua đó. Cô muốn đem bánh 
dưng-cúng Phật, nhưng trong lòng còn ngại, 
chẳng biết Đức Phật có khứng nhận cho hay 
không. Nhìn cô, Đức Phật đọc được tư-tưởng 
bên trong, nên Ngài bảo Tôn-giả A-nan trải toạ- 
cụ bên bờ ao, để Ngài ngồi. Cô Phú-na ngập- 
ngừng đến dưng bánh. Đức Phật vui-vẻ nhận, 
ăn xong, bảo cô Phú-na ngồi bên cạnh nghe 
Ngài giải-đáp chỗ cô còn thắc-mắc đêm 

qua. Đức Phật bảo: "Này Phú-na, con chẳng 
được đi ngủ sớm, vì con còn công-việc giã gạo 
phải làm. Còn các vị tỳ-kheo đây, cũng chẳng đi 
ngủ sớm, vì họ phải luôn luôn fnh-giác và 
chuyên-cần tu-tập về đêm." 


Rồi Đức Phật nói lên bài Kệ sau đây, nhờ đó mà 
cô Phú-na chứng được sơ-quả Tu-đà-hườn: 


Những người tỉnh-giác luôn luôn 
Ngày đêm siêng tu Tam-Học, 
Chuyên-tâm hướng về Niết-bàn, 
Mọi lậu-hoặc được tiêu-tan. 
(Kệ số 226.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Nô-tỳ, Nô-lệ: đầy-tớ ở suốt đời với chủ, chẳng 
có tự-do cá-nhơn 


- Núi Linh-thứu: núi nầy gần thành Vương-xá, 
xứ Ma-kiệt-đà, tiêng Pali là G/jhakuia. Hình 
ngọn núi giông chim kên-kên (chim thứu) 


- Phú-na: tên cô nô-lệ này, tiếng Pali là Punna. 


- Đắc-ba: tên vị trưởng-lão này, tiếng Pali 
là Dabba. 


- Toạ-cụ: Toạ = ngồi; Cụ = khí-cụ, vật- 
dụng. Toaạ-cụ là tầm nệm nhỏ, còn gọi là bó- 
đoàn, kê bên dưới đê ngôi Thiên. 


- Tỉnh-giác: Tỉnh = tỉnh-thức, chẳng mê; Giác 
= biết rõ. Người tỉnh-giác lúc đang làm, nói, 
nghĩ điều gì, thì trong tâm biết rõ và theo dõi 
mình đang làm, nói và nghĩ điều ấy, và chỉ điều 
ấy mà thôi. 


- lam-Học: Tam = ba; Học = môn học. Tam- 
Học là Giới, Định, Huệ, còn gọi là Tam vô-lậu- 
học, ba môn học khiến cho mọi phiền-não, lậu- 
hoặc chám-dứt. Nhờ giữ Giới, tự đặt mình trong 
kỷ-luật tu-hành mà tâm được an-định, chẳng 
chạy buông-lung nữa; khi tâm đã Định, thì trí- 
Huệ phát sáng lên, nhờ đó thấy rõ con 

đường giác-ngộ và giải-thoát. [heo học Tam- 
Học, là chọn con đường Bát-Chánh-Đạo. 


- Lậu-hoặc: Lậu = rỉ chảy; Hoặc = điều sái- 
quấy. Lậu-hoặc là các phiền-não như tham, sân, 
si, mạn, nghi, tà-kiễn, từ trong tâm phát lộ ra 
hành-động bên ngoài. Người nào đã dứt hết lậu- 
hoặc, thì chứng quả A-la-hán, tự-tại trong cảnh 
Niết-bàn an-lạc. 


- ©ơ-quả Tu-đà-huờn: quả-vị thứ nhứt là Tu-đà- 
huờn, hay Thât Lai 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện so sánh sự cực-khổ của người nô- 
tỳ thức khuya giã gạo với sự kiên-trì, giữ 

sự fính-thức trong tâm của các vị tu-hành chơn- 
chánh. Tỉnh-thức đê theo môn Tam-học là 

con đường tiêu-diệt phiền-não và chứng-đắc 
Niết-bàn. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 226: 


Bài Kệ khuyên ta hai điều quan-trọng: (1) luôn 
luôn chú-ý, hướng về bên trong, tâm hằng fỉnh- 
giác; (2) siêng tu Tam-học: giữ -gìn giới- 

luật thật cân-thận; giữ tâm hằng an-định thì trí- 
huệ sẽ phát-sáng. Theo được đây đủ hai điều 
này là tiến gần đến cảnh an-lạc của Niết-bàn. 


(180).- Tích chuyện chàng thanh-niên A-tu-la. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp 
có đê-cập đên thanh-niên A-tu-la và các bạn- 
hữu. 


Thuở ấy, ở nước Xá-vệ, có chàng thanh-niên 
tên là A-tu-la cùng với đông-đảo bạn-bè, 

muốn được nghe giảng Chánh-pháp, mới đến 
gặp Trưởng-lão Lê-va-ta. Trưởng-lão nhìn họ, 
trầm-ngâm, chẳng nói lên lời nào, tựa như con 
sư-tử đang năm yên trong động đá. Cả bọn rất 
thất- -vọng bỏ đi, đến gặp Tôn-giả Xá-lợi- -phất. 
Tôn-giả ân-cần thuyết- giảng cho họ nghe vê V- 
diệu-pháp, lời giảng thật thâm-trầm, ý- nghĩa thật 
sâu-xa với các chỉ- tiết thật cặn-kẽ. Họ chẳng 
hiểu nồi lẽ huyền-diệu của thời pháp, nên cũng 
thát-vọng, cùng nhau tìm đến Tôn-giả A-nan. 
Chuyến này, họ được Tôn-giả A-nan chỉ-dạy 


thật vắn-tắt thế nào là các điều căn-bản trong 
Giáo-pháp. Họ vẫn chưa thấu hiểu được nghĩa- 
lý, cho rằng bài giảng của Tôn-giả A-nan quá 
ngắn-ngủi, quá cô-đọng. 


Sau cùng, họ dẫn nhau đến yết-kiến Đức Phật. 
A-tu-la bạch Phật: "Bạch Thế-tôn, lòng chúng 
con muốn tìm hiểu cho rõ-ràng về Chánh-pháp. 
Chúng con lằn-lượt đến gặp các vị Trưởng-lão 
thông-thái như Lê-va-ta thì chẳng chịu nói gì, 
như Xá-lợi-phất thì giảng tràng-giang đại-hải, 
còn A-nan thì lại quá tóm lược. Chúng con vẫn 
còn mù-tịt, chẳng biết đường nào mà tìm hiểu 
cho thật rõ-ràng Chánh-pháp của Thế-tôn." 


Đức Phật bảo: "Này chư thiện-nam, chê-trách 
kẻ khác chẳng phải là điều gì mới lạ cả. Từ 
ngàn xưa, chẳng có ai là chẳng bị chê-trách. 
Thiên-hạ chê cả đức Vua, trách cả đức Phậi. 
Nhưng bị người khờ-dại chê-trách cũng 

chẳng đưa đến đâu. Chỉ có lời phê-bình, khen 
hoặc chê, của bực hiền-trí mới thật là lời phán- 
đoán đúng-đắn, khiến ta nên mừng khi nghe 
khen, hay nên sửa đổi lại, khi bị chê." 


Rồi Đức Phật mới nói lên các bài Kệ sau đây, 
nhờ đó mà A-tu-la cùng một sô bạn-hữu 
chứng được quả-vị Tu-đà-huờn: 


Nây A-tu-la, nên biết rõ, 

Chẳng phải chỉ ngày nay mới có, 
Tự ngàn xưa, việc đó cũng thường: 
Họ chê người nín thỉnh, 

Họ khinh kẻ lắm lời, 

Nói vừa vừa cũng trách. 
Thế-gian, chẳng có cách nào tìm được 
Người chưa hê phải rước lây lời chê. 
(Kệ số 227.) 


Từ xưa cho đến nay, 

Mãi đến tận sau nây, 
Chưa hê có những ai 
Hoặc hoàn-toảàn bị chê-bai, 
Hoặc trọn-vẹn được khen-ngọi. 
(Kệ số 228.) 


Ngày qua ngày, nhận xét rõ, 
Người trí mới khen vị đó. 
Đời sống chẳng tí vết nhơ,, 
Cả giới, định, huệ đều có. 
(Kệ số 229.) 


Ai dám khinh-chê vị ấy 
Hạnh sáng tỏ tợ vàng ròng. 
Các bực Trời khen hết lòng, 

Cả đức Phạm- Thiên cũng vậy. 
(Kệ số 230.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- A-fu-la: tên chàng thanh-niên này, tiếng Palli 

là Afula. Xin đừng lầm với chữ A-iu-la, phiên-âm 
tiêng Pali là Asura, dịch nghĩa là thần-linh, tức là 
hạng chúng-sanh có phép thằn-thông, tánh 
thường nóng-giận, lại hay tranh-chiến với các 
bực Trời. 


- Chánh-pháp: lời giảng-dạy của Đức Phật về 
con đường tu-hành đề được giác-ngộ và giải- 
thoát. 


- Lê-va-ta, Xá- -lợi-phắt, A-nan: tên các vị Tôn-giả 
này, tiếng Pali là ñevaia, Sariputta, Ànanda. 


- Trâm-ngâm = giữ sự im-lặng, đang nghĩ-ngợi. 


- Vi-diệu-pháp: Vi-diệu = nhiệm-mầu, cao- 
thâm; Pháp = pháp-tu. Vi-diệu- 

pháp (Abhidhamma), là phần Luận giảng 

về tâm-pháp, nhơn-sinh-quan ( = đời sống con 
người), vũ-tru-quan ( = sự cấu-tạo của vũ-trụ.) 


- Huyên-diệu: sâu-kín và khéo-léo. 
- Thời-pháp: thời-gian giảng pháp, bài giảng 
pháp. 


- Cô-đọng: rút lại thật ngắn-gọn, chỉ có điều 
chánh-yêu mà thôi. 


- Yết-kiến: đến gặp bực trưởng-thượng đề thưa 
hỏi. 


- Thông-thái = bực hiễu-biết thật rộng-rãi và rõ- 
ràng. 


- Iràng-giang đại-hải: Tràng = dài; Giang 

= sông; Đại = lớn; Hải = biển. Nói tràng- 

giang đại-hải là nói huyên-thiên, nhiều lời, khiến 
người nghe bị tràn-ngập chẳng hiểu được chỗ 
cốt-yếu. 


- Hiên-trí: Hiên = hiền-lành, Trí = trí-huệ. 

Chữ Hiên-trí ở đây chỉ vào các bực tu-hành đã 
chứng quả, có sự hiểu-biết đúng-đắn và rộng- 
rãi, thường chỉ dạy điều lành cho kẻ khác. Còn 
gọi là Thiện-tri-thức nữa. 


- Quả-vị Tu-đà-huờn: quả-vị thứ nhứt trong hàng 
các đệ-tử sống gần bên Phật. Người chứng quả 
Tu-đà-huờn chẳng còn chấp thân-tâm làm Ta 
nữa, chắm-dứt sự nghi-ngờ về Chánh-pháp và 
bỏ các nghi-thức cúng-tế theo tà-đạo. Tiếng Pali 
là Sofaparii, dịch là Nhập-Lưu. 


- Giới, Định, Huệ = còn gọi là Tam 
Học, hay Tam vô-lậu-học, ba môn học giúp ta 
diệt-trừ hết mọi phiền-não, chứng quả A-la-hán. 


- Hạnh sáng = giới-hạnh, đức-hạnh thật trong- 
sạch, sáng-†ỏ. 


- Phạm-Thiên: Đức Vua cõi Trời Phạm, tiếng 
Pali là Brahma. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện thuật lại A-tu-la và các bạn của 
anh, đến thưa hỏi các vị trưởng-lão, đề được. 
nghe giảng về Chánh-pháp. Họ chẳng hiểu nỗi, 
nên chê trách Ngài Lê-va-ta giữ im-lặng, Ngài 
Xá-lợi- -phát, nói nhiều quá, Ngài A-nan nói quá 
vắn-tắt. Họ đến gặp Phật và Phật dạy họ rằng, 
ở đời chẳng ai là khỏi bị chê: nín cũng bị chê, 
nói cũng bị chê, nói nhiều cũng trách, nói ít cũng 
trách. Đừng chú-trọng đến lời phê-bình của 
người khờ-dại, chỉ nên nghe lời phán-đoán của 
bực hiền-trí. 


(2) Ý-nghĩa các bài Kệ só 227, 228, 229 và 
230: 


Bốn bài Kệ sắp chung lại thành ra hai bài: (1) Kệ 
số 227 và 228 nói về sự khen chê thường- -tình 
của người đời; (2) Kệ số 229 và 230 nói về 

bực hiên đủ giới, định, huệ, được cả Trời, Người 
đều khen-ngợi. 


Các bài Kệ khuyên ta giữ giới đề lòng được an- 
định, nhờ đó mà frí-huệ phát-sanh, thây rõ được 
con đường giác-ngộ và giải-thoát. 


(181).- Tích chuyện sáu vị tỳ-kheo mang 
Quốc. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại tịnh-xá Trúc- 
lâm, gân thành Vương-xá, trong một kỳ giảng- 
pháp, có đề- -cập đến sáu vị tỳ-kheo mang quốc 
gỗ, gây ra nhiều tiếng động. 


Thuở ấy, có sáu vị tỳ-kheo thường mang 

quốc đi đi, lại lại trên sân đá, tiếng guốc khua 
vang, làm kinh-động đến các vị tÿ-kheo khác 
đang ngồi Thiền. Tiếng guốc vang đến tịnh-xá, 
khiến Đức Phật phải gọi vị thị-giả là Tôn- -giả A- 
nan vào hỏi tiếng động gì vang lên mãi thế. Khi 
biết sáu vị tỳ-kheo kia, mang guốc đi lại trong 
sân, Đức Phật ra giáo-chỉ, câm ty-kheo chẳng 
được mang quốc gỗ nữa. Đức Phật lại dạy 
thêm, tỳ-kheo phải biết giữ-gìn ba nghiệp cho 
thật trong sạch: giữ thân chẳng hành-động sái- 


quấy, giữ miệng chẳng nói lời cộc-cằn, giữ tâm- 
ý chẳng nghĩ điều đen-tối. 


Rồi Đức Phật mới nói lên các bài Kệ sau đây: 


Đừng hờn-giận, giữ thân mình, 
Chớ vì cau-có, thân sanh làm sằng. 
Hành-vi xâu, thân hằng dứt bỏ; 
Cử-chỉ lành, thân cô giữ-gìn. 
(Kệ số 231.) 


Đừng hờn-giận, giữ miệng mình, 
Chớ vì cau-có, miệng sanh cộc-căn. 
Lời thô-ác, miệng hằng dứt bỏ; 
Tiếng dịu-hiên, miệng cô giữ-gìn. 
(Kệ số 232.) 

Đừng hờn-giận, giữ ý mình, 
Chớ vì cau-có, ý sanh dữ-dẳn. 
Tà-kiến ác, ý hằng dứt bỏ 
Chánh-tư-duy, ý cố giữ-gìn. 

(Kệ số 233.) 


Bực hiên-trí chế-phục thân, 
Giữ-gìn cửa miệng, giữ an tâm mình. 
Giữ sao ba nghiệp: thân, miệng, ý 
Thanh-tịnh hoàn-toàn, điêu-phục xong. 
(Kệ số 234.) 


TÌM HIẾU: 


A.- Nghĩa Chữ: 


- Quốc: dép làm bằng gỖ. có quai. Ở Việt-nam, 
guốc làm bằng gỗ cây vông, nhẹ và ít tiếng kêu. 


- Kinh-động = gây tiêng động làm giựt mình kẻ 
khác. 


- Giáo-chỉ: Giáo = đạo; Chỉ = lịnh, sắc-chỉ. Giáo- 
chỉ là lịnh trong Đạo 


- Nghiệp = hành-động thường làm, có ảnh- 
hưởng đên đời nây và cả đời sau nữa. Có 

ba nghiệp: về thân, vê miệng và vê tâm-ý. 

- Làm sằng = làm điều sằng-bậy, làm đìều sái- 
quây. 


- Cộc-căn, thô-ác: lời nói xấu ác, dữ-dằn, mắng 
nhiệc, chửi rủa. 


- Tà-kiễn: ý-kiễn sai-làm, xâu-ác. 


- Chánh-tư-duy = suy-nghĩ chơn-chánh, đúng- 
đán. 


- Chế-phục, Điều-phục = kèm-chê, giữ-gìn đề 
tránh tội-lôi. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện kế lại việc sáu vị tỳ-kheo thiếu ý- 
thức mang quốc ởi lốp- cốp, khuấy-động các bạn 
đồng- -tu trong việc ngôi Thiền. Đức Phật liền ra 
lịnh cắm mang guốc, và dạy ta phải biết giữ gìn 
ba nghiệp: thân, miệng, ý cho thật trong-sạch. 


(2) Ý-nghĩa các bài Kệ só 231, 232, 233 và 
234: 


Ba bài Kệ đầu dạy giữ-gìn thân-nghiệp, khẩu- 
nghiệp và ý-nghiệp cho thật trong-sạch. Bài Kệ 
sau tóm-tắt ý-nghĩa ba bài trước và chỉ cho ta 
thấy bực hiễn-trí biết điều-phục thân-tâm đề giữ 
cho ba nghiệp thanh-tlinh, nhờ đó mà được giải- 
thoát khỏi mọi khổ-đau nơi cuộc đời. 


-OoQOGo- 


XVIII.- Phẩm Ô-UÉ 
(182).- Tích chuyện con của người đô-tẽ. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳy- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, 
có đề-cập đến con của một người đò-tễ. 


Thuở ấy, ở nước Xá-vệ, có người đồ-tê chuyên 
nghề giêt thú-vật đê bán thịt trong năm mươi 
lăm năm. Mỗi ngày, anh ta chừa một miêng thịt 


lớn để nấu cà-ry ăn. Hôm ấy, anh cắt một đùi 
thịt đề dành trong. bếp, định trưa sẽ đem nấu; 
nhưng vợ anh chẳng biết, lại đem bán cho 
người mua. Đến trưa, chẳng thấy đùi thịt, 

anh đồ-tễ liền đi ra chuông bò, cắt cái lưỡi của 
con bò, đem vào nâu-nướng. Hủi thay khi ăn, 
anh nhai mạnh quá cắn trúng lưỡi của mình, 
máu chảy tuôn ra chẳng dứt. Vài hôm sau, con 
bò và cả anh đồ-tễ đều bị chết. Vì tội-ác đã sát- 
sanh trong suốt cuộc đời, nên anh đồ-tễ phải sa 
vào địa-ngục. 


Vợ người đồ-tễ, sau khi an-táng anh ta xong, sợ 
căn nhà có ma-qui, mới bán nhà, dọn đi nơi 
khác. Còn người con trai được gởi đi học nghề 
khác ở thành Ta-xi-la. Người ấy học được nghề 
thợ rèn, cưới vợ và sanh được mấy người con. 
Sắp nhỏ sau nây rất tôn-sùng đạo Phật, thường 
đến chùa nghe giảng- pháp. Chúng thấy cha 
mình đã già rồi mà chưa hiểu gì về Chánh-pháp, 
mới thỉnh Đức Phật cùng chư Tăng đến nhà 
cúng-dường. Sau bữa ngo-trai, các người con 
qùi thưa cùng Đức Phật: "Bạch Thế-tôn, chúng 
con soạn lễ trai-tăng nầy, để cầu phước cho cha 
của chúng con. Kính mong Thế-tôn giảng một 
bài pháp đặc-biệt cho cha chúng con 

nghe." Đức Phật bảo: "Này thiện-nam-tử, ông 
nay đã già rồi mà còn chưa chuẩn-bị đầy-đủ 


hành-trang cho chuyến đi xa, sang cuộc đời 
mới. Nay ông phải tự mình làm nơi nương-tựa 
cho chính mình, hãy thanh-lọc thân-tâm, diệt bỏ 
tất cả phiền-não, để sau này được tái-sanh vào 
nhàn-cảnh.” 


Rồi Đức Phật nói lên các bài Kệ sau đây: 


Thân người nay như lá tàn phai, 
Sứ-giả Tử-thân đến bên ngoài. 
Người sắp bước vào con đường chết, 
Còn thiếu tư-lương dặm đường dài. 
(Kệ số 235.) 


Hãy đắp cho mình một hòn đảo, 
Mau làm người trí-huệ tinh-chuyên, 
Lọc-sạch bợn nhơ, bỏ phiên-não, 
Người sẽ vào Thánh-cảnh chư Thiên. 
(Kệ số 236.) 


Mạng người nay sắp đến mức cùng, 
Trên đường đến gặp mặt Diêm-vương, 
Dọc đường chẳng có nơi ngừng-nghi, 

Còn thiếu tư-lương dặm đường trường. 
(Kệ số 237.) 


Hãy đắp cho mình một hòn đảo, 
Mau làm người trí-huệ tinh-chuyên, 


Lọc sạch bợn nhơ, bỏ phiên-não, 
Người đâu trở lại cảnh Sanh-Lão. 
(Kệ só 238.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Đô-iễ: Đô; Tế = giết thịt thú-vật đễ bán; kẻ 
hàng thịt. 
- oáÍ-sanh: Sát = giết; Sanh = sanh-mạng; 


Tội sáf-sanh là tội giết chết các sanh-vật. Đây 
là giới-câm thứ nhứt của người tu tại-gia. 


- Địa-ngục: Địa = đất; Ngục = nhà tù. Theo sự 
tin-tưởng của người Phật-tử, kẻ làm ác, sau khi 
chêt, phải chịu hình-phạt trong cõi u-tôi. 


- An-táng = làm đám ma, chôn-cất người chết. 
- Ta-xi-la: tên thành nầy, tiếng Pali là Taxila. 


- Cúng-dường = đọc trại chữ cung-dưỡng = 
cung-câp đê nuôi dưỡng. 


- Ngọo-trai: Ngo =12 giờ trưa; Trai = bữa ăn 
chay. [heo giáo-lý Nam-tông, sau bữa ngọ- 
trai, chư Tăng chẳng được phép ăn thêm suốt 
ngày. 


- Trai-tăng: lễ dựng-cúng thực-phẩm, quân-áo 
cho các ty-kheo. 


- Thiện-nam-tử: Thiện = lành; Nam-tử = đàn- 
ông. 


- Hành-trang: Hành = đi; Trang = trang-bị, vật- 
dụng mang theo. 


- Nhàn-cảnh = cảnh nhàn, tức là các cõi Thánh, 
sông an-lạc. 


- Sứ-giả Tử-thân: Sứ = người mang tin- 

tức đến; Giả = người; Tử-thân = thần 

Chết. Thấy có sứ-giả Tử-thân là đang có dấu- 
hiệu sắp chết 


-- Tư-lương: vật-dụng mang theo khi đi xa; 
có nghĩa là hành-trang 


- Thánh-cảnh: cảnh Thánh, ở đây, tức là các cõi 
an-nhàn trên trời. 


- Diêm-vương: vua cõi âm; theo sự tin-tưởng 
của người Phật-tử, mọi người khi chêt sẽ chịu 
sự phán-xét tội, phước của Diêm-vương. 


- Cảnh Sanh-Lão: cảnh sanh ra rồi già đi; tức là 
cuộc sông ở trong vòng lân-quân của Luân-hôi, 
sanh ra đê lại chêt đi, rôi tái-sanh nữa. 


- Ô- -uễ: dơ- -dáy, đen-đúa, bẳn-thỉu. Ở đây, Ô- 
uễ ám chỉ các phiền-não làm cho tâm bị bợn- 
nhơ, phải thanh-lọc cho sạch. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện có hai phân, phân đầu nói về ông 
đồ-tễ, vì tội-ác sá†-sanh, giết thú-vật lây thịt bán, 
phải sa địa- ngục; và phân thứ nhì nói vê người 
con trai của ông, về già được nghe Đức Phật 
giảng Chánh-pháp, mà được tái-sanh vào nhàn- 
cảnh. 


Ý-nghĩa của Tích chuyện là: phải chuẩn-bị hành- 
trang cho chuyến đi xa, vào đời sống mới; 
chuẩn-bị bằng cách thanh-lọc thân-tâm khỏi các 
bợn-nhơ của phiền-não. Khi tâm đã thanh-tịnh, 
gột rửa hẳn các ô-uế của phiền-não gây ra, 

sẽ được tái-sanh lên cõi Trời, và nếu tiếp-tục †u- 
hành, sẽ thoát khỏi vòng lắn-quần Sanh, Già, 
Bịnh, Chết trong cảnh khổ của cõi Luân-hồi lận- 
đận. 


(2) Ý-nghĩa các bài Kệ só 235, 236, 237 và 
236: 


Bài Kệ số 235 nhắc-nhở ta, Thần Chết đang 
chờ mọi người, vậy phải chuân-bị hành-trang 
cho chuyên đi xa. 


Bài Kệ sô 236 khuyên ta phải tự mình lo-liệu lấy, 
nương- -tựa vào chính mình bằng cách lọc-sạch 
các bợn nhơ phiên-não ra khỏi tâm, đễ được tái- 
sanh vào cõi chư Thiên. 


Bài Kệ số 237 lại nhắc nhở ta ngày trình-diện 
Diêm-vương sắp tới, phải mau mau chuẩn-bị 
hành-trang, cho chuyến đi xa, chẳng có nơi 
dừng chơn tạm nghỉ được ( = chẳng có ai là 
khỏi chết cả). 


Bài Kệ số 238 cũng lại khuyên ta sớm tự mình 
làm nơi nương-tựa cho chính mình, cũng bằng 
cách lọc sạch các bợn nhơ phiên-não ra khỏi 
tâm, để khỏi phải trở lại cảnh Sanh, Già, Bịnh, 
Chết của cõi Luân-hồi khổ-đau lận-đận. 


(183).- Tích chuyện người Bà-la-môn làm 
việc thiện. 

Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳỹ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng- pháp, 


có đề-cập đến cách làm điều thiện của một 
người Ba-la-môn. 


Thuở ấy ở nước Xá-vệ có một người Bà-la-môn 
thường đứng nhìn các vị tỳ-kheo xốc áo cà-sa 
lại cho ngay thẳng trước khi đi vào thành khất- 
thực. Người ấy nhận thấy vài vị tỳ-kheo có vạt 
áo hơi dài, chấm đất, ướt đi vì hơi sương 

còn đọng trên bãi cỏ. Sau khi chư Tăng đi vào 
thành, người Bà-la-môn liền lấy dao ra dây sạch 
các bụi cỏ. Ngày hôm sau, chư Tăng dừng lại 
sửa áo cà-sa cho chỉnh-tề, thì một vài vị lại để tà 
áo chấm vào đất ướt vừa làm cỏ xong. Người 
Bà-la-môn đợi cho đoàn khất-thực vào thành, 
mới lấy cát khô rải lên các vũng nước đọng. 
Hôm sau, trời bắt đầu nắng sớm, chư Tăng có 
nhiều vị đỗ mồ-hôi, khiến cỗ áo bị đẫm ướt. 
Người Bà-la-môn nghĩ, nên cất một trạm nghỉ 
chơn bên lề đường, để chư Tăng có nơi đứng 
sửa-soạn y-phục lại cho chỉnh- tè. Ông ta liền 
thuê người cất một trạm nghỉ mát bên đường, 
nơi các vị tỳ-kheo thường dừng chơn, để tránh 
cả khi nắng nóng và lúc mưa dầm. Khi xây cất 
xong, người Bà-la-môn thỉnh Đức Phật cùng 
chư Tăng đến làm lễ khánh-thành. Được hỏi lý- 
do vì sao cất trạm nghỉ chơn này, người Bà-la- 
môn mới bạch với Phật, từ bước một, ông đã 
làm cỏ, rải cát, rồi sau đó mới cất trạm này, để 
cúng-dường chư Tăng. Đức Phật khen-ngợi: 
"Này Bà-la-môn, công-đức hành thiện của thí- 
chủ đã được thực-hiện từng bước một, cũng 


như bực hiền-trí, ngày nầy qua ngày khác, 
chuyên-tâm lọc-sạch các bợn-nhơ lậu-hoặc từ 
từ cho đên khi được hoàn-toàn giải-thoát." 


Rồi Đức Phật nói lên bài Kệ sau đây, nhờ đó mà 
vị Bà-la-môn chứng được quả-vị Tu-đà-huờn: 


Theo thứ-tự, từ chút, từ chút, 
Người hiên-trí từng lúc, từng lúc, 
Gột sạch bợn nhơ ra khỏi lòng mình, 
Như thợ: kim-hoàn lọc vàng hết cặn. 
(Kệ só 239.) 


TÌM HIẾU: 

A.- Nghĩa Chữ: 

- Bà-la-môn: giai-cấp tu-sĩ ở Ấn-độ xưa, 

tiêng Pali là Brahmana 

- Cà-sa: phiên-âm chữ Phạn Kasaya, áo màu 
vàng choàng bên ngoài của các vị tỳ-kheo. 

- Khánh-thành: lễ ăn mừng vì được xây-dựng 
xong. 

- Hành-thiện: Hành = làm; Thiện = lành. Hành- 
thiện là làm việc lành. 


- Thí-chủ: Thí = bỗ-thí, đem cho; Thí-chủ là kẻ 
hiến- -tặng; fhọ-giả là người nhận của kẻ khác 
cho. Thí-chủ còn được gọi là đàn-việt. 


- Bợn-nhơ lậu-hoặc: Lậu-hoặc là các phiền-não 
như tham, sân, si, mạn, nghi, từ trong tâm bộc- 
lộ ra (lậu = = rỉ chảy ra) bằng hành-động xấu-ác, 
vì thế nên gọi là bợn-nhơ, chỗ dơ-dáy, bắn-thỉu, 
cần gột rửa. 


- Tu-đà-huờn: Xin nhắc lại, đó là quả-vị đầu-tiên, 
còn gọi là Nhập-Lưu hay Thấắt-Lai; tiếng Pali 
là SofapafH. 


- Hiên-trí: người tu-hành chơn-chánh, có trí-huệ 
rộng. 

- Kim-hoàn: Kim = vàng; Hoàn = vòng. Thợ Kim- 
hoàn là thợ bạc. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện thuật lại việc vị Bà-la-môn xây cất 
trạm nghỉ chơn để cúng dường chư Tăng. 
Công-đức hành-thiện nầy được thực-hiện từ từ, 
từng bước một, được Đức Phật khen ngợi. 


Ý-nghĩa của Tích chuyện là việc thanh-lọc các 
phiên-não ra khỏi Tâm, phải được thực-hiện: (1) 


từ-từ, từng bước một; (2) bền-chí, ngày này qua 
ngày khác, chẳng ngừng-nghỉ, cho đến khi được 
giải-thoát. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 239: 


Bài Kệ so-sánh việc thanh-lọc các lậu-hoặc (= 
điều sai lầm như tham, sân, si, mạn, nghi, ác- 
kiến) ra khỏi thân-tâm của người tu-hành, cũng 
như người thợ bạc lọc hết chất cặn-bã trong 
khối vàng ròng. 


Hai câu đầu nêu rõ việc thanh-lọc được tiến- 
hành từ bước một, ngày này qua ngày khác, 
chẳng ngừng. Nên học thuộc bài Kệ để tự nhắc- 
nhở mình: từ chút, từ chút và từng lúc, từng 

lúc, chẳng phút nào lơ-là cả, cho đến 

khi tâm được hoàn-toàn thanh-tinh. 


(184).- Tích chuyện ham áo cà-sa của 
Trưởng-lão Thi-sa. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳy- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng- pháp, 
có đề-cập đến lòng tham-muốn chiếc áo cà-sa 
của Irưởng-lão Thi-sa. 


Thuở ấy ở nước Xá-vệ có vị Trưởng-lão tên là 
Thi-sa vừa nhận được một bộ áo cà-sa rât đẹp 
của một người thí-chủ dưng-cúng. Cả ngày, 


Trưởng-lão cứ rờ-rẫm chiếc áo, vuốt đi vuốt lại, 
trong lòng rất ham-thích. Nhưng tối hôm ấy, 
Trưởng-lão qua đời. Vì chẳng có ai là kẻ thừa- 
hưởng chánh-thức các của-cải của Trưởng-lão, 
nên các vị tỳ-kheo đồng-tu định đem chiếc áo ra 
cắt thành từng miếng nhỏ để phân chia nhau. 
Bấáy giờ, từ trong chiếc áo, có một con rận nhỏ, 
chạy tới chạy lui lăng-xăng, trông bộ dáng như 
hoảng-hốt lắm vậy. Từ nơi hương-phòng, Đức 
Phật quán-thấy việc đó, Ngài ra lịnh cho các vị 
tỳ-kheo hãy khoan cắt tắm vải, chờ một tuần 
sau rồi sẽ phân-chia. Đến ngày thứ tám, các vị 
tỳ-kheo lấy chiếc áo cà-sa mới ra, thây có một 
con rận nằm chết khô trong lằn xếp. Họ đến 
trình Đức Phật và thưa hỏi lý-do vì sao phải 
chờ đến một tuần mới cắt nhỏ chiếc áo ra. Đức 
Phật đáp: "Này chư tỳ-kheo, trước khi nhắm mắt 
la đời, tâm-niệm của tỳ-kheo Thi-sa là ham- 
thích chiếc áo cà-sa, cho nên tà-niệm này dẫn- 
dắt Thi-sa tái-sanh làm con rận đề giữ lấy chiếc 
áo đó. Nhưng nhờ có công-đức tu-hành, nên 
bảy ngày sau mãn kiếp rận, Thi-sa được tái- 
sanh lên cõi Trời Đâu-suất. Vì lẽ đó, nên Như- 
Lai mới bảo chúng tăng hãy chờ trong một tuần- 
lễ rồi sẽ chia nhau chiếc áo. Nầy chư tỳ-kheo, 
lòng tham-ái rất là độc-hiễm, nó cũng như chất 
sét ( =rÏ) ăn mòn lần thanh sắt, rồi đưa ta tái- 
sanh vào cõi ác. Vì lẽ này, tỳ-kheo chớ nên 


tham lợi-dưỡng, mê-thích về tứ-sự cúng-dường 
của các thí-chủ." 


Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây: 


Như sét từ thanh sắt sanh ra, 
Rồi sét lại ăn mòn thanh sắt; 
Kẻ ham lợi-dưỡng tạo điêu ác, 
Ác nầy trở lại hại anh ta. 
(Kệ số 240.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Thi-sa: tên vị Trưởng-lão nây, tiếng Palli 
là Tissa. 


- Thí-chủ: Thí = bỗ-thí. Thí-chủ là người đem 
của-cải ra hiến-tặng. 


- Qua đời = chết đi. 
- Thừa-hưởng chánh-thức: người nhận-lãnh gia- 
tài. 


- Con rận: loại côn-trùng, sống trong quân-áo, 
căn hút máu người 


- Hương-phòng: căn phòng có hương thơm 
dành cho Đức Phật. 


- Quán-thẫy: ngồi Thiền, tâm an-định, nhìn thấy 
rõ trong tâm. 


- Iâm-niệm: ý-nghíĩ trong tâm. Tà-niệm = ý-nghĩ 
xâu-ác. 


- Mãn kiếp: hết kiếp; đời sống chắm dứt. 


- Trời Đâu-suất: cõi Trời cao nhứt của Dục-giới, 
hiện có Đức Đại-Bô-tát Di-Lặc đang giảng-pháp 
tại đó. Tiêng Pali là Tusiia. 


- Tham-ái = Tham = ham quá chừng; Ái = 
thương, thích. Chính lòng tham-ái là nguồn-gốc 
của khổ đau. Tiếng Pali là Tanhà. 


- Lợi- -dưỡng: tiện-nghi vật- chất để cho đời sống 
được quá sung-sướng về thễ-xác. 


- lứ-sự cúng-dường: Tứ = bốn; Sự 

= việc; Cúng-dường: cung-câp đề nuôi- 
dưỡng. Tứ-sự cúng-dường là bôn thứ vật-dụng 
mà người tín-chủ dưng-cúng cho tỳ-kheo: (1) 
thực-phâm; (2) quân-áo, (3) giường chiêu; (4) 
thuôc men. 

B.- Nghĩa Ý: 

(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện mang hai ý-nghĩa: 


1) Tầm quan-trọng của fâm-niệm vào phút lâm- 
chung: khi gân chết, trong tâm khởi tà-niệm, sẽ 
bị tái-sanh vào cõi dữ. 


2) Lời Phật dạy: dẹp tham-ái, chớ mê lợi-dưỡng, 
là lời dạy cắt-đứt nguôn -gỐC của khỗ-đau (Khổ- 
đê) dứt được vòng lắn-quần của Luân- 

hồi. Tham-ái (Tanhà) chính là Chơn-lý thứ 

hai trong Tứ-diệu-đề. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 240: 


Bài Kệ so-sánh cái hại của sự tham-ái cũng như 
chất sét từ trong thanh sắt sanh ra, rồi lại ăn 
mòn thanh-sắt. Tham-ái cũng vậy, khởi từ 

trong tâm mà ra, vì quá ham-thích, rồi bị sự 
ràng-buộc nầy mà phải chịu nhiều khô- đau sau 
nầy, trong cuộc sống Luân-hòi lẫn-quần. 


(185).- Tích chuyện tỳ-kheo Lã-lưu-đà-di. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, 

có đề-cập đến tỳ-kheo Lã-lưu-đà-di rất lười đọc- 
tụng kinh kệ. 


Thuở ấy, dân chúng nước Xá-vệ rất ái-mộ hai 

vị đại-đệ-tử của Phật Thích-ca là Tôn-giả Xá-lợi- 
phất và Mục kiền-liên. Tỳ-kheo Lã-lưu-đà-di, 
lòng hay ganh-ti, bảo với dân-chúng rằng, mình 


cũng thuyết-pháp chẳng thua gì hai vị Tôn- -giả 
kia. Họ mời tỳ-kheo Lã lên nói pháp, nhưng ông 
ta chẳng thốt nên lời. Ông ta liền bảo, hãy mời 
hai vị khác lên nói trước, rồi sẽ tới phiên mình. 
Sau khi hai vị tỳ-kheo đăng-đàn thuyết-pháp 
xong, thầy Lã bước lên, nhưng miệng lại ngậm 
câm như hến. Dân-chúng mắt cả kiên-nhẫn, 
quát-tháo lên. Lã hoảng- hốt, bỏ chạy; bị 

rượt đuôi quá, Lã lọt xuống hầm tiêu. 


Khi Đức Phật được biết sự-việc đó, Ngài dạy: 

“Này chư Tăng, Lã-lưu-đà-di chẳng có học-tập 

nhiều về Chánh-pháp. Kinh-kệ có nghe qua, 

y đâu chịu thường đọc-tụng, nên chẳng 

nhớ được gì. Chút ít gì y đã nghe, vì chẳng 

thường nhắc lại, nên đã rỉ-sét trong tâm của y." 

Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây: 
Chẳng tụng-niệm là vết nhơ Kinh-kệ, 
Chẳng siêng dọn là dơ-bẫn cửa nhà, 

Nhác lờ-đờ là sắc-đẹp phôi-pha, 
Thường bắt-cần là so-hở phòng-vệ. 
(Kệ số 24I.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- lÿ-kheo: tu-sĩ Phật-giáo, phiên-âm chữ 

Phạn Bhikkhu, còn đọc là Bí-sô, cũng gọi 

là Khât-sĩ. 

- Lã-lưu-đà-di: tên vị tỳ-kheo này, tiếng Palli 

là Làludày!. 

- Kinh-Kệ: Kinh = lời dạy đầy-đủ của Đức 

Phật; Kệ = bài thơ ngăn, tóm-tất lại bài Kinh cho 
dễ nhớ. Thí-dụ: Kính A-di-đà; Kệ sô 241,v.v. 


- Ái-mộ: Ái = thương-mến; Mộ = kính-mộ. 

- Đăng-đàn: Đăng = bước lên cao; Đàn = cái đài 
cao, đê nói pháp, hay làm lê. Đăng-đàn là bước 
lên đàn, nói chuyện với công-chúng. 

- Câm như hến: Hến = loài sò, hai vỏ ngậm lại 
kín mít. 

- Hỉ-sét = chữ này được dùng theo nghĩa bóng 
là trở nên mờ-tôi. 

- Vết-nhơ: chỗ dơ-bắn; dịch các chữ Hán-Việt 
là: ô-frược, ô-uê. 

- Nhác lò-đờ = lười-biêng, lừ-đừ, chẳng thiết làm 
việc chi cả. 


- Sắc-đẹp phôi-pha = vẻ đẹp bị giảm ởi từ từ. 


- Bắt-cần: Bất = chẳng: Cần = cân-thận. Bắt- 
cân là võ-ý vô-tứ. 


- Phòng-vệ = giữ-gìn. Ở đây, chữ Phòng-vệ có 
nghĩa là ngăn-giữ các tội-ác, chăng cho xảy ra. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện thuật lại việc buồn-cười của một vị 
tỳ-kheo, vì lười-nhác chẳng đọc-tụng Kinh-Kệ, 
nên khi lên pháp-đàn chẳng nói được lời nào, bị 
dân-chúng phản-đối, bỏ chạy, lọt xuống ... hầm 
phẩn! 


Đức Phật dạy, phải siêng đọc-tụng Kinh-kệ, nếu 
lười- -biếng thì bao nhiêu những đìều nghe dạy, 
lần lần rỉ-sét trong tâm, rồi quên mất 


Siêng đọc-tụng Kinh-Kệ như thê nào? Nếu mỗi 
ngày, có thời-khoá tụng-niệm, thì rât tt. Băng 
chăng đủ thì-giờ, thì môi tuân nên đi chùa, cùng 
tụng-niệm theo các bạn đông-tu, trong khoá lê. 
(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 241: 


Trong bài Kệ này, Đức Phật kế ra bồn điều ô- 
uê ( = nhơ-bân): 


1) Chẳng tụng-niệm là vết nhơ Kinh-Kệ: Kinh-Kệ 
chẳng nhơ, chỉ người tu-hành chẳng chịu đọc- 
tụng, đó là làm dơ- bản Kinh-Kệ. Có người thỉnh 
Kinh về, để cao trên bàn thờ Phật, mà chẳng lấy 
ra đọc và tìm hiểu để ứng-dụng tu-hành, đó 
là để Kinh đóng bụi-bặm cho...dơi 


2) Chẳng siêng dọn là do-bắn cửa nhà: vì rác- 
rên đây nhà. 


3) Nhác lò-đờ là sắc-đẹp phôi-pha: chẳng siêng 
giữ-gìn sác-đẹp, chăng năng trang-điêm, thì dù 
có đẹp cũng thiêu phân sắc-sảo. 


4) Thường bắt-câần là sơ-hở phòng-vệ: Câu này 
có hai nghĩa: (a) ai vô-ý, vô-tứ thì chẳng biết 
giữ-gìn cho khỏi bị tai-nạn; (b) ai lơ-là trong 
việc giữ giới-luật, thì tội-lỗi mới có dịp sanh ra; 
người siêng giữ giới, tâm sẽ sớm an-đ¡nh, 

nhờ đó rrí-huệ phát-sáng mà biết vững bước 
trên con đường tu-hành để sớm được giác-ngộ 
và giải-thoát. 

(186).- Tích chuyện người bị vợ ngoại-tình. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại tịnh-xá Trúc- 
lâm, gân thành Vương-xá, trong một kỳ giảng- 
pháp, có đề-cập đến một người bị vợ ngoại-tình. 


Thuở ấy ở thành Vương-xá, có một người đàn- 
ông bị vợ ngoại-†ình. Anh ta rất xấu-hỗ với mọi 
người, nên chẳng dám đến gần đám đông. 
Bằng đi một thời- -gian rất lâu, anh chẳng đi 
chùa. Một hôm vào tối ngày rằm, anh đến tịnh- 
xá Trúc-lâm. Đức Phật hỏi, sao lâu quá chẳng 
thấy anh đến nghe pháp. Anh thuật gia-cảnh 
của mình cho Đức Phật nghe. Đức Phật an- 

ủi: "Nầy thiện-nam-tử, những người đàn-bà trắc- 
nết cũng như dòng sông nước chảy, cũng như 
con đường đất để người đi qua, cũng như cửa 
tiệm bán rượu, cũng như một quán-tro trong 
đêm tối, cũng như lu nước để ngoài sân cho 
khách bộ-hành đỡ khát, họ giao-du với tất cả 
mọi hạng người chẳng kế tốt xấu. Tà-hạnh quả 
thật là một nguyên-nhơn sa-đoạ của phụ-nữ." 


Rồi Đức Phật mới nói lên hai bài Kệ sau đây: 


Tà-hạnh là vết nhơ phụ-nữ, 
Xan-tham là uế-trược người cho, 
Điêu tệ-ác quả là câu-uẽ 
Trong đời nâ y và các đời kế. 
(Kệ số 242.) 


Trong các mối bẳn-nhơ vừa điềm 
V6-minh là ô-uê cực-hiêm. 
Nây nây, hỡi các vị tỳ-kheo, 


Mau rửa sạch, theo hàng Vô-nhiễm. 
(Kệ só 243.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Ngoại-tình: Ngoại = ngoài: Tình = ái- 
tình; Ngoại-tình là đã có chông hay vợ chánh- 
thức mà còn dan-díu tình-ái với kẻ khác. 


- Trúc-lâm: tên tịnh-xá này tiếng Pali 

là Veluvana, vườn trúc. 

- Vương-xá: tên thủ-đồ xứ Ma-kiệt-đà 
(Magadha), Pali: Rà¡agaha 

- Gia-cảnh: Gia = nhà; cảnh = tình-cảnh. Gia- 
cảnh = tình-cảnh ở nhà 

- Thiện-nam-tử: Thiện = lành; Nam-tử = đàn- 
ông. Thiện-nam-tử là người tín-đồ đàn ông. Phái 
nữ gọi là Thiện-nữ-nhơn. 

- Trắc nết: tánh-hạnh chẳng ra gì, chẳng trung- 
thành với chông. 

- Giao-du: giao-thiệp, chơi-bời với nhau. 


- là-hạnh: Tà = tà-vạy, xiên-xéo; Hạnh = hạnh- 
kiêm, tánh-tình. 7Tà-hạnh, Tà-dâm là chăng 


trung-thành với chồng hay vợ, dan-díu tình-ái 
với kẻ khác; có tánh lang-chaạ. 


- Sa-đoa: rơi xuống thấp, lọt vào hạng hèn-hạ. 
- Xan-tham: bỏn-sẻn, rít-róng, quá hà-tiện. 
- Uế-trược, ô-uễ, câu-uê = chỗ dơ-bân, xâu-xa. 


- Vô-minh: Vô = chẳng; Minh = sáng. Vô-minh là 
si-mê, ngu-1ôi. 


- Cực-hiễm: cực-kỳ độc-hiêm; hết sức nguy- 
hiệm. 

- Vô-nhiễm: Vô = chẳng; Nhiễm = dính nhơ. 
Bực vô-nhiêm là bực Thánh, chăng còn bị 
phiên-não làm nhiêm-ô nữa. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tich chuyện: 


Tích chuyện kế lại việc một người đàn-ông bị vợ 
ngoai-tình, xâu-hỗ với kẻ khác, nên chẳng đi 
chùa nữa. Đức Phật an-ủi người ấy và bảo 
rằng, kẻ trắc-nết chẳng trung-thành trong tình- 
nghĩa vợ-chồng, sẽ sa-đoạ vào cõi dữ. 


Tuy Tích chuyện chỉ nói đến sự trắc-nết của 
đàn-bà, nhưng ta phải hiệu ý-nghĩa của lời Phật 
dạy, chăng phải chỉ ứng vào người đàn-bà, 


mà luôn cho cả đàn-ông. Lòng trung- -thành trong 
tình-nghĩa vợ-chồng là nền-tảng của hạnh- 
phước gia-đình. 


(2) Ý-nghĩa của hai bài Kệ số 242 và 243: 


Nhơn Tích chuyện nói về sự chẳng trung-thành 
của người đàn-bà đối với chồng là một vét 
nhơ về đức-hạnh của phụ-nữ, Đức Phật kê ra 
các điều nhơ-bắn khác, giúp ta biết để tránh 
khỏi. Đó là: (1) tà-dâm, lén-lút giao-thiệp bất- 
chánh với người khác phái; (2) xan-tham, rít- 
róng chẳng chịu bố-thí; (3) hành-động tệ-ác gây 
thiệt-hại cho kẻ khác; và nhứt là (4) sự ngu- 

lối tức là vô-minh, rât nguy-hiễm, vì tâm-trí còn 
ngu-tối chẳng rõ được đâu là đường lành mà 
theo, nẻo ác để tránh. 


Hai câu chót của bài Kệ 243 là lời kêu gọi khẩn- 
thiết của Đức Phật, dạy các tỳ-kheo nên mau 
mau rửa sạch tâm mình cho thật thanh-tinh, đễ 
dân bước theo các bực Thánh, là hàng Vô- 
nhiễm, chẳng hà bị các vết-nhơ tội-lỗi làm ô-uê. 
(187).- Tích chuyện ty-kheo Chu-la-sĩ. 

Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, 

có đề-cập đến vị tỳ-kheo Chu-la-sĩ, vi-phạm 
giới-luật cắm trị bịnh người để lấy công. 


Thuở ấy, có vị tỳ-kheo tên là Chu-la-sĩ biết nghề 
làm thuốc, thường đi trị bịnh cho kẻ khác và 
nhận được nhiều tặng- -phẩm. Một hôm, Chu đi 
thăm bịnh-nhơn và được biếu-tặng hậu-hĩ. 

Trên đường về, gặp Tôn- -giả Xá-lợi- -phất đang ởi 
khát-thực, Chu liền đem các lặng- phẩm vừa 
nhận được ra chia-xẻ với Tôn-giả. Nhưng Tôn- 
giả Xá-lợi-phất lãng-lặng đi tới, chẳng nói gì cả. 
Khi về đến tịnh-xá, các tỳ-kheo khác thưa-trình 
cùng Đức Phật về việc Tôn-gìả Xá-lợi-phất đã 
từ-chối quà- tặng của tỳ-kheo Chu-la-sĩ. Đức 
Phật bảo: "Này chư l- kheo, Xá-lợi-phất chẳng 
nhận số tặng-phẩm của tỳ-kheo Chu-la-sĩ chia- 
xẻ, là vì Chu đã vi-phạm giới-luật, đi hành-nghề 
y-sĩ để được trả công. Ty-kheo nên biết, vi- 
phạm giới-luật thì rất dễ- -dàng, sống buông- lung, 
chạy theo các lợi-dưỡng và tiện-nghi vật-chát, 
nào khác gì con qua trơ-trẽn cắn lén sau lưng 
người, chẳng biết hỗ-thẹn; tư-tưởng, lời nói 
cùng hành-động đều chẳng được chơn-thiện. 
Trái-lại, giữ giới-đức cho thanh-tịnh, khép mình 
trong kỷ-luật khắt-khe, biết hỗ-thẹn khi làm-lỗi, là 
lối sống tuy khó-khăn nhưng sớm đến nơi giác- 
ngộ và giải-thoát." 


Rồi Đức Phật mới nói lên hai bài Kệ sau đây, 
nhờ đó một sô tỳ-kheo chứng-đặc được quả-vị 
Tu-đà-huờn: 


Dễ quá mà, sống đời không biết thẹn, 
Trơ-trẽn như quạ cắn lén sau lưng, 
Ham công-kích người, ngã-mạn, ngông- 
cuông, 

Liêu-lĩnh, nhiễm-ô, tánh thường hư-đốn. 
(Kệ số 244.) 


Thật là khó, sống cuộc đời khiêm-tón, 
Có lòng tự-thẹn, có hạnh viễn-ly, 
Biết lánh xa tất cả mọi ràng-buộc, 

Tìm câu thanh-tịnh, tâm hằng sáng-suốt. 
(Kệ số 245.) 


TÌM HIẾU: 

A.- Nghĩa Chữ: 

- Chu-la-sĩ: tên vị tỳ-kheo này, tiếng Palli 

là Cùlasàrỉ. 

- Hành-nghê y-sĩ: làm nghề thầy thuốc chữa 
bịnh cho người. 

- Lợi-dưỡng: các nguồn lợi về vật-chất đề nuôi 
sông. 

- Trơ-trẽn: chẳng biệt hỗ-thẹn, chai-lỳ chẳng biết 
măc-cỡ. 


- Chơn-thiện: Chơn = chơn-chánh, đứng- 
đắn; Thiện = lành. 


- Ngã-mạn = kiêu-căng, phách-lối, tự cho mình 
hơn kẻ khác. 


- Ngông-cuông: Ngông = ngông-nghênh, chẳng 
biệt sợ ai cả; Cuỗng = điên-khùng. 
Người ngông-cuông là kẻ ngang-tàng, dữ-ác. 


- Hư-đôn: hư-hỏng và đốn-mạt; rất tệ-hại; chẳng 
ra gì. 


- Khiêm-tôn: biết nhũn-nhặn, chẳng hề khoe- 
khoang. 


- Tự-thẹn: biết mắc-cỡ lấy mình. 

- Hạnh viễn-ly: Hạnh = đức-hạnh; Viễn = xa; Ly 
= lìa. Người có hạnh viên-ly biễt xa-lìa các lợi- 
dưỡng, chăng ham thú-vui vật-chât, tránh xa 
mọi ràng-buộc. 

B.- Nghĩa Ý: 

(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện thuật lại việc một ty-kheo vi-phạm 
giới-luật, hành- -nghề ý-Sĩ đề kiếm lợi. Ta phải 
hiểu rõ ý-nghia của sự cắm-đoán nây: Đức Phật 
cấm tất cả tỳ-kheo có nghề riêng để sanh-sống, 


đó là vì muốn các tu-sĩ diệt được lòng 

tham; chớ Đức Phật chẳng câm-đoán việc trị 
bịnh giúp đời. Cứu người bịnh qua khỏi cơn đau 
là điều thiện, đáng khuyến- -khích; nhưng cứu 
người với lòng tham muôn đề được đên 

CÔng, điều nầy trái với giới-luật. Tu-sĩ Phật-giáo 
còn được gọi là khẩr-sĩ, nghĩa là phải đi ăn 

xin, đề dẹp lòng tự-ái của mình, hạ mình xuống 
sống nhờ sự bố-thí của kẻ khác; vả lại khi 

đi khắt-thực, có dịp gặp dân-chúng, đề chỉ-dạy 
Giáo-pháp cho họ. Hiểu được ý-nghĩa này, mới 
biết tại sao Tôn-giả Xá-lợi-phất chẳng chịu nhận 
các tặng-phẩm của tỳ-kheo Chu-la-sĩ, vì các 
tặng-phẩm đó do công trị-bịnh mà ra, trái 

với giới-luật. 


Tích chuyện còn ghi lại các lời dạy của Đức 
Phật: (1) sống. buông-lung, khinh thường giới- 
luật, thì quá dễ và được nhiều lợi- -dưỡng, đời 
sống sung-túc trong tiện-nghi vật- chất. Nhưng 
đó chẳng phải là con đường chơn-chánh mà 
người tu-sĩ nên noi theo; (2) sống theo giới- 
luật, biết hỗ-thẹn khi lầằm-lỗi, tuy khó khăn hơn, 
nhưng đó là con đường đưa ta sớm đến 

nơi giác-ngộ và giải-thoát. 

(2) Ý-nghĩa của hai bài Kệ số 244 và 245: 


Hai bài Kệ đôi-ngược nhau, một bài nói về lồi. 
sông buông-lung, quá dê-dãi, một bài nói vê lôi 
sông khát-khe, tuân theo giới-luật. 


Thử phân-tách từng câu bài Kệ số 244: 


1) Dễ quá mà, sông đời không biết thẹn: Chẳng 
biết thẹn là xem thường mọi tội-ác, chẳng thây 
xốn-xang, thẹn- thùng trong lòng, khi làm lỗi. 
Danh-từ chuyÊn- môn chỉ sự biết hỗ-thẹn 
là fàm, hay quí; có lòng biết thẹn là có tâm tàm, 
tâm quí. Trái lại, người chẳng biết thẹn với lòng 
mình là người có tâm vô-tàm, có tâm võ-qui. 


2) Trơ-trẽn như quạ cắn lén sau lưng: so-sánh 
người có tâm vô-tàm thì trơ-trẽn, chai-lỳ như 
một con quạ đen-đúa, lén mô kẻ khác. 


3) Ham công-kích người, ngã-mạn, ngông- 
cuông: đây là ba vết nhơ cùng bắt nguồn từ tánh 
châp-ngã (tự xem mình là hơn). Ham công- 

kích người, ham làm hại người, vì chẳng muốn 
người hơn mình; ngã-mạn là phách-lối, kiêu- 
căng, chẳng muốn ai bằng hay hơn 

mình; ngông- cuỗông là chẳng sợ tội-ác gây ra 
quả- -báo dữ-xấu, cứ hành-động ngang-tàng để 
tranh phần hơn với kẻ khác 


4) Liêu-ĩnh, nhiễm-ô, tánh thường hư-đỗn: vì Ÿ 
mình giỏi nên sanh ra liêu-lnh; vì chăng biêt 


giữ-gìn, nên bị tội-ác làm nhiễm-ô; do đây mà 
tánh-tình trở nên hư-đôn, mãi trôi-lăn trong cõi 
Luân-hôi. 


Phân-tách bài Kệ số 245, ta thấy có hai đức- 
tánh quí-báu: 


(1) sự khiêm-tốn, do lòng biết í-thẹn sanh ra, 
biêt nhũn-nhăặn; 


(2) hạnh viễn-ly, biết lánh xa mọi ràng-buộc. 
(Cái chỉ ràng-buộc? Các tội-lỗi ràng-buộc ta 
theo nghiệp xấu, nên phải trôi lần mãi trong cõi 
Luân-hồi khổ-đau lận-đận). 


Đường này khó, nhưng nhờ đó sớm được giác- 
ngộ và giải-thoái. 


(188).- Tích chuyện năm người cãi nhau về 
ngũ-giới. 

Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, 

có đề-cập đến việc năm người Phật-tử cãi nhau 
về ngũ-giới. 

Thuở ấy vào dịp lễ thọ Bát-quan-trai-giới, có 
năm vị Phật-tử cãi nhau về cách giữ đúng ngũ- 
giới cho người tu-hành tại-gia. Một vị nói: "Tôi cố 
giữ giới chẳng sát-sanh, nhưng thấy giới này là 


khó nhứt trong ngũ-giới”. Một vị khác cãi, giới 
tà-dâm là khó giữ nhứt. Còn một vị khác lại 

bảo, giới cầm uông rượu mới là khó giữ, trong 
năm giới. Vì sự bất-đồng-ý này, họ đến yết-kiến 
Đức Phật. Đức Phật: "Nây chư thiện-nam-tử, 
chẳng nên xem bắt cứ một giới-luật nào là quan- 
trọng nhứt hay ít quan-trọng hơn 

các giới kia. Giới nào cũng khó giữ cả, nhưng 
phải cố giữ sao cho trọn-vẹn cả 

năm giới mới được." 


Rồi Đức Phật mới nói lên các bài Kệ sau đây, 
nhờ đó mà cả năm vị Phật-tử chứng được quả- 
vị Iu-đà-huờn: 


Kẻ nào sát-hại mạng chúng-sanh, 
Của không cho mà cứ lẫy giành, 
Tiết trinh kẻ khác lại xâm-phạm, 

Nói lời dối-trá, chẳng chánh-chơn, 
Chất say, rượu mạnh dùng luôn, 

Đó là đào lỗ tự chôn đời này. 
(Kệ số 246, 247.) 


Nên biết điêu nây, hỡi các người hiên! 
Tự-chế chẳng làm ác, đâu phải dễ, 
Tham-lam và tội-lỗi, chẳng nên đề 

Chúng lôi kéo vào cảnh khổ triên-miên. 

(Kệ số 248đ.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Phật-tử: Phật = giác, hiễu biết rõ; Tử 
= con. Phật-tử là người theo đạo Phật, tự xem 
mình là đứa con tinh-thân của Đức Phật. 


- Ngũ-giới: Ngũ = năm; Giới = điều răn- cầm 
trong đạo. Với người tu tại-gia, ngũ-giới gồm có: 
(1) cẩm sát-sanh; (2) cắm trộm-cướp; (3) cắm 
tà-dâm; (4) câm nói dối; (5) cắm uống 

rượu. Tiêng Pali về ngũ-giới là pancasila. 


- Lễ thọ Bát-quan-trai-giới: Theo lễ nầy, người 
Phật-tử vào chùa tu-hành trong 24 tiếng đồng- 
hồ, tuân giữ tám điêu răn-cắm gồm có năm 
giới của người tu tại-gia cộng thêm ba giới nữa 
là: chẳng năm giường cao; chẳng trang-điểm 
vòng-vàng, thoa dầu thơm; chẳng ăn phi-thời ( 
chẳng ăn sái-giờ, ngoài bữa ăn trưa ra). Đức 
Phật hứa, ai thọ Bát-quan-trai-giới đàng-hoàng, 
thì chẳng hề bị sa vào địa-ngục. 


- Tu tại-gia: tu-hành tại nhà. Đức Phật Thích-ca 
có bốn hạng đệ-tử, gọi là fứ-chúng. T}- 

kheo và tÿ-kheo-ni là hai hạng xuât-gia, rời bỏ 
cuộc sống thế-tục, vào chùa tu-hành; ưu-bà- 
tắc với ưu-bà-di là hai hạng tại-gia, đàn-ông và 
đàn-bà, vẫn giữ đời sống có gia-đình. 


- Sáf-sanh: Sát = giết; Sanh = sanh-mạng 
chúng-sanh. 


- Tà-dâm = đã có vợ, chồng chánh-thức rồi mà 
còn dan-díu tình-ái với kẻ khác. 

- Tiết trinh: sự trong-sạch, trung-thành của phụ- 
nữ đôi với chông. 


- Tự-chế: tự mình răn-cầm, tự mình giữ-gìn lầy 
mình chăng gây tội-lôi. 

- Triên-miên = lâu-dài chẳng dút. 

B.- Nghĩa Ý: 

(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 

Tích chuyện rất giản-dị, thuật lại sự bát-đồng-ý 
của năm người vê ngũ-giới. Y-nghĩa của Tích 
chuyện là lời dạy của Đức Phật: giới nào cũng 
quan-trọng như nhau, phải giữ cho thật đây-đủ 
thì mới được giải-thoáit. 

(2) Ý-nghĩa của các bài Kệ số 246, 247 và 
246: 

Hai bài Kệ 246 và 247 kế lại năm giới của người 


tu tại-gia, rất dễ hiểu, mỗi câu là một giới. Nên 
học thuộc để nhớ đủ năm giới. Lời răn-dạy rất 


khẩn-thiết là câu chót: hễ ai phạm các giới đó 
là đào lô tự chôn đời mình. 


Bài Kệ số 248 khuyên ta nên biết tự-chế, chống 
lại sự tham-lam và tội-lôi; đừng đê chúng lôi-kéo 
ta vào cảnh khô triên-miên của Luân-hôi. 


(189).- Tích chuyện vị tỳ-kheo ganh-ti. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, 

có đề-cập đến thái-độ ganh-tj của một vị tỳ-kheo 
trẻ tuổi tên là Thi-sa. 


Thuở ấy có một tỳ-kheo trẻ tuổi tên là Thi-sa, 
tánh hay ganh-ti, thường chê-bai sự bố-thí 
cúng-dường của người khác. Thậm-chí, Thi-sa 
cũng chẳng hề khen ngợi công-đức của hai vị 
đại-thí-chủ nồi tiếng đương-thời là cư-sĩ Cắp-cô- 
độc và nữ-cư-sĩ Vi-sa-kha. Hơn nữa, Thi-sa lại 
thường khoe-khoang, tự-hào rằng gia-đình mình 
rất giàu-có, tiền-bạc nhiều như nước trong 
giếng, ai muốn đến xin, cứ việc múc lây mà 
dùng. 

Nghe lời khoác-lác này, các vị tỳ-kheo khác rất 
nghi-ngờ mới tìm vê làng của Thi-sa; họ khám- 
phá ra rằng, nhà-cửa của Thi-sa rất là bằn-cùng, 
các thân-nhơn họ hàng của Thi-sa bữa đói, bữa 
no. Các vị tỳ-kheo mới trình lên Đức Phật sự- 


việc đó. Đức Phật bảo: "Nây chư ty-kheo, tu-sĩ 
nào chẳng hoan-hỉ khi thấy các vị tỳ-kheo khác 
nhận được sự cúng-dường, và tỏ lòng ganh-ti, 

thì chẳng bao giờ chứng-đắc 

được Đạo và Quả cả." 


Rồi Đức Phật mới nói lên hai bài Kệ sau đây: 


Do niêm tin và tâm hoan-hi, 

Con người mới sanh lòng bố-thí. 
Thấy người khác nhận được cúng-dường 
Đồ ăn, thức uống, mà đồ-ky, 

Cả ngày lẫn đêm, kẻ ganh-tị 
Chẳng thê nào đắc được định-tâm. 
(Kệ số 249.) 


Ai cắt được ganh-tị trong lòng, 
Bứng tận rễ và dẹp bỏ xong, 
Định-tâm người ẫy thường chứng được 
Đêm cũng như ngày, nếu ra công. 
(Kệ số 250.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Ganh-ti: đỗ-ky, ghen-ghét, cà-nanh, đòi cho 
hơn kẻ khác. 


- Đại-thí-chủ: Đại = lớn; Thí-chủ = người bố-thí, 
còn gọi là fhí-giả 


- Cư-sĩ: Cư = ở; ở tại nhà; Sĩ = người. Cư-sĩ là 
người †u fạ¡-gia. 


- Câp-cô-độc: tên của vị cư-sĩ xây cất chùa Kỳ- 
viên, tiêng Pali là Anàthapindika. 


- Vi-sa-kha: tên của vị nữ-cư-sĩ xây cất nữ-tu- 
viện Đông-viên (Pubbaràma), ở phía Đông chùa 
Kỳ-viên, tiêng Pali là V/sakha. 


- Khoác-lác = láo-toét, khoe láo. 


- Bằn-cùng: Bân = nghèo; Cùng = cùng-khỗ. 
Bân-cùng là nghèo-khô. 


- Hoan-hỉ = vui-mừng, hân-hoan. 


- Đạo, Quả: Đạo = con đường, đường-lối tu- 
hành (Pali: Magga); Quả = kết-quả, sự tu- 

hành đã thành-công tốt-đẹp (Pali: Phala). Danh- 
từ chuyên-môn trong Bắc-tông, gọi là hướng và 
quả, như Tu-đà-huờn hướng và Tu-đà-huờn 
quả. 


- Định-tâm: Định = đứng yên lại, chẳng xao- 
động; Tâm = lòng. Đắc được định-tâm là ngồi 
Thiền, tâm vắng-lặng, chuyên-chú vào một đề- 
mục duy-nhứt, chẳng hề xao-lãng. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện rất giản-dị, kê lại tánh xấu hay 
ganh-tị của một vị tỳ-kheo. Đức Phật dạy, kẻ 
nào biết diệt lòng ganh-tị, hoan-hỉ khi thấy người 
khác được cúng-dường, thì khi ngồi Thiền sẽ 
sớm đắc định-tâm. 


(2) Ý-nghĩa hai bài Kệ só 249 và 250: 


1) Hai câu đâu của bài Kệ số 249: Do đâu mà 
sanh lòng bồ-thí? Do niêm tin vào phước-báo, 
và lòng hoan-hỉ, vui-mừng thây người nhận của 
bố-thí được vui. Thấy người vui mà vui theo gọi 
là Tuy-hi. 


2) Bồn câu sau của bài Kệ số 249: vì trong tâm 
sanh ra ganh-t|, cứ lo ganh-ghét mãi, nên ngôi 
Thiên chăng đặc được định-tâm. 


3) Hai câu đâu của bài Kệ số 250: phải bứng tận 
gôc-rê lòng ganh-fj. Gôc-rê đó ở đâu? Chính 
ngay trong tâm mình, nên dẹp bỏ đi. 

4) Hai câu chót của bài Kệ số 250: tại sao đắc 


được định-tâm? Vì nếu ra công dọn dẹp cõi lòng 
cho trong-sạch, thì tâm định ngay. 


(190).- Tích chuyện năm người ngôi nghe 
pháp. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, 

có đề-cập đến thái-độ ngồi nghe kinh của năm 
người tín-đồ. 

Thuở ấy, có năm người tín-đồ tu tại-gia đến 
chùa Kỳ-viên, nghe Đức Phật giảng-pháp. Trong 
khi Đức Phật nói pháp, một người ngồi ngủ gục; 
một người lấy ngón tay vẽ-vạch xuống đất. 
Người thứ ba, ngồi phía sau, gần gốc cây, lắc 
nhẹ vào cành lá. Người thứ tư ngâng đầu nhìn 
lên trời xanh. Còn người thứ năm, ngồi gần 
bên Đức Phật, chăm-chỉ nghe lời giảng, chẳng 
bỏ sót câu nào. Tôn-giả A-nan, đứng hầu bên 
cạnh Phật, nhìn thấy rõ năm người đó, đến khi 
Đức Phật giảng xong, mới thưa trình riêng 

cùng Đức Phật thái-độ ngồi nghe kinh của họ. 
Đức Phật bảo: "Này A-nan, năm người cư-sĩ 
này còn chưa dẹp bỏ xong các thói-quen của họ 
trong tiền- -kiếp. Người ngồi ngủ gục, kiếp trước, 
vôn là con răn, thường khoanh mình trong xó, 
ngủ liên-miên. Kiếp trước của người thứ hai là 
con trùn thường chui qua chui lại trong đất. 
Người thứ ba vốn là con khỉ trong đời trước, cứ 
mãi chuyền từ cành nầy sang nhánh nọ trên 


cây. Còn người thứ tư, đời trước là một chiêm- 
tinh-gia, cứ ngắng đầu lên xem các ngôi sao 
trên trời. Riêng người thứ năm, biết chăm-chỉ 
nghe pháp, kiếp trước là nhà thiên-văn-học. Nầy 
A-nan, cân phải chú-tâm, chăm-chỉ, mới biết 
nghe Chánh-pháp. Vẫn còn có rất nhiều người 
chẳng biết chú-ý lắng nghe." 


Tôn- -giả A-nan bạch Phật: "Bạch thế-tôn, có sự 
ngăn-cản nào khiến cho người ta chẳng nghe 
hiểu được Chánh-pháp đang giảng?" Đức Phật 
đáp: "Có ba mối lậu-hoặc lớn ngăn cản người 
nghe chẳng thấu-hiều rõ Chánh-pháp: ham, 
sân và si; nhứt là lửa tham nó đốt cháy tất cả cõi 
lòng mà chẳng hề ngưng-nghỉ." 


Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây: 
Lửa nào bằng với lửa tham, 
Chấp nào hơn được chấp tâm giận-thù. 
Lưới nào như lưới khò-ngu, 
Sông nảo sánh được sông sâu ái-hà. 
(Kệ số 251.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Tín đô: Tín = tin-tưởng; Đỗ = đồ-đệ, học-trò. 
Tín-đồ là người theo Đạo; trong Phật-giáo, còn 
gọi là thiện-nam, tín-nữ. 


- Tu tại-gia: tu-hành tại nhà. Đối nghĩa với xuất- 
gia, rời nhà đi tu. 


- Cư-sĩ: Cư = ở; GSĩ = người. Cư-sĩ là người 
theo đạo Phật, tu tại-gia 


- Tiên-kiếp: Tiên = trước; Kiếp = đời sống. Theo 
sự tin-tưởng trong Phật-giáo, chúng-sanh có 
nhiêu đời, đời trước đời hiện nay là tiên-kiêp 


- Chiêm-tinh-gia = Chiêm = xem xét; Tinh = ngôi 
sao; Gia = nhà, người. Chiêm-tinh-gia xem sao 
trên trời mà đoán sô-mạng con người. 


- Thiên-văn-học: khoa-học về vũ-trụ, không- 
gian, các hành-tinh, các ngồi sao, v.v. 


- Lậu-hoặc: Lậu = rỉ-chảy; Hoặc = điều sai- 

làm. Lậu-hoặc là các lỗi-lầm từ bên trong tâm rỉ- 
chảy, biểu-lộ ra bằng hành-động, lời nói xấu-ác. 
Có ba lậu-hoặc chánh: tham, sân, si; còn gọi 

là phiên-não. 


- Lửa tham: ví sự tham-lam như lửa, nó nung- 
nâu, thúc-dục lòng mình phải dành cho được, 
được rôi lại muôn thêm nữa, chăng nguôi. 


- Chấp tâm giận-thù: Chấp là sự bám-chặt trong 
lòng, chẳng lúc nào chịu rời ra; như giận 

ai thì giận mãi tới già, chết xuống tuyền-đài cơn 
giận vẫn chưa tan. 


- Lưới Khờ-ngu: nghĩa bóng của sự si-mê, nó 
bao trùm tâm-trí kín-mít chẳng thấy được lẽ phải 
và điều lành. 


- Sông sâu ái-hà: Ái = thương; Hà = sông. Sông 
ái tức là lòng tham-ái, đắm-say, vừa sâu vừa 
nguy-hiểm, kéo ta trôi lăn mãi trong vòng sanh- 
tử khổ-đau của Luân-hòi lẫn-quần. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Nhơn thái-độ ngồi nghe pháp, chẳng đúng-đắn 
của bốn người tín- đồ, Đức Phật dạy, chỉ vì lòng 
còn tham, sân, si nên người nghe pháp, chẳng 
hiểu-thấu cho rõ-ràng được Chánh-pháp. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 251: 


Bài kệ này kế rõ các sự ngăn-trở khiến ta chẳng 
thông-hiều được Chánh-pháp: (1) lửa tham; (2) 
tâm cố- chấp sân-hận; (3) lưới si-mê; (4) sông ái- 
hà. Bốn điều ô-ué đó, ta phải cố rửa cho sạch 
khỏi lòng ta. 


(191).- Tích chuyện vị hào-phú Mẫn-đà-kha. 


Vào một thời kia, Đức Phật du-hành đến xứ An- 
già, trong một kỳ giảng-pháp, có đê-cập đên vị 
hào-phú tên là Mân-đà-kha. 


Thuở ấy, ở thành Bá-đi-gia, xứ An-già, có một vị 
hào-phú tên là Mẫn-đà-kha, của-cải rất nhiều 
mà cũng có lòng bố-thí thật rộng-rãi. Thiên- 

hạ đồn rằng, ông Mẫn đã đào lên phiá sau vườn 
nhà mình được nhiều pho- tượng chạm hình con 
dê, bằng vàng ròng. Lại cũng có lời đồn rằng, 
trong nhiều kiếp trước, vào thời Đức Phật Tỳ- 
bà-thi, ông Mẫn đã xây cất một tu-viện trang- 
nghiêm, với đầy-đủ phòng-ốc, điện-sảnh; rồi 
dưng-cúng thực-phẩm lên chư Tăng trong hơn 
bốn tháng. Trong một kiếp sau nữa, ông Mẫn 
tái-sanh vào thành Ba-la-nai, gặp nạn đói-kém, 
liền xuất tiền ra sắm- sửa thức ăn bố-thí cho 
dân-chúng. Trong số những người đến khất- 
thực, có một vị Bích-chi-Phật, ông Mẫn đều 
cúng-dường đầy-đủ. Nhờ phước-báo đó mà 
ngày nay, ông Mẫn trở nên rất giàu-có. 


Hay tin Đức Phật du-hành đến thành Bá-đi-gia, 
ông Mẫn cùng với cả gia-đình gồm có sáu 
người, đồng đi đến nơi, nghe Đức Phật thuyết- 
giảng. Sau khi cúng-dường Đức Phật và chư 
Tăng xong, ông Mẫn bạch với Phật: "Bạch Thế- 


tôn, trên đường con đi đến đây, con có gặp vài 
người ân-tu khổ-hạnh đã nói xấu Thế-tôn, và 
bảo con đừng đến đây nghe pháp." Đức Phật 
đáp: "Này. đại-thí-chủ, thật chẳng khó-khăn gì đi 
vạch lỗi của kẻ khác mà lại cố dấu-diếm tật xấu 
của chính mình." 


Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây, nhờ 
đó mà mọi người trong gia-đình ông Mân đều 
chứng-đáắc được quả-vị Tu-đà-huờn: 


Dễ thay, thấy lỗi người ta, 
Lỗi mình thẫy được, thật là khó thay! 
Phanh-phui vạch lỗi của ai 
Như đang quạt gạo, trẫu bay ra ngoài. 
Lỗi mình che kín chẳng khai, 
Như cờ-bạc lận, quân bài dấu trong. 
(Kệ số 252.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Hào-phú: Hào = có quyên- -thế; Phú 
= giàu. Hào-phú là giàu và có nhiều quyền-thé. 


- Mẫn-đà-kha: tên vị hào-phú nầy, tiếng Palli 
là Mendaka. 


- Xứ An-già, thành Bá-đi-gia, thành Ba-la- 
nại: tên các địa-danh nây, tiêng Pali là: Anga, 
Baddiya, Bénarès hay VàrànasÌ. 


- Tỷ-bà-thi: tên một vị Phật giáng-sanh năm kiếp 
trước Đức Phật Thích-ca; tiêng Pali là Vipassiì. 


- Điện-sảnh: Điện = căn phòng lớn trang- 
nghiêm; Sảnh = phòng. 


- Bích-chi-Phật: một vị Phật tự-mình giác-ngộ và 
giải-thoát, vào thời chẳng có giáo-pháp của 

một đức Phật nào; tiếng Pali là Paccekabuddha. 
Bích-chi-Phật còn gọi là Độc-giác, tự mình giác- 
ngộ lấy, nhưng chẳng đi giáo-hoá kẻ khác để họ 
được giác-ngộ theo. 


- Ấn-tu khô-hạnh: Ẩn-tu = tu một mình nơi xa- 
văng; Khô-hạnh = tu ép xác với hi-vọng 
mau được giác-ngộ và giải-thoái. 


- Đại-thí-chủ: Đại = lớn, Thí-chủ = người bố-thí; 
còn gọi là fhí-giả. 

- Tu-đà-huờn: quả-vị đầu-tiên trong hàng Thanh- 
văn ( = đệ-tử sống gần Phật, nghe kinh mà tu- 
tập); tiếng Pali là Sofapaii, dịch là Nhập-Lưu ( = 
vào dòng Thánh) hay Thấẩt-Lai ( = chỉ còn tái- 
sanh bảy lần) 


- Cờ-bạc lận: cờ gian bạc lận; đánh bài ăn gian. 
- Quân bài = lá bài, con-bài. 

B.- Nghĩa Ý: 

(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện có hai phân: phần đầu thuật lại 
công-đức bồ-thí của ông Mẫn trải qua nhiều đời; 
phần sau, nhận-xét của Đức Phật về tánh hay 
vạch lỗi của kẻ khác và che dấu lỗi của mình. Ý- 
nghĩa của nhận-xét này là chẳng. nên vạch lỗi kẻ 
khác, trái lại phải biết tự-xét lấy lỗi mình mà 
tránh đi, đề thân-tâm trở nên trong-sạch, khỏi 
các cấu-uê. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 252: 


Bài Kệ đưa ra hai hình-ảnh rất sống động: (1) 
vạch lỗi của người như đang quạt gạo, trâu bay 
ra, dễ thấy; (2) che-dấu lỗi mình kỹ-lưỡng cũng 
như đứa cò-bạc gian- -lận dấu con-bài bên trong, 
chẳng cho ai thấy cả. Ý- nghĩa của bài Kệ dĩ- 
nhiên khuyên ta chớ vạch lỗi kẻ khác. 


(192).- Tích chuyện tỳ-kheo Úc-gia. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳy- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, 
có đề-cập đến vị tỳ-kheo tên Ủc-gia. 


Thuở ấy, có một vị tỳ-kheo tên Úc-gia, tánh hay 
kẽ-vạch lỗi-lầm của người khác, và thường hay 
nói xấu các bạn đồng- tu. Các vị tỳ-kheo khác 
mới thưa-trình cùng Đức Phật. Đức Phật bảo: 
"Này chư tỳ-kheo, nếu có ai nói rõ lỗi-lầm của 
người khác và chỉ-dạy cho họ cách sửa-chữa 
lại, thì đó là chẳng phải là một hành-động xấu- 
ác, đáng chê-trách đâu. Trái lại, nếu có kẻ nào 
luôn luôn chỉ-trích chỗ sai-lầm của người khác 
với ý-định hiểm-độc đề nói xấu, thì người nầy 
chẳng thể nào chứng-đắc được định-tâm. Y lại 
chẳng bao giờ thông-hiễu được Chánh-pháp, và 
các mối lậu-hoặc nơi người ấy ngày càng gia- 
tăng.” 
Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây: 
Kẻ nào cứ thầy lỗi của ai, 
Thường sanh lòng chỉ-trích chê-bai, 
Lậu-hoặc người đó tăng hoài, 
Tiêu-trừ cho sạch, biết ngày nào xong. 
(Kệ số 253.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Úc-gia: tên của vị tỳ-kheo này, tiếng Pali 
là U//hànasanri. 


- Kẽ-vạch = moi-móc, cố tìm chỗ sơ-hở của kẻ 
khác đề nói ra. 


- Chi-trích: phê-bình, khen hay chê, thường là 
có ý chê hơn khen. 


- Hiễm-độc: Hiểm = nguy-hiễm; Độc = độc- 
ác. Hiêm-độc là làm việc ác ngâm, dâu ác-ý 
chăng cho lộ rõ ra, nên nguy-hiêm lăm. 


- Định-tâm: Định = dừng lại, đứng yên; Tâm 
= lòng. Khi ngôi Thiên, âm chăng xao-động, chỉ 
chú-ý vào đê-mục duy-nhứt là đang có định-tâm. 


- Chánh-pháp = Chánh = chơn-chánh, đúng- 
đắn; Pháp = pháp-†u. Chữ Chánh-pháp = 

Dhamma) được hiễu là giáo-pháp của Đức 
Phật. 


- Lậu-hoặc = các phiên- não trong tâm lộ ra bằng 
hành-động hoặc bằng lời nói. Có ba mối lậu- 
hoặc chánh: tham, sân, si và các món phụ- 
thuộc như nghi-ngờ, ngã-mạn, tà- kiến. (Lậu = rỉ 
chảy ra; Hoặc = điều sai-lầm, lỗi-lầm, phiền- 
não.) 


- Gia-tăng: càng ngày càng nhiều. 
- Tiêu-trừ: dẹp bỏ cho tan mất hét. 
B.- Nghĩa Ý: 


(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện thuật lại việc một tỳ-kheo có thói 
xấu hay kẽ-vạch lỗi-lầm của người khác để chê- 
bai. Việc đó đến tai Đức Phật, Ngài dạy rằng: 
"Chỉ-dạy lỗi-lầm của kẻ khác và cách sửa-chữa 
lại cho tốt, là điều đáng làm; nhưng nếu vạch lỗi 
của kẻ khác để chê-bai, chỉ-trích với ý-định nói 
xấu, đó là điều nên tránh." Đức Phật lại bảo: 
"Người hay moi-móc lỗi của kẻ khác để nói xấu, 
khi tu thiền, chẳng những chẳng thê đắc 

được định-tâm, mà nơi tâm người ấy, lậu- 

hoặc sẽ gia-tăng hoài, chẳng gột rửa hết được." 


Ý-nghĩa của Tích chuyện là phải thường thường 
xét đến chính lòng mình, thấy những lỗi-lầm, 
thiếu-sót của chính mình, hơn là quay sang 
người đồng-tu, tìm lỗi của họ, đề che dấu lỗi của 
mình. Có như thế mới khiến cho tâm mình dễ 
an-định, các lậu-hoặc như sân, si, ngã-mạn, 
ganh-†i lần lần được dũa mòn mà tiêu-tan đi. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 253: 


Bài Kệ rất rõ nghĩa, chỉ dạy ta phải dẹp bỏ thói 
xâu chỉ-trích lỗi kẻ khác đê che dâu lôi của 
mình. 


Thử phân-tách ý-nghĩa bài Kệ đề tìm các sự ô- 
uê, các lậu-hoặc xảy ra trong tâm người hay kẽ- 
vạch: 


1) Thã y lỗi kẻ khác, chỉ-trích chê-bai: đầy là ác- 
ý muôn hạ kẻ khác, đê ngâm tôn mình lên, đó là 
một hình-thức của sự ngã-mạn. 


2) Lậu-hoặc người đó tăng hoài: Lậu-hoặc 
nào? Đó là sự ganh-fi, ghen-ghét kẻ khác, thấy 
ai hơn mình thì chẳng ưa. Người hay ganñh-†i lo 
binh-vực cái Ta của mình, khiến cho cái Ta ấy 
càng ngày càng to-lớn thêm, chẳng thấy được 
các lỗi-lầàm đầy-dẫy nơi tâm mình. Vì lẽ này, bài 
Kệ mới nói: Tiêu-trừ cho sạch, biết ngày nào 
xong. 


(193).- Tích chuyện ông Tu-bạt-đà-la, vị đệ-tử 
chót của Đức Phật. 


Vào một thời kia, Đức Phật đến rừng Ta-la, xứ 

Câu-thi-na, trước khi nhập Niết-bàn, có đề-cập 

đến vị đệ-tử cuối-cùng của Đức Phật là ông Tu- 
bạt-đà-la. 


Thuở ấy, ở xứ Câu-thi-na có một người Bà-la- 
môn, sống trên trăm tuổi, thường theo học các 
Vị sư ngoại-đạo, nhưng còn chưa vừa lòng. Khi 
nghe tin Đức Phật sắp nhập Niết-bàn, trong 
rừng Sa-la ở Câu-thi-na, ông Tu-bạt-đà-la 


mới đến xin yết: kiến Đức Phật, để thưa hỏi về 
ba câu hỏi mà lòng ông còn thắc-mắc, 

chưa được ai giải-đáp thoả-đáng cả. Tôn-giả A- 
nan báy giờ hầu-cận bên Đức Phật, thấy Phật 
đang mệt, mới từ-chối chẳng để ông Tu-bạt-đà- 
la vào gặp Phật. Đức Phật năm trên giường, 
giữa hai cây Ta-la, nghe tiếng năn-nỉ của ông 
Tu-bạt-đà-la, mới gọi Tôn-giả A-nan, bảo 

hãy đưa ông ấy vào. 


Ông Tu-bạt-đà-la, sau khi thăm hỏi Đức Phật, 
liên nêu lên ba câu hỏi mà từ lâu ông thăc-mắc 
tìm chưa được lời giải-đáp: 


1) Giữa hư-không, có dấu-tích gì chăng? 


2) Có vị sa-môn nào đứng bên ngoài Chánh- 
pháp của Như-lai chăng? 


3) Có sự-vật hữu-vi nào mà thường-hằng mãi 
chăng? 


Cả ba câu hỏi, Đức Phật đều đáp là không, và 
Ngài nói lên hai bài Kệ sau đây, nhờ đó mà ông 
Tu-bạt-đà-la, vị đệ-tử cuối cùng của Đức Phật, 
chứng đắc được quả-vị A-la-hán: 


Chẳng vết-tích gì giữa hư-không, 
Bên ngoài Chánh-pháp, không Sa-môn. 
Phàm-phu thoả-thích trong chướng-ngại, 


Chướng-ngại, Như Lai trải qua xong. 
(Kệ số 254.) 


Chẳng vết-tích gì giữa hư-không, 
Bên ngoài Chánh-pháp, không Sa-môn. 
Các hành hứu-vi chẳng thường-trụ, 
Chư Phật Như-lai ôn-cõ xong. 

(Kệ số 255.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Tu-bạt-đà-la: tên vị đệ-tử chót của Phật, 
tiêng Pali là Subhadda. 


- Hừng Ta-la, xứ Câu-thi-na: rừng cây Ta-la, 
thân cây cao lớn, cành lá xanh-tươi, trong xứ 
Câu-thi-na, nơi Đức Phật Thích-ca nhập Niết- 
bàn ( = mắt). Tiếng Pali là 

cây Sala, xứ Kusinàrà. 


- Các sự ngoại-đạo: các giáo-chủ các môn-phái 
tu khác chống đối với đạo Phật, như nhóm 

ông Phú-lan-na Ca-diệp (Purana Kassapa, 
chẳng tin lý-thuyết nghiệp-báo), như nhóm loã- 
thê Ni-liên-tử ( = nhóm Nigandha, tu khổ- 

hạnh, chẳng mặc quằn-áo), v.v. 


- Nhập Niết-bàn: vào cảnh-giới Tịch-diệt. Trong 
Phật-học, chữ Nhập Nié-bàn dùng để chỉ khi 
các bực Thánh lià thân-xác này (tức là chết đi), 
được tin là vào cõi vắng-lặng, an-nhiên, tự-tại 
của Niễt-bàn. 


- Hư-không: khoảng trồng-không bao-trùm tất cả 
vạn-vật, vũ-trụ. Vì chẳng có bờ-bến, vì chẳng có 
hình-sắc, nên gọi là hư, tức là chẳng phải có 
thật đễ dùng giác- quan mà biết được, 

nhưng fñật có, vì hư-không thì thường-hằng, 
tổn-tại mãi. 


- Dẫâu-tích, vết-tích: chỗ còn sót lại. 


- Sa-môn = tu-sĩ Phật-giáo. Xin nhắc lại: Sa- 
môn ( Pali: Samana) có ba nghĩa: (1) cần-giả ( = 
siêng làm điều thiện), (2) tức-giả ( = ngưng dứt 
làm việc ác), (3) bằn-giả ( = cam chịu sự nghèo 
khó đề tu-hành); ở đây chữ Sa-môn có thêm một 
nghĩa nữa là bực Thánh, đã diệt hết các phiền- 
não, chẳng còn tái-sanh nữa. 


- Chánh-pháp của Như-Lai = giáo-pháp do 
các Đức Phật đã chỉ-dạy. Như-lai ( Tathàgata ) 
chỉ pháp-thân của Phật. 
- Chướng-ngại: điều ngăn-trở. Ở đây 
chữ chướng-ngại trỏ vào các lậu-hoặc, phiền- 
não, như tham-ái, sân-sI, ngã-maạn, v.v. 


- Hữu-vi: Hữu = có; Vĩ = làm, tạo-tác ra. Sự-vật 
hữu-vi là những sự-vật do sự tạo-tác ra mà có, 
vì thế bị điều-kiện-hoá, nghĩa là do một nguyên- 
nhơn nào đó mà sanh ra, rồi cũng bị một 
nguyên-nhơn nào đó làm cho tiêu-diệt đi. Sự- 
vật hữu-vi, còn gọi là các hành hữu- 

VI (hành, tiếng Pali là sankhàra) ngày nay ta gọi 
là các sự-vật bị điều-kiện-hoá, nghĩa là chẳng 
phải tự-nhiên mà có, mà do nhơn-duyên mà 
thành, rồi cũng do nhơn-duyên mà diệt đi mắt. 


- Thường-hằng: thường còn mãi-mãi; trái với 
chơn-lý vô-thường, theo đó, muôn vật có hình- 
tướng đều thay đổi, biến-dạng, tiêu-mòn rồi 
diệt đi, chớ chẳng còn mãi được. Vô- 

thường, Pali gọi là Anicca. 


- Thường-trụ: Thường = luôn luôn, trụ = ở yên 
mãi một chỗ, chăng mật. Cùng nghĩa 

với: thường-hăng, thường-trú, thường-còn. 

- Ôn-cô: Ôn = yên-ỗn; Có = cô- = định; Ôn-cố là 
làm cho yên-ôn, cô-định, chăng phải thay-đôi, 
biên-hoại nữa. 

B.- Nghĩa Ý: 


(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện lâm-ly thuật lại việc Đức Phật vào 
giờ phút chót trước khi lià đời còn thâu-nhận đệ- 
tử và chỉ-dạy giáo-lý. 


Ông Tu-bạt-đà-la, tin theo ngoại-đạo, đến thưa 
hỏi Đức Phật ba câu hỏi về Giáo-pháp: (1) Giữa 
hư-không, có vềt-tích gi không ? Có lẽ ông muốn 
biết, ngoài hư-không còn có một cảnh-giới nào 
khác hơn là các cõi Người và các bực Thánh 
nữa không?; (2) Bên ngoài Chánh-pháp có Sa- 
môn không? Có lẽ ông muốn biết, ngoài các 

vị được chứng-đắc theo Giáo-pháp của các Đức 
Phật, còn có kẻ nào †u theo ngoại-đạo được 
thành bực Thánh không?; (3) Các sự-vật hữu-vi 
có thường- hằng mãi không” Có lễ ông muôn 
biết tám thân năm-uẫn hữu-vi và hữu-lậu này, 
có được thường-còn mãi không? 


Trong Kinh Pháp-Cú này, Đức Phật trả lời rất 
vắn-tắt là "Không”; nhưng khi thuật lại việc thưa- 
hỏi của ông Tu-bạt-đà-la, trong Kinh Đại-Niết- 
bàn (Đại-bản), phẩm 40, Đức Phật giải-đáp rất 
cặn-kẽ, nhứt là về cái "Không" và trong 

Kinh Đại-Niét-Bàn (Tiều-bản), phẫm 15, kễ 

ra đầy-đủ các bực Thánh, hiên tu theo Bái- 
chánh-đạo, trong Tứ-diệu-đề. 


[ Vì vẫn-đề nây rất thâm-sâu, Thiện-Nhựt xin 
thưa thêm ba điêu: 


(1) Muốn quán-sát về Không, về Hư-không, phải 
biết nhìn vào fhực-tướng ( = tướng thật-sự) của 
muôn pháp. Thực-tướng nây là tướng diệt của 
muôn pháp hữu-vi; thí-dụ, ngọn đèn dầu đang 
cháy, hết dầu, lửa tắt, thì lửa đi về đâu? Nhìn 
lửa, trước thì cháy, nay tắt mất đi, đó là tướng 
diệt, đó là thực-tướng. Hư-không cũng thễ, ở 
cùng khắp nơi, mà ta chưa biết rõ chỗ nào xác- 
định. Cái Không chính là đó. Vì Hñư-không chưa 
xác-định, làm sao biết có vết-tích gì ở đó cho 
được. 


(2) Trong Tứ-diệu -Đề, chơn-lý thứ †ư là Đạo- 
đề, chỉ rõ con đường thánh-đạo, gồm có tám 
ngành: Chánh-kiến, Chánh-tư-duy, Chánh-ngữ, 
Chánh-mạng, Chánh-nghiệp, Chánh tinh-tấn, 
Chánh-niệm và Chánh-định. Ai theo con đường 
nầy mà tu-tập, lần-lượt chứng đắc các quả-vi: 
(a) Tu-đà-huòn, (b) Tư-đà-hàm, (c ) Ä-na- 
hàm, là ba quả-vị hiên, còn phải tái-sanh, và 
(d) A-la-hán là quả-vị Thánh, thoát khỏi Luân- 
hồi. Các vị tu-hành chứng-đắc đó, theo Tích 
chuyện nầy gọi là Sa-môn. Xét qua sáu phái 
ngoại-đạo vào thời ông Tu-bạt-đà-la, chẳng có 
giáo-lý của phái nào có được con đường Thánh- 
đạo như trong Phật-giáo, vì thế Đức Phật mới 
bảo: “Ngoài Chánh-pháp của các Đức Phật, 
chẳng có Sa-môn. " 


(3)) Chữ Pali Sankhảrảà, nghĩa vừa rộng, vừa 
chăng được xác-định rõ, thường được dịch 
tiêng Hán-Việt là Hành. 


Nghĩa rộng của chữ Sankhàrà, Hành, là sự kết- 
hợp và biễn- -chuyên của một sự-vật gồm có hai 
phân, phần có hình-sắc và phần vồ-hình. Vì là 
sự kết- hợp và đang biến- -chuyên, nên sự-vật 

ây được gọi là sự-vật hữu-ví, do các nhơn- 
duyên trong quá-khứ và hiện-tại mà thành, rồi lại 
biến-chuyễn theo các điều-kiện của các nhơn- 
duyên hiện-tại và tương-lai mà thay-đổi, hao- 
mòn rồi biến-diệt mất. Như thế, nghĩa rộng của 
chữ Sankhàrà, Hành, là tât cả sự-vật trong thế- 
giới hiện-tượng, thấy được tạo-†ác ra, có sự 
biến-chuyễn từ bên trong rồi thay-đổi và diệt mất 
theo các điều-kiện gọi là các nhơn-duyên. Hữu- 
vi chính là tánh-cách kết-hợp tạm-thời đó, vì thế 
nên chẳng thể nào thường-hẳng được. 


Trong số các nghĩa chẳng xác-định rõ, 

chữ Sankhàrà, Hành, lại riêng chỉ đến các hiện- 
tượng tâm-linh, vô-hình nhưng có tướng, nhận 
thấy rõ trong tâm. Các hiện-tượng tâm-linh đó 
kết-hợp lại tạm-thời, được gọi là hành- 

uẩn, thường được giải-thích, một cách vắn-tắt, 
là các hành-động, lộ ra bên ngoài bằng lời nói 
hay việc làm. Nhưng các hiện-tượng 


trong hành-uẩn thường là những ý-tưởng đang 
biến-chuyễn, di-động, nên các dịch-giả Tây- 
phương thường gọi hành-uần là menral 
formations ( = những sự kết-thành của phần 
tâm-linh đang biến-chuyễn). Vì hành- 

uẩn là uẫn thứ tư trong ngũ-uẩn, nên một nghĩa 
nữa của chữ Sankhàrà, Hành, lại chỉ đến thân- 
tâm ngũ-uẫn đang tạm-thời hiện có đây, nhưng 
rồi sẽ tan-rã mà trở về Không. (Đấy là điều căn- 
bản trong Tâm-kinh mà Bồ-tát Quán-tự-tại nói 
rõ, khi Ngài chuyển pháp Bát-nhã Ba-la-mật, soi 
thấy thực-tướng của thân-tâm ngũ- 

uẫn là Không, nên mới vượt qua mọi khổ- 

nạn được.) 


Đề tóm-tắt, Thiện-Nhựt xin nhắc lại về ba câu 
hỏi của ông Tu-bat-đà-la: (1) về Hư-không, đó 
tướng diệt của muôn sự-vật, chẳng còn vết-tích 
gì, nên mới gọi là Không; (2) chẳng hề có 

bực Sa-môn, hay Thánh-hiên nào cả, trong giới 
ngoại-đạo, vì họ chẳng biết theo 

con đường thánh là Bát-Chánh-đạo; (3) trong 
các hành hữu-vi, tức là các hiện-tượng bị điều- 
kiện-hoá, thân-tâm ngũ-uẩn này là vô-thường. 


Kính xin người đọc vui lòng chỉ dạy thêm cho 
Thiện-Nhựt. 


(2) Ý-nghĩa của hai bài Kệ số 254 và 255: 


Đây là hai bài Kệ rất khó, hai câu khởi đầu giống 
nhau, hai câu chót của mỗi bài đưa đên hai kêt- 
luận khác nhau: 


1) Chẳng vết-tích gì giữa hư-không: những sự- 
vật có hình-tướng, khi tiêu-diệt, trở về với thực- 
tướng ( = tướng chơn-thật) thì nằm trong Hư- 
không, chẳng đễ lại dâu-vết chỉ. Nhưng nên hiểu 
ngầm thêm, là bên trong cái Không đã có sẵn 
cái Có, chỉ chờ hội đủ mọi nhơn-duyên để lại 
hiện lên. 

2) Bên ngoài Chánh-pháp, chẳng Sa- 

môn: chẳng ai chứng được bực Thánh, gọi là 
Sa-môn, mà chẳng tu theo Bái-chánh-đạo trong 
Chánh-pháp của các Đức Phật cả. Nên hiểu 
ngầm thêm, giáo-lý của bất cứ phái-†u nào 
thiếu Báï-Chánh-đạo, thì đó là tà-đạo, chớ tin 
theo. 


3) Phàm-phu thoả-thích trong chướng-ngại; 
Chướng-ngại Như-lai trải qua xong: Chướng- 
ngại đây là các phiền-não, lậu-hoặc như tham, 
sân, si, mạn, nghi, ác-kiễn, phàm-phu chẳng biết 
sự độc-hại, nên thoả-thích trong đó; còn 

các Đức Như-lai đã dứt trừ chúng xong. 


4) Các hành hữu-vi chẳng thường-trụ, Chư Phật 
Như-Lai ôn-cỗ xong: Các hành hữu-vi, ở đây, trỏ 


vào năm uẩn của thân-tâm. Phàm-phu chẳng 
biết, cho đó là thường còn; còn chư Phật Như- 
lai, dùng Trí-huệ Bát-nhã quán-chiêu thấy thân- 
tâm năm uẩn thẫy vừa rỗng-rang, lại vừa giả- 
tạm, nên đạt đến giác-ngộ và giải-thoát,được tự- 
tại trong cảnh an-nhiên, tịch-diệt, đó tức là các 
bực Đại-giác đã ổn-có xong. 


-OoQOGo- 


XIX.- Phẩm PHÁP-TRỤ 
(194).- Tích chuyện các vị thâm-phán. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳy- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng- pháp, 
có đề-cập đến các vị thẫm-phán xét-xử chẳng 
đúng theo luật-pháp. 


Một hôm, có các vị tỳ-kheo đi khát-thực xong, 
trở về tịnh-xá, gặp cơn mưa to, mới đến tạm trú 
ngoài hàng hiên của một toà-án. Trong khi đó, 
bên trong phòng án, các vị thâm-phán đang 
phân-xử các vụ kiện. Các vị tỳ-kheo nhận thấy 
rằng, khi phán-quyết, có vị thâm-phán lại định- 
đoạt một cách chuyên-chế, xử chẳng công- 
bằng, vì đã trót nhận tiền hối-lộ của những 
người kiện-tụng. Khi ra về đến tịnh-xá, các vị tỳ- 


kheo thưa trình cùng Đức Phật những điều đã 
nghe thấy tại toà-án. Đức Phật bảo: "Nây chư 
tỳ-kheo, khi phân-xử các mối tranh- -chấp, nếu đề 
cho tình-cảm hay tiền-bạc lôi-cuốn, thì đó chẳng 
phải là những vị thâm-phán công-minh chánh- 
trực, chẳng phải là người tuân-phục vào luật-lệ. 
Chỉ khi nào xét-xử vô-tư, dùng trí thông-minh 
quyết-đoán đúng theo luật-lệ, bây giờ mới xứng 
danh là một vị thẫm-phán công-bằng, an-trú nơi 
luật-pháp. ˆ 


Rồi Đức Phật mới nói lên hai bài Kệ sau đây: 


Chẳng phải là người an-trụ pháp, 
Kẻ nào chuyên-chế phán-xét ai. 
Chánh-tà, đen-trắng, cả hai, 
Xử-phân rành-rẽ, người tải-trí cao. 
(Kệ số 256.) 


Chẳng chuyên-ché, thật công-bằng 
Đúng theo luật-pháp dẫn đường dân đen. 
Hộ-trì sáng-suốt nên luật-pháp, 

Đây mới xứng-danh bực Pháp-trụ. 
(Kệ só 257.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Pháp- Trụ: Pháp = có hai nghĩa: luật-pháp và 
giáo-pháp; Trụ = ở yên nơi đó. Người fru- 
pháp luôn tuân-phục luật-pháp và giáo-pháp. 


- Thắm-phán: quan Toà, người phân-xử các sự 
tranh-châp. 


- Toà-án: nơi xét-xử các cuộc tranh-chấp, ấn- 
định hình-phạt. 


- Phán-quyết = quyết-định về phải, quấy, của 
quan Toà. 


- Chuyên- -chế: Chuyên = nghiêng riêng về một 
phía; Chế = bó-buộc. Người chuyên-ché bắt kẻ 
khác phải theo ý riêng của mình. 


- Kiện-tụng = tranh-cãi nhau phải nhờ Toà-án 
phân-xử. 


- Công-minh chánh-trực: Công = ngay- 

thẳng; Minh = sáng-suốt; Chánh = chơn- 
chánh, đứng-đắn; Trực = thẳng. Quan 

Toà công-minh chánh-trực thì xử-đoán công- 
bằng, phải quấy, chánh tà thật rõ-ràng. 

- Vô-tư: Vô = chẳng; Tư = riêng, thiên-vị. 
Người vô-i là người công-bình, chẳng riêng vị 
bụng người nào mà bẻ vẹo công-lý. 


- An-tru pháp: có hai nghĩa: (1) lúc nào cũng 
giữ đúng theo luật-pháp trong xã-hội; (2) luôn 
tuân theo đây-đủ các giới-luật trong Đạo. 


- Hộ-trì: Hộ = bảo-vệ; Trì = giữ-gìn. Hộ-trì luật- 
pháp là giữ cho nền luật-pháp được sáng-tỏ 
và được mọi người biêt tuân-theo. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện rất đơn-sơ: một nhóm tỳ-kheo 
nhận-xét cách xét-xử thiếu công-bằng của thâm- 
phán nơi toà-án, mới thưa trình cùng Đức Phật. 
Đức Phật nhơn đó mới chỉ dạy thế nào là 

người írụu-pháp. Đức Phật bảo: "Người có 
nhiệm-vụ phân-xử phải thật công- bằng, chớ nên 
vì tình-cảm hay vì tiền bạc mà xét đoán thiếu vô- 
tư. Bực pháp-trụ là người xét-xử đúng theo luật- 
pháp, chẳng chút nào thiên-vị." 


Ý-nghĩa của Tích chuyện là ngoài việc tuân- 
hành các luật-lệ trong xã-hội, còn có việc tuân- 
phục các giới-luật trong Đạo, các lời chỉ-dạy 
trong Chánh-pháp nữa. Kẻ tuân theo đầy-đủ, 
giới-đức thanh-tịnh, mới được gọi là bực pháp- 
trụ. 


(2) Ý-nghĩa của hai bài Kệ số 256 và 257: 


Cả hai bài Kệ, ý-nghĩa rất sáng-†ỏ rõ-ràng, 

nói đến những bực tuân-trì luật-pháp trong xã- 
hội, đễ phân-xử các mối tranh-chấp của người 
dân. Đấy là những người xét-xử vô-tư, chẳng 
thiên-vị, xứng-đáng với danh-nghĩa là 

bực Pháp-trụ. 


(195).- Tích chuyện sáu vị ty-kheo ba-hoa. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳy- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng- pháp, 

có đề-cập đến thái-độ ăn nói ba-hoa của sáu vị 
ty-kheo. 


Thuở ấy, có sáu vị tỳ-kheo thường hay gây nên 
sự xáo-trộn nơi phòng ăn trong tu-viện hay ở 
làng-mạc. Một hôm, trong khi các vị Sa-di đang 
thọ-thực, nhóm sáu vị ty-kheo đó bước vào trai- 
đường, nói vang lên: "Nầy các chú Sa-di, các 
chú phải biết chúng ta đây là bực hiền-trí." Rồi 
họ lại đây bàn, kéo ghế, tranh nhau chỗ ngồi 
cao, làm mất cả trật-tự và sự yên-lặng nơi 
phòng ăn. Khi Đức Phật biết được sự-việc ấy, 
Ngài bảo rằng: 'Nây chư tỳ-kheo, Như-Lai chẳng 
gọi là bực hiền-trí, những kẻ hay ăn nói ba-hoa, 
chẳng nễ-nang kẻ khác, làm mất lòng người 
chung-quanh. Chỉ những người chẳng đem lòng 
thù-hận kẻ khác, chẳng hại người, mới xứng- 
danh là bực hiền-trí." 


Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây: 


Chẳng phải trở thành người hièn-trí, 
Kẻ đã lắm lời nói ba-hoa. 
Chẳng thù, chẳng sợ, an-hoà, 
Bực hiên-trí đó mới là xứng-danh. 
(Kệ só 258.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Ba-hoa: ăn nói xắc-xược, lia lia cái miệng 
chăng ngừng. 


- oa-di: người mới vào tập-sự tu-hành trong 
chùa, chưa thọ-giới tỳ-kheo; tiêng Pall 
là Sàrmanera. 


- Thọ-thực: Thọ = nhận; Thực = ăn. Tiếng nhà 
chùa nghĩa là ăn cơm 


- Trai-đường: Trai = bữa ăn 
chay: Đường: nhà. Trai-đường là phòng ăn trong 
chùa. 


- Hiên-trí: Hiên = hiền-lành; Trí = trí-huệ. Hiên- 
trí là người hiền-lành, có trí thông-minh; theo 
nghĩa trong Phật-học, đó là người có giới-đức 
thanh-tịnh, thông-hiễu Chánh-pháp, còn gọi 

là thiện-trI-thức. 


- Như-Lai: tiễng Đức Phật tự-xưng khi nói với 
đệ-tử. Pali là Tathàgafa. (Như = như thế, Lai 
= đến; bực đã đến đây như thế) 


- An-hoà: Ấn = an- ổn; Hoà = hoà-thuận. 
Người an-hoà sống yên-ồn, hiền-lành, chẳng 
gây sự chống-đối với kẻ khác. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện thuật lại thái-độ ba-hoa của sáu vị 
ty-kheo gây xáo-trộn trong phòng ăn. Đức Phật 
dạy, muốn xứng-danh là bực hiên-trí, phải là 
người chẳng thù-hận, an-hoà, chẳng làm 

hại đến kẻ khác. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 258: 

Bài Kệ chê thái-độ ba-hoa của kẻ lắm lời và nêu 
ra ba đức-tánh tôt của bực hiền-rí: chăng hận- 
thù, chăng sợ-hãi và sông an-hoà với mọi 
người. 

(196).- Tích chuyện Trưởng-lão Nhứt-Kệ- 
tụng. 

Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, 

có đê-cập đên một vị Trưởng-lão chỉ thuộc lòng 


có mỗi một bài Kệ, nên được biệt-hiệu là fÿ- 
kheo Nhứ†-Kệ -tụng. 

Thuở ấy, có một vị Tỳ-kheo sống ẳn-cư trong 
một khu rừng ở xứ Xá-vệ. Vào ngày rằm, vị ấy 
thường đọc-tụng bài Kệ duy-nhứt mà vị ấy 
thuộc, cho dân-chúng nghe. Hôm ấy, có hai vị 
Trưởng-lão rất thông-thạo Chánh-pháp, dẫn một 
nhóm đông tỳ-kheo vào rừng, để thực-tập 
Thiền-định. Tỳ-kheo Nhứ†-Kệ-tụng mới thỉnh hai 
vị ấy đăng-đàn thuyết-pháp. Hai vị hỏi, có nhiều 
người đến nghe chăng; vị tỳ-kheo ẩn-cư đáp, 
dân-chúng đến nghe cũng khá đông, mà các vị 
thọ-thần trong khu rừng cũng nhiệt-liệt tán- 
thưởng nữa. Hai vị liền nhận lời nói pháp. Sau 
thời pháp, dân-chúng ngồi nghe, giữ im- lặng, 
còn các thọ-thần trong rừng cũng chẳng thầy 
tán-thán như thường-lệ. Hai vị Trưởng-lão rất 
ngạc-nhiên, và mời tỳ-kheo Nhứt-Kệ-tụng thử 
lên nói pháp xem sao. Vị tỳ-kheo vâng lời, lấy 
cây quạt che mặt lại và tụng-đọc bài Kệ quen 
thuộc rồi giảng nghĩa rành-rẽ. Dân-chúng tỏ vẻ 
rất hài lòng, các thọ-thần cũng tán-thưởng nhiệt- 
liệt. 

Khi trở về tịnh-xá, các vị tỳ-kheo mới thưa trình 
sự-việc cùng Đức Phật: "Bạch Thế-tôn, dân- 
chúng và các thọ-thần trong rừng đã tỏ ra thiên- 


vị trong việc tán-thán Tỳ-kheo Nhứt-kệ-tụng, mà 
họ chẳng biết khen-tặng hai vị Trưởng-lão của 
chúng con là những người rất thông-thạo 
Chánh-pháp." Đức Phật đáp: 'Nầy chư tỳ-kheo, 
Như-Lai chẳng gọi là thông- -thạo Chánh-pháp, 
kẻ nào đã học nhiều và nói lắm về Chánh-pháp. 
Người thông-thạo Chánh-pháp, mặc dầu chỉ 
thuộc một bài Kệ duy-nhứt, nhưng thấu-hiều 
tường-tận về Tứ-Diệu-đề, luôn luôn tỉnh-thức, 
đó mới là người irì-pháp thật cao." 


Rồi Đức Phật nói lên bài Kệ sau đây: 


Chẳng phải trở thành người trì-pháp, 
Kẻ đã lắm lời nói ba-hoa. 

Tuy nghe ít nhưng mà trực-chứng, 
Chẳng lãng-xao Giáo-pháp chút nào, 
Đây là người trì-pháp thật cao. 
(Kệ số 259.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Nhứ†-Kệ-tụng: biệt-hiệu này, tiếng Palli 
là Ekudàna (Eka = một; Udàna = bài Kệ nói lên 
cảm-hứng của Đức Phật, trong Tiêu-Bộ-Kinh) 


- Ân-cư = ở ân, sông riêng một mình nơi vắng- 
vẻ. 


- Duy-nhút: chỉ riêng có một mà thôi. (Nhứt 
= một.) 


- Thực-tập Thiên-định = tập-luyện việc ngồi 
Thiên, nhập định. 


- Đăng-đàn: Đăng = leo lên; Đàn = cái đài 
cao đê làm lê, hay đê nói chuyện với công- 
chúng. Đăng-đàản là bước lên đài đề nói pháp. 


- Thọ-thân: Thọ = cây to sông lâu năm; Thân 
= thâm-linh. Thọ-(hân là thân-linh sông dựa trên 
cây cô-thọ. 


- Tán-thán, tán-thưởng = khen-ngợi. 
- Hài-lòng = vui lòng, mừng-rỡ. 


- Thiên-vị = Thiên = nghiêng qua một bên; Vị 
= vì-nê. Thiên-v/ là thiêu sự công-băng, trọng 
người nây hơn người kia. 


- Tứ-Diệu-Đế: Tứ = bỗn; Diệu = nhiệm-màầu; Đề 
= Chơn-lý. Bốn Chơn-lý nhiệm-mầu: (1) Khố- 
đề, đời là khổ: (2) Tập-đé, nguyên-nhơn của 
Khổ là tham-ái; (3) Diệt-đế, sự châm-dứt Khổ, 
tức là Niết-bàn; ... 

(4) Đạo-đề, con đường Thánh-đạo đưa ta ra 


khỏi cảnh khổ của cuộc tái-sanh trong Luân-hồi. 
Con đường đó là Báf-Chánh-đạo. 


- Tỉnh-thức: Tỉnh = tỉnh-táo, chẳng mê; Thức 
= biết rõ. Người fïnh-thức là người luôn luôn 
chú-tâm, đang làm, nói, nghĩ gì, thì trong tâm 
biết rõ mình đang làm, nói, nghĩ về điều đó, và 
chỉ điều đó mà thôi. 

- lrÌ-pháp: Trì = giữ-gìn, hộ-trì; Pháp = Chánh- 
pháp. Trì-pháp ở đây cùng một nghĩa với 

chữ Pháp-tru, an-trụ nơi Chánh-pháp. 


- Trực-chứng: Trực = thằng, chẳng qua trung- 
gian của ai hay vật gì; Chứng = chính mình thấy, 
nghe và biết rõ, chớ chẳng phải chỉ nghe kẻ 
khác nói rồi tin theo. 


- Giáo-pháp = giáo-lý, Chánh-pháp, lời giảng- 
dạy trong Đạo. 

B.- Nghĩa Ý: 

(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện thuật lại việc một vị tỳ-kheo chỉ học 
thuộc có một bài Kệ duy-nhứt, nhưng rất thông- 
thạo Chánh-pháp, nên được Đức Phật khen là 
người biết frì-oháp. 


Ý-nghĩa của Tích chuyện là: về Chánh-pháp, chỉ 
cân hiệu thật thâu đáo nghĩa Tứ-diệu-đé, lòng 


luôn luôn finh-thức, đó mới thật là 
người đang frụ-pháp. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 259: 
Thử phân-tách từng câu bài Kệ: 


1) Chẳng phải trở thành người trì-pháp, Kẻ đã 
lắm lời nói ba-hoa: Mặc dầu thông-hiều Chánh- 
pháp, nếu nói quá nhiều, để tỏ ra mình hiểu rõ 
giáo-lý; đó chẳng phải là người fri-pháp mà là 
người khoe-khoang sự hiễểu-biết. 


2)_Tuy nghe ít nhưng mà trực-chứng: nghe ít mà 
hiểu thấu-đáo, chính mình nhận thấy được sự 
tu-hành có hiệu-quả tốt đến bổn-thân mình, đó 
gọi là frực-chứng, tu mà biết mình đang tu thật- 
Sự. 
3) Chẳng lảng-xao Giáo-pháp chút nào: tâm 
luôn luôn nhớ đến Chánh-pháp, biết giữ thân, 
miệng, ý theo đúng giới-luật, đó mới thật là frì- 
pháp, giữ-gìn pháp mãi trong tâm. 


4) Đắy là người trì›pháp thật cao: Cao, vì chẳng 
có lúc nào sơ-hở hay quên Chánh-pháp cả. 


(197).- Tích chuyện Trưởng-lão Phát-di-gia 
Tích Chuyện nây hơi giỗng Tích chuyện số (65). 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, 
có đê-cập đên vị Trưởng-lão Phát-di-gia. 


Thuở ấy, có Trưởng-lão Phát-di-gia tu-hành rất 
tinh-tần, chứng-đắc được quả-vị A-la-hán. Vì 
Trưởng-lão người thấp-lùn, nên thường bị các 
tỳ-kheo trẻ tuổi gán cho biệt-hiệu 

là Lakundaka, có nghĩa là người lùn-tịt. Một hôm 
có ba mươi vị tỳ-kheo ở phương xa đến yết-kiến 
Đức Phật. Đức Phật quán-thấy đã đủ cơ-duyên 
cho các vị ấy chứng-đắc được đạo-quả, nên khi 
họ vừa ngồi xuống bên cạnh, Đức Phật liền hỏi: 
"Này chư tỳ-kheo, khi quí-vị bước vào đại- 
sảnh, quí-vị có thấy một vị Trưởng-lão nào 
chăng?" Các vị tỳ-kheo thưa: "Bạch Thế-tôn, khi 
bước vào đại-sảnh, chúng con chẳng thấy có vị 
Trưởng-lão nào cả, chỉ thấy một chú Sa-di thấp- 
lùn mà thôi." Đức Phật bảo: "Này chư Tỳ-kheo, 
vị đó chẳng phải là Sa-di, tuy người thấp-lùn và 
rất khiêm-tốn, nhưng tu-hành thật tinh-tấn, 
chứng-đắc quả-vị A-la-hán rồi. Như-Lai chẳng 
gọi là Trưởng-lão, những ai vì đầu bạc, đạo- 
mạo trông như một Trưởng-lão; chỉ bực nào 
thông-suốt Tứ-Diệu-Đề, chẳng hề sanh tâm làm 
não-hại đến chúng-sanh, Như-Lai mới gọi đó là 
bực Trưởng-lão". 


Rồi Đức Phật nói lên hai bài Kệ sau đây, nhờ đó 
mà các vị tỳ-kheo du-phương chứng được quả- 
vị A-la-hán: 


Đâu thành vị tăng Trưởng-Lão, 
Chỉ nhờ nay đã bạc đâu. 
Dầu cho tuôi hạc đã cao, 
Chỉ đáng sắp vào hàng Lão-ngu-tăng. 
(Kệ số 260.) 


Ai thông Chơn-lý Tứ-Diệu-Đé, 
Sống theo chánh-hạnh, chẳng hại người 
Các căn điêu-phục, biết tự-chế, 
Lậu-hoặc dứt, trí-huệ sáng ngời, 
Mới xứng-danh là bực Trưởng-lão. 
(Kệ số 261.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Phát-di-gia: tên của vị Trưởng-lão này, tiếng 
Pali là Bhaddliya. 
- Tỉnh-tân: Tỉnh = tinh-tuý, đẹp-đẽ, trong- 


sạch; Tần = tắn-bộ, đi tới. Tu-hành rinh-tấn là tu- 
hành có tân-bộ, ngày càng tốt-đẹp hơn. 


- A-la-hán: quả-vị thứ tư, cao nhứt, vào hàng 
Thánh, dứt hết các phiền-não, lìa mọi tham- 


muôn, khỏi phải tái-sanh trong vòng Luân-hồi 
nữa. Tiêng Pali là Arahanf là con người tự-tại. 


- Biệt-hiệu: Biệt = riêng; Hiệu = tên đặt thêm, 
gán cho ai, hay tự-gán cho mình. 


- Lakundaka = lùn-tịt, lùn-xịt; đọc theo giọng 
Việt: La-cun-đa-ca. 


- Quán-thây: nhìn thấy rõ trong tâm, bằng 
con măt-tâm. 


- Cơ-duyên: Cơ = cơ-hội; Duyên = duyên may. 
Có đủ dịp may. 


- Đạo-quả: Trong việc tu-hành, biết rõ 

con đường tu-hành, công-việc phải làm như thế 
nào, đó là chứng Đạo; khi tu-tập thuằần-thục, có 
kết-quả tốt đến bồn-thân, tánh-t†ình, tâm-trí 
mình, đó là chứng Quả. Tiếng Pali: Đạo = 
Magga; - Quả = Phala. 


- Đại-sảnh: Đại = lớn; Sảnh = phòng. Đại- 
sảnh là phòng khách. 


- Trưởng-lão: Trưởng = lớn tuôi; Lão = già. 

Ở đây chữ Trưởng-lão được dùng để tạm-dịch 
chữ Pali Thera, bực tu lâu năm, đã chứng-đắc 
đạo-quả; thường là bực A-la-hán. Phái-nữ 

là Theri, Nữ-trưởng-lão. 


- oa-di: người mới vào chùa, tập-sự tu, chưa thọ 
giới tỳ-kheo. Tiêng Pali là Sàmanera. Phía phụ- 
nữ là Sa-di-ni. 


- Khiêm-tôn: khiêm-nhường, nhũn-nhặn, chẳng 
hề phách-lối. 


- Đạo-mạo: Đạo = đạo-đức; Mạo = dung-mạo, 
hình-dáng. Người đạo-mạo là người có hình- 
dung bên ngoài trang-nghiêm, đạo-đức. 


- Tứ-Diệu-Đề = bỗn Chơn-lý nhiệm mâu, 
trong Đạo Phật. Đó là: Khô-đê, Tập-đê, Diệt- 
đê và Đạo-đê. Xin xem lại bài trước, trang 581. 


- Não-hại: Não = gây ra phiền-não; Hại = gây ra 
tai-hại. 


- Chúng-sanh: Chúng = số đông; Sanh = có 
mạng sông. Chữ chúng-sanh chỉ tất cả sanh- 
vật, có mạng sống, như Trời, thần-linh, người, 
thú-vật, những kẻ còn trồi lăn trong vòng sanh- 
tử Luân-hồi. Trong Phật-học, chúng-sanh đối 
nghĩa với Thánh-hiên, bực giải-thoát. 


- Du-phương: Du = ởi đó đầy; Phương 

= phương-hướng. Các vị tỳ-kheo đu-phương đi 
đó đi đây, để tìm học thêm ở các vị tu-hành 
khác. 


- lăng: nam-tu-sĩ Phật-giáo, chữ 
Phạn Sangha, đọc là Tăng-gìà. 


- Tuổi hạc = tuổi sống lâu như con chim hạc già. 


- Lão-ngu-lăng: tiếng khinh-khi những kẻ già đời 
tu-hành mà chăng biêt đạo-pháp, chăng chút trí- 
huệ, dô†-nát vê kinh-kệ. 


- Chánh-hạnh: Chánh = chơn-chánh, đứng- 
đăn; Hạnh = tánh-hạnh. 


- Các căn điêu-phục: Có sáu căn là: mắt, tai, 
mũi, lưỡi, thân và ý. Điêu-phục là kềm-chễ, giữ 
cho đàng-hoàng. Điêu-phục các căn là giữ-gìn 
các giác-quan, chẳng ham chạy theo các thú-vui 
của cảnh vật bên ngoài, chẳng để cho ý bên 
trong dắt tâm đi lang-thang, mất cả sự chú-tâm. 
Đó còn gọi là f-ché, tự mình kèm-ché lấy mình. 


- Lậu-hoặc: Lậu = rỉ chảy ra; Hoặc = điều sái- 
quấy. Chữ Lậu-hoặc trong Phật-học, chỉ các 
phiền-não tham, sân, si, mạn, nghĩ, ác- 

kiến, chợt nỗi lên trong tâm, rỉ chảy ra, bộc-lộ ra 
bằng lời nói thô-cọc hay bằng hành-động xấu- 
ác, đề mình bị ràng-buộc. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện thuật lại việc các vị tỳ-kheo du- 
phương làm nhận Trưởng-lão Phát-di-gia là một 
chú Sa-di, vì dáng-vóc thấp-lùn của Trưởng- 
lão. Đức Phật cho biết Trưởng-lão đã 

chứng được quả-vị cao nhứt là A-la-hán, dứt 
sạch các phiền-não, sống khiêm-tốn, chẳng hề 
làm tổn-não ai. Nhơn đây, Đức Phật nêu rõ 

vài đức-tánh của môt bực Trưởng-lão: thông- 
suốt Tứ-Diệu-Đề, từ-bi đối với mọi chúng-sanh. 


(2) Ý-nghĩa hai bài Kệ số 260 và 261: 


Bài Kệ số 260 nói đến các vị tu-hành lâu năm, 
tuổi đã cao mà trí-huệ vẫn chưa phát- 

triển, được Đức Phật xếp vào hàng Lão-ngu- 
tăng. 


Bài Kệ số 261 nêu rõ các đức-tánh của một vị 
Trưởng-lão: 


- (1) thông-suốt bốn Chơn-lý Nhiệm-mâu, 

biết đời là khổ, biết khổ do ham-ái mà ra; biết 
sự diệt khổ trong cảnh-giới Niết-bàn và biết 

con đường thánh-đạo (Bát-Chánh-đạo) đưa đễn 
sự diệt-khổ; 


- (2) sống theo giới-hạnh; 


- (3) chẳng não-hại chúng-sanh; 


- (4) tự-chế đê điều-phục các căn; 
- (5) dứt-trừ hết mọi lậu-hoặc; 


- và (6) nhứt là frí-huệ sáng ngời trong sự giác- 
ngộ và giải-thoái. 


(198).- Tích chuyện các tỳ-kheo ganh-t. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, 
có đê-cập đên các vị tỳ-kheo hay ganh-ti. 


Thuở ấy ở chùa Kỷ-viên, có thông-lệ là các vị 
Sa-di trẻ tuổi thường phục-vụ, hầu-hạ các vị 
Trưởng-lão là thầy dạy Đạo cho họ. Họ làm 
những việc lặt-vặt để giúp cho thầy, như rửa 
bát, giặt quần-áo, sắp-xếp giường chiếu, v.v. Có 
một nhóm tỳ kheo trung-niên thấy thế, sanh lòng 
ganh-ti, cũng muốn được hằu-hạ, bàn tính cùng 
nhau, đến trình với Đức Phật, xin hãy bảo các 
Sa-di đến học-hỏi kinh-nghiệm tu-tập và Giáo-lý 
nơi họ, vì họ cũng có tài hùng-biện, thông- -suốt 
về giáo- pháp, diễn-giảng rất giỏi. Đức Phật 
quán- thấy tâm-địa ích-kỷ của họ, muốn được 
phục-vụ như các vị Trưởng-lão, nên bác-bỏ đè- 
nghị ây. Đức Phật bảo: "Nây chư tỳ-kheo, Như- 
lai chẳng gọi là bực hiền-thiện, kẻ nào tự cho 
mình có tài hùng-biện, thuyết-pháp giỏi. Chỉ 
những ai đã diệt sạch được lòng ganh-ti, bụng 


¡ch-ký, chứng được đạo-quả A-la-hán, Như-Lai 
mới gọi đó là các bực hiên-thiện." 
Rồi Đức Phật mới nói lên hai bài Kệ sau đây: 

Nào phải do tài hùng-biện, 

Chắng vi đẹp-đẽ sắc-diện, 

Mà thành được người hiên-thiện, 
Nêu tâm còn ganh, ích-kỷ, kiêu-căng. 
(Kệ số 262.) 


Ai là người cắt được tâm ây, 
Gốc rẽ đào lên đem diệt hết, 
Trí-huệ sáng ngời trừ sân-hận, 
Mới xứng là người hiên-thiện vậy. 
(Kệ số 263.) 
TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 
- Ganh-†: ghen-ghét, đòi hơn kẻ khác, cà-nanh. 
- Thông-lệ: Thông = thông-thường, thường 
thây; Lệ: tục-lệ. 
- Phục-vụ: Phục = làm tròn; Vụ = công- 
việc. Phục-vụ là hâu-ha. 


- Thây dạy Đạo = tiêng trong chùa gọi là thây 
bôn-sư, vị thây dạy đạo-lý tu-hành cho mình. 
(Bôn = gôc, Sư = thây; vị thây gôc của mình.) 


- Irung-niên: Trung = giữa, Niên = năm, 
tuôi. Trung-niên là tuôi vào khoảng bôn, năm 
mươi. 


- Sa-di: Xin nhắc lại: người mới tập-sự tu, chưa 
thọ-giới ty-kheo, trong chùa thường gọi là chú 
tiêu. Tiêng Pali là Sàmanera. 


- Hùng-biện: Hùng = hùng-hồn; Biện =biện- _ 
luận. Tải hùng-Biện là tài án nói khéo, hay, khiên 
người nghe dê tin theo. 


- Tâm-địa: Tâm = lòng; Điạ = đất. Nghĩa 

bóng, fâm-đia là tâm-trạng, bụng-dạ thật-sự ra 
sao; tiêng bình-dân gọi là... đúng tim-đen. 

- Ích-kỷ: Ích = có lợi; Kỷ = chính mình. Kẻ ích- 
ký chỉ biêt lợi cho mình 

- Hiên-thiện: Hiên = hiền-lành, Thiện = lành. 

Ơ đây, chữ Hiên-thiện được dùng đề chỉ những 
người tu-hành cao, tánh hiên-hoà, có trí. 

- Sắc-diện: Sắc = hình-sắc; Diện = khuôn 

mặt. Săc-diện = vẻ mặt. 


- oân-hận: Sân = giận; Hận = hòn, thù. Sân thì 
giận-dữ, quát-tháo một lúc rồi thôi; còn Hận, 
hờn, thì căm-tức, đề ngầm lâu trong bụng, dai 
hơn, khó trị tận gốc hơn. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện thuật lại các tỳ-kheo ganh-t| với các 
vị Trưởng-lão; họ bàn nhau trình Đức Phật, bảo 
các Sa-di đến học ở họ, để họ được hầu-hạ như 
các vị Trưởng-lão. Đức Phật biết rõ tâm-địa ích- 
kỷ, ganh-tj của họ nên bác-bỏ. Ngài dạy thêm 
rằng, bực thầy hiên-thiện là người đã dứt-bỏ 
hẳn sự ganh-ghét và lòng ích-kỷ. 


(2) Ý-nghĩa của hai bài Kệ số 262 và 263: 


Bài Kệ sô 262 nêu rõ: tài hùng-biện, vẻ mặt đẹp- 
đẽ, là bê ngoài; chỉ khi tâm hêt ganh-ghét, ích- 
kỷ, mới làm nên bực hiên-thiện. 


Bài Kệ số 263 tiếp theo ý bài Kệ trước, quan- 
trọng là câu: Góc-rễ đào lên đem diệt hết. Gốc- 
rễ của ganh-fi, ích-kỷ là gì? Đó là cái Ta, cái Tự- 
kỷ, cái Ngã, ở trong tâm, lúc nào cũng 

muốn Mình hơn kẻ khác. Bỏ dứt hẳn được 

cái Ta đó, gọi là Vô-ngã, mới là người hiên- 


thiện. Việc tu-tâm quan-trọng chính là ở đó: dẹp 
bỏ tận rê cái Ngã. 
(199).- Tích chuyện tỳ-kheo Hạt-tha-ca. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, 
có đê-cập đên vị tỳ-kheo tên là Hạt-tha-ca. 


Thuở ấy, có vị tỳ-kheo Hạt-tha-ca thường hay 
tranh-luận với các du-sĩ ngoại-đạo, nhưng 
vì đuối lý nên chẳng thắng được họ. Tỳ-kheo 
Hạt liền hẹn với họ, sẽ gặp nhau lại ở một nơi 
khác. Đến gần giờ hẹn, ông Hạt liền đến sớm, 
chưa thấy các du-sĩ tới nơi, mới vênh-váo bảo 
mọi người là bọn ngoại-đạo đã chịu thua tài 
biện-luận của mình, nên chẳng đến nơi hẹn. 
Mánh-lới nầy đến tai Đức Phật. Ngài liền cho gọi 
tỳ-kheo Hạt-tha-ca đến và bảo: "Này tỳ-kheo 
Hạt-tha-ca, tại sao ông lại có thái-độ giả-dối như 
thế? Chẳng phải cạo trọc đầu mà có được 
danh-nghĩa Sa-môn. Kẻ đã dứt trừ xong mọi ác- 
ý mới là Sa-môn.” 
Rồi Đức Phật mới nói lên hai bài Kệ sau đây: 
Cạo đầu chưa hẳn là Sa-môn, 
Nếu hay nói dối, thiếu giới-hạnh, 


Tham-dục, luyễn-ái vẫn còn mạnh, 
Sao được xứng-danh là Sa-môn. 


(Kệ só 264.) 


Ai khắc-phục, hoàn-toàn lìa bỏ, 
Hành-động ác, cả lớn lẫn nhỏ, 
Đã vượt qua hết các điêu tà, 
Mới xứng-danh là bực Sa-môn. 
(Kệ só 265.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Hạt-tha-ca: tên vị tỳ-kheo này, tiếng Palli 
là Haithaka. 


- Tranh-luận: cãi nhau về nghĩa-lý. Còn gọi 
là biện-luận. 


- Du-sĩ ngoại-đạo: tu-sĩ đi lang-thang, chẳng 
theo đạo Phật. 


- Đuối lý = thiếu lý-lẽ để tranh hơn với kẻ khác 
khi cãi nhau. 


- Vênh-váo: vẻ phách-lối, tự cho mình là tài-giỏi, 
nói oang-oang. 


- Mánh-lới: mưu-kế gian-xảo. 


- Sa-môn: tu-sĩ Phật-giáo; tiếng Pall 
là Samana. Sa-môn có ba nghĩa:(1) dứt sự ác; 


(2) siêng việc thiện; (3) cam-chịu nghèo-khó để 
tu 


- Cạo đâu: theo giới-luật nhà Phật, khi bước 
vào đường tu, phải cạo đâu, cất hêt râu tóc; 
tiêng Hán là thê-phát (thê = căt; phát = tóc.) 


- Giới-hạnh: Giới = các điều răn-cắm trong 
Đạo; Hạnh = đức-hạnh. 


- Tham-dục: Tham = ham quá chừng; Dục 
= muôn. 


- Luyễn-ái: Luyễn = mê-luyến, tríu-mền; ái 
= thương, thích. 


- Khắc-phục = thắng được, dẹp bỏ được. 


- Điêu tà = điều sái-quây; Tà là xiên-xéo, chẳng 
chơn-chánh. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện thuật lại việc ty-kheo Hạt-tha-ca 
thường đuối lý khi tranh-luận với các du-sĩ 
ngoại-đạo. Hạt-tha-ca dùng mánh-lới gian-xảo, 
hẹn gặp lại họ đề cãi tiếp, nhưng lại đến trước 
giờ hẹn, rồi tuyên-bố láo là họ chịu thua chẳng 
dám đến. Đức Phật quở thái-độ gian-dối đó của 


tỳ-kheo Hạt-tha-ca, và dạy rằng: "Cạo đầu chưa 
phải hẳn là Sa-môn; đó chỉ là bề ngoài; còn bên 
trong tâm, phải dứt hết mọi ác-ý, gian-xảo, mới 
xứng-danh là Sa-môn.” 


(2) Ý-nghĩa của hai bài Kệ số 264 và 265: 


Bài Kệ số 264 kể ra những thiếu-sót và lỗi-lầm 
của một tu-sĩ còn chưa xứng-đáng là một Sa- 
môn: (1) nói dối, đây là giới cắm thứ tư 

trong ngũ-giới ( = năm giới của người tu tại-gia); 
(2) thiễu giới-hạnh, chẳng tuân theo giới-luật; 
(3) tham-dục, ham muốn điều sái-quấy; 

(4) luyễn-ái, bâu-víu, bám chặt vào các thú-vui. 


Xét cho kỹ, các điều thiếu-sót này bắt nguồn từ 
ý-nghĩ quá tôn-trọng cái Ta, muốn mình hơn kẻ 
khác, tham muốn và bầu-víu vào các thú-vui vật- 
chất. Một vị Sa-môn xứng với danh-nghĩa, bên 
trong phải gột rửa dứt sạch cái 7a, cũng như 
bên ngoài đã cạo hết râu tóc vậy. 


Bài Kệ số 265, tiếp-tục ý-nghĩa thanh-tịnh- 

hoá thân-tâm của bài Kệ trước, khuyên ta 

nên vượt qua hết mọi điêu tà, mới xứng-danh là 
Sa-mồn. Như ba nghĩa căn-bản của chữ S4a- 
môn đã dạy rõ: (1) cân-giả là siêng làm điều 
thiện; (2) fức-giả là dứt bỏ hết các điều ác; 

(3) bân-giả là cam chịu sự nghèo-khó để tu- 


hành, câu “Hoàn-toàn lìa bỏ các hành-động ác, 
cả lớn lân nhỏ”, đó chính là ý-nghĩa thứ hai của 
chữ Sa-môn. 


(200).- Tích chuyện người Ba-la-môn tự nhận 
là tỳ-kheo. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, 

có đề-cập đến một người Bà-la-môn đi khất- 
thực, tự-nhận mình là Tỳ-kheo. 


Thuở ấy, có một người thuộc giai- cấp Bà-la- 
môn thường đi khất-thực. Ông ta nghĩ rằng, 
mình đi khát-thực cũng như những tu-sĩ Phật- 
giáo, vậy mình cũng là một tÿ-kheo. Ông đến 
gặp Đức Phật và nói lên ý ây. Đức Phật bảo: 
"Này Bà-la-môn, ta chẳng gọi ông là Tỳ-kheo chỉ 
vì ông đi khát-thực. Kẻ nào còn mang rà-kiến 
ngoại-đạo trong tâm, chẳng phải là một tỳ-kheo. 
Tỳ-kheo còn phải luôn luôn quán-chiếu thâm- 
sâu về Chơn-lý: muôn pháp đều vô-thường, khổ, 
vô-ngã.' 
Rồi Đức Phật mới nói lên hai bài Kệ sau đây: 
Tỳ-kheo đâu chỉ mang bình-bát 
Đi lang-thang khẩt-thực từng nhà. 


Tuân-hành Chánh-pháp cân thông-đạt, 
Mới xứng-danh Khât†-sĩ Tăng-già. 


Chỉ ăn xin, đó là hành-khắt. 
(Kệ số 266.) 


Người vượt lên trên ác cùng thiện, 
Phạm-hạnh hoàn-toàn đang thực-hiện, 
Bước đường đời, thầm-sát và suy-tư, 
Mới thật xứng danh là bực Tỳ-kheo. 
(Kệ số 267.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Bà-la-môn: giai- cấp tu-sĩ trong xã-hội xưa ở 
Ấn-độ; tiếng Pali là Brahmana. 


- Khắt-thực: Khất = xin; Thực = ăn. Theo giới 
luật nhà Phật, ty-kheo chẳng được phép có 
nghề riêng đề sanh- -sồng, phải hạ mình xuống đi 
xin ăn (để dẹp lòng tự-ái của cái 7a) và cũng có 
dịp gặp dân-chúng đề giảng-dạy đạo-lý cho họ. 
Tỳ-kheo còn gọi là Khắt-sĩ. 


- Tà-kiễn: Tà = xiên-xéo, chẳng chơn- 

chánh; Kiến = ý-kiến. Tà- kiễn có rất nhiều, 
thường kê ra hai tà-kiến này: (1) tường- -kiễn: tin 
răng con người có linh- hồn bắt-diệt, dầu có làm 
tội-ác gì, linh-hồn cũng tái-sanh làm người mãi; 
(2) đoạn-kiễn: tin rằng, chết đi là hết, chẳng còn 
có gì; chẳng tin theo luật Nhơn-quả, lý Luân-hồi. 


Các phái ngoại-đạo vào thời Đức Phật thường 
mắc vào hai fà-kiên đó. 


- Quán-chiễu = giữ tâm cho an-ôn rồi suy-nghĩ 
thật sâu-xa về một đê-tài có liên-quan đên 
Chơn-lý. 


- Chơn-lý = Sự-Thật. 


- Vô-thường: Vô = chẳng: Thường = còn mãi. 

Lẽ vô-thường cho rằng tất cả mọi sự-vật có 
hình-tướng đều phải biến-đổi rồi tiêu-diệt, chẳng 
thê nào thuờng còn mãi mãi được. 


- Vô-ngã: Vô = chẳng; Ngã = ta. Thuyết Vô- 
ngã cho răng muôn sự-vật đều là sự kết- hợp 
tạm-thời của nhiều yếu- -tố khác nhau, chẳng có 
một linh-hồn, chẳng có một cái Ngã, chẳng có 
cái chỉ làm chủ nơi sự-vật ấy cả; hễ nhơn-duyên 
thôi kết-hợp, sự-vật ấy sẽ tiêu-diệt mắt. 


- Tăng-già: Giáo-hội Phật-giáo, tiếng Pali 
là Sangha. 


- Hành-khắt: Hành = đi; Khắt = xin ăn. Xin phân- 
biệt rõ sự khác nhau và hơn kém nhau giữa hai 
danh-từ: Khẩt-sĩ và hành-khất. Khắi-sĩ là tu-sĩ 
Phật-giáo, lây hạnh khár-thực làm giới-luật; 

còn hành-khắt là kẻ ăn-mày, vì thiếu-thốn mà đi 
xin ăn, chẳng có tu-hành chỉ cả. 


- Phạm-hạnh: Phạm = Phạn, tiếng Palli 

là Brahma, phiên-âm là Bảà-la-môn; Hạnh = đức- 
hạnh, hạnh-kiêm. Phạm-hạnh là đức-hạnh tu- 
hành của giai-cấp Bà-la-môn; theo nghĩa rộng, 
là đức-hạnh đáng quí. 


- Thắm-sát: Thâm = kỹ, rõ; Sát = xét. Thâm- 
sáí là suy-xét thật rõ. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện thuật lại việc một người Bà-la- 

môn đi khát- thực, tự-nhận mình là ty-kheo. Đức 
Phật bảo, cầm bình-bát đi khất-thực từng nhà, 
chưa đủ để thành một ty-kheo, khi trong tâm còn 
chứa tà-kiến. Một tỳ-kheo đúng theo danh- 
nghĩa khẩt-sĩ, còn phải thông- -hiễu Chánh- -pháp, 
quán-chiều thâm-sâu về Vô-thường, Khổ và Vô- 
ngã. 


Nếu chỉ đi khất-thực suông, đó chỉ là hành- 
khất, chớ chẳng phải là Khắt-sĩ. 


(2) Ý-nghiã của hai bài Kệ số 266 và 267: 
Thử phân-tách từng câu mỗi bài Kệ: 
Vê bài Kệ số 266: 


1) Tỳ-kheo đâu chỉ mang bình-bát, đi lang-thang 
khẩt-thực từng nhà: Tỳ-kheo đâu chỉ đi khất- 
thực suông, còn có dịp gặp dân-chúng để chỉ- 
dạy họ thêm về giáo-lý. 


2) Tuân-hành Chánh-pháp cân thông-đạt, mới 
xứng-danh Khẩt-sĩ Tăng-già: tuân theo Chánh- 
pháp, hiểu rõ Giáo-lý, giữ gìn Giới-luật, đó là 
phần tu-tập trên thân-tâm, mới xứng-danh là Tỳ- 
kheo, là Khất-sĩ của Giáo-hội ( = Tăng-già). 


3) Chỉ ăn xin, đó là hành-khất: tay mang bình- 
bát đi khát-thực, đó chỉ là hình-thức bề ngoài; 
nếu bên trong chẳng có sự thông-hiều Giáo- 
pháp, thì đó chẳng qua là một người hành- 
khất, chỉ biết đi xin cơm, để ăn cho qua ngày, 
không hơn không kém. 


Vê bài Kệ số 267: 


1) Người vượt trên ác cùng thiện: Vượt trên điêu 
ác là bỏ dứt được các điều bất-thiện; Vượt lên 
trên điều thiện là siêng-năng làm các điều lành, 
làm điều lành đã quen, đã siêng, nên chẳng chút 
cố-gắng, chẳng thấy khó nhọc chi, nên gọi đó 

là vượt lên trên điêu thiện. 


2) Phạm-hạnh hoàn-toàn đang thực-hiện: bằng 
lối sống trong kỷ-luật của giới-đức thanh- 


tịnh, thực-hiện được đầy-đủ các đức-hạnh của 
bực chơn-tu. 


3) Bước đường đời, thẫm-sát và suy-tư: luôn 
luôn thực-hành việc quán-chiêu trong Thiên- 
định, sông trọn-vẹn với nội-tâm bằng cách suy- 
tư thâm-sâu và thâm-sát cặn-kẽ về cuộc đời 
sướng ít khổ nhiều trong vòng Luân-hồi, để tìm 
theo con đường giải-thoát. 


4) Mới thật xứng-danh là bực Tỳ-kheo: thực- 
hiện đầy-đủ các đức-tánh kế trên, áp-dụng trong 
cuộc sống hằng ngày, nặng nghiêng về nội-tâm 
thanh-tịnh bên trong, đây mới thật xứng danh là 
bực Tỳ-kheo; chớ nào phải chỉ có mỗi một việc 
ôm bình-bát đi khất-thực. 


(201).- Tích chuyện các người ngoại-đạo. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, 
có đê-cập đên các người ngoại-đạo. 


Thuở ấy, các du-sĩ ngoại-đạo khi đi khất-thực, 
thường có lời tán-thán công-đức các thí-chủ. 
Sau khi nhận thực-phẩm, họ thường nói: 
"Nguyện cho thí-chủ được may-mắn, giàu-sang 
và sống lâu!". Trong khi đó, các vị tỳ-kheo tuân 
theo lời Phật dạy, lặng-lẽ nhận tặng-phầm mà 
chẳng nói lên lời chúc-tụng nào. Dân-chúng 


thích được nghe lời khen-ngợi việc bố-thí, nên 
bất đâu bàn-tán, so-sánh hai thái-độ đi khât- 
thực và có phân thiên vê phiá ngoại đạo. 


Khi Đức Phật được biết sự-việc đó, Ngài cho 
phép các tỳ-kheo, sau khi thọ-thực nơi nhà các 
tín-chủ, thì hồi-hướng công-đức họ đã bố- 

thí đến cho gia-đình của họ. Bấy giờ các du-sĩ 
ngoại-đạo lại chỉ-trích, cho rằng các tỳ-kheo đã 
lắm lời, nói dông-dài, chẳng bằng họ là người 
biết giữ đúng hạnh tĩnh-mặc của các bực Mâu- 
ni. Đức Phật mới bảo các vị tỳ-kheo: "Này chư 
tỳ-kheo, có nhiều kẻ giữ im-lặng, chỉ vì họ nhút- 
nhát và ngu-dốt, cũng có kẻ chẳng chịu nói 

ra để chia-xẻ sự hiểu-biết thâm-sâu của họ với 
kẻ khác. Như thế, chẳng phải vì im-lặng mà trở 
thành một bực Mâu-ni. Chỉ xứng danh là bực 
Mâu-ni, người nào biết im- lạng khi đã hoàn-toàn 
khắc- -phục được mọi điều ác." 


Rồi Đức Phật nói lên hai bài Kệ sau đây: 


Biết nín thinh nhưng vẫn ngu-si 
Đâu gọi là Mâu-hi tĩnh-mặc. 
Như vị cầm cân, cân-nhắc 
Chọn lành lánh dữ, bậc Mâu-ni. 
(Kệ số 268.) 


Vì lẽ ấy: chọn lành, lánh dữ, 


Người được xưng là bực Thánh-hiễn. 
Nội, ngoại-giới ai thông-suốt đủ, 
Danh-vị Mâu-ni xứng đáng liên. 
(Kệ só 269.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Ngoại-đạo: Ngoại = ngoài. Chữ ngoại- 
đạo trong Phật-học dùng đê chỉ các tôn-giáo 
khác với đạo Phật, ở ngoài đạo Phật. 


- Du-sĩ: Du = đi đó đây; SĨ = người. Du-sĩ, ở đây, 
chỉ các vị tu-hành ân-cư, chẳng có nơi ở nhứt- 
định, đi đó đây để khất-thực. 


- lán-thán = khen-ngợi. 
- Thí-chủ: người bố-thí; còn gọi là thí-giả. 
- Thiên = thiên-vị, nghiêng về một bên. 


- Hồi- -hướng: Hôi = quay trở lại; Hướng = nhắm 
vào. Hôi-hướng công-đức là nguyện đem công- 
đức tu-hành của mình mang phước-báo 
hướng đên cho ai. 

- lnh-mặc: lĩnh = yên-lặng; Mặc = nín thinh. 


Chữ fnh-mặc dùng đề dịch chữ Phạn Muni, bực 
tính-lặng, đã diệt-trừ mọi điêu ác. 


- Câm cân cân nhắc: nghĩa bóng, chỉ sự phán- 
đoán thiện-ác rành-rẽ 


- Nội, ngoại-giới: Nội = bên trong; Ngoại 

= ngoài; Giới = cảnh-giới. Ở đây chữ nội-giới chỉ 
vào thân-tâm năm uần của chính mình, 

còn ngoại-giới là thân-tâm năm uẫn của kẻ 
khác, ở bên ngoài. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện thuật lại việc các du-sĩ ngoại-đạo 
chỉ-trích khất-sĩ Phật-giáo nói dài-dòng khi hồi- 
hướng công-đức đến các thí-chủ, cho rằng các 
khát-sĩ chẳng biết giữ hạnh tĩnh-mặc của bực 
Mâu-ni. Đức Phật dạy, muốn xứng-danh là bực 
Mâu-ni ( = tĩnh-mặc), chẳng phải chỉ im-lặng 
suông, mà trong tâm phải diệt hết mọi điều ác. 
Ý-nghĩa của Tích chuyện là phải biết lúc nào 
nên im-lặng, lúc nào nên nói, trong tâm thanh- 
tịnh phân-biệt rõ ràng điều lành và việc ác. 

(2) Ý-nghĩa của hai bài Kệ số 268 và 269: 
Hai bài Kệ phân-biệt sự tính-mặc (giữ im- 

lặng đúng lúc) của bực Mâu-ni, với sự nín thinh 
vì dốt-nát hay vì làm hiểm chẳng muốn chia-xẻ 


sự hiểu-biết của mình với kẻ khác. Ngoài ra, 
riêng bài Kệ sau còn dạy những đức-tánh của 
bực Mâu -ni: (1) chọn lành lánh dữ; (2) thông- 
suốt cả nội và ngoại- giới ( = hiểu rõ thân-tâm 
năm uân của mình và của kẻ khác.) 


(202).- Tích chuyện người đánh cá tên là 
Thánh-Hiềên. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳỹ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng- pháp, 

có đề- -cập đến một người đánh cá, mang tên là 
Thánh-Hiễn. 


Thuở ấy có một chàng thanh-niên làm 

nghề đánh cá, có tên là Thánh-Hiền. Hôm 

ây, Đức Phật quán- thấy đã đủ cơ-duyên cho 
người đánh cá ây chứng- -đắc được sơ-quả, mới 
cùng các tỳ-kheo đi đến bờ sông. Chàng thanh- 
niên nom thấy Đức Phật và chư Tăng dừng lại 
bên bờ, mới buông cần câu, đến gần bên 

Phật. Đức Phật liền tuần-tự hỏi tên mỗi vị tỳ- 
kheo. Tới phiên chàng đánh cá, anh ta liền thưa, 
tên là Thánh-Hiền. Đức Phật bảo: "Bực Thánh- 
hiền đâu có sát-hại sanh-mạng chúng-sanh; anh 
làm nghề đánh cá, giết hại mạng sống của loài 
cá, sao xứng được cái tên Thánh-hiền này!" 


Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây, nhờ 
đó mà chàng thanh-niên đánh cá chứng được 
quả-vị Tu-đà-huờn: 


Còn gây thương-tôn cho chúng-sanh, 
Sao được gọi bực lành Hiên-Thánh? 
Chẳng sát-hại mọi loại hữu-tình, 
Mới xứng danh là bực Hiên-Thánh. 
(Kệ số 270.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Thánh-Hiên: tên của người đánh-cá này, dịch 
chữ Pali là Ariya. Theo nghĩa chuyên- môn trong 
Phật-học, bực Hiên gồm ba quả-vị đầu-tiên: Tu- 
đà-huờn, Tư-đà-hàm và A-na-hàm, còn phải tái- 
sanh; bực Thánh là A-la-hán, đã giải-thoát ra 
khỏi cảnh sanh-tử của Luân-hồi. 


- Quán-thấy đã đủ cơ-duyên: nhìn thây rõ trong 
tâm là đã đủ cơ-hội tôt cho chàng thanh-niên 
chứng được quả-vị. 

- Sơ-quả = quả-vị đầu-tiên, tức là quả-vị Tu-đà- 
huờn. 


- Loài hữu-tình: các sanh-vật có mạng-sống, có 
tình-cảm, như loài người, loài thú. Trái với hữu- 
tình là vật vô-tình, như đât, đá, cát. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện rất giản-dị: nhơn thấy một chàng 
thanh-niên sống về nghề đánh-cá mà lại có tên 
là "Thánh-Hiền", Đức Phật bảo, bực Thánh-hiền 
đâu có sát-hại sanh-mạng chúng-sanh. Vì thế, 
cái tên "Thánh-Hiền" kia, chàng thanh-niên 
chẳng xứng mang lấy, vì lẽ nghề đánh-cá chẳng 
đúng với Chánh-mạng. 


Ngoài ý-nghĩa về chữ Thánh-hiên là các bực đã 
chứng quả-vị ra, Tích chuyện còn mang thêm ý- 
nghĩa về Chánh-mạng. Chánh-mạng là một 
ngành trong Bát-Chánh-Đạo, con đường đưa 
người tu-hành đến quả-vị Thánh. Theo đúng 
Chánh-mạng, ta chẳng nên chọn các nghề gây 
thương- -tồn đến chúng-sanh, như nghề đánh-cá, 
nghề săn-bắn, nghề chế-tạo võ-khí giết người, 
nghề mãi-dâm, nghề nấu và bán rượu, cùng các 
chất độc, chất ma-tuý. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 270: 


Ý-nghĩa bài Kệ rất rõ-ràng: bực Thánh-hiền, vì 
lòng Từ-bi, chăng hê gây thương-tôn đên 
chúng-sanh. 


(203).- Tích chuyện các tỳ-kheo tự-mãn. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, 
có đề-cập đên các vị ty-kheo tự-mãn. 


Thuở ấy, ở chùa Kỳ-viên có một số các vị tỳ- 
kheo tu-tập đạt được các kết-quả khả-quan. Có 
vị giữ đúng giới-luật thật thanh-tịnh; có vị theo 
hạnh đâu-đà rất khắc-khổ; có vị 

chứng được thiên-định; có vị đã đắc được quả- 
vị A-na-hàm. Họ thường nghĩ rằng, đã thành- 
công trong việc tu-tập như thế, họ dễ thừa 

sức đề đạt được quả-vị A-la-hán, trong một 
tương-lai rất gần đây. Họ cùng nhau đến yết- 
kiến Đức Phật và nói lên ý-nghĩ đó. 

Đức Phật bảo: "Này chư tỳ-kheo, chẳng phải 

vì đã giữ giới-đức thanh-tịnh, chẳng phải 

vì đã đắc được định-tâm, chẳng phải vì 

theo đúng hạnh đầu-đà, chẳng phải vì chứng- 
đắc quả-vị A-na-hàm, mà người tu-hành có thê 
xem đó là đã đầày-đủ rồi sanh ra tự-mãn, để 
nghĩ lầm rằng, chẳng còn khó-nhọc chỉ để 
chứng được đạo-quả A-la-hán. Nếu còn chưa 


diệt hết các lậu-hoặc, tự-mãn còn đó, thì chưa 
thê nào chứng được quả-vị Thánh A-la-hán." 


Rồi Đức Phật nói lên hai bài Kệ sau đây, nhờ đó 
mà các tỳ-kheo bỏ được lòng tự-mãn, tinh-tấn 
tu-tập hơn nữa và chứng quả A-la-hán: 
Chẳng phải vì trì giới nghiêm-túc, 
Chẳng phải do kiến-thức thật cao, 
Chẳng phải vì thiền-định thâm sâu, 
Chẳng phải do sống xa trân-tục, 
Mà có thể tự-mãn: 
"Ta nay hưởng phước hạnh viễn-ly 
Mà các phàm-phu làm gì hưởng được!” 
Tỳ-kheo! Chớ xao-lãng 
Kiên-trì diệt lậu-hoặc cho xong. 
(Kệ số 271 và 272.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Tự-mãn: Tự = chính mình; Mãn = đày-đủ. 
Lòng fự-mãn thường tự cho là mình đã được 
đày-đủ đức-tánh tốt, thiếu sự hăng-hái buổi đầu. 


- Hạnh đâu-đà: Đâu-đà = phiên-âm chữ Pali 
là Dhùtanga, lỗi tu theo một kỷ-luật thật khắt- 
khe, như chỉ mặc áo may bằng vải vụn 

lượm được, chỉ ăn đồ ăn xin được, mỗi ngày 


một bữa trưa mà thôi, từ sáng đến tối, chỉ đứng, 
ngồi chớ chẳng nằm, sống nơi gò mả, dưới cội 
cây. Vị đại-đệ-tử giỏi nhứt về hạnh đầu-đà là 
Tôn-giả Đại-Ca- -diếp (Maha Kassapa), người 
sau này kế-vị Đức Phật điều-khiên Giáo-hội. 


- A-na-hàm: quả-vị thứ ba, tiếng Pall 
là Anàgàmi, có nghĩa là chăng tái-sanh lại nơi 
cõi người nữa, dịch là Bâï-Lai. 


- Thiên-định, Định-tâm: trong khi ngồi Thiền, tâm 
lăng-đọng, chăng đi lang-thang, chú-tâm vào đê- 
tài thiên-quán, chăng lo ra. 


- A-la-hán: quả-vị thứ tư, cao nhứt, đã diệt được 
hết tất cả lậu-hoặc, phiền-não, chứng được vô- 
sanh ( = chẳng còn tái-sanh trong vòng Luân-hồi 
nữa), tự-tại trong cảnh-giới Niết-Bàn an-lạc, 
vắng-vẻ. 


- Nghiêm-túc: Nghiêm = nghiêm-trang; Túc 
= đây-đủ. Nghiêm-túc là đầy-đủ đàng-hoàng. 


- Kiễn-thức: Kiến = thây:; Thức = hiễu-biết 
rõ. Kiễn-thức là sự thông- hiểu; ở đây, nói đến 
sự thông-thạo rõ-ràng vê Chánh-pháp. 


- Sống xa trân-tục = sống nơi vắng-vẻ, xa 
người đời; bôn chữ nây trỏ vào hạnh đâu-đà nói 
trong Tích chuyện. 


- Hạnh viễn-ly: Hạnh = đức-hạnh; Viễn = xa; Ly 
= lià. Hạnh viễn-ly là đức-tánh xa-lià mọi tham- 
muốn, dứt bỏ mọi thú-vui vật-chất, dẹp xong mọi 
ràng-buộc, tâm được tự-tại. Ở đây, hạnh viễn- 
ly nói đến bực A-la-hán, dứt được mọi phiền- 
não, sống an-vui, tự-tại. 


- Phàm-phu: Phàm = thường, người 

thường; Phu = người. Phàm-phu là người 
thường, chưa tu; đối-nghĩa với Thánh-hiên, bực 
tu-hành đã chứng-đắc quả-vi. 


- Kiên-trì: Kiên = cứng-cỏi; Trì = giữ vững. Kiên- 
frì là bền-chí, giữ vững, chẳng hề thoáï-lui. 


- Lậu-hoặc: Xin nhắc lại: Lậu = rỉ chảy ra; Hoặc 
= điều sai-lầm, sái- quây, xấu-ác, như tham, sân, 
si, mạn, nghi, ác-kiến. Các lậu-hoặc (tiếng Palli 
là àsava) khởi lên trong tâm, rỉ chảy ra ngoài, 
bộc-lộ thành hành-động sai-lầm hay bằng lời nói 
thô-ác. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện thuật lại một nhóm tỳ-kheo tu- 
hành được kết-quả khả-quan, nên sanh lòng tự- 
mãn. Đức Phật dạy, dầu cho giữ giới, trì-pháp, 
thiền-định, theo hạnh đầu-đà, chứng quả A-na- 


hàm, đã dược kết-quả tốt, cũng chớ nên sanh 
lòng tự-mãn, vì mục-tiêu chứng quả-vị Thánh, 
A-la-hán, đòi hỏi người tu-hành phải dứt hết mọi 
lậu-hoặc, mà lòng tự-mãn chính là một lậu-hoặc 
còn sót lại đó. 


Ý-nghĩa của Tích chuyện khuyên ta đừng bao 
giờ nên sanh lòng fự-mãn, thấy có kết-quả 

tốt, đã cho là đủ rồi, mà chẳng cố gắng thêm 
hơn lên để sớm đạt được mục-tiêu. Lòng tự- 
mãn, bắt nguồn từ sự fự-kiêu, xem mình nay đã 
khá lắm rồi, nên chẳng còn giữ được sự nỗ-lực 
lúc ban đầu nữa; vì có sự lơ-là, xao-lãng khiến 
ta chẳng tiến-bộ thêm. 


Nên để-ý, chớ lẫn-lộn lòng f-mãn là một nết 
xấu, với sự fri-túc là một đức-tánh tốt, 

đáng quí. Tri-fúc là biết đủ (rí = biết; túc = đủ). 
Kẻ tự-mãn cho rằng đức-tánh tốt của mình đã 
quá đủ, chẳng cần cố-gắng hơn lên thêm nữa 
làm gì. Còn người íri-túc thì chẳng đòi hỏi thêm 
gì nữa cho mình, vì mình nhận thấy nhu-cầu nơi 
mình đã thoả-mãn vừa đủ. So-sánh hai người, 
một bên ñ-mãn thì tự đánh-giá mình qua cao, vì 
thế sanh ra kiêu-căng; còn một bên íri-túc, biết 
tự-chế sự ham-muốn của mình chẳng cho đi 
quá mức. 


(2) Ý-nghĩa của hai bài Kệ số 271 và 272: 


Hai bài Kệ nhập chung lại thành một bài, khuyên 
ta chớ nên sanh lòng tự-mãn, phải luôn-luôn nỗ- 
lực, kiên-trì dẹp cho xong mọi lậu-hoặc để 
chứng quả-vị A-la-hán. 


Thử phân-tách từng câu bài Kệ này: 


1) Chẳng phải vì trì-giới nghiêm-túc: đây chẳng 
phải bài Kệ chê việc rrì-giới, mà bài Kệ muốn nói 
rằng frì-giới còn chưa đủ, chớ nên tự-mãn. Trì- 
giới để được định-tâm, rồi nhớ tâm an-định 

mà frí-huệ mới phát-triển, sớm đến nơi giác-ngộ 
và giải-thoát. 


2) Chẳng phải do kiến-thức thật cao: đây chẳng 
phải bài Kệ chê kiến-thức về đạo-pháp; trái 

lại, biết suông chưa đủ, chớ tự-mãn, phải đem 
sự hiểu-biết ra ứng-dụng tu hành trên bản-thân 
mình nữa. 


3) Chẳng phải vì thiên-định thâm-sâu: đây 
chẳng phải bài Kệ chê việc thiền-định; trái 

lại, thiên-định giúp cho trí-huệ phát-triễn, thấy rõ 
con đường giác-ngộ và giải-thoát, chớ chẳng 
nên tự-mãn, thấy thân-tâm được an-lạc rồi cho 
là đủ, bám vào cảnh ấy mà trì-trệ. 


4) Chẳng phải do sông xa trân-tục: đây chẳng 
phải bài Kệ chê hạnh đâu-đà; trái lại, biêt xa-lìa 
các thú-vui vật-chât còn chưa đủ, phải tận-diệt 


bên trong các màm-mống lậu-hoặc còn sót lại, 
chớ tự-mãn mà lơ-là, quên mật mục-tiêu giải- 
thoát. 


5) Mà có thê tự-mãn: "Ta nay hưởng phước 
hạnh viễn-ly, mà các phàm-phu làm gì 

hưởng được”: đây là lời cảnh-cáo, hạnh viễn-ly 
đem lại phước-báo, sống tự-tại, nhưng chớ tự 
mãn, cho rằng mình đã hơn kẻ phàm-phu, đó 

là ngã-mạn, còn xem mình là hơn kẻ khác. 

6) Tỳ kheol Chớ xao-lãng, Kiên-trì diệt lậu-hoặc 
cho xong”: đây là lời kêu gọi khẳn-thiết, phải 
bền-chí, dõng-mãnh diệt các lậu-hoặc còn sót lại 
trong tâm, nhứt là lòng tự-mãn. 


-OoQOGo- 


XX.- Phẩm ĐẠO. 
(204).- Tích chuyện các tỳ-kheo bàn 
về đường đi. 
Tích chuyện giỗng với Tích chuyện số (33). 
Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, 
có đê-cập đên các vị tÿ-kheo bàn-luận cùng 
nhau vê các con đường đã trải qua. 


Thuở ấy, sau chuyên du-hành theo Đức Phật đi 
hoằng- pháp ở các làng-mạc trở về, vào buổi 
chiều, các tỳ-kheo tụ-tập nhau, bàn luận về 

các đoạn-đường đã trải qua, khi xuyên qua các 
làng-mạc. Người nói đoạn đường này gỗ-ghè, 
kẻ bảo đoạn đường kia bằng-phẳng. Có vị khen 
khúc lộ này trống-trải dễ đi, có vị chê khúc lộ kia 
trơn-trợt dễ té. Bấy giờ Đức Phật vừa đi ngang 
qua đó, nghe lời bàn-luận của các tỳ-kheo, Ngài 
mới dạy rằng: "Nẵầy chư tỳ-kheo, các đoạn- 
đường mà các vị đang bàn nhau đó là 

những đoạn-đường ở bên ngoài thân-tâm. Sao 
chư tỳ-kheo lại chẳng lưu-tâm đến con 

đường thánh-đạo cùng những việc cần làm để 
sớm đắc được Đạo và Quả Niết-bàn an-lạc?" 


Rồi Đức Phật mới nói lên bốn bài Kệ sau đây: 


Bát-Chánh-Đạo quí nhứt mọi đường, 
Lý tột-cao là Tứ-Diệu-Đế. 
Ly tham-ái, có pháp nào bằng, 
Loài hai chơn, ai hơn Phật-nhãn. 
(Kệ số 273.) 


Chỉ đường nây, chẳng đường nào khác, 
Đưa đến thanh-tịnh-hoá kiến-tri, 
Mau theo đường ấy ngay đi 
Ma-quân muốn phá cũng thì chào thua. 


(Kệ số 274.) 


Dắn chơn vào bước đường nây, 
Con người chấm dứt được ngay khô-sâu. 
Ta đã qua câu, nay chỉ lại 
Lối đi diệt chướng-ngại, chông-gai. 
(Kệ số 275.) 


Các người hãy tự mình nỗ-lực, 
Như-Lai chỉ là bực dẫn đường. 
Thực-hành thiên-định cho thường, 
Thoát vòng kiêm-toả Ma-vương buộc-ràng. 
(Kệ só 276.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Đạo = tiếng Hán-Việt, có hai nghĩa chánh: (1) 
con đường; (2) đường-lối tu-hành, tôn-giáo. 
Trong bài này, nhơn nói về các con đường bên 
ngoài mà bước chơn ta trải qua, Đức Phật nói 
đến con đường đưa ta ra khỏi vòng sanh-tử 
khổ-sở của Luân-hồi. 

- Thánh-đạo: đường-lối tu-hành đưa đến quả-vị 
Thánh, thoát khỏi khỗổ-đau của Luân-hồi sanh- 
tử. Đó là Báf-Chánh-đạo. 


- Đạo và Quả: Đạo = đường- lối tu-hành, việc 
cần làm, điều cần tránh, để chứng được quả- 
vị. Tiêng Pali là Magga. Quả là kết-quả tốt của 
việc tu-tập thành-công, tức là quả-v/. Tiếng Pali 
là Phala. 


- Bát-Chánh-Đạo: Bát = tám; Chánh = chơn- 
chánh, đứng-đắn; Đạo = đường-lối tu-tập. Bái- 
Chánh-Đạo gồm có: (1) Chánh-kiến ( = thẫy 
biết đúng-đắn), (2) Chánh-tư-duy ( = suy- 

nghĩ đứng-đắn),(3) Chánh-ngữ ( = lời nói đứng- 
đắn),(4) Chánh-mạng ( = lỗi sanh-sống đứng- 
đắn), (5) Chánh-nghiệp ( = sự-nghiệp đứng- 
đắn), (6) Chánh tinh-tân (nỗ-lực đứng-đắn), 

(7) Chánh-niệm ( = ý-tưỏng đứng-đắn), 

(8) Chánh-định ( = tâm an-định đứng-đắn). 


- Tứ-Diệu-Đế: Tứ = bỗn, Diệu = nhiệm-màu; Đề 
= Chơn-lý. Tứ-Diệu- Đề hay bốn Chơn-lý nhiệm- 
mầu gồm có: (1) Khổỗ-đề, đời là Khổ; (2) Tập- 
øn nguyên-nhơn gây ra Khổ là sự tham- 

ái; (3) Diệt-đé, sự châm-dứt hết mọi Khổ, tức là 
Niết- bàn; (4) Đạo- đề, con đường Thánh đưa 
đến sự châm dứt Khổ, tức là Bái-Chánh-Đạo. 


- Ly tham-ái: Ly = la; Tham = ham muốn quá 
chừng; Ai = thương, thích. Ly tham-ái là cắt bỏ 
lòng tham-muôn, nhứt là sự bâu-víu vào các 


thú-vui của đời sống trong vòng lẫn-quân của 
Luân-hôi. 


- Phật-nhãn: Phật = giác, hiễu rõ cùng-tột; Nhãn 
= con mắt. Tiếng Phật-nhãn ở đây chỉ người có 
sự hiểu-biết, nhìn thấy được mọi vật một cách 
cùng-tội. 


- Thanh-tinh-hoá Kiễn-tri: Thanh-tịnh-hoá = làm 
cho trong-sạch lên; Kiễn- trí: Kiễn = = thấy; Tri 
= biêt; Kiên-tri là sự hiêu-biêt, thâu rõ. 


- Ma-quân, Ma-vương: nghĩa Dóng là sự cám- 
dỗ, thúc-dục ta phải làm đìều ác 


- Đã qua câu: đã vượt qua xong, đã có kinh- 
nghiệm về việc đó. 

- Chướng-ngại = điều ngăn-trở, gây khó-khăn. 
- Kiêm-toả: Kiêm = cây kềm; Toả = ông 
khoá. Kiêm-†oả dùng theo nghĩa bóng, chỉ sự 
ràng-buộc. 
B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện rất giản-dị: nhơn các tỳ-kheo bàn- 
luận vê các con đường đất đã đi qua, Đức Phật 
dạy các tỳ-kheo nên nghĩ đến con đường tu- 


hành đề chứng quả-vị Thánh. Đó là con đường 
Bát-Chánh-đạo, nói trong Tứ-Diệu-Đê. 


(2) Ý-nghĩa của bón bài Kệ số 273, 274, 275 
và 276: 


Cả bốn bài Kệ đều nói về con đường Thánh- 
đạo, Bái-Chánh-Đạo, đưa người tu-hành đên 
quả-vị Thánh, thoát vòng Luân-hôi. 


1) Kệ số 273 nêu ra bốn điều cao-tột: Bái- 
Chánh-Đạo, Tứ-Diệu-Đé, Ly tham-ái và Phật- 
nhãn. Nhờ biết đi theo con đường Thánh, lià xa 
tham-ái, chứng được Phậr-nhãn, nhìn biết tất cả 
muôn sự-vật, muôn loài, nên giác-ngộ được 
Chơn-lý và giải-thoát khỏi Luân-hồi. 


2) Kệ số 274 nói rõ Bát-Chánh-đạo là 

con đường duy-nhứt làm cho thân-tâm trở nên 
thanh-tịnh, chẳng có Ma-quân nào cám dỗ được 
cả. 

3) Kệ số 275 cho biết, con đường đó Đức Phật 
đã trải qua; Ngài vượt qua hết mọi chông- gai 
cản trở, nay chỉ lại cho ta, để chắm-dứt hết mọi 
khổ-đau, khỏi phải tái-sanh trong vòng Luân-hồi 
lận-đận. 


4) Kệ số 276 nhắc nhở mọi người phải tự mình 
nô-lực lây, siêng thực-hành việc thiên-định, đề 


thoát khỏi mọi sự cám-dỗ của Ma-vương. Phải 
tự mình nỗ-lực lấy, mau dấn bước theo 

con đường Bát-Chánh-đạo, chẳng nên chờ 
mong sự cứu-độ của ai cả, vì Đức Như-Lai chỉ 
là kẻ dẫn-đường đưa lối mà thôi. 


(205).- Tích chuyện các tỳ-kheo quán-chiêu 
về Vô-thường, Khô và Võ-ngã. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳy- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng- pháp, 
có đề-cập đến ba nhóm tỳ-kheo quán-chiêu về 
các chơn-lý Vô-thường, Khổ và Vô-ngã. 


Thuở ấy, có ba nhóm tỳ-kheo đến yết-kiến Phật, 
để xin đề-tài quán-chiếu mà thực-tập thiền-định. 
Nhóm thứ nhứt được dạy về Vô-thường, nhóm 
thứ hai về Khổ và nhóm thứ ba về Vô-ngã. Họ đi 
vào rừng vắng, tu-tập một thời-gian. Sau đó, 
nhiều người chẳng thấy, có tiên-bộ, trở về trình 
Phật. Đức Phật bảo: "Nầy chư ty-kheo, 

các hành đều Vô-thường, cứ biến-đồi rồi huỷ- 
diệt. Tại sao lại hay biến-đồi, chẳng thường-trụ? 
Vì bản-thê rỗng-rang, do nhơn-duyên mà họp, 
rồi lại vì nhơn-duyên mà huỷ-diệt đi, đó là tính- 
chất Vô-ngã. Vì các hành đã Vô-thường lại Vô- 
Ngã, chẳng hoàn-mãn, nên sanh ra Khổ. Tỳ- 
kheo dùng tuệ-giác quán-thấy rõ ba tánh-chất 


đó, trở nên nhàm-chán sự Khổ-đau, sớm theo 
đường thanh-tinh-đạo đề mau được giải-thoát." 


Rồi Đức Phật mới nói lên ba bài Kệ sau đây, 
nhờ đó một sô tỳ-kheo chứng-đặc được quả-vị 
A-la-hán: 


Vô-thường là tất cả các hành. 
Nhờ tuệ-giác, quán-chiễu thâ y rành, 
Mới sanh nhàm-chán niềm khô-não, 
Thanh-tinh-đạo liễn rảo bước nhanh. 

(Kệ số 277.) 


Đau-khổ là tất cả các hành. 
Nhờ tuệ-giác, quán-chiễu thâ y rành, 
Mới sanh nhàm-chán niềm khô-não, 
Thanh-tinh-đạo liễn rảo bước nhanh. 
(Kệ số 278.) 


Vô-ngã là tất cả các hành, 
Nhờ tuệ-giác, quán-chiễu thâ y rành, 
Mới sanh nhàm-chán niềm khô-não, 
Thanh-tinh-đạo liễn rảo bước nhanh. 
(Kệ số 279.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Quán-chiêu: tâm an-định và suy-nghĩ sâu-xa 
vê một đê-tài. 


- Vô-thường: Vô = chẳng; Thường = hằng 
còn. Vó-thường là hay biên-đôi, chăng còn 
mãi được. Iiêng Pali là Anicca. 


- Khổ: sự khỗ-đau, sự bắt-toại-nguyện; 
tiêng Pali là Dukkha. 


- Vô-ngã: Vô = chẳng; Ngã = Ta, bản-thê. Vô- 
ngã là bản-thễ rỗng-rang, chẳng có chỉ bên 
trong làm chủ-thễ, do nhơn-duyên mà tạm-có; 
rồi cũng do nhơn-duyên mà hủy-diệt đi; 

tiếng Pali là Anatta. 


- Hành: dịch chữ Sankhàra của Pali; có nhiều 
nghĩa: Xin xem lại trang 575, 576. Chữ Hành có 
nghĩa là sự tập-hợp, do nhơn-duyên mà tạm- 
có, đề rồi theo nhơn-duyên mà huỷ-diệt. Lại 

cùng nghĩa với chữ uân (Pali làkhandha ). trong 
chữ Hành-uẩn. Ở đây, xin hiểu chữ Hành là các 
sự-vật hữu-vií, do sự tạo-tác mà nên, bị điều- 
kiện-hoá, biến- chuyển để đi đến huỷ-diệt. Thí-dụ 
về hành là thân-tâm năm uần, chẳng thường 
còn, bị điều-kiện-hoá, rồi sẽ tan-hoại sau này. 


- Hoàn-mãn: Hoàn = tròn, trọn-vẹn; Mãn = đầy- 


đủ, hợp ý. Chẳng hoàn-mãn, hay là bắt-toại- 
nguyện, nghĩa là chăng làm ta vừa ý. Tại sao? 


Vì chẳng có bản-thê bền-vững, vì có đó rồi lại 
mất đó. 

- Tuệ-giác: Tuệ = trí-huệ; Giác = biết; Tuệ- 
giác là khả-năng hiểu-biết của tâm- 

trí; Pali: Vipassana Panna, dịch là trí Bát-nhã 
Minh-sát. 


- Thanh-tịnh-đạo: con đường thanh-lọc thân- 
tâm; tiêng Pali là V/suddhi Magga. 


- Hảo bước = đi mau. 
B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện chẳng có gì đặc-biệt: các tỳ-kheo 
thực-tập quán-chiêu vê Vô-thường, Khô, Vô- 
ngã, được Đức Phật chỉ-dạy thêm. 


(2) Ý-nghĩa của ba bài Kệ số 277, 278 và 279: 


Ba bài Kệ nây rất quan-trọng về mặt Giáo-lý; cả 
ba bài khác nhau chỉ có môi hai chữ ở 
câu đâu: Vô-thường, Đau-khô và Vô-ngã. 


Ý-nghĩa của ba bài Kệ: vì muôn sự-vật đều vô- 
thường và vô-ngã, chẳng đem lại sự toại-nguyện 
và ôn-cố cho ta, nên chúng gây ra Khổ. Vậy 


muốn thoát Khổ, phải theo con đường thanh- 
tinh-hoá thân-tâm. 


(206).- Tích chuyện tỳ-kheo Thi-sa lười-nhác. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, 
có đê-cập đên vị tỳ-kheo lười-nhác là Thi-sa. 


Thuở ấy, ở nước Xá-vệ, có hàng trăm thanh- 
niên trẻ tuổi được thâu-nhận vào Giáo-hội. Tỳ- 
kheo Thi-sa cùng với các bạn vừa mới nhập- 
đạo, đến yết-kiến Đức Phật và được chỉ-dạy 
một đề-tài thiền- -quán. Họ liền đi vào rừng, tìm 
chỗ yên-tịnh, nỗ-lực thực-tập, tinh-tấn tu-hành. 
Riêng tỳ-kheo Thi-sa, tánh-tình lười-nhác, bê-trễ 
trong việc hành Thiền. Mấy tháng sau, cả đoàn 
quay về Tịnh-xá, tường- -trình thành-quả việc †u- 
học. Đức Phật khen ngợi cố-gắng tu-tập của 
mọi người. Riêng Iy-kheo Thi-sa đang đứng 
phía sau, cảm thấy hồ-thẹn vì đã lãng-phí thời- 
giờ, chẳng đạt được kết-quả nào. 


Tối hôm ấy, nghĩ đến các bạn đồng-tu nay đã 
chứng được quả-vị mà mình vẫn còn dốt-nát, 
Tỳ-kheo Thi-sa mới quyết-định thức cả đêm 
nay để tập Thiền. Trong bóng tối chập-chờn 
ngoài sân chùa, Thi-sa bước đi thiền-hành, 
chẳng may vấp ngã, gãy xương mông. Nghe 


tiếng kêu cứu, các vị tỳ-kheo khác chạy đến đỡ 
Thi-sa vào trong. Khi nghe kế lại sự- việc, Đức 
Phật bảo: "Nây: chư ty-kheo, chẳng nỗ-lực 

khi đang cân nô-lực, lại bê- trễ lãng-phí thì-giờ, 
nay dầu có gắng sức nhiều trong một lúc, cũng 
chẳng thể nào chứng được định-tâm." 


Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây: 


Chẳng nỗ-lực khi cần gắng sức; 
Sức-khoẻ nhiều và vẫn trẻ-trung; 
Tánh lười, trí lại lông-bông, 
Chánh-đạo, đừng hòng kẻ ấy tìm ra. 
(Kệ số 280.) 


TÌM HIẾU: 

A.- Nghĩa Chữ: 

- Thi-sa: tên vị tỳ-kheo này, tiếng Pali là Tissa. 
- Lười-nhác = làm biếng, biếng-nhác. 

- Nhập-đạo: Nhập = vào; Nhập-đạo là bước 
vào Đạo đê tu-hành 

- Đề-tài thiễn-quán: một đầu-đề đề suy-nghĩ 
sâu-xa khi ngôi Thiên 

- Đi thiên-hành: bước chầm-chậm, tâm-trí chú 
vào đề-tài Thiền. 


- Tường-trình thành-quả: thuật lại rõ các kêt-quả 
tôt-đẹp. 


- Định-tâm: Định = an-định; Tâm = lòng. Khi 
hành Thiền, tâm dừng lại, chẳng lo ra, trí Suy- 
nghĩ sâu-xa về đề-tài thiền-quán. 


- Lông-bông: đi lang-thang, vơ-vẫn. 


- Chánh-đạo: Chánh = chơn-chánh, đứng- 
đăn; Đạo = đường-lôi tu. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện kế lại một vị tỳ-kheo, trong thời- 
gian khoá thiền trong rừng, thì tỏ ra lười-biếng, 
bê-trễ việc tu-tập. Khi trở về Tịnh-xá, thấy Đức 
Phật khen ngợi thành-quả của bạn đồng-tu, vị 
ấy mới sanh ra hỗ-thẹn, quyết cố-gắng tu-tập 
suốt đêm, chẳng may bị trợt té gãy xương, trong 
khi đi thiền-hành. Đức Phật dạy, phải cố gắng 
siêng-năng, khi cần phải nỗ-lực trong các khoá 
tu; dầu nỗ-lực thật nhiều trong một thời-gian 
ngắn, cũng chẳng chứng được định-tâm. 


Ý-nghĩa của Tích chuyện là: khi có đủ điều-kiện 
đê tu-hành, cân nên găng sức trong thời 
gian đó, thì có kêt-quả tôi; đừng đợi đên giờ 


phút chót mới nỗ-lực, thì chẳng đạt được kết- 
quả tôi. 


Học-sinh nên ứng-dụng: suốt năm phải chăm- 
chỉ học-hành, đừng đợi sắp đên ngày thi, mới 
thức khuya, học rút, sao cho kịp được. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 280: 


Bài Kệ nêu rõ ý-nghĩa của Tích chuyện kể trên: 
khi có đủ điều-kiện để tu-tập, phải nỗ-lực cho 
tinh-tần, đừng đề khi tuồi-trẻ và sức khoẻ đã đi 
qua rồi, mới bắt đầu dụng công gấp-gáp, thì 
chẳng được kết-quả mong-muốn. 


Thử phân-tách từng câu bài Kệ: 


1) Chẳng nỗ-lực khi cân gắng sức: khi đủ điều- 
kiện để tu- -tập, phải gắng sức vào lúc đó, chớ bỏ 
qua cơ-hột tốt; 


2) Sức khoẻ nhiêu và vẫn trẻ-trung: đây là hai 
điêu-kiện rât thuận-tiện đề tu-hành; chớ chờ lúc 
già, sức yêu mới tu, chậm mâi; 

3) Tánh lười, trí lại lông-bông: hai điều-kiện bắt 
lợi cho việc †u. 

4) Chánh-đạo, đừng hòng kẻ ây tìm ra: chẳng 
thê nào, trong điêu-kiện lười và lông-bông mà 
tìm thây được con đường Thánh-đạo. 


(207).- Tích chuyện ngạ-quỉ đầu heo mình 
người. 

Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại tịnh-xá Trúc- 
lâm, gần thành Vương-xá, nước Ma-kiệt-đà, 
trong một kỳ giảng-pháp, có đề-cập đến một 
ngạ-quỉ đầu heo mình người. 


Thuở ấy, Tôn-giả Mục-kiền-liên đang cùng một 
vị Irưởng-lão, từ trên đỉnh núi Linh-thứu ởi 
xuống, bỗng Tôn-giả nhìn lên, mỉm cười mà 
chẳng thốt lên lời nào. Đến khi về đến tịnh-xá, 
Tôn-giả trình cùng Đức Phật, dọc đường có 
nhìn thấy một ngạ-quỉ đầu heo mình người, 
miệng bị nhiều dòi, bọ cắn-xé, đang rên- 

xiết đau-đớn. Đức Phật bảo, khi Ngài 

chứng được Đạo Vô-thượng Chánh- đẳng 
Chánh-giác, Ngài cũng nhìn thấy ngạ- qui đó. 
Rồi Đức Phật mới kế lại tiền-kiếp của ngạ- 
quỉ đầu heo, mình người đó, như sau: 


Vào thời Đức Phật Ca-diếp, có một vị tỳ-kheo 
rất thông-thuộc Chánh-pháp, giảng-dạy giáo-lý 
rất hay. Trong một chuyền đi du-hành, vị ấy đến 
ngụ tại một tu-viện, do hai vị ty-kheo khác trụ-trì. 
Kê từ ấy, dân-chúng trong làng rất hoan-nghinh 
vị tỳ-kheo mới, mỗi khi nghe vị nầy nói pháp. Và 
cũng vì thế mà vị tỳ-kheo ấy mới nổi lên trong 
lòng một ý-định xấu, muốn một mình làm chủ 


ngôi tu-viện, và tìm cách đây hai vị kia ra khỏi 
chùa. Mưu-kế rất thâm- hiểm, ông ta đặt điều 
xúi-dục vị tỳ-kheo này nói xấu vị kia, khiên cho 
cả hai cãi nhau, nặng lời cùng nhau, rồi cả hai 
bỏ đi khỏi chùa. Vì tội-ác nói đâm-thọc khiến kẻ 
khác sanh ra thù-oán nhau, nên vị tỳ-kheo ấy bị 
sa vào điạ-ngục Vô-gián. Sau khi mãn hạn trong 
ngục tối, lại tái-sanh thành ngạ- qui, đầu heo, 
miệng thối, bị dòi bọ cắn-xé, để đền nốt tội-ác. 
Đức Phật kết-luận: "Tỳ-kheo phải giữ tâm thanh- 
tịnh, thận-trọng biết tự-chế để ba nghiệp thân, 
miệng, ý thuận theo đường thiện-đạo." 


Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây: 


Hãy thận-trọng giữ-gin lời nói, 
Thu-thúc thân-tâm khỏi điêu tà. 
Nghiệp thanh-tịnh đủ cả ba, 
Thánh-đạo Phật-đà đã dạy, chứng xong. 
(Kệ số 281.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Ngạ-qưi: qui đói. Đây là hạng chúng-sanh ở 
một trong ba đường dữ, bụng to mà cổ rất nhỏ, 
luôn luôn đói khát. Còn được gọi là ngạ- 

quỉ; tiếng Pali là Peta. 


- lịnh-xá Trúc-lâm, thành Vương-xá, nước Ma- 
kiệt-đà: Vua Tần-bà-sa-la (Bimbisara), nước 
Ma-kiệt-đà (Magadha), đóng đô tại thành 
Vương-xá (Rajàgaha), xây cất tịnh-xá trong 
vườn trúc, dưng-cúng Phật. Tình-xá mang 

tên Trúc-lâm, rừng trúc, tiếng Pali là Veluvana. 


- Núi Linh-thứu: núi nầy gần thành Vương- 

xá, đỉnh núi trông giống hình chim thứu ( = kên- 
kên), hai cánh xoè ra. Đức Phật giảng 

kinh Pháp-Hoa tại núi nầy. Tên núi tiếng Palli 

là Gi/hakùia. 


- Đạo Vô-thượng Chánh-đẳắng Chánh- 

giác: chứng được Đạo này tức là thành Phật, 
bực đại-giác đã hoàn-toàn giác-ngộ và giải- 
thoát. 


- Tiên-kiếp: Tiên = trước; Kiếp = đời. Tiên- 
kiêp là đời trước. 


- Du-hành: Du = öi dạo: Hành = öi; các vị tăng đi 
du-hành, chẳng có nơi ở nhứt-định, đi tìm thầy 
học đạo thêm. Còn gọi là du-tăng. 

- Phật Ca-diễếp: Đức Phật Ca-diếp giáng-sanh 
trước Đức Phật Thích-ca. Tên tiếng Palli 

là Kassapa. 


- Trụ-trì: Trụ = ở yên đó; Trì = giữ-gìn. Trong 
Phật-học, chữ Trụ-írì dành cho vị sư-trưởng cai 
quản một ngôi chùa. 


- Thâm-hiễểm: Thâm = thâm-độc, ác ngâm; Hiểm 
= nguy- hiểm, hiểm-ác. Thâm-hiễm là ác-độc 
ngầm, ác-độc mà dấu-kín. 


- Nói đâm-thọc = đặt điều ra xúi người nầy nói 
xâu người kia, khiên cho hai người thù nhau. 

- Điạ-ngục Vô-gián: nơi chịu hình-phạt chẳng hề 
ngưng-nghỉ (Vô = chăng; Gián = gián-đoạn, 
ngưng-nghì). Tiêng Pali là Avici niraya. 

- Tái-sanh: sanh trở lại, theo luật Luân-hồi. 


- Tự-chế = tự mình giữ mình chẳng cho làm điều 
quây, nói lời ác. 


- Thiện-đạo: Thiện = lành; Đạo = con đường, lối 
sống. 


- Thu-thúc: chê-phục, tự-chễ, giữ gìn đúng theo 
kỷ-luật; chăng hê buông-lung theo tội-ác. 


- Ihánh-đạo: con đường Thánh, tức là Bái- 
Chánh-Đạo. 


- Phật-đà: phiên-âm chữ Buddha, có 
nghĩa giác, là hiễu-rõ tất cả mọi sự-vật; tức là 
bực đại-giác-ngộ. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện thuật lại tiền-kiếp của ngạ-quỉ đầu 
heo mình người; vì nói lời đâm-thọc, phá sự 
hoà-hợp của hai vị tăng, để dành chức trụ-trì, 
mà một vị tỳ-kheo phải sa vào địa-ngục và 

sau đó tái-sanh làm ngạ-qui, miệng hôi- thối bị 
dòi bọ cắn xé. Đức Phật khi kê lại sự-tích, 
khuyên ta phải biết giữ-gìn lời nói, thu-thúc thân- 
tâm cho ba nghiệp, thân, miệng, ý, được thanh- 
tinh. 


Tích chuyện mang các ý-nghĩa sau đây: 


1) Nói lời đâm-thọc, phá sự hoà-hợp Tăng, bị sa 
vào địa-ngục Vồ-gián. Trong Kinh, có nói tội 
ngũ-nghịch phải sa vào điạ-ngục Vô-gián là: (1) 
giết cha, (2) giết mẹ, (3) giết A-la-hán, (4) phá 
hoà-hợp Tăng, (5) làm chảy máu Phật. (Ngúũ- 
nghịch = năm điều trái-nghịch) 


2) Vì miệng nói lời đâm-thọc, nên kiếp này 
miệng ngạ-dui hôi- thối, bị dòi bọ cắn-xé. Trong 
Kinh, kể ra bốn tội-ác do lời nói chẳng ngay- 


thẳng, chẳng đoan-chánh gây ra: (1) nói dối, sai 
sự thật; (2) nói khéo, dùng lời ngon-ngọt đề xúi- 
dục, dụ-dỗ; (3) nói lưỡi đôi chiêu, nói đâm-thọc 
để gây chia-rẻ, thù-oán; (4) nói lời vô-nghĩa, ngồi 
lê đôi mách, kháo nhau chuyện hàng xóm. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 281: 


Bài Kệ mang hai ý-nghĩa: (1) lời nói phải đứng- 
đãn; (2) phải giữ ba nghiệp thân, miệng, ý cho 
thanh-tinh. 


1) Hãy thận-trọng giữ-gìn lời nói: đầy là lời 
khuyên dạy ta phải suy-nghĩ cho chín-chắn 
trước khi mở lời. 

2) Thu-thúc thân-tâm khỏi điêu tà: lời dạy nầy 
gồm có hai việc:(1) thu-thúc thân, tức là đừng có 
hành- -động sái-quây; (2 ) thu-thúc tâm, tức là 
chẳng có ý-nghĩ xâu-ác. 


3) Nghiệp thanh-tinh đủ cả ba: Ba nghiệp 

nào? Đó là hành-động của thân, lời 

nói của miệng và ý-tưởng của tâm. 

4) Thánh-đạo Phật-đà đã dạy, chứng xong: Cầu 
nầy có vẻ khúc-mắc, xin đọc lại cho 

suông: (...Nếu giữ ba nghiệp thanh-tịnh) thì đã 
chứng xong được Con đường Thánh-đạo (tức là 
Bát-Chánh-Đạo) của Đức Phật đã dạy. 


(208).- Tích chuyện Trưởng-lão Phổố-thi-la. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, 
có đê-cập đên Trưởng-lão Phô-thi-la. 


Trưởng-lão Phổ-thi-la là một vị tỳ-kheo lớn tui, 
rất thông-thạo Tam-Tạng Kinh-điễn, làm giáo- 
thọ dạy Chánh-pháp cho chư Tăng. Vì thông- 
hiểu giáo-pháp nhiều, nên Trưởng-lão mới sanh 
lòng tự-phụ. Quán-thấy tâm-địa đó của Trưởng- 
lão Phổ-thi-la, Đức Phật biết ông này chẳng 
siêng-năng thực-tập và chưa đắc được đạo- 
quả, cũng chưa chứng được bực Thiền nào cả. 
Ngài dùng phương-tiện, mỗi khi ông Phổ đến 
đảnh-lễ, Ngài gọi ông Phổ là "vị t}-kheo vô- 
dụng”. Nghe Đức Phật gọi mình như thế, ông 
Phổ rất hồ-thẹn, nhìn lại bên trong tâm mình, 
thầy quả thật mình còn chưa tu-tập đúng mức 
đề áp- dụng trên bồn-thân, và sự hiễu-biết giáo- 
lý của mình quả là vồô-dụng. 


Lặng-lẽ, ông Phổ bỏ ra đi, đến một tu-viện nhỏ, 
cách chùa Kỳ-viên hơn hai mươi do-tuần, có ba 
mươi vị tăng tu-tập, để xin vào học Đạo. Trước 
hết, ông Phổ xin vị sư-trưởng chỉ dạy Thiền cho 
mình. Vị này từ-chối, bảo hãy đến nhờ vị sư- 
phó. Vị sư-phó cũng chẳng nhận, bảo hãy đến vị 
thứ ba. Bị đầy lằn-lượt như thế, sau cùng 


Trưởng-lão phải đến gặp một chú Sa-di bảy 
tuổi. Vị Sa-di bằng lòng chỉ dạy cách thực-tập 
Thiền-định cho, nhưng với điều-kiện là ông Phổ 
phải tuân-theo thật kỹ- lưỡng mọi chỉ-thị. Ông 
Phổ vâng lời, nỗ-lực quán-chiếu ngày đêm về 
bản-thễ chơn-thật của thân-tâm năm uẫn, ngồi 
Thiền, đi Kinh-hành rất nhiệt-thành và tinh-tân. 
Chẳng bao lâu, Trưởng-lão đắc được định-tâm, 
lần lượt chứng được bốn bực Thiền. Bấáy giờ 
Đức Phật và chư Tăng đi du-hành đến đó, thấy 
nỗ-lực tu-tập của Trưởng- lão, Ngài khen-ngợi. 
ông Phổ, khuyên nên cố-gắng mãi lên như thế. 


Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây, nhờ 
đó mà Trưởng lão Phổ-thi-la chứng được đạo 
và quả A-la-hán: 


Thật vậy, thiền-định sanh trí-huệ, 
Chẳng hành thiên, trí-huệ mờ phai. 
Biết đường hai ngõ, tăng cùng tệ, 

Hãy cố sao trí-huệ tăng hoài. 
(Kệ số 282.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Phô-thi-la: tên vị Trưởng-lão này, tiếng Pali 
là Potthila. 


- Tam-Tạng Kinh-điễn: tất cả giáo-pháp của Đức 
Phật chỉ dạy, đựng chung thành ba giỏ ( Tam- 
tạng: Tipitaka; Iam =ba; Tạng = cái giỏ đựng 
kinh-sách), gồm: (1) Luật-tạng ( Vinaya 

Pitaka), nói về giới-luật,(2) Kinh-tạng (Suttanta 
Pitaka), nói về giáo-lý ghi trong Kinh-Kệ, và (3) 
Luận-tạng (Abhidhamma Pitaka), nói về các bài 
luận-giải về giáo-lý. 

- Giáo-thọ = vị thầy dạy giáo-lý cho các tỳ-kheo. 


- ự-phụ: Tự = chính mình; Phụ = cậy giỏi; 
Người fư-phụ là kẻ cậy mình giỏi, hay khinh kẻ 
khác chăng băng mình. 


- lâm-địa: Tâm = lòng; Điạ = đất. Tâm-địa là 
tâm-trạng, bên trong tắm lòng tốt, xấu như thế 
nào. 


- Đạo, Quả: Đạo = đường lối tu-hành; Quả 

= kết-quả tu-tập thành-công. Thí-dụ: đạo Tu-đà- 
huờn là những đường-lồi tu-tập đề diệt thân- 
kiến, nghi-ngờ và mê-tín dị-đoan; quả tu-đà- 
huờn là kết-quả chứng được khi bỏ sự chấp 
thân này làm Ta, hết nghi- ngờ về Phật-pháp, bỏ 
dứt các sự cúng-tế theo tà-giáo. Tiếng Pall: 
Magga là Đạo; Phala là Quả. Có bốn đạo và 
bốn quả trong hàng Thanh-văn: Tu-đà-huờn, 
Tư-đà-hàm, A-na-hàm và A-la-hán. 


- Bực Thiên: tu thiền lần lượt chứng được bồn 
câp: sơ-thiên, nhị-thiên, tam-thiên và tứ-thiên. 


- Phương-tiện: cách-thức khéo, dùng để đạt 
mục-đích. Ở đây, Đức Phật dùng phương- 
tiện nói khích, chê ông Phổ là người vô- 
dụng, đễ ông ấy biết hỗ-thẹn mà siêng tu- -rập. 
chớ đừng ÿ mình biết nhiều lý-thuyết về giáo- 
pháp, mà tâm vẫn còn nhiều lậu-hoặc. 


- Vó-dụng: Võ = chẳng; Dụng = dùng; Vô-dụng 
= vô-ích, chẳng biết dùng vào việc gì. 


- Đảnh-lễ = đến yết-kiễn, lễ-lạy ra mắt. 
- Do-tuân = đơn-vị đo chiều dài đường-xá, vào 
khoảng hơn một cây-sô, tiêng Pali là yo/ana. 


- Sư-trưởng, Sư-phó: Sư = thầy; Trưởng 

= lớn; Phó = phụ-giúp. Sư-trưởng là vị sư lớn 
nhứt; Sư-phó là vị sư thứ nhì, phụ-giúp Sư- 
trưởng. 


- Sa-di: tiếng Pali là Sàmanera, vị tu hành chưa 
thọ giới tỳ-kheo. 


- Chỉ-thị: những điều ra lịnh, chỉ-dạy phải tuân 
theo. 

- Định-tâm: Định = ỗn-định, yên; Tâm 

= lòng. Đặc được định-tâm là tâm trở nên an- 


tịnh, chẳng chạy lang-thang, dừng yên lại một 
chô. 


- A-la-hán: quả-vị thứ tư, cao nhứt, dẹp hết 
phiền-não, chứng được vóô- sanh ( = chẳng còn 
bị tái-sanh trong vòng lần-quần Luân-hòồi) 


- Tăng cùng tệ: Tăng = gia-tăng, thêm lên; Tệ 
= dở hơn, xâu hơn. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện thuật lại một vị Trưởng-lão thông 
Kinh-kệ, làm thầy dạy Giáo-lý cho chư Tăng, 
nhưng chính mình chưa tu-tập Thiền-định. Thấy 
vị ây hay tự- -phụ, Đức Phật nói khích, gọi ông ta 
là f-kheo vô- dụng. Ông Phổ bị chạm tự-ái, hỗ- 
thẹn, biết mình còn kém, đến học Thiền với một 
chú Sa-di bảy tuổi. Nhờ nỗ-lực hành Thiền, trí- 
huệ phát-triển nên khi nghe Phật nói bài Kệ số 
282, ông Phổ chứng được đạo-quả A-la-hán. 
Tích chuyện mang hai ý-nghĩa sau đây: 

1) Biết nhiều về Giáo-lý mà chẳng tập Thiền là 
còn chưa tu, vì cái biết vê lý-thuyết thật là vô- 


dụng. Phải tu-tập trên bản-thân, mới biết được 
con đường giác-ngộ và giải-thoát. 


2) Lời nói khích của Đức Phật, chê ông Phổ 

là y-kheo vô-dụng, rất có hiệu- -quả, khiến ông 
biết hỗ-thẹn, xét lại lòng mình mà gắng công †u- 
lập. Đó là lối dạy theo phương-tiện, rất khéo, 
của Phật. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 282: 


Ý-nghĩa bài Kệ thật rõ-ràng, học lý-thuyết suông 
chưa đủ, phải thực-hành băng cách tập Thiên. 


Thử phân-tách từng câu bài Kệ: 


1) Thật vậy, thiên-định sanh trí-huệ: đúng theo 
Tam-học: Giới, Định, Huệ; thiền-định 

giúp tâm dừng yên, vẹt được các chỗ che-mò, 
nhờ đó frí-huệ phát-triển được. 


2) Chẳng hành thiên, trí-huệ mờ phai: tại sao 
mờ phai? Vì bị Sự ngu-tôi che mờ tâm öi, trí-huệ 
chăng có dịp nây-nở được. 

3) Biết đường hai ngõ, tăng cùng tệ: biễt rõ hai 
ngả đường, tôt và xâu, Thiên-định là đường làm 
cho Trí-huệ phát-sanh lên; 

4) Phải cô sao (cho) trí-huệ tăng hoài: Trí-huệ 
càng tăng, càng chóng đên ngày giác-ngộ và 
giải-thoái. 

(209).- Tích chuyện năm vị tỳ-kheo già. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, 
có đê-cập đên năm vị tỳ-kheo già. 


Thuở ấy, ở nước Xá-vệ, có năm người bạn thân 
nhau, đã lớn tuổi rồi mới đi tu. Hằng ngày, họ 
thường mang bình-bát, trở về nhà cũ đề khát- 
thực. Trong các người vợ của năm vị nầy, có 
một bà tên là Mã-thu, nấu-nướng rất khéo-léo, 
nên thực-phẫm cúng-dường cho các vị tỳ-kheo 
lớn tuổi rất là ngon-lành; vì thế, các vị ấy 
thường đến nhà bà để khát-thực. Chẳng may, 
một hôm bà Mã-thu ngoạ-bịnh rồi từ-trần một 
cách đột-ngột. Năm vị ty-kheo thương nhớ, lòng 
rất sầu-thảm, thường hay than-vãn. 


Đức Phật được biết việc đau buồn đó, mới cho 
gọi các vị tỳ-kheo ấy đến và dạy rằng: "Nầy chư 
tỳ-kheo, các ông đau buồn, thương nhớ người 
đàn-bà bát-hạnh đó, chẳng qua là trong lòng các 
ông còn tham- luyên thứ căn ngon- ngọt, lại thêm 
sự si-mê chẳng. biết được lẽ vô- thường, rồi sanh 
ra buồn-khổ. Đây cũng như đang sống trong 
một khu rừng u-tối; phải nên đốn sạch khu rừng 
ấy đi, đễ được giải-thoát khỏi sự tham-luyến, sự 
sân-hận, sự si-mê. " 


Rồi Đức Phật nói lên hai bài Kệ sau đây, nhờ đó 
năm vị tỳ-kheo lớn tuôi chứng được quả-vị Tu- 
đà-huờn: 


Đón rừng "dục-vọng", chớ đốn cây, 
Vì cảnh rừng nây gây sợ-hãi. 
Lại đón cả lùm non "khát-ái”, 
Tỳ-kheo, rừng "ái" thoát ra ngay. 
(Kệ số 283.) 


Chừng nào chưa đốn tiệt xong 
Lùm cây luyếễn-ái" trong lòng nữ-nam, 
Chừng ấy, vẫn còn tâm ràng-buộc, 
Như bê theo bú vú mẹ bò. 

(Kệ số 284.) 


TÌM HIẾU: 

A.- Nghĩa Chữ: 

- Bình-bát: cái chén lớn, như cái nồi nhỏ, đựng 
thức ăn xin được. 

- Khắt-thực: đi xin ăn. Tỳ-kheo còn gọi là khát- 
sĩ ( = Bhikkhu). 

- Mã-thu: tên bà này, tiếng Pali 

là Madhurapàacikà. 


- Ngoạ-bịnh: Ngoạ = nằm; Ngoạ-bịnh là ngã 
bịnh, bị đau nặng. 


- Từ-trân: Từ = từ-giã; Trân = trần-thê, 
cõi đời. Từ-irân là chêt đi. 


- Đột-ngột = bắt ngờ, thình-lình chẳng biết 
trước được. 


- Bắt-hạnh: Bắt = chẳng; Hạnh = may mắn; Bắt- 
hạnh là chăng may. 


- Tham-luyễn: Tham = ham quá chừng; Luyễn 
= luyên-ái, mê-đăm. Tham-luyên là ham-muôn 
quá nên chăng rời ra được, mà bị ràng buộc 


- Vô-thường: Vô = chẳng; Thường = còn hoài: 
Lễ vô-thường có nghĩa là muôn sự-vật đều bị 
biến-đổi rồi tiêu-diệt đi. Ở đây, chữ vô- 
thường có nghĩa là sự chết. 


- oân-hận: Sân = giận; Hận = hòn, thù. 

- Dục-vọng: Dục = ham-muốn; Vọng = mong- 
câu. 

- Lùm non: bụi cây nhỏ. 

- Khát-ái: Khát = thèm-khát; Ái = thương, 


thích. Đây là tình-cảm ràng-buộc khiến ta bấu- 
víu mãi vào sự-vật ta thích. Kháï-ái chính là 


nguyên-nhơn của Khổ: trong Tứ-Diệu-Đề đó 
là Tâp-đề. 

- Lòng nữ-nam: Nữ = đàn-bà; Nam = đàn-ông; 
Đây nói vê sự thương nhau giữa hai phái nam 
và nữ. 

- Bê = con bò-con. 

B.- Nghĩa Ý: 

(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Ý- nghĩa của Tích chuyện là đừng vì Iuyén-ái mà 
bị ràng-buộc. Đức Phật ví sự kháï-ái như khu 
rừng u-tỐi, phải dẹp cho sạch hết, mới hết bị 
ràng-buộc mà được giác-ngộ và giải-thoát. 


(2) Ý-nghĩa của hai bài Kệ số 283 và 284: 


Hai bài Kệ cùng có ý-nghĩa là phải dứt bỏ dục- 
vọng và khát-ái . Đức Phật dạy phải đốn rừng, là 
dẹp bỏ sự luyễn-ái như khu rừng u-tối, nhưng 
ngại các tỳ-kheo hiểu-lầm, nên Ngài nói rõ 
thêm: chớ đốn cây. Tình thương là điều tốt, 
nhưng nếu thương quá, sanh ra tríu-mén, bị 
ràng-buộc, nên Ngài dạy phải đốn cho tiệt sự 
luyễn-ái giữa trai gái. 


(210).- Tích chuyện con của người thợ bạc. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳỹ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, 

có đề-cập đến một vị Trưởng-lão, vốn là con 
của một người thợ bạc. 


Thuở ấy, có một chàng thanh-niên khá đẹp trai, 
con của một người thợ bạc, được Tôn-giả Xá- 
lợi- -phất nhận làm đệ-tử. Tôn-giả đem đề-tài 
thiền-quán về thân-tâm năm uẫn nầy đáng gớm- 
ghiếc ra chỉ dạy cho chàng trai. Chàng thanh- 
niên liền theo lời thầy dạy, đi vào rừng vắng, 
ngồi thiền và quán-chiếu; sau một tuần-lễ chẳng 
thấy có kết-quả, chàng trở về thưa lại với thầy. 
Tôn-giả Xá-lợi-phát mới dẫn chàng ta đến yết- 
kiến Đức Phật. 


Đức Phật nghe nói chàng ta là con của một 
người thợ bạc, liền đổi đề-tài thiền-quán, thay vì 
quán-chiều về tắm thân gớm-ghiếc, Ngài đưa ra 
một cành sen có bông-hoa to lớn, sắc rất đẹp 
mà hương cũng rất thơm. Ngài bảo đem cắm 
vào nơi vắng-vẻ và vừa nhìn hoa vừa quán- 
chiếu. Chàng thanh-niên vâng lời, đem cành sen 
ra sau vườn, cắm xuông đất cát, rồi ngồi tĩnh- 
toạ, ngắm vẻ đẹp của hoa sen. Từ trong tâm 
chàng khởi lên một niềm phỉ-lạc sâu-xa, rồi 
tuần-tự từng bước một, tâm-trí chàng tiến lên 
các bực thiền-định. 


Từ nơi hương- phòng, Đức Phật quán-thấy sự 
tiền-bộ của chàng trai, Ngài liền dùng sức thần- 
thông, biến cành hoa sen đang tươi nõn, bỗng 
từ từ héo dần, hương phần Day lả-tả. Tâm-trí 
chàng trai vụt ngộ được lẽ vô-thường, muôn sự- 
vật rồi cũng chóng tàn-phai và huỷ-diệt. Sau đó, 
chàng trai trở vào yết-kiễn Đức Phật và được 
Phật nói cho nghe bài Kệ sau đây, nhờ đó, 
chàng chứng được quả-vị A-la-hán: 


Hãy tự mình cắt dây tham-ái, 
Như tay người bẻ hái sen thu. 
Đường Niết-Bàn tịch-tĩnh siêng tu, 
Như bực Thiện-thệ từng chỉ dạy. 
(Kệ số 285.) 


TÌM HIẾU: 

A.- Nghĩa Chữ: 

- lôn-giả Xá-lợi-phát: vị đại-đệ-tử của Đức Phật 
Thích-ca, nôi tiêng là thông-minh bực nhứt; tên 
tiêng Pali là Sàriputia. 


- Đệ-tử: Đệ = em; Tử = con; Đệ-tử có nghĩa là 
học-trò học Đạo. 
- Đề-tài Thiên-quán: Xin nhắc lại: đó là một đề- 


mục dùng để suy-nghĩ sâu-xa khi ngồi Thiền, để 
tâm được an-định. 


- Thân-tâm năm uẫn đáng gớm-ghiếc: vì tâm 
thân nây bên trong chứa nhiêu chât dơ, sẽ sình- 
thôi lên khi tan-rã, nên đáng gớm-ghiêc. 


- Yết-kiễn = ra mắt bực trưởng-thượng, để được 
chỉ-dạy. 


- Tĩnh-toạ: Tĩnh = yên-tịnh; Toạ = ngồi. Tĩnh- 
foạ là ngôi yên. 


- Phỉ-lạc = Phỉ = Lạc = vui. Phỉ-lạc là niềm vui về 
tinh-thần, tâm nhẹ lâng-lâng; đôi nghĩa với 
chữ dục-lạc, sự sung-sướng về vật-chát. 


- Các bực Thiên-định: khi ngồi Thiền 
chứng được định-tâm, lân lượt vượt qua các 
bực Thiên thứ nhứt, thứ hai, thứ ba và thứ tư. 


- Hương-phòng: căn phòng có hương thơm, 
dành riêng cho Đức Phật; tiêng Pali 
là Gandhakuli. 


- Ngộ = hiểu rõ một cách sâu-xa, hiểu thẳng 
chăng do lý-luận. 

- Vô-thường = sự biến-đỗi, chẳng thường- 
hằng; Palli = Ản/cca. 

- Cắt dây Tham-ái: dứt bỏ sự tham-luyến, khát- 
ái. 


- Niết-Bàn = cảnh-giới tich-tĩnh, yên-vui và tự- 
tại; Pali = Nibbana. 


- Thiện-thệ: tức là Đức Phật. Thiện-thệ là một 
trong mười danh-hiệu của Đức Phật; (hiện là 
khéo; fhệ là đi qua câu; Pali là Sugaia. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện cho thấy sự hơn-kém giữa Tôn-giả 
Xá-lợi-phất và Đức Phật về việc dạy đệ-tử. Đè- 
tài bông sen của Đức Phật hợp với căn-cơ của 
chàng thanh-niên trẻ đẹp hơn là đề-tài thân bắt- 
tịnh. Tại sao? Vì chàng vốn con nhà thợ bạc, 
thường hay xem các vật đẹp-đẽ. Nhờ hợp với 
căn-cơ, chàng trai thực-hành Thiền-quán và 
ngộ được lý Vô-thường của muôn pháp ( = 
muôn sự-vật) trong thời-gian ngắn. 

(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 285: 

Ý-nghĩa bài Kệ rất rõ-ràng: hãy cắt đứt dây 
tham-ái và siêng tu con đường tịch-fnh của Niết- 
Bàn. 


(211).- Tích chuyện vị thương-gia Đại- 
Nghiệp. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, 
có đê-cập đên thương-gia tên Đại-Nghiệp. 


Thuở ấy, có một thương-gia tên là Đại-Nghiệp 
rất giàu-có, đem cả trăm xe bò chở hàng-hoá từ 
thành Ba-la-nại đến nước Xá-vệ để bán và đồng 
thời để dự một cuộc hội-hè vui chơi lớn. Đến bờ 
sông gần thành Xá-vệ, bị nước lũ tràn cả hai 
bên đường, cả đoàn xe phải dừng lại, chờ ngày 
nước rút. Sau cả tuần-lễ, mưa dầm, nước lại 
dâng to lên, trễ kỳ đại-hội, nên ông Đại-Nghiệp 
định lưu lại đó, chờ bán hết hàng- -hoá sẽ trở vê 
xứ. Ông nói, ta cứ ở đây hết mùa hè, sang mùa 
thu, qua mùa đông rồi khi trời ám-áp, đến mùa 
xuân ta sẽ trở về xứ. Bấy giờ, Đức Phật cùng 
chư Tăng đi khát-thực ngang qua đó, nghe ông 
Đại-Nghiệp nói, Ngài mỉm cười. Tôn-giả A-nan 
chẳng hiểu lý-do vì sao Ngài lại mỉm cười mới 
thưa cùng Đức Phật. Đức Phật bảo: "Này A- 
nan, ông có nghe thấy vị thương- gia đó không? 
Ông ây bảo, cứ ở đây hết mùa hè, mùa thu, 
mùa đông, mà chẳng biết mình sắp chết trong 
bảy ngày nữa. Những gì cần làm ngay bây giò, 
thì phải làm ngay đi; Thần Chết đến, đâu có hẹn 
ngày giờ trước. Người biết tỉnh-giác, dẹp bỏ mọi 
lậu-hoặc, tinh-tấn tu-hành dõng-mãnh, thì dầu 


chỉ sống thêm một ngày hay một đêm, cũng còn 
hơn kẻ phóng-dật." 


Tôn-giả A-nan thương-tình, đến báo cho 
thương-gia Đại-nghiệp biết ông ta sắp chết. Đại- 
Nghiệp nghe qua hoảng-hốt, nghĩ mình chưa 
làm được điều gì có công-đức, mới thỉnh Đức 
Phật và chư Tăng đến cúng-dường, trai-tăng 
trong bảy ngày. Đến hôm chót, sau khi nghe 
Đức Phật giảng-pháp và hồi-hướng công-đức, 
ông Đại-Nghiệp tiễn chơn Đức Phật và chư 
Tăng một đỗi đường. Khi quay trở về, ông bị 
nhức đầu như búa bổ, vài giờ sau thì chết. 


Trên đường về chùa, Đức Phật nói lên bài Kệ 
sau đây: 


"Mùa mưa, ta sống ở đây, 

Mùa đông, mùa hạ, cũng ngay nơi nây”. 
Người ngu cứ tưởng là như vậy, 
Đâu ngờ nguy-hiễm "chết” chờ đây. 
(Kệ số 286.) 


TÌM HIẾU: 
- A.- Nghĩa Chữ: 


- Đại-Nghiệp = sự-nghiệp lớn, có tiền-bạc, tài- 
sản nhiêu; dịch chữ Pali là Mahadhana. 


- Thương-gia = người buôn-bán. 


- Ba-la-nại: tên thành-phố lớn của Ấn-độ 
(Bénarès, nay là Vàrànasi) 


- Nước lũ: nước lụt, ngập cả khắp nơi. 


- Tỉnh-giác: Tỉnh = chẳng mê: Giác = biết. 
Người fính- "giác tâm luôn chú-ý, khi nói, làm hay 
nghĩ điều gì, thì biết rõ mình đang nói, làm, nghĩ 
về điều đó và chỉ điều đó mà thôi, chẳng lo ra. 


- Lậu-hoặc: xin nhắc lại, đó là các phiên-não 
như tham, giận, si-mê, nỗi lên trong tâm rôi lộ ra 
bằng lời nói thô-ác hay hành-động xâu. 

- Tu-hành tinh-tân: tu-hành siêng-năng, có sự 
tân-bộ. 

- Dõng-mãnh: Dõng = Mãnh = mạnh-mẽ. 

- Phóng-dật = buông-lung, chẳng biết tự-kềm- 
chê, lười-nhác. 

- lrai- lăng: Trai = bữa ăn chay; Tăng = tu-sĩ 


Phật-giáo. Tra¡-făng là tiếng nhà chùa, nói đến 
việc dưng-cúng thức-ăn, quân-áo cho tỳ-kheo. 


- Hôi- -hướng: Hôi = quay về: Hướng = nhìn thẳng 
về phiá đó; Hôi-hướng = nguyện công-đức tu- 


hành của mình sẽ đem lại phước-báo cho người 
mình đang hướng về, đang nghĩ đến. 


- Công-đức = việc lành, đem lại phước-báo tốt 
vê sau. 


- Nguy-hiềm "Chết" = mỗi hiểm-nguy đang rình 
tât cả mọi người, chăng sót một ai, đó là sự 
Chêt. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện thuật lại việc một thương-gia muốn 
lưu lại một nơi thật lâu, chẳng biết mình sắp 
chết, được Đức Phật cho biết, mới tạo công-đức 
cúng-dường chư Tăng. Y-nghĩa của Tích 
chuyện là: Vì Vô-thường là sự Chết đang rình 
chờ mọi người, chẳng biết lúc nào sẽ đến, nên 
ngay bây giờ, ta phải lo tu-tập để sớm được 
giác-ngộ và giải-thoát. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 286: 


Ý-nghĩa bài Kệ rất rõ-ràng: mọi người, bất luận 
là ai, cũng đều sắp chết cả, vậy phải lo tu-hành, 
tạo phước ngay bây giờ đi; đừng chằn-chờ rồi 

sẽ hốồi-tiếc chẳng kịp nữa. 


(212).- Tích chuyện bà Ký-Sa-cơ. 


Tích chuyện này giống với Tích chuyện số 
(93). trang 299. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳy- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỷ giảng-pháp, 
có đề-cập đến bà Kỷ-sa-cơ có con bị chết. 


Thuở ấy, bà Kỷ-sa-cơ rất đau-buôn vì đứa con 
trai vừa bị chết, đến xin Đức Phật cho thuốc cứu 
sống. Đức Phật bảo, hãy tìm một mớ hột cải ở 
gia-đình nào chẳng hề có người chết, đem về 
Đức Phật sẽ cho thuốc. Hột cải thì có, mà gia- 
đình chẳng người chết thì không. Khi trở lại 

gặp Đức Phật, bà Kỷ-sa-cơ được Phật dạy 
rằng: "Này Kỷ-sa-cơ, bà cứ tưởng chỉ có bà mới 
mất một đứa con thôi hay sao. Thần Chết đến 
mọi nhà, chẳng chừa ai, lôi họ đi ngay, trước khi 
đạt được một sở-nguyện nào." 


Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây: 
Kẻ nào tâm-ý đắm-say 
Cả đàn gia-súc, cả bây cháu con. 
Thân Chết bắt người còn mê đó, 
Như làng đang ngủ, có lụt to. 
(Kệ số 287.) 
TÌM HIẾU: 


A.- Nghĩa Chữ: 


- Kỷ-sa-cơ: tên người này, tiếng Palli 

là K/sàgotami. 

- OỞ-Tguyện: Sở = chỗ; Nguyện = điều mong- 
muốn. Sở-nguyện là điều ao-ước muốn có 
được. 

- Gia-súc: Gia = nhà, Súc = thú-vật. G/a-súc là 
thú-vật nuôi trong nhà, như heo gà, vịt, trâu, bò. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Xin xem lại Tích chuyện đầy-đủ cùng Ý-nghĩa ở 
bài số (93), nơi các trang từ 299 đên 301 của 
Tập 2. 


(2) Ý-nghĩa của bài kệ số 287: 


Bài Kệ mang ý-nghĩa này: người còn đang say- 
đắm, mê- luyên vê tài-sản, vê con cháu, sẽ bị 
Thần Chết đến dẫn đi một cách bất-ngờ, cũng 
như dân-chúng trong làng đang ngủ say, bị cơn 
lụt to nửa đêm thình-lình cuốn trôi ra biển. Kết- 
luận: nên sớm châm-dứt tham-luyến. 


(213).- Tích chuyện bà Phả-tha-ca. 
Tích chuyện nây giống với Tích chuyện số (92). 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, 
có đê-cập đên bà Phả-tha-ca. 


Chỉ trong một buổi sáng, bà Phả-tha-ca bị mất 
cả chồng, lẫn hai con. Rồi lại hay tin cha, mẹ, 
anh chị em cũng đều chết hết, bà hoá ra mắt 
trí. Đến khi gặp Đức Phật, bà tỉnh lại và được 
nghe Ngài dạy rằng: "Này Phả-tha-ca, trước cái 
chết, con-cái, cha mẹ, họ-hàng, thân-hữu cũng 
chẳng thể làm gì để giúp đỡ được. Người hiền- 
trí, ngay khi còn khoẻ-mạnh, biết giữ-gìn giới- 
luật, và dọn-dẹp cho thật sạch-sẽ các chướng- 
ngại trên con đường đưa tới Niết-Bàn." 


Rồi Đức Phật mới nói lên hai bài Kệ sau đây: 


Một khi Thân Chết bắt mang đi, 
Con cái, mẹ cha giúp được gi? 
Cả trong vòng bà con, thân-hứữu, 
Ai là người bảo-bọc, hộ-tri ? 
(Kệ số 288.) 


Người hiên-trí biết rành như thế, 
Giớïi-luật giữ-gìn thật nghiêm-miinh, 
Mau khai quang chướng-ngại sạch-sẽ, 
Dẫn đường tới Niết-Bàn vô-sanh. 
(Kệ số 289.) 


TÌM HIẾU: 

A.- Nghĩa Chữ: 

- Phả-tha-ca: tên người này, tiếng Palli 
là Patàcàrà. 

- Ihân-hữu = bạn-bè. 


- Hiên-trí: Hiên = hiền-lành; Trí = trí-huệ. Danh- 
từ Hiên-trí trong Phật-học chỉ vào người thông- 
hiểu Chánh-pháp, dạy lại cho kẻ khác; còn được 
gọi là bực Thiện-tri-thức. 


- Giới-luật: các điều răn-cắm trong Đạo. 


- Chướng-ngại = cản-trở. Các chướng-ngại làm 
cản-trở con đường đưa đến Niết-Bàn? Đó là 
mối độc to lớn: tham, sân, si. Cũng có thê nói đó 
là tam chướng, gồm có: (1) phiên-não-chướng ( 
= phiền-não như tham, sân, si, mạn, nghi, v.v.); 
(2) sở-tri-chướng ( = các sự hiểu-biết sai-lầm); 
(3) báo-chướng (chướng-ngại do tắm thân năm 
uân còn chịu nghiệp-báo). 

- Hộ-trì: Hộ = bảo-hộ, bao-bọc; Trì = giữ-gìn. 
Hộ-trì là giúp-đỡ. 


- Khai-quang = dọn dẹp cho trồng-trải. 


- Niễt-bàn: cảnh-giới an-vui, tịch-tĩnh, tự-tại của 
người đã dứt trừ phiền-não và chứng được Vô- 
sanh. Theo giáo-lý Nam-tông, có hai thứ Niếr- 
Bàn: (1) Hữu-dư Niễt-Bàn, người chứng được 
còn chịu nốt nghiệp-báo của tắm thân năm uân 
(Tiếng Pali là Soopàdisesa Nibbàna Dhàtu); (2) 
Vô-dự Niễt-Bàn, người chứng được vô-sanh, đã 
trút bỏ tấm thân năm uẫn, tự-tại trong tịch-diệt. 
(Tiếng Pali là Anupadisesa Nibbàna Dhàtu). 


- Vô-sanh: Vô = chẳng; Sanh = sanh trở lại cõi 
Luân-hài. Chứng được Vồ-sanh là thoát khỏi 
vòng tái-sanh lần-quân của Luân- hồi lận-đận, 
được tự-tại trong cảnh an-lạc và vắng-vẻ. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Xin xem lại Tích chuyện đầy-đủ cùng Ý-nghĩa ở 
bài sô (92), nơi các trang 294 đên 298), Tập 2. 


(2) Ý-nghĩa của hai bài Kệ số 288 và 289: 


Ý-nghĩa của bài Kệ số 288: đến khi gần chết, 
chẳng có ai giúp-đỡ mình khỏi chết cả, dầu đó 
là con cái, cha mẹ, anh chị em, họ-hàng hay 
bạn-bè. Tại sao? Vì chẳng ai đã sanh ra mà lại 
khỏi chết cả; có sanh tất phải có chết. 


Bài Kệ số 289 khuyên ta hai điều: (1) giữ giới- 
luật cho thật nghiêm-minh, để thanh-lọc hân- 
tâm, sống trong giới-đức vẹn-toàn; (2) dọn-dẹp 
thật sạch-sẽ các chướng-ngại, trên con đường 
đưa tới cảnh Niết-Bàn. Ba món độc lớn tham, 
sân, s¡ là các chướng-ngại lớn nhứt. 


Người chứng vó-sanh, hết bị tái-sanh, làm sao 
mà chêt nữa được? 


-OoQOGo- 


XXI.- Phẩm TẠP-LỤC. 


(214).- Tích chuyện công-đức xưa của Đức 
Phật. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳy- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng- pháp, có 
đề-cập đến các công-đức về tiền-kiếp của Đức 
Phật Thích-ca. 


Thuở ấy ở xứ Tỳ-da-ly, trời hạn-hán, cỏ cây 
khô-héo, muà-màng ruộng vườn đều hư-hỏng, 
gây nên nạn đói-kém nặng-nề; nhiều người chết 
đói. Thây người nằm ngồn-ngang chẳng được 
chôn-cất, khiến bịnh dịch lan-tràn. Theo mùi tử- 


khí, các bầy ác-qui đến gây thêm tác- hại. Dân 
chúng chẳng biết tìm đường nào để sống-sót. 
Họ nghe nói có Đức Phật ở nước Xá-vệ, lòng 
từ-bi thường hay cứu khổ, cứu nạn cho chúng- 
sanh, nên mới cử người đến thưa cùng các vị 
hoàng-tử xứ Ly-xa, đến thỉnh Đức Phật. Vương- 
tử Đại-ly mới cùng một phái-đoàn các người Ba- 
la-môn trong vùng, đến yếét-kiến vua Tần-bà-sa- 
la nhờ nhà vua đến thỉnh Đức Phật, vì hiện Ngài 
đang ngụ gần thành Vương-xá, thủ-đô xứ Ma- 
kiệt-đà của vua Tần-bà-sa-la. 


Khi vua Tần-bà-sa-la đến gặp Đức Phật, trình- 
bày sự thống-khổ của dân- -chúng trong xứ Tỳ- 
da-ly, Đức Phật liền nhận lời đến viêng xứ ây, 
trước là giúp đỡ các nạn-nhơn đói-khổ, sau là 
để tạo cơ-duyên tốt cho dân-chúng trong vùng 
biết đến Chánh-pháp và chứng-đắc quả-vị. Vua 
Tần-bà-sa-la rất vui lòng, ra lịnh sửa-sang 
đường-xá từ thành Vương-xá đến tận bờ sông 
Hằng, cứ độ vài do-tuần, cho dựng một nhà nghỉ 
mát, có đây đủ tiện-nghi về thực-phẩm. Bên kia 
bờ sông Hằng, vương- -tử Đại-ly cũng chuẩn-bị y 
như thế, từ bờ sông đến thành Tỳ-da-ly. Đến 
ngày lên đường, Đức Phật cùng với đông-đảo 
ty-kheo rời thành Vương-xá, ngày đi đêm nghỉ, 
vua Tân- bà-sa-la theo tiễn chơn đến bờ sông 
Hằng, rồi mới quay và. 


Hôm Đức Phật và chư tăng vừa vượt qua khỏi 
sông Hằng, trời đỗ mưa dầm liên-tiếp trong 
nhiều ngày, nước chảy tràn khắp, cuốn các tử- 
thi ở Tỳ-da-ly trôi theo sông ra biển cả. Nhờ đó, 
quang-cảnh ở Tỳ-da-ly được đổi mới, sạch-sẽ; 
bầu không-khí trở nên dễ chịu, uế-khí tan-rã, 
các loài chim kên-kên ăn xác người chết bỏ bay 
đi cả; bịnh dịch ngưng lan-tràn. Đức Phật lại 
khiến Tôn-giả A-nan cùng một số tỳ-kheo đi 
diễn-hành qua đường-phó trong thành, vừa đi 
vừa đọc tụng Kinh Tam-Bảo. Nghe tiếng tụng 
Kinh, các ác-qui hoảng-sợ, bỏ chạy cả, và các 
bịnh-nhơn lần lần hồi-phục, cùng rủ nhau theo 
sau Tôn-giả đến hầu Đức Phật . Trong bảy ngày 
liền, Đức Phật giảng Kinh Tam-Bảo, và Tôn-giả 
A-nan hằng ngày hướng-dẫn các tỳ-kheo đi 
vòng quanh thành tụng-đọc Kinh ấy. Thành Tỳ- 
da-ly trở lại bình-thường sau một tuằn-lễ. Các vị 
hoàng-tử xứ Ly-xa rất vui mừng, mở đại-hội bố- 
thí và cúng-dường Đức Phật cùng chư Tăng rất 
là trọng-thể. Sau đó, các vị hoàng-tử và dân- 
chúng cùng đi tiễn Đức Phật và chư Tăng trở 
về, đến tận bờ sông Hằng. 


Bên kia bờ sông Hằng, vua Tằn-bà-sa-la cùng 
với quan-dân đang chờ đón Đức Phật và chư 
Tăng, trong khung-cảnh thật tưng-bừng và 


trang-nghiêm. Trên không-trung, chư Thiên 
nghinh đón trong tiếng nhạc trời. Long-vương, 
vua loài rồng, cùng quyến-thuộc cũng có mặt. 
Sau khi mọi người đảnh-lễ và dưng-cúng lễ-vật 
lên tăng-đoàn xong, Long vương thỉnh Đức Phật 
cùng chư tỳ-kheo ngôi lên thuyền rồng, trang- 
hoàng bằng các loại hoa sen màu sắc thật rực- 
rỡ, đi viếng Long-cung. Đức Phật muốn tỏ lòng 
quí-trọng Long-vương, nên nhận lời. Ngài thi- 
triên thần-thông, ánh-sáng năm màu chiều rực- 
rỡ lên; quang-cảnh ấy giống như khi trước, lúc 
Đức Phật vừa từ cung Trời Đao-lợi trở lại thế- 
gian. 


Khi cả đoàn trở về thành Vương-xá, các tỳ-kheo 
rất hoan-hỉ được chứng-kiến cảnh tráng-lệ vừa 
qua, võ cùng khen ngợi công-đức của Đức Phật 
trong việc cứu-độ dân-chúng ở Tỳ-da-ly. Đức 
Phật bảo: "Này chư Tăng, chẳng phải vì việc 
cứu-độ vừa qua, hay đã thi-triên thần-thông trên 
sông Hằng, mà nay Như-Lai được sự cúng- 
dường trọng-thê. Đó thật ra là nhờ trong đời 
quá-khứ, Như-Lai đã có nhiều công-đức tuy nhỏ 
nhưng đã đem đến các phước-báu ngày nay." 
Rồi Đức Phật mới kế lại tiền-kiếp, như sau: 


Vào thuở xa-xưa, ở thành Ta-xi-la, có một người 
Bà-la-môn tên là San-kha, có được một người 


con trai tên Sử-sĩ-mã rất thông-minh.Ông San- 
kha gởi con đến học với một vị Bà-la-môn khác 
về khoa thiên-văn. Sử học rất tắn-bộ, chẳng bao 
lâu, kiến-thức đã ngang với thầy, nên được thầy 
giới-thiệu đến thọ-giáo với một vị Bích-chi-Phật. 
Vị nầy bảo Sử, phải thọ-giới làm tỳ-kheo, mới 
được chỉ-dạy. Sử vâng lời và từ đó giữ-gìn giới- 
luật rất đầy-đủ, tu-tập thiền-định rất tinh-tấn, 
trong một thời-gian đã tự mình chứng-ngộ được 
Bốn Chơn-lý Nhiệm-màầu và đắc quả-vị Bích-chi- 
Phật. Nghiệp-báo đời trước đã sớm dứt, nên 
Sử-sĩï-mã chẳng sống lâu thêm, liền nhập Niết- 
bàn. Ông San-kha tìm đến Ta-xi-la thăm con, 
hay tin con đã nhập-diệt, lòng rất đau-buôn, mới 
thiêu-xác con, lấy xá-lợi đem thờ trong ngôi 
tháp. Hằng ngày, ông quét dọn sạch-sẽ chung 
quanh tháp, trang-trí với nhiều bông hoa rừng 
đẹp-đẽ. Đức Phật kết-thúc câu chuyện: "Chính 
nhờ công-đức dựng tháp để kính-lễ một vị Bích- 
chi-Phật đó mà ngày nay Như-lai hưởng được 
phước-báu cúng dường vừa qua của Trời và 
nñQƯỜI." 


Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây: 
Chính nhờ từ bỏ dục-lạc nhỏ, 


Mà ta tìm thấy phước-lạc †o. 
Thú vui nhỏ-nhặt, người hiên bỏ, 


Phước lớn Niễt-Bàn, có tìm lo. 
(Kệ số 290.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Tạp-lục: Tạp = có nhiều thứ khác nhau, lẫn- 
lộn; Lục = ghi chép. Phâm Tạp-lục ghi chung lại 
các bài Kệ có nhiêu đê-mục khác nhau. 


- Tiền-kiếp Tiền = trước; Kiếp = nhiều đời; Tiền- 
kiêp là các cuộc đời trước, trước đời hiện-tại 
nây. 


- Thành Ty-da-ly, xứ Ly-xa: tên các điạ-danh 
nây, tiêng Pali là thành Vesàli, xứ Licchavi, ở 
miên Bắc Ẩn-độ xưa. 


- Hạn-hán = trời nắng lâu ngày chẳng mưa, 
thiêu nước nên cây cỏ khô-héo. 


- Bịnh dịch = bịnh truyền-nhiễm lây nhanh sang 
kẻ khác, dê chêt. 


- Tác-hại: Tác = làm; Hại = tổn-hại; Tác-hại là 
tàn-ác gây tôn-hại. 


- Từ-bi: Từ = thương người mà mang lại niềm _ 
vui; Bi = xót, tội-nghiệp cho kẻ khác mà cứu khô 
họ. 


- Vua Tân-bà-sa-la, thành Vương-xá, nước Ma- 
kiệt-đà: tiêng Pali: vua Bimbisara,thành - 
HRàjagaha, nước Magadha, xưa ở miên Bắc Ấn. 


- Chánh-pháp: giáo-lý của Đức Phật, tiếng Pali 
là Dhamma. 


- Sông Hằng: một con sông lớn ở Ẩn-độ, tiếng 
Pali là Gangà. 


- Do-tuần: đơn-vị đo chiều dài đường-xá, hơn 
một cây-sô; tiêng Pali là Yojana. 


- Tử-thi: Tử = chết; Thi = thây ma; Tử-thi là thây 
chêt chưa chôn câi. 


- Uế-khí: Uễ = dơ bẩn; Khí = hơi; Uế-khí ở đây 
là mùi hôi-thôi. 


- Đi diễn-hành: Diễn = trải qua; Hành = đi; Đi 
diên-hành là nhiêu người đi trong trật-tự, từ-từ 
bước qua các đường phô lớn trong thành. 


- Kinh Tam-Bảo: Tam = ba; Bảo = kho-tàng quí- 
báu. Trong Phật-học, chữ Tam-Bảo nói về sự 
quí-báu của (1) Đức Phật, (2) Chánh-pháp của 
Phật và (3) Tăng-già, đoàn-thể các đệ-tử tu theo 
giáo-lý của Phật. Tiếng Pali là Ratana Sutta 
(Ratana = kho báu; Sutta = Kinh). Chữ Tam Bảo 
thường được nói gọn là: Tam-Bảo = Phật, Pháp, 
Tăng. 


- Đại-hội bố-thí: cuộc bố-thí, phát chân,tặng 
cơm gạo, quân-áo cho những người nghèo-khô. 


- Cúng-dường: đọc trại từ chữ Hán-Việt: cung- 
dưỡng; cung = cung-câp; dưỡng = nuôi-dưỡng. 


- Trọng-thễể: Trọng = lớn, nặng; Thê = hình-thế; 
Trọng-thê là rât lớn, rât trang-trọng. 


- Chư Thiên = Chư = số nhiều, số đông; Thiên = 
Trời. 


- Long-vương: Long = rồng; Vương = vua. 


- Quyến-thuộc: Quyến = gia-quyến, bà-con; 
Thuộc = thân-thuộc, họ-hàng. 


- Long-cung: Long = rồng; Cung = cung-điện. 


- Thi-triển thần-thông = biến-hoá ra các phép-tắc 
lạ-thường; ở đây, Đức Phật phóng hào-quang (= 
phát ra ánh-sáng) năm màu rực-rỡ. 


- Đức Phật từ cung Trời Đao-lợi trở lại thế-gian: 
sau khi giảng pháp ở trên cõi Trời Đao-lợi cho 
mẹ nghe, Đức Phật trở lại chùa Kỳ-viên, ở thế- 
gian này. Xin xem lại Tich chuyện số 149, trang 
464, Tập 3. 


- Tráng-lệ = thật hết là đẹp-đẽ. 


- Thành Ta-xi-la: tên thành nầy ở nước Xá-vệ, 
tiêng Pali là Taxila. 


- San-kha, Sử-sĩ-mã: các tên này, tiếng Pali là 
Sankha, Susìma. 


- Bà-la-môn: phiên-âm chữ Brahmana, giai-cấp 
tu-sĩ ở Ẩn-độ. 


- Thiên-văn: khoa-học khảo-sát các vị tinh-tú 
trong không-gian. 


: Kiến-thức: Kiến = thấy; Thức = biết; Kiến-thức 
là sự hiêu-biêt. 


- Thọ-giáo: Thọ = nhận lãnh; Giáo = chỉ dạy. 
Thọ-giáo = theo học. 


- Bích-chi-Phật: vị tu-hành tự mình giác-ngộ và 
giải-thoát vào thời chẳng có Chánh-pháp của 
một đức Phật nào. Tiếng Pali là Pacceka- 
Buddha, còn được dịch là Duyên-giác. Vị Bích- 
chi-Phật chỉ có sự tự-giác, chẳng có sự giác-tha 
(giúp cho kẻ khác giác-ngộ theo). 


- Bốn Chơn-lý Nhiệm-màâu: chữ Hán-Việt là Tứ- 
Diệu-Đé, gồm có: (1) Khổ-đé, đời là Khổ; (2) 
Tập-đế, nguyên-nhơn của Khổ là Tham-ái; (3) 
Diệt-đé, sự tận-diệt hét Khổ, tức là Niết-bàn; (4) 
Đạo-đề, con đường đưa đến cảnh hết Khổ 
(Niết-bàn), tức là Bát-Chánh-Đạo. 


- Niết-Bàn: chữ Phạn là Nirvana, chữ Pali là 
Nibbana, cảnh-giới đã dứt hết mọi khổ. Người 
chứng Niết-Bàn đã diệt hết mọi phiền-não, lià 
mọi tham-dục, hằng sống tự-tại trong cảnh tịch- 
diệt, hết tái-sanh. 


- Nhập-diệt: Nhập = vào; diệt = tiêu mất. Nhập- 
diệt tức là chêt đi. 


- Dục-lạc: Dục = ham-muốn; Lạc = vui; Dục-lạc 
là ham các thú vui vê vật-chât, vê thân-xác; vì 
dục-lạc chỉ là tạm-bợ. 


- Phước-lạc: niềm vui chơn-thật và bền-vững về 
tinh-thân; Phước-lạc ở đây là hạnh-phước thoát 
được mọi khô, tự-tại trong Niêt-Bàn. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện rất dài, có thể chia ra làm ba phần: 
(1) nạn chết-đói vì hạn-hán ở Tỳ-da-ly; (2) Đức 
Phật cứu-độ dân-chúng ở Tỳ-da-ly; (3) trong 
một tiền-kiếp làm người Bà-la-môn, Đức Phật có 
công xây tháp và kính-lễ một vị Bích-chi-Phật. 


Ý-nghĩa của Tích chuyện là sự tiếp-đón long- 
trọng của Trời, Người trong dịp Đức Phật đến 
thành Tỳ-da-ly để cứu nạn cho dân-chúng, 
chẳng phải vì công-đức cứu-độ đó mà được 
hưởng phước-báu, mà chính là do trong một 
tiền-kiếp làm người Bà-la-môn, Ngài đã xây tháp 
thờ-cúng một vị Bích-chi-Phật, nên nay Ngài 
mới được sự cung-kính của Nhơn, Thiên. Y Đức 
Phật muốn khuyên ta đừng bỏ qua các việc 
thiện nhỏ, phải dứt-bỏ các thú-vui nhỏ mà tìm 


phước-báu lớn là được chứng-nhập cảnh Niết- 
bàn. 


(2) Ý-nghĩa của Bài Kệ số 290: 


Tuy bài Kệ chỉ có bốn câu ngắn, gọn, dễ hiễu, 
nhưng tầm quan-trọng đối với người tu tại-gia 
rất là to lớn. Tại sao? Vì bài Kệ vạch rõ hai con 
đường: một đường chạy theo các thú-vui vật- 
chất, thoả-mãn các nhu-câầu thể-xác, tạm thời; 
còn một đường nêu rõ phước-báu to lớn, được 
thoát khỏi vĩnh-viễn cảnh khổ-đau của cuộc đời, 
ra khỏi vòng sanh-tử, tử-sanh lần-quần của cõi 
Luân-hồi lận-đận và chứng được cảnh-giới an- 
vui, tự-tại của Niết-Bàn. Bài Kệ dạy rõ: từ bỏ các 
thú-vui nhỏ, để cố tìm lo chứng được Niết-Bàn 
là phước-báu to lớn, bền chặt nhứt. Bằng cách 
nào? Học-tập và ứng-dụng Chánh-pháp trong 
cuộc sống hằng ngày. 


Nói cách khác, bài Kệ chỉ ra hai con đường: 
sống buông-trôi theo thú-vui vật-chất tạm-bợ, để 
phải chịu khổ triền-miên trong cảnh tái-sanh, và 
lối sống tu-hành, biết khước-từ các dục-lạc 
(ham-muốn về thể-xác), tìm theo các lạc-thú 
tinh-thần, dẹp hết phiền-não, dứt mọi lậu-hoặc, 
để sớm chứng-đắc cảnh an-nhiên, tự-tại của 


Niết-Bàn. Con đường nào đưa tới Niết-Bàn? Đó 
là con đường thánh-đạo, tức là Bát-Chánh-Đạo. 


HỌC TẠP: 


1.- Học thuộc lòng bài Kệ, để ghi nhớ sự so- 
sánh giữa hai việc: dục-lạc nhỏ và phước-báu 
lớn. 


2.- Tập dứt bỏ các thói-quen nhỏ mà xấu, như: 
mỗi sáng, khi tỉnh-giắc, hay "nằm nướng" trên 
giường; nay hăng-hái ngồi dậy rửa mặt, lo đi 
ngồi thiền hay niệm Phật ngay. 


3) Tập khước-từ vài thú-vui nhỏ như ngồi nán 
xem thêm phim Chưởng, nên tất sớm Tivi, lên 
giường xem qua vài đoạn Kinh rôi dô giâc ngủ. 


4) Chứng được Niết-Bàn là điều cao-xa đối với 
người tu tại-gia, nhưng nhường-nhịn nhau một 
câu khiến cho gia-đình khỏi rầy lộn, từ-chối Ời 
mời của bạn ghé quán rượu "nhậu sơ ba sợi”, 
đề về nhà sớm phụ vợ dọn cơm cho vui, thì sẽ 
khỏi bị ... căn-nhẳn, lỗ tai khỏi phải "nhức-nhối", 
tâm khỏi hờn mát, tránh được những cái khổ... 
nho-nhỏ đó, đây là đang bước đến ngưỡng cửa 
của Niết-Bàn ở thế-gianl 


(215).- Tích chuyện một bà hay ăn hột gà. 


Tích chuyện nây giống với Tích chuyện Nữ-quái 
Kha-ly, sô (4), trang 17, Tập 1. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, có 
đê-cập đên người đàn-bà hay ăn hột gà. 


Thuở ấy, ở một làng gần thành Xá-vệ, có một 
người đàn-bà nuôi một con gà mái đẻ trứng; mỗi 
ngày, gà vừa đẻ xong, bà lượm trứng đem vào 
bếp, luộc ăn. Con gà mái lòng đau- khô vì mất 
trứng chẳng nở gà con, nên phát lời nguyên sẽ 
trả mối thù đó. Trong kiếp tới, gà mái đầu-thai 
làm mèo, còn người đàn-bà lại thành gà mái, 
bao nhiêu gà con sanh ra lằn-lượt bị mèo cắn 
chết hết. Đến kiếp tới, một đàng sanh làm beo 
gắm ăn thịt nai con của nai-meẹ. Cứ thế mà mối 
thù truyền kiếp kéo dài hết đời nầy sang đời 
khác. Cho đến khi Đức Phật thị-hiện ở nước Xá- 
vệ, thì một đàng sanh ra làm đàn-bà, còn một 
đàng làm ngạ-dui. 


Một hôm, người đàn-bà cùng chồng, bồng con 
về thăm quê mẹ. Dọc đường, trời nóng, người 
chồng xuống ao tắm; người đàn-bà bỗng trông 
thấy ngạ-quï đi tới, chực bắt con mình, mới lật- 


đật bồng con, chạy vào chùa Kỳ-viên, đặt con 
dưới chơn Đức Phật nhờ che-chở. Ngạ-qui rượt 
theo đến công chùa, bị ngăn lại. Đức Phật nhìn 
thấy, bảo cứ cho vào, để Ngài phán dạy. Sau 
khi nghe hai bên trình-bày môi thủ truyền- kiếp, 
Đức Phật bảo: “Này hai tín- nữ, nếu hai bà chẳng 
đến đây gặp Như-Lai, thì mối thù truyền-kiếp 
giữa hai bà chẳng bao giờ chắm-dứt. Hận-thù 
đâu dập-tắt được hận-thù. Chỉ có lòng từ-bi mới 
khiến hận-thù được giải-kết." 


Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây, nhờ 
đó mà người đàn-bà chứng được sơ-quả Tu-đà- 
huờn và nga-dqui xin quy-y Tam-Bảo: 


Ai gieo đau-khổ cho người, 

Đề tìm hạnh-phước vui-tươi cho mình; 
Kẻ ấy bị hận-†ình ràng-buộc 

Biết bao giờ thoát được oán-thù. 

(Kệ số 291.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 
- Đầu-thai: Theo giáo-lý nhà Phật, mỗi chúng- 


sanh mãn đời nây được tái-sanh vào đời sau; 
khi nhập vào thai mẹ, gọi là đâu-thai. 


- Truyền-kiếp = kéo dài từ đời nầy sang nhiều 
đời khác. 


- Thị-hiện: Thị = bày tỏ ra; Hiện = nồi lên, cho 
thây rõ; chữ Thị-hiện ở đây muôn nói Đức Phật 
giáng-sanh ở cõi đời nây, hiện lên cho thây. 


- Ngạ-qui: qui đói; một hạng chúng-sanh thuộc 
đường dữ, bụng to, cô nhỏ, thường bị đói-khát. 
Tiêng Pali là Peta. 


- Giải-kết: Giải = mở ra; Kết = buộc lại. Giải-kết 
là mở chỗ buộc ra. 


- Sơ-quả Tu-đà-huờn: Sơ = đầu-tiên; Quả = 
quả-vị, kết-quả tu-hành thành-công. Tu-đà-huờn 
là quả-vị thứ nhứt, còn gọi là Nhập-lưu, được 
vào dòng Thánh, hoặc Thất-Lai, chỉ còn tái-sanh 
cõi người bảy lần nữa; tiếng Pali là Sotàpatti. 


- Quy-y Tam-Bảo: Quy = trở về; Y = nương-tựa; 
Tam = ba; Bảo = ngồi báu; Quy-y Tam-Bảo là 
nương-tựa tinh thần vào ba ngôi báu; tức là tin- 
tưởng vào Phật, Pháp và Tăng. 


- Hận-tình = t†ình-cảm thù-oán; như chữ Hận-thù. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ÿ-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện này giống với Tích chuyện Nữ-quái 
Kha-ly, có ý-nghĩa dạy ta, thù-oán chỉ nên cởi 
mở ra, chớ đừng đem thù trả oán; thù-oán vì thế 
cứ kéo dài mãi chẳng thôi, ràng-buộc cả hai 
bên, chẳng bao giờ được giác-ngộ và giải-thoát. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 291: 


Ý-nghĩa của bài Kệ rất rõ-ràng, khuyên ta chớ 
nên vì hạnh-phước của mình, gây thù-oán với 
kẻ khác. Vì thù-oán gây ra ràng-buộc, khiến ta 
phải mắc vòng Luân-hồi mãi, chẳng giải-thoát 
được. 


HỌC TẠP: 


1.- Học thuộc lòng bài Kệ, đề dạy trẻ, anh chị 
em trong nhà chớ giận nhau, chăng chịu nhìn 
mặt, hay nói chuyện cùng nhau. 


2.- Ăn hột gà, có tội sát-sanh không? Hột gà có 
"trông", có mầm-mông của gà-con sẽ nở ra. Nêu 
không, chăng có tội sát-sanh. 


(216).- Tích chuyện các tỳ-kheo đan dép cỏ. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại thành Bá-đi- 
gia, trong một kỳ giảng-pháp, có đê-cập đên các 
vị tỳ-kheo lo đan dép cỏ đê mang. 


Thuở ấy, tại một tu-viện ở thành Bá-đi-gia, có 
một số tỳ-kheo để công ra tìm cỏ lau, đan thành 
dép và dùng hoa khô trang-trí lên quai dép. Đức 
Phật biết được sự-việc đó, mới quở rằng: "Nầy 
các tỳ-kheo, các ông đã từ-bỏ đời sống thế-tục, 
gia-nhập Tăng-đoàn là để lo tu-hành cho sớm 
được giác-ngộ và giải-thoát. Cớ sao lại lãng-phí 
thì-giờ, lo đan dép cỏ, kết hoa khô vào quai, 
mang đi để khoe đẹp?" 


Rồi Đức Phật mới nói lên hai bài Kệ sau đây, 
nhờ đó mà một sô tỷ-kheo biêt nỗ-lực hành- 
thiên, sớm chứng được quả-vị A-la-hán: 


Chẳng làm điều đáng làm, 
Chẳng nên làm, lại làm. 
Thiếu tỉnh-giác, kiêu-căng, 
Lậu-hoặc ắt gia-tăng. 

(Kệ số 292.) 


Năng quán thân bắt-tịnh, 
Siêng làm điêu đáng làm, 


Tránh điều chẳng nên làm, 
Thông-suốt và giác-tỉnh, 
Lậu-hoặc ắt tiêu-trừ. 

(Kệ số 293.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Bá-đi-gia: tên thành-phố này tiếng Pali là 
Baddiya. 


- Thế-tục: Thế = đời; Tục = thường; Đời sông 
thê-tục là đời sông thường, có gia-đình, trong 
xã-hội. 


- Tăng-đoàn: Tăng = tu-sĩ Phật-giáo. Cứ bốn vị 
tăng trở lên tu chung với nhau, thành một Tăng- 
đoàn. Tiêng Pali là Sangha, Tăng-già. 


- A-la-hán: quả-vị thứ tư, cao nhứt, dứt hết 
phiền-não, lìa bỏ mọi ham-muốn, thoát khỏi 
cảnh khổ Luân-hồi, chứng được Niết-Bàn an- 
vui, tự-tại. Tiếng Pali là Arahant. 


- Tỉnh-giác: Tỉnh = chẳng mê; Giác = biết. Người 
tính-giác khi làm, nói, nghĩ điêu gì thì trong tâm 
biêt rõ mình đang làm, nói hay nghĩ vê điêu ây, 


và chỉ điều ấy mà thôi, chẳng hề lo ra, luôn luôn 
chú-ý. 


- Lậu-hoặc: Lậu = rỉ chảy ra; Hoặc = điều sái- 
quấy. Chữ Lậu-hoặc chỉ các điều sái- -quấy khởi 
lên trong lòng, bộc-lộ ra ( =rỉ-chảy) bằng hành- 
động xấu, hay lời nói thô-ác. Cùng nghĩa với 
chữ phiền-não. 


- Kiêu-căng = làm phách, tự-cao và khoe- 
khoang. 


- Quán = ngồi Thiền, tâm yên-tịnh và suy-nghĩ 
sâu-xa vê một đê-tài; thường nói là quán-tưởng 
hay quán-chiêu. 


- Quán Thân bắt-tịnh: Bất = chẳng; Tịnh = sạch. 
Quán Thân bắt-tịnh là suy-nghĩ sâu-xa về tám 
thân vật-chất này, bề ngoài xem là đẹp mà bên 
trong chứa nhiều chất dơ-dáy, như máu, mủ, 
ghèn, nước tiêu, phần, v.v. Do quán thấy chỗ dơ 
trong thân mà sanh ra nhàm-chán thân, chẳng 
chạy theo sắc đẹp nữa; nhờ đó mà biết thân nầy 
sẽ tan-rã theo lẽ Vô-thường. - Phép quán Thân 
bát-tịnh là một trong bốn phép quán của Tứ- 
niệm-xứ: (1) quán Thân bắất-tịnh; (2) quán Thọ ( 
= cảm-giác) là khổ; (3) Tâm là vô-thường; (4) 
Pháp ( = muôn sự-vật) là vô-ngã Tu theo phép 


quán Tứ-niệm-xứ được thuân-thục, thông-suốt 
được ba lẽ: Khô, Vô-thường, Vô-ngã thì sẽ 
chứng được quả-vị A-la-hán. 


- Gia-tăng, Tiêu-trừ: Gia = thêm lên; Tăng = hơn 
lên; Tiêu = mát; Trừ = bớt. Hai chữ Gia-tăng và 

Tiêu-trừ này đối- -nghịch nhau, một đàng thì thêm 
lên, còn một đằng mắt đi hét. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện rất giản-dị, Đức Phật quở các tỳ- 
kheo đan dép, chẳng lo hành Thiền, cho chóng 
được giác-ngộ và giải-thoát. 


(2) Ý-nghĩa của hai bài Kệ số 292 và 293: 


Bài Kệ trước nói khi nào lậu-hoặc gia-tăng; bài 
Kệ sau chỉ cách tiêu-trừ lậu-hoặc. Cách nào? 
Phải luôn luôn tỉnh-giác, nỗ-lực tu-tập quán- 
chiếu về thân bát-tịnh. 


(217).- Tích chuyện Trưởng-lão Phát-di-gia, 
người thâp-lùn. 


Tích chuyện nầy hơi giống các Tích chuyện: số 
(65) và số (197). 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳy- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, có 
đề-cập đến vị Trưởng-lão Phát-di-gia, người 
tháp-lùn. 


Thuở ấy, có một nhóm tỳ-kheo từ phương xa 
đến yết-kiến Đức Phật. Lúc báy giờ, có Trưởng- 
lão Phát-di-gia dáng người thâp-lùn, đang đứng 
ở cuối phòng. Đức Phật hướng. về phía Trưởng- 
lão, bảo các vị tỳ-kheo rằng: 'Này chư tỳ-kheo, 
các ông có trông thấy vị Tăng đang đứng phía 
kia không? Đó là người đã giết xong cha cùng 
mẹ, nay ra đi nhẹ-nhàng, chẳng còn chút khổ- 
đau nào cả." Vừa nghe xong lời nói của Đức 
Phật, chúng tỳ-kheo rất ngạc-nhiên, chẳng hiểu 
được thâm-ý của Đức Phật, mới xin Đức Phật 
giải-thích thêm. 


Đức Phật liền đọc hai bài Kệ sau đây đề giải- 
thích lời ân-dụ: 


Giết cha NGÃ-MẠN, mẹ ÁI-DỤC, 

Diệt ĐOẠN-KIÊN,THƯỜNG-KIÉN hai vua, 
Tổng-Tài ÁI-LUYÉN vừa thu-phục, 
Vương-quốc MƯỜI HAI XỨ đánh thua, 


Phạm-Chí ra đi chẳng sầu-muộn. 
(Kệ số 294.) 


Giết cha, giết mẹ vừa xong, 
Bà-la-môn dòng hai chúa, giết luôn. 
Ngũ hỗ-tướng NGHI-NAN diệt hẳn, 
Phạm-Chí ra đi chẳng ưu-phiền. 
(Kệ số 295.) 


Xin lưu-ý: Tích chuyện và Bài Kệ mới đọc qua, 
thấy khó hiểu, vì ý của Đức Phật được nói ra 
thành lời ân-dụ, nghĩa là nói thí-dụ một cách 
thâm-kín; vì thế mà khó hiểu được ngay. Xin 
chịu khó đọc qua PHÀN TÌM HIẾU, rồi trở lại 
đọc Tích chuyện và hai bài Kệ, sẽ rõ hơn. 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Phát-di-gia: tên vị Trưởng-lão thấp-lùn nây, 
tiêng Pali là Bhaddiya. 


- Thâm-ý: Thâm = sâu-kín; Ÿ = ý-tưởng; Thâm-ý 
là ý sâu bên trong, tuy khó hiệu liên, nhưng đó 
mới thật là ý của người muôn nói. 


- Lời ân-dụ: Ấn = dấu kín; Dụ = thí-dụ. Lời ân-dụ 
là lời nói thí-dụ một cách bóng-bảy, ý sâu dấu- 
kín trong sự so-sánh của thí-dụ. Như muốn nói, 
tôi đói bụng, mà lại nói, trong bụng tôi có kiến 
cắn, vì bụng đói cồn-cào, tựa như bị con kiến 
cắn vậy. Ở đây, Đức Phật nói giết cha, giết mẹ, 
là ý Ngài muốn nói, đã diệt xong các nguyên- 
nhơn khiến ta phải tái-sanh ra lại; vì các 
nguyên-nhơn đó làm cho ta tái-sanh, thì chúng 
cũng như là cha, là mẹ đã sanh ra ta vậy. Hễ 
diệt được các nguyên-nhơn gây tái-sanh nầy 
xong, thì thoát khỏi vòng Luân-hồi, tức là đâu 
còn phải sanh lại để chịu đau-khổ nữa. Nguyên- 
nhơn nào gây ra sự tái-sanh? Đó là ngã-mạn và 
ái-dục. 


- Ngã-mạn: Ngã = ta; Mạn = kiêu-mạn, tự-cao. 
Ngã-mạn, tiếng thường là làm phách, coi Ta là 
hơn cả, chẳng muốn Ta bị thua thiệt, bị hao- 
mòn, bị chết mắt. Vì còn quá trọng cái Ta như 
thế, nên khi lìa đời, chẳng muôn cái Ta mắt đi, 
cho nên phải tái-sanh để cái Ta tiếp-tục sống 
nữa, đó là nguyên-nhơn gây ra tái-sanh vậy. Vì 
thế, Đức Phật gọi ngã-mạn là "cha". Tiếng Pali 
gọi ngã-mạn là Mana. 


- Ái-dục: Ái = thương, thích; Dục = ham-muốn. 
Ai-dục là một tình-cảm sâu-đậm nhứt của con 


người, thúc-dục ta phải khao-khát, đòi hỏi chiếm 
cho được điều mình thương, việc mình thích; 
như thèm-khát các thú-vui vật-chất, thoả-mãn 
các giác- quan, hưởng-thọ khoái-lạc giữa nam- 
nữ, tất cả những dục-lạc do cuộc sống mang lại. 
Vì sự khao-khát đó, nên sanh ra sự cô bám chặt 
vào đời sống sướng thì ít mà khổ lại nhiều này; 
do đó, ái-dục được Đức Phật xem là nguyên- 
nhơn gây ra Khổ, trong Chơn-lý thứ hai của Tứ 
Diệu-đế, tức là Tập-đề. Vì ái-dục là nguyên- 
nhơn gây ra cảnh Khổ trong cuộc tái-sanh trong 
vòng Luân-hồi, cho nên Đức Phật mới ví như bà 
mẹ sanh con vậy. Tiếng Pali gọi ái-dục là 
Tanhà. 


- Đoạn-kiến: Đoạn = cắt rời, làm đứt đoạn; Kiến 
= ý-kiễn. Đoạn-kiến là một tà-kiến, một tư-tưởng 
sai-lầm, cho rằng con người khi chết đi là hét, 
chẳng còn gì nữa, chẳng có đời sau, cũng như 
chẳng có đời trước; đó là "cắt đứt" cuộc sống 
vôn vô-thủy, vô-chung ( = chẳng. biết lúc bắt 
đầu, cũng chẳng biết khi nào chấm dứt), chẳng 
có quả-báo chỉ cả. Người chấp vào đoạn-kiến 
chỉ biết làm sao đề hưởng-thụ thật nhiều ngay 
trong hiện-tại, chẳng kê chỉ thiện-ác, vì họ đâu 
có tin vào Luật Nhơn-quả, chết đi là hết cả kia 
mà. Vì đoạn-kiến khiến họ có lối sống như thé, 
nên đoạn-kiến được xem như một ông vua đã 


sai-khiến dân chúng trong nước phải mang tà- 
kiến sal- -lầm nặng-nề đó, bị ràng- -buộc mãi trong 
kiếp sống trầm-luân, khổ-ách của Luân-hồi, 
chẳng thây biết được ánh-sáng của sự tự-do 
giải-thoát . Tiếng Pali gọi đoạn-kiến là 
Ucchedaditthi. 


- Thường-kiến: Thường = thường còn, chẳng hề 
mất đi; Kiến = ý-kiến. Thường-kiến cũng là một 
tà-kiên, một tư-tưởng sai-lầm, cho rằng con 
người có sẵn một linh-hồn bắt-diệt, nay sống 
đây, dầu có phạm vào điều gì sái-quấy, hay 
thực-hiện được việc gì đạo-đức đi nữa, cũng 
chẳng có ảnh-hưởng chỉ đến linh-hồn bát-diệt 
kia cả, một mai thân này chết đi, linh-hồn đó vẫn 
tiếp-tục mãi trong một thế-giới thường-hằng, 
chẳng biến-diệt. Người vướng vào thường-kiến 
cũng phủ-nhận luật Nhơn-quả, lý Luân-hồi, chỉ 
tin vào cuộc sống ở cõi đời hiện-tại này, chẳng 
hề lo nghĩ đến các cõi ác khác, mà cái "linh-hồn" 
kia sẽ phải sa-đoạ. Vì thường-kiến thúc-dục con 
người cứ địinh-ninh sẽ giữ mãi được hiện-trạng, 
nên được ví như một ông vua đã khiến dân 
chúng cứ vui sống mãi trong thân-phận khổ 
nhiều sướng ít này, cứ bị trôi lăn trong vòng lân- 
quân của Luân-hồi mà chẳng hề nghĩ đến việc 
giải-thoát khỏi, để được tự-do, tự-tại. Tiếng Palli 
gọi Thường-kiến là Sassataditthi. 


- Tổng-Tài: đây là dịch rất gượng chữ Palli 
sànucaram, vị quan trông coi kho bạc của nhà 
vua; Tổng-Tài ở đây muốn nói đến vị tổng- 
trưởng tài-chánh, người chịu trách nhiệm về 
tiền-bạc trong nước. 


- Ái-luyễn: Ái = thương, thích; Luyến = mê- 
luyến, say-đắm, đeo chặt. Ái-luyến là thái-độ 
bám-viú vào, ôm chặt lấy vào điều mình thương, 
vào việc mình thích, chẳng thê rời ra được, vì 
thế mà bị ràng-buộc nặng- -nề. Sự ái- luyễn sanh 
ra từ lòng ái-dục, vì thèm-khát mà trở nên bám 
chặt vào sự ước-muốn được có mãi, chẳng cho 
mất đi. Đây là sự thương-mén đi quá mức, trở 
nên một nết xấu, ràng-buộc nhiều. 


Tiếng Pali gọi sự Ái-luyến là Nandiràga. 


- Thu-phục: Thu = thâu giữ; Phục = làm cho phải 
tuân theo lịnh mình; Thu-phục là đã thăng và 
buộc kẻ kia phải phục-tùng mình. 


- Vương-quốc: Vương = vua; Quốc = đất nước; 
Vương-quốc là cõi đất nước của một vị vua cai- 
trị; ở đây chữ Vương-quốc dùng theo nghĩa 
bóng, chỉ đến thân-tâm con người cùng hoàn- 
cảnh chung quanh. 


- Mười hai xứ: chữ Xứ ở đây dùng theo nghĩa 
bóng, chỉ vào sáu căn ( = mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân và ý) và sáu trần ( = sáu hình-thể của cảnh- 
vật: màu-sắc, âm-thanh, mùi, vị, cảm-xúc và tư- 
tưởng); đó là chỉ sáu nội-nhập ( = các cơ-quan 
thâu nhận cảnh-vật bên ngoài đem vào tâm; nội 
= trong; nhập = đưa vào) và sáu ngoại-nhập ( = 
các hình-thái từ bên ngoài xuyên qua các giác- 
quan đi vào tâm; ngoại = bên ngoài). Ở đây, nói 
đánh thua Mười hai xứ Vương-quốc, có nghĩa là 
đã làm chủ được các giác-quan, biết tự-kềm- 
chè, khiến cho thân-tâm chẳng bị cảnh-vật bên 
ngoài lôi cuốn nữa. Tiếng Pali gọi các Căn là 
lIndriya và các Trần là Dhàtu, sáu nội-nhập là 
Aijhatta àyatana, sáu ngoại-nhập là Bahiddha 
àyatana. 


- Phạm-Chí: cùng nghĩa với chữ Bà-la-môn 
(Brahmana), là bực tu-sĩ, đạo-đức cao. Ở đây, 
chữ Phạm-chí chỉ bực tu-sĩ đã đắc được quả-vị 
A-la-hán, diệt hết phiền-não, lìa mọi dục-vọng, 
chứng được vô-sanh ( = chẳng còn bị tái-sanh 
trong Luân-hồi), an-vui và tự-tại. 


- Bà-la-môn dòng hai chúa: câu văn nầy khúc- 
mắc, nếu nói cho xuôi lại thì: hai chúa dòng Bà- 
la-môn. Hai chuá dòng Bà-la-môn ở đây nhắc lại 


hai Vua là Đoạn-kiến và Thường- -kiến, được nói 
đến ở bài Kệ trước, số 194. Câu "Bà-la-môn 
dòng hai chúa, giết luôn” có nghĩa là đã diệt bỏ 
hẳn hai tà- kiến về đoạn-kiến và thường-kiến 
xong tồi. 


- Ngũ-hỗ-tướng NGHI-NAN: Ngũ-hổ-tướng là 
năm vị tướng mạnh-mẽ như cọp; Nghi-nan = 
nghi-ngờ, ở đây là nghi-ngờ, chẳng chịu tin theo 
Chánh-pháp của Đức Phật. Sao lại gọi là ngũ- 
hồ-tướng? Ba chữ này dùng theo nghĩa bóng, 
để chỉ năm điều ngăn- -che, danh-từ Hán-Việt gọi 
là ngũ-cái, năm cái nâp-vung che đậy, dấu kín 
bên trong, chẳng thấy được Sự-Thật; đó là: (1) 
tham, (2) sân, (3) thùy-miên ( = mê ngủ nhiều), 
(4) trạo-hối ( = quá xao-động) và nghi-nan. Vì 
nghi-nan là vị “tướng” thứ năm trong ngũ-cái, 
nên mới gọi là ngũ-hỗ-tướng. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ÿ-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện thuật lại việc một nhóm ty-kheo từ 
phương xa đến yết-kiến Đức Phật. Họ được 
Đức Phật chỉ cho thấy Trưởng-lão Phát-di-gia, 
và nói cho họ biết, đó là người đã giết cha, giết 
mẹ, nay ra đi một cách tự-tại. Các vị tỳ-kheo rất 


ngạc-nhiên khi nghe nói như thế. Họ được Đức 
Phật đọc hai bài Kệ giải-thích, mới hiểu thâm-ý 
Đức Phật là muốn nói đến một vị tỳ-kheo đã 
chứng được quả-vị A-la-hán. 


Ý- nghĩa của Tích chuyện là: muốn chứng được 
quả-vị A-la-hán, cân phải diệt xong các phiền- 
não, dứt các tà-kiến, kèm-chế các giác-quan, 
giữ tâm an-tịnh trước hoàn-cảnh chung quanh; 
các điều này được Đức Phật kê tiếp ra trong hai 
bài Kệ. 


(2) Ý-nghĩa của hai bài Kệ số 294 và 295: 


Ý-nghĩa của hai bài Kệ là: con đường tu-tập để 
đi đến quả-vị A-la-hán gồm có những bước 
nào? Xin phân-tách từng câu và giải nghĩa thêm 
về các lời ân-dụ của Phật đã nói trong hai bài 
Kệ: 


1) Giết cha NGÃ-MAN, mẹ ÁI-DUC: chẳng phải 

là giết cha-meẹ thật của mình, mà giết hay là diệt 
bỏ các nguyên-nhơn gây nên sự tái-sanh trong 

cõi đời nầy. Cha Ngã-mạn, Mẹ Ái-dục mới thật- 

sự khiến ta phải tái-sanh để mang lây thân-tâm 

nầy sống trong cuộc Luân-hồi. 


2) Diệt ĐOAN-KIÊN, THƯỜNG-KIÉÊN hai vua: 
hai tà-kiến Đoạn và Thường này thúc-đầy ta 
sống cuộc đời chẳng đúng theo đạo-đức, cũng 
tựa như hai Vua buộc ta phải sống theo luật-lệ 
trong nước của các vị ấy. Diệt hai vua đó là lìa 
bỏ hai tà-kiến ấy. 


3) Tổng-tài ÁI-LUYÉN vừa thu-phục: Tổng-tài là 
Tổng-trưởng Tài-chánh, vị cầm giữ kho bạc 
trong nước; ý so-sánh ở đây là gọi Sự Say- -đắm 
của Ái-luyến như sẵn có tiền, có bạc, dễ xài-phí 
đề chạy theo các sự ham- muôn. Thu-phục được 
vị nây, sự ái- luyến này, tức là nắm lại được 
quyền tự làm chủ lấy mình, tự biết kèm-chế lây 
mình. 


4) Vương-quốc MƯỜI HAI XỨ đánh thua: thắng 
được nước kia gồm có mười hai xứ. Xứ nào? 
Đó là sáu căn cộng với sáu trần. Tâm bên trong 
yên-tĩnh được là nhờ khéo biết lúc nào nên 
đóng, lúc nào nên mở, sáu cánh cửa nhìn ra 
ngoài, chận được sáu hình-thê của cảnh-vật 
bên ngoài chẳng lên vào được khuây rối tâm. 
Đánh thua ở đây là biết điều-phục các căn vậy. 


5) Phạm-Chí ra đi chẳng sầu-muộn: Phạm-Chí 
tức là Bà-la-môn, ở đây chỉ vị tu-sĩ Phật-giáo, đó 
là vị Irưởng-lão Phát-di-gia đã chứng được 


quả-vị A-la-hán. Vị Phạm-Chí đắc quả đó từ nay 
sông cuộc đời tự-tại, an-vui trong cảnh Niết-bàn, 
nên khi ra ởi chẳng còn sầu-muộn. 


Về bài Kệ thứ nhì, số 295: 


1) Giết cha, giết mẹ vừa xong: diệt xong Ngã- 
mạn là cha, Ái-dục là mẹ, hai đắng sanh-thành 
đã đưa ta tái-sanh vào cõi đời nây. 


2) Bà-la-môn dòng hai chúa, giết luôn: nói lại 
cho xuôi câu: giết luôn cả hai vua dòng Bà-la- 
môn. Hai vua đó là hai tà-kiến: đoạn-kiến và 
thường-kiến, đã nói qua trong bài Kệ trước. 


3) Ngũ-hổ-tướng NGHI-NAN diệt hẳn: ông 
tướng-lãnh thứ năm, mạnh như cọp nây chỉ vào 
sự Nghi-ngò, thiếu tin-tưởng vào Chánh-pháp 
của Đức Phật. Sao lại gọi là ông tướng thứ 
năm? Vì ông ấy đứng hàng thứ năm trong năm 
"ông" trong ngũ-cái, là năm điều ngăn-che, 
chẳng cho ta thấy được Chơn-lý. (Năm ông nào 
vậy? Xin xem lại Phần Nghĩa Chữ ở trên.) Hễ 
diệt được sự Nghi-nan, bắt đầu tin-hiểu Chánh- 
pháp, thì vững bước trên con đường tiến đến 
đạo-quả. 


4) Phạm-Chí ra đi chẳng ưu-phiền: Vị Phạm-Chí 
này, đắc quả A-la-hán, chính là Trưởng-lão 
Phát-di-gia, mà Đức Phật muốn giới-thiệu với 
các tỳ-kheo khi họ đến đảnh-lễ Đức Phật, nói 
trong Tích chuyện. 


HỌC TẠP: 


1.- Nếu bỏ công ra học thuộc lòng hai Bài Kệ, 
mà chẳng tìm hiểu hết ý-nghĩa ẩn-kín, thì chẳng 
có ích-lợi chi nhiều cho việc tu- Tập. Vì hai bài Kệ 
chứa nhiều danh-từ chuyên-môn trong Phật- 
học, nên Phần Tìm Hiểu cũng giúp ích được đôi 
chút, nhưng phần quan-trong chính là ở chỗ 
người tu-hành, phải tự-mình thực-hành, bằng 
không đó chỉ là sự hiễu-biết về danh-từ suông 
mà thôi. 


2) Hai tà-kiến: đoạn-kiến và thường-kiến, sở dĩ 
ta vướng phải, là vì: hoặc vì chưa hiểu thấu các 
hình-thức và sự nguy-hiễm của hai tà-kiến đó; 
hoặc đã biết nhưng vì tự-cao, chẳng chịu tin 
theo Chánh-pháp, cứ ngoan-cố giữ mãi tà-kiến. 
Bỏ được không, chỉ do quyết-tâm. 


3) Xin để dịp khác sẽ bàn thêm về cách dứt 
được Ai-Dục. 


(218).- Tích chuyện con của người đốn củi. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳy- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng- pháp, có 
đề-cập đến người con của kẻ đốn củi. 


Thuở ấy, ở thành Vương-xá có một người tiều- 
phu hằng ngày thường cùng với đứa con trai 
vào rừng đốn củi. Hôm ấy, trời xế chiều, họ đốn 
được một xe củi, mới quay về. Dọc đường, hai 
cha con dừng lại bên nghĩa-địa, lây cơm ra ăn. 
Họ cởi cái ách khỏi cổ của đôi bò, thả cho chúng 
đi ăn cỏ. Hai con bò đi từ bụi cỏ này sang bãi cỏ 
khác, chẳng máy chốc đã đi xa; đến khi người 
tiều- -phu sực nhớ, nhìn lại chẳng thấy đôi bò đâu 
cả. Ông liền dặn con cứ ngồi lại bên xe, chờ ông 
chạy đi kiếm. Theo dấu chơn bò, người cha đi 
mãi vào thành. Đến khi tìm được hai con thú, thì 
trời đã tối mò, cửa thành đã đóng lại, ông chẳng 
trở ra được đề tìm con. Đứa con chờ cha mãi 
chẳng thấy trở lại, đành nằm xuống dưới gầm 
xe, đánh một giấc ngủ ngon. 


Trời càng về khuya, theo cơn gió lộng, có hai 
hồn ma đi lang-thang, nhìn thấy đứa bé nằm 
ngủ dưới gầm xe, mới dừng lại khuấy rối. Nào 
kéo chơn, kéo tay, nào hù doạ; nhưng đứa trẻ 
vốn là một Phật-tử thuằần-thành, chẳng sợ-hãi, 


chấp tay, miệng niệm "Mô Phật” vang lên, lòng 
tưởng đến công-đức của Phật-đà. Nghe tiếng 
niệm Phật, hai hồn ma hoảng sợ, định bỏ chạy, 
nhưng nhìn thây đứa trẻ thơ-ngây đang nằm 
một mình, e nó bị hại, mới sanh lòng thương. 
Rồi một hồn ma ở lại bên xe, canh chừng, còn 
hồn ma kia đi tìm thức ăn cho nó. Vào đền VUA, 
hồn ma ấy thấy trong nhà bếp có dọn sẵn một 
mâm cơm, liền bưng đi, để lại một miếng giấy 
làm tin. 


Sáng hôm sau, người nhà bếp thấy mắt mâm 
cơm, có tờ giấy trên bàn, mới đem trình Vua 
Tần-bà-sa-la. Vua đọc mảnh giấy xong, biết nơi 
tìm, mới sai người ra nghĩa-địa. Được hạch hỏi, 
đứa bé chỉ trả lời là đêm qua bị ma nhát, nó liền 
niệm Phật được bình-yên, rồi sau đó, cha mẹ nó 
dọn cơm cho nó ăn, ăn xong nó nằm xuống ngủ, 
nó chỉ biết có thế mà thôi. Vua ra lịnh dẫn cha 
con người tiều-phu đến chùa, trình lên Đức Phật 
sự-việc đêm qua. Nhà vua hỏi: "Bạch Thế-tôn, 
lòng tưởng-niệm đến công-đức của Phật-đà, chí 
thành niệm "Mô Phật" như thế, có đủ năng-lực 
tránh được các tai-hoạ chăng?" Đức Phật bảo: 
"Nây Đại-vương, tâm hằng tỉnh-giác tưởng-niệm 
đến sáu việc này, sẽ giúp ta tránh khỏi tội-ác và 
tai-hoa." 


Rồi Đức Phật đọc lên sáu bài Kệ sau đây, kê rõ 
sáu việc đó: 


Hằng tỉnh-giác, chuyên-cần thúc-liễm, 
Các đệ-tử Phật Gotama, 

Chẳng kể ngày ngày, đêm đêm qua, 
Công-đức Phật-đà luôn tưởng-niệm. 
(Kệ số 296.) 


Hằng tỉnh-giác, chuyên-cần thúc-liễm, 
Các đệ-tử Phật Gotama, 

Chẳng kể ngày ngày, đêm đêm qua, 
Công đức Chánh-pháp luôn tưởng-niệm. 
(Kệ số 297.) 


Hằng tỉnh-giác, chuyên-cần thúc-liễm, 
Các đệ-tử Phật Gotama, 

Chẳng kể ngày ngày, đêm đêm qua, 
Công-đức Tăng-già luôn tưởng-niệm. 
(Kệ số 298.) 


Hằng tỉnh-giác, chuyên-cần tinh-tấn, 
Các đệ-tử Phật Gotama, 

Chẳng kể ngày ngày, đêm đêm qua, 
Sắc-thân bát-†ịnh luôn tưởng-quán. 
(Kệ số 299.) 


Chuyên-cần tinh-tần, hằng tỉnh-giác, 


Các đệ-tử Phật Gotama, 

Chẳng kể ngày ngày, đêm đêm qua, 
Luôn vui với đức vô-haại-tác. 

(Kệ số 300.) 


Chuyên-câần tinh-tấn, hằng giác-tỉnh, 
Các đệ-tử Phật Gotama, 

Chẳng kể ngày ngày, đêm đêm qua, 
Luôn vui thoả-thích tu thiền-định. 
(Kệ số 301) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Tiều-phu = người đốn củi trong rừng để đem 
bán. 


- Vương-xá: tên thủ-đô xứ Ma-kiệt-đà 
(Magadha), tiếng Pali là Ràjagaha. Gần thành 
Vương-xá, vua Tằn-bà-sa-la (Bimbisara) có xây 
tịnh-xá Trúc-lâm (Veluvana), trong vườn trúc, để 
dưng-cúng Đức Phật. 


- Ách: thanh gỗ cứng, đè lên cổ trâu, bò, để 
buộc chúng vào xe. 


- Gầm xe = bên dưới chiếc xe, khoảng giữa hai 
bánh xe. 


- Gió lộng = gió thôi lồng-lộng, gió thổi mạnh. 


- Hồn ma = theo sự tin-tưởng trong Phật-học, 
đây là một hạng chúng-sanh võ-hình, đi lang 
thang, vất-vưởng, thuộc vào đường dữ, thường 
gọi là ngạ-qui hay là qui đói. 


- Hù-doa = doạ nạt, khiến cho sợ-hãi. 


- Phật-tử thuần-thành: người tin theo đạo Phật, 
tuân theo Chánh-pháp, siêng-năng ởi chùa nghe 
giảng pháp, sống có đạo-đức. (Thuần = chuyên- 
cần, đứng-đắn, tốt; Thành = nhiệt-thành, thành- 
thật.) 


- Mô Phật: nói tắt bốn chữ Nam-mô Phật-đà, 
tiêng Pali là Namo Buddhassa, có nghĩa là Chí- 
tâm đảnh-lễ Đức Phật, kính lạy Đức Phật. 


- Nghĩa-địa = bãi tha-ma, nơi chôn cất người 
chêt. 


- Hạch hỏi = tra hỏi, hỏi cho kỹ đề biết Sự-thật; 
điêu-tra. 


- Tỉnh-giác: Tỉnh = tỉnh-táo, chẳng mê; Giác = 
biết. Người tỉnh-giác là người luôn luôn chú-ý, 
đang làm, nói hay nghĩ điều gì, trong tâm biết rõ 
mình đang làm, nói hay nghĩ về điều đó và chỉ 
điều đó thôi. 


- Thúc-liễm: Thúc = bó- buộc; Liễm = gom-góp 
lại; Thúc-liễm là giữ mình cân-thận, chẳng lơ-là, 
chẳng phóng-túng, tự canh-chừng lấy mình, 
ráng giữ đề tránh các lỗi-lầm, tội-ác. 


- Phật Gotama = Đức Phật Thích-ca; Gotama là 
họ, đọc là Gô-ta-ma, phiên-âm Hán-Việt là Cô- 
đàm. 


- Tưởng-niệm: luôn luôn ghi nhớ trong lòng, 
chăng hê quên. 


- Tăng-già: phiên-âm chữ Pali Sangha, đoàn-thể 
tu-sĩ Phật-giáo có từ bôn vị tu chung với nhau 
trở lên; dịch là Giáo-hội Phật-giáo. 


- Tưởng-quán Sắc-thân bắt- tịnh: Tưởng-quán = 
tâm an-định suy-nghĩ sâu-xa về một đề-tài thiền- 
quán. Sắc-thân: tắm thân vật-chất; Bát-tịnh: Bát 
= chẳng; Tịnh = trong-sạch. Quán-tưởng sắc- 
thân bá¡-tịnh là một phép quán, trong Kinh Tứ- 
niệm-xứ, riêng quán về tắm thân con người, bề 


ngoài xem đẹp-đẽ, mà bên trong chứa ba-mươi- 
hai chỗ dơ-dáy, đáng gớm- ghiếc; hễ siêng tu- 
tập về đề-tài thiền-quán nây sẽ dứt bỏ được sự 
say-mê theo các thú-vui xác-thịt, từ từ diệt bỏ 
được cái Ngã, thầy rõ tâm thân này hay biến-đổi 
rồi sẽ hoại-diệt, gây ra đau- khổ, nhờ đó mà 
thấu-hiễu được các lẽ Vô-thường, Khổ và Vô- 
ngã. 


- Vô-hại-tác: dịch gượng chữ Pali Ahimsa, đức- 
tánh chẳng hề làm tổn-hại ai, ngay cả đối với kẻ 
thù, đối với loài côn-trùng nhỏ-nhít đi nữa. (Vô = 
chẳng: Hại = gây sự tổn-hại; Tác = làm.) Danh- 
từ vô-tác-hại còn được dịch là Vô-não (Não = 
não-hại, gây sự phiền-não, tổn-hại.) 


B.- Nghĩa Ý: 

(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 

Tích chuyện tuy dài, có thể tóm-tắt lại như sau: 
một đứa bé bị ma nhát, liên niệm Phật thật to, 
nhờ đó mà chăng bị hại. 

Ý-nghĩa của Tích chuyện là nhờ tâm hằng tỉnh- 


giác, luôn luôn tưởng-niệm đến lời Phật dạy, 
nên tránh được tai-hoa và tội-ác. 


(2) Ý-nghĩa của sáu bài Kệ từ số 296 đến số 
S301: 


Đọc kỹ sáu bài Kệ, ta thấy chúng giống nhau 
gần hết, chỉ trừ ở mỗi bài, nơi câu chót, có bốn 
chữ khác nhau: 


1) Phần giống nhau giữa sáu bài Kệ: Các đệ-tử 
Phật luôn luôn tỉnh-giác, tâm hằng tưởng-niệm 
hoặc đến công-đức Phật, Pháp, Tăng, hoặc 
quán-tưởng sắc-thân bắt-tịnh, hoặc vui trong 
tánh vô-hại-tác, hoặc thoả-thích trong Thiền- 
định. 


2) Phần khác nhau về đề-mục tưởng-niệm hay 
quán-tưởng: 


a) Bài Kệ số 296 nói về sự Tưởng-niệm công- 
đức Phật: đó là tưởng-niệm về sự tự-giác, giác- 
tha và giác-hành viên-mãn của Đức Phật. Nói 
cách khác, Đức Phật là bực tự mình giác-ngộ 
lấy, đi dạy kẻ khác giác ngộ theo, và công-cuộc 
dạy-dỗ kẻ khác của Ngài đã được hoàn-thành 
tốt-đẹp. 


b) Bài Kệ số 297 nói về Tưởng-niệm công-đức 
Chánh-pháp: đó là tưởng-niệm vệ Giáo-pháp 
của Đức Phật đã chỉ rõ cho chúng ta thây được 


con đường giác-ngộ và giải-thoát khỏi mọi khổ- 
đau. 


c) Bài Kệ số 298 nói về Tưởng-niệm công-đức 
Tăng-giaà: đó là dạy ta biết noi theo tắm gương 
tốt tu-hành của các vị đệ-tử của Đức Phật, lìa bỏ 
mọi ham muốn ràng-buộc, giữ giới-luật nghiêm- 
minh. 


d) Bài Kệ số 299 nói về Quán-tưởng về sắc-thân 
bất-tịnh: nhờ đó mà lìa bỏ được các thú-vui thể- 

xác, thấu-hiễu rõ được các lý-lẽ vô-thường, khổ 

và vô-ngã, để tiền lần đến sự giác-ngộ. 


e) Bài Kệ số 300 nói về Quán-tưởng về đức vô- 
hại-tác: nhờ chẳng làm hại ai, biết đem ơn ra 
báo oán, diệt được sân-hận, rải Tâm Từ-bi rộng 
đến muôn loài, khiến cho cuộc sống chung trở 
nên hài-hoà. 


f) Bài Kệ số 301 nói về sự Thoả-thích tu Thiền- 
định: nhờ đó sớm đắc định-tâm, khiến cho Trí- 
huệ Bát-nhã được phát-sáng, sớm đến nơi giác- 
ngộ và giải-thoái. 


Tóm lại sáu bài Kệ là sáu đề-tài Thiền-quán, _ 
dùng đê suy-nghĩ sâu-xa khi ngôi Thiên, và đê 
áp-dụng trong đời sông đạo-đức. 


HỌC TẠP: 


1.- Sáu bài Kệ tuy dài, nhưng cũng dễ nhớ; nếu 
muốn học thuộc lòng, chỉ cần học thuộc bài thứ 
nhứt; đến các bài kế, nhớ đổi bốn chữ đầu-tiên 
của câu chót. 


2.- Học-tập về sáu bài Kệ, chẳng phải cố học 
sao thuộc nằm lòng, ngâm-nga lên cho thú-vị, 
mà phải đem các lời Phật dạy ra thi-hành trong 
đời sống hằng ngày, như: 


- Tưởng-niệm công-đức Tam-Bảo, Phật, Pháp, 
Tăng: trong các khoá lễ, miệng đọc Quy-y Phật, 
thân cúi xuống lạy, thì trong tâm phải nhớ đến 
các công-đức của Phật; Quy-y Pháp và Tăng 
cũng vậy; 


- Khi Quán thân bắt-tịnh, nên soát lại ngày hôm 
nay, có bớt các đòi hỏi về ăn mặc được phần 
nào chưa, bụng còn muốn các món trang-sức 
đắt tiền không, soát lại đề bỏ bớt từ từ, đó là 
làm thanh-tịnh cho phần tinh-thần của thân-tâm. 


- Học đức vô-hại-tác bằng các hành-vi nhỏ-nhặt 
trước, vứt bỏ mây chai thuộc giêt sâu-bọ ngoài 
vườn; rôi đên thái-độ hoà nhã, bị đạp chơn nơi 


đông người, biết vui nhường bước chẳng hề 
cãi-vã. 


- Tập thoả-thích tu Thiền-định, bằng cách tự- 
kiểm lại tâm mình, trước khóa Thiền, bụng có 
viện cớ nầy, cớ nọ để bỏ qua không, trong khi 
ngồi, có bực mình khi nghe tiếng động không, 
sau khi ngồi, lòng mình có thanh-thản nhẹ- 
nhàng hơn trước khi ngồi thiền không? 


(219).- Tích chuyện vị tỳ-kheo ở Tỳ-da-ly. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại tịnh-xá Trúc- 
lâm, gân thành Vương-xá, trong một kỳ giảng- 
pháp, có đề-cập đến một vị ty-kheo ở Tỳ-da-ly 
chẳng thấy thoả-thích trong nếp sống xuất-gia. 


Thuở ấy, vào một đêm rằm, trời trong sáng, 
dân-chúng trong thành Tỳ-da-ly mở hội hoa- 
đăng, vui đùa, ca múa thật tưng-bừng rộn-rịp, 
để mừng trăng-sao. Tại nơi tu-viện, một vị tỳ- 
kheo đứng dưới gốc cây cổ-thọ, lặng-lẽ nhìn 
ánh-sáng rực-rỡ nơi kinh-thành, lòng chán-nản, 
chép miệng than: "Trên cõi đời nầy, chẳng ai có 
thân-phận buồn-khổ hơn thân-phận tỳ-kheo của 
ta nữa!" Vào lúc ấy, vị thọ-thần trên cây cỗ-thọ 
nghe thấy, mới hiện lên đứng bên cạnh và nói: 
"Này thầy tỳ-kheo, các kẻ bị đoạ trong địa-ngục 


rất thèm-khát cuộc sống trên các cõi Trời. Các 
người lao-động trong thành cũng ước mong 
được tự-tại trong cảnh rừng vãng-vẻ nơi tu-viện 
này." Nghe nói thế, vị tỳ-kheo liền tỉnh- ngộ, hiểu 
được lời khuyên kín-đáo và tỏ ra hồi-tiếc đã có 
ý-nghĩ chẳng tốt đối với đời sống xuất-gia. 


Sáng hôm sau, vị tỳ-kheo ấy đến yêt-kiến Đức 
Phật, trình lại lời nói của vị thọ- thân. Đức Phật 
dạy thêm: "Này tỳ-kheo, cuộc sống của chúng- 
sanh trong cối Luân-hồi, đều mang sẵn nỗi-niềm 
đau-khổ cả." 


Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây, nhờ 
đó vị tỳ-kheo giác- ngộ, nỗ lực tu-tập, chẳng bao 
lâu chứng được quả-vị A-la-hán: 


Hời khỏi nhà, đi tu là khó, 

Vui hạnh tỳ-kheo, khó lắm thay! 

Chủ gia-đình hằng ngày chịu khổ: 

Gần người chẳng hợp, khổ nào tày? 
Luân-hồi trôi lặn đắng cay, 

Chớ theo khổ, phải dứt ngay Luân-hồi. 
(Kệ số 302.) 


TÌM HIẾU: 


A.- Nghĩa Chữ: 


- Tỳ-da-ly: tên thành này, tiếng Pali là Vesàili. 


- Tịnh-xá Trúc-lâm = tu-viện cất trong vườn 
Trúc, tiêng Pali là Veluvana, do vua Tân-bà-sa- 
la dưng-cúng Phật, gân thành Vương-xá. 


- Xuất-gia: Xuất = ra khỏi; Gia = nhà. Trong 
Phật-học, chữ xuất-gia có nghĩa là rời khỏi nhà, 
lìa cuộc sống trong gia-đình, đi tu. Đối-nghĩa với 
xuất-gia là tại-gia, người tu-hành còn sống trong 
gia-đình. 


- Hoa-đăng: Hoa = bông-hoa; Đăng = đèn; Hội 
hoa-đăng là buôi lê vui treo đèn, kêt hoa. 


- Cổ-thọ: Cổ = xưa; Thọ = cây to lớn; Cổ-thọ là 
cây lâu năm, to lớn. 


- Thân-phận: cảnh-ngộ; vận-mạng, hoàn-cảnh 
đời sông của mình. 


- Thọ-thần: Thọ = cây cố-thọ; Thần = thẳn-linh. 
Thọ-thân là một vị thân-linh, thuộc hạng A-tu-la, 
sông trên cây côi. 


- Tự-tại = tự-do, chẳng bị ràng-buộc. 


- Tỉnh-ngộ: Tỉnh = hết mê, thức-tỉnh; Ngộ = hiểu; 
Tỉnh-ngộ là biệt rõ trước mình đã lâm, nay theo 
điêu đúng. 


- Luân- hồi: Luân = bánh xe; Hồi = trở lại. Phật- 
học tin rằng, chúng- -sanh sau cuộc sống nầy sẽ 
sanh trở lại, vào một cuộc sống mới, để phải 
chết đi rồi tái-sanh mãi, như bánh xe cứ quay 
tròn. Tiếng Pali là Samsàra. 


- Giác-ngộ: Giác = biết rõ; Ngộ = hiều thấu. 
Người giác-ngộ là người đã hiểu rõ Chơn-lý, 
biết đúng lẽ sống chết của chúng-sanh. Đức 
Phật là bực đại-giác. 


- Quả-vị: kết-quả của việc tu-hành đã thành- 
công. Có bốn quả-vị trong hàng Thanh-văn là 
các đệ-tử sống gần bên Phật, nghe kinh mà tu- 
tập (Thanh = tiếng nói; Văn = nghe; tiếng Pali là 
Sàvaka); đó là (1) Tu-đà-huờn (Sotàpatti) hay 
Nhập-lưu, hay Thất-Lai, còn bảy lần tái-sanh; (2) 
Tư-đà-hàm (Sakadàgamì) hay Nhứt-Lai, còn 
một lần tái-sanh; (3) A-na-hàm (Anàgami) hay 
Bát-Lai, chẳng sanh lại cõi người; (4) A-la-hán 
(Arahant), chứng được vô-sanh, hết phải tái- 
sanh. 


- A-la-hán: quả-vị thứ tư, cao nhứt trong hàng 
Thanh-văn. Bực A-la-hán đã diệt xong các 
phiền-não, lià bỏ mọi ham-muốn, chẳng phải tái- 
sanh nữa (gọi là chứng vô-sanh), sông an-vui, 
tự-tại trong cảnh Hữu-dư Niết-bàn, đến khi tịch- 
diệt ( = chết), thì vào Vô-dư Niết-bàn. 


- Hạnh Tỳ-kheo: Hạnh = hạnh-kiểm, đức-hạnh; 
Tỳ-kheo phiên-âm tiếng Pali là Bhikkhu, hay Bí- 
sô hoặc Tỳ-khưu, còn dịch là Khẩt-sĩ, tức là tu-sĩ 
Phật-giáo phải đi xin ăn, tuân theo 250 điều giới- 
luật, sống xa gia-đình thế-tục. Phái nữ là tỳ- 
kheo-ni (Bhikkhuni) thọ 348 giới-luật. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ÿ-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện thuật lại một vị ty-kheo đứng nơi †u- 
viện văng-vẻ, hướng nhìn vê cảnh vui nhộn của 
hội hoa-đăng trong thành Tỳ-da-ly, cảm thấy 
buồn-tẻ, mới than-thở về thân-phận tỳ-kheo của 
mình. Một vị thọ-thần nghe thấy hiện lên bảo 
cho biết, ở dưới địa-ngục có kẻ còn đang đau- 
khổ, ở trong thành còn có người lao-động thiếu 
tự-do. Vị tỳ-kheo sực-tỉnh, hồi-tiếc đã nghĩ 
chẳng tốt về nếp sống xuất-gia. Hôm sau, vị ấy 
được Đức Phật dạy thêm, chúng-sanh phải chịu 


khổ đau nhiều trong ba đường dữ, vậy nên phải 
cô-găng tu-tập đê ra khỏi cảnh tái-sanh của 
vòng Luân-hôi lân-quân. 


Ý-nghĩa của Tích chuyện là: xuất-gia đi tu được 
là đang có phước lớn, vì đã chọn đúng con 
đường giải-thoát dứt khoát mọi khô-đau. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 302: 


Bài Kệ chẳng có chữ chỉ khó hiểu cả, nhưng ý- 
nghĩa rât thâm-sâu, xin phân-tách từng câu: 


1) Rời khỏi nhà, đi tu là khó: Tại sao khó? Vì 
trong lòng còn bận-bịu, quyền- luyên đời sống ở 
nhà. "HRời khỏi nhà" nghĩa sâu ở đây là lìa bỏ 
"nhà phiền-não", tức là thân-tâm còn đeo nặng 
tham, sân, sĩ. 


2) Vui hạnh tỳ-kheo, khó lắm thay: Tại sao khó? 
Vì phải tuân giới-luật đã nhiều, lại nghiêm-khắc; 
nhưng tự khép mình trong kỷ-luật, đó lại chính là 
đang tự giải-thoát mình ra khỏi phiền-não và tội- 
ác, nên đấy mới là niềm vui của hạnh tỳ-kheo 
mà ít người biết đến. 


3) Chủ gia-đình hằng ngày chịu khổ: Tại sao 
khô? Vì phải vật lộn với đời đê mưu-sanh, tranh 
sông cho mình và cho gia-đình mình. 


4) 4) Gần người chẳng hợp, khổ nào tày: Tại sao 
gân người chẳng hợp lại chẳng khổ nào bằng? 
Vì trái ý nhau, chống-đối nhau luôn, sanh ra khó 
chịu, khổ-sở. Nhưng câu này còn nhắc đến bảy 
nỗi khổ khác nữa: sanh, già, bịnh, chết, thương 
mà xa nhau, cầu mà chẳng được, thân-tâm 
chẳng thăng-bằng. 


5. Luân-hồi trôi lặn đắng cay: Tại sao đắng cay? 
Vì sẽ phải đoạ vào các đường dữ: điạ-ngục, qui 
đói và thú-vật. 


6) Chớ theo khổ, phải dứt ngay Luân-hòồi: Dứt 
bằng cách nào? Chỉ có cách duy-nhứt là tu- 
hành theo Chánh-pháp, và con đường nhanh và 
chắc nhứt là "vui theo hạnh tỳ-kheo" đó. 


(220).- Tích chuyện về vị gia-chủ Chi-ta. 
Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 


viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, có 
đê-cập đền vị gia-chủ tên là Ch¡i-ta. 


Thuở ấy ở thành Mã-chi-kha, có một người gia- 
chủ tên Chỉi-ta, rất giàu-có, được nghe Tôn-giả 
Xá-lợi-phất giảng pháp, nên chứng được đạo- 
quả A-na-hàm. Chỉi-ta dùng năm trăm xe bò chở 
đầy thực-phẩm và lễ vật, cùng với cả ngàn bạn 
đạo, lên đường đến chùa Kỳ-viên, nước Xá-vệ, 
để đảnh-lễ Đức Phật. Sau hơn một tháng, cả 
đoàn đến nơi. Trong khi Chi-ta và các bạn đạo 
đang yết-kiến Đức Phật thì trên không-trung chư 
Thiên rải hoa trời xuống như mưa. Chỉi-†a và cả 
ngàn bạn đạo lưu lại chùa Kỳỷ-viên trọn tháng, 
hãng ngày dâng cúng thực-phẩm lên Đức Phật 
và chư Tăng và nghe giảng Chánh-pháp. 


Đến gần ngày từ-giã, Chi-ta đem tất cả những 
bảo-vật còn lại trong các xe, chất hết vào kho 
chùa; nhưng lạ thay, đến lúc quay về, các xe bò 
đều đầy vật quí như cũ. Tôn-giả A-nan biết chư 
Thiên đã ban-cấp cho Chi-ta, mới vào trình Đức 
Phật: "Bạch Thế-tôn, vì Chi-ta đã dưng-cúng lên 
Đức Phật và chúng tăng nên được chư Thiên 
hiến-tặng lại các quí-vật; chẳng biết khi Chi-ta đi 
bố-thí ở những nơi khác, có được khen-ngợi và 
ban-tặng của-cải như thế không?" Đức Phật 
bảo: "Này A-nan, một người tin-tưởng vào Phật- 
pháp như Chi-ta, đức-hạnh đầy-đủ, rộng lòng 
bố-thí như thế, đi đâu lại chẳng được cung-kính 
và dâng-hiễn của cải." 


Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây: 


Niềm tin đủ, vẹn-toàn giới-hạnh, 
Danh-tiếng cao, tài-sản dồi-dào, 

Dù cho đi đến nơi nào, 

Vị nầy cũng được kính chào, tôn-vinh. 
(Kệ số 303.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Chi-ta: tên người chủ gia-đình nây, tiếng Pali là 
Citta ( = tâm.) 


- Mã-chi-kha: tên thành-phố này, tiếng Pali là 
Macchikàsanda. 


- Tôn-giả Xá-lợi-phất: Tôn-giả = người đáng tôn- 
trọng; Xá-lợi-phất = tên tiếng Pali Sariputta, vị 
đại-đệ-tử của Phật Thích-ca, được nổi tiếng là 
thông-minh bực nhứt. 


- Đạo-quả A-na-hàm: Đạo = đường'lối, cách 
thức tu-hành, tiếng Pali là Magga; Quả = kết- 
quả tu-hành thành-công, tiếng Pali là Phala; A- 
na-hàm tiếng Pali là Anàgàmi, là quả-vị thứ ba, 


dịch là Bất-Lai, chẳng trở lại cõi người nữa, 
sanh lên Trời, tu tiêp sẽ chứng A-la-hán. 


- Đảnh-lễ = cúi đầu lạy để làm lễ ra mắt bực 
trưởng-thượng. 


- Chư Thiên = các vị Trời. 


- Chánh-Pháp: Chánh = chơn-chánh, đứng-đẳn; 
Pháp = phép tu. Chánh-pháp là lời Phật dạy 
cách tu-hành đê giác-ngộ và giải-thoát. 


- Bảo-vật: Bảo = quí-báu. Các bảo-vật như là 
vàng bạc, ngọc-ngà. 


- Thế-tôn: Thế = thế-gian; Tôn = tôn-kính; Thế- 
tôn là bực được cả thế-gian tôn-kính. Các đệ-tử 
thưa với Phật bằng Thé-tôn; Phật tự xưng là 
Như-laI. 


- Bố-thí: Bố = rộng khắp; Thí = tặng,. Bố-thí là 
hiến-tặng tiền-của, phẩm- -vật, hoặc công-sức, 
hay lời khuyên, an-ủi, cho người cần đến. 


- Tôn-vinh = kính trọng và khen ngợi với mọi 
người. 


B.- Nghĩa Ý: 


(1) Ÿ-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện kế lại việc một gia-chủ giàu-có tên 
là Chi-ta, cùng với đông-đảo các bạn-đạo, đi cả 
tháng, chở thực-phẩm và bảo-vật đến cúng- 
dường Đức Phật và chư Tăng ở chùa Kỳ-viên. 
Khi họ đảnh-lễ Đức Phật, chư Thiên trên Trời rải 
hoa xuống khen ngợi. Họ ở lại trọn tháng để 
cúng-dường thực-phẩm và nghe Phật giảng 
Chánh- -pháp. Trước khi ra vê, Chi-ta đem tặng 
hết các quí-vật trong xe, cất vào kho trong chùa; 
nhưng chư Thiên đã khiến cho các xe đây trân- 
bảo như cũ. 


Ý- nghĩa của Tích chuyện là công-đức bồ-thí 
chẳng hề mắt, người bố-thí được mọi người 
kính-trọng và giúp-đỡ của-cải thêm đề bố-thí. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 303: 

Bài Kệ kê ra bốn điều-kiện để được mọi người 
kính-trọng: (1) đây đủ niêm tin vào Phật-pháp, 

(2) giữ vẹn giới-luật, (3) có tiêng tôt, (4) của-cải 
nhiêu, sản lòng bô-thí. 


( 221).- Tích chuyện cô Chu-la-sử. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, có 
đề-cập đến cô Chu-la-sử, con gái của đại-cư-sĩ 
Cấp-cô-độc. 


Ông Cáp-cô-độc vốn là một Phật-tử rất thuần- 
thành, mua khu vườn của Thái-tử Kỳ-đà để xây 
cất chùa Kỳ-viên dưng cúng Đức Phật và Tăng- 
đoàn. Thuở nhỏ, ông cùng học một trường với 
ông Ủc-gia, một người theo phái ngoại-đạo. Hai 
người thân nhau, nên ông Cấp-cô-độc gả con 
gái là Chu-la-sử cho con trai ông Ùc, ở xa cách 
đó hơn một trăm hai mươi do-tuân. Từ khi về 
làm dâu nhà ông Ùc, cô Chu thường khen ngợi 
công-đức của Đức Phật. Bà mẹ chồng mong- 
mỏi có dịp được yết-kiến Đức Phật. 


Một hôm, bà mẹ chồng bảo con dâu, bà muốn 
cung-thỉnh Đức Phật và chư Tăng về nhà để 
cúng-dường. Cô Chu rất mừng, đem hương-hoa 
lên trên từng gác thượng, hướng về chùa Kỳ- 
viên, cầu nguyện rằng: "Bạch Thế-tôn, con là 
Chu-la-sử thành-tâm phụng-thỉnh Thế-tôn và 
chư Tăng ngày mai đến nhà con, để mẹ con 
kính dâng lễ-vật cúng-dường trai-tăng." Nguyện 
xong, cô Chu tung các cành hoa lên không- 
trung, lạ thay, hoa bay theo gió thối đến chùa 
Kỳ-viên, kết thành tràng, lơ-lửng giữa chánh- 


điện, nơi Đức Phật đang thuyết-pháp. Sau thời 
pháp, cư-sĩ .Cầp-cô-độc đứng lên thỉnh Phật 
ngày mai đến thọ-thực tại nhà mình. Đức Phật 
từ-chối, bảo rằng Ngài vừa nhận lời đến thọ-trai 
ở nhà cô Chu-la-sử. Ông Cấp-cô-độc rất ngạc- 
nhiên, bạch với Đức Phật: "Bạch Thế-tôn, nhà 
của Chu ở cách thành Xá-vệ này hơn trăm do- 
tuân." Nhưng Đức Phật bảo: "Nây thiện-nam-tử, 
đúng vậy, nhưng một việc thiện dầu cách xa 
hàng trăm do-tuâần, cũng vẫn sáng rõ lồ-lộ." Rồi 
Đức Phật nói lên bài Kệ sau đây: 


Người lành dầu ở thật xa, 

Sáng lồ-lộ giống như toà Tuyết-sơn. 
Chẳng ai nhìn kẻ ác, gần hơn, 

Như mũi tên bay trong đêm tối. 

(Kệ số 304.) 


Sáng hôm sau, Đức Phật cùng chư Tăng ngồi 
trên nhiều chiếc thiên-xa, trang hoàng rực-rỡ, 
giữa tiêng nhạc trời, bay đi trong giây phút đã 
đến nhà ông Úc- -gia. Toàn thể gia-đình ra 
nghinh- tiếp, ông Úc rất đổi tán-thán vẻ trang- 
nghiêm của Tăng-đoàn, nên thành-tâm dưng- 
cúng lễ-vật lên Đức Phật. Sau đó, cả nhà được 
ngồi nghe Đức Phật giảng Chánh-pháp. Đức 
Phật lưu lại đây trong bảy ngày dạy đạo, khiến 
cho cả nhà ông Úc đều quy-y Tam-Bảo. 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Chu-la-sử: tên người con gái của ông Cấp-cô- 
độc, tiêng Pali là Cùlasubhadadà. 


- Cấp-cô-độc: danh-hiệu người đời tặng ông 
Anathapindika, vì ông xuất nhiều tiền-bạc ra bố- 
thí, cứu-giúp người đơn-côi, nghèo-khổ. 


- Úc-gia: tên người ngoại-đạo này, tiếng Pali là 
Ugga. 


- Do-tuần: đơn-vị đo chiếu dài đường- xá ở Ấn- 
độ xưa, vào khoảng hơn một cây-số. Tiếng Palli 
là yojana. 


- Ngoại-đạo: Ngoại = ngoài. Ngoại-đạo là các 
môn-phái tu-hành chăng theo đạo Phật. Vào 
thời Đức Phật, ở Ấn có sáu phái ngoại-đạo. 


- Từng gác thượng = sân thượng, từng cao nhứt 
trong nhà. 


- Phụng-thỉnh: thành-tâm kính mời. 


- Irai-tăng: Trai = bữa ăn chay; Tăng = tu-sĩ 
Phật-giáo. Trai-tăng là dâng cúng thực-phâm lên 
các tu-sĩ Phật-giáo. 


- Tràng = các bông-hoa được xâu lại thành vòng 
hoa lớn. 


- Chánh-điện: căn phòng lớn thờ Phật tại chùa. 

- Cư-sĩ: Cư = ở, ở nhà; Sĩ = người. Cư-sĩ là 
người tu tại-gia theo đạo Phật, có đạo-đức cao 
và danh-tiêng lớn. 

- Thọ-thực, Thọ-trai: ăn cơm chay. 

- Thiện-nam-tử: Thiện = lành; Nam = đàn-ông; 
Tử = con trai. Thiện-nam-tử là người đàn-ông có 


lòng làm lành. Phái nữ gọi thiện-nữ-nhơn. 


- Tuyết-sơn: dãy núi Hi-mã-lạp-sơn, Himalaya, 
cao nhứt thê-giới. 


- Thiên-xa = chiếc xe trên trời. (Thiên = trời; Xa 
= Xe.) 


- Tán-thán: khen-ngợi. 


- Tam-Bảo: Tam = ba; Bảo = quí-báu. Iam-Bảo 
là ba ngôi quí-báu: Phật, Pháp và Tăng ( = Đức 
Phật, Giáo-pháp và các đệ-tử của Phật.) 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ÿ-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện thuật lại việc cô Chu-la-sử đem 
hương-hoa lên sân thượng, hướng về chùa Kỳ- 
viên cầu-nguyện, cung thỉnh Đức Phật đến nhà 
để cúng-dường trai-tăng. Truyện kể hai việc 
nhiệm-màu: thứ nhứt là lời cầu-nguyện của cô 
Chu cảm-ứng đến Đức Phật ở xa, cách đó hơn 
trăm dặm; thứ hai là hôm sau, Đức Phật cùng 
chúng Tăng ngồi trên thiên-xa bay từ chùa Kỳ- 
viên đến nhà cô Chu. Hai việc lạ thường này có 
thể gây thắc-mắc, khiến nhiều người chẳng tin. 
Nhưng sự cầu- nguyện được cảm-ứng chính do 
tâm thành-khẩn của người cầu đã phát ra 
những luồng sóng tư-tưởng chuyên-động đến 
tâm thanh-tịnh của Đức Phật. Và sự di- -chuyên 
trên không-trung là do sức thần-thông của Đức 
Phật. Ngày nay, hai việc đó dễ-dàng xảy ra nhờ 
ở vô-tuyến-điện truyền-tin và phi-cơ hàng- 
không, cũng chẳng có chỉ là mê-tín. 


Tuy nhiên ý-nghĩa của Tích chuyện chẳng phải 
ở hai việc nhiệm-mâu đó, mà chính là lời đáp 
của Đức Phật với ông Cáp-cô-độc: "Việc thiện 
dầu ở xa cũng vẫn sáng rõ lồ-lộ."Tại sao? Vì 
việc lành cũng như hương bay theo chiều gió, 
toả rộng khắp nơi, mọi người đều nhìn thấy; đây 
là lời khuyên ta nên theo con đường lành. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 304: 


Khác với Tích chuyện, bài Kệ chẳng chứa một 
sự nhiệm-mâu nào cả, mà lại nói lên một sự-thật 
mọi người đều biết: người lành dầu ở thật xa 
cũng vân sáng rõ được mọi người đều trông 
vào; còn kẻ dữ dầu có ở gần đi nữa, ai cũng 
lánh xa như tránh mũi tên độc. 


HỌC TẠP: 


1) Có mấy thái-độ cầu-nguyện sai-lầm cần nên 
tránh: 


- đem hương-hoa, lễ-vật vào chùa, cầu cho con 
thi đậu, mình được buôn may bán đất, đó chăng 
khác gì đi lo-lót đầng thiêng-liêng. 


- trong lời khân, thường hứa sẽ ăn chay mây 
tháng, hoặc phóng-sanh chim, cá, đê tạ ơn, đó 
nào khác gì trả tiên công cho sự linh-ứng. 


2) Cầu-nguyện đứng-đắn là tâm thành-khẩn 
hướng về người thân, rải lòng Từ đến người ây, 
có nhiệt-thành mới có hiệu-quả: kẻ đang câu thì 
an-tâm; thân-nhơn hưởng điễn lành do tâm từ 
mang đến. 


(222).- Tích chuyện Trưởng-lão độc-cư Y-kha. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳỹ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, có 
đề-cập đến vị Tỳ-kheo thường sống một mình là 
Trưởng-lão Y-kha. 


Trưởng-lão Y-kha rất ít khi gia-nhập vào các 
nhóm tỳ-kheo thảo-luận hay trò chuyện. 
Trưởng-lão thường im-lặng, đứng riêng một 
mình nơi vắng-vẻ. Trưởng-lão sống một mình, 
đi một mình, đứng một mình, mà ngồi, nằm 
cũng một mình. Nhiều vị tỳ-kheo khác chẳng 
thích thái-độ độc-cư đó, cho rằng Trưởng-lão 
chẳng có tinh-thần hoà-hợp, mới đến trình với 
Đức Phật. Đức Phật chẳng những chẳng hề 
quở-trách Trưởng-lão Y-kha, trái lại Ngài còn 
khen thái-độ sống một mình đó và bảo: "Nẵầy 


chư tỳ-kheo, biết sống một mình mà không buồn 
chán như tỳ-kheo Y-kha là điều đáng nên bắt 
chước" 


Rồi Đức Phật nói lên bài Kệ sau đây: 


Ngồi một mình, nằm cũng một mình, 
Đi một mình, lòng không buôn chán. 
Tự mình điều-phục chính mình, 
Sống vui thoải-mái cảnh rừng xanh. 
(Kệ số 305.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Irưởng-lão: Trưởng = lớn; Lão = già. Chữ 
Trưởng-lão dành cho vị tu-hành đã lâu năm, 
chứng-đắc quả-vị. Tiêng Pali là Thera. 


- Độc-cư: Độc = cô-độc, riêng một mình; Cư = 
ở. Độc-cư là lối sống riêng một mình nơi vắng- 
vẻ. 


- Y-kha: đây là danh-hiệu mà các vị tỳ-kheo 
khác đặt cho Trưởng-lão độc-cư; tiêng Pali là 
Ekavihàri (Eka = một; vihàri = đang cư-trú.) 


- Hoà-hợp = có tinh-thần hoà-hợp thì thường 
tham-gia vào đời sông chung, sanh-hoạt chung, 
chăng có sự tranh-cãi. 


- Điều-phục = sửa đổi lại cho đúng, giữ đúng . 
trong vòng ký-luật. Tự điêu-phục là tự mình kêm 
chê lây mình trong kỷ-luật tu-hành. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ÿ-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện rất giản-dị, thuật lại việc một vị 
Trưởng-lão sống độc-cư ngay trong chùa, giữa 
những bạn đồng-tu. Trưởng-lão đi một mình, 
đứng một mình, ngồi một mình, nằm cũng một 
mình, tâm luôn tỉnh-giác, lòng chẳng buôn chán. 
Các vị tỳ-kheo khác hiểu lầm cho đó là thái-độ 
thiếu hoà-hợp trong Tăng-đoàn, nhưng Đức 
Phật lại khen lối vui sống trong cảnh độc-cư đó 
và khuyên các tỳ-kheo nên bắt chước. 


Ý-nghĩa của Tích chuyện là nhờ biết luôn luôn 
quay vào bên trong, lòng hằng tỉnh-giác, người 
tu-hành theo dõi mọi biến-chuyên của tâm, 
khiến các vọng-tưởng thưa dần, sớm chứng 
được định-tâm. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 305: 


Bài Kệ cũng rất giản-dị nhưng ý-nghĩa lại rất 
thâm-trâm, xin phân-tách từng câu: 


1) Ngồi một mình, nằm cũng một mình: thông 
thường, ngôi. một mình hay nhớ chuyện cũ, 
tưởng việc sắp đến; nằm một mình thì thả hồn 
mơ-mộng; đó chưa hẳn là đang sống một mình, 
còn đang "làm bạn" với các ý-nghĩ vân-vơ đó. 
Người biết sống một mình, khi ngồi, khi nằm, 
tâm giữ chánh-niệm, theo dõi nhịp thở ra vào 
đều-đặn, cùng với sức sống bên trong nhập lại 
"làm một", đây mới thật-sự là đang sống một 
mình. 


2) Đi một mình, lòng không buôn chán: thông 
thường khi đi một mình, hay trông cho mau đến, 
dọc đường bị cảnh-vật bên ngoài lỖi- -cuồn, đó 
chưa hẳn là đi một mình, vì còn có nơi sắp đến, 
có cảnh-vật dọc đường, đi theo làm bạn đồng- 
hành. Chỉ khi bước chơn lên, đặt chơn xuống, 
tâm biết rõ mình đang đi, bao giờ đến, cảnh gì 
vui, chẳng màng đến, chỉ nương theo nhịp thở 
ra vào của chính mình mà di-chuyễển, mới sớm 
đắc được định-tâm trong việc thiền-hành. 


3) Tự mình điều-phục chính mình: tâm theo dõi 
mỗi cử-động trên thân, mỗi biến chuyên trong 
tâm, đó là tự-điều-phục, làm sao vọng-tưởng có 
dịp khởi lên được để đánh mát định-tâm. 


4) Sống vui thoải-mái cảnh rừng xanh: tâm an- 
định trong cảnh sống một mình, đó là niềm vui 
nhẹ-nhàng, thoải-mái, kéo dài mãi, bất cứ ở nơi 
đâu, thì "cảnh rừng xanh, cảnh-giới Niết-bàn" 
chắc cũng chẳng hơn nhiều cảnh độc-cư thật- 
sự đó bao nhiêu đâu. 


-OoQoo- 


XXII.- Phẩm ĐỊA-NGỤC. 
(223).- Tích chuyện bà Sơn-đà-ly. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, có 
đề-cập đến bà Sơn-đà-ly, người ngoại-đạo, 
muốn làm giảm thanh-danh của Đức Phật. 


Thuở ấy, các nhóm ngoại-đạo nhận thấy các tín- 
đồ của họ lần lần ngả theo Phật-giáo, số phẩm- 
vật lợi-dưỡng của họ bị giảm bớt, nên mới tìm 
cách phá-hoại thanh-danh của Phật. Họ bàn 


mưu tính kê với một thiếu-phụ trẻ đẹp tên Sơn- 
đà-ly, đê vu tội dâm cho Đức Phật. 


Mỗi buổi chiều trời chạng-vạng, bà Sơn ăn mặc 
diêm-dúa, đi về hướng chùa Kỳ-viên, gặp ai hỏi 
thì đáp, vào chùa ngủ chung với Phật ở hương- 
phòng. Gần đến cổng, bà ta lại rẽ sang khu-vực 
nhóm ngoại-đạo. Đến sáng sớm ra về, dọc 
đường khoe với kẻ khác, đêm qua bà ở trong 
hương-phòng. Cứ như thế, được ba hôm, nhóm 
ngoại-đạo mướn bọn côn-đồ say rượu rình giết 
chết bà Sơn, đem thây chôn dưới đống rác phía 
sau chùa. Chúng sai người đến tố-cáo nơi đền 
Vua rằng, các tỳ-kheo đã giết bà Sơn-đà-ly để 
che-dấu tội dâm của Đức Phật. 


Chưa kịp điều-tra sự thật cho rõ- ràng, các quan 
đã cho phép bọn ngoại-đạo đi khắp đường phố 
trong thành, rêu-rao tội các ty-kheo đã giết 
người dấu xác để che đậy sự dâm-loạn của tu- 
sĩ Cồ-đàm. Thấy dân-chúng xôn-xao, nhà Vua 
ra lịnh truy-tầm hung-thủ, bắt được bọn côn-đồ 
say rượu, họ thú-nhận đã lấy tiền của nhóm 
ngoại-đạo mà thi-hành tội-ác. Nhà vua liền bắt 
các kẻ chủ-mưu dẫn đi khắp thành, hô to lên: 
"Chính chúng tôi mới là kẻ giết người để vu-oan 
tội dâm cho tu-sĩ Cồ-đàm." Thanh-danh của Đức 
Phật chẳng hề bị thương-tốn. 


Nơi chùa Kỳỷ-viên, khi nghe các ty-kheo tường 
trình lại biên-cô vừa qua, Đức Phật nói lên bài 
Kệ sau đây: 


Người nói dối phải sa địa- ngục, 

Kẻ làm ác, chối: "chẳng có làm", 

Cả hai bị địa-ngục giam, 

Ác- nghiệp đã làm, đồng khổ kiếp sau. 
(Kệ sô 306.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Sơn-đà-ly: tên người đàn-bà này, tiếng Pali là 
Sundari. 

- Lợi-dưỡng: Lợi = có ích-lợi; Dưỡng: nuôi- 
dưỡng. Lợi-dưỡng là các phẩm- -vật, tiện-nghi 
cung-cấp cho người tu-hành để nuôi thân. 


- Vu tội = đặt điều nói xấu khiến cho người khác 
mặc tội oan. 


- Chạng-vạng: trời sắp tối. 


- Hương-phòng: căn phòng có hương thơm 
dành cho Đức Phật, tiêng Pali là Gandhakuti. 


- Cồ-đàm: họ của Đức Phật Thích-ca, tiếng Pali 
là Gotama. 


- Truy-tầm hung-thủ = lùng kiêm kẻ đã gây tội-ác 
(giêt người). 


- Thanh-danh: danh-tiếng tốt; danh-dự. 


- Điạ-ngục: Điạ = đất; Ngục = nhà giam tù. Theo 
giáo-lý nhà Phật, kẻ làm tội-ác nặng, khi chết đi, 
phải chịu hình-phạt nơi cõi u-tối, gọi là Điạ-ngục 
(tiếng Pali là Niraya). Điạ-ngục là một trong ba 
đường dữ, hai đường kia là qui đói và súc-sanh 
( = thú-vật.) 


- Ác-nghiệp = những việc ác đã làm tạo nên ác- 
nghiệp. (Nghiệp = những hành-động đã làm, 
gôm có việc làm, lời nói và ý-tưởng.) 

B.- Nghĩa Ý: 

(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện thuật lại việc các nhóm ngoại-đạo 
bị mất tín-đô vì họ đi theo Phật-giáo, muôn vu tội 


dâm cho Đức Phật, nên họ nhờ bà Sơn-đà-ly 
giả làm người đi lại với Phật, rồi sai kẻ côn-đồ 
giết chết, dấu xác bà sau chùa. Về sau, nhà vua 
cho điều-tra ra sự-thật, bắt được kẻ chủ-mưu, 
truyền dẫn đi khắp thành, nói lên tội-ác của họ. 


Ý-nghĩa của Tích chuyện là lời Phật nói trong 
bài Kệ: kẻ nói dôi sẽ bị sa điạ-ngục. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 306: 


Bài Kệ nêu rõ tội nói dối, vu oan kẻ khác và chối 
tội, sẽ phải chịu hình-phạt sa vào điạ-ngục khi 
chết đi. Nhưng ngay trong hiện đời, kẻ quen nói 
dối chẳng bao giờ được sự tín-nhiệm của ai cả. 
Sự nói dối tạo nên ác-nghiệp, đeo theo người 
nối dối, phải chịu khổ trong kiếp tới nữa. Vì lẽ 
đó, giới-luật thứ tư của người tu tại-gia là cắm 
nói sai sự-thật, chỉ trừ một trường-hợp duy-nhứt 
là nói dối đễ cứu mạng người. 


(224).- Tích chuyện Tôn-giả Mục-kiền-liên thấy 
nga-qui. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại tịnh-xá Trúc- 
lâm, gân thành Vương-xá, trong một kỳ giảng- 
pháp, có đề-cập đến các ngạ-quỉ do Tôn-giả 
Mục-kiền-liên nhìn thấy. 


Thuở ấy, Tôn-giả Mục-kiền-liên cùng với một vị 
Trưởng-lão, một hôm đi từ trên đỉnh núi Linh- 
thứu xuống, đến triền núi, bỗng thấy một con 
quỉ-đói, thân hình ốm-o như một bộ xương khô. 
Tôn- -giả nhìn kỹ, lại thấy thêm bốn vị tỳ-kheo 
mặc áo vàng, đang oăn-oại trong ngọn lửa bốc 
cháy. Khi về đến tịnh-xá, Tôn-giả mới trình với 
Đức Phật những điều trông-thấy. Đức Phật bảo: 
"Vào thời Đức Phật Ca-diếp, có bốn tỳ-kheo đã 
phạm nhiều tội-ác, họ vừa mãn hạn trong điạ- 
ngục xong, nay phải chịu nốt hình-phạt trong 
kiếp ngạ-quỉ bị lửa đốt cháy." 


Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây: 
Nhiều người khoác áo cà-sa, _ 

Tâm chưa nhiêp-phục, ác-tà nhiêm-ô. 

Vì nghiệp dữ đây xô vào điạ-ngục, 

Cảnh khô nây do ác-hạnh sanh ra. 

(Kệ sô 307.) 

TÌM HIẾU: 

A.- Nghĩa Chữ: 


- Mục-kiên-liên: tên vị đại-đệ-tử của Phật, giỏi 
nhứt vê thân-thông, tiêng Pali là Moggallàna. 


- Tịnh-xá Trúc-lâm, thành Vương-xá: tu-viện nầy 
do vua Tần-bà-sa-la (Bimbisàra), nước Ma-kiệt- 
đà (Magadha), xây cất gần thủ đô Vương-xá 
(Ràjagaha), trong vườn trúc, để dâng-cúng Đức 
Phật. Tịnh-xá Trúc-lâm, tiếng Pali là Veluvana. 


- Linh-thứu: chim kên-kên; ngọn núi giống hình 
chim kên-kên xoè hai cánh ra; nơi đây Đức Phật 
giảng Kinh Pháp-Hoa. Tên ngọn núi này, tiếng 
Pali là Gijihakùta. 


- Ngạ-qui = qui đói; một hạng chúng-sanh ở cõi 
dữ, thân ôm, bụng to, cô nhỏ, luôn đói khát. 
Tiêng Pali là Peta. 


- Phật Ca-diếp: Đức Phật Kassapa ra đời trước 
Đức Phật Thích-ca. 


- Điạ-ngục = cõi u-tối, nơi các tội-nhơn chịu 
hình-phạt khi chêt. 


- Cà-sa: tiếng Pali là Kasaya, áo choàng bên 
ngoài, màu vàng, của tu-sĩ Phật-giáo. 


- Nhiễp-phục: điều-phục, tuân theo kỷ-luật. Tâm 
nhiêp-phục chăng còn chạy lang-thang nữa, biêt 
tập-trung tư-tưởng và chú-tâm. 


- Ác-tà: Ác = dữ; Tà = xiên-xéo, chẳng đúng- 
đắn. 


- Nhiễm-ô = Nhiễm = lây, dính dơ; Ô = ô-trọc; 
dơ-dáy. 


- Ác-hạnh: Ác = xấu, dữ; Hạnh = hạnh-kiểm; Ác- 
hạnh là tánh-t†ình xâu- ác, thường gây ra tội-lôi. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ÿ-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện này giống với Tích chuyện số 
(207). trang 607, Tập 3 nói về vì sao phải tái- 
sanh làm ngạ-quï, tức là quỉ đói. Ở Tích chuyện 
nầy, bốn vị tỳ-kheo vào thời Đức Phật Ca-diếp, 
vì chẳng giữ đúng giới-luật, tâm buông-lung, 
phạm nhiều tội-ác, nên sau khi mãn hạn ở địạ- 
ngục ra, phải sanh làm quỉ đói bị lửa đốt cháy. 
Theo kinh-sách, khi còn sống mà quá bỏn-xẻn, 
rít-róng, keo-kiệt, thì kiếp sau sẽ vướng vào 
đường dữ của qui đói, đó là ý-nghĩa của Tích 
chuyện. 


Nhơn đây, xin nói thêm về sáu cõi trong Luân- 
hôi: chúng-sanh tùy theo nghiệp mà được sanh 


vào một trong sáu cõi, chia ra ba đường lành và 
ba đường dữ: 


- Ba đường lành: (1) cõi Trời; (2) cõi Người; (3) 
cõi A-tu-la, tức là cõi thân-linh; 


- Ba đường dữ: (4) điạ-ngục; (5) ngạ-qui; (6) 
súc-sanh. 


Tùy theo nghiệp lành hay dữ, chúng-sanh cứ 
trôi lăn mãi trong sáu cõi của Luân-hôi. Tu 
chứng được quả-vị A-la-hán, mới dứt. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 307: 


Bài Kệ nói về các vị tỳ-kheo tu-hành chẳng 
đứng-đắn, phạm giới-luật, gây tội-ác, nên phải 
sa vào điạ-ngục. Sau một đời ở điạ-ngục rất lâu, 
lại phải tái-sanh làm ngạ-dqui, chịu đói-khát trong 
một đời nữa. Đó là ý-nghĩa răn-dạy của hai câu: 
"Vì nghiệp dữ đây xô vào điạ-ngục; Cảnh khổ 
nầy do ác-hạnh sanh ra." (Chữ "cảnh khổ này" 
ám-chỉ cảnh khổ của loài ngạ-qui.) 


(225).- Tích chuyện các ty-kheo tăng-thượng- 
mạn. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ nơi rừng Đại- 
lâm, xứ Tỳ-da-ly, trong kỳ một giảng-pháp, có 
đê-cập đên một nhóm tỷ-kheo tăng-thượng- 
mạn. 


Thuở ấy, xứ Hoa-di đang bị đói-kém, thực-phẩm 
khan-hiếm, dân chúng phải chịu đói khô. Có một 
nhóm tỳ-kheo đến bên bờ sông Lạc-thuỷ, sống 
qua mùa an-cư kiết-hạ ở xứ đó. Họ bàn-luận 
cùng nhau làm cách nào để được dân-chúng 
cúng-dường thực-phẩm đày-đủ . Họ kháo lên 
rằng trong nhóm có người này đã chứng được 
Đạo, người kia đã đắc được Quả, vị nọ thường 
vào Thiền-định. Mỗi khi có dân-chúng đến viếng, 
họ thưa gọi nhau bằng các quả-vị, xưng- tụng 
đạo-hạnh lẫn nhau, khiến cho dân- -chúng lầm tin 
là họ đã thật-sự chứng-đắc, nên bớt phần thực- 
phẩm trong nhà, đem dâng-cúng dồi-dào cho 
họ. 


Mãn mùa an-cư, chư Tăng quay về tịnh-xá để 
đảnh-lễ Đức Phật. Ngài thăm hỏi chư tỳ-kheo, 
đã trải qua mùa hè ra sao, tu-tập như thế nào. 
Hầu hết các vị tu-sĩ đều xanh-xao vì thiếu ăn 
trong ba tháng; chỉ riêng có nhóm tỳ-kheo sống 
bên bờ sông Lạc-thủy xem ra hồng-hào, lại có 
phần mập-mạp ra. Đức Phật hỏi họ: "Xứ Hoa-di 
đang đói kém, chư Tăng ở bên sông Lạc-thủy 


có gặp khó-khăn trong việc ăn-uống không?" Họ 
thưa, không. Đức Phật gạn hỏi lý-do, họ liền 
thưa lại việc họ gọi nhau bằng các quả-vị, nên 
được dân-chúng tin-tưởng cúng-dường đầy-đủ. 
Đức Phật hỏi lại: "Trong số các ông đây, ai đã 
thật-sự chứng được Đạo, Quả?" Chẳng ai đáp 
có. Đức Phật liền quở trách họ: "Chưa chứng- 
đắc mà bảo là đã chứng-đắc, đó là tăng- 
thượng-mạn, tỳ-kheo phải dẹp bỏ lòng ngã-mạn 
mới chứng được Đạo, Quả." 


Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây: 


Thà nuốt hòn-sắt đỏ lửa hồng, 

Hơn ăn vật-thực được cúng-dường, 
Nếu chưa giữ được tròn giới-hạnh: 
Nghĩ, nói, làm, xấu cả ba đường. 
(Kệ số 308.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Tăng-thượng-mạn: Tăng = gia-tăng, thêm; 
Thượng = trên; Mạn = kiêu-căng, quá tự-cao. 
Tăng-thượng-mạn là nết xấu hay khoe-khoang, 
của kẻ tu-hành, chưa chứng-đắc quả-vị mà tự 
nhận đã chứng-đắc. 


- Rừng Đại-lâm, xứ Tỳ-da-ly: khu rừng lớn, tiếng 
Pali là Mahàvana trong xứ Vesàili, miên Bắc của 
An-độ xưa. 


- Xứ Hoa-di, sông Lạc-thuỷ: phiên-âm và dịch 
gượng hai điạ-danh nây; tiêng Pali là xứ Vaggis, 
sông Vaggumudà ( = khả-ái và an-vui.) 


- An-cư kiết-hạ: An-cư = ở yên; kiết-hạ = qua 
mùa hè. An-cư kiết-hạ: ở Ấn-độ mùa hè, mưa 
dầm, côn trùng sinh-sản nhiều, tỳ-kheo chẳng đi 
ra ngoài đề khẩt-thực, ngại đạp chết côn-trùng, 
lưu lại tịnh-xá lo tu-tập, sông nhờ sự cúng- 
dường của các tín- đồ. Cứ mỗi mùa an-cư như 
thế, người †u tăng thêm một tuổi-đạo, được gọi 
là lạp-tuế. 


- Đạo, Quả: Đạo = đường, đường-lối, cách-thức 
tu-hành; Quả = kết-quả việc tu-hành đã thành- 
công. Có bốn Đạo: Tu-đà-huờn-hướng, Tư-đà- 
hàm-hướng, A-na-hàm-hướng, A-la-hán-hướng 
và bốn Quả là Tu-đà-huờn-quả, Tư-đà-hàm- 
quả, A-na-hàm-quả và A-la-hán-quả. 


- Thiền-định: tu Thiền và đắc định; khi ngồi 
Thiên, tâm an-định. 


- Ngã-mạn: tự-cao, phách-lỗi, coi cái Ngã ( = Ta) 
của mình là hơn hết. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ÿ-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện thuật lại mưu-mô của các tỳ-kheo 
tăng-thượng-mạn, gọi nhau bằng các quả-vị còn 
chưa xứng vì họ chưa chứng được, với mục- 
đích là để dân-chúng làm họ đã đắc đạo mà 
cúng-dường nhiều. Họ bị Đức Phật quở về tội 
tăng-thượng-mạn đó. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 308: 


Bài Kệ khuyên các vị tu-hành phải tự-xét đức- 
hạnh của mình có đây-đủ mới dám nhận lê-vật 
cúng-dường của các tín-đô hiên-tặng. 


1) Hai câu đầu: thà chịu đói-khát chớ chẳng 
lạm-nhận của cúng-dường. Tại sao? Vì người đi 
tu mà lạm-nhận, sẽ bị sa vào điạ-ngục, đề phải 
nuốt hòn sắt nóng đỏ. 


2) Hai câu chót nhắc nhở đến ba nghiệp: thân, 
miệng, ý có trong-sạch, thì giới-đức mới được 
tròn vẹn. 


(226).- Tích chuyện thanh-niên Khê-ma-ca. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, có 
đề-cập đến chàng thanh-niên đẹp trai, tánh hay 
trăng-gió, tên là Khê-ma-ca. 


Khê-ma-ca là con nhà giàu-có, gọi cư-sĩ Cấp- 
cô-độc bằng bác. Dáng-vóc đẹp trai, ăn nói 
duyên-dáng, nên Khê được nhiều phụ-nữ trong 
vùng mê-say, do đó Khê đã phạm nhiều lần tội 
thông-dâm với kẻ đã có chồng. Đã bị bắt quả- 
tang cả ba lần, nhưng nhà chức-trách nễ- nang 
cư-sĩ Câp-cô-độc, nên chẳng truy-tố Khê về tội 
gian-dâm. Nhưng lần phạm tội sau cùng, cư-sĩ 
Cáp-cô-độc bắt dẫn Khê-ma-ca đến trình Đức 
Phật. Đức Phật giảng cho Khê-ma-ca biết sự 
đồi-bại của tội tà-dâm và các hậu-quả nặng-nà 
mà gian-phu, dâm-phụ phải chịu. 


Rồi Đức Phật nói lên hai bài Kệ sau đây: 


Bốn điều bát-hạnh đang chờ-chực 
Kẻ dễ-duôi dâm-dật vợ người: 
Mang tai-hoạ, ngủ đâu yên giấc, 
Ba: bị trách; bốn: sa điạ-ngục. 

(Kệ số 309.) 


Mang tai-hoạ, phải đọa vào đường dữ, 
Vui phút giây, đôi dâm-đãng phập- -phồng; 
Vua lại ban-hành cực-hình xét-xử. 

Vậy, đừng phạm tiết những ai có chồng. 
(Kệ sô 310.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Khê-ma-ca: tên chàng thanh-niên này, tiếng 
Pali là Khemaka. 


- Tánh hay trăng-gió: nghĩa bóng là ham thích 
thú-vui với phụ-nữ. 


- Cư-sĩ Cấp-cô-độc: vị cư-sĩ nồi tiếng nây, 
thường giúp đỡ kẻ cô-đơn, cât chùa Kỳ-viên; tên 
tiêng Pali là Anàthapindika. 


- Thông-dâm, gian-dâm, tà-dâm: Dâm = sự giao- 
hợp giữa trai gái. Gian-dâm, tà-dâm là tội-phạm 
lấy vợ hay lấy chồng của kẻ khác. Giới thứ ba 
của người tu tại-gia là cắm tà-dâm, phải có lòng 
trung-thành với nhau trong tình-nghĩa chồng-vợ. 
Đối với kẻ xuất-gia, giới-luật cám hẳn việc dâm- 
dục, phải sống độc-thân. 


- Bắt quả-tang = bị bắt tại trận, bị bắt đủ bằng- 
cớ đang phạm tội. 


- Nễ-nang = vị bụng, vì kính-nê mà bỏ qua 
chăng nói đên. 


- Truy-tố = đưa ra xét xử để trị tội. 
- Đồi-bại = xấu-xa, hư-hỏng đáng phỉ-nhỗ. 


- Gian-phu, dâm-phụ: Gian-phu = đàn-ông gian; 
Dâm-phụ = đàn-bà dâm-đãng. 


- Bât-hạnh: Bất = chẳng; Hạnh = may-mắn. Bắất- 
hạnh = chăng may. 


- Dễ-duôi = thiếu sự tự kêm-chế, dễ theo điều 
quây. 


- Dâm-đãng, Dâm-dật = chạy theo thú-vui thế- 
xác giữa trai gái. 


- Cực-hình = hình-phạt nghiêm-khắc, nặng-nè. 


- Phạm tiết: vi-phạm trinh-tiết; vì gian-dâm khiến 
mật sự trung-thành giữa vợ-chông. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ÿ-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện thuật lại việc chàng Khê-ma-ca đẹp 
trai, con nhà giàu, ăn nói có duyên, ham-thích 
việc gió-trăng, phạm tội thông-dâm cùng phụ-nữ 
có chồng. Chàng được người bác là cư-sĩ Cấp- 
cô-độc dẫn đến nghe Đức Phật chỉ-dạy về tội-ác 
tà-dâm cần tránh, để khỏi bị các hậu-quả tai-hại, 
trong đó có việc sa vào điạ-ngục là nặng-nề 
nhứt. 


(2) Ý-nghĩa của hai bài Kệ số 309 và 310: 


Hai bài Kệ kể ra những hậu-quả tại-hại của tội 
tà-dâm: 


1) Hai câu đầu của bài Kệ số 309 báo bồn điều 
bât-hạnh: 


2) Câu thứ ba nêu ra hai hậu-quả: (1) mang tai- 
hoạ, vì người chồng trả thù; (2) ngủ chẳng yên- 
giấc, vì cứ lo-sợ lộ tội; (3) bị trách phạt: (4) sa 
vào điạ-ngục. 


3) Câu đầu của bài Kệ số 310: "Mang tai-hoạ, 
phải đoạ vào đường dữ, đó là sa vào điạ-ngục, 
chịu hình-phạt nặng và lâu ở cõi âm. 


4) Câu "Vui phút giây, đôi dâm-đãng phập- 
phông" cho thấy rõ thú-vui thê-xác rất ngắn- 
ngủi, đâu bù lại sự lo-lắng kéo dài, sợ lộ tội. 

5) Câu “Vua lại ban-hành cực-hình xét-xử" nói 
rõ hình-phạt ngay trong hiện-đời nây, bị tù-tội 
theo luật-lệ trong xã-hội. 


6) Câu chót là lời kết-luận: đừng phạm tội tà- 


dâm. 


(227).- Tích chuyện vị tỳ-kheo xem nhẹ giới-cắm 
nhỏ. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, có 
đề-cập đến một vị tỳ-kheo hay khinh thường các 
giới-cắm nhỏ. 


Thuở ấy, có một vị tỳ-kheo vô-ý cắt đứt một nắm 
cỏ, phạm vào giới-luật cắm đốn cây, nhồ cỏ, 
trong Tăng-đoàn. Mặc dầu vị ấy đã theo đúng 
thủ-tục thú-tội mình với bạn đồng-tu rồi, nhưng 
trong tâm vẫn còn thắc-mắc, lo-ngại mình đã trót 


vi-phạm giới-luật. Một vị ty-kheo khác nghe 
than-thở, mới bảo: "Một vi-phạm nhỏ vào giới- 
luật, theo đúng thủ-tục thú-tội xong, thì kê như 
giới-đức đã được thanh-tịnh rôi, có chi mà phải 
thắc-mắc. Vả lại, nhỗ cỏ là việc nhỏ, chẳng 
quan-trọng gÌ. nè, tôi thử nhỗ cho bạn xem." Nói 
xong, vị ấy cúi xuống vừa bứt một nắm cỏ, 
miệng vừa cười. 


Sự-việc đó đến tai Đức Phật. Ngài cho gọi vị tỳ- 
kheo cô-tình nhô cỏ ây đên quở trách và nói lên 
ba bài Kệ sau đây: 


Ai vụng nắm cỏ kusa, 
Bàn tay bị cỏ cắt đứt. 
Cùng thế ấy, đã xuất-gia 
Hạnh Sa-môn mà lơ-là 
Ät phải sa điạ-ngục. 

(Kệ số 311.) 


Một hành-động làm cho có lệ, 

Giữ giới-đức bị ô-nhiễm tệ, 

Sống Phạm-hạnh một cách khả-nghị, 
Chứng được quả cao, đâu có lẽ! 

(Kệ số 312.) 


Có điều cần phải làm, làm ngay, 
Làm hăng say, làm hêt năng-lực. 


Sống cuộc đời tu-sĩ phóng-dật, 
Chỉ làm tăng cát bụi tung bay. 
(Kệ số 313.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Khinh thường = xem nhẹ, chẳng coi là quan- 
trọng chi cho lãm. 


- Câm đốn cây, nhỗ cỏ: đây là một giới-cám 
Phật đặt ra, đê tránh sự sát-hại các loại côn- 
trùng sông dưới mặt đât. 


- Thủ-tục thú-tội: theo Luật-tạng, các giới-luật 
được phân ra thành trọng-câm và khinh-cắm. 
Các tội năng như tội dâm, tội sát-sanh nếu 
phạm phải sẽ bị trục-xuất khỏi Tăng-đoàn. Các 
tội nhẹ, như nhỗ cỏ, chỉ cần thưa thiệt với vị tỳ- 
kheo đồng-tu, tỏ lòng sám-hối là đủ. 


- Giới-đức thanh-tịnh: giữ cho hạnh-kiêm, thái- 
độ của mình được đứng-đăn, chăng bị tội-lỗi 
làm dơ-bân. 


- Cỏ kusa: một loại cỏ có mùi thơm, lá bén như 
lá xả. 


- Xuất-gia: Xuất = ra khỏi; Gia = nhà, gia-đình. 
Bực xuât†-gia là người đã rời bỏ cuộc sông trong 
nhà, đi tu. 


- Hạnh Sa-môn: Hạnh = giới-hạnh, hạnh-kiêm; 
Sa-môn = tu-sĩ Phật-giáo. Chữ Sa-môn có ba ý- 
nghĩa: (1) cần-giả, siêng làm việc lành; (2) tức- 
giả, thôi chẳng làm việc ác; (3) bằn-giả, nguyện 
chịu nghèo-khổ để tu-hành. 


- Làm cho có lệ = làm qua loa, chẳng chú tâm 
vào; như tụng kinh, miệng đọc thuộc lòng mà 
bụng lo ra, nghĩ đên việc ... đi chợ. 


- Ô-nhiễm tệ: Ô = đen, dơ; Nhiễm = dính, lây; Tệ 
= Xâu, dở. 


- Phạm-hạnh: hạnh tu thanh-tịnh, nguyện dứt bỏ 
hãn sự dâm-dục. 


- Khả-nghi: đáng ngòờ-vực, khó tin được. 


- Phóng-dật: buông-lung, chẳng siêng-năng, cố- 
găng chi cả. 


B.- Nghĩa Ý: 


(1) Ÿ-nghĩa của Tích chuyện: 


Ý- nghĩa của Tích chuyện là chớ xem thường 
mọi điều giới-cắm, dầu nặng, dầu nhẹ, lúc nào 
cũng phải tuân-phục. Vì nêu tỏ ra lơ-là, giới-đức 
sẽ bị nhiễm-ô, mất sự thanh-tinh. 


(2) Ý-nghĩa của ba bài Kệ số 311, 312 và 313: 


Bài Kệ số 311 khuyên ta chớ lơ-là trong việc giữ 
gìn giới-luật, vì nếu đã nguyện giữ mà lại phá 
giới, sẽ bị tội sa vào điạ-ngục. Hai câu: "Ai vụng 
nắm cỏ kusa, Bàn tay bị cỏ cắt đứt" so-sánh sự 
sắc-bén của giới-luật với lá cỏ bén kusa; nếu 
chẳng khéo cầm-giữ sẽ bị đứt tay. 


Bài Kệ số 312 chê-trách kẻ tu-hành giữ giới-luật 
một cách lấy lệ, làm cho có chừng vậy thôi. 
Thái-độ lơ-là này dễ khiến giới-đức bị nhiễm-ô, 
mất cả sự thanh-tịnh. Hậu-quả là chẳng thể nào 
chứng được đạo-quả. 


Bài Kệ sô 313 khuyên nên tu-hành cho thật tinh- 
tân: 


- "Có điều cần phải làm, làm ngay": điều chỉ? Đó 
là việc giữ gìn giới-đức thanh-tịnh đê chóng đên 
ngày giác-ngộ và giải-thoát. 


- "Làm hăng-say, làm hết năng-lực": đấy là thái- 
độ tinh-tân của người tu-hành đang găng sức, 
chăng có lúc nào lơ-là cả. 


- "Sống cuộc đời tu-sĩ phóng-dật, Chỉ làm tăng 
cát-bụi tung bay" Cuộc đời phóng-dật, ở đây, là 
chẳng biết, chẳng chịu, khép mình vào kỷ-luật 
của giới-đức. Như thế chỉ làm tăng thêm tội-lỗi, 
ví như cát-bụi dơ-bần tung bay lên, nêu gương 
xấu cho dân-chúng. 


HỌC TẠP: 


Tuy Tích chuyện cùng ba bài Kệ nói đến các vị 
xuất-gia tu-hành, nhưng chúng ta cũng rút ra 
được những bài học nhỏ về việc giữ gìn giới- 
luật cho người tu tại-gia. 


1) Người Phật-tử tu tại nhà phải giữ trọn ngũ- 
giới gồm có: (1) chẳng sát-sanh; (2) chẳng trộm- 
cắp; (3) chẳng tà-dâm; (4) chẳng nói dồi; (5) 
chẳng uống rượu. Đây là năm điều căn-bản của 
việc tu-hành tại-gia, có là bao, khi so-sánh với 
250 điều của tỳ-kheo và 350 điều của tỳ-kheo-ni 
của các bực xuất-gia. 


2) Xin kê vài điểm lơ-là thường thấy trong việc 
giữ ngũ-giới: 


- ăn chay là đề tránh sát-sanh; tối đói bụng, nói 
"Tôi rồi, Phật đi ngủ, mình cứ ăn tô phở nhỏ cho 
hêt xót ruột!" 


- cắm trộm-cáắp là để diệt lòng tham; trong sở 
sản giây trăng, cứ lây vài tờ ra việt thơ cho bạn, 
có hê chỉl 


- cắm tà-dâm là để giữ lòng trong-sạch, lại thích 
làm bộ lỡ đụng nhè-nhẹ vào người đẹp khác 
phái! 


- câm nói dồi là đề tôn-trọng sự-thật; đi xa về kê 
chuyện thường thêm-thắt vài ch¡i-tiêt vẽ-vời ra, 
cho câu chuyện thêm ... dòn| 


- cắm uống rượu là để trí-óc được sáng-suốt; 
trong buôi tiêp-tân, pha rượu loảng nhâm-nhi 
chơi, chút đỉnh mà, nào có hại chi đâu! 


(228).- Tích chuyện người vợ ghen-tuồng. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, có 


đề-cập đến việc một người đàn-bà tánh hay 
ghen-tuồng, hành-hạ một đứa tớ gái. 


Thuở ấy ở nước Xá-vệ có một người đàn-bà 
tánh hay ghen- tuông, nghi chồng mình tằng-tịu 
với đứa tớ gái. Bà ta bắt đứa tớ, đem trói lại, tra 
khảo, rồi trong cơn ghen-giận, bà xẻo tai, cắt 
mũi nó, đem giam nó vào phòng tối. Sau đó, bà 
theo chồng đến chùa để lạy Phậi. 


Một lát sau, thân-nhơn của đứa tớ gái, đến nhà 
chủ để thăm nó, nghe tiếng nó rên la trong 
phòng tối, mới vào cồi trói cho nó và dẫn nó đến 
chùa, thưa trình cùng Phật. Báy giờ Đức Phật 
đang giảng pháp cho đông-đảo tín-đồ ngồi 
nghe. Sau thời pháp, thân-nhơn đứa tớ gái trình 
Phật sự-thể vì sao nó bị hành-hạ tàn-nhẫn như 
thế. Rồi họ chỉ vào thân-thể tiều-tuy, bị đánh- 
đập nhiều vết thương-tích trên mặt của đứa tớ 
gái cho mọi người trông thấy. Đức Phật bảo: 
"Này chư thiện-nam, tín-nữ, chớ nên làm điều 
ác, vì điều ác dầu dấu kín mấy đi nữa, cũng lộ 
ra sau nầy và đem lại đau-khỗ ray-rứt cho người 
đã làm ác. Còn việc thiện dầu âm-thầm làm, 
cũng mang lại hạnh-phúc và yên-vui." 


Rồi đó Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây: 


Việc ác, tốt hơn, nên bỏ dứt, 
Trót làm sanh ray-rứt trong lòng. 
Việc thiện, tốt hơn, làm lập-tức, 
Chẳng hề hồi-tiếc khi làm xong. 
(Kệ sô 314.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Ghen-tuông: nết xâu sợ chồng hay vợ mình 
thương-yêu kẻ khác 


- Tằng-†ju = dan-díu tình-ái với kẻ khác một cách 
bât-chánh. 


- Tra-khảo = đánh-đập để vặn hỏi. 
- Thân-nhơn: người thân trong gia-đình. 


- Tín-đồ: Tín = tin-tưởng; Đô = đồ-đệ; học trò. 
Tín-đô = kẻ theo đạo. 


- Thiện-nam, tín-nữ: Thiện = lành; Tín = tin- 
tưởng; Thiện-nam = đàn-ông làm lành; Tín-nữ = 
đàn-bà tin đạo. đây, chỉ các tín-đô. 


- Ray-rứt: gây sự đau-khổ kéo dài, ngắm-ngầm 
bên trong tâm. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ÿ-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện thuật lại việc người vợ ghen- tuông 
đánh-đập, hành-hạ một đứa tớ gái vì nghi nó 
dan-díu tình-ái với chồng mình, rồi giam nó 
trong phòng kín. Nhưng nó được thân-nhơn 
giải-cứu, dẫn đến trình cùng Đức Phật. Đức 
Phật bảo: "Việc ác dầu dấu kín, sớm muộn chỉ 
cũng lỘ, rồi gây đau khổ ray-rứt trong lòng người 
làm ác.. 


Ý-nghĩa của Tích chuyện là đừng vì ghen-tuông 
mà có những hành-động ác, hãy dẹp bỏ ngay 
sự sân-hận. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 314: 
Bài Kệ số 314, chẳng nói đến việc đánh ghen 
trong Tích chuyện, chỉ phân-biệt rõ hai hành- 


động thiện và ác: 


1) Việc ác sanh ray-rứt trong lòng: Tại sao? Vì 
người làm ác hôi-tiêc đã gây đau-khô cho người 


khác, trong lòng ray-rứt chẳng nguôi. Do đó, 
phải dứt bỏ ngay việc ác, mỗi khi ác-ý vừa khởi 
lên trong tâm. 


2. Việc thiện nên làm ngay lập-tức: Tại sao? 
Nên làm, vì việc thiện đem an-vui đến cho kẻ 
khác và cho mình. Phải làm ngay lập-tức, vì nếu 
chằn-chờ làm việc thiện, cơ-hội đi qua, sẽ mất 
dịp tạo thêm nghiệp lành cho bản thân. 


(229). Tích chuyện các Tỳ-kheo qua mùa an-cư 
nơi biên-ải. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, có 
đề-cập đến một nhóm Tỳ-kheo qua mùa an-cư 
tại một nơi xa-xôi gần biên-giới. 


Thuở ấy, vào mùa an-cư kiết-hạ, có một nhóm 
Tỳ-kheo đến cư-trú tại một vùng gần biên-giới. 
Trong tháng đầu của mùa mưa, họ được dân- 
chúng trong vùng cung-cấp đầy-đủ thực-phâm 
và các tiện-nghi khác. 


Vào tháng thứ hai, vùng biên-giới bị giặc-giã 
đến cướp-phá, nhiều người dân bị giặc bắt đi. 
Dân chúng vì phải lo phòng-vệ cửa ải, cứu-trợ 
người bị thương, xây-dựng lại các nơi bị tàn- 


phá, nên chẳng thê cung-ứng đầy-đủ cho chư 
Tăng. Vì thế, các tỳ-kheo đã trải qua mùa an-cư 
trong thiều-thốn, nhưng chẳng vì thế mà việc tu- 
tập bớt phần tinh-tấn. 


Mãn mùa an-cư, chư Tăng quay về chùa, 
tường-trình lên Đức Phật kết-quả tu-tập trong ba 
tháng hè vừa qua. Được biết chư Tăng gặp khó- 
khăn nơi biên-ải, Đức Phật bảo: "Nây chư tỳ- 
kheo, rất khó mà có được đời sống vật- chất 
đày-đủ tiện-nghi mà chẳng cần phải cố-gắng. 
Cũng như dân-chúng vùng biên-thuy đã phòng- 
vệ thị-trần của họ, gìn-giữ cả bên trong thành 
cũng như bên ngoài ải, tỳ-kheo phải biết phòng- 
hộ thân-tâm mình, cả bên trong lẫn bên ngoài." 


Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây, nhờ 
đó một sô tỳ-kheo nô-lực tu-tập mà chứng được 
quả-vị A-la-hán: 


Canh-phòng cửa ải ngoài biên-giới, 
Phải canh cả trong thành ngoài ải. 
Tự phòng-vệ mình, nào có khác. 
Gặp dịp tốt học Pháp, chớ bỏ qua, 
Lỡ dịp, đau buồn khi sa cõi ác. 

(Kệ số 315.) 


TÌM HIẾU: 


A.- Nghĩa Chữ: 


- Biên-ải, Biên-giới, Biên-thuy: Biên = ngoài bià, 
gần lằn ranh; Ải = đồn-binh giữ giặc; Giới, Thuỳ 
= ranh-giới. Biên-ải là đồn lính đóng ngoài biên- 
giới, để giữ vững biên-thùy cho đất nước. 


- An-cư kiết-hạ: An-cư = ở yên; Kiết hạ = trải 
qua mùa hè. An-cư kiết-hạ là trong thời-gian ba 
tháng hè, mưa dầm, các tỳ-kheo chẳng ra ngoài 
đi khất-thực, vì ngại đạp chết côn- trùng đang 
sanh-sản nhiều, lưu lại nơi tịnh-xá để tu- -tập. 
sống nhờ sự cúng-dường của tín-đồ. 


- Phòng-vệ, phòng-hộ: Phòng = đề-phòng; Hộ = 
Vệ = giữ gìn. 


- Cung-ứng = châu-cấp cho đầy-đủ; tiếp-tế. 


- Thị-trần: Thị = chợ, thành-thị; Trần = trần-giữ; 
nơi được canh chừng. Thị-trần là thành-phô 
được tăng-cường việc phòng-thủ. 


- A-la-hán: quả-vị thứ tư, cao nhứt của bực tu- 
hành đã diệt hết các phiền-não, vượt các 
chướng-ngại, la bỏ mọi ham muốn, chứng 
được vô-sanh ( = chẳng phải tái-sanh trong 


Luân-hôi nữa), sống tự-tại trong cảnh-giới Niết- 
Bàn. Tiêng Pali là Arahant. 


- Pháp = Chánh-pháp, lời dạy của Phật ghi trong 
Kinh-kệ, chỉ rõ đường-lối tu-hành để được giác- 
ngộ và giải-thoái. 


- Cõi ác: ba đường dữ trong Luân-hồi: điạ-ngục, 
ngạ-qui, súc-sanh. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện thuật lại mùa an-cư kiết-hạ của một 
nhóm tỳ-kheo đến sống gân biên-giới. Họ gặp 
phải khó-khăn trong vân-đề ăn- uông, vì dân- 
chúng phải lo phòng-vệ cửa ải, nên chẳng cung- 
ứng đủ thực- phẩm. Đức Phật nhơn chuyện đó, 
dạy các tỳ-kheo phải biết phòng-hộ thân-tâm 
mình, cũng như dân-chúng phòng vệ cửa ải, 
bên trong cũng như bên ngoài. 


Ý-nghĩa của Tích chuyện là việc phòng-hộ thân- 
tâm phải luôn luôn gìn-giữ và điêu-phục tâm bên 
trong cũng như các căn bên ngoài. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 315: 


Bài Kệ số 315 khuyên ta nên phòng-hộ thân-tâm 
ta cũng như dân-chúng vùng biên-giới phòng-vệ 
cửa ải, cả trong thành lẫn ngoài ải. Như thế, 
người tu-hành phải, bên ngoài điều-phục các 
căn, bên trong tỉnh-giác, giữ chánh-niệm trong 
tâm. Nhưng cách phòng-vệ hữu-hiệu và bền-lâu 
nhứt, chính là việc học-tập Chánh-pháp; nếu có 
dịp được nghe Pháp mà bỏ qua, về sau hồi-tiếc 
đã quá muộn, khi đau-khổ phải sa vào ba 
đường ác của cõi Luân-hồi. 


HỌC TẠP: 


1) Điều-phục các căn như thế nào? Mắt đừng 
chạy theo cảnh; tai đừng mê âm-thanh; mũi chớ 
quá thích mùi thơm; lưỡi chớ thèm vật ngon- 
ngọt quá; tay chớ ham sờ vật êm-láng; để giữ 
cho tâm yên. 


2) Điều-phục tâm như thê nào? Luôn giữ chánh- 
niệm theo hơi thở ra vào nhẹ-nhàng, khiên cho 
tâm an-tịnh, chăng vọng-động. 


(230).- Tích chuyện nhóm loã-thê Ni-kiền-tử. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tai chùa Ky-. 
viên, nước Xá-vệ, trong kỳ giảng-pháp, có đê- 
cập đên nhóm tu-sĩ loã-thê Ni-kiên-tử. 


Thuở ấy có nhóm tu-sĩ loã-thễ Ni-kiền-tử đi 
khát-thực, tay cầm bình bát có miếng vải nhỏ 
che bên trên, mình chỉ quấn khố che hạ-bộ. Các 
vị tỳ-kheo trông tháy, bảo: “Các vị tu-sĩ Ni-kiền- 
tử có khố che . phiá dưới, trông ra có phần trang- 
nhã hơn các ẩn-sĩ loã-lồ." Các tu-sĩ Ni-kiền-tử 
đáp: Chúng ta che phiá dưới thân- thể, chẳng 
phải là vì sợ xấu-hỗổ đâu. Chúng ta lây vải đậy 
bình bát lại là đề tránh bụi-bặm, vì trong bụi-bặm 
vẫn có sự-sống." 


Khi trở về chùa, các vị tỳ-kheo trình lại Phật 
những điều các tu-sĩ Ni-kiền-tử đã nói. Đức Phật 
bảo: "Nây chư Tăng, bọn Ni-kiền-tử chỉ che hạ- 
bộ mà chẳng biết thẹn ở chỗ đáng thẹn, họ lại 
che bình bát, thẹn ở nơi chẳng đáng thẹn. 
Vướng-mắc tà-kiến như thế, họ sẽ sa vào 
đường dữ của Luân-hồi." 


Rồi Đức Phật mới nói lên hai bài Kệ sau đây, vài 
người trong nhóm Ñi-kiên-tử nghe hiệu được, 
mới xin quy-y Tam-Bảo: 


Chẳng đáng hỗ-ngươi mà lại thẹn, 


Việc đáng thẹn mà lại trơ-trến. 
Tà-kiến đó, chúng-sanh nào ôm- ấp 
Sẽ đoạ vào cõi thấp, khi tái-sanh. 
(Kệ số 316.) 

Chẳng đáng sợ mà lại hãi-hùng, 
Việc đáng ghê mà lại dứng- dưng. 
Tà-kiến đó, chúng-sanh nào ôm- ấp, 
Sẽ đoạ vào cõi thấp, khi tái-sanh. 
(Kệ số 317.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Loã-thê Ni-kiền-tử: Loã = loã-lồ, chẳng che- 
đậy; Thê = thân-thê; Ni-kiên-tử = phiên-âm tên 
nhóm tu-sĩ loã-thê, tiêng Pali là Nigantha. 


- Khẩt-thực: Khát = đi xin, Thực = ăn. Theo giáo- 
lý nhà Phật, các ty-kheo theo hạnh khất-sĩ, hạ 
mình xuống đi xin ăn, để diệt lòng tự-ái và có dịp 
gặp dân-chúng để chỉ-dạy Chánh-pháp cho họ. 


- Bình bát: tô chén lớn như cái nôi, bằng sành, 
bằng gồ hay bằng đồng, dùng đựng thức-ăn khi 
xin được. 


- Khố = mảnh vải nhỏ và dài, che phiá dưới, 
chăng mặc quân. 


- Hạ-bộ: Hạ = dưới, Bộ = bộ-phận. Hạ-bộ tức là 
bộ-phận sanh-dục. 


- Tà-kiến: Tà = xiên-xéo; Kiến = ý-tưởng; Tà- 
kiên là ý-tưởng sai-lâm. 


- Đường dữ: Luân-hồi có ba đường dữ, địạ- 
ngục, ngạ-qui, súc-sanh. 


- Quy-y Tam-Bảo: Quy-y = Quy = trở về; Y = 
nương-tựa; Tam = ba; Bảo = ngôi báu. Đó là 
quay vê nương-tựa nơi Phật, Pháp và Tăng. 


- Hồ-ngươi = thẹn, mắc-cở. 


- Trơ-trẽn: chẳng biết thẹn, chẳng biết mắc-cở, 
chai-lỳ lắm! 


- Hãi-hùng: sợ-hãi lắm, ghê-sợ nhiều. 


- Dửng-dưng = chẳng hề cảm-động, chẳng động 
tâm, trơ-trơ. 


B.- Nghĩa Ý: 


(1) Ÿ-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện mô-tả thái-độ chẳng đứng-đắn của 
nhóm loã-thê Ni-kiền-tử, chẳng thẹn chỗ đáng 
thẹn, lại thẹn chỗ chẳng đáng thẹn. Đức Phật 
dạy, thẹn và chẳng biết thẹn như thế, cùng với 
Sự Sợ và chẳng sợ đúng chỗ là đang vướng 
phải hai tà-kiến, sẽ đưa ta vào cõi thấp trong 
Luân-hồi, khi tái-sanh. 


Ý-nghĩa của Tích chuyện là phải gạt bỏ các tà- 
kiên, biêt thẹn và sợ-hãi, khi lỡ làm việc ác. 


(2) Ý-nghĩa của hai bài Kệ số 316 và 317: 


Hai bài Kệ giống nhau ở hai câu chót: đưa ta tái- 
sanh vào đường thấp, và khác nhau ở chỗ thẹn 
và sợ chẳng đúng chỗ. Vướng vào hai tà-kiến 
thẹn và sợ chẳng đúng chỗ này, là vì chẳng 
thông-hiều Chánh-pháp, chưa phân-biệt rõ điều 
chánh với điều tà. 


HỌC TẠP: 
Ứng-dụng: (1) biết thẹn khi làm-lỗi; chẳng hề 


thẹn vì: màu da, nòi-giống, tật-nguyên, nghề lao- 
động, cảnh nghèo-khó. (2) biêt sợ các điêu ác 


mà tránh; chẳng hề sợ vì: ma nhát, bạo-quyên, 
sự giàu-sang của kẻ khác cùng sự kỳ-thị. 


(231).- Tích chuyện nhóm người dị-giáo. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Cây 
Sung, trong một kỳ giảng-pháp, có đê-cập đên 
nhóm người theo Dị-giáo. 


Thuở ấy, những người theo Dị-giáo thường dạy 
con cháu họ, chớ nên chơi đùa với những đứa 
trẻ theo Phật-giáo, chẳng được vào chùa Kỳ- 
viên, chẳng nên chào-kính các vị tỳ-kheo. Một 
hôm, lũ trẻ nô-đùa ngoài sân chùa, có một số 
khát nước, muốn nhờ các trẻ theo đạo Phật, 
vào chùa lấy nước đem ra cho chúng giải-khát. 
Một đứa đi vào chùa, gặp Đức Phật, Ngài bảo 
nó cứ trở ra mời bọn trẻ vào chùa mà uống 
nước. Cả bọn đồng vào trong. Sau khi chúng đã 
uống xong, Đức Phật hỏi han từng đứa và nhơn 
đó tùy theo sự hiểu-biết mỗi đứa mà giảng pháp 
cho chúng nghe. Bọn trẻ nghe hiểu, tỏ lòng quy- 
ngưỡng ba ngôi báu: Phật, Pháp và Tăng. 


Về nhà, máy đứa trẻ rất thích-thú, kế lại cho cha 
mẹ chúng nghe. Cha mẹ chúng phần đông ít 
học, hoảng-sợ lên: "Thôi rồi, trẻ con nhà mình bị 
Phật quyến-rũ, từ nay mình sẽ mang tiếng là 


phản-đạo mất rồi." Họ khóc lên, kể lễ; người 
hàng xóm nghe được, khuyên họ dẫn con lên 
chùa gặp Đức Phật. Họ nghe lời, đến chùa Kỳ- 
viên, lại được Đức Phật giảng cho nghe giáo-lý 
rồi Ngài nói lên hai bài Kệ sau đây, khiến cho cả 
cha con người theo Dị-giáo đều xin quy-y Tam- 
Bảo: 


Chẳng sái-quấy lại bảo là sai, 

Việc lỗi-lầm, lại bảo đúng ngay. 
Tà-kiến đó, chúng-sanh nào ôm giữ 
Sẽ sa vào cõi dữ, khi tái-sanh. 

(Kệ số 318.) 


Sai, bảo là sai. 

Phải, bảo là phải. 

Ai biết giữ chánh-kiến nầy 
Vào cõi lành, khi sanh lại. 
(Kệ số 319.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 
- Dị-giáo: DỊ = khác; Giáo = tôn-giáo. Dị-giáo là 


tôn-giáo khác với Đạo Phật; tạm dịch từ tiếng 
Pali là Titthi. 


- Chùa Cây Sung: tạm dịch từ tiếng Pali là 
Nigrodàràma, (Nigrodha là loại cây lớn như cây 
da, có trái giông trái sung.) 


- Quy-ngưỡng: Quy = quay về; Ngưỡng = 
ngưỡng-mộ, kính-trọng. 


- Tam-Bảo = Ba ngôi báu: Tam = ba; Bảo = quí- 
báu. Tam-Bảo là ba ngôi quí-báu: (1) Đức Phật, 
bực đại-giác, (2) Chánh-pháp, lời Phật dạy 
đường-lỗi giác-ngộ và giải-thoát; (3) Tăng-già, 
các đệ-tử tu-hành theo đúng đường-lối của 
Phật. 


- Quy-y: Quy = quay về; Y = nương-tựa. Quy-y 
là tìm về nương-tựa tinh-thần vào ngôi Tam- 
bảo. 


- Cõi dữ: có ba cõi dữ trong Luân-hồi: (1) điạ- 
ngục, ngạ-gdui ( = qui đói), súc-sanh ( = thú-vật). 
Cõi dữ, đường dữ, tiêng Pali: Duggali. 


- Cõi lành: ba cõi lành: (1) cõi Người; (2) cõi A- 
tu-la, thân-linh (Asura); (3) cõi Trời. Cối lành, 
đường lành, tiêng Pali là Suggati. 


- Chánh-kiên: Chánh = chơn-chánh, đứng-đắn; 
Kiên = kiên-thức. Có chánh-kiên là có kiên-thức 


( = nghe thấy, hiểu-biết) thật đúng-đắn. Chánh- 
kiến đứng đầu trong Bát-chánh-đạo, con đường 
Thánh đưa ta đến cảnh-giới Niết-bàn. (Pali: 
Sammaditthi = Chánh-kiến.) 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ÿ-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện thuật lại cơ-duyên rất may-mắn của 
nhóm người ngoại-đạo theo Dị-giáo, được Đức 
Phật dạy cho Chánh-pháp, biết rõ con đường 
giác-ngộ và giải-thoát. Họ bỏ được tà-kiến mê- 
tín, noi theo Chánh-kiến mà quy-y Tam-Bảo. 


Ý-nghĩa của Tích chuyện: rời bỏ tà-kiến của Dị- 
giáo để theo Chánh-kiến của đạo Phật giải- 
thoát, đó chẳng phải là "phản-đạo", mà là sự 
sáng-suốt và can-đảm biết thoát khỏi sự ràng- 
buộc của mề-tín. 


(2) Ý-nghĩa của hai bài Kệ số 318 và 319: 


Hai bài Kệ nêu rõ sự khác nhau giữa tà-kiến và 
chánh-kiến: sai, bảo là sai; đúng, bảo là đúng. 
Tà-kiễn đưa ta vào cõi dữ, chánh-kiến dắt ta 
theo đường lành. (Chúng ta nên học thuộc lòng 
hai bài Kệ này). 


-OoQOGo- 


XXIII.- Phẩm VOI. 
(232).- Tích chuyện bà Mã-can-di-hoa. 


Tích chuyện này hơi giống với Tích chuyện số 
(15): Hoàng-hậu Sa-mã-hoa. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại tu-viện Cô-si- 
ta, nước Cô-sâm-bị, trong một kỳ giảng-pháp, 
có đê-cập đên bà Mã-can-di-hoa. 


Thuở ấy ở nước Cô-sâm-bi có một thiếu-nữ tên 
là Mã-can-di-hoa nhan-sắc rất lộng-lẫy, được 
nhiều vương-tôn, công-tử gám-ghé. Cha cô còn 
chưa ưng gả cho ai, đến khi ông trông thấy 
dáng-mạo trang nghiêm. của Đức Phật, trên 
đường khắt-thực, ông liền ngỏ lời cầu-thân cùng 
Đức Phật. Đức Phật từ chối và bảo: "Đối với 
tắm thân bên trong đây chất dơ-bần, nước tiêu 
và phần, ta chẳng muốn để chơn ta đụng phải." 
Trước lời nói thẳng- -thắn của Đức Phật, cha mẹ 
cô Mã-can-di-hoa sực tỉnh-ngộ, hiểu được lẽ vô- 
thường của sắc-thân, chứng được quả-vị A-na- 


hàm; nhưng cô Mã bị chạm tự-ái, rất căm-hận 
Đức Phật, nguyện sẽ trả thù. 


Về sau, cô Mã được chọn vào hoàng-cung, vua 
Ưu-đề-na phong làm vương-phi. Khi hay tin Đức 
Phật và chư Tăng đến xứ Cô-sâm-bi, cô Mã liền 
cho thuê nhiều tay du-đãng cứ đi theo sau lưng 
Đức Phật, dùng lời thô-tục mà nhục-maạ Ngài. 
Tôn-giả A-nan chịu chẳng nỗi các lời bỉ-ồi, hỗn- 
láo với Đức Phật như thế, mới xin Phật hãy rời 
thành Cô-sâm-bi đi sang xứ khác. Đức Phật từ- 
tốn nói: 'Nầy A-nan, đi sang nơi khác, rồi cũng bị 
nhục-mạ nữa, thì phải làm sao? Chi bằng, cứ 
giải-quyết vấn-đề khó-khăn ngay tại đây. Cũng 
như con voi xông-pha tên đạn tứ phía ngoài mặt 
trận, ta vẫn thản-nhiên kiên-nhẫn hứng chịu các 
lời nói nhục-ma kia, từ cửa miệng của bọn 
người còn thiếu đạo-đức!" 


Rồi Đức Phật nói lên ba bài Kệ sau đây, khiến 
cho bọn du-đãng biệt hôi lôi mà tự giải-tán: 


Như voi chiến xông ngoài trận-mạc, 
Hứng lằn tên, mũi đạn tơi-bời, 
Như-Lai chịu phỉ-báng mọi lời 

Của những người vẫn còn đức bạc. 
(Kệ số 320.) 


Voi, ngựa thuần mới đem dự hội. 
Con nào nhuằẳn-nhã được Vua cối. 
Quí nhứt, người đã luyện tinh-thông 
Nhẫn-nhịn chịu mọi lời chửi-bới. 
(Kệ số 321.) 


Ngựa rặc giồng, la con thuần nết, 
Đại-tượng ngà dài, đều quí hết. 
Nhưng tối-thượng lại chính là người 
Trang-nghiêm giới-đức, tự điêu-tiêt. 
(Kệ sô 322.) 

TÌM HIẾU: 

A.- Nghĩa Chữ: 


- Mã-can-di-hoa: tên người đẹp này, tiếng Pali là 
Màgandiyà. 


- Tu-viện Cô-si-ta, nước Cô-sâm-bi: tên ngôi 
chùa nây, tiêng Pali là Ghositàràma, ở nước 
Kosambi, thuộc miên Bặc An-độ xưa. 


- Vương-tôn = cháu vua; Công-tử = con quan. 


- Gắm-ghé: muốn xin cưới làm vợ. 


- Cầu-thân: nghĩa rộng ở đây là muốn gả con để 
làm thân với nhau. 


- Tỉnh-ngộ: Tỉnh = hết mê; Ngộ = hiểu được Sự- 
thật. Người tỉnh-ngộ là người nhận ra trước 
mình lâm, nay biệt được Sư-thật. 


- Sắc-thân = tắm thân vật-chát. 


- Vô-thường: chẳng bền-chặt, hay biên-đồi đề đi 
đên hoại-diệt. 


- A-na-hàm: quả-vị thứ ba, còn được dịch là Bất- 
lai, chẳng phải bị tái-sanh vào cõi người nữa, 
sanh lên trời, tu tiếp để chứng A-la-hán. A-na- 
hàm, tiếng Pali là Anàgàmi. 


- Vua Ưu-đề-na: tên vua xứ Cô-sâm-bi, tiếng 
Pali là Udena. 


- Vương-phi = vợ vua. 


- Du-đãng = côn-đồ, bọn du-côn hay phá làng, 
phá xóm. 


- Từ-tốn: nói-năng chậm-rãi, điềm-đạm, chẳng 
hê tức-giận. 


- Thản-nhiên: tâm yên-tịnh, lời nói hiền-hoà, 
lòng chăng hờn-giận, dửng-dưng. 


- Kiên-nhẫn = bền-chi. 


- Nhục-mạ = nói lời xâu-ác nặng-nề để người 
nghe buôn-lòng. 


- Giải-tán = bỏ đi chỗ khác. 


- Trận-mạc = bãi chiến-trường, nơi đánh giết 
nhau. 


- Như-Lai: tiếng Đức Phật tự xưng khi nói với kẻ 
khác; tiêng Pali là Tathàgata.(Như = như thê; 
Lai = đên; Người đã đên đây như thê vậy.) 


- Đức bạc = thiêu đức-hạnh, đạo-đức còn mỏng- 
mảnh. 


- Thuần = Nhuẳn-nhã = được luyện tập kỹ- 
lưỡng rôi, dê sai-khiên. 


- Rặc giống = (loài thú) chẳng lai giống, thuần 
một nòi, rât quí. 


- La = giống lai giữa ngựa và lừa. 


- Đại-tượng = con voi lớn. 


- Ngà = một cặp răng nanh dài của voi, màu 
trăng đục, rât đẹp. 


- Tối-thượng: Tôi = hết sức, bực nhứt; Thượng 
= cao, trên. Tôi-thượng là cao-quí nhúứt, chăng 
chi hơn được. 


- Tự điều-tiết: Tự = chính mình; Điều = điều- 
phục, điều-khiển; Tiết = tiết-chế, chế-phục. Tự 
điều-tiết là tự mình biết giữ lây kỷ-luật nghiêm- 
khắc, chẳng để sơ-hở mà phạm lỗi. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ÿ-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện thuật lại việc bà Mã-can-di-hoa 
căm-hận Đức Phật đã chẳng khen bà đẹp, lại 
thẳng-thắn nói lên Sự-thật về tắm thân bát-tịnh 
của bà, bên trong chứa nhiều chất dơ-bần, nên 
bà mướn du-đãng theo chửi-rủa Đức Phật. Ngài 
thản-nhiên, kiên-nhẫn chịu đựng các lời nhục- 
mạ thô-tục của bọn côn-đồ mắt dạy. 


Ý-nghĩa của Tích chuyện dạy ta phải biết nhẫn- 
nhục khi nghe lời măng-nhiêc, chăng hờn- giận, 
chăng đề dạ thù-oán. 


(2) Ý-nghĩa của ba bài Kệ số 320, 321 và 322: 


Cả ba bài Kệ đều dạy ta nên nhẫn-nhục, nghe 
lời nhục-mạ mà chẳng khởi tâm lên tức-giận, 
chẳng hề để dạ căm-thù. Thái-độ nhẫn-nhục 
này được Đức Phật so-sánh với sự dõng-mãnh 
của con voi trận, sẵn-sàng hứng chịu lằn tên, 
mũi đạn chẳng chút nao-núng. 


Ý-nghĩa của các bài Kệ khuyên ta nên cố-gắng 
tập-luyện cho tỉnh-thông sự nhẫn-nhục; đây là 
một đức-tánh rất quí-báu cho người tu-hành: tự 
chiến-thắng được lòng sân-hận bên trong tâm 
mình, hơn là cố tranh thắng với người đang làm 
nhục mình. Tự chiến-thắng đó mới là chiến- 
thắng "tối-thượng", vẻ-vang nhứt. 


(233).- Tích chuyện người quản-tượng. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, có 
đề-cập đến một vị tỳ-kheo trước kia làm nghề 
quản-tượng. 


Thuở ấy, có hai vị tỳ-kheo đang đi dọc bờ sông 
A-xi-ra, trông thấy một người quản-tượng dẫn 
voi xuống sông tắm. Con voi lún bùn, rút chơn 
lên chẳng được, người quản-tượng lúng-túng 
chẳng biết làm thế nào để kéo voi ra giữa dòng. 
Một vị tỳ-kheo, nguyên trước làm nghề quản- 
tượng, cười bảo vị đồng-tu, mách cách thúc voi 
sao cho nó biết rút chơn khỏi bùn. Người quản- 
tượng nghe tháy, liền làm theo lời chỉ-dạy, con 
voi mới ngoan-ngoãn ngâm mình xuống nước. 


Khi về đến tịnh-xá, vị tỳ-kheo thuật lại tài khéo 
điều-phục voi của bạn mình lên Đức Phật nghe. 
Đức Phật bảo: "Này chư Tăng, chẳng phải khoe 
tài khéo huấn-luyện voi mà kẻ tu-hành sớm đến 
được cảnh-giới Niết-bàn. Chỉ những ai khéo tự 
huấn-luyện mình mới sớm chứng được cảnh vô- 
sanh, an-lạc ấy." 


Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây: 


Chẳng phải cỡi voi, ngựa ấy lên đàng, 
Mà ta đến được Niết-bàn vô-sanh. 
Chỉ có người tự-ngã khắc-phục 

Đến được mục-tiêu, nhờ thuần-thục. 
(Kệ số 323.) 


TÌM HIẾU: 


A.- Nghĩa Chữ: 


- Quản-tượng: Quản = cai-quản, điều-khiễn; 
Tượng = voi lớn. Người quản-tượng là kẻ chăn 
voi, huân-luyện voi. 


- Sông A-xi-ra: tên con sông này, tiếng Pali là 
Aciravatì. 


- Mách: chỉ bảo cho. 


- Điều-phục: Điều = điều-khiến; Phục = thâu- 
phục. Điêu-phục voi là huận-luyện voi, bất nó 
theo lịnh của mình. 


- Cảnh-giới Niết-bàn: Cảnh-giới = nơi, vùng, 
trong giới-hạn; Niết-Bàn: tiếng Phạn là Nirvana, 
tiếng Pali là Nibbana; đây là tâm-trạng (chớ 
chẳng phải một cõi nào trong không-gian) của 
bực tu-hành đã diệt xong các phiền-não, 
chướng-ngại, la mọi ham-muốn, chứng được 
vô-sanh ( = chẳng còn tái-sanh trong Luân-hòi), 
nay sống an-vui. 


- Mục-tiêu: Mục = con mắt; Tiêu = cái mốc. Có 
nghĩa là mục-đích. 


- Tự-ngã khắc-phục: Khắc-phục = thắng được 
và bắt theo lịnh của mình; Tự-ngã = cái "Ngã", 
cái "Ta" của mình. Người đã khắc-phục tự-ngã 
của mình là người đã quên mình, xem thân-tâm 
nầy tạm-bợ, dẹp hết các phiền-não và tuân theo 
giới-luật đầy-đủ. 


- Thuần-thục = nhuằn-nhã, rành-rẽ lắm rồi. 
B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ÿ-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện thuật lại việc một vị tỳ-kheo, trước 
làm nghề quản-tượng, nhơn đi dọc bờ sông, 
thấy một người chăn voi lúng-túng chẳng biết 
làm sao thúc- -đây voi ra khỏi vũng bùn, để ra 
sông tắm. Vị ấy cười nói với bạn đồng-tu cách- 
thức phải điều-phục voi làm sao cho nó ngoan- 
ngoãn theo lịnh mình. Người chăn voi nghe 
được, làm theo, dắt voi khỏi chỗ sa lây. Khi Đức 
Phật nghe được sự-việc đó, Ngài quở vị ty-kheo 
Cựu-quản- tượng và dạy rằng: "Chẳng phải nhờ 
điều-phục voi mà ta đến Niết-Bàn được, chỉ 
những ai biết điều-phục tự-ngã của chính mình 
mới chứng được Niết-bàn an-vui và tự-tại." 


Ý-nghĩa của Tích chuyện: chớ xao-lãng việc 
khác-phục tự-ngã của mình, có tuân-hành giới- 
luật, nô-lực tu-tập mới chứng được Niêt-Bàn. 


(2).- Ý-nghĩa của bài Kệ số 323: 


1) "Chẳng phải cỡi voi, ngựa ấy lên đàng, Mà ta 
đến được Niết-Bàn vô-sanh": vì Niết-bàn chẳng 
phải là nơi chốn, mà là một tâm-trạng của mình 
đã dứt hết phiền-não, cho nên chẳng có voi, có 
ngựa, hay phương-tiện chuyên-chở nào, đưa ta 
đến cảnh-giới ấy được. 

2) "Chỉ có người tự-ngã khắc-phục": người 
khắc-phục được tự-ngã là người làm chủ được 
thân-tâm mình, chẳng xem cái"Ta", và những 
sự-vật "của Ta” là quí nữa. 

3) "Đến được mục-tiêu, nhờ thuần-thục": mục- 
tiêu nào? Đó là cảnh-giới an-vui tự-tại của Niết- 
bàn, khi tâm thanh-tịnh đã dứt xong các phiền- 
não, vượt mọi chướng-ngại và lià mọi ham- 
muốn. 


(234).- Tích chuyện người cha già bị các con 
ruông-bỏ. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại Tịnh-xá Trúc- 
lâm, gân thành Vương-xá, trong một kỳ giảng- 


pháp, có đề-cập đến một cụ-già bị bốn người 
con trai ruồng-bỏ. 

Thuở ấy, ở nước Xá-vệ có một vị Bà-la-môn nhà 
giàu-có, sanh được bốn người con trai; gia-tài 
lên đến tám mươi vạn đồng. Khi mỗi người con 
trai lập gia-đình riêng, cụ tặng cho mười vạn 
đồng. Đến khi bà vợ chết, cụ còn được bốn 
mươi vạn. Các con mới thưa, cha nay già-cả 
quá rồi, cứ đem số tiền chia cho chúng con, 
chúng con sẽ thay phiên nhau phụng-dưỡng 
cha. Cụ nghe lời, đem của cải ra phân-chia hết 
cho các con. Rồi cụ về ở chung với người con 
cả. Chưa đầy một tháng, người con dâu lớn đã 
bảo: "Cha có cho con trai trưởng của cha thêm 
vài ngàn đồng nào đâu, mà sao cha cứ ở lì tại 
đây mãi vậy? Bộ cha chẳng biết đường đi đến ở 
nhà mấy chú khác hay sao?" Nghe lời nói đó, 
tội-nghiệp! cụ già tủi thân đi sang nhà người con 
thứ. Cũng vậy, chưa được ba tuằn-lễ, người 
con dâu thứ lại cũng nói với cụ những lời tương- 
tợ như lời của chị dâu lớn. Cụ lại dọn sang nhà 
đứa con thứ ba, rồi đến đứa con út, mà cũng 
chẳng được đối-xử khá hơn chút nào. Buồn 
lòng, cụ mang một cái bát, chống một cây gậy, 
đi xin ăn, lần bước đến chùa, vào thưa với Đức 
Phật. 

Sau khi nghe cụ kế-lễ nỗi lòng, bị các con lấy 
hết tiền, rồi hát-hủi, Đức Phật nói: "Này Bà-la- 


môn, nay ta dạy cho ông một bài thơ, cứ vừa đi 
xin, vừa đọc lên, nhứt là vào chỗ đông người: 
Tôi nay có bốn người con, 

Miệng thưa "Cha!" ngọt, mà lòng chẳng thương. 
Nghe lời vợ, đuổi ra đường. 

Tay cầm chiếc bát, thân nương gậy này. 

Ai thương cảnh khổ già đây, 

Nhớ cho bát, gậy hơn bầy con hư!" 

Cụ chống gậy, ôm bát, nghêu ngao hát cả ngày. 
Dân-chúng nghe thấy, động lòng thương cụ và 
trách bốn người con trai quá bấát-hiều, hất-hủi 
cha già. Các người con hồ-thẹn, rước cha về 
nhà, mỗi ngày mỗi người dâng một mâm cơm 
đầy-đủ thức ăn ngon. Cụ chẳng dùng hết mỗi 
ngày đến bốn mâm, mới bảo con mang hai mâm 
đem vào chùa cúng-dường Đức Phật và chư 
Tăng. Nhơn đó, Đức Phật giảng Chánh-pháp 
cho họ nghe, Ngài lại nói đến lòng hiếu-thảo của 
con voi rừng tên là Tài-Hộ, bị bắt, bỏ cả ăn- 
uống, lòng thường nghĩ đến voi cha, voi mẹ 
trong rừng xanh. 


Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây: 


Voi tên Tài-Hộ rất hung-hăng, 

Khi phát-dục tiết mùi hôi-thối, 

Bị bắt nhốt, chẳng chịu uống ăn, 
Tưởng nhớ rừng voi, hằng mong-mỏi. 


(Kệ số 324.) 
TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Ruồng-bỏ = đuổi đi, chẳng săn-sóc, chẳng giúp 
đỡ chi cả. 


- Bà-la-môn: tiếng Pali là Brahmana, giai-cấp tu- 
sĩ ở An-độ xưa. 


- Phụng-dưỡng = chăm nuôi người bề trên. 


- Con trai trưởng = người con trai lớn nhứt trong 
nhà. 


- Con thứ = người con kế, sau người con 
trưởng. 


- Hát-hủi = tỏ ra lạnh-nhạt, chẳng đối-xử tốt nữa. 


- Bát-hiêu: Bất = chẳng; Hiếu = lòng thương 
cha-mẹ, biệt lo săn-sóc, phụng-dưỡng cha mẹ. 


- Cúng-dường = đọc trại hai chữ Hán-Việt cung- 
dưỡng; cung = cung- cấp: dưỡng = = nuôi-dưỡng. 
Tiếng nhà chùa chỉ sự dưng-cúng lễ vật. 


- Tài-Hộ: tên con voi này, dịch nghĩa chữ Pali là 
Dhanapàila. (Dhana = tài sản; pàla = bảo-hộ, 
giữ-gìn) 


- Phát-dục: Phát = khởi lên; Dục = dục-tình, ý- 
muốn giao-hợp với kẻ khác phái. Đây nói về con 
voi đang khởi dục-†ình, muốn giao-hợp, phát ra 
mùi hôi-thối. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ÿ-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện thuật lại một cụ-già, vì chia hết tài- 
sản cho các con đến sông ở nhà các con. Vì 
nghe lời vợ cứ nói ra nói vào, các con cụ hất-hủi 
cha, nên cụ buồn lòng cầm bát, chống gậy ởi xin 
ăn. Cụ gặp Đức Phật, được dạy cho một bài thơ 
về con bát-hiếu, đê đến chỗ đông người hát lên. 
Bị dân-chúng chê-bai, các người con hồ-thẹn 
mới rước cha về nuôi-dưỡng. Khi gặp các người 
con, Đức Phật kê lại chuyện con voi Tài-Hộ, 
mặc dầu hung-hăng, nhưng khi bị bắt, nó bỏ cả 
ăn-uống, lòng chỉ nhớ nghĩ đến voi cha, voi mẹ 
trong rừng. 


Ý-nghĩa của Tích chuyện là làm con phải hiếu- 
thảo với cha mẹ, kẻo lại thua con voi Tài-Hộ, 
dâu là thú-vật, còn biêt thương cha mẹ. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 324: 


Ý-nghĩa của bài Kệ là nêu lên lòng hiếu-thảo 
của một con voi, đê làm gương cho những kẻ 
hât-hủi mẹ cha lúc tuôi già. 


(235).- Tích chuyện vua Ba-tư-nặc ăn quá no. 


Tích chuyện này giống với Tích chuyện số 
(162). 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ-. 
viên, nước Xá-vệ, trong kỳ giảng-pháp, có đê- 
cập đên việc vua Ba-tư-nặc ăn quá no. 


Thuở ấy, vua Ba-tư-nặc, xứ Câu-tát-la, sau một 
bữa ăn rất thịnh-soạn, đến chùa Kỳ- viên đảnh- lễ 
Đức Phật. Nhà vua ăn mỗi bữa cả mấy tô cơm, 
nhai cả đùi dê nấu cà-ri. Khi ngồi nghe Phật 
giảng, nhà Vua buôn ngủ, đầu cứ gật lên gật 
xuống, hai mắt muốn sụp lại. Sau thời pháp, 
Vua thưa: "Bạch Thế-tôn, hôm nay vì ăn no quá, 
buôn ngủ, con cảm thấy nhọc-mệt, chẳng chú 
tâm nghe pháp được." Đức Phật bảo: "Nây Đại- 


vương, những người tham ăn quá cũng đều 
cảm thây nặng bụng và buôn ngủ như thê cả." 


Rồi Đức Phật nói lên bài Kệ sau đây, nhờ đó 
vua Ba-tư-nặc biệt bớt ăn, bụng thon lại, hăng- 
hái hoạt-động và vui-vẻ hơn xưa: 


Người khờ lười-biếng, tham ăn 
Vật-vờ, vất-vưởng, nằm lăn cả ngày. 
Giống như con lợn mập thây, 
Luân-hồi phải chịu, biết ngày nào ra. 
(Kệ số 325.) 


TÌM HIẾU: 

A.- Nghĩa Chữ: 

- Vua Ba-tư-nặc xứ Câu-tát-la: tên vị vua cai-tr| 
xứ nây, tiêng Pali là vua Pasenadi, nước 


Kosala, ờ miền Bắc Ấn-độ xưa. 


- Thịnh-soạn = nói về bữa ăn có nhiều thức ăn 
ngon. 


- Đảnh-lễ: cúi đầu làm lễ ra mắt bực trưởng- 
thượng. 


- Thế-tôn: Thế = thê-gian; Tôn = tôn-trọng. Đức 
Phật được gọi là Thê-tôn, bực được cả thê-gian 
tôn-trọng. 


- Vật-vờ, vất-vưởng = lừ-đừ, chẳng muốn làm gì 
cả, lười-biêng. 


- Luân-hồi: Luân = bánh xe; Hồi = quay trở lại. 
Theo giáo-lý nhà Phật, chúng-sanh khi chết đi, 
lại sanh trở lại, để rồi lại chết nữa; cuộc sống 
lần-quần chịu khổ nhiều, sướng ít đó gọi là 
Luân-hồi, như bánh xe cứ quay một vòng rồi lăn 
trở lại mãi. Vì thế, người tu-hành phải lo diệt hết 
các phiền-não, dẹp mọi tham-muốn, để chứng 
được vô-sanh, dứt khoát ra khỏi cảnh tái-sanh 
lần-quân của Luân-hồi, đó là giải-thoát mọi khổ 
đau, được tự-tại mãi trong cảnh an-vui của Niết- 
Bàn. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ÿ-nghĩa của Tích chuyện: 
Tích chuyện rất giản-di, thuật lại vì ăn quá no, 


nên vua Ba-tư-nặc mệt-mỏi và buồn ngủ, chẳng 
nghe được bài pháp của Đức Phật. 


Ý-nghĩa của Tích chuyện là lời dạy của Đức 
Phật, nên ăn-uông vừa phải, chớ tham ăn và 
chớ lười-biêng. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 325: 


Bài Kệ so-sánh kẻ tham ăn, lười-biếng như con 
heo ăn mập thây. Kẻ chỉ biết ăn cho sướng 
miệng, mập thây, sẽ mắc vòng Luân-hồi, vì 
chẳng chọn con đường tu-hành giải-thoát: đó là 
ý-nghĩa của bài Kệ. 


HỌC TẠP: 


1) Ăn-uống là đề bồi-bỗổ cơ-thể; ăn quá mức, số 
dư tích-trữ lại sẽ gây ra phì-béo, chậm-chạp và 
lười biếng. Tập cho trẻ con ăn-uống đúng giò, 
bỏ thói ăn quà vặt. 


2) Ngoài thức ăn vật-chất ra, con người còn cần 
thức-ăn về tinh-thần: mỗi tuần siêng đi chùa, lạy 
Phật, nghe giảng kinh, đó là nuôi-dưỡng, bồi-bổ 
tinh-thần. Nên dắt con cháu nhỏ theo khi đi 
chùa. 


(236).- Tích chuyện Sa-di Sà-nhu. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, có 
đê-cập đên một vị Sa-di tên là Sà-nhu. 


Thuở ấy, Sa-di Sà-nhu tuy còn nhỏ tuổi nhưng 
cũng thông-thuộc nhiều kinh-kệ. Một hôm, các vị 
tỳ-kheo trộng tuổi bảo Sa-di Sà-nhu bước lên 
đài cao, ngồi tụng-đọc kinh-kệ cho đại-chúng 
nghe. Sa-di Sà-nhu vâng lời, sau khi tụng xong, 
chấp tay nói: "Nguyện đem công-đức này 
hướng về tất cả các cha mẹ đời này, đời trước 
của đệ-tử được hưởng nhiều phước-lạc." Vào 
lúc đó, có một vị nữ-phi-thiên, vốn là mẹ của Sa- 
nhu trong tiền-kiếp, nghe được lời hồi-hướng, 
mới thốt lên rằng: 'Lành thay! Lành thay! Nay 
được chia-xẻ phước-báu với con ta là Sà-nhu." 
Nhờ công-đức hồi-hướng đó mà vị ấy được các 
hàng phi-thiên kính-trọng. 


Mấy năm sau, Sà-nhu thọ giới ty-kheo một thời- 
gian, lại bỗng nây ra ý-định hoàn-tục. Sà-nhu trở 
vê nhà cũ, xin mẹ trao lại cho mình y-phục của 
thường-nhơn. Người sanh-mẫu buôn lòng, thấy 
con có ý thoái-chuyên, mới khóc mà nói rằng: 
"Nay con đã xuất-gia, gia-nhập Tăng-đoàn, cầu 
đường giải-thoát, sao con lại thối-chí quay về 
cuộc sống khổ-lụy của thế-tục?" Cùng lúc ấy, vị 
phi-thiên, mẹ trong tiền-kiếp của Sa-nhu cũng 


nghe thấy, mới nghĩ, nếu con mình hoàn-tục, 
mình sẽ bị các phi-thiên khác chê-cười; bà mới 
nhập vào Sà-nhu, khiến Sà-nhu té ngửa xuống, 
sùi bọt mép. Cả nhà hoảng-hốt, cấp-cứu, đến 
khi tỉnh-dậy, Sà-nhu còn nghe tiếng mẹ cũ đang 
nói văng-vẳng: "Con đừng hoàn-tục, hãy mau 
trở lại chùa tu-hành đề tìm đường giải-thoát, ra 
khỏi cảnh Luân-hồi lận-đận." 


Sau đó, khi Sà-nhu trở về tịnh-xá, các vị tỳ-kheo 
khác trình sự-việc lên Đức Phật. Sà-nhu được 
gọi đến, nghe Đức Phật dạy rằng: "Này tỳ-kheo, 
chẳng nên trở lại cuộc sống buông-lung của 
người thế-tục. Con muốn được an-vui, thì phải 
biết điều-phục tâm-ý, theo con đường Chánh- 
đạo, như anh quản-tượng dùng móc sắt răn-dạy 
và kiểm-soát con voi hung-hăng." 


Rồi Đức Phật mời nói lên bài Kệ sau đây, nhờ 
đó Sà-nhu sực-tỉnh, biêt nỗ-lực tu-hành, chăng 
bao lâu chứng được quả-vị A-la-hán: 


Ngày trước, tâm lang-thang, lêu-lỗng, 
Đuôi theo thú-vui cùng dục-vọng. 
Ngày nay, bằng chánh-niệm, kèm tâm 
Như quản-tượng tay cầm móc dạy voi. 
(Kệ số 326.) 


TÌM HIẾU: 


(22?) chùa chỉ số đông người đang ngồi nghe 
giảng-pháp. 


- Phi-thiên: Phi = chẳng phải; Thiên = Trời. Phi- 
thiên là hạng thân-linh. 


A.- Nghĩa Chữ: 


- Sa-di: tiếng Pali là Sàmanera, người mới vào 
chùa tập-sự tu-hành, chưa thọ giới tÿ-kheo. 
Trong chùa thường gọi là chú tiêu. 


- Sà-nhu: tên vị sa-di này, tiếng Pali là Sànu. 


(222) - Đại-chúng: Đại = lớn; Chúng = số đông. 
Đại-chúng là tiếng nhà chưa phải là Trời, còn 
gọi là A-tu-la (Asura), có thằn-thông, tánh hay 
nóng-giận, thường gây tranh-chiến với chư 
Thiên. 


- Tiền-kiếp: Tiền = trước; Kiếp = đời sống trước. 
Tiên-kiệêp là những đời sông trước, trước đời 
hiện nay. 


- Hồi- hướng: Hồi = trở về; Hướng = hướng về, 
quay về phiá. Hồi- hướng là xin hướng công-đức 
đến người mình đang cầu-nguyện cho. 


- Lành thay: lời khen đã làm việc thiện; dịch 
tiêng Pali là Sàdhu. 


- Hoàn-tục = Hoàn = trở lại; Tục = đời sống thế- 
tục. Hoàn-tục là thôi chẳng đi tu nữa, quay về 
sống lại trong gia-đình như trước. 


- Sanh-mẫu: Sanh = đẻ ra; Mẫu = mẹ; Sanh- 
mâu là người mẹ sanh mình ra trong cõi đời 
hiện nay. 


- Thoái-chuyễn: Thoái = lùi lại; Chuyễn = động 
chuyên; Thoái-chuyêễn là đi thụt lùi; trở lại chỗ 
tháp-kém. Đối-nghĩa với chữ Tinh-tấn. 


- Tăng-đoàn: Tăng = tu-sĩ Phật-giáo; Đoàn = 
đoàn-thê. Một tăng-đoàn gôm có ít nhứt bôn vị 
tăng-sĩ tu chung. Tiêng Pali là Sangha. 


- Khổ-lụy = Khổ = đau-khổ; Lụy = phiền-lụy. 
Khổ-luy = phiền-khỏ. 


- Thế-tục = Thế = đời; Tục = thường; Thế-tục là 
đời sông thường, có gia-đình, chăng tu-hành. 


- Cấp-cứu: Cấp = gấp, mau; Cứu = cứu-giúp. 
Câp-cứu là cứu ngay. 


- Lận-đận = đau buồn, gặp nhiều khó khăn, khổ- 
SỞ. 


- Buông-lung: thiếu kèềm-ché, lười-biếng; đồng- 
nghĩa = phóng-dật 


- Tịnh-xá = Tịnh = yên-tịnh; Xá = nhà. Tịnh-xá là 
ngôi chùa nhỏ. 


- Điều-phục tâm-ý: giữ-gìn tâm chẳng cho khởi 
bụng quây. 


- Chánh-đạo = Chánh = chơn-chánh; Đạo = 
đường; tức là Bái-chánh-đạo, con đường Thánh 
tám ngành đưa ta ra khỏi cảnh Luân-hôi. 


- Quản-tượng: Quản = cai-quản; Tượng = voi 
lớn; Quản-tượng là người chăn voi, huận-luyện 
voi, điêu-khiên voi. 


- A-la-hán: quả-vị Thánh, chẳng còn tái-sanh 
nữa; tiếng Pali là Arahant. A-la-hán có ba nghĩa: 
(1) ứng-cúng = xứng đáng được Trời, Người 
cúng-dường; (2) sát-tặc = giết giặc, giặc phiền- 


não; (3) vô-sanh = chẳng còn tái-sanh nữa, ra 
khỏi Luân-hôi, vào cảnh Niêt-bàn. 


- Dục-vọng = Dục = muốn; Vọng = mong; Dục- 
vọng là các ham-muôn thâp-hèn về vật-chât. 


- Chánh-niệm: Chánh = chơn-chánh, đứng-đắn; 
Niệm = ý-nghĩ. Người có chánh-niệm đang làm, 
nói hay nghĩ việc gì, thì biết rõ và chú-tâm vào 
việc đang làm, nói, nghĩ đó và chỉ việc đó mà 
thôi. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ÿ-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện thuật lại việc vị Sa-di Sà-nu thông- 
thuộc nhiều kinh-kệ, sau khi thọ-giới tỳ-kheo một 
thời-gian, lại muốn hoàn-tục. Được cả hai bà 
mẹ, mẹ đương-thời và mẹ kiếp trước, cản-ngăn, 
Sà-nu trở lại chùa. Nghe Đức Phật dạy, phải 
kèm-chế tâm-ý mình như người quản-tượng 
điều-khiển voi, Sà-nu nỗ-lực tu-hành, chứng 
được quả-vị Thánh. 


Ý-nghĩa của Tích chuyện là đang tu mà có Ý- 
định hoàn-tục, thì đó cũng như đang từ chỗ 
sáng mà quay về trong bóng tối, bỏ mất con 


đường giác-ngộ và giải-thoát để ra khỏi cảnh 
khổ của Luân-hồi. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 326: 


Ý-nghĩa của bài Kệ so-sánh việc kèm-chế tâm-ý 
cũng như việc điều-khiển voi bằng móc sắt; lòng 
phải cương-quyết chẳng thối-chí. Kềm-tâm bằng 
cách nào? Luôn luôn giữ chánh-niệm trong tâm. 


1) Hai câu đầu: Ngày trước, tâm còn vọng-động, 
chạy theo các thú-vui cùng dục-vọng( = ham- 
muôn), đề tâm thả lỏng; 


2) Hai câu chót: Ngày nay, biết dùng chánh- 
niệm kêm tâm lại, như người quản-tượng dùng 
móc săt điêu khiên con voi hung-hăng. 


(237).- Tích chuyện con voi già. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, có 
đê cập đên con voi già tên là Ba-vi-gia. 


Voi Ba-vi-gia khi còn trẻ là một con voi chiến rất 
mạnh-mẽ, nay đã già- yếu. Một hôm, voi Ba-vi- 
gia ra bờ ao định xuông uống nước, rủi thay, 
chân bị sa lầy, chẳng rút ra khỏi bùn được. Vua 


Ba-tư-nặc xứ Câu-tát-la hay tin, liền sai một 
người quản-tượng đến giúp. Người quản-tượng 
đến nơi, nhận ra voi chiến Ba-vi- gia, mới cho gọi 
đoàn quân-nhạc tới. Rồi tiếng trống, tiếng kèn, 
tiếng chiêng khua vang lên thành một nhạc bản 
quân-hành hùng-dũng. Voi Ba-vi-gia cảm thấy 
như đang lâm trận, tinh-thần hăng lên, nhẹ- 
nhàng rút chơn ra khỏi vũng bùn, giữa tiếng 
hoan-hô vang-dậy. 


Khi các ty-kheo thuật lại sự-việc trên, Đức Phật 
bảo: "Này chư tỳ-kheo, cũng như con voi rút 
chơn ra khỏi vũng bùn, các ông nên sớm thoát 
ra khỏi vũng sình kết-sử." 


Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây, nhờ 
đó nhiêu vị tỳ-kheo nô-lực tu-tập, chứng được 
quả-vị A-la-hán: 


Trong chánh-niệm, hãy tìm thích-thú, 
Tâm-ý nên hét lòng phòng-thủ. 

Như voi sa lầy cố rút chơn ra, 

Hãy tự kéo khỏi vũng sình kết-sử. 
(Kệ số 327.) 


TÌM HIẾU: 


A.- Nghĩa Chữ: 


- Voi chiến Ba-vi-gia: tên con voi đánh giặc này, 
tiêng Pali là Pàveyyaka. 


- Sa lầy: bị lún bùn, kẹt chơn dưới bùn chẳng rút 
ra được. 


- Vua Ba-tư-nặc, xứ Câu-tát-la: tên vị vua này, 
tiêng Pali là Pasenadi, cai-trị xứ Kosala, ở miễn 
Bắc An-độ xưa. 


- Quản-tượng: Quản = cai-quản, điều-khiễển; 
Tượng = voi lớn. Quản-tượng là người chăn voi, 
huân-luyện và điêu-khiên voi. 


- Quân-nhạc = ban nhạc nhà-binh. 


- Chiêng = một loại nhạc-khí bằng đồng, hình 
giông cái mâm lớn. 


- Bản quân-hành: bản nhạc hành-quân, tấu lên 
trong khi quân lính đi ra trận, đê làm tinh-thân 
chiên-sĩ phân-khởi lên. 


- Lâm trận = sắp giao-chiến, sắp đánh giặc. 


- Chánh-niệm: ý-nghĩ chơn-chánh. Người giữ 
chánh-niệm là người đang làm, nói, nghĩ gì, thì 


trong tâm chú-ý, biết đến việc đang làm, nói, 
nghĩ đó và chỉ việc ây mà thôi, chăng lo ra đên 
chuyện khác. 


- Kết-sử: Kết = ràng-buộc lại; Sử = sai-sử, sai 
khiến. Kết-sử còn được gọi là thúc-thằng (thúc = 
trói-buộc; thằng = sợi dây), tiếng Pali là 
Sanyojana, là những tình-cảm, tư-tưởng có 
tánh-cách ràng-buộc, gây ra phiền-não, và thúc- 
dục ta làm điều quấy. 


Theo giáo-lý Bắc-tông, có mười kết-sử, phân ra: 


a) Ngũ độn-sử, năm mối kết-sử thấp: (1) thân- 
kiến ( = chấp thân này làm Ta, Pali: 
Sakkàyaditthi); (2) nghi ( = nghi ngờ Chánh- 
pháp, Pali: Vicikiccha); (3) giới-cắm-thủ ( = tin 
vào các nghi-thức cúng-tế tà-đạo, Pali: 
Silabhataparàmàsa); (4) tham (Kàmaràga); (5) 
sân ( = giận-hờn, Pali: Patigha). Diệt xong ngũ 
độn-sử, chứng quả A-na-hàm. 


b) Ngũ lợi-sử, năm mối kết-sử cao: (6) sắc-ái ( = 
mê-luyến cõi sắc-giới; Pali: Rùparàga); (7) vô- 
sắc-ái ( = mê-luyến cõi vô-sắc-giới; Pali: 
Arùparàga); (8) mạn ( = kiêu-căng, Phạn: 
mano); (9) trạo ( = giao-động, bồi-rồi; Pali: 


Uddaccha); (10) vô-minh ( = si-mê; Pali: Avilja). 
Diệt xong nôt ngũ lợi-sử, chứng quả A-la-hán. 


Giáo-lý Nam-tông chia 10 thúc-thằng ( = kết-sử, 
Pali: Sanyojana) ra: 


- ba thúc-thằng đầu-tiên, diệt xong, chứng quả- 
vị thứ nhứt là Tu-đà-huờn (Pali: Sotàpatti); 


- hai thúc-thằng kế-tiếp, diệt xong, chứng quả-vị 
thứ hai là Tư-đà-hàm (Pali: Sakàdagàmi); 


- cả năm thúc-thằng đầu-tiên ( = ngũ độn-sử), 
diệt xong, chứng quả-vị thứ ba là A-na-hàm 
(Pali: Anàgàm); 

- cả năm thúc-thẳng chót ( = năm lợi-sử), diệt 
nôt, chứng quả thứ tư, cao nhứt là A-la-hán 
(Pali: Arahant). 

Nhớ đủ cả mười kết-sử thì khó, chỉ cần nhớ ba 
môi chánh, gọi là tam độc ( = ba món thuôc 
độc): tham, sân, si. 

B.- Nghĩa Ý: 


(1) Ÿ-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện kế lại việc con voi Ba-vi-gia bị sa 
lấy, nhờ nghe tiếng quân-nhạc, hăng-hái tinh- 
thần lên mà rút chơn ra khỏi vũng bùn. Nhơn 
chuyện này, Đức Phật dạy các tỳ-kheo cũng nên 
rút chơn mình ra khỏi vũng sình kết-sử. 

"Rút chơn ra khỏi vũng sình kết-sử", có nghĩa là, 
đã diệt xong năm độn-sử và năm lợi- sử, tức là 
tất cả mọi phiền-não đã tận-diệt, như thế là 
đang chứng-đắc được quả-vị A-la-hán, thoát 
khỏi vòng tái-sanh lần-quần của Luân-hồi, hoàn- 
toàn được giải-thoát. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 327: 


Ý-nghĩa bài Kệ nhắc nhở đến công-việc †u-tập 
của vị tỳ-kheo, diệt hết mười kết-sử để chứng 
quả-vị A-la-hán, thoát được vòng sanh-tử lận- 
đận của Luân-hài. 


Xin phân-tách từng câu bài Kệ: 


1) Trong chánh-niệm, hãy tìm thích-thú: lời 
khuyên nầy khó thực-hiện được, nếu chẳng nỗ- 
lực bền-bỉ. Tại sao? Vì giữ chánh-niệm thì phải 
luôn luôn chú-ý đến bên trong tâm, mau mộệt trí, 
dễ chán. Nhưng người hay xao-lãng, lơ-là, sống 


cũng như cái máy; chánh-niệm khiến ta sống 
trọn-vẹn với ta. 


2) Tâm-ý nên hết lòng phòng- -thủ: Phòng- -thủ 
chống lại việc gì? Chống lại ác-ý, vì ác-ý xúi ta 
phải sa vào tội-lỗi, tạo nghiệp dữ. Chống lại 
vọng-tưởng, các ý vân-vơ, dắt tâm đi lang- 
thang, chạy theo ngoại-cảnh, đuồi theo các thú- 
vui thấp kém. Vậy phòng-thủ tâm-ý ở đây có 
nghĩa là thanh-lọc tâm-ý để sớm đạt được tâm 
thanh-tinh. 


3) Như voi sa lầy cố rút chơn ra: Voi phải tự 
mình nỗ-lực rút lấy chơn ra; đây là ý Phật dạy ta 
phải tự mình nỗ-lực, chớ chẳng phải chờ người 
khác đến ... cứu-độ mình, cỏng giùm mình sang 
bờ giác. 


4) Hãy tự kéo khỏi vũng sình kết-sử: Trong số 
mười món kết-sử, quan-trọng là ba món độc 
tham, sân, si vì chúng chi-phối các món kia. Có 
hai món dễ trừ là: (1) nghi, hễ tin vào Chánh- 
pháp thì hết nghỉ; (2) giới-cám-thủ, bỏ được mê- 
tín dị-đoan, đừng xin xâm, chẳng cúng ông Địa 
nữa, đâu có khó! 


(238).- Tích chuyện con voi hầu-hạ Phậi. 


Tích chuyện này giống với Tích chuyện số (5). 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại rừng Bà-li- 
lai, trong xứ Cô-sâm-bi, trong một kỳ giảng- 
pháp, có đề-cập đến con voi Bà-li-gia. 


Thuở ấy, chư Tăng ở Cô-sâm-bi chia rẽ thành 
hai nhóm, tranh-cãi nhau: một nhóm cho rằng 
Giới-luật là hơn, còn một nhóm bảo Kinh- -tạng 
mới quí. Họ cãi nhau sôi-nồi, náo động cả nơi 
tu-hành. Đức Phật đã nhiều lần ngăn-cản chẳng 
được, Ngài bỏ đi, sống qua mùa hè một mình 
trong rừng, có con voi tên là Bà-li-gia phục-vụ. 


Mãn mùa an-cư, Tôn-giả A-nan cùng chư tỳ- 
kheo đi vào rừng, thỉnh Phật trở về tịnh-xá. Tôn- 
giả A-nan thưa: "Bạch Thế-tôn, ba tháng mùa 
mưa, Thế-tôn ở một mình trong rừng, chắc 
thiếu-thốn nhiều." Đức Phật bảo: "Nẵày A-nan, 
đừng nói thế! Trong ba tháng qua, voi Bà-li-gia 
đã tận-tụy phục-vụ Như-Lai, như một người bạn 
tốt. Được một người bạn tốt như thế, ta nên 
chung sống với nhau; còn nếu gặp bạn chẳng 
hiền, thà cứ sống lẻ-loi một mình nơi rừng vắng 
còn hơn." 


Rồi Đức Phật nói lên ba bài Kệ sau đây: 


Nếu gặp người hiền-trí hạnh lành, 
Thích-hợp nhau làm bạn đồng-hành, 
Hãy sống chung vui và giác-tỉnh, 
Mọi hiễm-nguy sẽ vượt an-lành. 

(Kệ số 328.) 


Nếu chẳng gặp người đạo-đức cao, 
Trí-huệ nhiều đáng kết thâm-giao, 

Thà như Vua bỏ nước vừa chinh-phục, 
Như voi giữa rừng, hãy sống lẻ-loi. 

(Kệ số 329.) 


Chẳng thà phải sống cô-đơn 

Còn hơn kết bạn với phường người ngu. 
Chẳng lo-âu, khước-từ ác-hạnh, 

Sống thong-dong như cảnh voi rừng. 
(Kệ số 330.) 


TÌM HIẾU: 

A.- Nghĩa Chữ: 

- Hừng Bà-li-lai, xứ Cô-sâm-bi: tên khu rừng . 
nây, tiêng Pali là Pàlileyya, ở xứ Kosambi, miên 


Bắc Án-độ xưa. 


- Voi Bà-li-gia: tên con voi này, tiếng Pali là 
Pàlileyyaka. 


- Giới-luật, Kinh-tạng: Tất cả kinh-điễn Phật-giáo 
gọi là Tam tạng, gồm có: (1) Luật-tạng ( = các 
giới-luật, Vinaya); (2) Kinh-tạng ( = các Kinh Kệ, 
Suttanta); (3) Luận-tạng ( = luận về Chánh- 
pháp, Abhidhamma.) (Tam = ba; Tạng = cái giỏ 
đựng sách; tiếng Pali Tam-Tạng = Tipitaka.) 


- Muà an-cư: Trong ba tháng mùa mưa, chư 
Tăng chăng đi ra ngoài, sợ đạp chêt con trùng 
sinh-sản nhiêu, ở yên tu trong tịnh-xá. 


- Thế-tôn, Như-Lai: Các đệ-tử Phật gọi Đức 
Phật là Thế-tôn ( = bực được cả thế-gian tôn- 
trọng), và Đức Phật tự xưng là Như-Lai ( = 
người đến đây như thế đó) khi nói chuyện với 
đệ-tử. 


- Hạnh lành = đức-hạnh hiền-lành. 

- Đồng-hành = cùng đi với nhau, bạn đường. 
- Giác-tỉnh, Tỉnh-giác = trong tâm luôn giữ 
chánh-niệm, chăng phút nào lơ-là, hăng chú- 


tâm. 


- Kết thâm-giao: Thâm = sâu-đậm; Kết thâm- 
giao là kêt tình bạn thân-mật, thâm-thiêt. 


- Chinh-phục = đánh thắng, thâu-phục được. 


- Khước-†từ ác-hạnh: Khước-†ừ = rời bỏ; Ác- 
hạnh = tánh dữ. 


- Thong-dong = được tự-do, chẳng bị ràng-buộc. 
B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ÿ-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện thuật lại việc Đức Phật rời tịnh-xá 
vào rừng sông một mình, vì chư Tăng chẳng 
biết nghe lời Ngài để chấm dứt sự cãi-vã quá 
ồn-ào về Luật-tạng và Kinh-tạng. Mãn mùa an- 
cư, Tôn-giả A-nan khi thỉnh Phật trở về, có hỏi 
Đức Phật ba tháng qua có bị thiếu thốn nhiều 
chăng. Đức Phật đáp, không, vì Ngài được Voi 
Bà-li-gia hết lòng hầu-hạ. Nhơn đó Đức Phật 
bảo, gặp bạn hiền nên vui chung sống; còn gặp 
kẻ dữ, thà sống lẻ loi một mình chốn rừng 
hoang. 


Ý-nghĩa của Tích chuyện: gặp bạn-đạo tốt, nên 
chung sông; chớ kêt thâm-giao với kẻ kém đức- 
hạnh. 


(2) Ý-nghĩa của ba bài Kệ số 328, 329 và 330: 


Cả ba bài Kệ đều nói về sự lựa chọn bạn hiền 
để sống chung với nhau và tránh xa những 
người thiếu trí-huệ và đức-hạnh. 


Xin phân-tách từng câu trong mỗi bài Kệ. 
Bài Kệ số 328: 


1) Nếu gặp người hiền-trí hạnh lành: Người 
hiền-trí hạnh lành, ở đây, chính là bực thiện-tri- 
thức, đã thông-hiều Chánh-pháp, đức-hạnh cao- 
dày; nếu gặp được, đó là cơ-duyên may-mắn 
lớn, nên theo học; 


2) Thích-hợp nhau làm bạn đồng-hành: Đồng- 
hành, hiểu theo nghĩa rộng là chẳng những 
cùng đi chung một đường mà còn theo chung 
một lối tu-hành, vì thế thích-hợp với nhau, nên 
kết bạn ngay; 


3) Hãy sống chung vui và giác-tỉnh: Nhờ hợp 
nhau nên cuộc sống chung vui-vẻ; nhưng mỗi 
người phải tỉnh-giác, luôn luôn chú-ý, quán-sát 
bên trong tâm mình, để giúp nhau tự kèm-chế:; 


4) Mọi hiểm-nguy sẽ vượt an-lành: Nhờ chung- 
sức nhau nên khi gặp trỏ-ngại, sẽ vượt qua an- 
toàn. Trong việc tu-hành, hiễm-nguy to lớn nhứt 
là sự thoái-tâm, chán-nản; có bạn lành an-ủi, sẽ 
nung-chí lên. 


Bài Kệ số 329: 


1) Nếu chẳng gặp người đạo-đức cao, Trí-huệ 
nhiều, đáng kết thâm-giao: đây là thiếu thuận- 
duyên, chẳng có người xứng-đáng, đầy-đủ đức- 
hạnh, đề kết thân-tình. 


2) Thà như Vua bỏ nước vừa chinh-phục: đây là 
thái-độ chẳng luyến-tiếc những gì mình vừa có 
được thêm, dứt khoát bỏ ra đi. 


3) Như voi giữa rừng, sống lẻ-loi: Tuy lẻ-loi, 
nhưng được tự-do, chăng bị phiên-lụy ràng- 
buộc, đó là "người biêt sông một mình”. 


Bài Kệ số 330: 


1) Chẳng thà phải sống cô-đơn, Còn hơn kết 
bạn với phường người ngu: Tuy sống đơn-độc 
một mình, nhưng khỏi phải bị bọn người ngu 
theo phiền-nhiễu, thì còn chỉ tốt hơn nữa. 


2) Chẳng lo-âu, khước-từ ác-hạnh: đây là hai 
đức-tánh quí trên đường tu: một là chẳng lo-âu, 
vì tâm đã an-định; hai là khước-từ điều ác, khiến 
thân-tâm thanh-tịnh, sớm dứt được nghiệp dữ. 


3) Sống thong-dong như cảnh voi rừng: Cảnh 
thong-dong của voi rừng, đây chính là cảnh an- 
nhiên, tự-tại của bực đã chứng Niêt-Bàn. 


(239).- Tích chuyện Ma-vương cám-dỗ Phậi. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại một tịnh-xá 
gân núi Tuyêt-sơn, trong một kỳ giảng-pháp, có 
đê-cập đên việc Ma-vương tới cám-dô Đức 
Phật. 


Thuở ấy, Đức Phật cư-trú gần dãy núi Hi-mã- 
lạp-sơn. Ngài nhận thấy dân-chúng trong vùng 
bị ngược-đãi, các vị lãnh-chúa thì tàn-ác, bất- 
công. Đức Phật nghĩ cách giúp-đỡ dân-chúng 
thoát khỏi cảnh bị đàn-áp và khiến cho các vị 
lãnh-chúa phải cai-trị trong công-bằng luật-pháp. 
Bấy giờ, Ma-vương đoán biết ý-định của Đức 
Phật, mới hiện lên thưa với Phật: "Bạch Thế- 
tôn, sao Ngài lại chẳng lên làm Vua, cai-trị toàn- 
dân trong thanh-bình, an-lạc!" Đức Phật nhìn 
biết Ma-vương đến cám-dỗ, mới đáp: "Này Ma- 
vương hiễm-độc, chớ có cám-dỗ Như-Lai. Giáo- 


pháp của Như-Lai chẳng giống với lời dạy của 
ông chút nào cả. Đây hãy lăng nghe Chánh- 
pháp của Ta." 


Rồi đó, Đức Phật mới nói lên ba bài Kệ sau đây, 
Ma-vương nghe xong, bẽn-lẽn bỏ đi, biết chẳng 
khuấy-rối nỗi Đức Phật: 


Vui thay, gặp bạn khi cần! 

Vui thay, biết đủ với ngần này đây! 
Vui thay, thiện-nghiệp dầy khi chết! 
Vui thay đau khổ diệt-trừ xong! 

(Kệ số 331.) 


Vui thay, phụng-dưỡng mẹ giài 

Vui thay, hiểu-kính với cha trên đời 
Vui thay, phục-vụ Sa-môn]| 

Vui thay, thừa sự Thánh-nhơn ra đời| 
(Kệ số 332.) 


"s7 5 s./Z 5 


VuI thay, tín-niệm rất là bèn lâu! 
Vui thay thành-đạt trí mầu! 

Vui thay ác-hạnh từ lâu khước-từ! 
(Kệ số 333.) 


TÌM HIẾU: 


A.- Nghĩa Chữ: 


- Ma-vương = Vua Ma; theo kinh-sách, đây là vị 
Thiên- -vương ở cõi Trời Tha-hoá tự-tại, thường 
thích đi cám-dỗ kẻ khác làm điều quấy. Tiếng 
Pali là Màra. 


- Hi-mã-lạp-sơn = Tuyết: sơn = dãy núi cao nhứt 
thế-giới (hơn tám ngàn mét), tuyết đóng quanh- 
năm, dọc theo biên-giới Ấn-độ và Trung-hoa. 
Tiếng Pali là Himalaya. 


- Ngược-đãi: Ngược = bạo-ngược, ác; Đãi = đối 
XỬ. 


- Lãnh-chúa: vị vua chúa cai-trị một vùng đất. 


- Hiểm-độc: Hiểm = ác ngầm; Độc = dữ ác. Kẻ 
hiêm-độc hại ngâm người khác, mà làm bộ như 
thương-yêu, giúp-đỡ bê ngoài. 


- Giáo-pháp: Giáo = dạy; Pháp = phép. Giáo- 
pháp, giáo-lý, là lời dạy trong Đạo khuyên người 
tu-hành. 


- Chánh-pháp: Chánh = chơn-chánh, đứng-đắn; 
Pháp = phép tu. Trong Phật-học, chữ Chánh- 
pháp chỉ lời dạy của Đức Phật. 


- Biết đủ với ngần này đây: biết đủ với những gì 
mình có, chỉ cần đến ngần ấy, chẳng tham đòi 
thêm. Biết đủ, tiếng Hán-Việt là tri-túc. 


- Thiện-nghiệp: Thiện = lành; Nghiệp = tất cả 
hành-động, lời nói và ý-nghĩ của một người, có 
ảnh-hưởng đến vận-mạng người ấy. 


- Phụng-dưỡng = nuôi-nắng, săn-sóc. 


- Hiếu-kính: tỏ lòng kính-trọng và thương-yêu, 
giúp đỡ. 


- Sa-môn: phiên-âm chữ Pali là Samana, nghĩa 
là tu-sĩ Phật-giáo. Có ba nghĩa: (1) cân-giả, 
siêng làm lành; (2) tức-giả, ngưng làm ác; (3) 
bằn-giả, nguyện chịu nghèo-khó để tu-hành. 


- Thánh-nhơn: bực Thánh, từ quả-vị A-la-hán 
trở lên (thoát khỏi tái-sanh của Luân-hôi.) Tiêng 
Pali là Ariya. Đôi-nghĩa với phàm-phu. 


- Giới: điều răn-cắm trong Đạo. Tiếng Pali là 
Sila. 


- Tín-niệm: Tín = tin-tưởng; Niệm = ý-tưởng. 
Tín-niệm là niềm tin; ở đây là niềm tin vững 
chắc vào Tam-Bảo: Phật, Pháp và Tăng. 

- Trí mầu = Trí-huệ nhiệm-màu. Đây là Trí-huệ 
Bát-nhã Ba-la-mật, Prajna pàramità, thường 
dịch là Trí-Độ, cái Trí đưa ta đến bờ giác-ngộ. 


- Ác-hạnh = hạnh-kiểm xấu-ác; cùng nghĩa với 
ác-nghiệp. 


- Khước-từ: từ bỏ hẳn. 

- Phục-vụ = hầu-hạ; giúp-đỡ. 

- Thừa-sự = nhận làm việc giúp cho ai. 

B.- Nghĩa Ý: 

(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 

Tích chuyện thuật lại việc Ma-vương đến cám- 
dô Đức Phật, thỉnh Ngài ra làm Vua. Đức Phật 
từ-chồi môi danh-lợi nây và giảng Chánh-pháp 


cho Ma-vương nghe. 


(2) Ý-nghĩa của ba bài Kệ số 331, 332 và 333: 


Cả ba bài Kệ đều nói đến niềm vui của bực tu- 
hành theo con đường giác-ngộ và giải-thoát. Xin 
vạch các niêm vui đó ở môi bài Kệ: 


Bài Kệ số 331: niềm vui sống yên, chết lành. 


1) Vui thay, gặp bạn khi cân: đây là niềm vui có 
được bạn hiền giúp-đỡ mỗi khi cần đến; 


2) Vui thay, biết đủ với ngần này đây!: niềm vui 
tri-túc, lòng thoả-mãn với những gì mình đang 
có, chăng tham-câu đòi hỏi thêm. 


3) Vui thay, thiện-nghiệp dây khi chêt!: lià đời 
mà vui vì biệt thiện-nghiệp sâu dây của mình sẽ 
đưa mình đên cõi an-lành. 

4) Vui thay đau khổ diệt-trừ đã xongl: đây là 


niềm vui thoát khổ Luân-hồi, vì đã diệt-trừ mọi 
phiên-não, chứng được vô-sanh. 


Bài Kệ số 332: niềm vui báo bốn trọng-ân. 
1. Vui thay, phụng-dưỡng mẹ già; Vui thay hiếu- 


kính với cha trên đời!: đây là niềm vui báo trọng- 
ân của cha-mẹ ngay khi còn sông. 


2) Vui thay phục-vụ Sa-môn; Vui thay, thừa-sự 
Thánh-nhơn ra đời!: đây là niềm vui báo trọng- 
ân của Thầy, Tổ, được cúng-dường các bực 
Hiền-Thánh. 


Bài Kệ số 333: niềm vui chuyên tu đến ngày 
viên-mãn. 


"s7 5" s.Z 5 


được giới-đức thanh-tịnh suốt đời. 


2) Vui thay, tín-niệm rất là bền lâu!: niềm vui có 
đức tin kiên-cô. 

3) Vui thay thành đạt trí mầu!: niềm vui chứng 
Trí-huệ Bát-nhã Ba-la-mật đưa đên bờ giác-ngộ 
và giải-thoát. 


4) Vui thay, ác-hạnh từ lâu khước-từ!: niềm vui 
đã từ lâu hoàn-toàn xa lánh con đường ác. 


-OoQOG- 


XXIV.- Phẩm THAMÁI. 


(240).- Tích chuyện con cá vàng. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, có 
đề-cập đến một con cá vàng rất đẹp nhưng 
miệng phát ra mùi hôi. 


Thuở ấy, có người đánh cá bắt được một con cá 
vàng rất xinh đẹp, mới đem dâng cho Vua đề 
lãnh thưởng. Đức Vua trầằm-trồ khen ngợi cá 
đẹp đang bơi lội tung- tăng, bỗng cá trồi lên mặt 
nước đớp mồi, miệng mở ra, toả một mùi hôi 
nồng-nặc. Vua lấy làm lạ, mới đem chậu cá đến 
chùa Kỳ-viên, thưa hỏi Đức Phật. Đức Phật bảo, 
cá vàng này, thân hình đẹp-đẽ nhưng miệng 
phát ra mùi hôi-thúi, vì đang chịu quả-báo của 
tội-ác đã làm trong tiền-kiếp. Rồi Đức Phật mới 
kê lại chuyện xưa như sau: 


Vào thời Đức Phật Ca-diếp, có một vị tỳ-kheo 
tên là Ca-bi-la rất thông-suốt Tam-tạng Kinh- 
điển. Ÿ mình có sức học cao, tỳ-kheo Ca-bi-la 
thường tỏ ra khinh-mạn các bạn đồng-tu. Mỗi 
khi có sự tranh-luận nào về giáo-lý, Ca-bi-la 
khinh-khỉnh nói với người đốồi-thoại: 'Đạo-hữu 
đã hiễểu-biết giáo-lý đến mức nào?", ngầm khoe 
kiến-thức sâu-rộng của mình. Vào một dịp lễ Bố- 
tát tụng giới, trong khi các ty-kheo cùng đọc giới 
Ba-la-đề-mộc-xoa, Ca-bi-la chẳng tụng theo, lại 
bảo: "Ta còn lạ gì với Luật-tạng, Kinh-tạng và 


Luận-tạng; các ông chỉ biết đọc vanh-vách, có 
hiểu được như Ta không?" Nói xong, Ca-bi-la 
bỏ ra ngoài. Tuy có công chỉ-dạy giáo-lý cho các 
tỳ-kheo khác, nhưng thái-độ khinh-mạn của Ca- 
bi-la đã gây khó-khăn nhiều trong việc truyền-bá 
Chánh-pháp. Vì tội-ác này, Ca-bi-la phải sa vào 
địa-ngục, chịu hình-phạt trong suốt thời Đức 
Phật Ca-diếp. Nhưng nhờ có công giảng-dạy 
giáo-lý, nên khi mãn hạn ở địa-ngục, được tái- 
sanh vào hàng súc-sanh, thành con cá vàng, có 
thân-hình đẹp-đẽ, nhưng miệng lại thở ra mùi 
hôi-thối. 


Kê đến đây, Đức Phật hướng về các tỳ-kheo, 
bảo: "Này chư Tăng, đối với Chánh-pháp, chẳng 
những phải thông-hiễu thâu-đáo, mà còn phải 
thực-hành cho tinh-chuyên nữa." 


Rồi Đức Phật mới nói lên bốn bài Kệ sau đây: 


Nơi người sống cuộc đời phóng-dật, 
Như dây leo, ái-dục tăng nhanh. 

Nhảy từ đời này sang đến đời khác, 
Như khỉ rừng ham trái cứ chuyền cành. 
(Kệ số 334.) 


Trên đời, người bị ngập tràn, 
Lòng tham khát-ái buộc ràng khít-khao. 


Ái-dục tăng mau như đám cỏ, 
Gặp được mưa rào mọc tràn lan. 
(Kệ sô 335.) 


Trên đời, người khắc-phục xong 
Bụng tham khát-ái khó hòng diệt tiêu. 
Ưu-sâầu, phiền-muộn đều xa lánh 
Như nước rơi trên cánh lá sen. 

(Kệ số 336.) 


Đây, điều lành Như-Lai chỉ-dạy 

Cho mọi người họp tại nơi đây. 

Hãy đào ái-dục ngay tận rễ 

Như người bứng xới rễ cỏ thơm. 

Chớ để Ma-vương sớm hôm theo phá 
Như giòng nước lũ ngập cả bụi lau. 
(Kệ số 337.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Quả-báo: Quả = hậu-quả; Báo = báo ứng. 
Theo thuyết Nhơn-Quả của nhà Phật, một hành- 
động cố-ý làm, chẳng những mang kết-quả 
trong hiện-†ại, mà còn gây hậu-quả về sau. Vì 
đã làm ác trong quá-khứ, nên nay phải chịu điều 
khổ-sở, đó gọi là quả-báo xấu. 


- Tiền-kiếp: Tiền = trước; Kiếp = các đời sống; 
Tiên-kiêp là các đời sông đã qua trước, trước 
đời hiện-tại nây. 


- Đức Phật Ca-diệp: vị Phật hiện ra thê-gian 
trước Đức Phật Thích-ca; tên tiêng Pali là 
Kassapa Buddha. 


- Ca-bi-la: tên vị tỳ-kheo này, tiếng Pali là Kapila. 


- Tam-Tạng Kinh-điễn: Tam = ba; Tạng = cái giỏ 
đựng kinh-sách; Tam-Tạng Kinh-điễn là tất cả 
kinh-sách về giáo-lý, được Đức Phật giảng, ghi 
chép lại; gồm có (1) Luật-tạng: các giới-luật răn 
cắm trong Đạo (Vinaya); (2) Kinh-tạng: các bài 
kinh, kệ ghi lời Phật giảng-dạy (Suttanta); (3) 
Luận-tạng: các bài luận-giảng về Chánh-pháp 
(Abhidhamma). Tam-tạng, tiếng Pali là Tipitaka. 


- Khinh-mạn = Khinh = chê, xem nhẹ; Mạn = 
tiếng Phạn là Mano, ngạo-mạn, kiêu-căng, quá 
tự-cao. Kẻ khinh-mạn xem thường người khác, 
quá tự-cao, sanh ra phách-lối trong lời nói và 
hành-động. 


- Đối-thoại: Đôi = đang ở trước mặt; Thoại = nói 
chuyện; Kẻ đôi-thoại là người đang nói chuyện 
với mình. 


- Kiến-thức; Kiến = thây; Thức = biết; Kiến-thức 
là sự hiêu-biêt. 


- Lễ Bồ-tát tụng giới: Lễ Bó-tát, tiếng Pali là 
Uposatha, cứ vào đầu tháng và giữa tháng các 
tỳ-kheo họp lại để đọc-tụng giới-luật, nhắc-nhở 
kỷ-luật tu-hành cho nhau, gọi là tụng giới. 


- Giới Ba-la-đề-mộc-xoa: tiếng Pali là 
Pàtimokkha, dịch tiếng Hán-Việt là Biệt-giải- 
thoát, thường được gọi trong chùa là Giới-bốn, 
tức là căn-bản các giới-luật của tỳ-kheo và tyỳ- 
kheo-nI. 


- Chánh-pháp: Chánh = chơn-chánh, đứng-đẳn; 
Pháp = pháp-tu; Phật-học gọi Chánh-pháp là 
giáo-lý của chính Đức Phật giảng-dạy: tiếng Pali 
là Dhamma. 


- Điạ-ngục: Điạ = đất; Ngục = nhà giam tù. Theo 
kinh-sách, người phạm tội nặng khi sống, đến 
chết sẽ chịu hình-phạt khổ-sở lâu dài nơi điạ- 
ngục u-tối ở cõi âm. 


- SúC-sanh: thú-vật. 


- Thực-hành cho tinh-chuyên = đem lời Phật dạy 
ra áp-dụng trong cuộc sông tu-hành hằng ngày, 
cho nhuằn-nhã. 


- Phóng-dật = buông-lung, chẳng biết tự kềm- 
chế; lười-biếng. 


- Dây leo: đây là loại cây cỏ quần leo quanh cây 
lớn mà sông. 


- Ái-dục: Ái = thích; Dục = muôn; Ái-dục là tình 
cảm chẳng tốt, cứ ham muốn chạy theo các thú- 
vui vật-chất tạm-bợ và thấp-hèn. 


- Khát-ái: Khát = khao-khát; Ái = mê-thích; đây 
dịch chữ Tanhà của tiêng Pali, còn được dịch là 
Tham-ái, tên Phẩm XXIV của Kinh này. 


- Khắc-phục = thắng được. 

- Ưu-sầu: Ưu = lo-lắng: Sầu = buồn-bã. 

- Như-Lai: Như = như thế; Lai = đến. Đức Phật 
tự-xưng là Như-Lai khi nói với kẻ khác; có nghĩa 


là: người đã đến như thế đó) Theo Kinh Kim- 
cang, chữ Như-Lai được giải-nghĩa như vây: 


"Chẳng từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu, đó là 
Như-Lai". Y-nghĩa:"Chẳng từ đâu đến" là chẳng 
biết nguồn-gốc, chẳng do sanh ra mới có; 
"Chẳng đi vê đâu” là chẳng biết tương-lai sẽ 
như thế nào, chẳng biết khi mất sẽ về đâu. Ý- 
nghĩa sâu-xa: Người như thế (Như-Lai) tức là 
bực vô-sanh, chẳng bị tái-sanh, nên chẳng sanh 
ra mà cũng chẳng chết đi, cứ như thế mãi! 


- Ma-vương: Vua Ma, sự cám- -dõ, xúi-dục làm 
điều quấy. 


- Nước lũ = nước lụt, nước dâng tràn lên khắp 
nơi. 


- Đụi lau = bụi cây lau, mọc ở ven sông như cây 
sậy. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ÿ-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện thuật lại tiền-kiếp của con cá vàng, 
thân đẹp mà miệng thúi. Nguyên tỳ-kheo Ca-bi- 
la vào thời Đức Phật Ca-diếp, phách-lối vì 
thông-hiễu kinh-kệ, phạm lỗi ngã-mạn, khinh 
chê lễ Bố-tát, bị sa điạ-ngục, sau đó tái-sanh 
làm con cá vàng. 


Khi kể lại tiền-kiếp của Ca-bi-la, Đức Phật dạy: 
Chánh-pháp chẳng những phải thông-suốt, mà 
còn phải đem áp-dụng tu-hành cho nhuằn-nhã 
nữa: đó là ý-nghĩa của Tích chuyện, có phần 
nặng về luật Nhơn-Quả; hễ lấy việc tu-tập làm 
nhơn lành trong kiếp nây, thì kiếp sau sẽ được 
hưởng quả tốt. 


(2) Ý-nghĩa bến bài Kệ số 334, 335, 336 và 337: 


Ý-nghĩa chung của bốn bài Kệ này có liên-quan 
đến Luật Nhơn-Quả, do nguyên-nhơn nào mà ta 
phải bị tái-sanh chịu khổ trong cõi Luân-hồi: đó 
là do lòng Tham-ái cứ theo bám chặt, bấu-víu 
mãi vào các thú-vui tạm-bợ của cuộc sống. 


Xin phân-tách ý-nghĩa riêng từng bài Kệ: 


Bài Kệ số 334: sống phóng-dật sẽ khiến ta trôi 
lăn mãi 


trong vòng Luân-hồi lận-đận. 
1) Nơi người sống cuộc đời phóng-dật: sống 


buông-trÔi, chẳng tu-hành, đó là nguyên-nhơn 
sẽ khiến ta mắc vòng Luân-hồi mãi. 


2) Như dây leo, ái-dục tăng nhanh: lòng ham- 
muốn cứ tăng mãi tựa như ngọn cây dây leo 
quân quanh thân cây to, càng ngày lá càng 
thêm rậm-rạp. Tại sao ái-dục tăng? Vì lười- 
biếng, sống buông-lung. 


3) Nhảy từ đời nầy sang đến đời khác: đây là tả 
cảnh tái-sanh, cứ sanh sanh, tử tử mãi chẳng 
ngừng, trong nhiều đời kiếp: đó là quả tái-sanh 
của nhơn ái-dục và phóng-dật, nói ở hai câu 
trước. 


4) Như khỉ rừng ham trái cứ chuyền cành: hình- 
ảnh sống-động so-sánh sự tái-sanh chẳng dứt 
như con khỉ rừng ham trái, cứ chuyền mãi từ 
cành này sang cành khác, chẳng thôi. 


Bài Kệ sô 335: Khát-ái ràng-buộc con người vào 
Luân-hôi. 


1) Trên đời, người bị ngập tràn, Lòng tham khát- 
ái buộc ràng khít-khao: Ta cứ tưởng đời ta sống 
trong tự-do, chẳng ngờ bị ràng-buộc chặt-chẽ 
bởi lòng tham, bám vào các thú-vui vật-chất 
tạm-bợ. 


2) Ái-dục tăng mau như đám cỏ, Gặp được mưa 
rào mọc tràn lan: hình-ảnh sông-động so-sánh 


sự ái-dục, ham theo dục-vọng, càng được càng 
muôn thêm, với đám cỏ non gặp mưa rào mọc 
tràn lan. 


Bài Kệ số 336: dứt được Khát-ái là diệt tiêu hết 
phiên-não. 


1) Trên đời, người khắc-phục xong, Bụng tham 

khát-ái khó hòng diệt tiêu: sự Khát-ái rất khó mà 
diệt cho tiêu, nhưng người nào khắc-phục được 
nó sẽ châm-dứt được mọi phiền-não do nó gây 

cho mình. 


2) Ưu-sâu, phiền-muộn đều xa-lánh, Như nước 
rơi trên cánh lá sen: hình-ảnh thơ-mộng so-sánh 
các ưu-phiền chẳng còn vướng bận tâm người 
đã khắc-phục được tham-ái, cũng như nước đồ 
lên lá senl 


Bài Kệ số 337: Đức Phật dạy, đào bỏ Ái-dục hết 
gốc rễ. 


1) Đây, đìều lành Như-Lai chỉ-dạy, Cho mọi 
người họp tại nơi đây: đây là lời dạy quan-trọng 
bực nhứt của Phật, chớ xem thường. 


2) Hãy đào ái-dục ngay tận rỄ, Như người bứng- 
xới rễ cỏ thơm: phải đào-xới hết gốc rễ của Ái- 


dục cho tiệt hẳn, cũng như nhỗ cỏ, phải nhỗ 
sạch hêt cả rê cái, rễ con chăng-chịt. 


3) Chớ đề Ma-vương sớm hôm theo phá, Như 
giòng nước lũ ngập cả bụi lau: nhỗ chưa hết gốc 
rễ Ái- dục, dễ bị sự cám-dỗ (của Ma-vương) lôi 
kéo, rồi cứ trôi lăn mãi trong vòng lần-quần khổ- 
đau của Luân-hồi, như nước lụt ngập tràn cả bụi 
lau. 


(241).- Tích chuyện con heo nái. 


Vào một thời kia, Đức Phật trú tại Tịnh-xá Trúc- 
lâm, gân thành Vương-xá, trong một kỳ giảng- 
pháp có đề-cập đến một con heo nái. 


Thuở ấy, Đức Phật cùng chư Tăng đi khát-thực 
trong thành Vương-xá, bỗng Ngài mỉm cười, khi 
nhìn thấy một con heo nái đang ủi đất bên gốc 
cây. Về đến tịnh-xá, Tôn-giả A-nan thưa hỏi lý- 
do. Đức Phật bảo: "Nây A-nan, ông có thấy con 
heo đang ủi đất dưới gốc cây bên vệ đường, lúc 
nãy không? Vào thời Đức Phật Câu-lưu-tôn, nó 
là một con gà mái, thường đứng bên hông chùa, 
nghe giảng Kinh, nên được tái-sanh làm một 
nàng công-chúa. Một hôm công-chúa đi cầu, 
nhìn thấy các dòi bọ nhung-nhúc bên dưới, 
quán-tưởng đến tắm-thân vô-thường rồi cũng bị 


dòi, bọ đục-khoét, mới phát tâm tu-hành. Mãn 
đời đó, được sanh lên cõi Trời Phạm-thiên làm 
thiên-nữ. Hưởng hết phước, lại vì nghiệp-báo ở 
tiền-kiếp, phải tái-sanh dưới thân-hình con heo 
nái nầy. A-nan, ông có thấy chăng, nghiệp lành 
và nghiệp dữ đã lôi kéo ta phải trôi lăn, lên 
xuống, mãi trong cõi Luân-hồi lận-đận." 


Rồi Đức Phật mới nói lên sáu bài Kệ sau đây: 


Như cây đốn còn gốc bền, rễ cứng 
Sẽ đâm chồi mọc lại vững như xưa, 
Gốc ái-dục tuỳ-miên chưa nhỗ bứng, 
Khổ "sanh-già-chết" cứ mãi dây-dưa. 
(Kệ số 338.) 


Băm-sáu dòng "ái-dục" cuồn-cuộn chảy, 
Đầy mạnh người mê vào lạc-thú. 
Tư-tưởng ái-tham vùng nỗi dậy, 

Lôi cuốn người tà-kiến như cơn lũ. 

(Kệ số 339.) 


Dòng "ái-dục" chảy tràn khắp chốn 
Khiến dây leo bám chặt, đâm chồi. 
Thấy rõ dây leo bò lỗn-ngồn, 

Với "dao" trí, đoạn hết gốc ngọn. 
(Kệ số 340.) 


Trong chúng-sanh, niềm vui cuộn chảy 
Từ lục-trần, bị ái-dục nhuốm dơ. 

Cầu hạnh-phước, nhưng dục-lạc mê-mờ, 
Cảnh sanh-già nên mới chịu lấy. 

(Kệ số 341.) 


Ái-dục bao-vây, người vùng-vẫy 
Như thỏ mắc lưới nhảy loanh-quanh. 
Hễ còn bị ái-dục hành, 

Là còn đau-khổ tử-sanh lâu dài. 

(Kệ số 342.) 


Ái-dục bao vây, người vùng-vẫy 

Như thỏ mắc lưới, nhảy loanh-quanh. 
Ly-dục, tỳ-kheo muốn đạt thành 
Ai-dục, phải mau nhiếp-phục vậy. 
(Kệ số 343.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Tịnh-xá Trúc-lâm, thành Vương-xá: ngôi tu- 
viện này cất trong vuờn Trúc, gần thủ-đô nước 
Ma-kiệt-đà (Magadha) do vua Tần-bà-sa-la 
(Bimbisara) dâng-cúng lên Phật và Tăng-đoàn. 
Tên tiếng Pali là tu-viện Veluvana, ở thành 
Ràjagaha. (Tịnh = yên-vắng; xá = nhà) 


- Khất-thực: Khất = đi xin; Thực = ăn. Theo giới- 
luật, tỳ-kheo (còn gọi là Khát: -Sĩ ), chẳng được 
phép có nghề riêng để sanh-sống, phải đi xin 
ăn, trước đề dẹp lòng tự-ái, hạ mình xuống đi 
xin kẻ khác, sau là để có dịp gặp dân-chúng để 
chỉ-dạy cách tu-hành cho họ. 


- Tôn-giả A-nan: tên người thị-giả ( = hầu-cận) 
của Đức Phật Thích-ca, tiêng Pali là Ananda. 
Tôn-giả vôn là em chú-bác với Đức Phật. 


- Phật Câu-lưu-tôn: vị Phật nây là vị Phật thứ 
nhứt ở Hiên-kiêp; tên bằng tiêng Pali là 
Kakusandha Buddha. 


- Tái-sanh: Tái = trở lại một lần nữa; Sanh = 
sanh ra. Theo thuyết Luân-hồi trong đạo Phật, 
chúng-sanh có nhiều đời sống, cứ sanh rồi chết 
đi, lại sanh nữa, mãi mãi chịu khổ-đau trong 
vòng Luân-hùi. 


- Quán-tưởng: suy-nghĩ sâu-xa. 


- Vô-thường: Vô = chẳng; Thường = hằng còn. 
Lễ vô-thường là Chơn-lý, theo đó muôn vật có 

hình-tướng phải chịu sự biến-đổi mãi, để đi đến 
hoại-diệt, chẳng thường-còn luôn luôn được. 


- Phát-tâm tu-hành: mới khởi lòng muốn tu gọi là 
phát-tâm. 


- Trời Phạm-Thiên: cõi Trời thuộc cảnh Sơ- 
thiên, trong Săc-giới. 


- Thiên-nữ: Thiên = Trời; Nữ = cô gái. 


- Nghiệp-báo: Nghiệp = những hành-động đã 
qua; Báo = báo-ứng. Theo thuyết nghiệp-báo 
của nhà Phật, chúng-sanh sẽ tuỳ theo hành- 
động đã qua và ngày nay mà chịu lây vận-mạng 
mình, gọi là chịu nghiệp-báo. Hễ làm lành, được 
nghiệp lành, sanh vào nơi sung-sướng; còn làm 
ác, có nghiệp dữ, sẽ đầu-thai vào nơi khổ-sở. 


- Luân-hồi: Luân = bánh xe; Hồi = trở lại. Theo 
thuyết nhà Phật, chúng-sanh cứ sanh ra, rồi 
chết đi, rồi theo nghiệp-báo tái sanh lại, để rồi lại 
chết nữa, cứ như thế mãi, cũng như bánh xe cứ 
lăn tròn vòng. 


- Kệ: bài thơ ngắn, tóm-tắt lời giảng của Đức 
Phật. 


- Ái-dục: Ái = thích, thương; Dục = ham-muốn. 
Ai-dục là tình-cảm thèm-khát, ham muôn theo 


các thú-vui vật-chất tạm-bợ ở đời. Tiếng Pali là 
Tanhà, còn được dịch là Tham-ái. 


- Tuỳ-miên: đang ngủ, nằm sẵn đấy chờ cơ-hội 
sẽ nôi lên. 


- Băm sáu dòng ái-dục: ba mươi sáu dòng ái- 
dục, 36 thứ ham-muôn, bám-víu. Tại sao có đên 
36 dòng ái-dục? Vì ái-dục: 


- sanh ra từ sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và 
ý:...... 6 dòng 


- bám-víu vào sáu trần: sắc, thanh, hương, vị, 
xúc và pháp: ... 6 dòng 


- khởi lên trong ba thời: quá-khứ, hiện-tại vị-lai: 
tài x 3 thời 


Tổng cộng lại: (6 + 6) x 3 = 36 dòng ái-dục. 

- Lạc-thú: Lạc = vui. Lạc-thú là thú vui. 

- Tà-kiến: Tà = xiên-xéo, chẳng đúng; Kiên = ý- 
kiên. Có hai tà-kiên quan-trọng: (1) thường-kiên: 


cho rằng chúng-sanh có linh-hồn bắt-biến, _ 
thường-còn, hề đã sanh làm người rôi thì chăng 


tái-sanh làm thú -vật được; (2) đoạn-kiến: cho 
răng chết là hêt, chỉ có đời nây thôi. 


- Cơn lũ = cơn lụt-lội, nước dâng cao ngập tràn 
khặp nơi. 


- Dây leo: loài cây thân như dây leo quấn vào 
thân cây khác. 


- Dao trí: ví Trí-huệ như con dao bén, cắt đứt 
được hêt phiên-não. 


- Lục-trần: sáu trần, tức là sắc, thanh, hương, vị, 
xúc và pháp. 


- BỊ áIi-dục hành: bị ái-dục hành-hạ, bị sự thèm- 
khát thúc-đây. 


- Ly-dục: Ly = lià xa; Dục = ham muốn. 


- Nhiễp-phục: khuất-phục, kèm-chề, lấy lại 
quyên làm chủ. 


B.- Nghĩa Ý: 


(1) Ÿ-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện kể lại tiền- -kiếp của một con heo 
nái, trôi lăn trong vòng lần- -quân của Luân-hồi. 
Trong một kiếp trước, vốn là một con gà mái, 
biết nghe kinh; sau sanh làm công-chúa, phát- 
tâm tu-hành, nên được sanh lên cõi Trời; rồi vì 
hết phước và phải chịu nghiệp-báo mới tái-sanh 
vào hàng súc-sanh, mang thân heo. Khi kế lại 
tiền-kiếp đó, Đức Phật dạy, phải tu đề dứt 
nghiệp mới thoát khỏi vòng Luân-hồi. 


(2) Ý-nghĩa của sáu bài Kệ, từ số 338 đến số 
343: 


Cả sáu bài Kệ đều nói về nguyên-nhơn gây đau- 
khổ cho chúng- -sanh trôi lăn trong Luân-hồi 
chính là ái-dục và khuyên ta nên đào-bứng hết 
gốc-rễ của lòng ham-muốn chạy theo thú-vui 
tạm-bợ ở đời. 


Xin phân-tách để tìm ý-nghĩa riêng từng bài: 


Kệ số 338: gốc ái-dục nhỗ chưa hết rễ, còn chịu 
khô dây-dưa. 


1) "Như cây đốn còn gốc bền, rễ cứng, Sẽ đâm 
chôi mọc lại vững như xưa”: gôc còn rê là còn 
mâm sông, đâm chôi trở lại, cũng như còn 


luyên-tiếc là chưa dứt bỏ được ái-dục (tham 
muôn); 


2) "Gốc ái-dục tùy-miên chưa nhỗ bứng, Khổ 
'sanh-già-chết cứ mãi dây-dưa": “Tuỳ-miên' là 
còn đang ngủ đó, chưa chết đâu; hễ còn ái-dục 
là còn phải tái-sanh, do đó còn phải chịu mãi 
cảnh khổ sanh, già, bịnh, chết trong cõi Luân- 
hồi. 


Kệ số 339: sức lôi-cuốn của ái-dục mạnh-mẽ 
như cơn lũ-lụt. 


1) "Băm-sáu dòng ái-dục cuôn-cuộn chảy, Đây 
mạnh người mê vào lạc thú”: sáu căn bấu-víu 
vào sáu trần qua ba thời quá-khứ, hiện-tại và vị- 
lai, tạo nên sức mạnh xô-đây người mê đi tìm 
thú-vui tạm-bợ. 


2) "Tư-tưởng ái-tham vùng nỗi dậy, Lôi cuốn 
người tà- kiến như cơn lũ": vì sáu căn kẹt vào 
sáu trần khiến tà-kiến bên trong tâm nổi dậy, lôi- 
cuốn người mê chẳng khác nào cơn lụt to tràn 
ngập khắp nơi. 


Kệ số 340: dùng 'dao' Trí-huệ cắt đứt hết gốc 
ngọn của á¡i-dục. 


1) "Dòng ái-dục chảy tràn khắp chốn, Khiến dây 
lèẻeo bám chặt, đâm chồi.": sức mạnh của ái-dục 
khiến cho sự bấu-víu của căn-trần càng chặt- 
chẽ, như dây leo đâm chồi, mọc lá, bám quanh 
thân cây; 


2) "Thấy rõ dây leo bò lồn-ngồn, Với 'dao' Trí 
đoạn hết gốc ngọn": Nhờ Trí-huệ soi sáng thấy 
ái-dục bám-víu như các dây leo bò lỗn-ngồn, 
liền chặt đứt, liền đoạn hết cả gốc rễ của sự 
tham-luyến. Nói cách khác, nhờ tỉnh-giác, thắp 
sáng lên đuốc Tuệ, vung gươm Trí lên mà cắt 
đứt được ái-dục. 


Kệ số 341: lạc-thú ở đời bị ái-dục nhuốm dơ, 
nên phải chịu khô. 


1) "Trong chúng-sanh, niềm vui cuộn chảy, Từ 
lục-trần, bị ái-dục nhuôm do": Cuộc sống trong 
Luân- hồi khổ nhiều sướng Ít, nhưng vân có 
niềm vui; tiếc thay, nguôn VUI sông đó vì các căn 
bám-víu vào các trần, nên bị ái-dục làm nhiễm 
dơ; 


2) "Cầu hạnh-phước, nhưng dục-lạc mê-mò”: 
việc tìm cầu hạnh-phước trong cuộc sống là 
đìều chánh-đáng, nhưng tiếc thay, con người lại 
bị mê-mờ vì quá tham muốn các dục-lạc, các 


thú-vui vật-chất thấp-hèn và tạm bợ, nên phải 
khổ: 

3) "Cảnh sanh-già nên mới chịu lấy": vì cố bám 
chặt vào các dục-lạc vật-chất còn chưa được 
thỏa-mãn hết, nên cứ mãi chịu cảnh khổ của 
sanh-già-bịnh-chết. 


Kệ sô 342: còn chưa thoát lưới ái-dục là còn 
chịu khô tử-sanh. 


1) "Ái-dục bao vây, người vùng-vẫy, Như thỏ 
mắc lưới, nhảy loanh-quanh": con người bị ái- 
dục bao vây nào khác chi con thỏ bị mắc lưới, 
cố vùng- vây mà chẳng thoát ra được. Tại sao? 
Vì còn tiếc. 


2) "Hễ còn bị ái-dục hành, là còn đau khổ tử- 
sanh lâu dài": Ái-dục hành-hạ con người bằng 
cách thúc-đây chạy theo các thú-vui vật- chất 
quá tầm tay, chẳng được thoả-mãn nên chẳng 
những khổ trong hiện-đời, mà còn phải trôi-lăn 
mãi trong cảnh sống-chết của Luân-hồi. 


Kệ số 343: muốn ly-dục hoàn-toàn, tỳ-kheo phải 
diệt ái-dục. 


1) Hai câu đầu nhắc lại thí-dụ thỏ mắc lưới ở bài 
Kệ 342 trước. 


2) "Ly-dục, tỳ-kheo muốn đạt thành, Ái-dục, phải 
mau nhiêp-phục vậy": đạt thành bực ly-dục là 
chứng quả A-la-hán vô-sanh, căn bản tu-tập là 
phải mau diệt ái-dục, dẹp bỏ hẳn sự tríu-mến, 
luyền-tiếc. 


(242).- Tích chuyện tên trộm bị xử tử. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại Tịnh-xá Trúc- 
lâm, gân thành Vương-xá, trong một kỳ giảng- 
pháp, có đê-cập đên một tên trộm bị xử tử-hình. 


Thuở ấy, có một vị tỳ-kheo làm đệ-tử cho Tôn- 
giả Đại Ca-diếp, tu-tập đắc được bốn cảnh 
Thiền. Một hôm trong khi đi khất-thực tại nhà 
người chú, thấy một người đàn-bà, người ây 
sanh lòng thương-yêu muôn cưới, mới xin hoàn- 
tục. Sau khi rời Tăng-đoàn, vị ấy trở về nếp 
sống của thường-nhơn, nhưng chẳng biết làm 
nghề chỉ để sanh-nhai. Bị đuôi ra khỏi nhà, 
người ấy đi lang-thang một dạo, rồi kết bè với 
bọn trộm. Chẳng may, cả bọn bị bắt và bị lên án 
tử-hình. 


Trên đường bị dẫn ra nghĩa-đia để chém đầu, vị 
cựu-tÿ-kheo gặp được Tôn-giả Đại Ca-diếp. 
Tôn-giả trông thầy người đệ-tử cũ sắp bị hành- 
hình, mới dạy rằng: "Này đệ-tử, con phải nên 
tập-trung tư-tưởng ngay đề quán-chiều về lẽ 
thân-tâm vô- thường. Vị cựu-ty-kheo vâng lỜI, 
liền khẩn-thiết quán-tưởng. Trong khi các người 
đao-phủ lo dọn-dẹp pháp-trường để hành-quyết 
thì vị cựu-ty-kheo đã nhập định, gương mặt 
tươi-tỉnh, chẳng có chút gì lo-sợ như các tội- 
nhơn khác đang kêu khóc. Dân-chúng rất ngạc- 
nhiên và các đao-phủ dừng đao lại, chẳng dám 
chém vị cựu-tỳ-kheo. Họ trở về trình lại, đức 
Vua liền ra lịnh tha tội và sai dẫn vị ấy đến gặp 
Đức Phật. Đức Phật liền đọc bài Kệ sau đây: 


Lià rừng “ái, hướng đến rừng 'tư' 

Bỏ rừng tu', trở lại nhà nây. 

Xuất-gia hoàn-tục xem đây, 

Như người cỗi trói lây dây buộc mình. 
(Kệ số 344.) 


Sau khi lắng nghe bài Kệ, tâm vị cựu-tỳ-kheo 
quán-chiếu tánh-cách vô-thường, bất-toại- 
nguyện và vô-ngã của thân-tâm năm uần này, 
nên chứng được quả-vị Tu-đà-huờn. Khi được 
tự-do khỏi tội, vị ấy liền xin phép thọ-giới tỳ-kheo 


trở lại, và tinh-tẫn tu-tập, chẳng bao lâu chứng 
được quả-vị A-la-hán. 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Tịnh-xá Trúc-lâm, thành Vương-xá: ngôi chùa 
nầy cất trong vườn trúc, được vua Tần-bà-sa-la 
(Bimbisara) dâng cúng Đức Phật, gần thủ-đô 
Ràjagaha nước Ma-kiệt-đà (Magadha). Tiếng 
Pali: Veluvana. 


- Tử-hình: Tử = chết, Hình = hình-phạt; Tử-hình 
là xử tội chết. 


- Tôn-giả Đại Ca-diệp = vị đại-đệ-tử của Phật 
Thích-ca, giỏi bực nhứt vê hạnh đâu-đà; tên 
tiêng Pali là Mahà Kassapa. 


- Bốn cảnh Thiền: †U Thiền lần-lượt chứng được 
sơ-thiên, nhị-thiên, tam-thiên và tứ-thiên. 


- Hoàn-tục: Hoàn = trở lại; Tục = thế-tục, đời 
sông thường; Hoàn-tục là nói đên các vị ty-kheo 
rời chùa trở lại đời sông cũ với gia-đình. 


- Hành-hình = đem ra xử tội; ở đây là đem chém 
đâu. 


-Tập-trung tư-tưởng: gom ý lại, chú tâm vào một 
điệm duy-nhứt. 


- Thân-tâm vô-thường: thân-tâm này chẳng 
thường còn mãi, sẽ bị hư-hoại, chết đi. Ở đây, 
biết đệ-tử mình sắp bị xử chém, Tôn-giả dạy 
như thê là để cho đệ-tử khỏi lo-sợ trước khi 
chêt. 


- Khẳn-thiết: Khân = gấp; Thiết = tha-thiết. Ở 
đây là cô làm hêt sức. 

- Đao-phủ: người cầm đao chém đầu tội-nhơn. 
- Nhập Định: Nhập = vào; Định = an-ồn, ở yên. 
Khi tu Thiên, tâm dừng lại, chú vào đê-tài quán- 


tưởng, chẳng lo ra, chẳng bị cảnh bên ngoài lôi- 
cuôn nữa, đó là đang nhập định. 


- Xuất-gia: Xuất = ra khỏi; Gia = nhà; Xuất-gia là 
rời nhà đi tu. 


- Vô-thường: chẳng thường-còn, bị biến-đổi để 
rôi hư-hoại mật. 


- Bát-toại-nguyện: Bất = chẳng; Toại = vừa-ý; 
Nguyện = mong cầu. Tánh-cách bắt- toại-nguyện 
là chẳng đem lại sự vừa-ý mong-muốn. 


- Vô-ngã: Vô = chẳng; Ngã = Ta. Tánh-cách vô- 
ngã là chăng có Ta, chăng có chủ-thê, chăng có 
linh-hôn bât-diệt ở nơi thân nây cả. 


- Thân-tâm năm uẫn = Năm uấn là: (1) sắc-uân, 
thân thê-xác; (2) thọ- uấn, các cảm-thọ; (3) 
tưởng-uẫn, các tư- -tưởng; (4) hành- -uẫn, các 
hành-động; (5) thức-uân, các hiểu-biết. Sắc-uân 
là thân; bốn uần còn lại là tâm. 


- Tu-đà-huờn: quả-vị đầu-tiên, còn gọi là Nhập- 
lưu (gia nhập vào dòng Thánh), hay Thất-lai (chỉ 
còn tái-sanh bảy lần nữa thì nhập Niết-bàn). 
Tiếng Pali là Sotàpatti. 


- Thọ-giới tỳ-kheo: làm lễ nhận tuân theo 250 
giới của tỳ-kheo. 


- A-la-hán: quả-vị thứ tư, cao nhứt, chẳng còn 
tái-sanh nữa, dứt được Luân-hồi, chứng-đắc 
Niết-bàn. Tiếng Pali là Arahant. 


B.- Nghĩa Ý: 


(1) Ÿ-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện thuật lại việc một vị tỳ-kheo hoàn- 
tục, theo bọn bất-lương đi ăn trộm, bị bắt và kết 
tội tử-hình. Trên đường ra pháp-trường, người 
ấy gặp Tôn-giả Đại-Ca-diếp là thầy cũ dạy đạo. 
Tôn-giả khuyên người đệ-tử phải chí-tâm quán- 
tưởng thân-tâm vô-thường. Nhờ biết nghe. lời 
thầy, khẩn-thiết hành Thiền ngay lúc ấy, nên vị 
cựu-tỳ-kheo trở nên bình-thản, gương mặt tươi- 
tỉnh, chẳng chút lo-sợ. Bọn đao-phủ ngạc-nhiên, 
chẳng dám chém, trình lại Vua. Vua ra lịnh dẫn 
đến gặp Phật. Nghe lời Phật dạy, vị ấy trở lại 
thọ-giới tỳ-kheo, chẳng bao lâu chứng được 
quả-vị A-la-hán. 


Ý-nghĩa Tích chuyện là đã đi tu là chọn con 
đường giải-thoát, mà lại hoàn-tục, đó cũng như 
người được côi trói rồi, nay lại lây dây tự buộc 
mình lần nữa. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 344: 
Ý-nghĩa của bài Kệ: đi tu là đang được giải- 
thoát; còn hoàn-tục là đang được cởi trói, mà 


lấy dây ra buộc mình lại. 


Xin phân-tách từng câu của bài Kệ: 


1) "Lià rừng “ái, hướng đến rừng tu": Lìa rừng 
tham-ái là lià đời sống thế-tục đầy tham-ái, dục- 
vọng và ràng-buộc, tức là xuất-gia; hướng đến 
rừng tu là bước vào con đường tu-tập, đề được 
giác-ngộ và giải-thoát. 


2) "Bỏ rừng tu, trở lại nhà này": Rời bỏ nơi đang 
tu-hành yên-tịnh mà trở lại căn nhà phiên-não 
ôn-ào trước kia, tức là hoàn-tục. 


3) "Xuất-gia, hoàn-tục, xem đây, Như người cồi 
trói lầy dây buộc mình": Người xuất-gia là người 
được cỗi trói. Ai đã trói? Vợ, con, gia-đình ràng- 
buộc. Cái gì đã trói? Các thú-vui vật-chất trong 
đời sống thế-tục, cảnh tranh-đầu vì tiền-tài, sự- 
nghiệp, danh-vọng đang trói. Đã được cổi các 

sợi dây ràng-buộc rồi, nay quay về chốn cũ để 
tự trói mình lần nữa, đó là hành-động thiếu suy- 
xét, rất đáng tiếc. 


(243).- Tích chuyện các người tù bị xiềng-xích. 
Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 


viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, có 
đê-cập đên các người tù bị xiêng-xích. 


Thuở ấy, có ba mươi vị tỳ-kheo đi khất-thực 
trong thành Xá-vệ, trông thấy một đoàn người 
tù-tội tay bị còng, chơn bị xích được dẫn đi 
ngang qua hàng phó. Lúc về chùa, khi trình lên 
Đức Phật các điều đã trông thấy buồi sáng, có 
một vị tỳ-kheo thưa với Phật: "Bạch Thế-tôn, 
chẳng biết còn có vật nào trói buộc bền-chặt 
hơn còng, xiềng hay xích nữa chăng?" Đức 
Phật đáp: Này chư tỳ-kheo, xiềng xích bằng sắt 
đó trói buộc còn chưa chặt chẽ băng khát-vọng 
về thực- -phẩm, về y-phục, về tài-sản, về gia- 
đình. Tham-ái kềm- -kẹp con người nặng-nê gấp 
trăm, gấp ngàn lần xiêng, xích sắt. Cho nên, 
người hiền-trí mới cắt đứt tham-ái, rời xa căn 
nhà phiền-não mà gia-nhập Tăng-đoàn. 


Rồi Đức Phật nói lên hai bài Kệ sau đây: 


Xiềng bằng sắt, bằng gỗ, bằng gai, 
Người trí bảo, chưa dai, chưa bền. 
Luyến-lưu con thảo, vợ hiển, 
Ngọc-ngà, trang-sức là xiềng chặt hơn. 
(Kệ số 345.) 


Ràng-buộc đó thật bền, người trí bảo, 
Tuy mềm, nhưng trì nặng, thật khó tháo. 
Bực hiền-trí dứt xong bao kiềm-toả, 
Dục-lạc khước-từ, thoát khổ thế-gian. 


(Kệ số 346.) 
TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Xiềng, xích: sợi dây, thường bằng sắt, để cột 
trói. 


- Còng = cái khoá kẹp hai bàn tay chập lại nhau. 
- Khát-vọng = ham-muốn nhiều; đòi cho được. 


- Tham-ái = ham-muốn, thương-thích, tríu-mền 
đên quá mức. 


- Tăng-đoàn: nhóm tu-sĩ Phật-giáo từ bốn người 
trở lên. 


- Xiềng bằng gai = xiềng làm bằng dây gai (cây 
gai giông như cây bô, vỏ cây dùng dệt bao tải 
đựng lúa gạo.) 


- Hiền-trí = người tánh hiền-lành và có trí-huệ 
thông-minh. 


- Kiềm-tỏa: Kiềm = cây kèềm;Toả = ống khoá. 
Nghĩa bóng: trói buộc. 


- Dục-lạc: Dục = ham-muốn; Lạc = vui; Dục-lạc 
là ham sự vui-thú. 


- Khước-từ = từ-chối, từ bỏ, lià xa. 
B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ÿ-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện rất đơn-sơ, thấy các người tù bị 
còng tay, xích chơn đi ngang qua, vị tỳ-kheo hỏi 
Phật, có vật trói buộc nào còn chặt-chẽ hơn 
xiềng, xích chăng. Đức Phật đáp, sự tham-ái, 
mê-luyến tài-sản và gia-đình ràng-buộc con 
người còn nặng-nề hơn gấp trăm ngàn lần. 


Ý-nghĩa của Tích chuyện khuyên ta nên sớm cắt 
đứt sự tham-ái, khước-từ mọi ham-muôn đê 
chọn con đường tu-hành giác-ngộ và giải-thoát. 


(2) Ý-nghĩa của hai bài Kệ số 345 và 346: 
Hai bài Kệ nhập chung lại thành một bài dạy ta 


phải sớm cắt-đứt sự tham-ái, tríu-mễn bên trong 
tâm ta, ràng-buộc chặt hơn xiêng-xích. 


1) "Xiềng bằng sắt, bằng gỗ, bằng gai, Người trí 
bảo, chưa dai, chưa bền": các loại xiềng-xích 
bằng sắt, bằng gỗ, hay bằng dây gai còn chưa 
bền, chưa dai, vì còn có thể tháo ra được. 


2) "Luyến-lưu con thảo, vợ hiền, Ngọc-ngà, 
trang-sức là xiềng chặt hơn": Thương con thảo, 
mến vợ hiền, quí tài-sản, đó là điều chánh-đáng; 
nhưng thương-mền đến mức quá tưng-tiu, 
chiều-chuộng, giữ bo-bo, đó là điều sai-lầm 
khiến ta trở thành nô-lệ mà chẳng hay biết; vì 
chẳng hay-biết mình đang bị ràng-buộc, nên sự 
ràng-buộc mới bền, mới dai, chẳng hề nghĩ đến 
lúc nào nên tháo-gỡ ra. 


3) "Ràng-buộc đó thật bền, tuy mềm, nhưng trì 
nặng, khó tháo": sự luyến-ái vì quá êm-dịu nên 
chính mình chẳng chịu tháo-gỡ ra, cho nên sức 
ràng-buộc của nó tuy mềm nhưng trì nặng, đeo- 
đẳng mãi. 


4) "Bực hiền-trí dứt xong bao phiền-não, Dục-lạc 
khước-từ, thoát khổ thế-gian": đây là bực chứng 
quả A-la-hán ly-dục (dứt mọi phiền-não, dục- 
vọng), thoát được khổ bị tái-sanh ở cõi Luân- 
hồi, hoàn-toàn giải-thoát, sống an-vui trong cảnh 
Niết-bàn vắng-lặng. 


(244).- Tích chuyện Hoàng-hậu Khê-ma. 


Tích chuyện nây giống với Tích chuyện số (122) 
vê công-chúa Gia-nhã-ba. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại Tịnh-xá Trúc- 
lâm, gân thành Vương-xá, trong kỳ giảng-pháp, 
có đê-cập đên hoàng-hậu Khê-ma. 


Bà Khê-ma là hoàng-hậu của vua Tần-bà-sa-la, 
nước Ma-kiệt-đà, rất hãnh-diện về nhan-sắc 
tuyệt đẹp của bà. Đức Vua muốn mời hoàng- 
hậu đến viếng Tịnh-xá Trúc-lâm và đảnh-lễ Đức 
Phật. Nhưng hoàng-hậu nghe nói Đức Phật 
thường chẳng khen-ngợi vê sắc-đẹp, nên bà 
tránh né chẳng muốn gặp Phật. Vua sai các 
nhạc-sĩ tấu-nhạc lên ca- tụng cảnh-trí thanh- 
vắng và thơ-mộng của Tịnh-xá Trúc-lâm, khiến 
cho hoàng-hậu mê-thích, mới cùng đức Vua lên 
đường đến lễ Phật. Bấy giờ, Đức Phật đang 
giảng pháp. Ngài nhìn thấy bà Khê-ma, biết rõ 
tâm-trạng hãnh-diện sắc-đẹp của bà, nên mới 
dùng thằn-thông biến ra một cô thiếu-nữ trẻ, 
xinh-tươi lộng-lẫy, ngồi quạt hầu sau lưng Đức 
Phật. Chỉ riêng có hoàng- hậu mới nom ra cô 
thiếu- -nỮ, hoàng- -hậu càng ngắm, càng nhận ra 
nhan-sắc của mình thua xa cô ấy. Bỗng, cô gái 


biện thành một người thiếu-phụ trung-niên với 
mây sợi tóc bạc phất-phơ trên trán. Chẳng. mấy 
chốc, người thiếu-phụ lại khòm lưng, tay cầm 
quạt chẳng muốn nổi, nét nhăn trên da mặt 
trông như một cụ-già. O kià, cụ già đó lại ngã 
lăn ra chết, rồi thân-thể sình chướng lên, dòi bọ 
đục-khoét để lộ xương trắng-hếu. Vừa lúc đó, 
bài pháp của Đức Phật cũng chắm-dứt. Tâm- 
trạng của hoàng-hậu biến-đổi nhanh-chóng, từ 
sự mê-luyến tắm thân đẹp-đẽ, chuyên sang sự 
ngao-ngán thấy nhan-sắc tàn-phai quá mau lẹ, 
lẽ vô-thường sớm đưa đến sự hoại-diệt của 
thân-tâm. Đức Phật soi thấy rõ tâm-trạng đó của 
hoàng-hậu, mới nói tiếp: "Này Hoàng-hậu, 
Hoàng-hậu có nhìn thấy nhan-sắc lộng-lẫy kia 
chẳng mấy chốc đã biến thành một đồng xương 
trắng, để nhận ra lẽ vô- thường của thân-tâm 
không? Mê-luyến nhan-sắc chẳng bền- "vững kia 
chỉ khéo kéo ta vào khổ-đau của Luân-hài." 


Rồi Đức Phật nói lên bài Kệ sau đây, nhờ đó 
hoàng-hậu Khê-ma chứng được quả Tu-đà- 
huờn, về sau thọ-giới tỳ-kheo-ni và được Phật 
mời cầm đầu Ni-đoàn: 


Người mê dục-lạc rơi trở vào dòng, 
Như nhện chăng tơ lọt vào lưới nó. 
Bực hiên-trí, ái-†ham đêu cặắt bỏ, 


Thoát mọi ưu-phiên, cất bước thong-dong. 
(Kệ số 347.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Khê-ma: tên tiếng Pali là Khemà; Tằn-bà-sa-la 
= Bimbisara. 


- Trúc-lâm = Veluvana; Vương-xá = Ràjagaha; 
Ma-kiệt-đà = Magadha. 


- Tâm-trạng = những gì đang xảy ra bên trong 
tâm của một người. 


- Thằn-thông = khả-năng mâầu-nhiệm, do định- 
lực tu-hành cao. 


- Trung-niên: tuổi trung-bình khoảng bốn, năm 
mươi; sôn-sôn. 


- Vô-thường: chẳng bàn, hay biến-đồi, để đi đến 
tiêu-diệt. 


- Tu-đà-huờn: quả-vị thứ nhứt, còn gọi là Nhập- 
lưu hay Thât-lai, tiêng Pali là Sotàpatti. 


- Ni-đoàn: đoàn-thê nữ-tu-sĩ Phật-giáo. Ni = tỳ- 
kheo-ni = Bhikkhuni. 


- Dục-lạc: Dục = ham-muốn; Lạc = vui. Dục-lạc 
chỉ thú-vui thâp. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ÿ-nghĩa của Tích chuyện: 


Nhờ trông thấy sắc đẹp một cô thiếu-nữ chóng 
tàn-phai, trở thành một cụ-già lụm-cụm rồi lăn ra 
chết, Hoàng-hậu Khê-ma sớm thức-tỉnh. Bà 
nghe lời khuyên của Đức Phật, lìa bỏ sự tham- 
luyến vào thân-tâm vô-thường, gia-nhập Ni- 
đoàn, thoát khỏi cảnh khổ Luân-hồi. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 347: 


Bài Kệ khuyên ta sớm cắt bỏ sự ái-dục để chọn 
đường giải-thoái. 


1) Người mê dục-lạc rơi trở vào dòng": Vì ham 
thú-vui vật-chât, tạm-bợ, ta lọt trở lại vào dòng 
khát-ái từ trong tâm ta chảy ra. 


2) "Như nhện chăng tơ lọt vào lưới nó": ta bị 
chính tham-ái của ta kéo vào cảnh khô, nào 
khác chi nhện kia lọt vào lưới của nó. 


3) "Bực hiền-trí, ái-tham đều cắt bỏ, Thoát mọi 
ưu-phiền, cất bước thong-dong": đây là bực tu- 
hành đã chứng được quả-vị A-la-hán: mọi ái- 
tham cắt-đứt, mọi phiền-não dứt sạch, mọi 
chướng-ngại vượt qua, thoát khỏi cảnh tái-sanh 
trôi-lăn trong vòng Luân-hồi, nay được thong- 
dong, tự-tại trong cảnh-giới Niết-bàn an-vui, 
vắng-lặng. 


(245).- Tích chuyện người diễn trò nhào-lộn. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong kỳ giảng-pháp, có đề- 
cập đến chàng Úc-ga diễn trò nhào-lộn. 


Thuở ấy, có một đoàn hát xiệc đến trình-diễn ở 
thành Vương-xá trong bảy ngày. Đủ bảy ngày, 
chàng Úc-ga, con nhà giàu- có, đều theo coi, 
lòng mê-tít nhan-sắc của cô gái trẻ-đẹp có tài 
nhào-lộn trên đầu ngọn tre cao gần mười thước. 
Chàng xin cưới nàng, và bỏ nhà theo gánh xiệc. 
Vì chẳng có nghệ gì để sanh- -sống, Úc-gia xin 
làm phu khuân-vác đồ-đạc, đây xe cho đoàn 


hát. Năm sau, sanh được một đứa con trai, vợ 
chàng thường hát ru con ngủ: 


Con ơi, con ngủ cho say, 

Cha con ngu-dốt cả ngày đầy xe. 
Chẳng tài, chẳng học, chẳng nghề. 
Lớn lên, con chớ theo bề cha con. 


Mỗi khi nghe giọng ru con của vợ, Úc-gia rất hồ- 
thẹn, mới xin người cha vợ dạy cho nghề. nhào- 
lộn. Chẳng bao lâu, học-hành có tấn-bộ, Úc-gia 
trình-diễn cũng được nhiều người hoan-hô. 


Một hôm, Úc-gia đang nhún-nhấy trên ngọn sào 
tre, dân-chúng vỗ tay tán-thưởng, thì đoàn khát- 
sĩ của Đức Phật đi đến. Mọi người tranh nhau 
đảnh-lễ Phật, chẳng ai màng nhìn tiếp trò nhào- 
lộn. Đứng trên ngọn sào, lòng Uc-gia chán-nản, 
nhưng tai lại nghe lời Đức Phật đang nói văng- 
vẳng bên dưới: "Này chư thiện- nam, tín-nữ, chớ 
tham- luyễn vào thân-tâm năm uần, hãy mau 
mau tìm lối thoát khỏi vòng tử-sanh lận-đận của 
Luân-hài." 


hồi Đức Phật lại nói lên bài Kệ sau đây, khiến 
cho Uc-gia thức-tỉnh, sau đó rời đoàn hát, xin 
thọ-giới tỳ-kheo, chẳng bao lâu chứng được 
quả-vị A-la-hán: 


Dĩ-vãng bỏ qua, 

Tương-lai chẳng ngại, 

Hiện-tại chẳng màng. 

Bờ bên kia dòng sanh-tử, vượt sang, 
Trí thanh-tịnh, cùng với tâm tự-tại, 
Cảnh Luân-hồi sanh-lão, chẳng trở lại. 
(Kệ số 348.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Úc-ga = tên chàng trai này, tiếng Pali là 
Uggasena. 


- Xiệc = phiên-âm chữ Pháp là cirque, gánh hát 
diễn trò nhào-lộn 


- Trình-diễn: diễn trò cho dân-chúng xem. 
- Tán-thưởng = khen-ngợi. 
- Thiện-nam, tín-nữ: Thiện = lành, Nam = đàn- 


ông; Tín = tin-tưởng; Nữ = đàn-bà. Thiện-nam, 
tín-nữ chỉ vê dân-chúng tin nghe theo đạo. 


- Khẩt-sĩ: Khất = đi ăn xin; sĩ = người; Khất-sĩ, 
Tỳ-kheo, Bhikkhu, là tu-sĩ Phật-giáo, đi xin đê 
nuôi thân, chăng được phép có nghê riêng. 


- Thân-tâm năm uẫn: thân người gồm có năm 
uân: (1) sắc-uân, thân xác-thịt; (2) thọ-uần, các 
cảm-thọ; (3) tưởng-uẫn, các tư-tưởng; (4) hành- 
uân, các hành-động; (5) thức-uẩn, các sự hiểu- 
biết. Sắc-uân là thân, bốn uân còn lại là tâm. 
Thân-tâm này do năm uân do nhơn-duyên tạm- 
thời họp nhau mà thành, hết duyên sẽ tan-rã, 
chẳng bằn-vững, vô-thường; do đó, ta chớ nên 
tham-luyễn quá. 


- Luân-hồi: Luân = bánh xe; Hồi = trở lại. Theo 
thuyết nhà Phật, chúng-sanh có nhiều đời sống, 
mãn kiếp này sẽ tuỳ nghiệp mà sanh lại, để rồi 
lại chết đi, rồi lại tái-sanh, cứ như thế mãi, cũng 
như bánh xe quay một vòng rồi lăn tiếp; đó là 
vòng sanh-tử lận-đận của Luân-hồi. 


- Thức-tỉnh = tỉnh-ngộ, biết mình trước lầm, nay 
nghe nói mới hiệu ra được sự-thật. 


- Thọ-giới tỳ-kheo = làm lễ nhận tuân theo giới- 
luật của tỷ-kheo mà tu-hành. Ty-kheo-giới còn 
gọi là cụ-túc-giới, gồm có 250 điều răn-câm; 


trong khi đó người tu tại-gia chỉ có 5 điều cắm 
mà thôi. 


- A-la-hán: quả- vị thứ tư, bực Thánh. Tu đã dứt 
được hết các phiền-não, vượt qua hết các 
chướng-ngại, lià bỏ mọi tham-muôn ( = ly-dục), 
chứng được vô-sanh ( = chẳng còn bị tái-sanh 
trong Luân-hồi) mới đắc quả A-la-hán. Theo 
nghĩa chuyÊn- môn, A-la-hán có ba nghĩa. (1) 
ứng-cúng, xứng-đáng cho Trời, người cúng- 
dường; (2 ) sát -tặc, giết hết giặc, giặc phiền- não 
(như tham, sân, si...); (3) vô-sanh ( = chẳng còn 
tái-sanh, vào Niết-bàn tịch-diệt), Tiếng Pali là 
Arahant. 


- Tự-tại: tự-do, chẳng bị ràng-buộc. Ngoài đời 
nói tự-do, trong Đạo gọi tự-tại. 


- Sanh-lão = sanh già. Nói đủ bốn điều Khổ là: 
sanh, lão, bịnh, tử. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ÿ-nghĩa của Tích chuyện: 
Tích chuyện thuật lại việc thanh-niên Úc-ga vì 


mê cô đào trong gánh xiệc, cưới cô và theo 
sông trong gánh hát, phụ-giúp việc khuân-vác. 


Sau chàng học được nghề nhào-lộn; một hôm 
đang trình-diễn, bỗng nghe Đức Phật nói pháp, 
liền tỉnh-ngộ, rời gánh hát đi tu, chứng được 
quả-vị A-la-hán. 


Ý-nghĩa của Tích chuyện là lời dạy của Đức 
Phật: chớ mê-luyên thân-tâm năm uân, phải 
chuyên-tu đê thoát khỏi Luân-hôi. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 348: 


Đây là một trong các bài Kệ quan-trọng nhứt 
của Kinh Pháp-Cú, tưởng nên học thuộc lòng đê 
ghi nhớ lời Phật dạy mãi. 


Xin phân-tách từng câu: 


1. Ba câu đầu: "Dĩ-vảng bỏ qua, Tương'lai 
chẳng ngại, Hiện-tại chẳng màng": Sao lại bỏ 
qua đĩ-vãng? Vì dĩ-vãng đã qua rồi, có nhớ lại 
cũng chẳng sửa đổi được. Sao lại chẳng ngại 
tương-lai? Vì tương-lai còn chưa đến, dầu có 
ngại cho lắm cũng chẳng ích-lợi chỉ, chỉ cần biết 
sẵn-sàng đốồi-phó là đủ. Còn hiện-tại mà chẳng 
màng nữa, thì màng cái chi? Trong hiện-tại biết 
mình đang tu-tập đúng đường-lối giải-thoát, đó 
là điều đáng màng. Đang tu-tập là đang gác qua 
bên cảnh-vật hiện-tại ở chung-quanh, chỉ biết 


ngay trong giờ phút nầy đây, tâm ta đang hướng 
về bên trong, gột bỏ mọi phiền-não, chận đứng 
mọi vọng-tưởng, đó là điều đáng màng. Nói 
cách khác, hiện-tại chỉ đáng màng, khi giữ được 
chánh-niệm trong tâm. 


2) "Bờ bên kia dòng sanh-tử, vượt sang”: Bờ 
bên kia là bờ giác-ngộ. Vượt được dòng sanh-tử 
là thoát khỏi cảnh tái-sanh của Luân-hồi. Trọn 
câu này nói đến sự tu của bực thánh, chứng 
quả-vị A-la-hán. 


3) "Trí thanh-tịnh, cùng với tâm tự-tại”: đây là 
Trí-huệ Bát-nhã Ba-la-mật, và chơn-tâm vừa 
thanh-tịnh, vừa chẳng bị ràng-buộc. Nói cách 
khác, tâm, trí ấy chính là tâm-trí của bực đắc 
quả Thánh. 


4) "Cảnh Luân-hồi sanh-lão, chẳng trở lại": đây 
là chứng-đắc Niêt-Bàn, chăng còn phải tái-sanh 
mãi trong vòng Luân-hôi đê chịu khô nữa. 


(246).- Tích chuyện người thiện-xạ. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳy- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỷ giảng-pháp, có 
đề-cập đến một vị tỳ-kheo mà kiếp trước là một 
chàng thiện-xạ. 


Thuở ấy, có một vị tỳ-kheo sau khi đi khát-thực, 
ngồi ăn trong một cái am vắng. Sau đó, khát 
nước, vị ây mới lần vào một xóm nhà, xin nước 
uống. Một người đàn-bà đem nước ra dâng, 
trông thấy dáng-mạo đoan- "rang của vị tÿ-kheo, 
bỗng nôi lên lòng thương-yêu, muốn dùng cách 
để mê-hoặc. Khi sắp ra đi, vị tỳ-kheo được 
người đàn-bà thỉnh ngày mai trở lại để nhận lễ 
cúng-dường. Sáng hôm sau, đợi khi vị tỳ-kheo 
thọ-thực xong, người đàn-bà lên tiếng than-thở: 
"Bạch đại-đức, nhà con vắng-vẻ quá, chẳng có 
người đàn-ông trông trước trồng saul” VỊ ty- 
kheo nghe hiểu được ý- ngâm của người đàn- 
bà, tuy ra về chùa, mà lòng còn vắn-vương mơ- 
tưởng. 


Ngày qua ngày, vị tỳ-kheo ấy lòng buồn-bã, 
biếng việc tu-hành, thân-hình càng ngày càng 
tiều-tụy. Các bạn đồng-tu mới thưa-trình sự-việc 
lên Đức Phật. Đức Phật bảo: 'Nây tỳ-kheo, 
người đàn-bà làm cho con tơ-tưởng mãi trong 
tâm, vốn là vợ con trong tiền-kiếp. Đời trước, 
con vốn là một nhà thiện-xạ, bắn cung thật giỏi. 
Một hôm, hai vợ chồng đang đi trong rừng vắng, 
bỗng bị bọn cướp chận đường. Trong khi con 
nỗ-lực chiến-đầu với tên đầu-đảng, thì vợ con 
nhìn thấy thân-hình vạm-vỡ của tướng cướp mà 


sanh lòng yêu. Con hồ lên, bảo vợ đưa thanh 
gươm trong bịch để chém tên cướp; nhưng VỢ 
con lại trao thanh kiếm cho kẻ thù. Kết- -quả là 
con bị giết chết và vợ con đi theo sống với tên 
đầu- -đảng. Người đàn-bà ấy đã hại một đời con 
như thế, nay lại tìm cách quyến-rũ con hoàn-tục, 
phá luôn thêm cuộc đời tu-hành giải-thoát của 
con." 


Rồi Đức Phật mới nói lên hai bài Kệ sau đây: 


Người bị ý chẳng lành kích-thích, 
Ái-tham nhiều, thấy sắc mê-tít; 
Ái-dục nơi người càng gia-tăng, 
Ma-vương trói buộc thêm chằng-chịt. 
(Kệ số 349.) 


Người dẹp ý chẳng lành an-định, 
Tỉnh-giác, thường quán thân bắt-tịnh, 
Ai-dục nơi người bỏ dứt xong, 
Ma-vương muốn trói, đừng có hòng. 
(Kệ số 350.) 


TÌM HIẾU: 


A.- Nghĩa Chữ: 


- Thiện-xạ: Thiện = giỏi; Xạ = bắn. Thiện-xạ là 
người băn giỏi. 


- Am = cốc, ngôi nhà nhỏ làm nơi thờ-phượng. 
- Đoan-trang = đẹp và trang-nghiêm. 
- Mê-hoặc = dụ-dỗ vào đường quấy. 


- Thọ-thực: Thọ = nhận; Thực = ăn. Tiếng nhà 
chùa, nghĩa là ăn. 


- Đại-đức = tiếng tôn-xưng gọi bực tu-hành. 


- Ý-ngầm = ý dấu kín bên trong, chỉ nói mí, 
chăng nói toạc ra. 


- Tơ-tưởng = mơ-tưởng đến hoài và có ý-định 
vê tình-ái. 


- Tiền-kiếp = kiếp trước. 


- Hoàn-tục = trở lại đời sống có gia-đình, bỏ việc 
tu ở chùa. 


- Kích-thích = gây cảm-xúc mạnh khiến cho phải 
hành-động; xúi-dục, thúc-đây. 


- Ái-tham: Ái = thương, thích; Tham = ham 
muốn quá chừng. Chữ ái-tham dùng dịch chữ 
Tanhà của tiếng Pali. Đây là nguyên-nhơn gây. 
ra đau-khổ, tức là Tập-đề trong Tứ-diệu- đề. Hễ 
diệt được ái-dục, bứng hết gốc rễ của nó, thì 
thoát được khổ-đau trong cõi Luân-hồi, chẳng 
còn phải tái-sanh nữa. 


- Ái-dục: Ái = thương, thích; Dục = ham-muốn. 
Chữ ái-dục được dùng đề chỉ sự ham-muôn 
chạy theo các thú-vui vật-chât thâp và tạm-bợ. 


- Gia-tăng = thêm lên. 


- Tỉnh-giác = tâm chú-ý luôn giữ chánh-niệm, 
chăng buông-lung 

- Quán thân bắt-tịnh: suy-nghĩ sâu xa về tâm 
thân vật-chất bên trong chứa nhiêu chât dơ, như 
mủ, nước tiêu, đê hêt đãm-say sắc-đẹp. 


_ Ma-vương = Vua Ma; nghĩa rộng là Sự cám-dỗ, 
xúi làm bậy. 


B.- Nghĩa Ý: 


(1) Ÿ-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện thuật lại việc một vị tỷ-kheo bị một 
người đàn-bà quyền-rũ, lòng mơ tưởng đến sắc- 
đẹp, muốn hoàn-tục, nên tu-hành biệng- nhác, 
thân-thê tiều-tụy. Vị tỳ-kheo được dẫn đến gặp 
Đức Phật, nghe kế lại, trong tiền-kiếp, người 
đàn-bà ấy đã từng là vợ phản-bội mình, trao 
gươm cho tướng cướp đề giết chồng. Nay trong 
kiếp này, người ấy lại muốn phá-hoại thêm cuộc 
đời tu-hành của mình nữa, vị tỳ-kheo tỉnh-ngộ, 
dẹp bỏ ý hoàn-tục, mà tinh-tấn tu-hành trở lại. 


Ý-nghĩa của Tích chuyện là khi ý bất-thiện nổi 
lên trong tâm, phải dùng chánh-niệm mà chận 
bỏ đi ngay. 


(2) Ý-nghĩa của hai bài Kệ số 349 và 350: 


Bài Kệ số 349 nêu lên sự nguy-hiểm của ý 
chẳng lành ( = ý bát-thiện), khiến ta bị Ma- 
vương ( = sự cám-dỗ) lôi kéo theo con đường 
dữ. Ái-tham, ái-dục là những ý bát-thiện đó. 


1) Người bị ý chẳng lành kích-thích, Ái-tham 
nhiều, thấy sắc mê-tít": Vì chẳng biết điều- -phục 
các căn, để mắt chạy theo sắc-đẹp bên ngoài, 
nên ái-tham bên trong tâm xúi-dục theo con 
đường quấy. 


2) "Ái-dục nơi người càng gia-tăng, Ma-vương 
trói buộc thêm chằng-chịt": Ái-dục, sự ham- 
muốn theo các thú-vui vật-chất càng ngày càng 
thêm chồng-chất, đó là đang bị Ma-vương ( = 
cám-dỗ) trói buộc chặt-chẽ, khó thoát được. 


Bài Kệ số 350 dạy ta cách côi trói của Ma- 
vương, tức là làm cách nào để khỏi bị cám-dỗ 
theo các thú-vui vật-chất tháp-hèn và tạm-bợ. 


1) "Người dẹp ý chẳng lành an-định": mỗi khi ý 
bát-thiện nổi lên trong tâm, chánh-niệm nhận ra 
được ngay, liền chận lại, đuổi đi, khiến cho tâm 
trở nên an-định. 


2) "Tỉnh-giác, thường quán thân bát-tịnh": đây là 
hai cách hữu-hiệu, giữ tâm an-định và chận ý 
bát-thiện: (1) Tỉnh-giác: tâm luôn luôn chú-ý vào 
mọi ý-nghĩ khởi lên trong tâm; (2) Quán thân 
bất-tịnh: thường suy-nghĩ sâu-xa về tắm thân bề 
ngoài xem đẹp mà bên trong chứa chất dơ, nên 
sanh ra nhàm-chán, chẳng mê sắc-đẹp nữa. 


3) "Ái-dục nơi người bỏ dứt xong, Ma-vương 
muôn trói, đừng có hòng”: Vì lòng ham-muôn ( = 
ái-dục) đã dút, đầu còn bị cám-dồ nữa. 


(247).- Tích chuyện Tôn-giả La-hâu-la bị Ma 
khuây. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp có 
đề-cập đến việc Ma-vương khuấy-phá Tôn-giả 
La-hầu-la. 


Thuở ấy, có một nhóm đông-đảo các tỳ-kheo từ 
các phương xa, về chùa Kỳ-viên, đảnh-lễ Đức 
Phật. Đề đủ chỗ an-nghỉ về đêm, Tôn-giả La- 
hầu-la, con trai của Thái-tử Tất-đạt-ta khi chưa 
đi tu, mới nhường chỗ của mình, ra ngủ ở ngoài 
cửa hương-phòng của Đức Phật. Đến khuya, 
Ma-vương hiện lên làm một con voi to lớn, lấy 
vÒi quân chặt đầu Tôn-giả rồi lại rống lên nhiêu 
tiếng quái-dị, để doạ-nhát. Nhưng Tôn-giả vẫn 
dửng-dưng chẳng chút lo-sợ, nao-núng chỉ cả. 
Từ trong hương-phòng, Đức Phật biết được 
cảnh ấy, mới nói với Ma-vương: "Này Ma- 
vương hiểm-độc, dầu cả hàng ngàn Ma-vương 
như ngươi đến phá, có làm sợ-hãi được con ta 
đâu. La-hầu-la chẳng hề sợ-hãi, thoát khỏi 
tham-ái, luôn luôn tỉnh-giác và sáng-suốt." 


Rồi Đức Phật nói lên hai bài Kệ sau đây, khiến 
cho Ma- "vương biết Đức Phật đã rõ được sự 
khuấy-rối của mình, nên biến đi mất: 


Mục-tiêu cứu-cánh, người đã chiếm, 
Hết sợ, ly-tham, chẳng ô-nhiễm, 
Nhỗ mũi tên sanh-tử độc- hiểm, 

Thân nây là thân chót Luân-hồi. 

(Kệ sô 351.) 


Lià ái-dục, chẳng hề chấp-thủ, 
Biện-tài vô-ngại đủ bốn thứ: 
Nghĩa, pháp, từ, thuyết có thứ-tự; 
Thân này là thân chót Luân-hồi, 
Vị ấy là Đại-trí vĩ-nhơn. 

(Kệ số 352.) 


TÌM HIẾU: 

A.- Nghĩa Chữ: 

- La-hâu-la: tên tiếng Pali là Ràhula, con của 
Thái-tử Tât-đạt-ta (Sidharta) khi Ngài chưa đi tu 
thành Phật. 


- Đảnh-lễ: cúi đầu lạy, làm lễ ra mắt bực trưởng- 
thượng. 


- Hương-phòng: căn phòng có hương thơm 
dành riêng cho Đức Phật; tiêng Pali là 
Gandhakulti. 


- Ma-vương: Vua Ma, trên cõi Trời Tha-hoá tự- 
tại, hay đi cám-dõ, xúi dục người làm việc quây; 
nghĩa bóng là sự cám-dõ. (Pali là Màra.) 


- Hiểm-độc = nguy-hiêm và độc-ác; tánh ác 
ngâm. 


- Tỉnh-giác = Tỉnh = hết mê; giác = biết. Người 
tỉnh-giác luôn luôn bình-tĩnh, chú-ý đến mọi 
hành-động, lời nói và ý-nghĩ của mình; tâm giữ 
chánh-niệm, chẳng hề buông-lơi. 


- Mục-tiêu cứu-cánh: Mục = con mắt; Tiêu = cái 
mốc nhìn để bắn vào; Mục-tiêu là chỗ mình 
nhắm vào khi làm việc gì; gần nghĩa với chữ 
Mục-đích. Cứu-cánh: cứu = cánh = cuối cùng, 
kết-quả chót. Mục-tiêu cứu-cánh, ở đây, là 
chứng-đắc được quả-vị A-la-hán, bực Thánh. 


- Nhỗ mũi tên sanh-tử: thoát khỏi cảnh sanh-tử 
của Luân-hôi. 


- Chấp-thủ: nắm chặt, ôm cứng, bấu-víu chẳng 
chịu buông-bỏ đi. 


- Biện-tài vô-ngại: Biện = hùng-biện, tranh-luận; 
Tài = tài giỏi; Vô = chăng; Ngại = ngại-ngùng, lo- 


sợ. Biện-tài vô-ngại là có tài tranh-luận với kẻ 
khác mà chăng hê sợ-hãi; cũng như tài hùng- 
biện. 


- Nghĩa = ý- nghĩa thâm-sâu; Pháp = pháp-tu; Từ 
= chữ, lời nói; Thuyết = = nói. Bốn chữ Nghĩa, 
Pháp, Từ, Thuyết là bốn điều mà người nói 
pháp nắm vững, khi tranh-luận với kẻ khác 
chẳng lo-ngại bị thua. 


- Thân chót Luân-hồi: đây là tắm thân cuối-cùng, 
chẳng còn phải tái-sanh để mang thêm thân nào 
khác nữa, vì chứng được pháp-thân, thân võ- 
hình, bất-hoại và tự-tại trong cảnh Niết-bàn. 


- Vĩ-nhơn: Vĩ = to-lớn, cao-cả; Nhơn = người. 
Bực vĩ-nhơn có tài-năng lớn, có chí-khí cao. 
Gân nghĩa với chữ Anh-hùng. 


B.- Nghĩa Ý: 

(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 

Tích chuyện rất giản-dị, Tôn-giả La- hầu-la bị ma 
nhát mà chẳng hề sợ-hãi. Ý-nghĩa của Tích 


chuyện dạy ta phải bình-tĩnh, tỉnh-giác mỗi khi bị 
cám-dô, đề theo đúng con đường thiện-lành. 


(2) Ý-nghĩa của hai bài Kệ số 351 và 352: 


Hai bài Kệ cùng nói đến bực Thánh, đã đạt 
được mục-tiêu tu-tập là chứng được quả-vị A-la- 
hán, thoát khỏi vòng sanh-tử của Luân-hôi. 


Xin lần-lượt kê ra những đức-tánh của bực đã 
chứng A-la-hán: 


Kệ số 351: 


1) "Mục-tiêu cứu-cánh, người đã chiếm": mục- 
tiêu đó là chứng được quả-vị A-la-hán, bực 
Thánh. 


2) "Hết sợ, ly-tham, chẳng ô-nhiễm": ba đức- 
tánh (1) chăng lo-ngại; (2) dứt tham-ái; (3) 
chăng hê dính-nhiêm điêu dữ-ác. 


3) "Nhỗ mũi tên sanh-tử độc-hiêm, Thân này là 
thân chót Luân-hôi”: chăng còn bị tái-sanh nữa 
trong cõi Luân-hôi đau-khô nây. 

Kệ số 352: 


1) "Lià ái-dục, chẳng hề chấp-thủ": hai đức-tánh: 
(1) bỏ hêt mọi ham-muôn các thú-vui vật-chât 


thấp-hèn; (2) dẹp bỏ mọi thành-kiến, mọi tà- 
kiến, chẳng bấu-víu vào điều gì cả. 


2) "Biện-tài vô-ngại đủ bốn thứ: Nghĩa, pháp, từ, 
thuyết có thứ-tự": vì đã thám-nhuần Chánh- 
pháp, lại được tài hùng-biện, nên khi tranh-luận, 
lúc giảng-pháp, đều thành công mỹ-mãn. 


3) "Thân nây là thân chót Luân-hồi, Vị ấy là Đại- 
trí vĩ-nhơn”: đó là vị Thánh dùng Trí-huệ lớn ( = 
Trí Bát-nhã Ba-la-mật) mà vượt qua được vòng 
sanh-tử của Luân-hồi, bỏ nhục-thân, chứng 
pháp-thân bát-hoại 


(248).- Tích chuyện ân-sĩ Ưu-ba-ca. 


Thuở ấy, khi Đức Phật vừa thành Đạo dưới cội 
cây Bồ-đề, Ngài nghĩ đến năm người bạn-đạo 
cũ, muốn chỉ-dạy cho họ đường-lối tu-hành mà 
Ngài đã thành-công, mới đi đến vuờn Lộc-uyên, 
gân thành Ba-la-nại để gặp họ. 


Khi xưa, lúc còn theo. lối khổ-hạnh mỗi ngày chỉ 
ăn một nắm mè để sống, tu-sĩ Cồ-đàm có năm 
người bạn, đứng đầu là ông Kiều-trần-như đi 
theo học đạo. Đến khi nhận thấy lôi ép-xác 
chẳng đưa đến kết- -quả mong-muốn, tu-sĩ Cò- 
đàm trở lại ăn uống bình-thường, mỗi ngày một 


bữa, các người bạn-đạo tưởng Ngài đã thối-chí 
nên bỏ đi. Nay thành Đạo, Đức Phật muốn độ 
cho các bạn cũ thấy được con đường Trung- 
đạo. Trên đường tìm đến vườn Lộc-uyên, Đức 
Phật gặp một tu-sĩ khỗổ-hạnh tên là Ưu-ba-ca. 
Nhìn tướng- mạo trang-nghiêm, dáng đi thanh- 
thoát của Đức Phật, Ưu-ba-ca rất cảm-phục, 
mới cất tiếng hỏi: "Chẳng hay Ngài đã theo học 
vị thầy dạy đạo nào?" Đức Phật liền đáp, Ngài 
tự tìm lây con đường giải-thoát, chẳng có thầy 
nào dạy cả. 


Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây: 


Ta chinh-phục, làu-thông tất cả, 
Dứt trói buộc, ta đã thoát-Ìy, 
Lậu-hoặc, ái-dục, ta còn gì? 

Tự ta, ta được thắng-trí cao, 
Ta còn gọi ai là Thầy ta sao? 
(Kệ số 353.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Ẳn-sĩ Ưu-ba-ca: tên vị tu-hành ở ấn này, tiếng 
Pali là Upaka. 


- Vườn Lộc-uyễn, thành Ba-la-nạai: vườn nai 
(Pali: Migaedàya), còn gọi là Vườn Tiên 
(Isipatana), gân thành Bénarès, nay là Vàranàsi. 


- Khổ-hạnh: đường-lôi tu-hành ép-xác, ăn-uống 
rât ít, thân gây. 


- Cồ-đàm: họ của Đức Phật Thích-ca, tiếng Palli 
là Gotama. 


- Kiều-trằn-như: đệ-tử đầu-tiên của Phật, tiếng 
Pali: Kondana. 

- Trung-Đạo: con đường ở giữa, tránh xa hai 
cực-đoan; khô-hạnh (ép-xác) và lợi-dưỡng 
(hưởng đủ mọi sung-sướng vật-chât). 

- Lậu-hoặc: Lậu = rỉ chảy; Hoặc = điều sái-quấy. 
Lậu-hoặc là các phiên-não như tham, sân, sỉ... 
từ trong tâm bộc lộ ra bằng việc quây. 


- Thắng-trí: trí vượt thắng tất cả; tức là Trí-huệ 
Bát-nhã Ba-la-mật. 


B.- Nghĩa Ý: 


(1) Ÿ nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện rất đơn-sơ, Đức Phật trả lời câu hỏi 
của ân-sĩ Ưu-ba-ca: Ngài tự tìm lây con đường 
giác-ngộ và giải-thoát, chẳng có thầy. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 353: 


Bài Kệ này, nếu thốt ra từ một người nào khác, 
sẽ mang ý-nghĩa rất kiêu-căng; nhưng đây là lời 
nói của Đức Phật, nói lên Sự-thật tự mình tìm ra 
con đường giải-thoát, lời nói chơn-thành của 
một bực Đại-giác, chứng được Nhứt-thiết 
chủng-trí, thâu-hiều rõ tất cả mọi loài. 


(249).- Tích chuyện Trời Đé-Thích thưa hỏi 
Phật. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, có 
đề-cập đến việc vua Trời Đế-Thích thưa hỏi Đức 
Phật bốn câu về Chánh-pháp. 


Thuở ấy, trên cung Trời Đao-lợi, chư Thiên 
đang học-tập vê Chánh- "pháp, còn chưa tìm lời 
giải-đáp thoả đáng về bốn câu hỏi quan- trọng. 
Vua Trời Đế-Thích chẳng tìm ra giải-pháp, mới 
cùng với chư Thiên đến chùa Kỳ-viên, yết-kiến 
Đức Phật. Vua Trời trình Phật bốn câu hỏi như 
sau: 


1) Trong các vật hiến-tặng, vật nào quí nhứt? 
2) Trong các hương-vị, mùi-vị nào ngon nhứt? 


3) Trong các sự vui-mừng, điều nào đáng hoan- 
hỉ nhứt? 


4) Tại sao sự diệt-tận mọi tham-ái là công-đức 
tôi-thượng? 


Đức Phật đáp: "Này chư Thiên, Chánh-pháp là 
tặng-phẩm quí-báu nhứt, Pháp-vị là hương-vị 
đậm-đà nhứt, Pháp- hỉ là niêm hoan-hỉ cao-cả 
nhứt, Ái-tận là công-đức thù-thắng nhứt, vì đưa 
đến quả-vị Thánh A-la-hán.” 


Rồi Đức Phật nói lên bài Kệ sau đây: 


Pháp-thí quí hơn mọi bố -thí, 
Pháp-vị thắng hơn mọi hương-vị, 
Pháp-hỉ vui hơn mọi hoan-hi, 

Ái- tận vượt khỏi mọi đau- khổ. 
(Kệ số 354.) 


Chư Thiên vui mừng, tán-thán. Vua Trời Đề- 
thích liên bạch Phật: "Bạch Thê-tôn, bô-thí 
Chánh-pháp là quí-báu nhứt, sao chúng-sanh 


còn chưa được thọ-hưởng hết? Con kính xin 
Thế-tôn hứa-khả cho mọi loài chúng-sanh đồng 
hưởng lợi-lạc cao-quí nầy." Đức Phật liền cho 
tập-hợp tất cả tỳ-kheo lại, cùng hồi-hướng công- 
đức đến tất cả pháp-giới chúng-sanh. 


Và kế từ đó, nghi-thức Hồi-hướng được thực- 
hành sau môi khoá lê chánh-thức trong chùa. 


TÌM HIẾU: 
- A.- Nghĩa Chữ: 


- Vua Trời Đề-thích: vị vua trên cõi Trời Đao-lợi, 
tiêng Pali: vua Sakka, ở cõi trời Tàvatimsa. 


- Chánh-pháp: Chánh = chơn-chánh, đứng-đắn; 
Pháp = pháp-tu. Chánh-pháp là lời dạy của Đức 
Phật, để tu-hành được giác-ngộ và giải-thoát. 
Tiếng Pali là Dhamma. 


- Giải-đáp thoả-đáng: trả lời rõ-ràng cho vừa ý 
mọi người. 


- Chư Thiên: Chư = số đông; Thiên = Trời; tiếng 
Pali là Deva. 


- Hoan-hiỉ = vui mừng. 


- Diệt-tận tham-ái: Diệt = làm cho tiêu mất; Tận 
= tận cùng, mất hết cả; Tham = ham muốn quá 
chừng; ái = thương, thích. Lòng tham-ái quá 
ham muốn tìm các thú-vui nhưng chẳng thoả- 
mãn, khiến ta phải chịu khổ mãi trong cuộc 
sanh-tử lận-đận của Luân-hồi; muốn chấm dứt 
khổ-đau, cần phải diệt-tận tham-ái. 


- Công-đức tối thượng: Công-đức = việc làm tốt 
giúp vào việc tu-hành đưa đên giác-ngộ và giải- 
thoát; Tôi-thượng = rât cao-cả. 


- Tặng-phẩm = phẩm-vật đem ra hiến-tặng. 


- Pháp-vị: Pháp = Chánh-pháp; pháp-tu; Vị = 
hương-vị; nghĩa bóng là ý-nghĩa sâu-xa, thâm- 
trầm. Pháp-vị là ý-nghĩa sâu-xa của pháp-tu 
khiến ta biết con đường giải-thoát mà vui lòng tu 
theo. 


- Pháp-hỉ: Pháp = Chánh-pháp; pháp-tu; Hi = vui 
mừng và sung-sướng. Pháp-hiỉ là lòng vui nhẹ- 
nhàng, cảm thấy thật sung-sướng khi nghe và 
hiểu-biết được ý-nghĩa sâu-xa của lời dạy về 
pháp-t†u. 


- Ái-tận: Ái = tham-ái, sự ham-muốn quá mức về 
các thú-vui; dịch nghĩa chữ Tanhà trong tiếng 
Pali là khát-ái, ví sự ham-muốn, tham-ái, như sự 
khát-khao được uống nước của người đã uống 
phải nước mặn, cứ khát hoài. Tận = dứt tiệt. 
Lòng ái-tận là tâm-trạng của bực tu-hành đã diệt 
xong mọi sự ham-muốn, đạt đến sự ly-dục (ly = 
lià xa; dục = ham-muốn) của bực Thánh A-la- 
hán. 


- Tán-thán = khen-ngợi. 

- Hứa-khả = nhận cho, cho phép. 

- Hôi-hướng: Hồi = trở về; Hướng = hướng về, 
nhăm vào. Hôi-hướng công-đức là nguyện đem 
công-đức nây chia-xẻ với người mình đang 


hướng vê. 


- Thù-thắng = hơn tất cả, thắng được tất cả; tốt 
và mạnh nhứt. 


- Nghi-thức: Nghi = lễ-nghi; Thức = cách-thức. 
Nghi-thức là những điêu cân làm theo thứ-tự và 
trang-nghiêm trong các buôi lê. 


B.- Nghĩa Ý: 


(1) Ÿ-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện thuật lại việc vua Trời Đề- thích 
cùng chư Thiên đến thưa hỏi Phật về bốn câu 
có liên-quan đến Chánh-pháp. Đức Phật giải- 
đáp và đọc lên bài Kệ, chỉ rõ Chánh-pháp là 
điều quí-báu nhứt, vì nhờ đó mà ta biết đường- 
lối tu-hành để được giác-ngộ và giải-thoát. 


Ý-nghĩa của Tích chuyện là nghe Pháp, hiểu 
được ý-nghĩa thâm-sâu, sanh lòng vui-mừng, 
ráng tu-tập đề diệt mọi tham-ái, dứt mọi khổ- 
đau. Đem chia-xẻ sự hiểu Pháp với mọi người 
là bố-thí Pháp, một công-đức thật là quí-báu. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 354: 


1) "Pháp-thí quí hơn mọi bồ-thí": Pháp-thí là 
đem Chánh-pháp đến với mọi người: (1) giảng 
Kinh-kệ, (2) ấn-tống kinh-sách, (3) mời người 
cùng tu. Bố-thí có: (1) tài-thí (tặng tiền-của), (2) 
pháp-thí; (3) vô-uý-thí (an-ủi người cho bớt sợ- 
hãi, lo-lắng). Tại sao Pháp-thí lại quí nhứt? Vì 
nhờ biết Chánh-pháp tu-hành được giải-thoát 
vĩnh-viễn mọi khổ-đau, trong khi các bố-thí khác 
chỉ tạm thời xoa-dịu nỗi khổ. 


2) "Pháp-vị thắng hơn mọi hương-vị": Pháp-vị là 
ý-vị, là ý-nghĩa sâu-xa của Chánh-pháp. Tại sao 
pháp-vị hơn mọi hương-vị? Vì hương-vị pháp-tu, 
giữ mãi được trong tâm, khiến ta nỗ-lực tu-hành 
để được giải-thoát, trong khi các hương-vị khác, 
qua khỏi cổ thì mắt. 


3) "Pháp-hỉ vui hơn mọi hoan-hi": Pháp-hi là 
niềm vui nhẹ-nhàng trong tâm sau khi thắm- 
nhuần Chánh-pháp. Niềm vui này kéo dài cả 
cuộc sống, vì nhờ tu theo Chánh-pháp, được 
thoát khổ Luân-hồi, trong khi các sự vui khác hễ 
chắm-dứt thì lại sanh khổ-đau tiếp. 


4) "Ái-tận vượt khỏi mọi khổ-đau": Ái-tận là diệt 
cho sạch bụng ham-muốn. Tham-ái là nguồn- 
gốc sanh ra đau-khổ trong cảnh sanh-tử của 
Luân-hồi. Tận-diệt tham-ái là cốt-tuỷ của Chánh- 
pháp, là pháp-vị; đó là con đường tu-tâm, tự 
giải-thoát ngay trong đời nầy mọi khổ đau của 
CUỘC sống, và châm-dứt vĩnh-viễn được 
nguyên-nhơn đã gây ra sự tái-sanh, khỏi phải 
trôi lăn mãi trong các nẻo Luân-hồi lận-đận. 


(250).- Tích chuyện một người tuyệt-tự. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Ky-. 
viên, nước Xá-vệ, trong kỳ giảng-pháp, có đê- 
cập đên một người nhà giàu mà tuyệt-tự. 


Thuở ấy, một hôm vua Ba-†tư-nặc, xứ Câu-tát-la, 
đến đảnh-lễ Đức Phật và thưa: " Bạch Thế-tôn, 
hôm nay con đến trễ để nghe pháp, vì bận phải 
đi trông coi việc tịch thu vào công-khố tài-sản 
của một người rất giàu-có, chết đi chẳng có con 
cháu, hay bà con đề thừa hưởng gia-tài. Người 
ấy rất rít- róng, tuy giàu chẳng dám tiêu-pha, 
mặc áo quân lam-lũ, ăn-uống khắc-khổ lắm." 
Đức Phật đáp: 'Này Đại-vương, người tuyệt-tự 
đó, trong tiền-kiếp nhờ có làm một việc thiện 
nên đời nầy được giàu-có lớn, nhưng cũng vì 
hành-vi bát-thiện khác mà phải chịu cảnh tuyệt- 
tự." Nhà Vua muốn nghe chuyện xưa, Đức Phật 
kế tiếp: 


Vào một kiếp xa xưa, có một người nhà giàu, 
tánh rất bỏn-xẻn, chẳng hề bố-thí cho ai. Một 
hôm sắp đi ra phố, có một vị Bích-chi-Phật đến 
khát-thực tại nhà. Người ấy bảo vợ đem thực- 
phẩm ra dưng, rồi ra đi. Người vợ thấy chồng, 
ngày thường rất hà-tiện, nay lại phát-tâm cúng- 
dường như thế, mới đem các món ăn quí trong 
nhà ra dưng-cúng. Sau khi đi chợ về, người nhà 
giàu gặp lại vị Bích-chi-Phật, lén nhìn vào bình 


bát, thấy thực-phẩm quí-giá, mới tiếc-rẻ, trong 
bụng nghĩ, vợ mình dại quá, chẳng để món ấy 
cho bọn gia-nhơn ăn, chúng sẽ thích mà làm 
việc giỏi hơn cho mình, sao lại đem cho vị tỳ- 
kheo nây, ông ấy ăn no Sẽ buồn ngủ mát." Vì 
bồ- thí mà còn bỏn-xẻn tiếc của, cho nên đời 
nầy, người ấy có tiền mà chẳng dám ăn >ài, 
cam chịu đói khát. Lại nữa, người ấy lén thuê 
du-côn giết chết con trai của em mình, đề giành 
hưởng gia-tài của em để lại. Vì tội-ác nầy, nên 
đời nây người ấy bị tuyệt-tự, gia-tài bị tịch thu 
vào công- -khố theo luật. 


Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây: 
Tiền-tài làm hỏng người ngu, ˆ 

Hại chỉ được đên người tu Niêt-bàn, 

Kẻ cuông-dại hám giàu-sang, 

Hai mình mà cũng hại lan đên người. 

(Kệ sô 355.) 

TÌM HIẾU: 

A.- Nghĩa Chữ: 


- Tuyệt-tự = chẳng có con-cái hay thân-nhơn để 
nôi dòng. 


- Vua Ba-tư-nặc, xứ Câu-tát-la: tiếng Pali: 
Pasenadi, Kosala. 


- Tịch-thu vào công-khố = lấy hết bỏ vào kho 
nhà-nước. 


- Bích-chi-Phật: bực tu-hành giác-ngộ và giải- 
thoát vào thời chăng có Chánh-pháp của Đức 
Phật. Tiêng Pali Paccekabuddha. 


- Bỏn-xẻn = rít-róng, keo-kiệt, kẹo, hà-tiện quá 
mức. 


- Niết-bàn: tâm-trạng người đã dứt hết phiền- 
não, chứng được vô-sanh ( = hêt bị tái-sanh), 
sông tự-tại. Phạn: Nirvana; Pali: Nibbàna. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ÿ-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện thuật lại việc một người giàu-có mà 
tít-róng, chẳng dám ăn-mặc, chết đi chẳng có 
con cái, nên gia-tài bị tịch-thâu vào công-khó, 
theo luật định. Đức Phật kế thêm, tiền-kiếp của 
người ấy, làm được việc thiện là cúng-dường vị 
Bích-chi-Phật, nhưng lại tiếc của; và một tội-ác, 
giết cháu, để giành gia-tài của em. 


Ý-nghĩa của Tích chuyện là tiền-bạc chẳng đem 
lại hạnh-phước cho người ngu, và dạy ta phải 
bỏ bụng rít-róng mà bô-thí rộng-rãi. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 355: 


Ý-nghĩa bài Kệ rất rõ-ràng, dạy ta phải biết làm 
chủ đồng tiên, chớ trở thành nô-lệ cho tiên-bạc. 


1. Tiền-tài làm hỏng người ngu: Tại sao lại bảo 
là ngu? Vì kẻ có tiền đó bị làm nô-lệ cho đồng 
tiên. Làm hỏng bằng cách nào? Vì muốn có 
thêm nhiều tiền, nên chẳng dám tiêu-xài, quá tít- 
róng mà khổ thân. Lại nêu có nhiều tiền mà tiêu- 
xài phung-phí, chẳng mấy chốc sẽ trở lại nghèo 
túng. 


2. Hại chỉ được đến người tu Niết-bàn: người tu 
Niết-bàn biết lìa xa mọi ham-muốn ( = ly-dục), 
chẳng còn ham làm giàu, nên chẳng quá trọng 
tiền-bạc nữa, biết vừa đủ ( = tri túc). 


3. Kẻ cuồng-dại hám giàu-sang, Hại mình mà 
cũng hại lan đến người: Hại mình phải chịu khổ- 
sở làm nô-lệ cho đồng tiền. Hại lan đến người, 
chẳng nói chi xa, ngay trong hàng con cái ở 


gân, ÿ tiền-của, ÿ quyền-thê, mà sanh ra nhiều 
tội-lôi như hoang-phí, kiêu-căng. 


(251).- Tích chuyện vị Thiên-nam An-khư-ra. 


Vào một thời kia, Đức Phật lên cung Trời Đao- 
lợi thuyêt†-pháp, có đê-cập đên vị Thiên-nam tên 
là An-khư-ra. 


Thuở ấy, Đức Phật lên cung Trời Đao-lợi thuyết- 
giảng Vi-diệu-pháp (A-ty-đạt-ma) cho mẹ là 
Hoàng-hậu Ma-gia, nay là thiên-nữ San-tư-sĩ 
nghe. Chư Thiên đến tham-dự, nghe Phật 
giảng, trong số có vị Thiên-nam tên là Yên-đà- 
kha, người đã cúng-dường cho Trưởng-lão A- 
na-luật. Nhờ công-đức này được thực-hiện vào 
thời Chánh-pháp của Đức Phật, nên vị thiên- 
nam này được sanh lên cõi Trời Đao-lợi, hưởng 
được mọi sự sung-sướng quí-báu. Đồng thời, 
có vị Thiên-nam, tên An-khư-ra cũng giàu lòng 
bố-thí, được sanh lên cõi Trời, những hưởng sự 
khoái-lạc chẳng sang-trọng bằng vị thiên-nam 
Yên-đà-kha. Thiên-nam An-khư-ra thắc-mắc chỗ 
khác-biệt đó, mới đến thưa cùng Đức Phật. Đức 
Phật bảo: "Này thiên-nam, khi bố-thí, ông phải 
nên chọn đúng người thọ-thí, vì tặng-vật cũng 
tựa như các hạt giống, hễ gieo vào đất tốt mầu- 


mỡ thì trỗ sanh hoa-quả tươi ngọt, còn nếu gieo 
vào nơi căn-cồi, sẽ thâu-hoạch được ít oi." 


Rồi Đức Phật mới nói lên bốn bài Kệ sau đây: 


Cỏ hoang làm hại ruộng nương, 
Tham-lam làm hại mọi đường chúng-sanh. 
Người vô-tham, ta thành-tâm bố-thí, 
Phước lành, do đó, quí-báu hơn. 

(Kệ số 356.) 


Cỏ hoang làm hại ruộng nương, 

Hận sân làm hại mọi đường chúng-sanh. 
Người vô-sân, ta thành-tâm bồ-thí, 
Phước lành, do đó, quí-báu hơn. 

(Kệ số 357.) 


Cỏ hoang làm hại ruộng nương, 
Si-mê làm hại mọi đường chúng-sanh. 
Người vô-si, ta thành-tâm bố -thí, 
Phước lành, do đó, quí-báu hơn. 

(Kệ số 358.) 


Cỏ hoang làm hại ruộng nương, 
Dục-tham làm hại mọi đường chúng-sanh. 
Người ly-dục, ta thành-tâm bố-thí, 

Phước lành, do đó, quí-báu hơn. 

(Kệ số 359.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Thiên-nam, Thiên-nữ: Thiên = trời; Nam = đàn- 
ông; Nữ = đàn-bà. 


- An-khư-ra: tên vị thiên-nam nây tiếng Pali là 
Ankura. 


- Yên-đà-kha: tên vị thiên-nam này, tiếng Pali là 
Indaka. 


- Trời Đao-lợi = cõi Trời trong Dục-giới, tiếng 
Pali là Tàvatimsa. 


- Hoàng-hậu Ma-gia, thiên-nữ San-tư-sĩ: Mẹ của 
thái-tử Tất-đạt-ta, sau khi sanh Thái-tử được 
bảy ngày thì mát, tái-sanh lên cõi Trời Đâu-suất 
(Tusita). Pali: Hoàng-hậu Mahà Màyà, thiên-nữ 
Santusita. 


- A-na-luật = đại-đệ-tử của Phật, tên tiếng Pali là 
Anuruddha. 


- Thọ-thí: còn gọi là thọ-giả, người nhận của bố- 
thí. 


- Vô-tham: Vô = chẳng; Tham = ham-muốn quá. 
Người vô-tham đã diệt hăn bụng tham. 


- Vô-sân: người vô-sân chẳng hề giận-hờn; còn 
người vồö-si là bực có trí-huệ thông-minh, hệt si- 
mê, ngu-†tôi. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện thuật lại một vị thiên-nam cõi trời 
Đao-lợi hỏi Phật tại sao cùng có công-đức bố-thí 
mà nay người được hưởng phước-báu nhiều, 
người ít hơn. Đức Phật đáp, bó- thí cũng như 
gieo hạt giống, nếu gặp đất mầu-mỡ sẽ trỗ trái 
ngọt; nếu gặp người thọ-thí có đức-hạnh mà bố- 
thí, sẽ được phước-báu nhiều. 


Tích chuyện tuy giản-dị nhưng ý-nghĩa lại tế-nhị: 
trong việc bố-thí, phải biết chọn người để trao- 
tặng hiến-vật, gặp được bực giới- đức vẹn-toàn, 
mà thành-tâm cúng-dường thì phước báu sẽ to 
lớn, còn nhẹ dạ nghe theo lời bọn buôn thần 
bán thánh mà đem tiền của ra để bố-thí cầu- 
danh thì chẳng những phước-báu sẽ ít-ỏi mà lại 


còn nuôi-dưỡng các tổ-chức mạo danh nghĩa 
cứu-trợ lén-lút làm ăn bâ†-chánh. 


Ý-nghĩa sâu-xa của công-đức bố-thí là, về phiá 
người thí-giả, bỏ được bụng xẻn-tham của 
mình, chia-xẻ những gì mình có cùng với kẻ 
khác; về phía người thọ-giả, được cứu-giúp 
trong cơn thiếu-thốn mà khởi lên lòng tự-cứu lấy 
mình. Bố-thí chơn- thành đúng theo ý-nghĩa trên 
đây, chẳng mong-cầu báo-đáp, chẳng chút 
vướng-bận háo-danh. 


Muốn đạt đến phước-báu to-lớn nhứt trong 
công-đức bố-thí, phải đạt đến mức Bố-thí Ba-la- 
mật, nghĩa là bố-thí cách nào mà thí- -giả vượt 
đến bờ bên kia (Ba-la- mật, Parami, có nghĩa là 
xong- xuôi, hoàn-mãn rồi; tức là đến được bờ 
giác-ngộ và giải-thoát.) Giáo-lý Bắc-tông dạy 
răng, người thi-hành bố-thí Ba-la-mật, trong tâm 
chẳng hề khởi lên ba việc, Tam-Không: (1) 
không thấy mình là người bố-thí, ban ơn cho kẻ 
khác; ( = Ngã-không); (2) không thấy người kia 
là kẻ chiụ ơn, phải lo báo-đáp lại, ( = Nhơn- 
không); (3) không thấy vật đem ra hiến-tặng, đề 
tiếc-rẻ, không thấy việc làm của mình là việc 
thiện đáng khen-ngợi chi ( = Pháp-không). Iam- 
Không này là Tam giải-thoát-môn, ba cánh cửa 
mở rộng cho ta đến nơi giải-thoát. 


(2) Ý-nghĩa của bốn bài Kệ 356, 357, 358, 359: 


Bốn bài Kệ cùng một lối hành văn, giống nhau ở 
ý-nghĩa khen tặng sự bố-thí, mà chỉ khác nhau 
ở mỗi bài một đức-tánh quí, hễ tập được sẽ đưa 
ta đến bờ giác-ngộ và giải-thoát. Xin kế bốn 
đức-tánh quí: 


1) Vô-tham đề đối-trị bụng Tham-lam: Tham 
đứng đầu trong tam độc, khiến ta trôi-lăn mãi 
trong cảnh sanh-tử khổ-đau của Luân-hồi. Bài 
Kệ ví tham như cỏ hoang làm hại ruộng nương, 
đây là làm hại đất tâm của người tu-hành. Trị 
tham chẳng gì hơn là việc bố-thí. Dứt được 
tham là được giải-thoát, đó là phước lành quí- 
báu nhứt. 


2) Vô-sân để đối-trị lòng hờn-giận, oán-thù, gây 
oan-trái kéo dài nghiệp-báo phải chịu mãi cảnh 
Luân-hồi. Cũng như tham, sân-hận là cỏ hoang 
làm hại đất tâm của ta. 


3) Vô-si để đối-trị sự si-mê, che-mờ tâm-trí ta, 
chăng biêt rõ đường tu-hành đề giác-ngộ và 
giải-thoát. Si-mê cũng là cỏ hoang. 


4) Ly-dục đề đồi-trị bung ham-muôn, tức là 
tham-dục, chạy theo thú-vui vật-chât thâp-hèn 
và tạm-bợ. Ta hãy nhô cỏ tham-dục đi. 


Khi bố-thí, ta khó có dịp đề lựa kẻ thọ-giả đủ các 
đức-tánh đó, nhưng bài Kệ cũng ngâm khuyên 
ta, hãy cô tập cho mình các tánh ây. 


-OoQoo- 


XXV.- Phẩm TỲ-KHEO. 


(252).- Tích chuyện năm vị tỳ-kheo cãi về năm 
căn. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, có 
đề-cập đến việc cãi nhau của năm vị tỳ-kheo về 
sự điều-phục năm căn. 


Thuở ấy, có năm vị tỳ-kheo ở nước Xá-vệ, mỗi 
người tu-tập cách chế-phục một trong năm căn; 
người lo điêu- -phục mắt, người tiết-chế tai, kẻ 

tự-chế về mũi, kẻ lo kèềm-giữ lưỡi, người khắc- 
phục thân. Người nào cũng nói việc chế-phục 

một giác-quan riêng- -biệt của mình là khó nhứt, 
chẳng ai đồng-ý với ai. Họ liền đến thỉnh-ý của 


Đức Phật. Đức Phật bảo: "Này chư tỳ-kheo, 
điều-phục căn nào cũng khó như nhau; nhưng 
người tu-hành phải đồng thời kèm-giữ cả năm 
căn, có khắc-phục được cả năm thì mới thoát 
khỏi vòng tử-sanh Luân-hồi lận-đận." 


Rồi Đức Phật mới nói lên hai bài Kệ sau đây: 


Mắt đây, chế-phục, lành thay! 

Lành thay biết chế-ngự hai tai này! 
Khéo điều- -phục mũi, lành thay! 

Lành thay, nhiếp-phục lưỡi này cho yên! 
(Kệ sô 360.) 


Lành thay, chế-phục thân-hành! 
Tiết-chế khâu-nghiệp đã rành, lành thay! 
Lành thay, ý-nghiệp tịnh ngay! 
Chế-phục tất cả đủ-đây, lành thay! 

Mọi điều tự-chế khéo, hay, 

Tỳ-kheo giải-thoát được ngay khổ-sâu. 
(Kệ số 361.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Tỳ-kheo: tu-sĩ Phật-giáo; tiếng Pali là Bhikkhu, 
thường đọc là ty-khưu, hoặc bí-sô, dịch nghĩa là 


Khẩt-sĩ (Khất = đi ăn xin; sĩ = người). Theo giới- 
luật, Ty-kheo chẳng được có nghề riêng sanh- 
sông, phải đi xin ăn, đề dẹp lòng tự-ái xuống, lại 
có dịp gân dân, dạy đạo cho họ. 


- Năm căn = năm giác-quan: mắt, tai, mũi, lưỡi 
và da trên thân. 


- Điều- -phục, Khắc-phục, chế-phục, nhiếp- phục, 
tiết-ché, chế-ngự, tự-chế = những chữ nây có 
nghĩa là kèềm-giữ, giữ-gìn chẳng cho chạy 
buông-lung theo cảnh-vật bên ngoài, nhờ đó 
tâm bên trong mới an-định. 


- Thỉnh-ý: Thỉnh = mời; Thỉnh-ý là nhờ người 
trên cho ý-kiên. 


- Thân-hành: Thân = thân-thễ; Hành = hành- 
động. 


- Khẩu-nghiệp, Ý-nghiệp = Khẩu = miệng; Ý = ý- 
tưởng; Nghiệp = hành-động. Nghiệp có ba thứ: 
thân-nghiệp, khẫẩu-nghiệp và ý-nghiệp. Nghiệp là 
hành-động, lời nói, tư-tưởng hoặc đã qua, hoặc 
đang làm, gây ra hậu-quả khiến ta phải mang 
lầy vận-mạng tốt xấu ở cõi đời. Chính nghiệp 
dẫn-dắt ta phải tái-sanh và trôi lăn mãi trong 
Luân-hồi. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ÿ-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện rất đơn-sơ, năm vị tỳ-kheo cãi nhau 
về cách điều-phục các giác-quan. Đức Phật dạy, 
khi điều-phục các căn, căn nào cũng khó giữ, 
nhưng phải đồng thời điều-phục đủ cả năm mới 
thoát khỏi được khổ trong vòng sanh-tử lẳn- 
quân của cõi Luân-hồi lận-đận. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 360 và 361: 


Nhờ các giác-quan mà ta giao-tiếp được với 
cảnh-vật bên ngoài. Nhưng nếu để cảnh-vật lôi- 
cuốn, tâm chẳng an-định; muốn định tâm, trước 
phải biết kèềm-giữ các căn, cũng như nhà ( = 
thân-tâm) có sáu cửa, phải canh đủ sáu cửa, 
mới giữ được trộm giặc len vào. Đó là ý-nghĩa 
sâu-xa của bài Kệ số 360. 


Bài Kệ số 361 có sáu câu, chia ra hai phân: ba 
câu đầu nói về ba nghiệp: thân, miệng, ý; ba câu 
sau khen vị tỳ-kheo đã khéo tự-chế đầy-đủ ba 
nghiệp, được giải-thoát cái khổ của Luân-hồi 
(hết tái-sanh). 


HỌC TẠP: 


1.- Chế-phục mắt: đừng tưởng lầm là phải nhắm 
mắt lại, trái lại phải biết chỉ nhìn vào chỗ đáng 
nhìn, và khi thấy vật, chỉ biết đang có vật mà 
chẳng sanh lòng quá thích đeo theo, hay quá 
ghét muốn bỏ. 


2.- Điều-phục các căn là để giữ tâm an-định khi 
tiêp-xúc bên ngoài, khác hăn với thái-độ tự- 
đóng-kín như kẻ vừa mù, câm và điêc. 


(253).- Tích chuyện vị tỳ-kheo giết con thiên- 
nga. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, có 
đề-cập đến một vị tỳ-kheo khoe tài quăng đá, đã 
giết chết một con thiên-nga. 


Thuở ấy, có một vị tỳ-kheo có tài ném đá, trăm 
phát trúng cả trăm. Một hôm, cùng với bạn 
đồng-†u đang tắm gội bên bờ sông A-xi-ra, bỗng 
trông thấy hai con ngỗng trời nhởn-nhơ bơi lội 
bên dòng nước. Vị tỳ-kheo ấy khoe tài với bạn, 
bảo có thê ném trúng một con. Hai con ngỗng 
nghe tiếng người nói, quay lại nhìn và cất cánh 
bay lên. Vị tỳ-kheo lấy hòn đá cuội, ném mạnh, 


trúng vào con mắt bên trái, viên đá Xuyên qua 
đầu con ngỗng và lọt ra khỏi mắt bên mặt. Con 
vật kêu đau thương, rơi xuống chết. 


Các vị tỳ-kheo khác về thưa trình cùng Đức 
Phật. Đức Phật cho gọi vị tỳ-kheo ném đá đến 
quở-trách và chỉ dạy rằng: "Nẵy tỳ-kheo, tại sao 
lại giết chết con vật vô-tội? Một người đã gia- 
nhập Tăng-đoàn phải luôn luôn tỏ lòng Từ-bi 
đến muôn loài chúng-sanh, phải biết làm chủ 
chơn tay mình, và cả cái lưỡi hay khoe-khoang 
kial" 


Rồi Đức Phật nói lên bài Kệ sau đây: 
Người chế-phục tay chơn, lời nói, 
Tận đỉnh đâu trên cao VÒI-vọi, 

Lòng thoả-thích trong cơn thiên-định, 
Biệt đủ, sông độc-cư, trâm-tĩnh, 
Người ây xứng danh là ty-kheo. 

(Kệ sô 362.) 

TÌM HIẾU: 

A.- Nghĩa Chữ: 


- Thiên-nga = ngỗng trời, lông trắng như tuyết. 


- A-xi-ra: tên sông nây, tiếng Pali là Aciravatì. 

- Tăng-đoàn: Tăng = chữ Pali là Sangha; cứ bốn 
người trở lên tu chung với nhau thành một 
Tăng-đoàn. 


- Từ-Bi: Từ = ban vui; Bi = cứu khổ. Lòng Từ-bi 
thương cả mọi loài. 


- Chế-phục: kềm-giữ và làm chủ được. 


- Thiền-định: tu thiền, giữ tâm an-tịnh, chẳng 
xao-lãng. 

- Biết đủ: chữ Hán-Việt là tri-túc, biết vừa đủ, 
chăng ham đòi quá. 

- Sống độc-cư: Độc = ở một mình; Cư = ở. 


Người sống độc-cư tránh nơi ồn-ào, biết sống 
một mình, tính-†u nên tâm sớm an-định. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ÿ-nghĩa của Tích chuyện: 
Tích chuyện thuật lại một vị tỳ-kheo muốn khoe 


tài ném đá, trong khi đang tắm với bạn, thây hai 
con ngông, ném chêt một con. Đức Phật nghe 


được việc ấy, quỏ-†rách và dạy, tỳ-kheo phải 
làm chủ chơn tay mình, chớ khoe-khoang. 


Ý-nghĩa của Tích chuyện: vì khoe tài mà phạm 
tội sát-sanh, chăng xứng-đáng là người tu-hành 
có lòng từ-bi. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 362: 


Bài Kệ số 362 dạy người tu-hành phải luôn luôn 
giữ gìn thân-tâm cho đứng-đắn trong bốn tư-thê, 
gọi là tứ oai-nghi: nằm, ngài, đi đứng. Nằm 
ngay- ngắn chẳng ưỡn-ẹo, ngồi thẳng- -thớm 
chẳng kề dựa, đi chửng-chạc chẳng hấp- tấp, 
đứng nghiêm-chỉnh chẳng ngả- ngớn. Muốn 
xứng danh là một vị ty-kheo, còn cân phải có đủ 
các đức -tánh: biết vừa đủ, sống độc-cư và tâm 
trầm-tĩnh luôn tỉnh-giác. 


Xin phân-tách từng câu bài Kệ: 


1) "Người chế-phục tay chơn, lời nói, Tận đỉnh 
đầu trên cao vòi-vọi": sự kèm-thúc ba nghiệp: 
thân, miệng, ý được thi-hành thật kỹ-lưỡng: tay 
chơn chẳng buông lung, lời nói phải hoà-nhã, ý- 
tưởng trong đầu phải thanh-tịnh, cao-cả. 


2) "Lòng thoả-thích trong cơn thiền-định": nơi 
mọi tư-thế của thân-thể, bên trong hằng tỉnh- 
giác, theo dõi mọi cử-động, mọi lời nói, mọi ý- 
nghĩ, nên tâm mới thoả-thích an-trú trong 
chánh-niệm. 


3) "Biết đủ, sống độc-cư, tràằm-tĩnh": ba đức- 
tánh quan-trọng của người tu-hành: biết vừa đủ 
là dẹp được lòng ham muốn, sống độc-cư tránh 
chỗ ôn-ào, hằng "làm bạn" với tâm của mình, là 
giữ tâm thanh-tịnh; trầm-tĩnh, chẳng vọng-động, 
là luôn được an-nhiên, tự-tại. Ba đức-tánh đó 
đưa ta sớm đến ngưỡng cửa của Niết-Bàn, yên- 
vui và giải-thoát. 


(254).- Tích chuyện tỳ-kheo Cơ-khả-ly. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, có 
đê-cập đền vị tỳ-kheo Cơ-khả-ly. 


Thuở ấy, có vị tỳ-kheo tên Cơ-khả-ly, vì bát-mãn 
nói nhiều lời hỗn-láo với hai Tôn-giả Xá-lợi-phất 
và Mục-kiền-liên. Vì hành-vi bát-thiện này, tỳ- 
kheo Cơ-khả-ly bị đất nứt hút sa xuống đỉịa- 
ngục. Khi nghe kế lại thân-phận của Cơ-khả-ly, 
các vị tỳ-kheo nhận xét rằng, vì chẳng biết kèềm- 
giữ lưỡi của mình mà Cơ-khả-ly phải sa địạ- 


ngục. Đức Phật dạy: "Nây chư tỷ-kheo, ty-kheo 
phải kềm-chế cái lưỡi của mình, hạnh-kiểm phải 
đoan-nghiêm, tâm-tư phải bình- thản, an-định, 
chẳng để tâm buông-lung, chạy lang-thang đây 
đó." 


Rồi Đức Phật nói lên bài Kệ sau đây: 
Tỳ-kheo đã chế-phục miệng lưỡi, 
Khiêm-nhường, khéo nói, chăng thừa lời, 
Giải-thích rõ nghĩa Pháp sáng ngời, 
Ngọt-ngào thay, lời nói Ty-kheol 

(Kệ sô 363.) 

TÌM HIẾU: 

A.- Nghĩa Chữ: 


- Cơ-khả-ly: tên vị tỳ-kheo này, tiếng Pali là 
Kolàlika. 


- Bất-mãn: chẳng vừa lòng, tức-giận. 


- Tôn-giả: Tôn = tôn-kính; Giả = người. Tôn-giả 
là bực đáng kính 


- Xá-lợi-phất: tên của Tôn-giả, tiếng Pali là 
Sariputta. 


- Mục-kiền-liên: tên của Tôn-giả, tiếng Pali là 
Moggallàna. 

- Điạ-ngục: Điạ =đất, Ngục = nhà giam tù. Theo 
sự tin-tưởng trong Phật-học, kẻ làm ác khi sống, 
chết đi phải chịu hình-phạt khổ-sở và lâu-dài nơi 
cõi âm u-tối. 


- Đoan-nghiêm = đoan-trang và nghiêm-nghị, 
đàng-hoàng. 


- Chế-phục: kềm-giữ, lấy quyền làm chủ lại, sửa 
cho đúng. 


- Khiêm-nhường: biết nhún-nhường, khiêm-tồn, 
chăng phách-lôi. 


- Chẳng thừa lời: lời nói vừa đủ, chẳng dư thừa, 
chăng dài-dòng. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ÿ-nghĩa của Tích chuyện: 
Tích chuyện rất giản-dị, thuật lại việc vì bát-mãn, 


một vị tỳ-kheo có lời hỗn-láo với hai vị đại-đệ-tử 
của Đức Phật, mà bị sa điạ-ngục. Nhơn đó, Đức 


Phật dạy các tÿ-kheo phải giữ-gìn lời nói, tâm 
phải hăng tỉnh-giác. 


Ý-nghĩa của Tích chuyện: nói lời thô-ác là vi- 
phạm vào giới-luật thứ tử của người tu tại-gia. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 363: 


Bài Kệ dạy ta phải giữ-gìn miệng-lưỡi, chớ nói 
lời thô-ác. Muốn giữ gìn lời nói, trước phải giữ 
tâm cho thanh-tinh, chẳng đề tâm buông-lung, 
chạy đi lang-thang, thiếu kèm-chế mới lỡ lời nói 


quây. 


1) "Tỳ-kheo đã chế-phục miệng-lưỡi, Khiêm- 
nhường, khéo nói, chẳng thừa lời": khi biết giữ 
gìn miệng-lưỡi, trước khi nói suy-nghĩ chín-chắn 
thì lời nói sẽ dịu-dàng, khéo-léo; chẳng nói 
dông-dài chán tai người nghe, lại biết nhún- 
nhường chẳng tự khoe mình. 


2) "Giải-thích rõ nghĩa Pháp sáng ngời”: lời nói 
chín-chắn dùng giải nghĩa Chánh-pháp, sẽ rõ- 

ràng, thông-suốt, giúp cho người nghe dễ hiểu, 
dễ nhớ và dễ thì-hành theo. 


3) "Ngọt-ngào thay, lời nói Tỳ-kheol": lời nói . 
được ngọt-ngào nhờ đượm đây pháp-vị ( = đây 


ý-nghĩa tu-hành) nhẹ-nhàng chỉ dạy rõ-ràng 
đường-lôi tu-hành giải-thoát cho người nghe. 


HỌC TẠP: 


1.- Trong Kinh Thập- I[hiện, dạy mười điều lành, 
có bốn điều răn về lời nói: (1) chẳng nói dối, nói 
đúng theo Sự-thật, có sao nói vậy; (2) chẳng nói 
thêu-dệt, chẳng thêm- thắt, chẳng đặt điều "thêm 
mắm thêm muôi”; (3) chẳng nói đâm-thọc, gặp 
người. nầy nói vây, gặp người kia nói khác, để 
gây bát-hoà; (4) chẳng nói lời thô-ác, lời vô- 
nghĩa: lời thô-ác khiến người tức-giận; nói lời 
vô-nghĩa là khi ngồi lê đôi mách, kháo nhau 
chuyện hàng xóm cho vui. 


2.- "Nói là bạc, nín là vàng": lời khuyên quí: biết 
kềm cái lưỡi lại, giữ im-lặng để lắng nghe."Quay 
lưỡi bảy lần trước khi nói" vẫn còn thua "thủ 
khâu như bình" ( = miệng giữ im như miệng ... 
cái bình! ) 


(255).- Tích chuyện Trưởng lão Pháp-hi. 


Tích chuyện này giống với các Tích chuyện 
trong Tập 3, số (136) trang 431, về Trưởng-lão 
Ất-tha-đạt và số (163), trang 503, về Trưởng-lão 
Thi-sa. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳy- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, có 
đề-cập đến Trưởng-lão Pháp-Hi. 


Thuở ấy, khi nghe Đức Phật Thích-ca tuyên-bó, 
bón tháng nữa Ngài sẽ nhập Đại-Bái- Niết-Bàn, 
các vị ty-kheo còn chưa chứng- -đắc được Đạo 
và Quả, rất lo-lắng, hằng ngày cứ quanh-quần 
gần bên Đức Phật. Riêng Trưởng-lão Pháp-HÍ, 
lui về am vắng, nỗ- lực hành Thiền. Các vị tỳ- 
kheo khác cho rằng Trưởng-lão Pháp-Hï chẳng 
có lòng thương-mến Phật, mới trình lên Đức 
Phật. Khi nghe Trưởng-lão thưa-bày sự cố-gắng 
của mình để chứng được quả-vị A-la-hán, trước 
khi Đức Phật nhập-diệt, Đức Phật khen-ngợi 
thái-độ đó và khuyên các ty-kheo khác noi 
gương Trưởng-lão Pháp-Hỉ, hơn là lần-quần 
bên Phật. 


Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây, nhờ 
đó Trưởng-lão chứng-đắc được ngay quả-vị A- 
la-hán: 


Tỳ-kheo nào trú trong Chánh-pháp. 
Thoả-thích suy-tư theo Chánh-pháp, 
Tâm-niệm hằng tưởng nhớ Chánh-pháp, 
Ắt chẳng sa-đọa lìa Chánh-pháp. 


(Kệ số 364.) 
TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Trưởng-lão Pháp-Hỉ: tên vị Trưởng-lão, tiếng 
Pali là Dhammaràma. 


- Nhập Đại-Bát-Niết-Bàn: vào cảnh-giới tịch-diệt. 
Đại-Bát-Niêt-Bàn, tiêng Pali là Parinibbàna. Chữ 
Nhập-diệt có nghĩa là chết. 


- Đạo, Quả: Đạo = đường'lồi tu-hành, Pali là 
Magga; Quả = kê†-quả việc tu-hành thành-công, 
Pali là Phala. 


- Am = cốc, căn nhà nhỏ, vắng-vẻ, để tu-hành 
hay thờ-phượng. 


- A-la-hán: quả-vị thứ tư, cao nhứt, tiếng Pali là 
Arahant. Bực A-la-hán diệt xong các phiền-não, 
chứng được vô-sanh ( = chẳng còn bị tái-sanh 

trong cõi Luân-hồi nữa), vào cảnh-giới Niết-bàn. 


- Trú trong Chánh-pháp: tâm an-trú trong 
Chánh-pháp, chăng lúc nào quên Chánh-pháp. 


- Sa-đoạ: bị rớt xuống chỗ thấp-kém. 
B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ÿ-nghĩa của Tích chuyện: 


Ý-nghĩa Tích chuyện: cách tốt nhứt đề tỏ lòng 
thương- mễn người sắp mất là thực-hiện được 
lời người ấy dạy, trước khi người ấy lià đời. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 364: 


Ý-nghĩa bài Kệ rất rõ-ràng: tỳ-kheo nào thoả- 
thích an-trú trong Chánh-pháp, chắc-chắn khỏi 
bị sa-đoa. 


(256).- Tích chuyện vị tỳ-kheo muốn ngả theo 
nhóm Đê-bà-đạt-đa. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳỹ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng- pháp, có 
đề-cập đến một vị tỳ-kheo muốn ngả theo nhóm 
Đề-bà-đạt-đa. 


Thuở ấy, Đề-bà-đạt-đà vốn là em họ của Đức 
Phật, tu-hành đắc được thằn-thông, lòng sanh 
kiêu-mạn, viện cớ Đức Phật đã già-cả, yêu-cầu 
Đức Phật nhường cho y cầm đầu Tăng-đoàn. Bị 


từ-chối, Đề-bà-đạt-đa thành-lập một Giáo-hội 
mới và cũng được một số tỳ-kheo theo y. Báy 
giờ, có một vị tỳ-kheo tu-tập ở chùa Kỳ-viên, đi 
theo một người bạn đến chơi ở tu-viện của Đề- 
bà-đạt-đa và lưu lại đấy ba bốn ngày, lòng rất 
thích-thú vì được ăn ngon, ngủ kỹ, hưởng đầy- 
đủ mọi tiện-nghi vật-chát. Các bạn đồng-tu thưa 
trình sự-việc lên Đức Phật. Đức Phật cho gọi vị 
tỳ-kheo ấy đến, quở-trách và dạy: "Này tỳ-kheo, 
mặc dầu chưa theo hẳn với Đề-bà-đạt-đa, 
nhưng thái-độ của ông xem ra như là đồ-đệ của 
y. Một tỳ-kheo đứng-đắn chẳng hề ham lợi- 
dưỡng, phải biết đủ với những gì mình đi khất- 
thực được và chẳng hề ganh-tị với những người 
được cúng-dường nhiều. Tham-lam và ganh-tị 
trong lòng khiến ta chẳng đắc được định-tâm khi 
hành Thiền, thì biết đến bao giờ chứng được 
đạo-quả Niết-Bàn." 


Rồi Đức Phật mới nói lên hai bài Kệ sau đây: 


Chẳng khinh-rẻ những gì mình lãnh-thọ, 
Chẳng hờn-ganh kẻ khác được người cho. 
Tỳ-kheo còn ganh hiền ghét ngỏ, 

Hành thiền, chẳng đắc định bao giờ. 

(Kệ số 365.) 


Tuy nhận ít mà chẳng hề chê, 


Sống thanh-tịnh đúng bề Chánh-mạng, 
Chẳng lười-nhác nên được lời xưng-tán 
Của Chư Thiên gởi đến vị Tỳ-kheo. 

(Kệ số 366.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Đề-bà-đạt-đa: anh của Tôn-giả A-nan, em họ 
của Phật Thich-ca, tên tiếng Pali là Devadatta. 
Tánh hay kiêu-mạn, Đằ-bà-đạt-đa chống-đối với 
Đức Phật Thích-ca, lập một Giáo-hội khác, phá 
sự hoà-hợp giữa chư Tăng. 


- Thần-thông = khả-năng đặc-biệt có được nhờ 
tu định-lực cao, như bay bông trên không, đi 
được trên mặt nước, v.v. 


- Kiêu-mạn = kiêu-căng, ngã-mạn, tự coi mình 
hơn mọi người. 


- Lợi-dưỡng = các mối lợi để nuôi-dưỡng; ý nói 
các phâm-vật được hiên-tặng đê nuôi mạng 
sông. 


- Đạo-quả Niết-Bàn = đường-lôi tu-hành đưa 
đên cảnh-giới tịch-diệt hãng an-vui. 


- Lãnh-thọ = nhận lãnh của hiến-tặng. 


- Hờn-ganh = ganh-ti, cà-nanh, đòi bằng hay 
hơn kẻ khác. 


- anh hiền ghét ngỏ = ganh-ghét những người 
hơn mình. 


- Hành-thiền = tu Thiền. 


- Đắc định = khi tu Thiền, tâm trở nên vắng-lặng, 
an-tinh. 


- Chánh-mạng: Chánh = chơn-chánh, đứng- -đắn; 
Mạng = mạng sống. Chánh-mạng là lối mưu- 
sanh đứng-đắn bằng nghằ-nghiệp chơn-chánh. 
Chánh-mạng là một ngành trong Bát-Chánh- 
đạo. 

- Xưng-tán = khen ngợi. 
- Chư Thiên = các bực trên cõi Trời. 
B.- Nghĩa Ý: 


(1) Ÿ-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện thuật lại việc một tỳ-kheo ở chùa 
Kỳ-viên đến tu-viện riêng của Đề-bà-đạt-đa, thấy 
thoả-thích trong việc thọ-hưởng các tiện-nghi 
vật-chất và các phẩm-vật được cúng-dường ở 
đấy. Vì Đề-bà-đạt-đa chống-đối Đức Phật, gây 
chia-rẽ trong Tăng-đoàn, nên các vị đồng-tu mới 
trình sự-việc lên Đức Phật. Đức Phật quở trách 
vị tỳ-kheo kia và dạy, chẳng nên ganh-tị với 
người được cúng-dường, chớ tham lợi-dưỡng, 
thì hành Thiền mới đắc được định-tâm, mau 
chứng được đạo-quả Niết-Bàn. 


Ý-nghĩa của Tích chuyện: đừng theo con đường 
ham-mê lợi-dưỡng mà sanh tâm ganh-tị với các 
bực được cúng-dường. 


(2) Ý-nghĩa của hai bài Kệ số 365 và 366: 


Cả hai bài Kệ nói về thái-độ của tỳ-kheo đối với 
vân-đề lợi-dưỡng: chẳng khinh-chê những gì 
mình được hiến-tặng, chẳng ganh-tj với bạn 
đồng-tu được cúng-dường. 


Phân-tách bài Kệ số 365: 
1) "Chẳng khinh-rẻ những gì mình lãnh-thọ”: 


chẳng nên chê-bai các món đi khất-thực được, 
vì thức-ăn chỉ là một "món thuôc”" đề trị bịnh đói 


của mình, chớ chẳng phải để cho khoái-khẩu 
(ngon miệng) 


2) "Chẳng hờn-ganh kẻ khác được người cho”: 
chăng phân-bì, so-đo với người được tặng 
nhiêu, còn mình thì được cho ít. 


3) "Tỳ-kheo còn ganh hiền ghét ngỏ, Hành thiền, 
chẳng đắc định bao giờ": Tạo sao chẳng đắc 
định được? Vì trong tâm còn vấn-vương sự so- 
đo, sự ganh-ghét, chẳng an-tịnh được mà đắc 
định. 


Phân-tách bài Kệ số 366: 


1) "Tuy nhận ít mà chẳng hề chê": đây là vị tỳ- 
kheo tri-túc, biết vừa đủ, chẳng ham-muốn đề 
đòi hỏi thêm. 


2) "Sông thanh-tịnh đúng bề Chánh-mạng”: 
Chánh-mạng của tỷ-kheo là theo hạnh khẩt-sĩ, 
xin được bao nhiêu, sống với bấy nhiêu. 


3) "Chẳng lười nhác nên được lời xưng-tán, 
Của chư Thiên gởi đến vị tỳ-kheo": siêng-năng 
hành Thiền chẳng hề lười nhác, nên vị tỳ-kheo 
được chư Thiên khen ngợi. 


(257).- Tích chuyện người bố-thí hoa-quả đầu 
mùa. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, có 
đề-cập đến người nông-phu Bà-la-môn thường 
đem ra bố-thí hết hoa-quả đầu mùa vừa gặt hái 
được. 


Thuở ấy, có một người Bà-la-môn theo nghề 
làm ruộng, thường đem hết những gì gặt-hái 
được vào đầu mùa ra bố-thí. "Đầu muà" đối với 
ông ấy có bón nghĩa, là: số lúa vừa gặt-hái 
được, SỐ gạo vừa giã và sàng xong, sô cơm 
vừa nấu chín, và phân ăn trên dĩa sắp đem ra 
dùng. Một hôm, vợ chồng ông đang ăn sáng, 
bỗng có Đức Phật và chư Tăng đến khất- thực. 
Chồng ngồi quay mặt vào trong, còn vợ ngồi 
ngó ra, trông thấy các ty-kheo, mới đứng án mặt 
chồng, che khuất Đức Phật. Bà ta nghĩ, nếu 
chồng mình trông thầy Đức Phật, sẽ Dưng hết 
phân ăn ra dưng-cúng, bà ta lại phải vào bếp 
nâu-nướng nữa cho chồng ăn. Bà bước ra cửa, 
đến gần bên Đức Phật, nói nho-nhỏ: "Bạch 
Ngài, hôm nay con chẳng có chỉ để cúng- 
dường, xin Ngài đi đến nơi khác." Đức Phật 
lãng-lặng, chẳng nói gì, chỉ lắc đầu. Thấy cử-chỉ 
đó, người đàn-bà bỗng bật lên tiếng cười. 


Người chồng quay lại, nhìn thấy Đức Phật, vội 
chạy ra, tạ lỗi rối rít: "Bạch Thế-tôn, xin Thế-tôn 
tha lỗi cho vợ con và nhận dĩa thực-phẩm này, 
con vừa mới dùng có mấy muỗng." Đức Phật 
ôn-tồn đáp: "Này Bà-la-môn, ta vui lòng nhận 
mọi thức ăn, dầu đã được ăn dở, hay đã ăn hết 
phân-nửa, hoặc cả khi chỉ còn lại một muỗng 
thôi." Nghe Phật nói, người Bà-la-môn rất ngạc- 
nhiên mà cũng rất Sung-sướng được cúng- 
dường Đức Phật. Ông mới thưa hỏi: "Bạch Thế- 
tôn, thế nào mới xứng-danh là một vị tỳ-kheo?" 
Đức Phật dạy: "Này Bà-la-môn, thân này gọi là 
sắc, tâm này gọi là danh; vị tỳ-kheo xứng-danh 
chẳng hề mê-luyến danh-sắc." 


Rồi Đức Phật nói lên bài Kệ sau đây, nhờ đó mà 
vợ-chông người nông-phu chứng được quả-vị 
thứ ba là A-na-hàm: 


Đối với thân-tâm là danh-sắc, 
Ta và 'của Ta chẳng thắc-mắc, 
Chẳng lo-âu những gì chưa đắc, 
Đó mới xứng danh là Ty-kheo. 
(Kệ số 367.) 


TÌM HIẾU: 


A.- Giải-nghĩa: 


- Bà-la-môn: giai-cấp †u-sĩ trong xã-hội xưa Ở 
Ấn; tiếng Pali là Brahmana. Có bốn giai-cấp xưa 
Ở Ấn- độ: (1) Bà-la-môn; (2) Sát-đế-lợi (Khattiya), 
vua, quan; (3) Phệ-xá (Vessa), buôn-bán; 4) 
Thủ-đà-la (Sudda), nông-phu, công-nhơn. 


- Khát-thực: Khất = đi xin; Thực = ăn. Khát-thực 
là giới-luật nhà Phật, buộc tỳ-kheo chẳng được 
có nghề riêng đề sanh-sống, phải đi xin ăn để 
dẹp lòng tự-ái, và có dịp gặp dân-chúng để dạy 
giáo-lý . 


- Thế-tôn: Thê = thế-gian; Tôn = tôn-kính. Thế- 
tôn chỉ Đức Phật là bực được cả thê-gian tôn- 
kính. 


- Cúng-dường: đọc trại chữ cung-dưỡng, cung- 
câp đề nuôi-dưỡng. 


- A-na-hàm: quả-vị thứ ba, tiếng Pali là 
Anàgàmi, dịch là Bât-Lai, chăng còn phải sanh 
lại ở cõi người nữa. 


- Danh-sắc = thân-tâm; danh là tên, tâm; sắc là 
vật-chât, thân-thê. 


- Tỳ-kheo: tiếng Pali là BhikkhU, âm là bí-sô, 
dịch là khât-sĩ, tu-sĩ theo đạo Phật, phải tuân 
hành 250 điêu giới-luật. 


- Của Ta: chữ Hán-Việt là Ngã-sở (Ngã = ta; Sở 
= chô), tức là những gì thuộc về của Ta, như 
thân của ta, nhà của ta, con cái của ta. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ÿ-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện thuật lại vợ-chồng người Bà-la-môn 
đang ăn sáng, Đức Phật đến khất-thực. Người 
vợ đứng án che chẳng cho chồng tháy Phật. 
Nhưng người chồng biết được, đem dưng cả 
diã thực-phâm. Đức Phật nhơn đó dạy họ, chớ 
nên mê-luyến thân-tâm quá đáng, đừng bám-víu 
quá chặt vào "Ta" và "của Ta”. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 367: 


Bài Kệ nầy định-nghĩa, thế nào mới xứng-đáng 
là một vị tỳ-kheo: chẳng mê-luyến danh-sắc ( = 
thân-tâm); chẳng bám-víu vào "Ta" và "của Ta". 
Đây là nguyên-tắc Vô-ngã, cửa cuối-cùng trong 
ba cửa giải-thoát (tam giải-thoát-mồn) là: vô- 
thường, khổ và Vô-ngã. 


Sao gọi Thân-tâm là Danh-Sắc? Thân này tạm 
thời có hình-dạng là do các yêu- tố vật-chất 
(Sắc) hoà-hợp lại tạo nên, ngày kia sẽ tan rã. 
Tâm này biến chuyên luôn, chỉ có tên (Danh) mà 
chẳng có 2??? 


(258).- Tích chuyện mẹ của Trưởng-lão Sơn-na. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Ky-. 
viên, nước Xá-vệ, trong kỳ giảng-pháp, có đê- 
cập đên người mẹ của Trưởng-lão Sơn-na. 


Thuở ấy, ở thành Cưu-ra-ga, có một vị phu- 
nhơn rất giàu-sang sanh được một người con 
trai, tên là Sơn-na, đi tu từ lúc còn nhỏ. Một 
hôm, tỳ-kheo Sơn-na đi ngang qua làng cũ. Bà 
mẹ hay tin, mướn người dựng một đài cao và 
rộng, tổ-chức một buổi lễ bố-thí thật lớn để 
mừng con và mời dân-chúng tối đến để nghe 
Trưởng-lão Sơn-na giảng pháp. Tối hôm ấy, vị 
phu-nhơn cùng với tất cả thân-nhơn trong nhà 
đến dự, chỉ lưu lại một đứa tớ gái nhỏ trông nom 
cửa nhà. 


Báy giờ, có một bọn cướp đông người gần trăm 
tên, thừa cơ nhà vắng, mới đến cướp-bóc. Tên 
đầu-đảng lại đến đài giảng-pháp, ngồi gần vị 


phu-nhơn để canh-chừng, với ý-định gây cản- 
trở, nếu phu-nhơn bắất-thần trở về. Đến nửa 
đêm, đứa tớ gái chạy đến đài, thưa với phu- 
nhơn, rằng nhà bị trộm-cướp vào. Phu-nhơn 
đang chăm-chú nghe pháp, quay lại bảo nó: "Cứ 
mặc kệ chúng, con trở về đi, đừng làm rộn, để 
bà nghe pháp." Con bé vâng lời ra về; lát sau, 
nó trở lại thưa: "Bà ơi, bọn trộm đang lấy hết 
các choé bạc ở nhà ngang rồi!" Vị phu-nhơn 
quở nó: "Sao con cứ làm rộn bà, ai muốn lấy gì 
cứ lấy, con để yên cho bà nghe pháp, về đi." 
Đứa tớ chẳng dám cãi lời, bước đi; độ nửa giờ 
sau, nó hộc-tốc chạy trở lại: "Bà ơi, bọn cướp 
phá cửa phòng riêng của bà, khuân hết vòng 
vàng, ngọc-ngà, châu-báu rồi!" Vị phu-nhơn 
quắc mắt bảo nó: "Mây thật chẳng biết nghe lời 
bà, cứ theo làm bà chẳng chú-ý đến hết bài 
pháp. Về ngay đi, còn mất gì bà cũng chẳng 
cần!" Tự đầu hôm, tên chúa đảng đã nghe rõ 
từng lời của vị phu-nhơn, anh ta rất ngạc-nhiên, 
bỗng tỉnh- ngộ, ta cướp giựt bát-lương như thé, 
rồi sẽ bị quả-báo không sai. Biết đâu lại bị sét 
đánh bễ đầu, hay bị đất nứt sa vào địa-ngục. 
Anh ta liên chạy đi, hét đồng- -bọn đem trả lại hết 
tài-vật, rồi cả lũ đến đài giảng-pháp, qùi xuống 
lạy xin lỗi vị phu-nhơn. Bài pháp vừa dứt, 
Trưởng-lão Sơn-na vừa bước xuống đài, cả bọn 
cướp đến xin cải tà qui chánh. 


Hôm sau, Trưởng-lão dẫn cả trăm tên đầu trộm 
đuôi cướp đang ăn-năn bước theo sau, đến 
chùa Kỳ-viên, xin xuất-gia tu-hành. Đức Phật tuỳ 
căn-cơ mỗi người mà nói lên chín bài Kệ sau 
đây: 


Tỳ-kheo, tâm từ-bi an trú, 
Tín-thành hành giáo-pháp Phật-đà; 
Cảnh tịch-tĩnh Niết-bàn thành-tựu, 
Các hành hữu-lậu được an-hoà. 
(Kệ số 368.) 


Thuyền rỗng-không này ví tắm thân, 
Tỳ-kheo mau tát cho khô nước, 

Hãy dập tắt ngay lửa tham-sân, 
Thuyền nhẹ đi nhanh đến Niết-bàn. 
(Kệ sô 369.) 


Cắt đứt NĂM là ngũ độn-sử, 
Dứt bỏ NĂM là ngũ lợi-sử, 
Trau-dồi NĂM là ngũ-lực, 
Vượt khỏi NĂM là ngũ phược, 
Đó gọi là bực "Vượt Bộc-lưu”. 
(Kệ số 370.) 


Tỳ-kheo, hãy hành thiền tinh-tấn, 
Chớ thả tâm quanh-quân thú vui. 


Phóng-dật, nuốt hòn sắt nóng đỏ, 
Lửa điạ-ngục thiêu, chớ than khôi 
(Kệ số 371.) 


Chẳng có định-tâm nơi người thiếu trí, 
Chẳng có trí nơi kẻ thiếu định-tâm. 

VỊ nào được cả hai: định, huệ, 

Vị Ấy kề bên bệ Niết-bàn. 

(Kệ số 372.) 


Tỳ-kheo đến ân nơi vắng-vẻ, 
Tâm-tư thường lặng-lẽ an-nhiên. 
Chứng thông Giáo- -pháp hành thiền, 
Hưởng nguôn phỉ-lạc siêu-nhiên thoát trần. 
(Kệ sô 373.) 


Mỗi khi quán-tưởng và thấu rõ 
Các uân khởi-sanh rồi hoại-diệt, 
Phi và lạc, tỳ-kheo hưởng-thọ, 
Chỉ bực Bát-tử mới được biết. 
(Kệ số 374.) 


Đây là chỗ bắt đầu nỗ-lực, 
Tỳ-kheo có trí, biết tri-túc, 

Các giác-quan đều được thu-thúc, 
Giới-luật căn-bản luôn nghiêm-trì. 
(Kệ số 375.) 


Bạn hiền gần-gũi khéo kết thân, 

Đúng chánh- mạng, cử chỉ đoan-trang, 
Do đó, thắm-nhuân trong phỉ-lạc, 
Phiền- não sớm dứt, hướng Niết-bàn. 
(Kệ số 376.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Sơn-na: tên vị Trưởng-lão này, tiếng Pali là 
S0na. 


- Cưu-ra-ga: tên thành nây, tiếng Pali là 
Kuraraghara. 


- Tỉnh-ngộ = nhờ suy-nghĩ biết trước mình đã 
lâm, nay sửa lại. 


- Bát-lương: Bất = chẳng; Lương = tốt. Bất- 
lương là chăng ngay. 


- Quả-báo: Quả = kết-quả, hậu-quả; Báo = báo 
ứng. Hễ làm điều lành, hưởng được lành, gọi là 
được quả-báo tốt. Ác-báo thì ngược lại. 


- Cải tà qui chánh: Cải = sửa lại; Tà = quấy; Qui 
= theo vê; Chánh = đúng, phải. Cải tà qui chánh 
là bỏ điều quấy đề theo điều lành. 


- Xuất-gia: Xuất = ra khỏi; Gia = nhà. Xuất-gia là 
bỏ đời sông có gia-đình trong xã-hội, vào chùa 
ổi †Uu. 


- Căn-cơ: tâm-tánh hay trí-huệ riêng-biệt của 
mỗi người. 


- Từ-bi: Từ = ban vui; Bi = cứu-khổ. Tâm từ-bi 
rộng thương mọi loài. 


- Tín-thành: Tín = tin-tưởng; Thành = thật-tình. 
Tín-thành là lòng tin. 


- Phật-đà: tiếng Pali là Buddha; Phật là giác, là 
hiệu biệt rõ. 


- Tịch-tĩnh: Tịch = vắng; Tĩnh = yên-lặng. 


- Các hành hữu-lậu: chữ Hành dịch nghĩa chữ 
Pali sankhàra, nghĩa rất rộng, ở đây, chỉ xin lây 
một nghĩa hẹp là các hiện-tượng tâm-linh bên 
trong tâm; chữ hữu-lậu, hữu là có; lậu là (chất 
dơ) rỉ chảy ra. Các hành hữu-lậu nếu được hiểu 
gọn là phần tâm-linh bên trong bị nhiễm-ô thành 


các phiền-não như tham-sân, si, v.v., bộc lộ ra 
bằng các hành-động, lời nói, hay ý-tưởng chẳng 
lành. “Các hành hữu-lậu được an-hoà”", là giữ 
cho thân-tâm được quân-bình, tính-lặng. 


- Ngũ độn-sử = năm món kết-sử thấp (kết = 
buộc; sử = sai khiến): (1) thân-kiến, chấp Thân 
làm Ta; (2) nghi, chẳng tin Chánh-pháp; (3) giới- 
cắm-thủ, tin theo các nghi-thức cúng-tế tà-đạo; 
(4) tham; (5) sân, 


- Ngũ lợi-sử = năm món kết-sử cấp cao: (1) sắc- 
ái-kết, mê-luyến cảnh sắc-giới; (2) vô-sắc ái, 
mê-luyến cảnh vô-sắc-giới; (3) mạn, kiêu-căng; 
(4) trạo, giao-động, bốồi-rối; (5) vô-minh, si-mê, 
ngu-tối. 


- Ngũ lực = năm sức mạnh tinh-thần: (1) tín-lực, 
niềm tin vững; (2) tinh-tân-lực, nỗ-lực, cố-gắng; 
(3) niệm-lực, suy-nghĩ để phá các ác-kiến; (4) 
định-lực, tâm an-định phá các vọng-tưởng; (5) 
huệ-lực, trí sáng phá sự ngu-tối. 


- Ngũ phược: (Phược = lấy dây mà trói buộc) = 
năm sự trói-buộc; đó là: tham, sân, si, mạn và 
tà-kiên. 


- Vượt Bộc-lưu: Bộc-lưu là thác nước, từ trên 
cao cứ đỗ xuống mãi. Bực Vượt Bộc-lưu là 
hàng Thánh đã phá mười kết-sử, dẹp năm sự 
trói-buộc, được năm sức-mạnh, tóm lại, đã giác- 
ngộ và giải-thoái. 


- Phóng-dật = lười-biêng, buông-lung, chẳng cố- 
găng. 


- Kê bên bệ Niết-bàn: đến nơi ngưỡng cửa ( = 
bệ) của Niêt-bàn. 


- Phỉ-Lạc: = niềm vui sướng. Phỉ, dịch chữ Paii 
Piti, niễm vui khi ngôi thiên đặc định. Lạc là các 
thú-vui, ở đây, chỉ thú vui tinh-thân. 


- oiêu-nhiên: Siêu = vượt lên trên; Nhiên = tự- 
nhiên; Siêu-nhiên là khác với thê-tục, trân-thê; 
Thoát trân là vượt cảnh thường-tình. 


- Quán-tưởng: khi ngôi định tâm, suy-nghĩ sâu- 
xa vê một đê-tài. 


- Uẫn: còn gọi là ấm, nghĩa là tập-hợp chung lại 
và che mờ. Thân-tâm con người có năm uân: 
sác, thọ, tưởng, hành và thức. 


- Bất-tử: Bát = chẳng; Tử = chết. Bực Bất-tử là 
bực đã chứng được vô-sanh, chăng còn sanh 
lại nữa nên chăng hê chêt đi.( Bực A-la-hán) 


- Tri-túc: Tri = biết; Túc = đủ. Tri-túc là biết vừa 
đủ, chẳng đòi thêm. 


- Thu-thúc: kềm-giữ, nhiếp-phục, điều-phục. 


- Nghiêm-trì: Trì = giữ-gìn; Nghiêm-trì là tuân 
theo cân-thận. 


- Chánh-mạng: Chánh = chơn-chánh; đứng-đắn; 
Mạng = mạng sống. Chánh-mạng là cách mưu- 
sanh đứng-đắn bằng nghề chơn-chánh. 

- Đoan-trang = nghiêm-trang và đứng-đắn. 

- Niết-Bàn: tiếng Phạn Nirvana; Pali Nibbàna, 
tâm-trạng người dứt phiên-não, lìa mọi ham- 
muôn, chứng được vô-sanh, sông tự-tại. 

B.- Nghĩa Ý: 

(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện thuật lại một vị phu-nhơn chăm-chú 
nghe Pháp, chăng thèm lưu-tâm đên việc nhà 


đang bị trộm-cướp. Ý-nghĩa rất hứng-thú của 
Tích chuyện là thái-độ của vị phu-nhơn chẳng 
màng việc mất cả tài-sản, chỉ lo theo dõi bài 
giảng-pháp, đã làm thức-tỉnh được tên chúa- 
đảng khiến y và đồng-bọn biết cải-tà qui-chánh. 


(2) Ý-nghĩa các bài Kệ từ số 368 đến số 376: 
Mặc dầu các bài Kệ được Đức Phật đọc đề dạy 
các tÿ-kheo, nhưng người tu tại-gia cũng có thê 
học-tập theo. Đê tiện phân-tách chín bài Kệ, xin 
sắp xêếp lại thành ra ba nhóm: 


- Nhóm 1) Bốn bài dành cho người mới bắt đầu 
tu: sô 375, 376, 368 và 369; 


- Nhóm 2) Bốn bài khuyên tu Thiền: số 371, 372, 
373 và 374. 


- Nhóm 3) Một bài dành cho bực thượng-căn: số 
3/0. 


Nhóm †: 


Bài Kệ số 375: đây là bài Kệ quan-trọng, chỉ rõ 
khi mới vào †u phải làm những gì trước: 


(a) có trí, tức là phải siêng-năng học-hỏi giáo-lý; 


(b) biết tri-túc, tức là dẹp bỏ mọi đòi hỏi, biết vừa 
đủ; 


(c) các giác-quan đều được thu-thúc, tức là 
kêm-giữ mát, tai, mũi, lưỡi, thân, chăng đua đòi 
chạy theo cảnh-vật bên ngoài; 


(d) giới-luật căn-bản luôn nghiêm-trì, tức là theo 
đúng thật kỹ-lưỡng mọi điều ngăn-cắm, tự đặt 
mình trong vòng kỷ-luật khắt-khe, đề buộc thân- 
tâm vững tiến trên đường tu-tập. 


Bài Kệ số 376: dạy phải noi gương theo những 
gì đê tu-tập: 


(a) gần-gũi, kết thân với bạn hiền: được khuyên- 
nhủ làm điêu lành, được an-ủi khi lo-lãng, được 
vui khi cùng tu với nhau; 


(b) đúng Chánh-mạng: nếu xuất-gia, theo đúng 
hạnh kháất-sĩ, dẹp được lòng tự-ái, ngã-mạn khi 
đi xin; nếu tại-gia, làm tròn nhiệm-vụ trong khi 
hành-nghề chơn-chánh; 


(c) cử-chỉ đoan- -trang: trong các oai-nghi: đi, 
đứng, nằm, ngồi, nói và nín, đều nghiêm-trang, 
tập theo cách của người bạn hiền đi trước; 


(d) phiền-não dứt, được phỉ-lạc, hướng đến 
Niết-bàn: nhờ có bạn hiền cùng tu, nên phiền- 
não sớm dứt, được niềm vui thanh-cao, hướng 
đ2?? (c) sớm chứng được cảnh tịch-tĩnh Niết- 
bàn, nhờ các hành hữu-lậu ( = các phiền-não 
nơi thân-tâm) trở nên an-hoà: đây là kết-quả từ- 
từ trên bước đường tu-†ập, vui mà nhận thấy 
mình có tiến-bộ. 


Bài Kệ số 369: đây là bài Kệ nên học thuộc lòng, 
vì hình-ảnh "chiếc thuyền rỗng-không" đáng ghi- 
nhớ mãi trong tâm-khảm: 


(a) Thuyền rỗng- không nầy ví tắm thân: thân- 
tâm nây do năm uân tạm hợp, sẽ tan-rã, nên xét 
kỹ mà thấy nó thật là rỗng-không; 


(b) Tát cho khô nước tức là dập tắt ngay lửa 
tham, sân: thuyền khô nước trở nên nhẹ-nhàng, 
thân-tâm dẹp sạch tham-sân trở nên thanh-tịnh, 
đó là điều-kiện tốt để sớm chứng được cảnh 
Niết-bàn; 


(c) Thuyền nhẹ đi nhanh đến Niết-bàn: hình-ảnh 
ngôi thuyên đi nhanh đên Niêt†-bàn rât ư là ... 
thơ-mộng. 


Tóm lại, các bài Kệ thuộc nhóm 1 đặt căn-bản 
cho việc bắt đầu tu-tập: niềm tin vững-chắc, 
giới-luật nghiêm-trì, kết thân bạn hiền, phát tâm 
Từ-Bi, dẹp lòng tham-sân. 


Nhóm 2: ghi rõ các bước để tu Thiền: 


Bài Kệ số 371: bước đầu tu Thiền là tập gom 
Tâm lại, tức là hêt sức đên sự giác-ngộ và giải- 
thoát của Niêt-bàn. 


Bài Kệ sô 368: dạy hai đức-tánh căn-bản của 
người tu-hành: tâm Từ-Bi và niêm tin vững- 
chắc: 


(a) Tâm an-trú trong Từ-Bi: luôn luôn đem 
nguồn vui đến cho mọi người, cứu khổ cho mọi 
loài; 


(b) Tín-thành theo giáo-pháp Phật-đà: Tâm Bồ- 
đề thật kiên-cố, dẹp mọi nghi-ngờ, tránh được 
sự thối-chí; 


chú-ý và tập-trung tư-tưởng. 
(a) ...hành Thiền tinh-tân, chớ thả Tâm quanh- 


quân thú-vui: theo dõi hơi thở, giữ chánh-niệm 
và tỉnh-giác thì Tâm phải ngừng lại, chăng thê 


nào chạy lang-thang theo thú-vui bên ngoài 
được; 


(b) Phóng-dật, nuốt hòn sắt nóng đỏ, Lửa địạ- 
ngục thiêu, chớ than khổ!: Tỳ-kheo nhận của bố- 
thí mà chẳng lo tu-hành, phóng-dật, lười- biếng 
thì sẽ sa điạ-ngục, nuốt sắt nóng đỏ, uông nƯỚC 
đồng sôi. Người tại-gia tu thiền mà giải-đãi, lúc 
tu lúc không, sẽ bị ngoại-cảnh lôi-cuôn theo các 
thú-vui vật-chất thâp-kém, khiến sa vào cõi ác 
khi tái-sanh. Đây là lời Phật cảnh-cáo cho cả 
xuất-gia và tại-gia. 


Bài Kệ số 372: tu Thiên đắc được Định và Huệ, 
tiên đên cảnh giác-ngộ và giải-thoát của Niêt- 
bàn. 


(a) Chẳng có định-tâm nơi người thiếu trí: người 
thiếu trí khi tu Thiền chẳng biết cách gom tâm lại 
để kéo dài sự chú-ý, thì làm sao mà tâm an-định 
được; 


(b) Chẳng có trí nơi người thiếu định-tâm: điều 
nây dễ thầy, vì người để tâm chạy lang-thang, 
chẳng chú-ý, làm sao nhìn rõ, thấy rõ, biết rõ 
cho được, đó chẳng phải thiếu trí hay sao; 


(c)... được cả hai Định, Huệ, ... kè bên bệ Niết- 
bàn: Tâm an-định, Trí-huệ phát-sáng, thấy đúng 
đường-lối tu-hành, thì ngày chứng được Niết- 
bàn đã gần kề. 


Bài Kệ sô 373: phương-cách tập Thiền, chọn 
nơi văng-vẻ. 


(a) Tỳ-kheo đến ân nơi vắng- vẻ: Đức Phật 
thường khuyên tỷ-kheo nên vào rừng vắng để 
dễ tu Thiền; ngày nay ta có thể chọn căn phòng 
vắng, vào giờ thuận-tiện sáng sớm, hay khuya 
trước khi đi ngủ, tâm dễ lắng yên, chẳng bị 
ngoại-cảnh chi-phồi; 


(b) Tâm-tư thường lặng- lẽ an-nhiên: đến nơi 
văng chưa đủ, tâm còn phải vắng nữa, phải 
lặng-lẽ nữa, mới đủ điều-kiện để tập Thiền. Tâm 
lặng-lẽ cách nào? Dẹp bỏ hết mọi ý- nghĩ vẫn- 
vơ, đuôi hết các ý-nghĩ giận người nầy, thương 
người kia, ganh-tị với bạn-bè, v.v. 


(c) Chứng thông giáo-pháp hành-thiền: tu Thiền, 
nên có Thầy hướng-dẫn, chẳng những tránh 
được các đường tẻ, khỏi lọt vào tà-kiến, tà-định, 
mà còn biết những điểm còn thiếu-sót để sửa- 
chữa. 


(d) Hưởng nguồn phí-lạc siêu-nhiên thoái trần: 
trong khi ngôi Thiền, quên được các mối lo-âu 
nơi cuộc sống thế-tục, chính giờ phút đó là đang 
hưởng nguồn phỉ-lạc, vui-sướng vì tâm-trí được 
nhẹ-nhàng. 


Bài Kệ số 374: cách quán-tưởng khi ngồi Thiên. 


(a) Mỗi khi quán-tưởng thấu rõ, Các uân khởi- 
sanh rồi hoại-diệt: đây là chọn đề-tài quán- 
tưởng về thân-tâm ngũ-uầân. Ngồi Thiền, khi tâm 
bắt đầu an-định, nhờ sức quán-tưởng mạnh ( = 
chú-tâm), chiêu soi được các khía-cạnh của đề- 
tài, lần-lượt nhận ra được chơn-lý. Trong đề-tài 
quán thân-tâm ngũ uẩẫn, nhìn biết rõ sự khởi- 
sanh của các ý-tưởng bên trong, sự kéo dài 
trong khoảnh-khắc và sự biến mất của chúng, 
đó là theo dõi được sự khởi-sanh và hoại-diệt 
của một ý-tưởng trong tưởng-uẩn. Với kinh- 
nghiệm, sẽ chứng tánh-cách vô-thường, vô-ngã 
của mỗi uẫn, mà nhận ra thân-tâm năm uẫn vốn 
rỗng-không. 


(b) Phỉ và lạc, tỳ-kheo hưởng-thọ, Chỉ bực Bát- 
tử mới được biết: Chứng được định-tâm, hành- 
giả cảm thấy thân-tâm nhẹ-nhàng, thắm nhuân 
một niềm vui thanh-khiết, đó là phi. Vì biết rõ 
trong thời gian tịnh-tu, tâm rỗng-rang, chẳng 


vướng-bận lo-lắng, ưu-phiền, đó là sự vắng-mặt 
của Khổ, tức là đang hưởng Lạc, vui vì hết khổ 
trong lúc ấy. Kéo dài được tâm-trạng thanh- 
thản, an-nhiên này, là các bực đã chứng được 
các quả vị Thánh, gọi là bực Bất-tử ( = hết bị tái- 
sanh.) 


Tóm lại, đường lối tu Thiền: chọn nơi vắng-vẻ, 
dọn sạch Tâm, chú-ý mạnh, quán-tưởng sâu, 
đặc định, và huệ sẽ chói-sáng. 


Nhóm 9: 


Bài Kệ sô 370: dành cho bực căn-cơ cao, dạy 
phải dẹp mười kêt-sử, vượt qua năm dây ràng- 
buộc, trau-dôi năm sức mạnh tinh-thân. 


(a) Cắt đứt năm độn-sử: trong số này, có ba kết- 
sử chẳng quá khó vượt qua, đê chứng được 
quả thứ nhứt là Tu-đà-huờn: đừng chấp chặt 
vào thân; dứt nghi về Chánh-pháp; bỏ mọi mê- 
tín tà-đạo. 


(b) Dứt bỏ năm lợi-sử: năm lợi-sử khó dẹp là vì 
thiếu sự quân-bình giữa định và huệ: giữ định, 
huệ bằng nhau, nhờ giới phụ giúp vào, sẽ chiến- 
thắng nốt năm lợi-sử. 


(c) Bực "Vượt Bộc-lưu” là bực Thánh đã vượt 
qua được thác gành, nhờ trau-dồi năm sức- 
mạnh, để dẹp năm dây trói-buộc. Kê ra thì 
nhiều, 5x4 món tất cả, người tu tại-gia chỉ cần 
nhớ ba món độc: tham, sân, si, dồn nỗ-lực đề 
tiêu-diệt chúng là được kề bên Niết-bàn. 


(259).- Tích chuyện các vị ty-kheo nhìn hoa lài 
rơi trong khi ngôi Thiên. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳỹ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp có 
đề-cập đến các vị tỳ-kheo nhìn hoa lài rơi rụng 
trong giờ tập Thiền. 


Thuở ấy có năm trăm vị tỳ-kheo được Đức Phật 
chỉ-dạy cho mỗi người một đề-tài thiền- -quán, 
liền đi vào rừng vãng, nỗ-lực tu-tập Thiền-định. 
Nơi đây, họ nhìn thầy các bông hoa lài nở tươi- 
đẹp vào buổi sáng, rồi đến chiêu thì tàn-tạ, lả-tả 
rơi khỏi cành. Trông thấy cảnh ấy, các vị tỳ-kheo 
mới cố-gắng dẹp bỏ mọi lậu-hoặc trong tâm, 
cũng như cành lài rũ bỏ các bồng-hoa tàn-héo. 
Bấy giò, Đức Phật, từ nơi hương-phòng, quán 
thấy tâm-trạng của các vị tỳ-kheo, Ngài phóng 
đạo hào-quang đến khu rừng, khiến các vị tỳ- 
kheo nhìn thấy Đức Phật trong tâm họ, và nghe 
lời dạy rằng: "Này chư tỳ-kheo, cũng như cây lài 


giũ bỏ các cánh hoa tàn-héo, tỳ-kheo nỗ-lực dẹp 
bỏ mọi lậu-hoặc trong tâm, đê sớm ra khỏi vòng 
tái-sanh lận-đận của Luân-hôi." 


Rồi Đức Phật nói lên bài Kệ sau đây, nhờ đó 
nhiêu vị tỳy-kheo đã chứng được quả-vị A-la-hán: 


Như cây lài rũ bỏ hoa tàn-héo, 
Tỳ-kheo, nên khéo trút sạch tham-sân. 
(Kệ sô 377.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Đê-tài thiền-quán: một đâu-đề đề suy-nghĩ 
sâu-xa khi ngôi Thiên 


- Lậu-hoặc: Lậu = rỉ chảy ra; Hoặc = điều sai- 
làm. Lậu-hoặc là các phiên- não tham, sân, si, 
v.v. khởi nơi tâm, lộ ra bằng hành-động xấu. 


- Hương-phòng: căn phòng có hương thơm, 
dành riêng cho Đức Phật, tiêng Pali là 
Gandhakulti. 


- Hào-quang: ánh-sáng rực-rỡ toả chiếu từ vị tu- 
hành định-lực cao. 


- Luân-Hồi: Luân = bánh xe; Hồi = trở lại. Theo 
giáo-lý nhà Phật, chúng-sanh khi chết đi phải tùy 
nghiệp mà tái-sanh trở lại, đề rồi chết nữa, lần- 
quân mãi, tựa như bánh xe cứ lăn tròn vòng 
(Pali: Samsàra.) 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ÿ-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện rất đơn-sơ: các vị tỳ-kheo khi tập 
Thiền, nhơn nhìn thấy hoa lài rơi tàn-tạ khỏi 
cành cây, quyết nỗ-lực dẹp bỏ lậu-hoặc tham, 
sân, si... ra khỏi tâm, như cành cây giũ bỏ hoa 
héo. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 377: 

Bài Kệ cũng rất rõ nghĩa: khi tu Thiền, phải dẹp 
ra khỏi tâm các lậu-hoặc tham, sân, mới mong 
sớm đắc dược định-tâm. 

(260).- Tích chuyện Trưởng-lão San-ta-kha. 
Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 


viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp có 
đê-cập đên Trưởng-lão San-ta-kha. 


Thuở ấy, ở chùa Kỳ-viên, có một vị tỳ-kheo tên 
là San-ta-kha, tánh-tình rất trâm- tĩnh, đi đứng 
nghiêm- trang, thường ngồi, nằm nơi vắng-vẻ, ít 
nói, ít tiếp-chuyện với bạn đồng-tu. Các vị tỳ- 
kheo cho thái-độ lặng-lẽ đó có vẻ khác thường, 
mới đến thưa-trình cùng Đức Phật. Đức Phật 
bảo: "Này chư Tăng, tỳ-kheo San-ta-kha kiếp 
trước là một con sư-tử chúa, dáng-điệu rất oai- 
vệ, săn được mùi, ăn xong liền nằm im, lặng-lẽ. 
Thái-độ tràm-tĩnh ngày nay của tỳ-kheo San-ta- 
kha rất đáng khen ngợi, các tỳ-kheo nên noi 
theo gương đó." 


Rồi Đức Phật nói lên bài Kệ sau đây: 
Thân an-tịnh, lời cùng an-tịnh, 

Y an-tịnh, tâm thường giác-tỉnh. 

Mọi thê-sự, tỳ-kheo dẹp qua, 

Mới xứng danh là "Bực tịch-tịnh”. 
(Kệ sô 378.) 

TÌM HIẾU: 

A.- Nghĩa Chữ: 


- San-ta-kha: tên vị Trưởng-lão này, tiếng Pali là 
Santakàya, có nghĩa là thân an-tịnh. 


- Trằm-tĩnh: Trầm = chìm; Tĩnh = yên-lặng; 
Trâm-tính là an-tinh. 


- Giác-tỉnh: Tỉnh-giác: Tỉnh = thức-tỉnh, chẳng 
mê; Giác = biết rõ. Tâm giác-tỉnh là luôn luôn 
giữ chánh-niệm, làm gÌ. nói gì, nghĩ gÌ. tâm đều 
đang biết rõ điều ấy và chỉ điều ấy mà thôi, 
chẳng lo ra việc khác. 


- Thế-sự: Thế = đời; Sự = việc. Thế-sự là việc 
đời, việc thiên-hạ. 


- Bực tịch-tịnh: dịch chữ Pali Muni, chữ Hán-Việt 
là Mâu-ni, có nghĩa là trầm-tĩnh, an-nhiên. Mâu- 
ni là danh-hiệu Phật Thích-ca Mâu-ni. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện thuật lại việc các tỳ-kheo hiểu lầm 
thái-độ trầm-tĩnh, ít nói của Trưởng-lão San-ta- 
kha, cho đó là khác thường. Nhưng Đức Phật 
nhắc đến tiền-kiếp làm sư-tử chúa của Trưởng- 
lão, đi đứng oai-vệ, nằm ngồi lặng-lẽ và khuyên 
các tỳ-kheo nên noi gương trầằm-tĩnh đó của 
Trưởng-lão. 


Ý-nghĩa của Tích chuyện là: phải giữ thân-tâm 
an-tịnh, bằng cách giữ thân trầằm-tĩnh, lời nói 
trầm-tĩnh và ý-nghĩ trầm-tĩnh, cả ba nghiệp đều 
thanh-tinh. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 378: 


Bài kệ dạy ta một điều rất quan-trọng trong việc 
tu-hành: giữ thân-tâm cho an-tịnh, đó là đường- 
lôi tu tâm. 


Xin phân-tách từng câu: 


1) Thân an-tịnh, lời cùng an-tịnh: đây là nói về 
nghiệp thân và nghiệp khẩu ( = miệng). Thân 
an-tịnh có cử-chỉ từ-tốn, chẳng vụt-chạc, 
nghiêm-trang. Lời nói an-t†ịnh thì dễ nghe, dịu- 
dàng, ôn-tồn, khiến người nghe được vui lòng. 
Hai nghiệp này mà tịnh được thì tránh được biết 
bao tội-ác, gây thêm được biết bao căn lành. 


2) Ý an-tịnh, tâm thường giác-tỉnh: đây là nói về 
ý-nghiệp, quan-trọng nhứt trong ba nghiệp, vì ý- 
nghiệp dẫn ta đi thác-sanh. Tâm tỉnh-giác được 
là nhờ luôn luôn giữ chánh-niệm, làm gì, nói gì, 
nghĩ gì, đều biết rõ cả, chẳng buông-lung chạy 
theo ngoại-cảnh. 


3) Mọi thế-sự, tỳ-kheo dẹp qua, Mới xứng danh 
là "Bực tịch-tỉnh”: dẹp chuyện Đời qua một bên, 
để lo chuyện Đạo, tức là lo tu sửa tâm-tánh 
mình. Người biết sống một mình, hằng theo dõi 
mọi biến-chuyễn trong tâm mình, mới xứng 
danh là người theo gót Đức Mâu-ni. 


(261).- Tích chuyện Trưởng-lão Nan-ga-la. 


Tích chuyện nây hơi giống với Tích chuyện số 
(116), vê Trưởng-lão Phí-lộ-thi. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, có 
đê-cập đên Trưởng-lão Nan-ga-la. 


Thuở ấy, ở nước Xá-vệ, có một người nông-phu 
nghèo khó phải đi cày ruộng mướn cho chủ, rất 
cực-khổ. Một hôm, một vị tỳ-kheo đi ngang qua, 
thấy anh ngồi nghỉ bên bờ ruộng, mới hỏi thăm. 
Biết cảnh khó-nhọc của kẻ làm mướn chẳng đủ 
ăn, vị tỳ-kheo hỏi anh có muốn đi tu không. Anh 
đồng-ý, theo vào chùa, làm lễ xuất-gia. Theo lời 
thầy dạy, vị tỳ-kheo mới đem cái cày và quân-áo 
cũ rách-rưới của mình, ra bỏ nơi gốc cây gần 
chùa. Thời-gian sau, ăn uống no đủ, anh mập- 
mạp ra, nhưng trong lòng lại nhớ đến cảnh sống 


ngày xưa và bắt đầu chán- -_ngán cuộc đời tu- 
hành. Anh liền đi đến bên gôc cây, nhìn lại chiếc 
cày và đồng quân- áo cũ, thầm trách mình: "Sao 
mình chẳng biết hỗ- thẹn, đã đi tu để được giải- 
thoát, lại còn muốn quay về với cuộc đời bằn- 
cùng với chiếc cày nặng, với đồng giẻ rách 
này?" Tự-trách mình như thế, ý-tưởng quay về 
đời sông thế-tục liền tan biến, anh trở lại chùa. 
Rồi độ bốn năm ngày sau, ý Ấy lại khởi lên trong 
tâm anh, anh cũng trở lại gốc cây, cũng tự-trách 
như trước nữa. Các vị tỳ-kheo khác thấy anh 
mỗi tuần hai lần đi thăm chiếc cày như thế, mới 
đặt tên anh là ty-kheo Nan-ga-la, có nghĩa là 
chiếc cày. 


Bằng đi một dạo, chẳng thấy Nan-ga-la đi thăm 
gốc cây nữa, các vị tỳ-kheo lấy làm lạ, mới hỏi 
lý-do. Nan-ga-la đáp: "Trước kia tôi thường đến 
đây, để thăm "thầy tô tôi" và học-hỏi thêm, nay tôi 
thấy chẳng còn cằn-thiết nữa, nên thôi." Cho 
rằng Nan-ga-la có ý bảo ngầm rằng, mình nay 
đã thành bực vô-học, các vị tỳ-kheo ấy mới đến 
thưa cùng Đức Phật: "Bạch Thế-tôn, tỳ-kheo 
Nan-ga-la tự-phụ bảo mình là bực vô-học chứng 
quả A-la-hán." Đức Phật bảo: 'Nầy chư Tỳ-kheo, 
Nan-ga-la là người biết tự quán-sát mình, tự- 
trách mình và tự †u sửa mình, quả thật, đã 
chứng được quả-vị A-la-hán." 


Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây: 


Tỳ-kheo, hãy tự kiêm-thảo mình, 
Tự mình phòng-hộ và dò soát. 
Tâm-tư hằng tỉnh-giác, 

Cuộc sống được an-lành. 

(Kệ số 379.) 


Mình là nơi mình đang nương-tựa, 

Ta đi tìm ẳn-trú nơi ta. 

Thế nên tự-chế, chớ lơ-là, 

Như khách thương luyện thuần bày ngựa. 
(Kệ số 380.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Nan-ga-la: biệt-hiệu của vị Trưởng-lão này, 
Pali là: Nangalakula. 


- Xuất-gia: Xuất = ra khỏi; Gia = nhà; Xuất-gia là 
bỏ đời sông thê-tục, rời gia-đình, vào chùa tu. 


- Thế-tục: Thế = đời; Tục = thường; Đời Thế-tục 
là đời sông của thường-nhơn có gia-đình trong 
xã-hội. 


- Vô-học: dịch chữ Pali Asekha, bực đã học-hỏi 
xong cách diệt-trừ các phiền- não và tu-tập 
thành-công. Trái với bực vô-học, là bực hữu-học 
(Sekha), thấp hơn, còn phiền-não, cần học- tập 
cách tận-diệt các lậu-hoặc. Chứng được quả 
Thánh A-la-hán mới lên hàng Vô-học. 


- Tự-phụ = khoe-khoang, tự-cao, xem mình là 
hơn. 


- Tự-kiểm-thảo: tự mình xét lấy lỗi mình để tu 
sửa lại. 


- Phòng-hộ = bảo-vệ, giữ-gìn cân-thận. 


- Tự-chế = tự mình kềm-chế lấy mình, chẳng 
buông lơ. 


- Khách thương = người buôn-bán, làm nghề 
thương-mãi. 


- Luyện thuần = huần-luyện cho thuân-thục, 
nhuân-nhã, dê khiên. 


B.- Nghĩa Ý: 


(1) Ÿ-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện thuật lại một người nông-phu ởi tu, 
mỗi khi trong tâm khởi lên ý-tưởng muốn quay 
về đời sống thế-tục, mới đến bên gốc cây, nhìn 
chiếc cày và đống quằn-áo cũ, mà tự-trách mình 
sao chẳng chuyên-tu. Nhờ biết tự kiểêm-thảo 
như thế, chẳng bao lâu người ấy trở thành bực 
vô-học, chứng quả Thánh. 


(2) Ý-nghĩa của hai bài Kệ số 379 và 380: 


Hai bài Kệ khuyên ta phải biết thường thường 
xét lỗi của chính mình, đê tu sửa lại, chăng nên 
lơ-là. 


Bài Kệ số 379: khuyên hai điều: (1) tự kiểm- 
soát; (2) tỉnh-giác. 


1) Tỳ kheo, hãy tự kiểm-thảo mình, Tự mình 
phòng-hộ và dò-soát: Tự mình kiêm-thảo, 
phòng-hộ, dò-soát là biết nhìn vào trong tâm 
mình, xét thấy các lỗi-lầm của mình và tự mình 
sửa lại. 


2) Tâm-tư hằng tỉnh-giác, Cuộc sống được an- 
lành: Muôn tự mình kiêm-thảo lây mình cho 
đúng-đăn, tâm phải luôn luôn tỉnh-giác, nghĩa là 


mọi biến-chuyên trong lòng, đều được chánh- 
niệm theo dõi. 


Chánh-niệm là gì? Chánh-niệm là niệm-giác, ý- 
nghĩ đứng-đắn khởi lên trong tâm để nhận-biết 
các ý-niệm khác vừa xảy ra trong tâm, ngay lúc 
chúng đang khởi lên, trong lúc chúng đang kéo 
dài, và lúc chúng đã tan biến đi. Niệm-giác chính 
là tâm đang nhìn chính tâm, biết rõ những gì 
đang diễn-biến nơi tâm. Đó cũng như vị cảnh- 
sát từ bên trong tâm, đang đứng ra canh-chừng 
tâm, tuy chẳng chuyên-chở thêm một ý-tưởng 
nào, một ý-niệm nào, nhưng lại biết rõ tất cả các 
niệm khác vừa hiện-diện nơi tâm. 


Thông-thường, ta cứ để tâm muốn chạy đi đâu 
cũng chẳng để-ý, đó là cảnh thất-niệm tức là 
đang đánh mất chánh-niệm. Thắp sáng lên 
Chánh-niệm là ngay trong lúc lơ-là, liền bừng- 
tỉnh lại, chú-tâm nhìn vào tâm, ấy là gọi chánh- 
niệm chổi dậy nơi mình để theo dõi tâm. 


Tu tâm là phải bắt đầu thắp sáng lên Chánh- 
niệm nơi tâm, giữ-gìn mãi chánh-niệm ấy, chẳng 
phút lơ-là, chẳng phút thất-niệm. 


Bài Kệ số 380: khuyên ta phải biết tự-chế, chớ 
lơ-là, chớ buông-lung cho tâm chạy lang-thang. 


1) Mình là nơi mình đang nương-tựa: chẳng có 
nơi nương-tựa nào an-toàn bằng chính tâm 
thanh-tịnh của mình. Muốn tâm mình an-tịnh, 
phải biết tự-ché, nghĩa là thắp sáng Chánh-niệm 
đề luôn luôn tự kiêm-soát lấy mình, chận-đuồi 
mọi vọng-tưởng khởi lên trong tâm. 


2)...Nên tự-chế,...như khách thương luyện thuần 
Dây ngựa: dùng Chánh-niệm dẹp yên "bây ngựa 
ý" trong tâm, cũng giống như vị khách thương 
tập-luyện bầy ngựa, nghĩa là phải bền-chí, kiên- 
nhẫn. 


(262).- Tích chuyện ty-kheo Hoa-kha-ly. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại Tịnh-xá Trúc- 
lâm, gân thành Vương-xá, trong kỳ giảng-pháp, 
có đê-cập đên vị ty-kheo Hoa-kha-ly. 


Thuở ấy ở nước Ma-kiệt-đà, có người tên là 
Hoa-kha-ly, một hôm trông thấy Đức Phật đi 
khát-thực, nhìn dáng-mạo trang-nghiêm của 
Ngài, nên sanh lòng ngưỡng-mộ, muốn đi tu. Từ 
khi được gia-nhập Tăng-đoàn, Hoa-kha-ly cứ 
lần-bần gần bên Đức Phật, mà xao-lãng các 
bồn-phận của một vị tỳ-kheo, lơ-là việc hành 
Thiền. Đức Phật thấy thế mới bảo: "Này Hoa- 


kha-ly, ông cứ đứng mãi bên ta, có được ích lợi 
gì? Gần Phật, thấy được Như-lai, là phải biết 
gàn Chánh-pháp, học-tập Chánh-pháp kia. Thôi, 
ông hãy lui ra, đừng đến trước mặt ta nữa." 


Nghe Phật dạy thế, lòng Hoa-kha-ly buồn vô- 
cùng, chán-nản lui ra và nây ý-định leo lên núi 
Linh-thứu nhảy xuống tự-tử. Đoán biết tâm- 
trạng của Hoa-kha-ly, Đức Phật lên đỉnh Linh- 
sơn trước. Khi Hoa-kha-ly sắp thực-hiện ý-định 
đen tối, Ngài phóng hào-quang chiếu lên rực-rỡ. 
Hoa-kha-ly nhìn thấy, lòng hân-hoan dào-dạt, 
hết muốn tìm cái chết nữa, liền qùi xuống đảnh- 
lễ. Bây giờ Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau 
đây, nhờ đó Hoa-kha-ly tỉnh-ngộ, nỗ-lực tu-tập, 
chẳng bao lâu chứng được quả-vị A-la-hán: 


Tỳ-kheo thường hân-hoan dào-dạt, 
Vững niềm tin giáo-pháp Phật-đà. 
Cảnh-giới tịch-tịnh sớm chứng qua, 
Các hành hữu-lậu được tịnh-lạc. 
(Kệ số 381.) 


TÌM HIẾU: 


A.- Nghĩa Chữ: 


- Hoa-kha-ly: tên vị tỳ-kheo này, tiếng Pali là 
Vakkall. 


- Trúc-lâm, Vương-xá, Ma-kiệt-đà: TIịnh-xá Trúc- 
lâm (Veluvana), do vua Tần-bà- -sa-la 
(Bimbisara) cất trong vườn trúc, gần thành 
Vương-xá (Ràjagaha), thủ-đô xứ Ma-kiệt-đà 
(Magadha), miền Bắc Ẩn-độ xưa. 


- Như-Lai: tiếng tự-xưng của Đức Phật, chỉ 
pháp-thân Phật; tiếng Pali là Tathagata ( = bực 
đã đến đây như thế ) (Như = như thế; Lai = đến) 


- Linh-thứu: tên đỉnh núi giống hình chim kên- 
kên (Gijihakuta). 


- Hân-hoan dào-dạt = vui mừng hết sức. 


-Phật-đà: phiên âm chữ Buddha. Phật có nghĩa 
là giác, hiệu biêt thâu-đáo vệ tât cả muôn loài. 
Đức Phật là bực đại-giác. 


- Cảnh-giới tịch-tịnh: Cảnh-giới là cõi; Tịch-tịnh 
là văng-vẻ và lặng-lẽ;Cảnh-giới tịch-tịnh, ở đây, 
là cảnh-giới Niêt-bàn yên-vui, tự-tại. 


- Các hành hữu-lậu: Các hành chỉ thân-tâm; 
hữu-lậu là chứa các phiền- não, dơ-xấu, rỉ chảy 
ra, thành hành-động bát-thiện. 


- Tịnh-lạc = Tịnh = thanh-tinh, trong-sạch; Lạc = 
vui. Các hành hữu-lậu được tịnh-lạc = thân-tâm 
còn phiền-não này được thanh-tịnh-hoá. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện thuật lại một vị tỳ-kheo chỉ vì quá 
ngưỡng- mộ thân-tướng trang nghiêm đẹp-đẽ 
của Đức Phật mà xin đi tu để được gần luôn 
bên Phật. Đức Phật bảo, thấy Như-Lai, gần 
Như-Lai, là biết đến Chánh-pháp, học-tập để 
thấy được pháp-thân của Phật, chớ lắn-bân bên 
Phật mà chẳng lo tu-tập, thì chẳng được ích-lợi 
gì. Vị tỳ-kheo hiểu được lời Phật, nỗ-lực tu-tập, 
sớm chứng được quả-vị Thánh. 


Ý-nghĩa của Tích chuyện: ngưỡng-mộ Phật là 
biêt đêm Chánh-pháp Phật dạy ra tu-tập đề 
được giác-ngộ và giải-thoát. 


Về một phương-diện khác, nghe nói Kinh nầy 
linh-thiêng lăm, thỉnh vê, đóng bià da, mạ chữ 


vàng, kính-cân đặt trên bàn thờ Phật, mà chẳng 
hề mở ra đọc-tụng, thì sự linh-thiêng kia chẳng 
cảm-ứng được đạo-tâm của mình, làm sao mà 
hưởng được sự lợi-lạc! 


(2) Ý-nghĩa cửa bài Kệ số 381: 


Bài Kệ khuyên ta nên vững tin nơi Giáo-pháp, 
hân-hoan học-tập, đê thanh-tịnh-hoá thân-tâm, 
sớm chứng được cảnh an-vui Niêt-bàn. 


1) Tỳ-kheo thường hân-hoan dào-dạt, Vững 
niềm tin giáo-pháp Phật-đà: đây là hai đức-tánh 
quan-trọng của một vị tỳ-kheo: (1) niềm tin ở 
Tam-Bảo thật vững chắc, (2) vui-thích trong nỗ- 
lực tu-hành. 


2) Cảnh-giới tịch-tịnh sớm chứng qua: nhờ nỗ- 
lực tu-tập, mà sớm chứng được cảnh-giới tịch- 
tịnh, an-vui và vắng-vẻ của Niết-Bàn, tức là sớm 
có được tâm-trạng an-nhiên và tự-tại, trong đời 
sống tu-hành. 


3) Các hành hữu-lậu được tịnh-lạc: thân-tâm 
năm uân đây phiền-não nầy sẽ sớm được 
thanh-tịnh-hoá, mà dẹp sạch được các lậu- 
hoặc. 


(263).- Tích chuyện Sa-di Sử-mã. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại tu-viện 
Đông-viên, nước Xá-vệ, trong kỳ giảng-pháp, có 
đề-cập đến vị sa-di trẻ tuổi tên là Sử-mã. 


Sa-di Sử-mã, đệ-tử của Trưởng-lão A-na-luật, 
tuy mới lên bảy tuổi mà tu- -tập rất giỏi, chứng 
được quả Thánh A-la-hán, đắc được thần- 
thông. Khi Trưởng-lão A-na-luật trú gần dãy Hi- 
mã-lạp-sơn, một hôm bị bịnh, sa-di Sử-ma đã 
bay đến hồ An-nô-ta cách đó hơn trăm dặm, lấy 
nước về cho thầy dùng. Đến khi Trưởng-lão trở 
về Xá-vệ, tới đảnh-lễ Đức Phật, có dẫn sa-di 
Sử-mã đi theo. 


Tại tu-viện Đông-viên, các chú tiêu thấy sa-di 
còn trẻ, cứ theo chọc-ghẹo, kẻ véo tai, người cú 
đầu, mà Sử-mã cũng chẳng chút nào hờn-giận. 
Báy giờ, Đức Phật trông thấy, Ngài mới nghĩ 
cách khiến cho mọi người phải thán-phục sa-di 
Sử-mã, liền cho gọi Tôn-giả A-nan vào bảo, 
Ngài cần dùng một lu lớn chứa nước từ hồ An- 
nô-ta đem vê. Chẳng vị ty-kheo, hay sa-di nào đi 
lấy nước được, vì hồ An-nô-ta cách đây hơn 
mấy trăm dặm, mà cái lu lại vừa to vừa nặng. 
Sau cùng, sa-di Sử-mã tình-nguyện đi lấy nước. 
Trong khoảnh-khắc, với sức thần-thông, sa-di 


Sử-mã vác lu bay đến hồ múc nước rồi trở về 
chờ lịnh. Mọi người tập-họp ở giảng-đường, hết 
lời khen-tặng kỳ-công của Sử-mã. Đức Phật nói: 
"Này chư Tăng, người tu-tập theo Chánh-pháp 
ngày đêm chuyên-cần, chứng được quả-vị 
Thánh và đắc thằn-thông, mặc dầu còn trẻ tuổi, 
như sa-di Sử-mã đây.” 


Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây: 
Tỳ-kheo dấu tuổi đời còn trẻ, 

Siêng tu theo pháp Phật hăng ngày, 

Sáng soi rực-rỡ thê-gian nây, 

Như vâng trăng vừa thoát khỏi mây. 

(Kệ sô 382.) 

TÌM HIẾU: 

A.- Nghĩa Chữ: 

- Sa-di: người mới vào chùa tập-sự tu-hành, 
chưa thọ-giới tỳ-kheo; trong chùa thường gọi là 
chú tiêu. Tiêng Pali là Sàmanera. 


- Sử-mã: tên vị Sa-di này, tiếng Pali là Sumana. 


- Tu-viện Đông-viên: do bà Vi-sa-kha cất, ở phiá 
Đông chùa Ky-viên; tên tiêng Pali là Pubbàràma. 


- A-na-luật: còn gọi là A-nâu-lâu-đà, đại-đệ-tử 
của Đức Phật Thích-ca; tên tiêng Pali là 
Anuruddha. 


- A-nan: tên vị thị-giả hầu bên Phật, tiếng Pali là 
Ananda. 


- Hi-mã-lạp-sơn: tên dãy núi cao nhứt thế-giới ở 
biên-giới Ân-độ và Trung-hoa; tiêng Pali là 
Himalaya, có nghĩa: quanh-năm có tuyết. 


- An-nô-ta: tên hồ nước này, tiếng Pali là 
Anotatta. 


- Thằn-thông: khả-năng đặc-biệt như bay bỗng 
trên không, đi trên mặt nước v.v. nhờ định-lực 
tu-tập cao. 


- A-la-hán: quả-vị thứ tư, cao nhứt; tiếng Pali là 
Arahant. Chữ A-la-hán có ba nghĩa: (1) ứng- 
cúng, xứng-đáng được Trời, Người cúng- 
dường; (2) sát-tặc, giết hết giặc, giặc phiền-não; 
(3) vô-sanh, chẳng còn bị tái-sanh ở cõi Luân- 
hồi nữa. 


- Tuổi đời: tuổi đời khác với tuổi đạo; cứ tham- 
dự môi muà an-cư kiêt-hạ là tăng thêm một tuôi 
đạo; tuôi đạo còn gọi là lạp-tuê. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ÿ-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện thuật lại việc một vị sa-di bảy tuồi 
đời, học đạo rất giỏi đắc được thằn-thông, 
chứng quả A-la-hán. Vị ấy mang lu nặng từ 
chùa Đông-viên bay đến hồ An-nô-ta lấy nước, 
cách đó hơn mấy trăm dặm, đem về cho Phật, 
được mọi người thán-phục. 


Ý-nghĩa của Tích chuyện: mặc dầu nhỏ tuổi, nếu 
tu-tập chuyên-cân, cũng chứng được quả-vị 
cao. 


(2) Ý-nghĩa bài Kệ số 382: 

Bài Kệ ý-nghĩa rất rõ-ràng: tu-hành tinh-tần, mặc 
dâu còn trẻ tuôi, cũng chứng được quả-vị cao, 
đức-hạnh sáng ngời như vừng trăng thoát khỏi 
mây mờ. 


HỌC TẠP: 


Chẳng phải vì mong đắc được thằn-thông mà cố 
sức tu-tập đêm ngày; chính sự phá tan các 
phiền-não, giải-thoát được thân-tâm, khỏi cảnh 
khổ tái-sanh lận-đận, mới là mục-đích chơn- 
chánh. 


-OoQOGo- 


XXVI.- Phẩm BÀ-LA-MÔN. 


(264).- Tích chuyện vị Bà-la-môn tâng bốc các vị 
ty-kheo là A-la-hán. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳỹ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, có 
đề-cập đến một vị Bà-la-môn vì quá trọng-vọng 
tỳ-kheo, nên gọi tâng họ là bực A-la-hán. 


Thuở ấy, ở nước Xá-vệ, có một người Bà-la- 
môn, được nghe Đức Phật thuyết-pháp, rất 
ngưỡng-mộ giáo-lý của Đức Phật, nên thường 
thỉnh các vị tỳ-kheo đến nhà để cúng-dường. 

Khi các vị tỳ-kheo đến khất-thực, vị Bà-la-môn 
ấy cung-kính gọi họ là các bực A-la-hán. Vì 
chưa chứng- -đắc được Thánh- -quả, nên các vị ty- 
kheo cảm thấy bối-rối, và sau cùng quyết-định 
chẳng đến nhà vị Bà-la-môn ấy nữa. Vị Bà-la- 


môn rất thất-vọng, chẳng hiểu vì lẽ gì mà chư 
Tăng chăng đên nhà mình nữa, mới đên thưa 
trình cùng Đức Phậi. 


Đức Phật cho gọi các vị tỳ-kheo đã đến nhà 
người Bà-la-môn ra hỏi. Nghe họ trình-bày sự 
thật, Đức Phật hỏi: "Này các vị Tỳ-kheo, trong 
số các vị có ai đã chứng được Thánh-quả?" 
Chẳng ai trả lời có, Đức Phật hỏi tiếp: "Khi nghe 
gọi mình là bực A-la-hán, trong tâm quí-vị có 
khởi lên sự tự-cao không?” Các vị tỳ-kheo thưa, 
chẳng có. Đức Phật liền dạy: "Chẳng sanh tự- 
cao khi được gọi tâng như thế là chẳng hè vi- 
phạm giới-luật. Sự-thật là vì quá trọng-vọng 
người tu-hành, nên vị Bà-la-môn này mới gọi 
quí-vị là Dực A-la-hán. Các vị nên nỗ-lực dẹp bỏ 
cho sạch lòng ham- -muốn được đề-cao đi, và cố- 
gắng tu-tập, rồi sẽ chứng được quả-vị A-la-hán." 


Rồi Đức Phật nói lên bài Kệ sau đây: 


Nây Bà-la-môn, 

Hãy tinh-tân đoạn dòng ái-dục, 
Thú vui vật-chất nên lià bỏ, 

Các hành hoại-diệt đà thấu rõ, 
Hãy làm người chứng-đắc vô-vi. 
(Kệ số 383.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Bà-la-môn: giai-cấp tu-Sĩ Ở Ấn-độ xưa. Xin lưu- 
ý, nơi Phẩm Bà-LA- MÔN này, chữ Bà-la-môn 
trong các bài Kệ lại có nghĩa là A-la-hán. 


- Tầng = nói nâng cao lên. Vị Bà-la-môn gọi các 
ty-kheo chưa chứng-đắc là các bực A-la-hán, 
gọi tâng họ lên hàng Thánh. 


- Trọng-vọng = tỏ lòng quá kính-mén. 


- Ä-la-hán: quả-vị thứ tư, cao nhút, vào hàng 
Thánh. Bực A-la-hán (Arahant) dẹp xong phiền- 
não, lìa mọi tham-muốn, chứng được vô-sanh, 
nghĩa là chẳng còn bị tái-sanh trong vòng Luân- 
hồi nữa. 


- Tự-cao: tự xem mình là hơn, còn gọi là ngã- 
mạn. Tỷ-kheo chưa chứng-đắc, tự nhận mình 
đã chứng-đặc, phạm tội tăng-thượng-mạn. 


- Đoạn dòng ái-dục: Đoạn là cắt bỏ đi, cắt đứt 
đoạn; Dòng ái-dục là những sự say-đãm, mê- 
luyên, khởi từ các giác-quan, như mắt muôn 


nhìn sắc-đẹp, lưỡi muốn nếm vị ngon-ngọt, tay 
muôn sờ vật láng,v.v. 


- Các hành: hiểu cho gọn, các hành ở đây trỏ 
thân-tâm năm uân. 


- Vô-vi: Vô = chẳng; Vi = làm. Sự-vật ở thế-gian 
chia ra hai loại: (1) hữu-vi, do tạo-tác mà có, bị 
thay-đổi, rồi hoại-diệt, như thân-tâm, như ngôi 
nhà, tức là những gì bị điều-kiện-hoá; (2) vô-vi, 
chẳng do tạo nên mới có, chẳng biến-đổi, như 
hư-không, chơn-lý, tức là chẳng bị điều-kiện- 
hoá. Ở đây, chữ vô-vi trỏ vào cảnh Niết-Bàn 
vắng-lặng. 


B.- Nghĩa Ý: 

(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 

Tích chuyện thuật lại việc các vị ty-kheo được 
tâng- -bốc, tỏ ra bối-rối. Đức Phật dạy, khi được 
đề-cao mà chẳng sanh lòng ngã-mạn thì chẳng 


vi-phạm giới-luật. 


Ý-nghĩa Tích chuyện khuyên ta chớ nên sanh 
kiêu-căng khi được ai nói ... nịnhl! 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 383: 


1) Hai câu đầu: đoạn dòng ái-dục tức là lià bỏ 
mọi thú-vui vật-chât. 


2) Các hành hoại-diệt đà. thấu rõ" = đã hiểu 
thấu thân-tâm năm uẩẫn này, hiện có đây, rồi sẽ 
bị tan-rã, đừng quá chấp chặt vào thân. 


3) Câu chót: khuyên nên cố-gắng tu-hành để 
chứng được cảnh vô-vi, tức là chứng được 
cảnh an-vui, vắng-lặng của Niết-Bàn. 


(265).- Tích chuyện về hai pháp: Chỉ và Quán. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Ky- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, có 
đề-cập đến việc ba mươi tỷ kheo nhờ nghe hai 
pháp mà chứng được quả Thánh. 


Thuở ấy, có một nhóm ba mươi vị tỳ-kheo từ xa 
đến đảnh-lễ Đức Phật. Duyên may, Tôn-giả Xá- 
lợi-phất cũng có mặt tại đó, quán thấy đã đến 
lúc cho ba mươi vị tỳ-kheo chứng-đắc được 
quả-vị Thánh, A-la-hán. Tôn-giả liền bạch Phật: 
"Bạch Thế-tôn, thế nào là hai pháp?" Đức Phật 
đáp: 'Nầy Xá-lợi-phấát, hai pháp đó là Chỉ và 
Quán." 


Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây, nhờ 
đó mà các vị tỳ-kheo chứng được quả-vị A-la- 
hán: 


Khi an-trú hai pháp: Chỉ, Quán, 
Bà-la-môn đạt tới bỉ-ngạn. 

Đối với "người thông-suốt" này, 
Mọi kết-sử đều đoạn-tận. 

(Kệ số 384.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Quả Thánh: Quả = kết-quả việc tu-tập thành- 
công; Thánh = bực đã dứt được sanh-tử trong 
Luân-hồi. Có bốn quả-vị: (1) Tu-đà-huờn, còn 
sanh lại bảy lần; (2) Tư-đà-hàm, còn sanh lại 
một lần; (3) A-na-hàm, chỉ sanh lên cõi Trời, 
chẳng trở lại cõi trần; ba quả-vị nầy thuộc bực 
Hiền, còn bị tái-sanh; (4) A-la-hán, chứng vô- 
sanh, dứt cảnh tái-sanh, được gọi là bực Thánh. 
Trái với Thánh-hiền là phàm-phu, chưa tu. 


- Tôn-giả Xá-lợi-phất: tên tiếng Pali là Sàriputta, 
vị đại-đệ-tử của Đức Phật Thích-ca, nôi tiêng là 
thông-minh đệ nhứt. 


- Chỉ, Quán: Chỉ = ngưng lại; Quán = xem xét 
kỹ-lưỡng, suy-nghĩ sâu-xa. Đây là hai Pháp-tu 
về Thiền-định. Theo giáo-lý Bắc-tông, Thiền- 
quán phân ra làm sáu phép-tu, gọi là Lục diệu- 
pháp-môn: (1) Số-tức, đếm hơi thở, (2) Tùy-tức, 
theo dõi hơi thở; (3) Chỉ, ngưng tất cả ý-nghĩ, 
tư-tưởng lại; (4) Quán, dùng tâm quán-xét tâm, 
suy-nghĩ sâu-xa; (5) Hoàn, quay trở lại; (6) Tịnh, 
làm cho tâm trở nên trong-sạch và yên-tĩnh. 
Ngồi Thiền là lần-lượt thực-hành sáu phép-tu 
đó. 


- Bỉ ngạn: Bỉ = kia; Ngạn = bờ. Bỉ-ngạn là bờ_ 
bên kia, tức là bờ giác-ngộ. Đáo bỉ ngạn là đên 
bờ giác-ngộ bên kia; bờ bên nây là bờ mê-lâm. 


- Người thông-suốt: người hiểu rõ mọi việc, tức 
là đã đạt được Trí-huệ Bát-nhã Ba-la-mật, cái 
Trí đưa ta đên bờ giác. 


- Kết-sử: Kết = ràng-buộc; Sử = sai-khiến. Có 
mười Kết-sử ràng-buộc tâm-trí ta, xúi-dục làm 
quấy, xin kể mây kết-sử chánh: tham, sân, sỉ, 

mạn, nghi, khát-ái, v.v... Dẹp xong các kết-sử, 
chứng A-la-hán. 


- Đoạn-tận: Đoạn = cắt đứt; Tận = dứt hết xong. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ÿ-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện thuật lại việc ba mươi tỳy-kheo nghe 
được hai pháp Chỉ và Quán trong phép tu 
Thiền-định mà chứng được quả A-la-hán. 
Chẳng phải chỉ đến nghe mà đắc quả ngay, vì 
còn phải tu-tập nữa, tuy Tích chuyện chỉ kế ra 
vắn-tắt như thế. 


Ý-nghĩa của Tích chuyện là nêu lên hai điểm 
quan-trọng trong khi ngồi Thiền: {1) dừng lại tất 
cả ý-tưởng, (2) quán-sát thâm-sâu tâm mình, 
theo dõi mọi biến-chuyễn bên trong, để chấm- 
dứt vọng-tưởng. 


(2) Ý-nghĩa của Bài Kệ số 384: 

Bài Kệ nêu rõ công-năng của hai pháp Chỉ và 
Quán, là dẹp tan mọi kêt-sử, chứng đắc Trí-huệ 
Bát-nhã, và được giác-ngộ và giải-thoát. 

Xin phân-tách từng câu: 

1) Khi an-trú (trong) hai pháp: Chỉ, Quán: khi đã 


tu-tập thật thuằần-thục cả hai pháp Chỉ ( = ngưng 
được tât cả tư-tưởng) và Quán ( = theo dõi thật 


sát mọi biến-chuyễn trong tâm, suy-nghĩ sâu- 
xa), thì... 


2) Bà-la-môn đạt tới bi-ngạn: chữ Bà-la-môn, ở 
đây, có nghĩa là bực A-la-hán, bực ấy đã đến bờ 
giác bên kia, tức là đã hoàn-toàn giác-ngộ và 
giải-thoát (nhờ an-trú trong hai pháp Chỉ và 
Quán). 


3) Đối với "người thông-suốt" này, Mọi kết-sử 
đều đoạn-tận: Người thông-suốt, ở đây, là 
người đã đạt được Trí-huệ Bát-nhã Ba-la-mật, 
cái trí đưa ta đến bờ giác-ngộ và giải-thoát, 
người ấy chẳng còn bị các kết-sử ràng-buộc 
được nữa. Đó là nhờ công-năng của hai pháp-†u 
Chỉ và Quán, khiến tâm trở nên hoàn-toàn 
thanh-tinh. 


(266).- Tích chuyện Ma-vương thưa hỏi Đức 
Phật. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳy- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, có 
đề-cập đến Ma-vương tới hỏi Phật. 


Có một hôm, Ma-vương hoá hình thành một 
người thường, đên thưa hỏi Đức Phật: "Bạch 
Thê-tôn, Ngài thường nói đên bỉ-ngạn, chăng 


hay nghĩa đó ra làm sao?" Đức Phật quán thấy 
Ma-vương giả-dạng, mới đáp: 'Nầy Ma-vương, 
ông đừng hòng qua mặt được Như-Lai. Đối với 
ông, thử-ngạn hay bỉ-ngạn nào có quan-hệ chút 
gì đâu! Biï-ngạn là bờ bên kia, chỉ có bực A-la- 
hán đã tận-diệt mọi phiền-não, hoàn-toàn giải- 
thoát, mới đạt tới bờ giác-ngộ bên kia." 


Rồi Đức Phật nói lên bài Kệ sau đây: 


Người chẳng chấp bờ này, bờ nọ, 
Cả hai bờ chẳng chấp có, không. 
Thoát-ly phiền-não, hết trói buộc, 
Như-Lai gọi là Bà-la-môn. 

(Kệ số 385.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Ma-vương = Vua Ma trên cõi Trời, thường đi 
cám-dồ làm quây. 


- Như-Lai: Như = như thế; Lai = đến; Đức Phật 
tự-xưng là Như-Lai khi nói với kẻ khác. Pall là 
Tathàgata. Các đệ-tử gọi Phật là Thê-tôn. 


- Chấp = ôm chặt trong ý-nghĩ, chẳng chịu 
buôồng-bỏ. 


- Bà-la-môn = Brahmana, ở đây, nghĩa là bực 
chứng quả A-la-hán. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ÿ-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện rất giản-dị: Ma-vương giả dạng đến 
hỏi Đức Phật nghĩa chữ bi-ngạn. Đức Phật đáp, 
bực A-la-hán đã dứt hết phiền-não, mới đáo bỉ 
ngạn, tức là đến bờ giác-ngộ bên kia. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 385: 


Bài Kệ cũng rất giản-dị, đặt nặng ở chữ chấp. 
Chấp là cứ ôm khư khư trong lòng, chẳng chịu 
buông-bỏ để khỏi bị ràng-buộc. Bực A-la-hán 
(bài Kệ gọi là Bà-la-môn) chẳng chấp bờ này, 
bờ nọ; ...chẳng chấp có, không; ...thoát-ly phiền- 
não, hết trói buộc, là bực đã đến bỉ-ngạn. 


(267).- Tích chuyện một vị Bà-la-môn hỏi Phật. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, có 


đề-cập đến một vị Bà-la-môn đến thưa hỏi Đức 
Phật, thê nào là Bà-la-môn. 


Thuở ấy có một người Bà-la-môn nghĩ rằng: 
"Phật Cồ-đàm gọi các đệ-tử là Bà-la-môn; ta đây 
thuộc giai-cấp Bà-la-môn, vậy ta phải được gọi 
là Bà-la-môn như họ." Nghĩ xong, người ấy đến 
chùa, thưa hỏi Đức Phật về vấn-đề đó. Đức 
Phật đáp: "Ta chẳng gọi là Bà-la-môn những 
người sanh trong giai-cấp này. Ta chỉ gọi là Bà- 
la-môn những ai đã chứng được quả-vị A-la- 
hán.” 


Rồi Đức Phật nói lên bài Kệ sau đây, nhờ đó vị 
Bà-la-môồn chứng được sơ-quả Tu-đà-huờn: 


Người hành Thiền, ẩn-cư, vô-nhiễm, 
Thoát-ly lậu-hoặc, nhiệm-vụ xong, 
Thành-đạt được mục-đích tôi-tôn, 
Như-Lai gọi là Bà-la-môn. 

(Kệ sô 386.) 

TÌM HIẾU: 

A.- Nghĩa Chữ: 


- Cồ-đàm: Gotama, họ của Đức Phật Thích-ca. 


- Giai-cấp = tầng-lớp trong xã-hội. Ở Ấn-độ xưa, 
có bốn giai-cấp: (1) Bà-la-môn, Brahmana, tu-sĩ; 
(2) Sát-đế-lợi, Khattiya, vua quan; (3) Phệ-xá, 
Vessa, buôn-bán; (4) Thủ-đà-la, Sudda, thợ, làm 
ruộng. 


- Sơ-quả = quả-vị đầu-tiên, tức là quả Tu-đà- 
huờn (Sotàpatti.). Còn gọi là Nhập-Lưu, được 
vào dòng nước Thánh; hay Thất-Lai, chỉ còn tái- 
sanh lại bảy lần nữa ở cõi người, rồi sẽ chứng 
quả Thánh. 


- A-la-hán: Arahant, quả-vị thứ tư, cao nhứt, dứt 
sạch phiên-não, chứng-đác Niêt-Bàn (chăng còn 
tái-sanh trong cõi Luân-hôi nữa.) 


- Ẳn-cư = ở ân, dấu mình ở nơi vắng người. 


- Vô-nhiễm = chẳng bị nhuốm dơ, tức dẹp 
phiên-não, trừ lậu-hoặc. 


- Lậu-hoặc: Lậu = rỉ chảy ra; Hoặc = chỗ dơ- 
xấu, các lỗi-lầm. Lậu-hoặc là những phiền-não 
như tham, sân, si khởi lên trong tâm, lộ ra bằng 
củ-chỉ hay lời nói chẳng lành, chẳng sạch. 


- Tối-tôn: Tối = hết sức, Tôn = đáng kính. Mục- 
đích tôi-tôn là mục-đích cao-cả nhứt, tức là 
chứng đặc Niêt-bàn, hệt bị tái-sanh nữa. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ÿ-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện rất đơn-sơ, một người sanh trong 
giai-cấp Bà-la-môn đến hỏi Đức Phật, có được 
gọi là Bà-la-môn như các đệ-tử Phật hay 
không? Đức Phật đáp, Bà-la-môn, ở đây, có 
nghĩa là bực A-la-hán. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 386: 


Bài Kệ định-nghĩa thế nào là bực A-la- hán, 
được Phật gọi là Bà-la-môn: hành Thiền, ân-cư, 
vô-nhiễm, hết lậu-hoặc, xong nhiệm-vụ, chứng 
được Niết-bàn là mục-đích cao-thượng, đáng 
tôn-quí nhứt. 


Xin phân-tách từng điểm: 


1) Người hành Thiền: tu-tập Thiền tức là tu 
Tâm, làm sao cho tâm được hoàn-toàn thanh- 
tịnh, để trí-huệ phát sáng. Người hành Thiền 
quán-sát mọi biến-chuyên trong tâm, chận được 


các vọng-tưởng, khiến tâm trở nên vắng-lặng, 
an-nhiên, do đó vui trong tự-tại. 


2) Ân-cư: biết sống một mình, nghĩa là vứt bỏ 
các thú-vui vật-chất thấp- hèn trong xã-hội, gạt 
bỏ các phiền-não để giữ tâm được vắng-vẻ; chớ 
chẳng phải chỉ tìm nơi rừng sâu, non cao mà ấn 
thân. 


3) Vô-nhiễm: chẳng bị nhuốm dơ, tức là thân- 
tâm thanh-tịnh, giới-đức vẹn-toàn, do đó, các sự 
cám-dỗ của các dục-lạc, các tội-lỗi chẳng thể 
nào làm lung-lay được ý-chí quyết theo con 
đường lành. 


4) Thoát-ly lậu-hoặc: chẳng còn bị các lậu-hoặc, 
tức là các phiền-não như tham, sân, sỉ, mạn, 
nghi, tà-kiễn theo khuấy rối nữa. Nói cách khác, 
đã dẹp xong hết mười kết-sử, hết bị sai-khiến, 
được thoát-Ìy, nên hoàn-toàn tự-do, tự-tại. 


S) Nhiệm-vụ xong: Nhiệm-vụ nào? Làm xong 
nhiệm-vụ thanh-lọc thân-tâm, khiên việc tu-tâm 
cho thanh-tịnh đã hoàn-tât. 


6) Đạt mục-đích tối-tôn: Thường, ta ăn chay, đi 
chùa, lạy Phật, tụng kinh là đê câu phước, được 


may- mắn, Sung- sướng cả đời. Đó là mục-đích 
tốt, nhưng còn thấp, so với mục-đích tối-tôn, cao 
hơn, là thoát Khổ vĩnh-viễn, khi chứng được vô- 
sanh, (nghĩa là chẳng phải tái-sanh mãi trong 
cõi Luân-hòi lận-đận), được vào cảnh-giới an- 
vui, thường-hằng, tự-tại của Niết-bàn, đó mới là 
mục-đích cao-quí nhúứt. 


(268).- Tích chuyện Tôn-giả A-nan nhìn hào- 
quang Phật. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại tu-viện 
Đôồng-viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng- 
pháp, có đề-cập đến việc Tôn-giả A-nan khen 
ngợi hào-quang toả ra từ Đức Phật. 


Hôm ấy vào ngày rằm tháng Bảy, bầu trời trong 
xanh chẳng gợn chút mây. Tôn-giả A-nan đứng 
nhìn mặt trời sắp lặn, tia nắng hồng chiếu cả 
phương Tây. Sau rặng cây, nơi phương Đông, 
trăng rằm rạng-rỡ đang toả ánh-sáng vàng dịu 
mát qua khe lá. Vừa lúc ấy, vua Ba-tư-nặc, xứ 
Câu-tát-la, trong y-phục lộng-lẫy nạm vàng và 
kim-cương chói lọi, bước vào. Đưa vua vào 
trong, Tôn-giả A-nan nhìn thấy Trưởng-lão Ca- 
lưu-đà-di đang ngồi thiền, trong cơn đại-định, 
gương mặt rạng-rỡ cả góc phòng. Bấáy giờ Đức 
Phật đang ngồi trên bồ-đoàn, thân-tướng trang- 


nghiêm, ánh hào-quang toả ra vô cùng rực-rỡ. 
Tôn-giả A-nan buột miệng, thưa: "Bạch Thế-tôn, 
ánh tà-dương, vâng trăng rằm, trang-phục 
hoàng-gia lộng- lẫy, gương mặt rạng-rỡ trong 
thiền-định, chẳng rực-rỡ bằng ánh hào-quang 
toả ra từ thân-tướng của Thế-tôn." Đức Phật 
đáp lời bằng bài Kệ sau đây: 


Ban ngày mặt trời chiếu sáng, 

Ban đêm ánh trăng tỏ rạng. 

Khí-giới chói loà Sát- đế-ly, 

Đắc thiền-định sáng nơi Phạm-chí. 
Chỉ riêng đức Phật chiếu hào-quang 
Rạng-rõỡ đêm ngày khắp thế-gian. 
(Kệ số 387.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Ä-nan: tên vị thị-giả ( = hầu bên cạnh) của Đức 
Phật Thích-ca, tiếng Pali là Ànanda. 


- Hào-quang: ánh-sáng toả ra từ bực tu-hành 
cao, nhờ định-lực. 


- Ba-tư-nặc, Câu-tát-la: tên vua Pasenadl, xứ 
Kosala. 


- Ca-lưửưu-đà-di: đại-đệ-tử của Phật Thích-ca, tên 
Pali: Kàludày!. 


- Đại-định: tâm trạng lắng-yên, thâm-sâu của 
thiên-giả. 


- Bồ-đoàn = nệm lót bên dưới để ngồi Thiền. 
- Thân-tướng: hình-dáng của thân-thê. 
- Tà-dương: mặt trời xế chiều sắp lặn. 
- Trang-phục hoàng-gia: y-phục của nhà vua. 


- Sát-đề-ly = phiên-âm chữ Khattiya, giai-cấp 
vua chúa ở Ân-độ. 


- Phạm-chí: đồng một nghĩa với chữ Bà-la-môn, 
Brahmana. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ÿ-nghĩa của Tích chuyện: 
Tích chuyện rất giản-dị: Tôn-giả A-nan khen 


ngợi hào-quang toả từ thân-tướng của Đức 
Phật. Hào-quang đó rực-rỡ hơn cả y-phục của 


vua, hơn cả gương mắt rạng-rỡ của người ngồi 
Thiên nhập-định, hơn cả ánh sáng mặt trời và 
mặt trăng. 


Ý-nghĩa của Tích chuyện là đức-hạnh từ-bi của 
Đức Phật chói sáng ngày đêm khắp cả thê-gian. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 387: 


Bài Kệ cho răng hào-quang của Đức Phật hơn 
cả mọi ánh-sáng, vì chiều cả ngày đêm, khắp 
thế-gian. Hào- -quang ấy tượng- trưng cho đức- 
hạnh cao-quí của Đức Phật, chẳng chi sánh 
bằng. 


(269).- Tích chuyện một vị Bà-la-môn ân-sĩ. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, có 
đê-cập đên một vị Bà-la-môn ân-cư tu khô-hạnh. 


Thuở ấy, có một vị Bà-la-môn ở Xá-vệ, sống 
cuộc đời ẩn-dật, tu theo lối khổ-hạnh. Một hôm, 
ông ta nghĩ, Đức Phật gọi các đệ-tử của Ngài là 
bực xuất-gia; ta sống ẩn-cư, tu khố- hạnh, thì 
cũng đáng gọi là người xuất-gia. Ông ta đến gặp 
Phật và nói lên ý-nghĩ ấy. Đức Phật đáp: "Này 
ân-sĩ, chẳng phải chỉ sống độc-cư mà đủ để 


được gọi là bực xuất-gia. Hãy nghe bài Kệ này 
kê rõ những đức-tánh của người xuât-gia." 


Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây, nhờ 
đó mà vị Bà-la-môn chứng được quả-vị thứ nhứt 
là Tu-đà-huờn: 


Lià ác-nghiệp là Bà-la-môn. 
Sống trong an-tịnh là Sa-môn. 
Tự mình dứt bỏ mọi ô-nhiễm 
Nên được gọi là bực xuất-gia. 
(Kệ số 388.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Ẳn-sĩ: người sống nơi xa-vắng, ít tiếp-xúc với 
kẻ khác. 


- Khổ-hạnh = lối tu ép-xác, sống quá kham-khỗ. 
- Xuất-gia: Xuất = ra khỏi; Gia = nhà. Người 
xuất- -gia là kẻ bỏ đời sống thế-tục, rời gia-đình, 


đi tu. Ở đây, xuất-gia = ra khỏi nơi ô-uẽ. 


- Tu-đà-huờn: quả-vị thứ nhứt, dịch là Nhập- 
Lưu, nghĩa là được gia-nhập vào dòng nước 


Thánh, còn được gọi là Thất-Lai, nghĩa là còn 
tái-sanh lại bảy lần nữa, sẽ chứng quả Thánh. 

Tiếng Pali: Sotàpatti. Chứng quả Tu-đà-huờn, 

khi: (1) bỏ được thân- kiến, tức là chẳng chấp 

thân-tâm này làm Ngã, Ta; (2) hết Nghị, tức là 
hết nghi-ngờ về Chánh- Pháp; (3) bỏ giới- cắm- 
thủ, tức là chẳng theo các lối cúng-tế tà-đạo. 


- Ác-nghiệp: Nghiệp ác gồm có: (1) thân làm ác; 
(2) miệng nói ác; (3) ý nghĩ ác. 


- Sa-môn: tu-sĩ Phật-giáo; tiếng Pali: Samanera, 
có ba nghĩa: (1) cần-giả, siêng làm điều thiện; 
(2) tức-giả, ngưng làm điều ác; (3) bằn-giả, cam 
chịu nghèo khó để tu-hành. 


- Ô-nhiễm = dính dơ; ở đây, bị các phiền-não, 
tồi-lôi nhuôm dơ. 


B.- Nghĩa Ý: 

(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 

Tích chuyện rất giản-dị: một vị Bà-la-môn ân-cư 
tu khô-hạnh, tự cho mình là bực xuât-gia như 


các tỳ-kheo. Đức Phật đọc bài Kệ nói rõ thế nào 
mới xứng-danh là bực xuât-gia. 


(2) Ý-nghĩa bài Kệ số 388: 


Bài Kệ nêu ra: (1) bỏ ác-nghiệp, thân, miệng, ý 
đều lành; (2) sông an-tịnh, trong-sạch và văng- 
vẻ; (3) lià xa các câu-nhiễm ( = tội-lỗi, phiền-não 
nhuốm dơ tâm), là những đặc-tánh căn-bản của 
một bực xuất-gia. 


Ý-nghĩa của bài Kệ: xuất-gia là ra khỏi nơi ô-uế, 
phiên-não. 


(270).- Tích chuyện về đức nhẫn-nhục của Tôn- 
giả Xá-lợi-phâi. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ-giảng-pháp, có 
đê-cập đên đức nhân-nhục của Tôn-giả Xá-lợi- 
phât. 


Tôn-giả Xá-lợi-phát là vị đại-đệ-tử nồi tiếng 
thông-minh bực nhứt, đứng đầu Tăng-đoàn. 
Tôn-giả thường được khen-ngợi là người nhẫn- 
nhục, chẳng hề tức- -giận khi bị ai nói hỗn-hào, 
hay hành- hung. Tiếng đồn vang xa, có một 
người Bà-la-môn ganh-ti, chẳng phục, muốn tìm 
cách khởi-hân để xem Tôn-giả quả có nhịn-nhục 
được chăng. Một hôm, Tôn-giả Xá-lợi-phất đi 
khất-thực. Vị Bà-la-môn bước theo sau, thình- 


lình vung lay đập mạnh vào lưng Tôn-giả Xá-lợi- 
phất. Tôn-giả vẫn bình-thản, bước đi, chẳng hề 
quay lại xem ai đã đánh mình. Lại một cú đắm 
mạnh nữa, Tôn-giả vẫn điềm-nhiên đi tới. Vị Bà- 
la-môn ngạc-nhiên trước thái-độ trầm-tĩnh của 
Tôn- -giả, mới sanh ra hồi-hận, liền đến trước 
Tôn-giả, dùi xuống tạ lỗi. Tôn-giả ôn-tồn chấp- 
nhận lời hồi-tiếc. Vị ây bước theo thưa tiếp: 
"Bạch Tôn-giả, Ngài có tha tội cho thì mai này 
xin Ngài đến nhà con, để con cúng-dường." 


Hôm sau, Tôn-giả Xá-lợi-phất cầm bình bát đến 
nhà kẻ đã hành-hung mình để khát-thực. Các vị 
tỳ-kheo khác thấy thế mới nghĩ bụng, kẻ Bà-la- 
môn kia chẳng bị khiên-trách, lại được tha tội 
dễ-dàng như thế, biết đâu lại chẳng sanh tâm 
hiếp-đáp các vị Tăng khác. Họ liền thưa trình 
sự-việc lên Đức Phật. Đức Phật trả lời với hai 
bài Kệ sau đây: 


Chớ nên đánh-đập vị Phạm-chí. 
Bị đập, Phạm-chí chớ trả thù. 
Xấu-hỗ thay, ai đập Phạm-chí! 
Xáu-hồổ hơn, Phạm-chí trả thù! 
(Kệ số 389.) 


Đối với người được gọi là Phạm-chí, 
Lợi chăng nhỏ, nêu bỏ ý trả thù. 


Đến mức nào, tâm tác-hại bị chận, 
Đên chừng ây, tiêu-trừ xong khô-hận. 
(Kệ sô 390) 


TÌM HIẾU: 

A.- Nghĩa Chữ: 

- Xá-lợi-phất: còn được gọi là Xá-lợi-tử, tên 
tiếng Pali là Sàriputta là vị đại-đệ-tử đệ-nhứt trí- 


huệ của Phật Thích-ca. 


- Nhẫn-nhục: nhịn-nhục, bền chí chịu đựng 
chăng tức-giận. 


-Hành-hung: Hành = làm; Hung = dữ. Hành- 
hung, làm dữ, đánh-đập. 


- Ganh-tị: cà-nanh, ghen-ghét, đòi bằng hay hơn 
kẻ khác. 


- Khởi-hấn: gây chuyện để đánh nhau. 


- Phạm-chí = đồng nghĩa với Bà-la-môn . 
(Brahmana); ở trong Phâm Bà-la-môn nây, chữ 
Phạm-chí, Bà-la-môn lại có nghĩa là bực A-la- 
hán. 


- Tâm tác-hại: Tác = làm; Hại = gây ra đau-khổ, 
hư-hại. Người có tâm tác-hại làm hại kẻ khác, 
gây ra đau-khổ cho họ. Trái ngược với tâm tác- 
hại là tâm từ-bi. 


- Khổ-hận: đau-khổ và thù-oán. 

B.- Nghĩa Ý: 

(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 

Tích chuyện thuật lại đức nhẫn-nhục và tánh 
trâm-tĩnh của Tôn-giả Xá-lợi-phât: đang đi bị 
đập sau lưng, chăng quay lại xem ai đánh mình, 
cứ thản-nhiên đi tới. Y-nghĩa Tích chuyện lại 
năm trong bài Kệ. 


(2) Ý-nghĩa của hai bài Kệ số 389 và 390: 


Ý-nghĩa của hai bài Kệ là đức nhẫn-nhục. Xin 
phân-tách hai bài Kệ: 


1) "Xấu-hỗ thay, ai đập Phạm-chí!": Tại sao xấu- 
hỗ? Vì đã hành-hung một người tu-hành hiên- 
lành, chăng hê làm hại gì đên ai. 


2) "Xâu hỗ hơn, Phạm-chí trả thù": Tại sao lại 
xâu-hồ hơn? Thông-thường, bị đập, đập lại trả- 


thù, đâu có chỉ quá xấu-hỏ. Nhưng đã là Phạm- 
chí, nguyện tu-hành, bỏ cả sân-si, nay vì tức- 
giận mà trả thù, do đó, chẳng xứng với danh- 
nghĩa tu-hành, nên mới xâu-hồ hơn. 


3) "Đối với người được gọi là Phạm-chí, Lợi 
chẳng nhỏ, nếu bỏ ý trả thù": Lợi chỉ mà chẳng 
nhỏ? Có ý trả thù là đang tạo ý-nghiệp ác, rồi sẽ 
bị tái-sanh vào cõi dữ. Đã là bực Phạm-chí, tu- 
tập đề chứng được vô-sanh, thì lià hẳn được 
ác-ý trả-thù là lợi-lạc to-lớn khỏi còn bị ý-nghiệp 
dẫn đi tái-sanh trong các nẻo dữ của Luân-hùồi. 


4) Hai câu chót: tâm tác-hại được chận đứng 
chừng nào, thì sự khô-hận được tiêu-trừ đên 
chứng ây. Chận cách nào? Băng tâm từ-bi. 


(271).- Tích chuyện Ni-bà Ba-xà-ba-đề. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, có 
đê-cập đên Ni-bà Ba-xà-ba-đê, dì ruột của Đức 
Phật. 


Khi Thái-tử Tất-đạt-ta sanh ra được bảy ngày, 
Hoàng-hậu Ma-gia từ-trần; dì của Thái-tử là bà 
Ba-xà-ba-đề lên làm Hoàng-hậu, nuôi-dưỡng 
Thái-tử như con đẻ. Bấy giờ, bà Ba-xà-ba-đề 


cũng vừa sanh hoàng-tử Nan-đà được năm 
ngày, giao cho người vú nuôi, còn bà thì cho 
Thái-tử bú. Đến khi Thái-tử xuất-gia đi tu, thành 
Đạo, trở về thành Ca-tỳ-la-vệ thuyết-pháp, bà 
Ba-xà-ba-đề thỉnh-cầu Đức Phật cho phụ-nữ 
được gia-nhập Giáo-hội với tư-cách tỳ-kheo-ni. 
Đức Phật chẳng hứa-khả, mà trở về rừng Đại- 
lâm ở Tỳ-da-ly. Khi đức Vua Tịnh-phạn đã qua 
đời, bà Ba-xà-ba-đề liền cùng với năm trăm 
cung-nữ, cạo đầu, mặc nâu-sồng, đi chơn 
không, đến gặp Phật và thỉnh-cầu lần nữa. Đức 
Phật vẫn chẳng khứng. Tôn-giả A-nan nhìn thấy 
cảnh-tượng thê-thảm các vị phu-nhơn, áo quần 
rách-rưới, chơn tay trầy-trụa, đứng khóc lóc 
ngoài sân, động lòng vào năn-ni Phật. Đức Phật 
bảo, nếu chịu tuân-theo tám điều giới-luật đặc- 
biệt, thì được chấp-nhận vào Giáo-hội. Bà Ba- 
xà-ba-đề ưng-thuận tuân theo, và sau đó bà lên 
cầm đầu Ni-đoàn. 


Thời-gian sau, có một số tỳ-kheo-ni nghĩ lầm, 
cho rằng bà Ba-xà-ba-đề lúc trước chẳng có làm 
lễ chánh-thức xuất-gia, chẳng có vị giáo-thọ đỡ- 
đầu, nên họ chẳng chịu dự các lễ Bố-tát, lễ An- 
cư kiết-hạ, do bà Ba-xà-ba-đề tỗổ-chức. Họ đến 
trình lý-do lên Đức Phật. Đức Phật dạy: "Này 
chư tỳ-kheo-ni, sao lại nghĩ sai-lầm như thế. 
Chính ta đưa ra tám điều giới-luật đặc-biệt đề 


thành-lập Ni-đoàn, lại chính Ta là giáo-thọ đỡ- 
đầu cho Ni-bà Ba-xà-ba- đề. Chư ni chẳng nên 
nghi-nan về một bực A-la-hán như thế." 


Rồi Đức Phật nói lên bài Kệ sau đây: 


Với người, ác-nghiệp chẳng tạo nhơn, 
Bằng thân, bằng miệng hay bằng ý, 
Tự điều-phục trong ba đường ấy, 
Như-lại gọi là Bà-la-môn. 

(Kệ số 391.) 


TÌM HIẾU: 

A.- Nghĩa Chữ: 

- Ni-bà: bên Tăng có Hoà-thượng, Thượng-toạ, 
Đại-đức thì bên Ni có các câp tương-đương: Ni- 
bà, Ni-sư và Ni-cô. 


- Ba-xà-ba-đề: tên người dì ruột của Đức Phật, 
Pali là Mahàpaljàpali. 


- Tất-đạt-ta: tên của Đức Thích-ca, khi chưa đi 
tu, Pali: Siddhatta. 


- Ma-gia: tên Hoàng-hậu, mẹ của Đức Phật, Pali 
là Màyà. 


- Ca-ty-la-vệ: thủ-đô nước Xá-vệ (Sàvatthi), Palli 
là Kapilavatthu. 


- Tỳ-kheo-ni: nữ tu-sĩ Phật-giáo, tiếng Pali là 
Bhikkhunni. 


- Hứa-khả = hứa cho, ưng-thuận. 
- Tỳ-da-ly: tên xứ này, tiếng Pali là Vesàlì. 


- Mặc nâu-sồng = mặc áo màu dà, như người 
tu-hành. 


- Tám điều giới-luật đặc-biệt: gồm có các điều 
bắt-buộc chư ni phải nhận sự ưu-tiên của chư 
tăng, như: một ni-cô dầu cao tuổi đạo cũng phải 
đứng sau một vị tỳ-kheo dầu chỉ mới thọ-giới có 
một ngày. Tám điều giới-luật đặc-biệt, tiếng Pali 
là Garudhamma. 


- Ni-đoàn = đoàn-thể các nữ tu-sĩ Phật-giáo. 


- Lễ Bồ-tát = lễ tụng-đọc giới-luật vào đầu tháng 
và giữa tháng, tiêng Pali là Uposatha. 


- Lễ an-cư kiết-hạ: vào ba tháng mùa mưa, 
tăng-ni chẳng đi ra ngoài khát-thực (sợ đạp côn- 
trùng), tu-tập nơi tịnh-xá (Pali: Pavàranà). 


- Giáo-thọ: vị Iÿ-kheo dạy giáo-lý cho chư Tăng- 
RI. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện thuật lại tiêu-sử của Ni-bà Ba-xa- 
ba-đề, dì ruột của Đức Phật. Bà đã đi bộ hơn 
trăm dặm đường đề xin Phật chấp-nhận cho đi 
tu. Y-nghĩa của Tích chuyện nêu lên quyết-tâm 
tu-hành của một vị Hoàng-hậu, đề làm gương 
cho giới phụ-nữỮ. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ: 


Bài Kệ ít liên-quan đến Tích chuyện, dạy giữ ba 
nghiệp: thân, miệng, ý cho thanh-tịnh, băng 
cách tự mình kêm-chê lây chính mình. 


Hai câu đầu của bài Kệ được dịch ra hơi khúc 
mặc, xin việt lại cho xuôi câu, như thê nây: Đôi 
với người tu-hành, chăng nên tạo nguyên-nhơn 


gây ra ác-nghiệp, bằng thân, bằng miệng hay 
bằng ý. 


(272).- Tích chuyện Tôn-giả Xá-lợi- -phất mỗi 
đêm hướng về thầy dạy đạo, lạy rồi mới đi ngủ. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, có 
đề-cập đến việc Tôn-giả Xá-lợi-phất, mỗi đêm 
hướng về Thầy dạy đạo của mình, lễ-lạy rồi mới 
đi nghỉ. 


Thuở ấy, có một số tỳ-kheo thây mỗi đêm, Tôn- 
giả Xá-lợi- -phất thường hướng vê một phương, 
thành-kính lễ-lạy, rồi mới đi ngủ. Họ cho rằng 
Tôn-giả còn chưa bỏ thói quen lễ-lạy sáu 
phương của các người Bà-la-môn ngoại-đạo, 
nên mới đến trình lên Đức Phật. Đức Phật cho 
gọi Tôn-giả Xá-lợi-phất đến hỏi. Tôn-giả thưa: 
"Bạch Thế-tôn, con nhớ đến công-ơn của 
Trưởng-lão At-bệ chỉ dạy cho con bài Kệ về Lý 
Nhơn- -duyên, nhờ đó mà con tìm đến quy-y 
Tam-bảo và tu-hành đến nay. Mỗi đêm, con 
hướng về Người đề lễ-lạy, và nằm ngủ đầu con 
hướng về đấy." Đức Phật rất bằng lòng và nói 
lên bài Kệ sau đây: 


Trước nhờ ai chỉ ta vào cửa. 


Hiểu sâu Chánh-pháp Như-Lai dạy. 
Hãy trang-trọng kính-lễ người ấy, 
Như Bà-la-môn thờ thần lửa. 

(Kệ số 392.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Lễ-lạy sáu phương: sáu phương là: Đông, Tây, 
Nam, Bắc, trên và dưới. Đây là tục-lệ Bà-la-môn 
ngoại-đạo, mỗi sáng lễ-lạy như thế. Trong Kinh 
Thiện-sanh (Singàla), thuộc Trường-Bộ-Kinh 
(Digha Nikàya) Đức Phật có dạy: phải hiểu sáu 
phương tượng-trưng cho: (1) cha-mẹ, (phương 
Đông); (2) thầy học, (phương Nam); (3) vợ-con, 
(phương Tây); (4) bạn-bè, (phương Bắc); (5) tôi- 
tớ (phương dưới); (6) các bực sa-môn (phương 
trên). Lạy sáu phương là giữ đúng bổn-phận 
mình đối với sáu hạng vừa kể, chớ chẳng phải 
để cầu phước theo ngoại-đạo mê-tín. 


-Trưởng-lão Át-bệ (Assaji) = một trong năm vị 
tỳ-kheo nhóm Kiều-trần-như, trước đồng-tu khổ- 
hạnh với tu-sĩ Cồ-đàm, sau được Đức Phật 
giảng cho nghe Kinh Chuyên Pháp-Luân ở 
vườn Lộc-Uyễn. 


- Bài Kệ về Lý Nhơn-Duyên: xem lại trang 32, 
Tập 1, có căt nghĩa 


Muôn pháp do nhơn-duyên sanh 
Cũng do nhơn-duyên mà diệt. 
Thầy ta, Phật Đại Sa-môn 
Thường nói rõ đúng như thế. 


- Quy-y Tam-Bảo: tìm về nương-tựa ba ngôi 
báu: Phật, Pháp, Tăng. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ÿ-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện thuật lại một số tỳ-kheo lầm tưởng 
Tôn-giả Xá-lợi-phất còn giữ thói quen lễ sáu 
phương của ngoại-đạo. Tôn-giả giải-thích, vì 
kính-trọng Trưởng-lão At-bệ đã chỉ đường cho 
mình vào cửa Đạo, nên mới hướng về Ngài mà 
lạy mỗi đêm như thế. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 392: 


Ý-nghĩa bài Kệ rất rõ-ràng, phải nhớ ơn và kính- 
lê người đã đưa mình vào cửa Đạo. 


Xin nói thêm: (1) "chỉ ta vào cửa” là chỉ cho ta 
vào cửa Đạo; (2) "Như Bà-la-môn thờ thần lửa": 
thờ lửa là mê-tín ngoại-đạo, phải bỏ; ở đây, bài 
Kệ chỉ muốn so-sánh hai sự thành-kính mà thôi, 
chớ chẳng khuyên ta thờ lửa. Vả lại, ở câu Kệ 
này, chữ Ba-la-môn chẳng hề có nghĩa là A-la- 
hán, như ở các bài Kệ khác trong Phẩm Bà-la- 
môn. 


(273).- Tích chuyện vị Bà-la-môn Gia-thi-la. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳỹ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, có 
đê-cập đên vị Bà-la-môn tên Gia-thi-la. 


Thuở ấy, có một người Bà-la-môn tu khổ-hạnh, 
nghĩ rằng, ta sanh ra thuộc dòng-dõi Bà-la-môn, 
vậy phải được gọi là Bà-la-môn đúng theo nghĩa 
các tỳ-kheo của đạo Phật. Anh ta đến nói lên ý- 
nghĩ với Đức Phật. Đức Phật đáp: "Nây Phạm- 
chí, chẳng phải vì dòng-dõi, giai-cấp, hay vì tóc 
bện, mà ta gọi là Bà-la-môn. Người nào thông- 
hiểu thấu-đáo Bốn Chơn-lý Nhiệm-mâu mới thật 
là bực Bà-la-môn." 


Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây: 


Đâu vì giai-cấp, họ-hàng, tóc bện, 


Mà được trở thành bực Bà-la-môn. 

Chỉ ai CHÂN, CHÁNH, TINH đủ trọn-vẹn 
Người ấy quả thật là Bà-la-môn. 

(Kệ số 393.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Gia-thi-la: tên người Bà-la-môn nây, tiếng Palli 
là datila. 


- Tu khổ-hạnh = tu ép-xác, chịu kham-khổ quá 
mức. 


- Sai) Chơn-Lý Nhiệm-Mâẫu: là Tứ Diệu-Đề, gỗm 

ó: (1) Khổ- đê, chơn-lý về đời là khổ; (2 ) Tập- 
đề chơn-lý về nguồn- gốc gây ra Sự Khổ; (3) 
Diệt-đề, chơn-lý vê sự tận-diệt nổi Khô; (4) Đạo- 
đề, chơn-lý về Bát-Chánh-Đạo, con đường 
thánh-lộ đưa đến sự chắm-dứt Khô. 


- Chân = chơn-lý, Sự-thật; Chánh = đúng-đắn, 
thăng ngay; Tịnh = trong-sạch và văng-lặng. 


B.- Nghĩa Ý: 


(1) Ÿ-nghĩa của Tích chuyện: 


Ý-nghĩa của Tích chuyện là chẳng phải vì dòng- 
dõi, giai-câp mà được gọi là Bà-la-môn, theo 
nghĩa A-la-hán; mà phải thông-hiều, tu-tập viên- 
mãn Tứ-Diệu-Đề mới xứng danh là vị Bà-la- 
môn. 


(2) Ý-nghĩa của Bài Kệ số 393: 


Bài Kệ nêu lên ba đức-tánh cần tu-tập mới 
xứng-danh Bà-la-môn: 


1) Chân: hiểu rõ chơn-lý của Tứ-Diệu-đế; 


2) Chánh: theo đúng con đường Bát-Chánh- 
Đạo; 


3) Tịnh: sống cuộc đời tu-hành thanh-tịnh. 
(274).- Tích chuyện người Bà-la-môn lừa-gạit. 
Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại tu-viện Cưu- 
ta-ga, xứ Tỳ-da-ly, trong một kỳ giảng-pháp, có 
đê-cập đên một người Bà-la-môn lừa-gạt. 

Thuở ấy, trong thành Tỳ-da-ly, có một người Bà- 


la-môn nghĩ ra một cách để lừa-gạt dân-chúng. 
Anh ta leo lên cửa thành, lộn đầu xuông treo 


tòn-ten như con dơi, và nói rằng: "Mau đem đến 
cho ta đủ một trăm con trừu, một trăm tiền vàng 
và một chục người nô-lệ, bằng không ta buông 
mình xuống thì cả thành Tỳ-da-ly nầy sẽ bị tiêu- 
diệt." Dân-chúng nghe nói hoảng-sợ, xúm nhau 
đem đủ số tiền, thú và nô-lệ cho y và mời y trở 
xuống đất. Báy giờ, các vị tỳ-kheo nghe được 
tin-tức đó mới thưa trình cùng Đức Phật. Đức 
Phật bảo, kẻ lừa-dối kia chỉ phỉnh-gạt được 
người ngu, còn bực có trí ai lại tin hắn." 


Rồi Đức Phật nói lên bài Kệ sau đây: 
Ngu ơi! Bện tóc có ích gì? 

Mặc áo da dê được lợi chỉ? 

Nội-tâm phiên-não còn rồi-răm, 

Sao cô điêm tô ở ngoại-vi? 

(Kệ sô 394.) 

TÌM HIẾU: 

A.- Nghĩa Chữ: 


- Cưu-†a-ga: tên tu-viện này, tiếng Pali là 
Kùtàgàra. 


- Tỳ-da-ly: tên xứ này, tiếng Pali là Vesàili. 


- Phỉnh-gạt = lừa dối, gạt-gẫm. 


- Nội-tâm: Nội = bên trong; Tâm = lòng. Nội-tâm 
là trong lòng. 


- Điểm tô = trang-điểm, chưng-diện cho đẹp. 


- Ngoại-vi: Ngoại = bên ngoài; Vi = chung- 
quanh. Ngoại-vi là bên ngoài; ở đây, muốn nói 
cứ lo chưng-diện bề ngoài, chẳng lo tu tâm bên 
trong đề cho dứt được các phiền-não còn rốồi- 
răm. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ÿ-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện thuật lại việc buồn-cười của dân- 
chúng thành Tỳ-da-ly bị người Bà-la-môn lừa- 
gạt. Đức Phật bảo người ngu dễ bị gạt, còn 
người có trí thì không. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 394: 


Nhơn vệc người Bà-la-môn lừa gạt dân ngu, 
Đức Phật dạy, mấy kẻ Bà-la-môn lo chưng-diện 
bên ngoài, bện tóc, mặc áo da dê nào có ích-lợi 
chỉ cho việc tu-tập, chẳng biết lo dứt trừ phiền- 


não rối-rắm ở bên trong tâm là những kẻ ... ngu 
ơi là ngul 


(275).- Tích chuyện Ni-bà Kỷ-sa-cơ tu khổ-hạnh. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ trên đỉnh núi 
Linh-thứu, gần thành Vương-xá, trong một kỳ 
giảng-pháp, có đề-cập đến Nữ trưởng-lão Kỷ- 
sa-cơ, vị Ni-bà tu khổ-hạnh vào bực nhút. 


Một hôm, vua Trời Đế-Thích cùng với chư Thiên 
đến đảnh-lễ Đức Phật tại núi Linh-sơn. Báy giờ, 
Nữ Trưởng-lão đang thi- triên thần-thông, vừa 
bay đáp xuống, định vào lạy Đức Phật. Thấy 
chư Thiên đang đứng trước hương-phòng, Ni- 
bà bước lui ra. Vua Trời Đế-Thích trông thấy, 
mới thưa hỏi Phật đó là ai vậy. Đức Phật đáp: 
"Này Thiên-đé, đó là tỳ-kheo-ni Kỷ-sa-cơ. Trước 
đây, khi đứa con trai yêu-quí vừa mất, Kỷ-sa-cơ 
đau-buôn đến gặp Như-Lai. Sau khi nghe giảng 
về lý vô-thường, bắt-toại-nguyện và vô-ngã của 
muôn pháp hữu-vi, Kỷ-sa-cơ chứng được sơ- 
quả, gia-nhập Ni-đoàn, tu khổ-hạnh, mặc áo 
phẩn-tảo, sống cô-độc nơi rừng vắng, chẳng 
bao lâu đắc quả A-la-hán." 


Rồi Đức Phật nói lên bài Kệ sau đây: 


Người mặc áo phấn-tảo, 

Da lộ gân, thân gây, 

Cô-độc hành-thiền giữa rừng cây, 
Như-Lai gọi là Bà-la-môn. 

(Kệ số 395.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Ni-bà, Nữ Trưởng-lão: nữ tu-sĩ Phật-giáo có 
nhiêu tuôi đạo, ngang hàng với Hoà-thượng bên 
nam-giới. 


- Kỷ-sa-cơ = tên vị Ni-bà này, tiêng Pali là 
Kisàgotamì; tiêu-sử được kê lại nơi Tích chuyện 
sô (93), trang 299, Tập 2, Kinh nây. 


- Tu khỗ-hạnh = tu theo kỷ-luật khắt-khe, ăn- 
mặc rât kham-khô. 


- Vua Trời Đề-Thích: vua cõi trời Đao-lợi, tên 
tiêng Pali là Sakka. 


- Linh-thứu, Linh-sơn = tên đỉnh núi Gijjhakùta 
giông hình chim thứu ( = kên-kên), xoè cánh ra; 
gân thành Vương-xá (Ràjagaha), xứ Ma-kiệt-đà 


(Magadha). Nơi đây, Đức Phật từng giảng Kinh 
Pháp-Hoa. 


- Thi-triên thần-thông = dùng các sức đặc-biệt 
khác thường như bay bông trên không, ởi trên 
mặt nước, nhờ ở định-lực †tu-hành cao. 


- Hương-phòng = căn phòng có hương thơm, 
dành riêng cho Đức Phật, tiêng Pali là 
Gandhakuti. 


- Vô-thường = chẳng thường còn, thay đổi luôn 
và sẽ bị hoại-diệt. 


- Bât-toại-nguyện = chẳng làm vừa-ý, thường 
gây ra đau-khô. 


- Vô-ngã = chẳng có linh-hồn, chẳng có tự-ngã, 
bôn-thê rông. 


- Muôn pháp hữu-vi: tất cả sự-vật có hình- 
tướng, bị thay đổi, sẽ tiêu-hoại; thường được 
dịch là sự-vật bị điều-kiện-hoá, nghĩa là tuỳ theo 
điều-kiện chung quanh mà biến-đổi để đi đến 
hoại-diệt. 


- Sơ-quả: quả-vị đầu-tiên: Tu-đà-huờn, hay 
Nhập-Lưu, Thât-Lai. 


- Áo phán-tảo: còn gọi là nạp-y, lượm các giẻ 
rách bỏ nơi đông rác, đem vệ giặt, may làm 
áo.(Phân = bụi dơ, phân; tảo = quét, rác.) 


- A-la-hán: quả-vị thứ tư, cao nhứt. Bực A-la- 
hán diệt xong phiền-não, dứt mọi ham-muốn, 
chứng vô-sanh ( = chẳng còn bị tái-sanh trong 
cõi Luân-hồi), sống an-nhiên, tự-tại trong cảnh 
Niết-bàn. 


- Hành-thiền: tu-tập Thiền-định, giữ thân-tâm an- 
tinh. 


- Bà-la-môn: nghĩa đặc-biệt ở đây là A-la-hán. 
B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ÿ-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện thuật lại việc Đức Phật giới-thiệu 
bà Kỷ-sa-cơ †u khô-hạnh với vua Trời Đê- Thích. 


Ý-nghĩa của Tích chuyện là dẫn đến bài Kệ về 
lối tu khổ-hạnh, tự đặt mình trong kỷ-luật khắt- 
khe, chịu kham-khổ để sớm đạt được mục-tiêu 
chứng đắc vô-sanh, sống an-nhiên trong cảnh 
Niết-bàn. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 395: 


Bài Kệ mô-tả người tu khỗổ-hạnh để sớm chứng- 
đặc được quả-vị A-la-hán. Xin phân-tách từng 
câu: 


1) "Người mặc áo phán-tảo": Áo phấn-tảo bằng 

giẻ vụn, dơ, lượm ở đông rác, tượng-trưng cho 

sự từ-khước các tiện-nghi vật-chât, như ăn mặc 
đẹp. 


2) "Da lộ gân, thân gây": vì ăn-uỗng kham-khổ, 
thân-thê gây, lộ gân; mục-đích là kèềm-chế thân 
để thanh-lọc tâm. 


3) "Cô-độc hành-thiền giữa rừng cây": biết "sống 
một mình” chuyên-tâm tu tập Thiên-định, dẹp 
mọi phiên-não, tham-muôn. 


4) "Như-lai gọi là Bà-la-môn”: xứng-danh là bực 
A-la-hán. 


(276).- Tích chuyện vị Bà-la-môn ở Xá-vệ đến 
hỏi Phật. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, có 


đề-cập đến một vị Bà-la-môn đến thưa hỏi Đức 
Phậi. 


Thuở ấy, ở nước Xá-vệ, có một người Bà-la- 
môn, cha-meẹ thuộc giai-cấp Bà-la-môn, đến hỏi 
Đức Phật, sanh ra từ bụng mẹ Bà-la-môn có 
đáng được gọi là Bà-la-môn như các vị tỳ-kheo 
chứng-quả A-la-hán chăng? Đức Phật đáp: "Này 
Phạm-chí, ta chẳng gọi là Bà-la-môn, kẻ nào chỉ 
vì sanh ra từ cha-me thuộc dòng Bà-la-môn. 
Bực Bà-la-môn phải là người đã dẹp xong các 
lậu-hoặc, cắt đứt sự luyến-ái vào cuộc đời ở cõi 
Luân-hài." 


Rồi Đức Phật nói lên bài Kệ sau đây: 


Như-Lai chẳng gọi là Bà-la-môn 

Kẻ từ bụng mẹ Phạm-chí sanh ra, 
Nếu tâm còn phiền-não 

Chỉ đáng gọi "mây tao". 

Người thoát-ly luyến-ái và phiền-não, 
Như-Lai mới bảo là Bà-la-môn. 

(Kệ số 396.) 


TÌM HIẾU: 


A.- Nghĩa Chữ: 


- Xá-vệ: tên nước nây, nơi Đức Phật sanh ra, 
tiêng Pali: Sàvatthi. 


- Bà-la-môn = Phạm-chí = giai-cấp †u-sĩ xưa ở 
Ấn-độ, tiếng Pali là Brahmana. Trong Phẩm Bà- 
la-môn của Kinh Pháp-Cú, chữ Bà-la-môn được 
Phật dùng để chỉ các bực tu-hành đã chứng quả 
A-la-hán. 


- Lậu-hoặc = Lậu = rỉ chảy ra; Hoặc = chỗ dơ- 
bân; điều sái-quây. Chữ Lậu-hoặc, dịch chữ 
Asava, nghĩa đen là mủ chảy ra từ mụt nhọt, 
nghĩa bóng chỉ các phiền-não (như tham, sân, 
sỉ) khởi lên trong tâm, bộc lộ ra ngoài bằng cử- 
chỉ xấu, lời nói ác. 


- Luyến-ái: Luyến = mê-luyến, tríu-mến; Át = 
thương, thích. Chữ Ái-luyễn hay Khát-ái, hay 
Tham-ái, dùng để dịch chữ Tanhà, sự thèm- 
khát, cố đòi cho được, như kẻ uống nước mặn 
bị khát. Chính sự luyến-ái, bám vào đời sống vui 
ít khổ nhiều này là nguyên-nhơn tạo nên Khổ. 


- Luân-hồi: Luân = bánh xe; Hồi = trở lại; Luân- 
hồi, dịch chữ Pali Samsàra, chỉ vòng lẫn-quần 
sanh ra chết đi, sanh lại để chết nữa, cứ như 
bánh xe lăn tròn vòng quay mãi. 


- A-la-hán: quả-vị thứ tư cao nhứt trong hàng 
Thanh-văn (Thanh-văn, Pali là Savaka, các đệ- 
tử sống gân bên Phật, nghe kinh mà tu-tập; 
Thanh = âm-thanh, Văn = nghe.) Bực A-la-hán 
(Arahan)) đã dứt hết các phiền-não trong tâm 
(chẳng còn tham, sân, si, mạn, nghỉ, tà-kiến) bỏ 
hết mọi ham-muốn (tận-diệt tham-ái, Tanhà), 
chứng được vô-sanh (chẳng còn bị tái-sanh 
nữa, nên khỏi phải chịu Khổ trong Luân-hòi), 
sống tự-tại, an-nhiên trong cảnh Niết-Bàn ( = 
tâm trạng người dứt mọi khổ-đau, sống trong 
cảnh hằng vắng-lặng, an-vui.) 


- Như-Lai: Như = như thế; Lai = đến. Chữ Như- 
Lai dịch chữ Pali là Tathàgata, (Tathà = như thế: 
gata = đi qua); Đức Phật thường tự-xưng là 
Như-Lai khi nói chuyện với kẻ khác; các đệ-tử 
gọi Ngài là Thế-tôn. Trong Kinh Kim-Cang, chữ 
Như-Lai được định-nghĩa: chẳng từ đâu tới, 
cũng chẳng đi về đâu, để chỉ đến pháp-thân của 
Phật. 


- "Mầy-tao": tạm dùng tiếng sỗ-sàng bình-dân 
mày, tao, mi, tớ của Việt-Nam để dịch chữ Bho 
trong nguyên-văn Pali: Bhoyadi. Chữ Bho dùng 
để nói, một cách thiếu lễ-độ, với kẻ dưới hay 
ngang hàng. Thiện-Nhựt xin chấp tay sám-hối 
sự vụng-về trong lời dịch này. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ÿ nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện rất đơn-sơ nhưng ý-nghĩa rất thâm- 
trầm: một người mà cha-mẹ là dòng Bà-la-môn 
đến hỏi Phật, anh ta có được gọi là Bà-la-môn 
chăng? Theo nghĩa thông-thường, hắn quả là 
người Bà-la-môn, nhưng hắn chẳng có được 
các đức-tánh của bực Bà-la-môn mà Đức Phật 
dành cho các bực đã chứng quả Thánh A-la- 
hán. 


Nghĩa sâu của Tích chuyện là chớ quá tự-hào vì 
được sanh vào nơi dòng-họ sang. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 396: 


Chỗ đáng ghi nhớ trong bài Kệ là: Người.. nếu 
tâm còn phiền-não, chỉ đáng gọi là " mây tao, 
chẳng cần phải tôn-trọng, vì người ấy còn kém 
đức-hạnh. Với người đã thoát-ly luyễn-ái và 
phiền-não, ta mới tôn-kính mà gọi là bực Bà-la- 
môn. 


(277).- Tích chuyện Tỳ-kheo Úc-ga. 


Tích chuyện này tiếp theo Tích chuyện số (245) 
về người diễn trò nhào lộn. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỷ- 
viên, nước Xá-vệ, trong kỳ giảng-pháp, có đề- 
cập đến tài nhào-lộn của tỳ-kheo Úc-ga. 


Thuở ấy, thanh-niên Úc-ga là con nhà giàu, vì 
mê nhan-sắc cô đào trong gánh xiệc, xin cưới 
cô, rồi bỏ nhà, theo gánh hát. Được cha vợ dạy 
cho nghề nhào-lộn, Úc-ga trình-diễn cũng được 
nhiều người hoan-nghinh. Một hôm, Úc-ga đang 
trổ tài nhào lộn, thì đoàn khất-thực của Đức 
Phật đi đến. Dân-chúng quay lại nghe Đức Phật 
thuyết- -pháp. Đứng trên cây sào cao hơn mười 
thước, Úc- -ga lắng nghe lời Phật dạy, mới tỉnh- 
ngộ, xin xuất- -gla. Từ đó, Úc-ga tinh-tấn tu-hành, 
chứng được quả-vị A-la-hán. Các vị đồng-tu 
thường hỏi Úc- 0a, khi leo lên cây sào cao như 
thế, trong lòng có sợ-hãi không. Úc-ga trả lời, 
không. Các vị tỳ-kheo chẳng tin, mới bạch lại với 
Đức Phật. Đức Phật bảo: "Nầy chư Tăng, một vị 
A-la-hán đã tháo bỏ xong mọi xiềng-xích kết-sử, 
chẳng bao giờ sợ-hãi cả." 


Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây: 


Người đã cắt đứt mọi kết-sử, 


Chẳng còn sợ-hãi, chẳng đắm-trước, 
Thoát khỏi tất cả mọi ràng-buộc, 
Như-Lai gọi là Bà-la-môn. 

(Kệ số 397.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Úc-ga: tên vị tỳ-kheo này, tiếng Pali là 
Uggasena. 


- Gánh xiệc: Xiệc, (chữ Pháp: cirque), gánh hát 
diên trò nhào lộn. 


- Tỉnh-ngộ: Tỉnh = thức-tỉnh, hết mê; Ngộ = hiều 
rõ. Tỉnh-ngộ là nay hiệu rõ biệt trước mình đã 
lâm. 


- A-la-hán: quả-vị thứ tư, cao nhứt; tiếng Pali là 
Arahant. Theo giáo-lý Bắc-tông, chữ A-la-hán có 
ba nghĩa: (1) Ứng-cúng, xứng-đáng được Trời, 
Người cúng-dường; (2) Sát-tặc, giết hết giặc, 
giặc phiền-não; (3) Vô-sanh, chẳng còn bị tái- 
sanh trong Luân-hồi nữa. 


- Xiềng-xích: dây sắt đề trói tay, còng chơn. 


- Kết-sử: Kết = buộc chặt; Sử = sai-khiến. Có 
mười kết-sử là những mối ràng-buộc, thúc- -đây, 
sai-sử con người làm điều quấy. Tiếng Pali là 
Sanyojana, dịch là thúc-thằng (thúc = trói buộc; 
thằng = sợi dây). Các kết-sử quan-trọng là 
tham, sân, si, mạn, nghỉ, giới-cám-thủ, thân- 
kiên. 


- Đắm-trước: Đắm = say-đắm; Trước = dính 
vào, gắn vào. Đắm- trước là vì mê-say, ham- 
muốn quá nên mắc kẹt vào đó. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ÿ-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện nhắc lại cuộc đời phiêu-lưu của Úc- 
ga, có tài nhào-lộn, sau xin xuấât-gia, tu-tập 
chuyên-cần, chứng được quả A-la-hán. Được 
hỏi khi leo cao trên cây sào, có sợ-hãi không, 
Úc-ga đáp là không. Ý-nghĩa của Tích chuyện là 
với người đã bỏ mọi ràng-buộc, hết tham-đắm 
nữa, thì chẳng còn sợ-hãi gì nữa. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 397: 


Bài Kệ rất rõ nghĩa, cùng có một ý-nghĩa như 
Tích chuyện: đôi với người đã lià khỏi mọi ràng- 
buộc, thì chăng còn sợ-hãi chi nữa. 


(278).- Tích chuyện đấu trâu. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Ky-. 
viên, nước Xá-vệ, trong kỳ giảng-pháp, có đê- 
cập đên hai người Bà-la-môn đâu trâu. 


Thuở ấy, ở thành Xá-vệ, có hai người Bà-la- 
môn, mỗi người có một con trâu cui; người nào 
cũng cho rằng trâu mình mạnh và giỏi nhứt, 
chẳng ai chịu thua ai. Sau cùng, họ đem trâu ra 
đấu với nhau. Họ dẫn trâu ra bờ sông, lây dây 
buộc trâu vào một chiếc xe đồ đây đất cát, rồi 
cho trâu kéo lên bờ, con nào lên được trước thì 
thắng. Đôi trâu hùng-hục kéo, chẳng xe nào 
chuyên bánh cả, lát sau, dây đứt hết. Có một 
nhóm tỳ-kheo đi tắm, trông thấy, mới về trình 
sự-việc lên Đức Phật. Đức Phật bảo: "Nầy chư 
tỳ-kheo, các sợi dây buộc trâu mà ta nhìn thấy 
đó, cũng dễ tháo gỡ, cũng dễ bứt đứt. Nhưng 
các sợi đai sân-hận, với dây cương tham-ái ở 
bên trong tâm, rất khó tháo, tỳ-kheo các ông 
phải nên sớm cắt bỏ đi." 


Rồi Đức Phật nói lên bài Kệ sau đây: 


Bỏ đai da "sân", cắt cương "ái-mộ”; 
Chặt dây "tà-kiên”, phụ-tùng "tùy-miên”. 
Phá chôt "vô-minh”, đã giác-ngộ, 
Như-Lai gọi là Bà-la-môn. 

(Kệ sô 398.) 

TÌM HIẾU: 

A.- Nghĩa Chữ: 


- Trâu cui = trâu đực, to-lớn, mạnh-mẽ và hơi... 
cứng đâu. 


- Sợi đai = dây da buộc ở bụng ngựa. 


- Dây cương = dây buộc vào mõm ngựa, để 
điêu-khiên ngựa chạy theo ý mình. 


- Sân-hận: Sân = giận; Hận = hòn, thù. 


- Tham-ái: Tham = ham muốn quá; Ái = thương, 
thích. 


- Ái-mộ: Ái = thương, thích; Mộ = mến, tríu-mén. 


- Tà-kiến: Tà = xiên-xéo, chẳng ngay thẳng; 
Kiến = ý-kiến. Trái với Tà-kiến là Chánh-kiến, ý- 
kiến ngay thẳng, đứng-đắn, chơn-chánh. 


- Phụ-tùng: Phụ = phụ-thuộc; Tùng = theo. Đồ 
phụ-tùng là những vật phụ-giúp vào một vật 
khác, đê cho tôt hơn. 


- Tuỳ-miên: còn đang ngủ đó (miên = ngủ); ý nói 
chưa bị diệt hăn, gôc còn đó, sẽ có hôi nôi trở 
dậy. 


- Chốt = cái then để gài cửa; chặn, khóa, đóng 
lại. 


- Vô-minh: Vô = chẳng; Minh = sáng. Vô-minh là 
si-mê, ngu-tÔi. 


- Giác-ngộ: Giác = biết; Ngộ = hiểu rõ. Giác-ngộ 
là nay hoàn-toàn biệt rõ, hiêu rõ, chăng còn mê- 
tôi như trước nữa. 

B.- Nghĩa Ý: 

(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Nhơn việc đấu trâu, dây buộc trâu bị đứt, Đức 
Phật dạy, còn có sự ràng-buộc quan-trọng hơn 


là các sợi dây trói thú-vật bên ngoài dễ thấy, dễ 
tháo đó: sự sân-hận, sự tham-ái bên trong tâm, 
cần phải mau mau cắt đứt để sớm được giác- 
ngộ và giải-thoái. 


(2) Ý-nghĩa của Bài Kệ số 398: 


Muốn hiểu bài Kệ số 398 cho dễ, cần phải 
tưởng-tượng một con ngựa, với tất cả những đồ 
bắt-kế ngựa, như dây đai, yên, cương v.v. để 
khớp ngựa lại. 


Ý-nghĩa của bài Kệ: sự ràng-buộc của các 
phiên-não, kê†-sử, còn chặt-chẽ, khó tháo-gỡ 
hơn các sợi dây trói buộc bên ngoài. 


Xin phân-tách từng "món" ràng-buộc được kế 
trong bài Kệ: 


1) Bỏ đai da "sân”: Giận là một tình-cảm mạnh 
và dai-dẳng, tựa như sự bền-chặt của sợi đai 
bằng da trâu đang trói- buộc. Người giận dai 
thường nói trong bụng: mối hận nây sông để 
bụng, chết mang theo! Giận như thế, chỉ có hại 
cho mình, tâm chẳng yên. Đề dẹp mối giận, 
dùng sự nhẫn-nhục mà đối-trị. Tha-thứ cho kẻ 
làm mình giận, đó là mình tha cho tâm mình 
khỏi mang nặng tình-cảm xấu. 


2) Cắt cương 'ái-mộ': sự luyến-ái là một tình- 
cảm êm-dịu nhưng sức mạnh thúc-dục, sai- 
khiến mình lại lớn, khó mà tránh chẳng tuân 
theo được; cũng tựa như sợi dây cương buộc ở 
miệng ngựa, hễ giựt mạnh bên nào là ngựa phải 
quay đầu về bên ây. Vì êm-dịu chẳng muốn cởi- 
bỏ đi, nên sự luyến-ái mới ràng-buộc lâu, đeo- 
đẳng mãi. Để dẹp sự luyến-ái, phải bỏ tánh so- 
đo, quá thương vật này, quá ghét vật kia, giữ 
tâm cho bình-thản, đừng tríu-mến mà cũng 
đừng ghét-bỏ. 


3) Chặt dây †à-kiến': Tà-kiến là các ý-nghĩ sai- 
lâm, vì ngu-tôi mà nuôi-dưỡng trong tâm. Dùng 
trí-huệ sáng-suôt mà chặt đứt tà-kiên. 


4) Phụ-tùng †ùy-miên': nói cho dễ hiểu, đó là 
các tình-cảm chẳng tốt, còn đang nằm yên ngủ 
trong tâm, gặp co-hội sẽ nồi dậy. Thường có 
bảy món phụ- tùng tùy-miên:: dục ( = ham- 
muốn), tham, sân, si, mạn, nghỉ và tà-kiến. Bỏ 
các phụ-tùng này cách nào? Phải tỉnh-giác, hễ 
chúng chỗi dậy, là biết ngay để dẹp chúng 
xuống. 


5) Phá chốt 'vô-minh': đây là hình-ảnh rất linh- 
động, ví sự vô-minh, ngu-tôi như cái then cài 


kín, chẳng cho tâm-trí mở rộng ra để vươn lên 
Chơn-lý. Phá cái chốt vô-minh bằng cách nào? 
Phải chăm-chỉ và chuyên-cần học-tập Chánh- 
pháp. 


6) Đã giác-ngộ: Giác-ngộ là hiểu-hiết rõ. Có 
giác-ngộ nhỏ, khi nhờ tỉnh-giác mà nhận thấy lỗi 
mình; có giác-ngộ lớn, khi chứng được đạo và 
quả. Trở thành bực Đại-giác thì còn lâu, còn dài 
và chẳng dễ, nhưng hãy tỉnh-giác, một niệm 
quấy khởi lên, chánh-niệm biết ngay, đó là con 
đường đi từ tiều-ngộ đến đại-giác, tuy chậm mà 
chắc. 


(279).- Tích chuyện bốn anh em lỗ-mãng. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại tịnh-xá Trúc- 
lâm, gần thành Vương-xá, trong một kỳ giảng- 
pháp, có đề-cập đến bốn người anh em Bà-la- 
môn ăn nói lỗ-mãng. 


Thuở ấy ở thành Vương-xá, có một người Bà- 
la-môn tên Bát-lạp-hoà, vợ lại tin theo đạo Phật, 
mỗi khi nhảy mũi hay giựt mình bị ai thình-lình 
đụng phải, thì miệng bà liền nói: "Nam-mô 
Phật!". Hôm ấy, Bát-lạp-hoà mời bạn-hữu đến 
ăn tiệc. Trong khi bưng món ăn lên, người vợ 
bỗng nhảy mũi, và nói to: "Nam-mô Phật!" 


Người chồng chẳng ưa gì đạo Phật, tức mình 
lên, mới đến gặp Phật, định nói hỗn với Phật và 
đặt câu hỏi thật khó cho Phật trả lời. Anh ta hỏi 
hai câu. Câu thứ nhứt: "Phải giết chết những gì 
để có thể được sống an-vui và có hạnh-phước?" 
Đức Phật đáp: "Phải giết sân-hận mới sống 
được hạnh-phước." Câu thứ hai: “Diệt pháp nào 
thì được chấp-nhận?" Đức Phật bảo: "Chư Phật 
trong ba đời đều khen ngợi sự tận-diệt sân- 
hận.” Nghe Phật giải-đáp rõ-ràng, vị Bà-la-môn 
lấy làm thoả-mãn, liền xin Đức Phật cho quy-y, 
và xuất-gia ngay hôm ấy. 


Bái-lạp-hoà còn có ba người em tánh hay lỗ- 
mãng cũng như anh ngày trước. Người em thứ 
nhì, tên Ac-câu, khi hay tin anh mình đã gia- 
nhập Tăng-đoàn, liền nỗổi-giận, chạy đến chùa, 
nói nhiều lời hỗn-láo với Đức Phật. Đức Phật 
điềm nhiên hỏi: "Nầy ông Ác-câu, thí-dụ như 
nhà ông mở tiệc mời khách đến ăn. Nếu khách 
chẳng nhận dự tiệc, thì các thức ăn lại thuộc về 
ai?" Ac-câu đáp, thì tôi sẽ ăn hết. Đức Phật nói 
tiếp: "Ông đã dùng lời thô-ác nói với Ta mà Ta 
chẳng nhận, vậy các lời lỗ- mãng đó lại quay về 
với ông." Ác-câu bừng tỉnh, hiểu được chỗ 
thâm-thúy trong lời Phật dạy, liền qùi xuống xin 


qU}-. 


Hai người em của Ác-câu, hay tin hai anh mình 
nay đã làm tỳ-kheo, tức-giận lắm, đến nói lời 
thô-ác với Đức Phật và cũng được Đức Phật lây 
sự nhẫn-nhục và trầằm-tĩnh mà cải-hoá. Chư 
Tăng tán-thán công-đức Phật cải-hoá cả bốn 
anh em Bát-lạp-hoà. Đức Phật dạy: "Đừng bao 
giờ làm hại kẻ đã hại mình, hãy nhẫn-nhục chịu 
đựng mà làm nơi nương-tựa cho kẻ khác." 


Rồi Đức Phật nói lên bài Kệ sau đây: 
Chẳng sân-hận, nhận lời trách-móc, 
Cam chịu cực-hình và roi-vọt 

Lây nhẫn làm sức mạnh ba quân, 
Như- Lai gọi là Bà-la-môn. 

(Kệ sô 399.) 

TÌM HIẾU: 

A.- Nghĩa Chữ: 


- Lỗ-mãng: lời nói hung-dữ làm mắt lòng người 
nghe. 


- Bát-lạp-hoà: tên vị này, Pali là Bhàradvàja; Ác- 
câu = Akkosaka. 


- Nam-mô Phật: Pali là Namo Buddha = Kính lạy 
Đức Phật. 


- Sân-hận: Sân = giận; Hận = hờn, thù-oán. 
- Quy-y: Quy = quay về; Y = nương-tựa. Quy-y = 
tìm về nương-tựa tinh-thần nơi Đức Phật, 


Chánh-Pháp và Tăng. 


- Tăng-đoàn: đoàn thể các vị tu-sĩ Phật-giáo, từ 
bôn người trở lên. 


- Thâm-thúy = ý-nghĩa sâu-xa, đúng với Chơn- 
lý. 


- Cực-hình: hình-phạt nặng-nè. 


- Nhẫn-nhục = nhịn-nhục bên chí chịu đựng, 
chăng oán hờn. 


- Ba quân = quân-đội; lính bộ, lính thủy, lính cỡi 
ngựa (ngày xưa.) 


B.- Nghĩa Ý: 


(1) Ÿ-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện thuật lại việc Đức Phật cảm-hoá cả 
bôn người anh em lô-mãng băng đức nhân- 
nhục và sự trâm-tfĩnh. 


Ý- -nghĩa của Tích chuyện: hoà-nhã trước lời 
hỗn-láo, sẽ khiến cho kẻ đối-thoại phải hỗ-thẹn 
trong lòng. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 399: 


Ý-nghĩa của bài Kệ nằm gọn trong câu: "Lấy 
nhẫn làm sức mạnh ba quân", có nghĩa là dùng 
sự nhẫn-nhục đề đối-phó với mọi sự khó-khăn, 
cũng như đó là sức mạnh của Quân-đội chống- 
đỡ kẻ thù. 


Thông- thường, hễ nhịn ai thì người khác cho đó 
vì yêu-kém mà chịu thua, để bị hiếp- đáp. Nhưng 
biết nhịn khi mình yếu, chẳng gây thêm đổ-vỡ, 
đó là khôn-ngoan tránh trước cái hại to-lớn. Vả 
lại, biết mình đang nhịn, chẳng phải là mình 
đang thua đâu; trái lại, người biết nhịn là người 
đang thắng. Thắng ai đâu? Thắng chính mình, 
thắng được lòng oán-ghét đang nỗi lên khỏi kéo 
dài đề làm khổ lòng mình. 


(280).- Tích chuyện Tôn-giả Xá-lợi-phất nhẫn- 
nhục nghe mẹ nhiêc-móc. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại tịnh-xá Trúc- 
lâm, gân thành Vương-xá, trong một kỷ giảng- 
pháp, có đề- -cập đến đức nhẫn-nhục của Tôn- 
giả Xá-lợi-phất khi bị mẹ nhiếc-móc. 


Thuở ấy, Tôn-giả hướng-dẫn một số đông tỳ- 
kheo trở về quê cũ ở làng Na-la-ca, đến trước 
cửa nhà mình mà khát-thực. Mẹ của Tôn-giả, 
vốn là người ngoại-đạo, mời tất cả vào nhà, dọn 
thực-phẩm lên đãi. Khi sớt món ăn vào bát của 
Tôn-giả Xá-lợi-phất, bà mẹ nói: "Con lại đi ăn đồ 
thừa, bỏ cả gia-tài to-lớn để làm tỳ-kheo, hại cả 
nhà mẹ của con!" Tôn-giả lẵng-lặng ngồi nghe, 
mặt chẳng đổi sắc. Khi chia thức ăn cho các tỳ- 
kheo, bà mẹ lại nói: "Các ông bắt con tôi theo 
hầu-hạ, đây thức-ăn, dùng đi!" Tôn-giả im-lặng 
thọ-thực, rồi từ-tốn đứng dậy, ôm bình bát về 
chùa. 


Các vị tỳ-kheo đi theo, khen ngợi đức nhẫn- 
nhục của Tôn-giả với Đức Phật. Đức Phật bảo: 
"Đôi VỚI bực A-la-hán, chăng hê nôi nóng, 
chăng hê đê sân-hận khởi lên bao giờ." 

Rồi Đức Phật nói lên bài Kệ sau đây: 


Chẳng sân-hận, làm tròn bồn-phận. 


Giới-hạnh trang-nghiêm, tham-ái tận, 
Căn nhiếp-phục, thân nây là chót, 
Như-Lai gọi là Bà-la-môn. 

(Kệ số 400.) 


TÌM HIẾU: 

A.- Nghĩa Chữ: 

- Xá-lợi-phất: tên Tôn-giả, tiếng Pali là Sàriputta, 
nghĩa là con của bà Sàri. Sàri là chim Thu, nên 
Tôn-giả còn được gọi là Xá-lợi-tử, hay là Thu- 
tử. 

- Na-la-ca: tên làng này, tiếng Pali là Nàlaka. 

- Trúc-lâm, Vương-xá: tịnh-xá cất trong vườn 
trúc của vua Tân-bà-sa-la (Bimbisara), gân thủ- 
đô Vương-xá (Ràjagaha) nước Ma-kiệt-đà 
(Magadha). 


- Nhiễc-móc = mắng-mỏ. 


- Thọ-thực: đang ăn các đồ-ăn nhận được.(Thọ 
= nhận; Thực = ăn) 


- Giới-hạnh trang-nghiêm: giữ tròn các điều răn- 
câm cân-thận. 


- Tham-ái tận: Tham = ham muốn quá; Ái = 
thương, thích; Tận = dứt hêt sạch. Tham-ái tận 
là dứt hêt mọi ham-muôn. 


- Căn nhiếp-phục: Căn là các giác-quan như 
mát, tai, mũi, lưỡi,.. Nhiêp-phục = khéo kêm-giữ, 
chăng cho chạy theo cảnh-sắc bên ngoài. 

- Bà-la-môn: ở đây có nghĩa là bực A-la-hán. 
B.- Nghĩa Ý: 

(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 

Tích chuyện thuật lại gương nhẫn-nhục của 
Tôn-giả Xá-lợi-phât. Sự nhân-nhục nây rât khó 
thực-hiện, vì Tôn-giả bị mẹ măng-mỏ ngay 
trước mặt các vị tỳ-kheo học-†trò của mình. 

(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 400: 

Ý-nghĩa của bài Kệ đề-cao đức nhẫn-nhục, như 


nơi bài Kệ trước. Xin phân-tách từng câu, đề ghi 
thêm vài điêm quan-trọng: 


1) Chẳng sân-hận, làm tròn bồổn-phận: Bồn-phận 
nào? Bồn- -phận của ty-kheo: tu sao cho dứt 
phiền-não, để chứng quả-vị A-la-hán; 


2) Giới-hạnh trang-nghiêm: Giới đứng đầu trong 
tam-học ( = giới, định, huệ), giữ giới hoàn-toàn 
mới có định-tâm, và trí-huệ phát-sáng. 


3) Căn nhiếp- phục: làm chủ các giác-quan, 
chẳng cho dính-mặắc theo cảnh-vật bên ngoài, 
đề giữ tâm bên trong thanh-tịnh. 


4) Thân này là chót: tức là chẳng còn bị tái-sanh 
để mang lại thân-tâm khác ở cõi Luân-hồi; nói 
cách khác, đã chứng được vô-sanh. 


5) Như-Lai gọi là Bà-la-môn: đấy là bực A-la- 
hán (Arahant). 


(281).- Tích chuyện Ni-bà Bích-Liên. 


Tích chuyện này tiếp theo Tích chuyện số (54) 
vê Nữ Trưởng-lão Bích-Liên. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp có 
đê-cập đên Ni-bà Bích-Liên. 


Thuở ấy, ty-kheo-ni Bích-Liên sống một mình 
trong am vắng nơi rừng Hắc-lâm, bị kẻ bất- 
lương là Nan-đà hãm-hiếp. 


Khi biết sự-việc đó, các tÿ-kheo mới hỏi Phật, 
chẳng biết bực A-la-hán có còn dục-tình, cảm 
thấy khoái-lạc về nhục-thêể nữa không, vì dâu 
sao thân vật-chất của mọi người cũng giống 
nhau. Đức Phật bảo: "Này chư Tăng, bực A-la- 
hán chẳng đắm mình trong thú-vui thể-xác, 
chẳng vướng vào các trần, chẳng đeo theo sự 
thoả-mãn của các căn, khác nào như nước đồ 
trên lá sen, như hột cải để trên đầu mũi kim." 


Rồi Đức Phật nói lên bài Kệ sau đây: 
Như nước đỗ trên lá sen, 

Như hột cải trên đâu kim, 

Người dục-lạc chăng ô-hoen, 
Như-Lai gọi là Bà-la-môn. 

(Kệ sô 401.) 

TÌM HIẾU: 

A.- Nghĩa Chữ: 


- Ni-bà: ty-kheo-ni ngang hàng với Hoà-thượng 
bên nam-giới. 


- Bích-Liên: tên Ni-bà, tiếng Pali là 
Uppalavannà, bỗng sen xanh. 


- Hắc-lâm = khu rừng u-tồi, tiếng Pali là 
Andhavana. (Hăc = đen) 


- Hãm-hiếp = cưỡng-bức ép việc gian-dâm. 


- Dục-tình = sự ham-muốn giao-hợp giữa trai 
gái. 


- Dục-lạc = Dục = muốn; Lạc = thú vui. Dục-lạc 
là thú vui vậ†-chât. 


- Khoái-lạc = sự sung-sướng, nhứt là về thế- 
chât. 


- Căn, trần: sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi và da; 
các trân là sắc (hình-sắc), thanh (âm-thanh), 
hương, vị, xúc (cảm-xúc), pháp (sự-vật). 

- Ó-hoen: nhiễm dơ. 


B.- Nghĩa Ý: 


(1) Ÿ-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện nhắc lại câu hỏi của các vị tỳ-kheo, 
A-la-hán còn hưởng dục-lạc về thân-xác không? 
Đức Phật đáp, A-la-hán đã dẹp bỏ mọi dục-lạc; 
các thú-vui vật-chất chẳng cám-dỗ được, như 
nước đồ trên lá sen chẳng dính, như hột cải để 
trên mũi kim chẳng đứng vững. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 401: 


Ý-nghĩa bài Kệ rất rõ-ràng: có dẹp bỏ mọi dục- 
lạc, lià xa mọi thú-vui vật-chât và thê-xác, thì 
mới chứng được quả-vị A-la-hán. 


(282).- Tích chuyện người nô-lệ đắc quả A-la- 
hán. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, có 
đề-cập đến một vị A-la-hán, trước làm nô-lệ cho 
một người Bà-la-môn. 


Thuở ấy, có một người nô-lệ trẻ tuổi, được 
chấp-nhận vào Tăng-đoàn, tu-hành thật tinh-tấn 
nên sớm chứng quả A-la-hán. Một hôm, vị ấy 
cùng với Đức Phật, đi khất-thực trong thành Xá- 
vệ. Bỗng người chủ cũ trông thấy, mới chạy lại 
nắm chặt lây áo cà-sa. Đức Phật hỏi nguyên-do, 
người chủ bảo, đấy là kẻ nô-lệ của ông ta. Đức 


Phật bảo: "Vị ty-kheo nầy đã đặt gánh-nặng 
xuống đất rồi!" Người chủ chẳng hiểu, hỏi lại, 
Đức Phật mới cho biết vị tỳ-kheo nay được giải- 
thoát hoàn-toàn, vì đã chứng xong quả-vị A-la- 
hán. 


Rồi Đức Phật nói lên bài Kệ sau đây, nhờ đó 
người chủ chứng được quả-vị Tu-đà-huờn: 


Ai ngay tại cõi đời này, 

Chứng-tri đau-khổ mảy-may chẳng còn, 
Siêu-thoát, bên đường buông gánh nặng, 
Như-lai gọi là Bà-la-môn. 

(Kệ số 402.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Nô-lệ: đầy-tớ ở suốt đời với chủ, chẳng có tự- 
do cá-nhơn. 


- Cà-sa: tiếng Pali: kàsàya, áo màu vàng của tu- 
sĩ Phật-giáo. 


- A-la-hán: Arahant, quả-vị thứ tư, diệt hết mọi 
ham-muôn, chứng được vô-sanh, hoàn-toàn 
giải-thoát khỏi mọi đau-khô của Luân-hôi. 


- Tu-đà-huờn: Sotàpatti, quả-vị thứ nhứt, còn gọi 
là Nhập-Lưu, được dự vào dòng Thánh, hay 
Thât-Lai, chỉ còn tái-sanh bảy lân nữa. 


- Chứng-tri: chính mình biết rõ nơi mình (Tri = 
biết) 


- Siêu-thoát: Siêu = vượt lên trên; Thoát = thoát 
khỏi. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Ý- nghĩa của Tích chuyện là mặc dầu là kẻ nô-lệ, 
nếu biết tu-hành tinh-tân, sẽ chứng được quả-vị 
cao-guí là A-la-hán. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 402: 


Ý-nghĩa bài Kệ nói về người đã giải-thoát hoàn- 
toàn ( = chứng quả A-la-hán). Khi nào được 
giải-thoát? Khi tự-mình chứng-tri ( = biết rõ) nơi 
mình chẳng còn mảy-may đau-khổ, buông bỏ 
gánh nặng của thân-tâm, sống an-nhiên, tự-tại. 
Thế nào là bỏ gánh nặng? Đó là xem thân-tâm 


năm uân này vô-thường, chẳng tríu-mến đến nó 
nữa. 


(289).- Tích chuyện Ni-bà Khê-ma. 


Tích chuyện này tiếp theo Tích chuyện số (244) 
vê Hoàng-hậu Khê-ma. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ trên núi Linh- 
sơn, trong một kỳ giảng-pháp, có đê-cập đên Ni- 
bà Khê-ma. 


Một hôm, vào lúc sắp rạng đông, vua Trời Đề- 
Thích và chư Thiên đến núi Linh-sơn chiêm-bái 
Đức Phật. Báy giờ, ni-bà Khê-ma thi-triên thần- 
thông cũng bay đến núi để đảnh-lễ Đức Phậi. 
Thấy có chư Thiên đang quay- quân trước 
hương-phòng, ni-bà cúi xuống lễ Phật, rồi bước 
ra. Vua Trời Đế-Thích trông thấy mới thưa hỏi 
Đức Phật đó là ai vậy. Đức Phật đáp: "Nẵầy 
Thiên-đế, đó là tỳ-kheo-ni Khê-ma, người nữ đệ- 
tử có trí-huệ xuất-sắc nhứt trong Ni-đoàn, kiến- 
thức thật sâu-xa, biết phân-biệt rõ-ràng đường 
chánh với nẻo tà." 


Rồi Đức Phật nói lên bài Kệ sau đây: 


Người có trí, kiến-thức sâu xa, 


Phân-biệt rành đường chánh nẻo tà, 
Thành-đạt được mục-tiêu tôi-thượng, 
Như-Lai gọi là Bà-la-môn. 

(Kệ sô 408.) 

TÌM HIẾU: 

A.- Nghĩa Chữ: 


- Ni-bà: hay Nữ-Trưởng-lão, là bực cao-cấp 
trong hàng ni-chúng. 


- Khê-ma: tên vị Ni-bà, tiếng Pali là Khemà. 

- Núi Linh-sơn: tên núi nây, tiếng Pali là 
Gijihakuta, ngọn giông hình chim thứu ( = kên- 
kên); Đức Phật nói Kinh Pháp-Hoa tại núi nây. 


- Trời Đế-Thích: Sakka, vua cõi Trời Đao-lợi. 


- Chiêm-bái: Chiêm = nhìn; Bái = lạy. Chiêm-bái 
là kính nhìn và lạy. 

- Thi-triên thần-thông: xử-dụng các khả-năng 
khác thường như bay bông trên không, đi trên 
mặt nước, nhờ định-lực tu-tập cao. 


- Thiên-đề = vua Trời. 


- Hương-phòng: căn phòng có hương thơm 
dành riêng cho Phật. 


- Kiến-thức: Kiến = thấy; Thức = biết. Kiến-thức 
là sự hiểu-biết. 


- Tối-thượng: Tối = hết-sức; Thượng = cao; Tối- 
thượng là cao nhứt. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ÿ-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện chẳng có ý-nghĩa chỉ đặc-biệt, 
ngoài việc dùng để giới-thiệu tài-đức của Ni-bà 
Khê-ma với vua Trời Đế-Thích, và dẫn đến bài 
Kệ. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 403: 


Bài Kệ nêu lên Trí-huệ Bát-nhã Ba-la-mật của 
bực A-la-hán. Trí-huệ đó là gì? Bát-nhã (chữ 
Phạn: Prajna) là Trí-huệ; Ba-la-mật (Phạn: 
Paramitra) là đưa qua bờ bên kia, bờ giác-ngộ. 
Nhờ Trí-huệ nầy mà vị tu-hành được giác-ngộ 
và giải-thoát, chứng quả A-la-hán Bắt-tử, đó là 


mục-tiêu tối-thượng được nói trong câu thứ ba 
của Bài Kệ. 


(284).- Tích chuyện Trưởng-lão Thi-sa và vị 
thân-linh. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, có 
đề-cập đến Trưởng-lão Thi-sa và vị thần-linh 
trong động núi. 


Thuở ấy, vào cuối mùa mưa, tỳ-kheo Thi-sa 
được Đức Phật chỉ-dạy một đề-tài thiền- -quán, 
liên lên núi, tìm được một hang động vừa-ý, 
sống một mình ở đấy để tu-tập. Động ấy vốn là 
nơi nương-tựa một vị thần-linh. Khi Thi-sa đến 
ở, vị thần-linh phải lánh ra ngoài, vì chẳng dám 
cùng cư-trú với bực tu-hành giới-đức thật thanh- 
tịnh. Hằng ngày, Tỳ-kheo Thi-sa đi vào làng 
khát-thực tại nhà một nữ tín-chủ có một người 
con trai còn nhỏ tuổi. Vị thần-linh chẳng dám 
hiện lên để mời tỳ-kheo Thi-sa đi ở chỗ khác, 
mới nghĩ ra một kế giành lại động đá. Vị ấy liền 
nhập vào đứa bé, khiến nó trợn ngược mắt, 
ngoẹo đầu ra sau, trông rất dễ sợ. Bà mẹ 
hoảng-hốt, khóc lóc. Vị thần hiện lên mách kế, 
ngày mai có tỳ-kheo nào đến khất-thực, cứ năn- 


nỉ xin dội nước vào chơn đứa con, thì nó sẽ khỏi 
bịnh. 


Sáng hôm sau, khi dưng thực-phẩm cúng- 
dường xong, người mẹ khóc, nhờ Tỳ-kheo Thi- 
sa dội nước rửa chơn cho con đề cứu nó. Thi- 
sa vừa xối nước vào chơn đứa bé, thì nó trở lại 
bình-thường. Ông liền từ-giã, trở về động. Tới 
hang đá, vị thần-linh chận lại và bảo rằng: "Ông 
vừa phạm giới, sáng nay hành- nghề trị bịnh ở 
nhà thí-chủ, chẳng xứng-đáng làm tỳ-kheo." Thi- 
sa nhớ lại mình chỉ dội nước vào chơn đứa bé, 
theo lời yêu-cầu của mẹ nó, chớ nào có vi-phạm 
giới-luật hành nghề trị bịnh đâu. Quán thấy giới- 
đức mình hoàn-toàn thanh-tịnh, tâm Thi-sa tràn 
ngập một niềm phỉ-lạc lâng-lâng, rồi đi sâu vào 
đại-định, chứng được quả A-la-hán, ngay tại 
cửa động. Sau khi xuất-định, trưởng-lão Thi-sa 
bảo vị thần-linh biết và khuyên nên đi tìm nơi 
ân-trú ở chỗ khác. 


Khi trở lại chùa, Trưởng-lão thuật lại việc bị 
thằn-linh ngăn-trở ở cửa động, các vị tỳ-kheo 
khác hỏi, lúc ấy Trưởng-lão có khởi tâm tức- 
giận không. Trưởng-lão lắc đầu. Các vị tỳ-kheo 
còn chưa tin, mới trình lại với Đức Phật. Đức 
Phật bảo: "Nầy chư Tăng, tỳ-kheo Thi-sa nay 
đắc quả A-la-hán, chẳng còn tức-giận nữa." 


Nhơn sự-việc vừa qua của Irưởng-lão Thi-sa, 
Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây đề nêu lên 
đức-độ của một bực A-la-hán: 


Chẳng thân-thiết quá với cả hai: 
Kẻ tại-gia, như hàng tăng-lŨ; 
Thiểu-dục, độc-thân, đi đó đây, 
Như-Lai gọi là Bà-la-môn. 

(Kệ số 404.) 


TÌM HIẾU: 

A.- Nghĩa Chữ: 

- Thi-Sa: tên của Trưởng-lão, tiếng Pali là Tissa. 
- Đê-tài thiền-quán: một đầu-đề đề suy-nghĩ _ 
sâu-xa khi ngôi Thiên; ví-dụ như quán thân bât- 
tinh, quán lý vô-thường, v.v. 

- Nữ tín-chủ: người đàn-bà có lòng tin-tưởng nơi 
đạo Phật, thường hay cúng-dường các vị †u- 
hành. 

- Hành nghề trị bịnh: Theo giới-luật Khát-sĩ, tỳ- 


kheo chẳng được có nghề riêng đề sanh sông, 
mà phải đi khât-thực. Vì lẽ nây mà cảm việc ty- 


kheo đi trị bịnh cho các tín-chủ, để được đền 
ơn. 


- Phỉ-lạc: tiếng Pali là Pili, niềm vui nhẹ-nhàng 
trong lòng khi đặc được định-tâm. 


- Đại-định: tâm an-định thâm-sâu, khi chứng 
cảnh thiên. 


- Quá thân-thiết: quá thân-mật, đi xa quá sự xã- 
giao thường. 


- Tại-gia = tu tại-gia, tu tại nhà, chẳng thọ giới tỳ- 
kheo ở chùa. 


- Hàng Tăng-lữ = các vị tỳ-kheo, tỳ-kheo-ni nói 
chung. 


- Thiểu-dục: Thiều =ít; Dục = muốn; Thiểu-dục = 
bớt ham muôn 


- Độc-thân: ở một mình. 
B.- Nghĩa Ý: 


(1) Ÿ-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện thuật lại việc tranh-chấp động đá 
trên núi giữa vị tỳ-kheo và vị thần-linh. Vị thần- 
linh tìm kế vu-oan cho vị tỳ-kheo là phạm giới 
hành nghàè trị bịnh, chận ngoài cửa hang chẳng 
cho vào. Tỳ-kheo Thi-sa chẳng hề tức-giận, 
quán thấy giới-đức mình thanh-tịnh, khởi tâm 
phi-lạc, nhập vào đại-định, chứng được quả-vị 
A-la-hán. 


Nhơn việc này, Đức Phật dạy, bực A-la-hán 
chăng quá thân-thiêt với kẻ tăng người tục, 
sông một mình, ít ham-muôn, rày đây mai đó. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 404: 


Bài Kệ nêu lên đức-độ của vị A-la-hán trong 
cuộc sông ân-dật. Xin phân-tách các điêm 
chánh: 


1) "Chẳng quá thân-thiết với cả hai: Kẻ tại-gia, 
như hàng tăng-lữ": Tại sao tỳ-kheo chẳng nên 
quá thân-thiết với kẻ tăng người tục? Vì quá 
thân-thiết sẽ sanh ra suông-sã, rồi dễ đi đến 
tình-cảm lăng-nhăng, khiến giới-đức mất thanh- 
tịnh. 


2) "Thiểu-dục": ít ham-muốn, biết tự-ché, dễ 
khép mình vào kỷ-luật tu-hành. 


3) "Độc-thân": biết sống một mình chẳng cảm 
thây cô-đơn, vui "làm bạn” với những tiên-bộ 
của mình trên đường tu-tập. 


4) "Đi đó đây": chẳng quyến- luyến ở mãi mội 
nơi, để khỏi bị ràng-buộc; ngay cả ngồi nghỉ 
cũng chẳng chọn mãi một gôc cây, nay gôc cây 
nây, mai gôc cây nọ, để cắt đứt sự trìu-mến. 


(285).- Tích chuyện vị tỳy-kheo bị đánh đập. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, có 
đê-cập đên một vị tỳ-kheo bị đánh đập. 


Thuở ấy, có một vị tỳ-kheo được Đức Phật chỉ- 
dạy một đề-tài thiền- -quán, đi vào rừng sâu, nỗ- 
lực tu-tập ngày đêm, đắc được định-tâm, chứng 
được quả-vị A-la-hán. Vị ấy liền quay về chùa 
Kỳ-viên để tạ ơn Phật. Dọc đường, đi ngang 
qua một căn nhà, nghe tiếng cãi-vã dữ-dội của 
hai vợ chồng giận nhau. Bỗng người vợ bỏ nhà, 
ra đi, bước theo sau vị tỳ-kheo. Người chồng 
rượt theo, trông thấy, nỗi cơn ghen, hăm-doa, 
chửi mắng vị tỳ-kheo là quyến-rũ vợ mình. Anh 
ta chạy đến đánh đập vị tỳ-kheo rất tàn-nhẫn. 
Người vợ càng can, người chồng càng mạnh 


tay đánh. Vị tỳ-kheo vẫn im-lìm chịu đựng, 
chăng chút giận-hờn. 


Về đến chùa, các vị tỳ-kheo khác trông thấy các 
vết thương, vừa băng-bó, vừa hỏi chuyện. Nghe 
kế lại trận đòn ghen oan-ức, các vị tỳ-kheo hỏi, 
có tức-giận không. Thấy nạn-nhơn lắc đầu, các 
vị tỳ-kheo chẳng tin, trình cớ-sự lên Đức Phật. 
Đức Phật bảo: "Này chư Tăng, một vị A-la-hán 
đã buông bỏ gậy-gộc và gươm-đao từ lâu, nên 
chẳng hề tức-giận khi bị hành-hung." 


Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây: 
Kẻ nào đao trượng đã từ-khước, 

Đối mọi chúng-sanh cường hay nhược, 
Chẳng hề giết, chẳng hề bảo giết, 

Như- Lai gọi là Bà-la-môn 

(Kệ sô 405.) 

TÌM HIẾU: 

A.- Nghĩa Chữ: 


- Đê-tài thiền-quán: đầu-đề đề chiêm-nghiệm khi 
ngôi Thiên. 


- Định-tâm: tâm an-định, chẳng xao-động, trong 
khi ngồi Thiền. 

- A-la-hán: quả-vị thứ tư, cao nhứt, tiếng Pali: 
Arahant. Có ba nghĩa: (1) ứng-cúng, xứng đáng 
được Trời, Người cúng-dường; (2) sát tặc, giết 
hết giặc, giặc phiền-não; (3) vô-sanh, chẳng còn 
bị tái-sanh trong cõi Luân-hồi nữa. 


- Buông bỏ gậy-gộc và gươm-đao: ý nói đã từ- 
khước việc dùng võ-lực đánh đập lại kẻ khác. 


- Hành-hung: Hành = làm; Hung = dữ. Hành 
hung là đánh đập dữ. 


- Đao trượng: Đao = gươm đao; Trượng = gậy 
gộc. 


- Từ-khước: dứt bỏ, chẳng dùng, chẳng theo. 


- Cường, nhược: Cường = mạnh-bạo; Nhược = 
yêu-ớt. 


B.- Nghĩa Ý: 


(1) Ÿ-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện kế lại vị tỳ-kheo bị trận đòn ghen 
oan-ức, thân-thê bị thương-tích, mà chẳng hề 
oán-giận, chẳng chống trả lại. Đức Phật, nhơn 
việc này, nêu lên đức-tánh quí của bực A-la- 
hán: tâm vô-tác-hại, chẳng hề muốn gây 
thương-tồn về vật-chất cũng như về tinh-thần, 
đối với mọi chúng-sanh. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 405: 


Bài Kệ dạy ta về tâm vô-tác-hại của bực A-la- 
hán: từ bỏ hẳn việc dùng võ-lực gây đau-khổ 
cho mọi chúng-sanh. Chẳng những chẳng dùng 
sức mạnh đề chống lại sức mạnh, mà cả việc 
chẳng sát-hại các sanh-vật nhỏ-nhít, yếu-ớt như 
côn-trùng. Chẳng những chẳng gây đau-khổ về 
vật-chất, mà còn tránh cả các hành-động, lời nói 
gây tổn- -thương về tinh-thần. Chẳng những 
chính mình chẳng sát-hại, mà còn phải can- 
thiệp để ngăn kẻ khác sát-hại; tránh thái-độ 
dửng-dưng mà vô-tình làm đồng-loã với kẻ 
hung-bạo. 


(286).- Tích chuyện bốn vị Sa-di. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, có 


đề-cập đến bốn vị Sa-di còn nhỏ tuổi mà đã 
chứng đặc quả A-la-hán. 


Thuở ây, có một người đàn-bà sửa-soạn thức 
ăn đề cúng-dường. Bà nhờ chồng đến chùa Kỳ- 
viên thỉnh cho được bốn vị Trưởng-lão đã 
chứng-đắc quả-vị A-la-hán, đến để nhận lễ. 
Người chồng đến chùa thỉnh và có bốn vị sa-di 
tên là Sơn-khí-ca, Bàn-đi-ta, Sơ-phà-ca và Lê- 
va-ta, được chỉ-định đi đến nhà. Người đàn-bà 
thất-vọng, bảo chồng phải mời cho được bốn vị 
Trưởng-lão đến. Người chồng gặp được Tôn- 
giả Xá-lợi-phát, liền thỉnh đến nhà. Vào đến cửa, 
trông thấy bốn vị Sa-di đang ngồi chờ, Tôn-giả 
mới hỏi đã thọ-thực chưa, và thực-phẩm được 
chuẩn-bị cho mấy người. Khi được biết cả bốn 
vị Sa-di còn chưa thọ-thực, Tôn-giả liền bỏ ra 
về. Người đàn-bà lại giục chồng đi mời lần nữa. 
Chuyến này, Tôn-giả Mục-kiền-liên đến, khi biết 
thực-phẩm chỉ đủ cho bốn người, cũng lại ra về 
như Tôn-giả Xá-lợi-phát. 


Trời đã trưa, các vị Sa-di đã bắt đầu cảm thầy 
đói. Vua Trời Đế-Thích nhìn thấy tình-cảnh của 
các vị Sa-di, liền hiện xuống làm một vị Bà-la- 
môn già-cả, đi vào nhà. Người đàn-bà mừng-rỡ 
lắm, mời lên ngồi trên. Nhưng vị ấy đến lạy chào 
bốn vị Sa-di, xong lại ngồi dưới đất, nói mình 


thật là Vua Trời Đế-Thích đang kính-lễ bốn vị A- 
la-hán. Vợ chồng người tín-chủ nghe nói, rất 
hân-hoan, mới dâng thực- -phẩm lên. Sau khi 
thọ-thực, cả năm vị thi-triên thần-thông, bay 
bồng lên không- trung; vua Đế-Thích trở về cung 
Trời Đao-lợi, quí vị Sa-di quay lại chùa Kỳ-viên. 


Chiều hôm ấy, các vị tỳ-kheo hỏi bốn vị sa-di trẻ 
tuổi, hồi trưa bị đói, vì gia-chủ chê họ còn nhỏ, 
chẳng chịu dưng thực-phẩm cho ăn, có tức-giận 
không. Các vị lắc đầu. Đức Phật bảo: " Bực A- 
la-hán chẳng hề tức-giận, ngay cả với kẻ chống- 
đối, hay khinh-khi mình." 


Rồi Đức Phật nói lên bài Kệ sau đây: 
Thân-thiện giữa những người thù-nghịch, 
On-hoà giữa bọn địch hung-hăng, 
Vô-nhiêm giữa những ai hăng đăm-châp, 
Như-Lai gọi là Bà-la-môn. 

(Kệ sô 406.) 

TÌM HIẾU: 

A.- Nghĩa Chữ: 


- öa-di: người mới vào tập-sự †u ở chùa, chưa 
thọ-giới ty-kheo. Tiêng Pali là Sàmanera. Ơ đây, 


bồn vị Sa-di vì còn nhỏ, chưa đủ hai mươi tuôi 
đề thọ-giới tỳ-kheo, nhưng tu-tập giỏi nên chứng 
A-la-hán. 


- A-la-hán: Arahant, quả-vị thứ tư, cao nhút. 
Bực A-la-hán dẹp bỏ xong mọi phiền-não, lìa 
mọi ham-muốn, chứng được vô-sanh ( = chẳng 
còn bị tái-sanh ở cõi Luân-hồi), tự-tại trong cảnh 
Niết-bàn. 


- Tên tiếng Pali của các vị Sa-di: Sơn-khí-ca 
(Samkicca); Bàn-đi-ta (Pandita); Sơ-phà-ca 
(Sopàka) và Lê-va-ta (Revata). 


- Trưởng-lão: Thera, vị tu-sĩ đạo-đức cao trong 
hàng ty-kheo. 


- Tôn-giả Xá-lợi-phát: tên tiếng Pali là Sàriputta. 


- Tôn-giả Mục-kiền-liên: tên tiếng Pali là 
Moggallàna. 


- Vua Trời Đề-Thích: vị vua trên cung trời Đao- 
lợi (Tàvatimsa), có tên là Sakka. 


- Bà-la-môn: Brahmana, giai-cấp tu-sĩ ở xã-hội 
An xưa. Trong bài Kệ, chữ Bà-la-môn lại có 
nghĩa là bực A-la-hán. 


- Thi-triên thần-thông = xử-dụng các khả-năng 
khác thường, như bay bông, ởi vào lửa, v.v. nhờ 
định-lực tu-tập cao. 


- Thân-thiện: có nhiều tình-cảm tốt đối với ai. 


- Ôn-hoà: Ôn = ấm-áp; Hoà = hoà-thuận. Người 
ôn-hoà là người hiên-lành, chăng gây-gô, chăng 
hiêp-đáp ai. 


- Đắm-chấp: Đắm = mê-đắm; Chắp = cố-chấp. 
Người đắm- -chấp là người say-mê, bám chặt 
vào một điều gì thì chẳng hề lơi ra. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ÿ-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện thuật lại bốn vị Sa-di bị đói, vì bà 
chủ nhà chờ mời được bốn vị Trưởng-lão lớn 
tuổi mới chịu dâng-cúng thực-phẩm. Được hỏi 
bị đói, bị đối-xử như thế, có tức-giận không, cả 
bốn vị đều trả lời không, vì họ đã chứng được 
quả-vị A-la-hán, trong tâm đã dẹp sạch phiền- 
não tham, sân, si. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 406: 


Bài Kệ nêu lên đức-tánh cao-quí của vị A-la-hán 
vì tâm thanh-tịnh và bình-thản, nên chẳng hề bị 
hoàn-cảnh sai-sử, lôi-cuốn, do đó mà biết thân- 
thiện giữa những người thù-nghịch, biết ôn-hoà 
giữa những người hung-hăng: chẳng ô-nhiễm 
giữa những người mê-đắm. 


Giữ được tâm bình-thản trong mọi hoàn-cảnh là 
khó, vì: 


1) thân-thiện với người thân thì dễ, mà rất khó 
khi gặp người thù-nghịch cứ chống-đối luôn; 


2) ôn-hoà với người hiền thì dễ, mà rất khó khi 
gặp kẻ hung-hăng thường gây-hân với mình; 


3) vô-nhiễm giữa người mê-đắm rất khó, vì bị 
cám-dô luôn. 


(287).- Tích chuyện Trưởng-lão Đại-Phan. 


Tích chuyện này tiếp theo Tích chuyện số (17) 
vê Tôn-giả Tiêu-Phan-tha-ca. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại tịnh-xá Trúc- 
lâm, gân thành Vương-xá, trong kỳ giảng-pháp, 
có đê-cập đên Trưởng-lão Đại-Phan. 


Trưởng-lão Đại-Phan đã chứng-đắc quả-vị A-la- 
hán, khi em Ngài là Tiêu-Phan mới thọ-giới tỳ- 
kheo. Trí thông-minh của Tiều-Phan rất chậm- 
lụt, vì trong tiền-kiếp, Tiểu- Phan cứ theo chọc- 
ghẹo một vị Tãng ngu- -tối. Tiêu-Phan học một 
bài Kệ bốn câu mà cả bốn tháng chưa thuộc. 
Trưởng-lão Đại-Phan thấy thế bảo em, thà 
hoàn-tục còn hơn. 


Các vị tỳ-kheo khác nghe nói, mới đến bạch 
Phật: "Bạch Thế-tôn, một vị A-la-hán như 
Trưởng-lão Đại-Phan, có còn nóng-giận không ? 
Sao lại bảo người em học chậm phải hoàn-tục?” 
Đức Phật đáp: "Nây chư tỷ-kheo, một vị A-la- 
hán chẳng còn phiền-não, làm sao nỗi nóng 
được? Tỳ-kheo Đại-Phan chỉ vì muốn xây-dựng 
cho em nên nói thế." 


Rồi Đức Phật nói lên bài Kệ sau đây: 


Người chẳng còn chỉ bám dính nổi, 
Tham, sân, kiêu-mạn, tị, hiềm, 
Cũng như hột cải rơi khỏi đầu kim, 
Như-Lai gọi là Bà-la-môn. 

(Kệ số 407.) 


TÌM HIẾU: 


A.- Nghĩa Chữ: 


- Đại-Phan: tên vị Trưởng-lão này, tiếng Pali là 
Mahàpanthika. 


- Tiêu-Phan: tên vị tỳ-kheo nây, tiếng Pali là 
Cùlapanthika, phiên-âm theo tiêng Hán-Việt là 
Châu-lợi-bàn-đà-già. 


- Tiền-kiếp = kiếp trước, đời trước trước đời 
nây. 


- Hoàn-tục: Hoàn = trở về; Tục = đời sống thế- 
tục. Hoàn-tục là bỏ cuộc tu-hành trong chùa, trở 
lại đời sông có gia-đình ngoài xã-hội. 


- Thế-tôn: Thế = đời, thế-gian; Tôn = tôn-trọng. 
Thê-tôn tức là Đức Phật, bực được cả thê-gian 
tôn-kính. 


- Kiêu-mạn = phách-lối, quá tự-cao, xem mình là 
hơn tât cả. 


- Tị, hiềm: Tị = ganh-ti, ghen-ghét; Hiềm = hiềm- 
nghi, nghi-ngờ. 


B.- Nghĩa Ý: 


(1) Ÿ-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện rất giản-dị: Trưởng-lão Đại-Phan 
thấy em mình kém thông-minh, học bài Kệ trong 
bón tháng chẳng thuộc, bảo em nên hoàn-tục đi. 
Các vị tỳ-kheo khác cho là Trưởng lão nóng- 
giận em, mới đến thưa trình với Phật. Đức Phật 
bảo, đối với người đã chứng A-la-hán như 
Trưởng-lão Đại-Phan, chẳng hề nồi nóng, vì 
trong tâm đã dẹp xong mọi phiền-não rồi. 


Ngoài ý-nghĩa chẳng nỗi sân ra, còn một ý- 
nghĩa khác: Tiểu-Phan vì kiếp trước chọc ghẹo 
một vị tăng ngu-tối, nên kiếp nầy phải làm một 
tăng-nhơn bị kém trí thông-minh: đó là quả báo. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 407: 


Cũng như các bài Kệ trước trong Phẩm Bà-la- 
môn, bài Kệ nầy nêu đức-tánh chẳng bị ô-nhiễm 
của một vị A-la-hán: Người, chẳng còn chi bám 
dính nỗi, chẳng còn chỉ làm ô-uê được. Đức- 
tánh nầy được bài Kệ nêu lên với hình-ảnh hột 
cải nhỏ để trên đầu mũi kim, chẳng thể nào dính 
vào cây kim được. 


Trong số các tâm-sở bát-thiện: tham, sân, kiêu- 
mạn, tị, hiềm, hai tâm-sở tham, sân và tâm-sở sỉ 
là quan-trọng và khó đối-trị, thường được gọi là 
căn-bản phiền-não; còn các tâm-sở bắt-thiện 
khác như kiêu-mạn, ganh-tị, hiềm-nghi, v.v. 
được gọi là tuỳ-phiền-não, hay là các phiền-não 
phụ-thuộc, vì chúng dựa theo các tâm-sở chánh 
tham, sân, si mà cùng phát-khởi lên trong tâm. 


Muôn đối-trị các tâm-sở bát-thiện nói chung, cần 
phải tỉnh-giác luôn luôn, môi khi chúng khởi lên, 
ta liên biêt mà chận chúng đi. 


(288).- Tích chuyện Trưởng-lão Phí-linh-đa. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại tịnh-xá Trúc- 
lâm, gân thành Vương-xá, trong kỳ giảng-pháp, 
có đê-cập đên Trưởng-lão Phí-linh-đa. 


Thuở ấy, tỳ-kheo Phí-linh-đa tánh hay trịch 
thượng, thường xưng-hô với kẻ khác như là nói 
với cấp dưới của mình. Nhiều vị tỳ-kheo khác 
bát-mãn, mới thưa trình cùng Đức Phật. Đức 
Phật quán thấy, trải qua nhiều đời kiếp, Phí-linh- 
đa sanh trong gia-tộc Bà-la-môn, nên thường tự 
xem mình là người cao-quí, còn những kẻ khác 
thấp kém hơn mình. Mặc-cảm tự-tôn đó cho đến 
đời này vẫn còn dấu-vết. Đức Phật mới bảo các 


tỳ-kheo: "Nây chư Tăng, Phí-linh-đa tuy ăn nói 
thiếu nhã-nhặn, vì thói quen nhiều đời trước, 
chớ trong tâm chẳng có ác-ý muốn làm mát lòng 
người khác. Người chứng được quả A-la-hán 
chẳng hà làm hại ai. 


Rồi Đức Phật mới nói lên bài Kệ sau đây: 


Người nói lời hoà-nhã, êm tai, 
Lời xây-dựng, cùng lời chơn-thật, 
Chẳng bao giờ nói mích lòng ai, 
Như-Lai gọi là Bà-la-môn. 

(Kệ số 408.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Phí-linh-đa: tên vị ty-kheo nầy, tiếng Pali là 
Pilindavaccha. 


- Tịnh-xá Trúc-Lâm: Tịnh-xá = ngôi tu-viện yên- 
tịnh; Trúc-lâm = rừng trúc. Tịnh-xá Trúc-lâm 
được vua Tần-bà-sa-la (Bimbisara) xứ Ma-kiệt- 
đà (Magadha) xây trong vuờn trúc gần thành 
Vương-xá (Ràjagaha). 


- Bát-mãn = chẳng vừa ý, hơi có ý giận. 


- Quán thấy = dùng con mắt-tâm mà nhìn bên 
trong. 


- Mặc-cảm tự-tôn = Mặc-cảm là tình-cảm chìm- 
lắng trong tiềm-thức lâu đời, thường khởi lên 
nơi tâm mà người chủ-động ít ngờ đến. Tự-tôn 
là xem mình cao hơn kẻ khác. Trái với mặc-cảm 
tự-tôn là mặc-cảm tự-ti. 


- Nhã-nhặn, hoà-nhã = dịu-hiền, dễ nghe, dễ 
thương. 


- Bà-la-môn: Brahmana, giai-cấp tu-sĩ ở xã-hội 
Ấn ngày xưa. Chữ Bà-la-môn trong bài Kệ lại 
được dùng với nghĩa là A-la-hán. 

B.- Nghĩa Ý: 

(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 

Tích chuyện chê kẻ ăn nói trịch-thượng. 

(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 408: 


Ý-nghĩa bài Kệ rất rõ ràng, khen ngợi người nói 
lời hoà-nhã. 


(289).- Tích chuyện vị tỳ-kheo lượm vải. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp có 
đề-cập đến một vị tỳ-kheo lượm vải ngoài 
đường. 


Một hôm, có vị tỳ-kheo trên đường đi khát-thực 
về, trông thấy một miếng vải bị gió bay dưới đất, 
mới cúi xuống lượm lên. Nào ngờ, đó là miếng 
vải của một người Bà-la-môn đem phơi. Người 
này thấy vị lý- kheo nhật lây, mới chạy theo đòi 
lại, miệng nói hỗn: "ÊI Tên trọc kia, sao lấy trộm 
vải của ta?" Vị tỳ-kheo ngỏ lời xin lỗi. 


Về đến chùa, vị ấy thuật lại cho các bạn nghe. 
Các vị đồng-tu khác hỏi trêu-chọc, vải dài ngắn, 
ngang được máy tắc, màu vàng hay màu trắng, 
v.v. Vị tỳ-kheo đáp: "Dài, ngắn, trắng, vàng chi 
cũng mặc-kệ, ta đâu còn chút ham-muốn bám- 
víu vào vật chi." Các vị ty-kheo khác nghe nói, 
cho rằng vị ấy tự nhận mình đã chứng đạo-quả 
A-la-hán, mới trình cùng Đức Phật. Đức Phật 
bảo: "Này chư Tăng, một vật chẳng được cho, vị 
A-la-hán chẳng hề lấy." 


Rồi Đức Phật nói lên bài Kệ sau đây: 


Người chẳng lấy của chửa được cho, 

Dâu đó là vật nhỏ hay to, 

Dài hay ngăn, hoặc thô, hoặc đẹp, 

Như-Lai gọi là Bà-la-môn. 

(Kệ sô 409.) 

TÌM HIẾU: 

A.- Nghĩa Chữ: 

- Như-Lai: tiếng Phật tự-xưng khi nói với ai. Như 


= như thế; Lai = đến. Ý muốn nói, ta là người 
đến đây như thế. Tiếng Pali là Tathàgata. 


B.- Nghĩa Ý: 

(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 

Tích chuyện nhắc lại giới thứ hai của người tu 
tại-gia: lây vật chăng được cho là phạm tội trộm 
cấp. 

(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 409: 

Bài Kệ rất rõ nghĩa, dạy ta tránh tội trộm-cắp. 


(290).- Tích chuyện Tôn-giả Xá-lợi-phất và việc 
dâng y. 


Vào một thời kia, Đức Phật ở tại chùa Kỷ-viên, 
nước Xá-vệ, trong kỳ giảng-pháp, có đê-cập đên 
Tôn-giả Xá-lợi-phât và việc dâng y. 


Vào mùa mưa năm ấy, Tôn-giả Xá-lợi-phất có 
hướng-dẫn một số đông tỳ-kheo đến trú tại một 
tu-viện trong ngôi làng nhỏ. Cuối mùa mưa, 
Tôn-giả dặn các tỳ-kheo, hễ có thiện-nam, tín- 
nữ nào làm lễ dâng-cúng y-phục cho chư Tăng, 
thì phải trình cho Tôn-giả biết trước. Sau đó, 
Tôn-giả trở về chùa Kỳ-viên để đảnh-lễ Đức 
Phật. Các vị tỳ-kheo nghe nói như thế, mới 
tưởng-lầm là Tôn-giả còn tham-luyến vào tứ sự 
cúng-dường, mới đến thưa trình cùng Đức Phật. 
Đức Phật bảo: "Nầy chư Tăng, Xá-ợi- phất 
chẳng hề còn chút tham-ái nào cả. Khi dặn bảo 
về việc dâng-y, Xá-lợi-phất muốn tạo cơ-hội cho 
các thiện-nam tín-nữ được thêm công-đức bố- 
thí, và các sa-di có đủ y-phục." 


Rồi Đức Phật nói lên bài Kệ sau đây: 


Bất cứ điều gì, người chẳng tham-câu, 
Trong đời nầy hay vào các đời sau, 
Dứt tham-ái, nên được giải-thoát, 
Như-Lai gọi là Bà-la-môn. 

(Kệ số 410.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Dâng-y: buổi lễ vào cuối mùa An-cư kiết-hạ, 
dưng-cúng áo cà-sa. 


- Tứ-sự cúng-dường: bốn thứ lễ-vật đề dưng- 
cúng chư Tăng, nỉ: thực- -phâm, quằn-áo, giường 
chiếu, và thuốc-men. 


- Thiện-nam, tín-nữ: tiếng để chỉ chung những 
người tin-tưởng vào đạo Phật, thường đên giúp 
chư Tăng, ni ở chùa. 


- Bồ-thí: Bồ = rộng khắp; Thí = hiên-tặng. Bố-thí 
là hiên-dâng của-cải, công-sức hay lời an-ủi đên 
người cân đên. 


- oa-di: người mới tập-sự tu ở chùa, chưa thọ 
giới ty-kheo. Phái nữ gọi là Sa-di-ni. Tiêng Pali 
Sa-di là Samanera. 


- Tham-cầu: tham-lam và mong-cầu. 


-Tham-ái: Tham = ham quá chừng; Ái = thương, 
thích. Tham-ái, tiêng Pali là Tanhà. Đây là 
nguyên-nhơn tạo ra Khô ở đời. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện thuật lại việc hiểu-lầm của các tỳ- 
kheo về ý-định của Tôn-giả Xá-lợi-phất trong 
việc tổ-chức lễ dâng-y cho chư Tăng, Ni. Lễ 
dâng-y có hai ý-nghĩa: tạo phước cho thiện-nam 
tín-nữ, giúp cho các sa-di có đủ y-phục. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 410: 


Ý-nghĩa quan-trọng của bài Kệ là nói về sự 
tham-ái. Tham-ái là nguyên-nhơn tạo ra Khổ ở 
đời, đó là Chơn-lý thứ hai, Tập-đế, trong Tứ- 
Diệu-đề. Vì mình thích, mình ham, nên mình 
mới bị ràng-buộc lâu mà chẳng chịu cởi bỏ ra. 
Dẹp được tham-ái là được giải-thoát ngay. 


(291).- Tích chuyện Tôn-giả Mục-kiên-liên bị 
hiệu lâm. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, có 


đề-cập đến việc Tôn-giả Mục-kiền-liên bị hiểu 
lầm. 


Tích chuyện này cũng giống với Tích chuyện. số 
(290) vê Tôn-giả Xá-lợi- -phát. Tôn- -giả Mục-kiền- 
liên cũng bị nghi-ngờ là còn luyên- ái vào các sự- 
vật ở ngoài đời thế- tục, nhơn lễ dâng-y. Nhơn 
việc hiểu làm này, Đức Phật nói lên bài Kệ sau 
đây: 


Người lìa tham-ái, tri-kiến đủ, 

Ngộ Chơn-lý, chẳng chút nghi-nan, 
Chứng cảnh-giới Bất-tử Niết-Bàn, 
Như-Lai gọi là Bà-la-môn. 

(Kệ số 411.) 


TÌM HIẾU: 


Việc Tìm Hiểu ở đây, quan-trọng nơi bài Kệ số 
411: bực A-la-hán đã lià tham-ái, đầy-đủ Trí-huệ 
để ngộ được Chơn-lý, dứt mọi sự nghi-ngờ, nên 
chứng được Niết-Bàn, là cảnh-giới Bát-tử, nghĩa 
là chẳng hề chết. Tại sao chẳng hề chết? Vì 
chẳng còn bị tái-sanh lại, thì làm sao có thêm 
một đời sống Khổ ở cõi Luân-hồi, mà phải bị 
chết nữa được. Bất-tử và Vô-sanh cả hai chữ 
đều đồng một nghĩa như nhau. 


(292).- Tích chuyện Sa-di Lê-va-ta. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Đông- 

viên, nước Xá-vệ, trong một kỷ giảng- pháp, có 
đề- "cập đến vị Sa-di Lê-va-ta còn trẻ mà đã đắc 
quả A-la-hán. 


Một hôm, các vị tỳ-kheo khen-ngợi đức-hạnh 
của Tôn-giả Lê-va-ta, còn trẻ tuổi mà được 
danh- -tiếng cao, dân-chúng cúng-dường rất hậu- 
hĩ. Mặc dầu sống. ân-cư nơi rừng vãng, Tôn-giả 
Lê-va-†a đã thi-triên thần-thông, xây dựng nhiều 
chùa tháp cho chư Tăng trú-ngụ. Đức Phật nghe 
lời tán-thán đó, mới bảo rằng: "Nẵy chư tỳ-kheo, 
người đã dứt bỏ được tham-ái như Lê-va-ta, 
các mối ràng-buộc về điều thiện, điều ác đều 
được vượt lên trên hết." 


Rồi Đức Phật nói lên bài Kệ sau đây: 
Đời này, kẻ vượt thoát ràng-buộc, 
Của cả hai điều thiện và ác, 

Chẳng sâu, thanh-tịnh và giải-thoát, 
Như-Lai gọi là Bà-la-môn. 

(Kệ số 412.) 


TÌM HIẾU: 


A.- Nghĩa Chữ: 


- Sa-di Lê-va-†a: tiếng Pali là Samanera Revata. 
Vì còn nhỏ tuổi chưa thọ-giới tỳ-kheo, nên vẫn 
gọi là Sa-di, mặc dầu đã chứng quả A-la-hán. 
(Sa-di = người còn tập-sự tu, chưa chánh-thức 
là tỳ-kheo.) 


- Chùa Đông-viên: do bà Vi-sa-kha xây cất ở 
phiá Đông chùa Kỳ-viên, tên tiêng Pali là 
Pubbàràma. 

- Hậu-hĩ: rất nhiều và quí. 

- Thi-triên thần-thông: xử-dụng các khả- năng 
khác thường như bay bồng trên không, biến- 
hoá, đi trên mặt nước, v.v. 

- Tán-thán = khen ngợi và thán-phục. 

- Tham-ái: Tham = ham quá; Ái = thương, thích. 
Tham-ái, dịch chữ Pali Tanhà, là nguôn-gôc gây 
ra Khô, tức là Tập-Đê trong Tứ-Diệu-đê. 


- Các mối ràng-buộc: ở đây trỏ vào các tâm-sở 
bât-thiện: tham, sân, si, mạn, nghi và tà-kiên. 


B.- Nghĩa Ý: 


(1) Ÿ-nghĩa của Tích chuyện: 


Ý- nghĩa của Tích chuyện là: vượt khỏi mọi ràng- 
buộc của Thiện và Ác. Thế nghĩa là sao? Điều 
ác ràng-buộc đã đành, vì gây ra nghiệp dữ, lôi ta 
theo nẻo ác của Luân-hòi (điạ-ngục, ngạ-qui, 
súc-sanh). Còn điều lành lại cũng ràng-buộc hay 
sao? Cũng ràng-buộc như thường, vì tạo nên 
nghiệp lành, đưa ta đến các cõi lành của Luân- 
hồi (cõi Trời, thần và người). 


Thế thì Tôn-giả Lê-va-ta đã thoát được cả hai 
mối ràng-buộc đó bằng cách nào? Tôn-giả làm 
lành, tránh được nghiệp dữ; Tôn-giả chẳng 
dừng lại đó như những người †u phước, mà 
Tôn-giả còn đi xa hơn, tu giới-định-huệ để 
chứng-đắc quả A-la-hán, thoát khỏi vòng sanh- 
tử của Luân-hồi, khiến cho cả hai nghiệp lành, 
nghiệp dữ đều chắm-dứt hết. 


Đó là nghĩa sâu của Tích chuyện. 
(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 412: 
Ý-nghĩa của bài Kệ cũng giống với ý-nghĩa của 


Tích chuyện, nhưng được Phật nói rõ thêm. Xin 
phân-tách từng điêm: 


1) "Đời nầy, kẻ vượt thoát ràng-buộc, Của cả 
hai điều: thiện và ác": đây là nói đến ngay trong 
đời này, dứt được nghiệp lành và dữ, tức là đã 
chứng được vô-sanh, thoát vòng tái-sanh của 
Luân-hồi. Nói cách khác, đó là bực A-la-hán 
trong hiện đời. 


2) "Chẳng sâu": "Sâu " là vì Khổ; nay dứt khổ, 
tức là "chẳng sầu" và vì chẳng khổ-sầu, cho nên 
được an-vui, đó là tánh-cách an-lạc của cảnh- 
giới Niết-bàn. 


3) "Thanh-tịnh": trong-sạch và yên-tịnh, vắng- 
lặng; đó là tánh-cách tịch-diệt của cảnh-giới 
Niêt-Bàn. 


4) Giải-thoát”: hết bị trói-buộc trong vòng lần- 
quân khổ-đau của cảnh sanh-tử nữa, mà hằng 
được tự-tại: đó là tánh-cách an-nhiên, tự-tại của 
cảnh-giới Niết-bàn. 


Tóm lại, ý-nghĩa sâu của bài Kệ nói lên các 
tánh-cách an-lạc, tịch-diệt và giải-thoát của 
cảnh-giới Niết-bàn mà bực A-la-hán đang 
hưởng ngay trong hiện-đời. 


(299).- Tích chuyện Trưởng-lão Can-đà. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, có 
đê-cập đên Trưởng-lão Can-đà. 


Can-đà, tiếng Pali có nghĩa là mặt trăng, là biệt- 
hiệu mà người đương-thời gán cho một người, 
khi sanh ra có một vằng sáng chói ở rún. 
Nguyên người ấy, vào thời Đức Phật Ca-diếp có 
dưng-cúng một khúc gỗ chiên-đàn để tạc tượng 
thờ Phật trong ngôi tháp, nên khi tái-sanh, có 
điểm lạ nơi rún chói sáng lên. Bọn ngoại-đạo 
lợi-dụng lòng mê-tín của dân chúng, chở Can- 
đà lên xe đi rong, ai muốn rờ vào rún chói sáng 
đó thì phải trả một đồng tiền. 


Khi đến gân chùa Kỳ-viên thầy các thiện-nam, 
tín-nữ vào nghe Đức Phật giảng- pháp, bọn 
ngoại-đạo bảo rằng, Can-đà có thằn-thông còn 
hơn Đức Phật. Người ta chẳng tin, họ mới dẫn 
Can-đà vào chùa, để khoe ... cái rún chói sáng. 
Nhưng vào đến bên trong chùa, rún Can-đà 
chẳng chiếu lên, đến khi trở ra mới chiếu trở lại. 
Chính Can-đà cũng lấy làm lạ, mới quay trở vào, 
hỏi Đức Phật đã dùng thần-chú nào mà làm tắt 
ngúm ánh-sáng nơi rún của anh ta, xin chỉ-dạy 
cho anh thằn-chú đó. Đức Phật bảo, muốn học, 
phải thọ-giới tỳ-kheo trước đã. Can-đà liền bảo 


bọn ngoại-đạo ra ngoài chờ, bao giờ học xong 
thân-chú, sẽ gặp nhau lại. 


Tỳ-kheo Can-đà được chỉ các phép quán thân 
bát-tịnh, tâm vô- thường, nỗ-lực tu-tập, chẳng 
bao lâu chứng được quả-vị A-la-hán. Đến khi 
các bọn ngoại-đạo đến thăm hỏi đã học xong 
thần-chú chưa, thì Trưởng-lão Can-đà bảo họ: 
"Các ông nên trở về đi, ta nay đã chứng-đắc 
được Đạo và Quả rồi, chẳng theo các ông nữa 
đâu." Các vị tỳ-kheo khác nghe vậy, mới đến 
thưa trình với Đức Phật, có phải Can-đà nay đã 
chứng được quả-vị A-la-hán rồi chăng? Đức 
Phật đáp: "Này chư Tăng, Can-đà dẹp xong mọi 
lậu-hoặc, chứng quả A-la-hán." 


Rồi Đức Phật nói lên bài Kệ sau đây: 
Người nào như vẳng trăng thanh-tịnh, 
Hạng-rỡ, tráng trong và trâm-tĩnh, 
Luyên-ái vào hiện-hữu dứt xong, 
Như-Lai gọi là Bà-la-môn. 

(Kệ sô 413.) 

TÌM HIẾU: 


A.- Nghĩa Chữ: 


- Can-đà: biệt-hiệu này tiếng Pali là Candàbha. 
(Candà = mặt trăng). 


- Đức Phật Ca-diếp: Kassapa, đản-sanh trước 
Đức Phật Thích-ca. 


- Gỗ chiên-đàn: một loại gỗ màu sậm, có mùi 
thơm như trâm. 


- Thằn-chú: chơn-ngôn, lời nói bí-mật có hiệu- 
lực lạ thường. 


- Quán thân bắt-tịnh: quán-sát tắm thân bên 
trong chứa 32 chồ dơ-dáy như mủ, nước tiêu, 
v.v. sanh ra nhàm chán thú-vui nhục-dục. 


- Quán Tâm vô-thường: quán-sát tâm bên trong 
cứ thay-đôi luôn, đê kêm-giữ lại mà được định- 
tâm khi tu Thiên. 


- Đạo và Quả: Đạo = đường-lối tu-tập (Magga); 
Quả = quả-vị chứng được (Phala) khi tu-tập 
thành-công. 


- Lậu-hoặc: Lậu: rỉ chảy ra; Hoặc = chỗ dơ. Lậu- 
hoặc là phiền- não như tham, sân, khởi lên trong 
tâm, lộ ra bằng cử-chỉ và lời nói xấu-ác. 


- Luyến- ái vào hiện-hữu: mê- -đắm vào hiện-hữu 
( = đời sống hiện nay). Có ba thứ luyến-ái vào 
ba cõi ở thế- -gian: (1) dục-ái, mê cõi dục (đang 
sống đây): (2) sác-ái, mê cối sắc; (3) vô-sắc-ái, 
mê cõi vô-sắc. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ÿ-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện thuật lại một người có điểm lạ trên 
thân-thễể, rún chói sáng, theo bọn ngoại-đạo làm 
tiền những kẻ mê-tín dị-đoan. Đến khi vào gặp 
Phật, rún chẳng chói nữa, tưởng Phật có thần- 
chú chỉ bí-hiểm mới xin theo học. Nhưng được 
Phật chỉ dạy phép quán Tứ-niệm xứ, người ấy 
theo tu-tập tinh-tấn mà chứng được quả-vị A-la- 
hán. 


Tích chuyện chẳng kế thêm, nhưng nếu ta 
chiêm-nghiệm kỹ, thì thấy; ngay khi được Phật 
chỉ dạy phép quán thân bát-tịnh, tâm vô-thường, 
người ấy đã chứng được quả-vị thứ nhứt là Tu- 
đà-huòn, vì: (1) dẹp bỏ thân-kiến, chẳng xem 
thân nây là Ta nữa (nói chỉ là cái rún chói 
sáng)); (2) dứt được nghi-ngờ nơi Chánh-pháp 
mà nỗ lực tu; (3) bỏ luôn bọn ngoại-đạo tà-kiến, 
dứt được giới cáắm-thủ ngay. Sau đó, lần-lượt 


chứng các quả-vị kế-tiếp, cho đến cõi vô-sanh 
của Niêt-bàn. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 413: 


Ý-nghĩa Tích chuyện nêu trên, đã được Đức 
Phật diễn rõ băng thơ, trong bài Kệ đây ý-nhị 
nây. 


(294).- Tích chuyện Trưởng-lão Sĩ-hoa-ly. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ trong rừng. 
Cung-đà-na, trong một kỳ giảng-pháp, có đê-cập 
đên việc Trưởng-lão Sĩ-hoa-ly. 


Thuở ấy, ở thành Cung-đà-cô-ly-gia, gần bộ-tộc 
Thích-ca, có nàng công-chúa mang thai đến bảy 
năm mà chưa sanh-nở. Công-chúa rất tin-tưởng 
nơi ngôi Tam-Bảo, nên nhờ chồng đến đảnh-lễ 
Đức Phật và trình-bày về hoàn-cảnh của mình. 
Khi nghe hoàng-tử thuật lại việc vợ mang thai 
nặng-nè quá lâu như thế, Đức Phật bảo: "Nẵầy 
vương-tử, nguyện-cầu cho công-chúa sớm sanh 
được con trai kháu-khỉnh!" Hôm ấy, công-chúa 
sanh được hoàng-nam. Cả triều vui mừng, nhà 
vua mới thiết lễ trai-tăng, thỉnh Đức Phật và chư 
Tăng đến dự. Đức Phật và chúng tăng lưu lại 
thành Cung-đà trong bảy ngày, để thuyết-pháp. 


Về sau, hoàng-nam lớn lên đi tu, gia-nhập Tăng- 
đoàn mang tên là Tỳ-kheo ST-hoa-ly. Tu-hành 
rất tinh-tần, Sĩ-hoa-ly sớm chứng được đạo-quả 
A-la-hán. Dân chúng rất ngưỡng-mộ và lễ-vật 
dâng-cúng cho Trưởng-lão Sĩ-hoa-ly nhiều hơn 
tất cả mọi người. 


Vào một buổi chiều, có vị tỳ-kheo muốn biết vì 
sao Trưởng-lão Sĩ-hoa-ly tài-đức như thế mà lại 
phải năm lâu trong bụng mẹ đến bảy năm. Đức 
Phật đáp: "Nầy chư Tăng, trong một tiền-kiếp, 
Sï-hoa-ly là vị hoàng-tử tài-giỏi, nhưng chẳng 
may, nước bị giặc xâm-lăng. Đề giải-phóng 
nước nhà, hoàng-tử đã bao-vây một kinh thành 
chặt-chẽ. Trong bảy năm trời, dân-chúng trong 
thành đói khát, nhiều kẻ bị chết. Vì hành-động 
độc-ác đó, nên kiếp này, Sĩ-hoa-ly phải chịu bảy 
năm ở cảnh u-tối trong bụng mẹ. Nhưng ngày 
nay, Sĩ-hoa-ly đã chứng quả A-la-hán, đang cất 
bước thênh-thang trong cảnh-giới Niết-Bàn." 


Rồi Đức Phật nói lên bài Kệ sau đây: 


Người thoát khỏi vũng lầy †ham-ái, 
Trải qua đường “phiền-não' hiểm-nguy, 
Vượt trùng-dương 'Luân-hồi' mê tối, 
Sang đến bờ thiền-định', dứt nghị, 


Tịch-tĩnh, chẳng bấu-víu điều chỉ, 
Như-Lai gọi là Bà-la-môn. 

(Kệ số 414.) 

TÌM HIẾU: 

A.- Nghĩa Chữ: 


- Sï-hoa-ly: tên vị Trưởng-lão, tiếng Pali là 
Sìvalli. 


- Rừng Cung-đà-na: tên khu rừng này tiếng Pali 
là Kundadhàna. 


- Thành Cung-đà-cô-ly-gia: tên thành này, Pali là 
Kundakoliya. 


- Tam-Bảo: ba ngôi báu: Phật, Pháp và Tăng. 


- Lễ trai-tăng: lễ dưng-cúng thực-phẩm lên các 
vị tỳ-kheo. 


- A-la-hán: Arahant, quả-vị thứ tư, cao nhứt. 
Bực A-la-hán dứt hêt phiên-não, la mọi ham- 
muôn, chứng vô-sanh (hết bị tái-sanh). 


- Xâm-lăng: đánh chiếm đất nước. 


- Giải-phóng: đuôi giặc ra khỏi nước, giành lại 
nên độc-lập, tự-chủ. 


- Vũng lây: vũng bùn-lầy. Tham-ái = quá ham 
sông theo thú-vui. 


- Trùng-dương: biển cả sóng to. Luân-hồi: tái- 
sanh trở lại. 


- Tịch-tĩnh: Tịch = vắng-vẻ; Tĩnh = yên-lặng. 


- Bà-la-môn: Brahmana, giai-cấp tu-sĩ xưa ở Ấn- 
độ. Ơ trong bài Kệ, chữ Bà-la-môn lại có nghĩa 
là bực A-la-hán. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ÿ-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện thuật lại vì sao Sĩ-hoa-ly phải nằm 
trong bụng mẹ bảy năm mới được sanh ra: đó là 
quả-báo của việc vây thành trong bảy năm, ở 
kiếp trước. 


Ý-nghĩa của Tích chuyện ngoài việc quả-báo ra, 
còn nói đến con đường tu-tập đề chứng đắc 
quả-vị A-la-hán. Vượt qua con đường đó như 
thế nào, bài Kệ sẽ nói rõ. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 414: 


Bài Kệ số 414 ghi lại các đoạn đường tu-tập đề 
chứng quả A-la-hán, bằng các danh-từ cụ-thẻ, 
tượng-trưng. Xin phân-tách các điểm quan-trọng 
trên đoạn đường đó: 


1. Vũng lầy “Tham-ái': Tham-ái, bám vào đời 
sống, là vũng sình níu chặt con người vào cõi 
tử-sanh của Luân-hồi. Bắt đầu tu là bỏ ngay sự 
tham-ái, để rút chơn ra khỏi vũng lầy, mà cất 
bước lên đường. 


2) Đường hiểm-nguy “Phiền-não': đường hiểm- 
nguy là đoạn đường chông-gai, gây trở-ngại 
khiến ta bỏ dở nửa chừng. Hiễm- nguy do đâu 
gây ra? Ba mối độc chánh: tham, sân, sỉ, có 
nghi đi kèm. 


3) Trùng-dương 'Luân-hồiï': sự sống đi chết lại 
triền-miên ví như các ngọn sóng lặn hụp nơi 
biển cả, biên Luân-hồi. Vượt được trùng-dương 
Luân-hồi là chứng được vô-sanh, chẳng bị tái- 
sanh nữa, chẳng bị sóng dập gió dồn nữa giữa 
biên cả minh-mông. 


4) Sang bờ 'thiền-định' dứt nghỉ: lên đến được 
bờ giác-ngộ, chẳng còn nghi-ngờ gì, bằng 
phương-cách tu Thiền-định. 


5) Tịch-tĩnh, chẳng bầấu-viú điều chỉ: từ nay sống 
trong sự vắng-lặng an-nhiên của cảnh Niết-bàn 
tịch-tính, hoàn-toàn giải- -thoát, vì buông-bỏ tất 
cả, chẳng còn bầu-víu vào bát-cứ điều chi nữa. 


(295).- Tích chuyện Trưởng-lão Sơn-đà. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳy- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, có 
đề-cập đến Trưởng-lão Sơn-đà. 


Tỳ-kheo Sơn-đà vốn con nhà giàu-có ở Xá-vệ, 
sau khi gia-nhập Tăng-đoàn, liền rời chuà Kỳ- 
viên đi đến thành Vương-xá, vào khu rừng vắng 
đề tu-tập thiền-định. Bấy giờ ở thành Xá-vệ có 
hội hoa-đăng, đèn đuốc rực-rỡ, thiên-hạ vui-vâầy. 
Cha mẹ của Sơn-đà, nhớ đến con nay chịu cực- 
khổ, chẳng được hưởng các thú-vui tưng-bừng 
đang diễn ra tại đây. Ông bà ngồi khóc. Có một 
nàng dâm-nữ đi ngang, nghe thấy, mới hỏi 
duyên-cớ. Nghe xong nỗi-niềm thương nhớ con, 
nàng áy liền đề-nghị: "Con có cách làm cho 
chàng Sơn-đà hoàn-tục, trở lại xum-họp với gia- 
đình, nhưng chẳng biết ông bà thưởng cho con 


bao nhiêu tiền?" Hai ông bà hứa cho nhiều tiên- 
bạc. Cô dâm-nữ mượn trước một số tiền to, rồi 
đi đến thành Vương-xá. 


Cô mướn một ngôi nhà lầu xinh-đẹp, nằm trên 
đường đi khát-thực hằng ngày của tỳ-kheo Sơn- 
đà. Cô chuẩn-bị thức-ăn thật ngon, đề cúng- 
dường ngoài cổng. Tuần sau, cô mời vị tỳ-kheo 
vào sân. Rồi cô mua kẹo cho trẻ nhỏ, bảo chúng 
chạy giỡn ở sân; khi tỳ-kheo Sơn-đà đến khất- 
thực, cô viện cớ trẻ ồn-ào, mời vị tu-hành vào 
nhà, để thọ-thực. Hôm sau nữa, cô cũng mời 
vào, lấy cớ từng dưới nhà chưa kịp dọn-dẹp 
sạch-sẽ, mời tỳ-kheo Sơn-đà lên lầu. Cả hai 
vừa bước vào phòng, cô khoá chặt cửa lại, rồi 
giở giọng quyến-rũ. Lời cô dịu-dàng, thân cô 
ưỡn-eo. Tỳ-kheo Sơn-đà giựi mình, biết mình 
đang sa vào cạm-bẫy. Tự-trách mình chẳng 
tỉnh-giác, lơ-là đễ mắc phải tội- lỗi, vị tỳ-kheo liên 
chấp tay, khẳn-thiết hướng về chùa Kỳ-viên, cầu 
Đức Phật cứu-giúp. Bấy giờ, Đức Phật quán 
thấy cảnh lâm-nguy của tỳ-kheo Sơn-đà, Ngài 
phóng đạo hào-quang đến căn lầu, hiện thân lên 
nói: "Này tỳ-kheo, hãy quyết-tâm dẹp bỏ mọi 
dục-vọng, mọi tham-ái, chớ chạy theo các thú- 
vui nhục-dục thấp-hèn và tạm-bợ." Tâm Sơn-đà 
phẩn-khởi lên, liền nhập-định. Đức Phật mới nói 
lên bài Kệ sau đây, nhờ đó tỳ-kheo Sơn-đà 


chứng ngay được quả-vị A-la-hán, thi-triển thần- 
thông, bay theo sau Phật vê chùa Kỳ-viên: 


Ai đời này dục-lạc lià bỏ, 

Rời gia-đình theo ngõ xuất-gia, 
Dục-ái, hữu-ái đà đoạn-tận, 
Như-Lai gọi là Bà-la-môn. 

(Kệ số 415.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Sơn-đà: tên vị Trưởng-lão này, tiếng Pali là 
Sundarasamudda. 


- Hoa-đăng: Hoa = bông hoa; Đăng = đèn. Hội 
hoa-đăng là buôi lê vê đêm, có đèn hoa rực-rỡ. 


- Dâm-nữ: cô gái bán dâm, mua vui cho đàn- 
ông. 


- Hoàn-tục: Hoàn = trở về; Tục = đời sống thế- 
tục. Hoàn-tục là bỏ cuộc đời tu-hành, trở vê 
sông lại với gia-đình trong xã-hội. 


- Vương-xá: Ràjagaha, thủ-đô nước Ma-kiệt-đà 
(Magadha). 


- Tho-thực: Thọ = nhận; Thực = ăn. Thọ-thực là 
ăn, tiêng nhà chùa. 


- Uỡn-ẹo = uốn-éo để khêu gợi. 


- Tỉnh-giác: Tỉnh = chẳng mê; Giác = biết. Người 
tỉnh-giác luôn luôn chú-ý, đang làm, nói, nghĩ 
điều gì thì tâm bên trong biết mình đang làm, 
nói, nghĩ về điều đó, và chỉ điều đó mà thôi, 
chẳng lo ra. 


- Khẳn-thiết: Khân = gấp, mau; Thiết = thành- 
tâm, tha-thiêt. 


- Quán thầy = trong cơn thiền-định, nhìn thấy rõ 
bằng mãt-tâm. 


- Hào-quang = ánh-sáng rực-rỡ toả ra từ bực tu- 
hành định-lực cao. 


- Nhục-dục: Nhục = thịt; Dục = ham-muốn. 
Nhục-dục là ham muôn thú-vui vê thê-xác, giữa 
đàn-ông, đàn-bà. 


- Thi-triển thần-thông: xử-dụng các khả-năng 
khác thường như bay bồng trên không, đi vào 
lửa đỏ, v.v. nhờ ở định-lực tu-hành cao. 


- Dục-lạc: Dục = ham muốn; Lạc = thú-vui. Chữ 
dục-lạc ở đây, chỉ các thú-vui vật-chât thâp và 
tạm. 


- Dục-ái: Dục = cõi dục-giới, nơi con người đang 
sanh- -sống; Ái = thương; Dục-ái ở đây là quá 
mến-thích cảnh sống ở cõi dục-giới. (Có ba cõi 
trong thế-gian: (1) cõi dục-giới; (2) cõi sắc-giới; 
và (3) cõi vô-sắc-giới.) 

- Hữu-ái: Hữu = hiện-hữu, đời sống hiện-tại; Ái 
= thương. Hữu-ái ở đây có nghĩa là tham sống 


hoài, muốn được tái-sanh lại mãi trong cõi Luân- 
hồi. 


- Đoạn-tận: Đoạn = cắt đứt đoạn; Tận = dứt hết 
cả. Đoạn-tận là tiêu-diệt hêt tận, chăng còn gì. 


- Bà-la-môn: giai-cấp tu-sĩ xưa ở Ấn-độ. Trong 
bài Kệ, chữ Bà-la-môn lại có nghĩa là bực A-la- 
hán. 

B.- Nghĩa Ý: 


(1) Ÿ-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện thuật lại việc cám-dỗ của một dâm- 
nữ, nhưng chẳng thành-công để quyến-rũ tỳ- 
kheo Sơn-đà vào tội-dâm, để hoàn-tục. Nhờ 
trong phút lâm-nguy, khẳn-thiết tưởng-niệm đến 
Phật, Sơn-đà thoát nguy. 


Ý- nghĩa của Tích chuyện là lời tự-trách mình 
thiếu tỉnh-giác của tỳ-kheo Sơn-đà. Nếu tâm 
luôn luôn tỉnh-giác, chắc-chắn sẽ đoán ngay 
được sự nguy-hiêm khi bước chơn vào nhà 
người dâm-nữ. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 415: 


Bài Kệ nêu ra Da điểm: (1) lià bỏ dục-lạc; (2) rời 
gia- -đình đề xuât-gia; (3) đoạn-tận dục-ái và hữu- 
ái. Xin lần-lượt xét qua các điểm: 


1) Ai đời này dục-lạc lià-bỏ: bỏ các thú-vui vật- 
chất, đê tìm thú-vui tinh-thân, tu-hành chứng 
quả đề thoát Khô vĩnh-viên. 


2) Rời gia-đình theo ngõ xuất-gia: đó là con 
đường giải-thoát, nhưng người thường lại cho là 
cực-khô. 


3) Dục-ái, hữu-ái đà đoạn-tận: cắt đứt hẳn sự 
tríu-mền vào đời sống Luân-hồi, tức là dục-ái, 


hữu-ái, để tìm về cuộc sống giải-thoát, an-nhiên, 
tự-tại trong cảnh Niêt-bàn, băng cách chứng 
quả A-la-hán. 


(296).- Tích chuyện Trưởng-lão Gia-ti-la. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại tịnh-xá Trúc- 
lâm, gân thành Vương-xá, trong kỳ giảng-pháp 
có đê-cập đên Trưởng-lão Gia-ti-la. 


Sau khi Đức Phật ©Ca- -diếp nhập Niết-Bàn, có 
một vị Trưởng-lão đi quyên tiền xây tháp để thờ 
xá-lợi Phật. Đến nhà người thợ-bạc, hai vợ 
chồng đang cãi-vã, vị Trưởng-lão bị xô-đuôi. 
Người chồng quát với vị tu-hành: "Đem tượng 
Phật quăng xuống sông cho rảnh, quyên với 
góp gì, mau đi ra!" Người vợ nói: "Sao lại hỗn- 
láo với bực tu-hành? Giận em, cứ mắng em, 
đánh em cũng được, cớ sao lại mạ-ly Đức Phật 
và vị Trưởng-lão. Tội nầy to lắm!" Người chồng 
sực-tỉnh, vội tạ lỗi và dâng ba bình hoa bằng 
vàng đề thờ trong tháp của Đức Phật Ca-diếp. 


Đến kiếp này, người thợ bạc sanh ra làm con 
ngoại-hôn của một thiếu-nữ nhà giàu. Khi sanh 
con, sợ mang tiếng, người mẹ để con vào một 
cái nồi, thả trôi sông. Báy giờ, có người đàn-bà 
đi tắm, vớt nồi lên, nuôi đứa bé, đặt tên là Gia-ti- 


la. Lớn lên được mẹ nuôi gởi đến ở trọ nhà 
người phú-thương trong thành Ta-xi-la đễ ăn 
học, Gia-ti-la được chủ nhà mến, mới gả con gái 
cho. Hai vợ chồng trẻ được cha tặng một ngôi 
nhà đẹp-đẽ trong thành. Lại may mắn đào được 
trong vườn một hũ vàng to. Sau sanh được ba 
người con trai, thì Gia-ti-la xuất-gia, tu-hành rất 
tinh-tần, chứng được quả-vị A-la-hán. 


Một hôm, Gia-ti-la và các ty-kheo khác cùng 
theo chơn Đức Phật đến nhận lễ cúng-dường 
tại nhà cũ của mình. Các người con trai của 
Gia-ti-la dâng-cúng thực- phâm trong mười lăm 
ngày liên- -tiếp. Trở về tịnh-xá, các '†y-kheo hỏi 
Gia-ti-la, về nhà thấy vợ con và tiền-bạc, có nhớ 
tiếc chăng. Gia-ti-la bảo, chẳng còn quyền-luyến 
vào điều chi cả. Các tỳ-kheo chẳng tin, trình với 
Đức Phật. Đức Phật bảo: "Gia-ti-la đã chứng- 
đắc quả A-la-hán, đâu còn khát-ái và kiêu-mạn 
nữa." 


Rồi Đức Phật nói lên bài Kệ sau đây: 


Ai đời nầy, khát-ái lià bỏ 

Rời gia-đình, theo ngõ xuất-gia, 
Dục-ái, hữu-ái đà đoạn-tận 
Như-Lai gọi là Bà-la-môn. 

(Kệ số 416.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 
- Gia-ti-la: tên vị tỳ-kheo này, tiếng Pali là Jatila. 


- Phật Ca-diếp: Đức Phật giáng-sanh trước Đức 
Phật Thích-ca; tiêng Pali là Kassapa Buddha. 


- Nhập Niết-bàn = lià bỏ xác thân, vào cõi Niết- 
Bàn yên-văãng. 


- Quyên = đi xin tiền, góp lại để làm việc ích-lợi 
chung. 


- Xá-lợi = Sarìra, ngọc xá-lợi, tro cốt bực Thánh 
sau khi hoả-táng. 


- Mạ-ly = nói lời thô-cộc, hỗn-láo với ai. 


- Tháp = ngôi nhà mô xây nóc nhọn nhô cao lên, 
đê thờ-phượng. 


- Con ngoại-hôn = Ngoại = ở ngoài; Hôn = đám 
cưới. Con ngoại-hôn sanh ra do vợ-chồng 
chăng chánh-thức cưới nhau. 


- Phú-thương: Phú = giàu; Thương = buôn-bán. 
- Ta-xi-la: thành nây tên tiếng Pali là Taxila. 


- Xuất-gia: Xuất = ra khỏi; Gia = nhà; Xuất-gia là 
la bỏ nhà đi tu. 


- A-la-hán: quả-vị thứ tư, cao nhứt, chẳng còn bị 
tái-sanh nữa. 


- Cúng-dường: đọc trại chữ Hán-Việt cung- 
dưỡng = cung-câp đê nuôi-dưỡng. Tứ sự cúng- 
dường: thức-ăn, quân-áo, giường, thuôc-men. 


- Khát-ái = tham-ái = dục-ái = hữu-ái, đồng một 
nghĩa. 


- Kiêu-mạn: Kiêu = kiêu-căng, phách-lối; Mạn = 
chữ Phạn là mano, tự-cao, coi mình là hơn kẻ 
khác. 


- Đoạn-tận = Đoạn = cắt; Tận = hết; Đoạn-tận là 
cắt đứt hêt tiệt. 


- Bà-la-môn: Brahmana, giai-cấp tu-sĩ; ở đây có 
nghĩa là A-la-hán. 


B.- Nghĩa Ý: 


(1) Ÿ-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện kế lại tiêu-sử của Tỳ-kheo Gia-ti-la: 
vì kiếp trước có lời hỗn-láo với một vị Trưởng- 
lão, nhưng biết hồi lỗi và dưng-cúng bình vàng 
để thờ Phật, nên kiếp nầy Gia-ti-la sanh ra bị thả 
trôi sông, nhưng về sau lại được giàu-có. 

Nhưng ý-nghĩa của Tích chuyện, ngoài vấn-đề 
quả-báo ra, còn là lời dạy của Đức Phật: tu đến 
bực A-la-hán thì dẹp xong khát-ái, kiêu-mạn, lìa 
bỏ hết ham-muốn, sống an-nhiên. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 416: 


Hai bài Kệ số 415 và 416 giống nhau in hệt (có 
hai chữ tuy khác: dục-lạc và khát-ái, nhưng 
nghĩa rât gân nhau), xin xem lại ở bài trước. 


(297).- Tích chuyện Trưởng-lão Giô-thi-ca. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại tịnh-xá Trúc- 
lâm, gân thành Vương-xá, trong kỳ giảng-pháp, 
có đê-cập đên Trưởng-lão Giô-thi-ca. 


Thuở ấy, ở thành Vương-xá có chàng thanh- 
niên tên Giô-thi-ca, nhà cửa thật Sang- trọng, 
lộng-lẫy, lại được thằần-linh giữ cửa. Vua Tần- 


bà-sa-la dẫn Thái-tử A-xà-thế đến viếng, nhà, 
hết lời khen-ngợïi. Giô-thi-ca đem viên hồng- 
ngọc ra tặng Vua. Thái-tử trông-thấy cảnh huy- 
hoàng đó, nguyện rằng khi lên làm vua, sẽ 
xung-công cơ-nghiệp đó. 


Về sau, Thái-tử A-xà-thế, nghe lời xúi-dục của 
tỳ-kheo Đề-bà-đạt-đa, nổi lên cướp ngôi vua, 
giam cha trong ngục, bỏ đói cho chết. Vua A-xà- 
thế dẫn quân đến chiếm nhà của Giô-thi-ca, 
nhưng bị thần giữ cửa ngăn-cản. Bấy giờ, vua 
A-xà-thê mới dẫn quân đến tịnh-xá Trúc-lâm, 
thấy Giô-thi-ca đang ngồi nghe Phật giảng-pháp. 
Vua A-xà-thề nồi giận, sai quân lính bắt. Giô-thi- 
ca biết vua chiêm nhà mình chẳng được, mới 
đến đây tìm. Ông liền xoẻ bàn tay ra, có mây 
chiếc nhẫn, bảo vua cứ cồi ra mà lấy. Vua cồi 
mãi chẳng được. Giô-thi-ca nói: "Tôi có lời 
nguyện, vật của tôi chẳng ai dành lấy được, trái 
VỚI ý muốn của tôi." Nói xong, Giô-thi-ca lấy 
chiếc khăn tay trải ra, chống các ngón tay xuống 
khăn, các chiếc nhẫn tuột ra, lây đem dưng cho 
vua A-xà-thế. Sau đó, Giô-thi-ca xin Đức Phật 
cho xuất-gia. Nhờ tinh-tấn tu-hành, chẳng bao 
lâu, Giô-thi-ca chứng được quả-vị A-la-hán. 


Một hôm, các vị ty-kheo hỏi Giô-trhi-ca có còn 
nhớ tiêc ngôi nhà đẹp-đẽ nữa không, Giô-thi-ca 


đáp, bây giờ chẳng còn tham-luyến gì nữa cả. 
Các tỳ-kheo chẳng tin, mới trình Phật. Đức Phật 
liền bảo: "Giô-thi-ca đã chứng quả A-la-hán rồi, 
mọi tham-dục đều dứt hẳn." 


Rồi Đức Phật nói lên bài Kệ số 416 (đã được 
ghi ở bài trước.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Giô-thi-ca: tên vị Trưởng-lão nây, tiếng Pali là 
dotika. 


- Trúc-lâm, Vương-xá: tịnh-xá Veluvana nây cất 
trong vườn trúc, do vua Tân-bà-sa-la dưng cúng 
Phật, gân thành Vương-xá (Ràjagaha.) 

- Tân-bà-sa-la: Bimbisara, vua nước Ma-kiệt-đà 
(Magadha), bị con mình là Thái-tử A-xà-thê 
(Ajàtasatfu) cướp ngôi. 

- Xung-công = lấy bỏ vào kho nhà-nước. 


- Cơ-nghiệp = tài-sản, sự-nghiệp. 


- Đề-bà-đạt-đa: tên vị tỳ-kheo, anh của Tôn-giả 
A-nan, tánh kiêu-mạn, đòi thay-thê Đức Phật 
câm đâu Tăng-đoàn. Tên Pali: Devadatta. 


- Chiếc nhẫn = chiếc cà-rá đeo ở ngón tay. 


- A-la-hán: Arahant, quả-vị thứ tư, cao nhút. 
Chữ A-la-hán có ba nghĩa: (1) ứng-cúng, xứng- 
đáng được Trời, Người cúng-dường; (2) sát-tặc, 
giết hết giặc, giặc phiền-não; (3) vô-sanh, chẳng 
còn bị tái-sanh trong cõi Luân-hồi, sống tự-tại, 
giải-thoát trong cảnh Niết-bàn. 


- Tham-dục: Tham = ham quá chừng; Dục = 
muôn. 


B.- Nghĩa Ý: 
Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện thuật lại việc Trưởng-lão Giô-thi-ca 
từ bỏ cả nhà cửa, của-cải đê đi tu, chứng được 
quả-vị A-la-hán. 


Ý-nghĩa của Tích chuyện, cũng như ý-nghĩa của 
bài Kệ số 416 nơi Tích chuyện nây, đều nói lên 
đức-tánh xả-bỏ của bực A-la-hán. Xả-bỏ là 
chẳng luyến-tiếc điều chỉ cả; nhờ chẳng luyến- 


tiếc, nên chẳng bị ràng-buộc, do đó mà được 
giải-thoái. 


(298).- Tích chuyện Trưởng-lão Na-ta-bút (1). 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, có 
đê-cập đên Trưởng-lão Na-ta-bút. 


Na-ta-bút là con một người vũ-nữ, thường ởi ra 
đường ca hát, nhảy múa. Một hôm, Na-ta-bút 
theo chơn các vị tỳ-kheo đến chùa, nghe Phật 
giảng pháp. Na-ta-bút hiểu được mới xin xuất- 
gia, thọ-giới tỳ-kheo. Kễ từ đó, Na tinh-tấân tu- 
hành, chẳng bao lâu chứng được quả-vị A-la- 
hán. Một hôm, đang đi khất-thực, thấy có đứa 
bé múa hát bên lề đường, các vị tỳ-kheo hỏi Na- 
ta-bút, có còn mê-thích ca múa nữa không. Na- 
ta-bút đáp, đã từ lâu, dứt bỏ mọi mê-luyến rồi. 
Các vị tỳ-kheo chưa tin, về tịnh-xá, thưa hỏi Đức 
Phật. Đức Phật bảo: "Này chư Tăng, Na-ta-bút 
đã vượt qua mọi ràng-buộc, chứng A-la-hán rồi." 


Rồi Đức Phật nói lên bài Kệ sau đây: 
Người tách khỏi ràng-buộc cõi người, 


Vượt lên trên câu-thúc cõi Trời, 
Thoát†-ly mọi hệ-lụy 


Như-Lai gọi là Bà-la-môn. 
(Kệ sô 417.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Na-ta-bút: tên vị Trưởng-lão, tiếng Pali là 
Nataputtaka. 


- Vũ-nữ: phụ-nữ có tài nhảy múa. 


- Thọ-giới tỳ-kheo = làm lễ nhận tuân 250 giới- 
câm của tỳ-kheo. 


- A-la-hán: quả-vị thứ tư, cao nhứt, chứng được 
vô-sanh, nghĩa là thóat khỏi sự tái-sanh trong 
vòng Luân-hôi. 


- Câu-thúc: Câu = bắt giữ; Thúc = bó-buộc. Câu- 
thúc là trói buộc. 


- Hệ-lụy: Hệ = sợi dây tơ; Lụy = buộc lại. Hệ-lụy 
là ràng buộc. 


- Bà-la-môn: Brahmana, nghĩa gốc là giai- cấp. 
tu-sĩ xưa ở Ấn-độ. Trong các bài Kệ thuộc phẩm 


Bà-la-môn, chữ Bà-la-môn lại được Đức Phật 
dùng theo nghĩa chữ A-la-hán. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ÿ-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện thuật lại việc Na-ta-bút, trước ham 
nhảy múa, ca hát, sau đi tu chứng được quả-vị 
A-la-hán. Khi gặp một đứa trẻ ca múa, các tỳ- 
kheo hỏi Trưởng-lão Na-ta-bút còn mê vũ nữa 
không, Trưởng-lão bảo, không. Đức Phật nói, 
đã chứng A-la-hán rồi thì mọi mê-luyến ràng- 
buộc đều dẹp tan. 


Cũng như Tích chuyện trước, ý-nghĩa giải-thoát 
mọi ràng-buộc được nêu trong Tích chuyện nây. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 417: 


Bài Kệ nói lên sự hoàn-toàn giải-thoát mọi ràng- 
buộc của bực A-la-hán. Ràng-buộc ở cõi người, 
thì khi xuất-gia, ta đang cởi bớt đi, để qua một 
bên các lo-lắng về gia-đình. Còn ràng-buộc ở 
cõi Trời là gì? Đó là phải tái-sanh lại ở các cõi 
khác, khi đã hưởng hết phước nơi cõi Trời. Bực 
La-hán chẳng còn tái-sanh nữa, nên thoát được 
mọi hệ-lụy. 


(299).- Tích chuyện trưởng-lão Na-ta-bút (2) 


Tích chuyện nây trùng với Tích chuyện số (298), 
tên và sự-việc giông nhau, nhưng lại xảy ra ở 
hai nơi khác. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại tịnh-xá Trúc- 
lâm, gân thành Vương-xá, trong kỳ giảng-pháp, 
có đê-cập đên Trưởng-lão Na-ta-bút. 


Thuở ấy, ở thành Vương-xá có người tên Na-ta- 
bút rất ham múa hát. Một hôm, được nghe Đức 
Phật giảng-pháp, Na-ta-bút liền xin quy-y và thọ- 
giới tỳ-kheo. Do tu-†ập tinh-tấn, chẳng bao lâu 
Na-ta-bút chứng được quả-vị A-la-hán. Các bạn 
đồng-tu hỏi, bây giờ còn ham-mê ca múa nữa 
không, Na-ta-bút lắc đầu. Đức Phật bảo: "Na-ta- 
bút chứng quả A-la-hán, đã buông-bỏ mọi ham- 
thích về muôn sự-vật." 


Rồi Đức Phật nói lên bài Kệ sau đây: 


Người đã bỏ điều thích, điều phiền, 
Kiên-trì, chẳng ô-nhiễm, thản-nhiên, 
Khắc-phục xong thế-giới 'năm uân, 
Như-Lai gọi là Bà-la-môn. 

(Kệ số 418.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Na-ta-bút: tên vị Trưởng-lão, tiếng Pali là: 
Nataputtaka. 


- Trúc-lâm: tịnh-xá Veluvana ở gần thủ-đô 
Vương-xá (Hàjagaha) thuộc nước Ma-kiệt-đà 
(Magadha). 


- Kiên-trì: Kiên =kiên-nhẫn, bền chí; Trì = giữ. 
Kiên-trì = rât bên chí. 


- Khắc-phục: thắng được, bắt phải theo lịnh 
mình. 


- Thế-giới 'năm uẫn: = là thân-tâm con người 
gồm có năm uân: (1) sắc-uân, thân vật-chát; (2) 
thọ-uân, các cảm-thọ; (3) tưởng-uẫn, các tư- 
tưởng; hành-uẩn, các hành-động; (5) thức-uân, 
các hiễểu-biết. Sắc-uân thuộc về thân; và tâm thì 
gồm bốn uẫn còn lại. 


B.- Nghĩa Ý: 


(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: giống Tích chuyện 
trước. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 418: 


Bài Kệ nêu nhiều đức-tánh của bực A-la-hán, 
xin lân-lượt phân-tách: 


1) 'Người đã bỏ điều thích, điều phiền': Thông 
thường, hễ gặp việc vừa ý, mình thích, muốn có 
hoài; gặp việc trái ý, mình ghét, muốn bỏ mau 
đi. Tánh phân-biệt so-đo đó gây thêm đau-khỗ. 
Người thản-nhiên, điềm-tĩnh, chẳng quá vui, 
cũng chẳng quá buôn, tâm quân-bình, thanh- 
thản, là đang sống trong sự an-lạc; vui vì nhờ 
chẳng cảm thấy phiền, an-lạc vì vắng bóng 
phiền-não ở nơi tâm. 


2) 'Kiên-trì, chẳng ô-nhiễm, thản-nhiên': Ba đức- 
tánh này giúp cho tâm an-tịnh. Kiên-trì là bền- 
chí, nhẫn-nại trước sự trái-ý. Chấp-nhận sự-việc 
trái-ý là tránh cho sự buôn-phiền nổi lên trong 
tâm: đang gặp chuyện khó, đó là một mối khô, 
rồi lại nỗi lên sự giận-ghét việc khó đó, là đang 
chồng thêm một nồi khổ nữa cho tâm. Vậy, sự 
kiên-trì tránh cho ta mối khổ thứ hai đó, do chính 
ta tạo nên. 


Chẳng ô-nhiễm là chẳng để hoàn-cảnh lôi-cuốn 
tâm; đây là mình làm chủ tâm mình, mà đồng- 
thời cũng làm chủ luôn cả hoàn-cảnh. Muốn 
chẳng bị ô-nhiễm, phải tỉnh-giác đề-phòng, giữ 
tâm lắng-yên, mặc cho cảnh bên ngoài có cám- 
dỗ, có thúc-dục, mình cứ giữ vững. 


^^ 


Thản-nhiên là "như-như chẳng động", việc đâu 
còn có đó, vội gì mà phải sợ cuống lên. Nếu biết 
kiên-trì, nếu biết giữ chẳng ô-nhiễm, thì thái-độ 
thản-nhiên sẽ tự đến cho mình. 


3) 'Khắc-phục xong thế-giới năm uẫn': Câu này 
có nghĩa là mình làm chủ cả thân-tâm của mình. 
Làm chủ bằng cách nào? Làm chủ thân-tâm 
bằng sự tỉnh-giác, làm gì, nói gì, nghĩ gì, cũng 
biết chính mình đang làm, đang nói, đang nghĩ; 
chớ chẳng phải cái máy đang làm, cái loa đang 
nói, hay con vẹt lia-lia cái mỏ mà chẳng hiểu nó 
đang nói gì. 


Tóm lại, bực A-la-hán chính là người tỉnh-giác, 
làm chủ được thân-tâm, nên lúc nào cũng thản- 
nhiên, chẳng mảy may xao-động trước hoàn- 
cảnh xung quanh. Tập đến được mức đó, cần 
phải kiên-trì. 


Trên đây là ý-nghĩa của bài Kệ số 418, mà cũng 
là đường-lối tu-tập chung cho cả hai: xuất-gia và 
tại-gia. Bực xuất-gia sẽ chứng được A-la-hán, 
sống tự-tại trong cảnh-giới Niết-Bàn. Còn người 
tại-gia, tuy chưa chứng A-la-hán, nhưng tu-tập 
được tánh thản-nhiên, tâm thanh-tịinh, thì 
ngưỡng cửa an-lạc của Niết-Bàn tại thế-gian 
này cũng gần kè. 


(300).- Tích chuyện Trưởng-lão Văn-di-sa. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, có 
đê-cập đên Trưởng-lão Văn-di-sa. 


Thuở ấy, ở thành Vương-xá có một người Bà- 
la-môn tên Văn-di-sa có được biệt-tài mỗi khi gõ 
vào đầu-lâu người chết thì biết kẻ ấy tái-sanh về 
đâu. Văn-di-sa cùng một nhóm Bà-la-môn, đi 
khắp xóm làng, rao lên ai chịu trả hai mươi 
đồng, thì nói cho biết thân-nhơn đã mắt, nay 
sanh về đâu. 


Họ đi dạo như thế, cho đến một hôm tới gần 
chùa Kỳ-viên, nơi đông-đảo dân chúng đang tu- 
tập nghe Đức Phật giảng-pháp. Họ bảo, ở đây, 
có Bà-la-môn Văn-di-sa tài-giỏi lắm, biết cả nơi 
thác-sanh của người chết. Dân-chúng chẳng tin, 


thách họ vào gặp Đức Phật. Báy giờ Đức Phật 
mới sai các tỳ-kheo đem lại năm cái đầu-lâu của 
năm người, sắp thành một hàng: kẻ bị sa điạ- 
ngục, kẻ bị đoạ vào loài súc-sanh, kẻ được tái- 
sanh làm người, kẻ được sanh lên Trời và một 
chiếc của vị chứng A-la-hán. Văn-di-sa nói đúng 
bốn cái trước, còn đầu-lâu thứ năm hắn chẳng 
biết thác-sanh về đâu. Đức Phật bảo: "Này Văn- 
di-sa, ông chẳng biết được nơi thác-sanh của 
người chủ đầu-lâu chót này; nhưng ta biết 
được." Văn-di-sa mới hỏi Phật nhờ thằần-chú 
nào mà biết được, hắn muốn học thằn-chú đó 
được không. Đức Phật đáp, muốn học thì trước 
phải làm lễ thọ-giới tỳ-kheo. Văn-di-sa bảo mấy 
người Bà-la-môn ra về đi, còn mình ở lại chùa 
tu-tập. Được Đức Phật chi-dạy phép quán thân 
bất-tịnh với ba mươi hai chỗ ô-uế bên trong 
thân, Văn-di-sa nỗ-lực tu-tập quán-chiếu, chẳng 
bao lâu chứng-đắc được quả-vị A-la-hán. 


Hai bài Kệ sau đây được Đức Phật nói lên khi 
nhắc đên việc Irưởng-lão Văn-di-sa đặc quả A- 
la-hán: 


Người khéo vượt qua, hiểu triệt-để 
Lẽ sống chết của mọi chúng-sanh, 
Vô-nhiễm, giác-ngộ Tứ-diệu-đềé, 
Như-lai gọi là Bà-la-môn. 


(Kệ số 419.) 

Bực mà người, Trời, Càn-thát-bà, 
Chô thọ-sanh, chăng tìm ra được, 
Lậu-hoặc-tận, chứng A-la-hán, 
Như-Lai gọi là Bà-la-môn. 

(Kệ sô 420.) 

TÌM HIẾU: 

A.- Nghĩa Chữ: 


- Văn-di-sa: tên vị Trưởng-lão, tiếng Pali là: 
Vangisa. 


- Vương-xá: tên thủ-đô Ràjagaha của nước Ma- 
kiệt-đà (Magadha). 


- Đầu-lâu: xương sọ người chết. 
- Tái-sanh: Tái = một lần nữa; sanh = sanh ra. 
Theo thuyêt Luân-hôi của nhà Phật, chúng-sanh 


khi chết đi, tùy theo nghiệp mà sanh trở lại. 


- Thác-sanh, Thọ-sanh = đồng-nghĩa với tái- 
sanh. 


- Súc-sanh = thú-vật. 


- Thằn-chú: còn gọi là chơn-ngôn, các lời nói bí- 
mật, tin răng có hiệu-lực phi-thường. 


- Lễ thọ-giới tỳ-kheo: lễ nhận tuân theo 250 giới- 
câm của tỳ-kheo. 


- Quán thân bắt-tịnh = suy-xét sâu-xa về lẽ trong 
thân-thễ con người có nhiều chỗ dơ-dáy, như 
mủ, đờm, nước tiểu, ghèn, v.v. Phép quán thân 
bát-tịnh nằm trong Pháp Tứ-niệm-Xứ ( = bốn đề- 
tài quán-chiếu: (1) thân bát-tịnh, (2) thọ là khổ: 
(3) tâm vô-thường; (5) pháp vô-ngã. 


- Triệt-đề: Triệt = thấu tận; Để = đáy. Hiểu triệt- 
để là hiểu cặn-kẽ. 


- Vô-nhiễm = chẳng dính dơ, chẳng lây chỗ xấu. 


- Giác-ngộ: Giác = biết; Ngộ = hiểu. Giác-ngộ là 
hiệu-biêt suôt cả. 


- Tứ-diệu-đế = bốn Chơn-lý nhiệm-màu: (1) 
Khỗổ-đề, đời là khổ; (2) Tập-đề, nguyên-nhơn 
gây ra Khổ là tham-ái; (3) Diệt-đế, cảnh-giới đã 
diệt hết Khổ, tức là Niết-Bàn; (4) Đạo-đế, con 
đường Thánh-đạo đưa đến sự diệt Khổ vĩnh- 
viễn, tức là Bát-Chánh-đạo. 


- Càn-thát-bà: Gandhabba, Hương-thân hay 
Nhạc-thân, một hạng chúng-sanh trên cõi Trời. 


- Lậu-hoặc-tận = diệt hết các lậu-hoặc, tức là 
các phiên-não, như tham, sân, si, mạn, nghi, ác- 
kiên, v.v. (Lậu-hoặc = phiên-não; tận = dứt) 


- A-la-hán: Arahant, quả-vị thứ tư cao nhứt, 
chứng được vôö-sanh. 


B.- Nghĩa Ý: 
(1) Ý-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện thuật lại việc Văn-di-sa có tài đặc- 
biệt biết được nơi thác-sanh của ngưòi chết, 
bằng cách gõ vào đầu-lâu. Đến khi gặp Phật, 
Văn chẳng biết nơi thác-sanh của vị A-la-hán, 
mới xin quy-y, rồi nỗ-lực tu-tập, sau chứng được 
quả A-la-hán. 


Ý-nghĩa của Tích chuyện là: biết được nơi thác- 
sanh của kẻ khác chưa đủ, phải tu-tập thêm để 
chứng được vô-sanh (chứng quả A-la-hán) mới 
hết bị vướng vào vòng lắn-quân khổ-đau của 
Luân-hài. 


(2) Ý-nghĩa của hai bài Kệ số 418 và 419: 


Bài Kệ trước nói về sự giác-ngộ của bực A-la- 
hán; bài Kệ sau nói vê sự vồ-sanh của bực A-la- 
hán. Xin phân-tách từng câu cả hai bài: 


Bài Kệ số 418: 


1) 'Người khéo vượt qua, hiểu triệt-đễ, Lẽ sống 
chết của mọi chúng-sanh:: (a) "Khéo vượt qua" 
là được giải-thoát, dứt mọi ràng-buộc. (b) "Hiễu 
triệt-để lẽ sống-chết của mọi chúng-sanh" là 
giác-ngộ được lẽ sanh-tử, biết thấu-suốt chúng- 
sanh từ đâu tới, sống đau-khổ như thế nào, rồi 
sẽ đi về đâu, và làm sao thoát được khô vĩnh- 
viễn. 


2) 'Vô-nhiễm, giác-ngộ Tứ-diệu-đề': (a) Vô- 
nhiễm là bực Thánh chẳng bị nhuốm dơ, làm 
chủ được tâm bên trong và hoàn-cảnh bên 
ngoài. (b) "Giác-ngộ Tứ-diệu-đế" là thông-suốt 
Chánh-pháp, hiểu rõ bốn Chơn-lý Nhiệm-màâu, 
biết Khổ do đâu sanh, biết cách diệt-trừ Khổ. 


Bài Kệ số 419: 


3) 'Bực mà người, Trời, Càn-thát-bà, Chỗ thọ- 
sanh, chăng tìm ra được: xin việt lại cho xuôi 


câu: "Bực mà Trời, Người còn chẳng biết được 
nơi thọ-sanh". Tại sao chẳng biết được nơi thọ- 
sanh của bực ấy? Vì bực ấy đã chứng vô-sanh, 
đâu còn tái-sanh lại nữa mà có chỗ thọ-sanh để 
biết được. Đó là bực hoàn-toàn giải-thoát khỏi 
cảnh Luân-hài. 


4) Lậu-hoặc-tận, chứng A-la-hán:: (a) Dứt được 
mọi lậu-hoặc là dẹp xong mọi phiền-não, thân- 
tâm hoàn-toàn thanh-tịnh. (b) Chứng A-la-hán là 
đắc được vô-sanh, chẳng còn sanh-tử, tử-sanh, 
trôi lăn trong cảnh Khổ của Luân-hồi. Chớ lầm 
Vô-sanh là diệt mất hết; phải hiểu: Vô-sanh = Vô 
tái-sanh, chẳng còn bị nghiệp lôi-kéo trôi lăn 
trong sáu nẻo của Luân-hồi, nay được tự-tại, 
an-nhiên mãi nơi cảnh Niết-Bàn. 


(301).- Tích chuyện Ni-bà Đàm-ma. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại tịnh-xá Trúc- 
lâm, gân thành Vương-xá, trong một kỳ giảng- 
pháp, có đê-cập đên Ni-bà Đàm-ma. 


Thuở ấy, ở thành Vương-xá, có một vị ưu-bà- 
tắc tên là Vi-sa-kha, nhà giàu, nhờ nghe được 
Đức Phật giảng-pháp mà chứng. được quả-vị A- 
na-hàm. Một hôm, vị ấy nói vợ rằng: "Kê từ nay, 
xin bà nhận lấy hết tài-sản sự-nghiệp này, tôi 


chẳng còn muốn dự vào việc nhà nữa." Người 
vợ là bà Đàm-ma liền đáp: "Ai lại dại gì nuốt vào 
đờm-dãi của kẻ khác đã phun nhỗ ra? Tôi xin 
phép ông, kể từ nay, được xuất-gia làm tỳ-kheo- 
ni." Sau khi được chồng đồng-ý, bà xin thọ-giới 
tỳ-kheo-ni, rồi theo các vị ni-cô khác đến một tu- 
viện nhỏ trong làng vắng, nỗ-lực tu-tập, chẳng 
bao lâu, chứng được quả-vị A-la-hán và trở lại 
thành Vương-xá. Người chồng đến thăm, muốn 
thử xem sức học Đạo của bà Đàm-ma đến mức 
nào, mới hỏi thế nào là bốn Đạo, bốn Quả. Bà 
Đàm-ma trả lời rất rõ ràng thấu-đáo về ba Đạo- 
Quả đầu, đến Đạo-Quả thứ tư, ông Vi-sa-kha 
chẳng hiểu nồi, mới hỏi thêm. Bà Đàm-ma nói: 
"Ông còn chưa đủ sức để hiểu rõ Đạo và Quả 
của bực A-la-hán; nêu ông muốn biết, thì tới 
thưa với Đức Phật." Ông Vi-sa-kha mới đến 
trình Phật. Đức Phật nói: "Nầy Vi-sa-kha, ty- 
kheo-ni Đàm-ma đã trả lời câu hỏi của ông rồi; 
ông có hỏi thêm, ta cũng chỉ đáp như thế." Đức 
Phật nói như thế là có ý bảo Bà Đàm-ma nay đã 
chứng quả-vị A-la-hán, nhìn thấy rõ trình-độ tu- 
tập của chồng. 


Rồi Đức Phật nói lên bài Kệ sau đây: 


Người chẳng hề bám-víu vào chỉ 
Trong quá-khứ, vị-lai, hiện-tại, 


Chẳng nắm giữ, vì chẳng có gì, 
Như-Lai gọi là Bà-la-môn. 
(Kệ số 421.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Ni-bà: hay Sư-bà, vị tỳ-kheo-ni cao-cấp, ngang 
hàng với bực Hoà-thượng bên Nam-giới. 


- Đàm-ma: tên vị Ni-bà, tiếng Pali là 
Dhammadinnà. 


- Ưu-bà-tắc: còn gọi là cận-sự-nam, tiếng Pali là 
Upàsaka, người thiện-nam tu tại-gia, đến chùa 
làm công-quả. Nữ-giới là Ưu-bà-di, hay cận-sự- 
nữ, tiếng Pali là Upàsika. 


- Vi-sa-kha: tên vị Ưu-bà-tắc này, tiếng Pali là 
Visàkha. 


- A-na-hàm: Anàgàmi, quả-vị thứ ba, còn gọi là 
Bât-Lai, nghĩa là chăng sanh lại cõi Người nữa, 
sanh lên Trời, tu tiêp chứng A-la-hán. 


- A-la-hán: Arahant, quả-vị cao nhứt, chứng 
được vô-sanh. Chữ A-la-hán có ba nghĩa: (1) 


ứng-cúng, xứng-đáng được sự cúng-dường của 
Trời, Người; (2) sát-tặc, giết hết giặc, giặc 
phiền- não như tham, sân, si; (3) vô-sanh, tức là 
vô-tái-sanh, chẳng còn sanh lại trong cõi Luân- 
hồi nữa, mà tự-tại trong cảnh-giới Niết-bàn an- 
lạc. 


- Đờm-dãi = chất nhờn dơ trong miệng khạc 
phun ra. 


- Xuất-gia: Xuất = ra khỏi; Gia = nhà; Xuất-gia là 
la nhà đi tu ở chùa. 


- Tỳ-kheo-ni: Bhikkhuni, nữ tu-sĩ Phật-giáo, tuân 
theo 350 giới-câm. 


- Đạo, Quả: Đạo = con đường, đường-lối tu-tập, 
Pali là Magga; Quả = kết-quả của việc tu-tập 
thành-công, Pali là Phala. Trong hàng Thanh- 
văn (Savaka), các đệ-tử sống gần bên Phật, 
nghe kinh mà tu-tập, có bốn Đạo và bốn Quả: 
(1) Tu-đà-hườn-hướng và Tu-đà-huờn-quả; (2) 
Tư-đà-hàm-hướng và Tư-đà-hàm-quả; (3) A-na- 
hàm-hướng và A-na-hàm-quả; (4) A-la-hán- 
hướng và A-la-hán-quả. 


B.- Nghĩa Ý: 


(1) Ÿ-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện rất ý-nhị: chồng muốn giao sản- 
nghiệp cho vợ để lo đường tu-hành; vợ bảo, ai 
thèm nhận gánh-nặng đó và xin xuất-gia. Vợ tu 
ở chùa, mau chứng quả A-la-hán. Chồng tu tại- 
gia chỉ chứng quả thứ ba là A-na-hàm, muốn 
thử xem vợ tu đến bực nào. Đến chừng vợ nói 
đến đạo-quả A-la-hán, chồng chẳng hiểu nỗi, đi 
hỏi Phật, mới vỡ lẽ vợ mình đã đắc quả Thánh, 
mình còn thua một bực. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 421: 


Bài Kệ rất rõ nghĩa: bực A-la-hán xả-ly tất cả, 
nên được hoàn-toàn giải-thoát. Xả-ly ( = bỏ) 
những gì? Tất cả, từ quá-khứ, hiện-tại đến 
tương-lai. Y-nghĩa thâm-trầm nhứt là ở câu thứ 
ba: "Chẳng nắm-giữ, vì chẳng có gì", còn gì đâu 
nữa mà năm giữ, thân-tâm có cũng như không, 
sống chết xem ngang nhau, an-nhàn, tự-tại nơi 
cảnh Niết-bàn. 


(302).- Tích chuyện Trưởng-lão Chỉi-man. 


Tích chuyện nây tiếp theo Tích chuyện về 
Trưởng-lão Vô-não, sô 142. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, có 
đê-cập đên Trưởng-lão Chi-man. 


Thuở ấy, vua Ba-tư-nặc và Hoàng-hậu Mạt-lợi, 
xứ Câu-tát-la, thiết-lập một trai-đàn Đại-bố-thí 
để dưng-cúng lễ-vật và thực-phẩm lên Đức Phật 
và năm trăm vị tỳ-kheo. Buổi lễ được tổ-chức vô 
cùng trọng-thễể: mỗi vị tỳ-kheo được che mát 
trên đầu, bằng một chiếc lọng gắm trắng, do một 
con voi được luyện tập thuần-thục cầm giữ. Tuy 
nhiên, số voi được huấn-luyện còn thiếu một, 
phải đem một con đại-tượng chưa được tập- 
luyện cầm lọng che cho Trưởng-lão Chỉ-man. 
Con đại-tượng ngày thường rất hung-hăng, 
nhưng khi Trưởng-lão đến gần nó, nó lại tỏ ra 
ngoan-ngoãn, đứng yên chẳng gây chút trở- 
ngại. 


Sau buổi lễ, các vị tỳ-kheo hỏi Trưởng-lão Chỉ- 
man có sợ-hãi chăng, khi đứng gần con đại- 
tượng hung-hăng. Trưởng-lão đáp, không. Đức 
Phật bảo: "Nầy chư Tăng, người đã chứng 
được quả-vị A-la-hán như tỳ-kheo Vô-não đâu 
còn sợ-hãi điều gì nữa, nói chỉ là con đại- 
tượng.' 


Rồi Đức Phật nói lên bài Kệ sau đây: 


Bực ngưu-vương chẳng hề úy-ky, 
Bực đại-sĩ anh-hùng cao-duí, 

Bực chiến-thắng, chẳng hề nhiễm-ô, 
Bực tây- -tịnh, bực đại-giác-ngộ, 
Như-lai gọi là Bà-la-môn. 

(Kệ số 422.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Chi-man: Chỉ = ngón tay; Man = chùm. Tên 
thật của Trưởng- -lão là Ahimsaka, dịch là Vô-não 
( = chẳng gây phiền-não cho ai), nhưng vì theo 
ngoại-đạo, giết người lầy ngón tay kết thành 
chùm, đeo ở ngực, nên người đời gán cho tên là 
Angulimàla, phiên-âm là Ương-quật ma-la, dịch 
là Chỉ-man. Xem tiểu-sử ở Tích chuyện số 142. 


- Ba-tư-nặc, Mạt-lợi: tên tiếng Pali là Pasenadi 
và Mallikà. 


- Câu-tát-la: tên xứ này tiếng Pali là Kosala. 


- Trai-đàn: thiết-lập một đài cao để cúng-dường 
và nghe pháp. 


- Chiếc lọng = một cây dù lớn, đẹp, mặt trên 
tròn, bằng-phẳng. 


- Đại-tượng = con voi lớn. 


- Ngưu-vương: Ngưu = trâu; vương = vua. 
Ngưu-vương là trâu chúa. 


- Úy-ky = Úy = sợ; Ky = chống-đối. Úy-ky = sợ- 
hãi và lo ngại. 


- Đại-sĩ: Đại = lớn; Sĩ = bực tôn-quí. Kinh sách 
Băc-tông gọi cập Bôồ-tát là Đại-sĩ, như Bô-tát 
Quán-âm gọi là Quán-âm đại-sĩ. 


- Tây-tịnh: Tây = rửa; Tịnh = sạch. Bực tây-tịnh 
là bực rât trong-sạch. 


- Đại-giác-ngộ: Đại = lớn; Giác = biết; Ngộ = 
hiểu. Bực đại-giác-ngộ là bực đã thông hiểu 
hoàn-toàn về lẽ sống-chết của chúng-sanh. 


- Bà-la-môn: Brahmana, giai- cấp tu-sĩ xưa ở Ân- 
độ. Trong các bài Kệ của Phẩm Bà-la-môn này, 
chữ Bà-la-môn lại có nghĩa là A-la-hán. 


B.- Nghĩa Ý: 


(1) Ÿ-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện rất giản-dị: Trưởng-lão Chỉ-man 
chẳng hề sợ-hãi khi đứng gần bên một con đại- 
tượng hung-hăng. 


Ý-nghĩa của Tích chuyện dẫn đến bài Kệ, nói 
lên đức vô-úy của bực A-la-hán. 


(2) Ý-nghĩa của bài Kệ số 422: 


Bài Kệ nêu lên các đức-tánh quí-báu của bực A- 
la-hán, trong đó sự vô-úy được đề-cao. Có 
nhiều danh-từ được dùng theo nghĩa tượng- 
trưng, xin phân-tách ra như sau: 


1) Bực ngưu-vương, chẳng hà ủy- ky: Tánh 
chẳng hề úy-ky, chẳng sợ-hãi gì cả, được ví với 
con trâu chúa có sức mạnh hung-hăng. 


2) Bực đại-sĩ: bực Bồ-tát (Bodhisatta), bực đã 
tự-giác, quên mình đi lo chia-xẻ sự giác-ngộ với 
kẻ khác (gọi là giác-tha). 


3) Anh-hùng cao-quí, bực chiên-thắng, chẳng hề 
nhiêm-ô: Chiên-thăng ai? Chiên-thăng được sự 
cám-dồ ( = Ma-vương), tội-lôi. 


4) Bực tây-tịnh: Tây-tịnh là rửa sạch. Rửa cái 
chi? Rửa sạch cõi lòng, cho tâm được thanh- 
tịnh, khiến cho tội-lỗi chẳng nhiễm được. 


5) Bực Đại-giác-ngộ: Sao gọi là đại-giác? Vì đã 
tự-giác, đi giác-tha, và đã giác-hành viên-mãn 
(công-cuộc giáo-hoá chúng-sanh đã hoàn-tất). 
Bực Đại-giác chính là Đức Phật. Ngài đã tự- 
mình giác-ngộ lấy, đó là tự-giác. Đi giáo-hoá 
chúng-sanh trong bốn mươi năm cho họ được 
giác-ngộ theo, đó là giác-tha. Công-cuộc giáo- 
hoá của Ngài kéo dài đến phút chót của cuộc 
đời, để lại Chánh-pháp cho đời sau, đó là giác- 
hành viên-mãn. 


(303).- Tích chuyện ông Đề-va-hy. 


Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại chùa Kỳỹ- 
viên, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng-pháp, có 
đê cập đên vị Bà-la-môn tên là Đê-va-hy. 


Thuở ấy, một hôm Đức Phật bị đau bụng. Ngài 
sai Trưởng-lão Ưu-bà-hoà đến nhà vị Bà-la-môn 
Đề-va-hy xin nước nóng. Ông Đề-va-hy rất 
hoan-hỉ được dịp dâng-hiễn chút gì lên Đức 
Phật. Ngoài bình nước nóng, ông còn trao cho 
Trưởng-lão một chén mật-mía nữa, rồi theo 
chơn Trưởng-lão vào thăm-viếng Đức Phật. 


Trưởng-lão pha nước cho Đức Phật tắm-rửa, 
xong lây mật-miá hoà với nước nóng đem dâng. 
Đức Phật uống xong, hết đau bụng. Báy giờ, vị 
Bà-la-môn mới thưa: "Bạch Thế-tôn, hiến-tặng 
cho ai thì được phước lớn?” Đức Phật đáp: 
"Này Đề-va-hy, cúng-dường cho bực đã dẹp 
xong mọi tội-ác sẽ được lợi-lạc to lớn nhứt." 


Rồi Đức Phật nói lên bài Kệ sau đây: 


Bực Thánh biết cả quá-khứ mình, 
Thấy cảnh Trời, cùng các đoạ-xứ, 
Ngay đời nầy, chấm dứt sanh-tử, 
Với thắng-trí tự mình cải-tiến, 
Hoàn-tất đạo-quả được viên-thành, 
Như-Lai gọi là Bà-la-môn. 

(Kệ số 423.) 


TÌM HIẾU: 
A.- Nghĩa Chữ: 


- Đề-va-hy: tên vị Bà-la-môn này, tiếng Pali là 
Devahita. 


- Ưu-bà-hoà: tên vị Trưởng-lão, tiếng Pali là 
Upavàna. 


- Mật mía = ép mía nấu kẹo lại nước lỏng sền- 
sệt. 


- Cúng-dường: đọc trại chữ Hán-Việt cung- 
dưỡng, cung-câp và nuôi dưỡng. Tiêng nhà 
chùa, chỉ sự dâng-hiên phâm-vật cho các tu-sĩ. 


- Bực Thánh = bực đã dứt được nghiệp, chẳng 
còn bị tái-sanh trong vòng Luân-hồi (Samsàra) 
nữa. Trong bốn quả-vị, ba quả Tu-đà-huờn, Tư- 
đà-hàm, A-na-hàm, vì còn tái-sanh, nên gọi là 
bực Hiền; đến quả A-la-hán, chứng được vô- 
sanh, nên gọi là bực Thánh. 


- Các đoạ-xứ = ba nẻo dữ (Apàya) trong cõi 
Luân-hôi: (1) điạ-ngục; (2) ngạ-qui ( = qui đói), 
(3) súc-sanh ( = thú-vật). 


- Thắng-trí: Thắng = hơn tất cả; Trí = trí-huệ; 
Thăng-trí, ở đây, là Trí-huệ Bát-nhã ba-la-mật, 
trí-huệ đưa ta đên bờ bên kia, bờ giác-ngộ. 


- Cải-tiến: Cải = sửa-đổi; Tiến = tiến-bộ. Cải-tiễn 
là sửa đôi tôt hơn. 


- Hoàn-tất: Hoàn = tròn; Tất = xong; Hoàn-tất là 
xong-xuôi hêt cả, ở đây, là chứng được quả-vị 
A-la-hán, giải-thoát khỏi Luân-hôi. 


- Viên-thành: Viên = tròn, trọn; Viên-thành là 
xong trọn-vẹn. 


- Bà-la-môn: giai-cấp tu-sĩ xưa ở Ấn-độ. Chữ 
Bà-la-môn trong Tích chuyện có nghĩa là giai- 
cấp. Nhưng trong bài Kệ, chữ Bà-la-môn lại có 
nghĩa là bực A-la-hán. 


B.- Nghĩa Ý; 
(1) Ÿ-nghĩa của Tích chuyện: 


Tích chuyện thuật lại vị Bà-la-môn Đề-va-hy 
dâng nước nóng và mật mía lên Đức Phật, rồi 
hỏi Phật, hiến-tặng cho ai thì được phước lớn. 
Đức Phật đáp, cúng-dường cho bực Thánh, đã 
diệt hết tội-ác thì hưởng được lợi-lạc to-lớn 
nhứt. 


Ý-nghĩa của Tích chuyện: công-đức bố-thí đem 
lại phước lành to. 


(2) Ý-nghĩa bài Kệ số 423: 
Bài Kệ nói về bực Thánh: (1) biết đời quá-khứ, 


(2) thây được sáu cõi trong Luân-hồi, (3) châm- 
dứt sự sanh-tử lân-quân theo nghiệp-báo, (4) 


dùng thắng-trí tự cải-tiến và (5) hoàn-tất được 
các đạo-quả. 


Xin lần-lượt phân-tách năm điểm vừa nêu: 


(1) 'Biết cả quá-khứ mình”: đó là túc-mạng minh, 
nhớ lại được hêt các kiêp trước của mình; 


(2) 'Thấy cảnh Trời và các đoạ-xứ:: đây là thấy 
rõ cả sáu cõi trong Luân-hồi, gọi là Thiên-nhãn- 
minh, thấy biết chúng-sanh luân-chuyễn theo 
nghiệp-báo, trong vòng Luân-hồi. Sáu cõi gồm 
có: ba đường lành: cõi người, cõi thần và cõi 
Trời; ba đường dữ: cõi điạ-ngục, cõi ngạ-qui và 
cõi súc-sanh. 


(3) Ngay đời nầy, chám-dứt tử-sanh': ngay 
hiện-đời, chứng được vô-sanh, nghĩa là chẳng 
còn bị tái-sanh lại, để rồi chết nữa, hết quanh đi 
quân lại trong vòng đau-khổ của Luân- hồi, mà 
được tự-tại, an-vui trong cảnh vắng-lặng của 
Niết-bàn. 


(4) 'Với thắng-trí, tự mình cải-tiến': nhờ tu-luyện 
theo giới, định, huệ, giữ giới cho ba nghiệp thân, 
miệng, ý được thanh-tịnh, tập định cho tâm 
được thanh-tịnh, mở-mang được trí-huệ chói- 
sáng, đó là tự mình cải-tiến lấy mình, từ phàm- 


phu trở nên bực hiền-thánh. Nói cách khác, sự 
tự-cải-tiến đưa đến sự chắm-dứt tất cả các 
phiền-não, các lậu-hoặc, khiến thân-tâm hoàn- 
toàn được giải-thoát. Đây là chứng được Lậu- 
tận-minh. 


(5) Hoàn-tất đạo-quả được viên-thành': tu- -tập 
tinh-tần nên lần- lượt chứng được bón đạo và 
bốn quả, từ cấp Tu-đà-hườn, qua Tư-đà-hàm, 
A-na-hàm, để rồi chứng nốt quả-vị vô-sanh của 
A-la-hán. 


Nói tóm lại, bài Kệ nêu lên sự chứng-đắc Tam- 
minh của bực Thánh: (1) túc-mạng-minh, (2) 
thiên-nhãn-minh và (3) lậu-tận-minh. 


-OoQOG- 


Xin thưa nốt vài điều. 


Trước khi châm dứt việc lược-dịch và tìm hiểu 
về KINH PHÁP CU, Thiện-Nhựt xin được phép 
thưa thêm vài điều, liên-quan đến bản Kinh và 
cách xử-dụng Kinh này trong việc tu-tập. 


1) Kinh PHÁP-CỦ, DHAMMAPADA, là quyễn 
thứ hai trong Tiêu-Bộ-Kinh (Khuddhaka Nikàya) 


thuộc Tạng Kinh (Suttanta Pitaka), trong hệ Pall. 
Kinh ghi lại 423 bài Kệ ngắn, được chính Đức 
Phật Thích-Ca nói lên suốt trong thời-gian bốn 
mươi năm truyền-giảng Chánh-Pháp của Ngài, 
đề dạy cho các đệ-tử xuất-gia cũng như tại-gia. 
Sau khi Đức Phật nhập Niết-Bàn, các vị 
Trưởng-lão sợ lời vàng-ngọc của bực Đạo-sư bị 
quên-lãng, mới họp nhau lại, đọc-tụng để ghi 
nhớ. Mãi đến gần ba trăm năm sau, vào thời-đại 
vua A-dục (Asoka), Kinh mới được ghi bằng chữ 
viết, trong kỳ Kết-tập Kinh-Tạng lần thứ ba. 


Các Tích chuyện, gồm có 303 bài, (trong bản 
Pali ghi là 305 bài, vì Tích-chuyện số (205) 
được phân ra làm ba bài: Vô-thường, Khô và 
Vô-ngã) được tin rằng do Ngài Phật-Âm 
(Buddhaghosa) chép lại vào khoảng thế-kỷ thứ 
5 sau Tây-lịch. Các Tích chuyện dẫn đến các 
bài Kệ đã giúp cho việc tìm hiểu Kinh Pháp-cú 
được dễ-dàng hơn. 


Kinh Dhammapada được dịch ra rất nhiều thứ 
tiếng, xem như một kho-tàng Chơn-lý rất quí- 
báu trong văn-chương của nhơn-loại. Bản dịch 
Anh-văn của Max Muller được xuất-bản năm 
1870. 


Kinh Pháp-Cú lại được xem như quyễn sách gối 
đầu giường; các tu-sĩ Nam-tông ngay khi bước 
vào cửa Đạo, phải học thuộc lòng các bài Kệ 
trong Kinh Pháp-Cú, trước khi học các bản Kinh 
khác. 


2) Giữa rừng giáo-lý cao-siêu của Đức Phật, 
Kinh Pháp-Cú nỗi bật lên với những thí-dụ giản- 
dị, thông-thường, xảy ra hằng ngày, lời chỉ-dạy 
thật rõ-ràng và thiết-thực: đó là điểm cao-quí 
nhứt của Kinh Pháp-Cú, chẳng những thích-hợp 
cho các †u-sĩ xuất- -gia theo con đường giác-ngộ 
và giải- -thoát, mà còn có ích-lợi to-lớn trong cuộc 
sống ở xã-hội cho hàng tại-gia, dầu đó là người 
kiến-thức rộng-rãi, hay người bình-dân ít học. 


3) Thiện-Nhựt xin chấp tay sám-hồi, trong khi 
lược-dịch, đã bỏ bớt nhiều chỉi-tiết nhiệm-mầu 
trong các Tích chuyện, đã viết lại một cách 
vụng- về bằng văn-vẫần các bài Kệ thâm-trầm đầy 
ý-vị trong bản nguyên-tác bằng chữ Pali. Mục- 
đích là khiến cho phần dịch-thuật và tìm-hiều 
được gọn-gàng và dễ hiểu mà chẳng đi xa quá 
với lời giảng-dạy cao-quí của Đức Từ-phụ. 


Trong phần Tìm Hiểu, vì muốn tránh cho người 
đọc phải giở lại các trang phía trước xem lại các 
danh-từ chuyên-môn vê Phật-học, nên Thiện- 


Nhựt đã giải-nghĩa một danh-từ rất nhiều lần. 
Tuy nhiên, Thiện-Nhựt nghĩ sự lập-lại đó cũng 
có một công-dụng là vừa nhắc-nhở người đọc 
nghĩa đã được học qua, vừa nhẹ-nhàng và từ-từ 
đưa cất vào tiềm-thức mà chẳng cần phải khổ- 
công ghi nhớ. 


Ước mong to-lớn của Thiện-Nhựt là, khi các 
Tập sách tìm hiểu về Kinh Pháp-Cú nây vào tay 
người đọc, thì chúng sẽ được xem qua, hơn thế 
nữa, được đọc lên cho con cháu nghe, và quí 
hơn nữa là đem các bài Kệ ra ngâm-nga cho 
chính mình nghe, và dùng đề ru cho con cháu 
ngủ. Nếu một Tích chuyện, một bài Kệ, ngay cả 
một câu Kệ, mà được người chưa biết chữ Việt 
chỉ nghe thuật lại mà đọc lên được trôi chảy, 
đem kê lại cho người khác nghe thêm, chắc- 
chắn là giáo-lý của Đức Phật còn sống mãi và 
truyền-tụng mãi trong dân-gian. 


Đọc Tích chuyện hiểu được ý-nghĩa thú-vị, tụng 
bài Kệ thưởng-thức lời dạy quí-báu của Đức 
Phật, đó là đang thấy được hương- vị của bài 
pháp, gọi là pháp-vị. Nhưng còn phải biết nễm 
pháp-vị nữa, bằng cách theo đó mà tu-tập, tự 
cải-tiến lấy mình. Đầy mới là cách xử-dụng 
đúng-đắn Kinh Pháp-Cú này đó. 


Thành-tâm sám-hối về các lỗi-lầm trong khi 
lược-dịch và tìm hiểu, Thiện Nhựt cầu mong 
trên được các bực cao-minh chỉ dạy thêm, và 
chung quanh được các bạn đạo vui lòng 
khuyến-khích. 


Montreal, 09 Tháng 04, 2001, 
Thiện Nhựt kính thưa. 


Sách Tham-khảo: 


1. The Dhammapada, Verses & Stories, 
Myanmar Pitaka Association, Yangon, 1990. 


2. Dhammapada, A Practical Guide To Right 
Living, Venerable Buddharakkhita, Sukhi Hoii 
Dhamma Pubiications. 


3. Kinh Pháp Cú, H.T. Minh-Châu, Phật-Học- 
Viện Vạn Hạnh, Saigon, 1977. 


4. Kinh Pháp-Cú, Dhammapada, Venerable 
Narada, Phạm-Kinh-Khánh dịch, Paris 1981 


S. Kinh Pháp-Cú, T.T. Trí-Đức, Phật-Học-Viện 
Quôc-Tê, 1985. 


-OoQOGo- 


